VIỆ T NAM 1963 
TÀI LIEU MẬT 
CỦA MỸ 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





nanda Viet Foundation 
NHÀ XUẤT BẢN ANANDA VIET FOUNDATION 


Copyright © 2021 Nguyên Giác - Trí Tánh — Tâm Diệu 
AII rights reserved. 
ISBN: 978-1-0879-1085-7 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Công cuộc tranh đấu đòi quyên bình đăng tôn giáo của Phật 
Giáo Việt Nam bắt đầu ở Huế với cái chết của tám Phật tử đêm 
8/5/1963 tại đài phát thanh, tiếp theo là cuộc tự thiêu của Hòa 
Thượng Thích Quảng Đức ngày 11/6/1963 tại Sài Gòn và chiến 
dịch “nước lũ” tổng tắn công chùa chiền toàn quốc đêm 20 rạng 
ngày 21/8/1963. Babiến cố lịch sử quan trọng của phong 
trào Phật Giáo tranh đấu này dẫn đến cuộc khủng hoảng chính 
trị trầm trọng kéo dài nửa năm và kết thúc bằng cuộc đảo chánh 
lật đồ chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm. 


Khởi đầu từ lễ Phật Đản từ ngày 8/5/1963 và châm dứt vào đêm 
20 tháng 8 năm 1963 là cuộc tranh đấu của Phật Giáo, tiếp sau 
đó là cuộc nôi dạy toàn diện của học sinh, sinh viên, và quân 
dân Miền Nam Việt Nam kéo dài hơn hai tháng được kết thúc 
bằng cuộc đảo chánh quân sự ngày 1/11/1963. 


Kế từ năm 1963 đến nay (2021) là hơn nửa thế kỷ. Các kho lưu 
trữ tài liệu mật của các bộ Ngoại Giao, Quốc Phòng, và cục 
Tình báo Trung Ương Hoa Kỳ đã giải mật cho công chúng và 
giới nghiên cứu được tự do tiếp cận, vào xem hoặc truy cập điện 
tử, để mọi người có thể nhìn lại một khúc quanh của lịch 
sử Việt Nam một cách rõ ràng. 


Sách này gồm hai tập, tập l trình bảy về cuộc vận động bình 
đăng tôn giáo năm 1963 của Phật giáo Việt Nam và tập 2 là 
trình tự thời gian xảy ra cuộc khủng hoảng Phật giáo năm 1963 
ghi theo hình thức biên niên sử, về các sự kiện từ ngày 8/5/1963 
cho tới vải ngày sau cuộc chính biến 1/11/1963, nhìn từ phía 
chính phủ hoa kỳ. 


Hầu hết tải liệu trong hai tập sách này là những văn bản dưới 
hình thức công điện, bản ghi nhớ, phúc trình được trao đổi giới 
hạn giữa một số ít giới chức hành pháp cao cấp của Mỹ trong 
Bộ Ngoai Giao, Bộ Quốc Phòng, Cục Tình báo Trung Ương, 
Tòa Đại Sứ Mỹ tại Sải Gòn, và Thượng Viện Hoa Kỳ. Các tài 
liệu này bao gồm phân lớn là tài liệu FRUS của Bộ Ngoại Giao 
Mỹ - mà nội dung thường được dùng làm cơ sở để thiết 





NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





lập chính sách hoặc kế hoạch hành động cấp quốc gia, nên 
độ trung thực vả tính chính xác của tài liệu, dù có lợi hay có hại 
cho chính quyền Mỹ, đều luôn luôn được người soạn thảo tài 
liệu cố gắng giữ trung thực. 


Bên cạnh đó là một phần trích dịch từ cuốn sách DĐeah oƒ#'4 
Generafion của Howard l]ones vốn là một tác phẩm cũng sử 
dụng rất nhiều nguôn tài liệu của chính phủ Mỹ, và bản Việt 
dịch từ bài “New lighf ín a dark corner: evidence on the Diem 
coup in south Wietnam, November 1963” trong văn khố An ninh 
Quốc gia. Ngoài ra, còn có một trích đoạn trong cuốn Việi 
Nam Nhân Chứng của Trung Tướng Trần Văn Đôn, kế lại đêm 
tổng tấn công chùa 20-8-1963 mà ông vừa là tác nhân vừa 
là chứng nhân khiến. một tài liệu của CIA đã phải đặc biệt nhắc 
đến; và một bài viết kết luận tông hợp của tác giả Tâm Diệu 
về Phật giáo và cuộc Chỉnh biến 1-11-1963 thông qua các tài 
liệu của chính phủ Mỹ. 


Như thế, qua các tài liệu đã giải mật, người đọc có thể 

thấy rõ ràng cuộc đảo chánh J-I1-1963 nhằm lật đồ chế độ Ngô 
Đình Diệm không khởi nguồn từ Sự Xúi giục của bất kỳ ngoại 
nhân nào, kể cả từ Hoa Kỳ. Điều này được thấy trong điện văn 
của Đại sứ Lodge gửi về Mỹ ngày 30-10-1963 nói rằng chuyện 
đảo chánh hoàn toản năm trong tay phía người Việt, còn Mỹ 
không cản ngăn gì được. Cũng trong ngày đó, Tướng Trần Văn 
Đôn hứa sẽ tiết lộ kế hoạch đảo chánh cho Đại sứ Lodge biết 4 
giờ đồng hồ trước khi đảo chánh khởi động. Tuy nhiên, vào 
ngày I-1II-1963, Tòa Đại sứ Mỹ chỉ được báo trước 4 phút mà 
thôi. Lý do đơn giản là phía các tướng lãnh đảo chính e sợ bị 
Hoa Kỳ bán đứng kế hoạch cho Nhu-Diệm. 
Hy vọng các thông tin đã giải mật nây, ít nhất là từ phía Mỹ, sẽ 
giúp các độc giả, các sử gia và sinh viên ngành Sử học có 
thêmtài liệutham chiếuđểthm địnhmột cách chính 
xác và đúng đắn về một giai đoạn bi hùng của lịch sử nước Việt 
thời cận đại. 


Trân trọng, 


Nhóm Dịch Thuật & Nhà xuất bản Viet Ananda Foundation 
Nguyên Giác — Trí Túnh — Tâm Diệu 





ÍV 


VIỆT NAM 1963 — TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





MỤC LỤC 


Lời nhà xuât bản 
Lời giới thiệu 


TẬP I: 


CUỘC VẬN ĐỘNG BÌNH ĐĂNG TÔN GIÁO NĂM 1963 
CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


PHẢN I: CUỘC VẬN ĐỘNG BÌNH ĐĂNG TÔN GIÁO NĂM 
1963 CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM: (01) 


I- Các điện văn trao đổi giữa Huế, Sài Gòn và Washington 
- Điện Văn Tòa Lãnh Sự Gửi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ 
- Điện Văn Bộ Ngoại Giao Mỹ Gửi Tòa Đại Sứ Mỹ 
- Điện Văn Lãnh Sự Quán Huế Gửi Bộ Ngoại Giao 
- Bản Tuyên Ngôn Của Phật Giáo Việt Nam 
- Điện Văn Tòa Đại Sứ Mỹ Gửi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ 
2- CIA Báo cáo cho Tổng thống Mỹ về cuộc thảm sát ở Huế 
3- Tấn công Hóa học ở Huế 
+- Chiến dịch Tổng tấn công các chùa đêm 20-8-1963 
5- Trần Văn Đôn: Cuộc tấn công các Chùa đêm 20-8-1963 
6- CIA Cuộc nói chuyện bí mật của Tướng Trần Văn Đôn 
7- Điện văn tối mật số 243 ngày 24-8-1963 của Bộ Ngoại Giao 
Hoa Kỳ 
8 - Điện văn 274, Chiến dịch tấn công các chùa, bắt 1426 tăng mi. 
9- Bản Phúc trình của Phái đoàn Điều tra Liên Hiệp Quốc 
10- Phúc trình Liên Hiệp Quốc A/5630 đã kết luận như thế nào ? 


PHẢN II: TÌNH HÌNH CHÍNH QUYEN NGÔ ĐÌNH DIỆM 
TRONG NĂM 1963 (79) 





NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





1- Nhiều ngàn Sĩ quan VNCH cải đạo đề tiền thân | FRUS II 
(1/1962) 

2- Bán đánh giá Tình báo Quốc gia đặc biệt | CLA (10-7-1963) 

3- Năm 1962, Mỹ đã thấy mắt Việt Nam | FRUS II (16-8-1962) 
4- Ngô Đình Nhu muôn làm Tổng thông | RFRUS 1H (16-8-1963) 
5- Ngô Đình Nhu thương thuyết với Hà Nội (Howard Jones / 
Death of A Generation) 

6- Điện văn 68 ngày 6-9-1963, Ngô Đình Nhu lập danh sách ám 
sát viên chức Mỹ | FRUS IV (6-9-1963) | 

7- Quân đội và nhân dân miền Nam Việt Nam phân nộ | FRUS IV 
(15-9-1963) 

8- Thân phụ và thân mẫu bà Nhu kêu gọi lật đỗ nhà Ngô | FERUS 
IV (16-9-1963): Điện văn 118 : 

9- Bộ trưởng Quốc phòng MeNamara viết từ Sài Gòn: Diệm 

Nhu đàn áp toàn dân | FRUS IV (26-9-1963) 

10- “Vua Lê” Diệm và “Chúa Trịnh” Nhu | FRUS IV (7-10-1963) 
11- Mỹ đã thấy mắt Nam Việt Nam từ cuối năm 1961 | Tòa Bạch 
Ốc / Hội Đồng AnNinh Quốc Gia (11-10-1963) 

12- Cái Chết Của Một Thế Hệ (Death of A Generation - Howard 
Jones) 

13- Áp lực giờ chót của Mỹ đòi hủy bỏ cuộc lật đồ nhà Ngô | Phúc 
Trình Thượng Viện Hoa Kỳ Số 94-465 (30-10-1963): 


PHẢN III VÀI TÀI LIỆU TÔNG HỢP (221) 


1- CIA (4/1966): Thích Trí Quang và Mục tiêu Chính trị của Phật 
giáo tại Nam Việt Nam 

2- CIA (7/1966): Chính quyền J ohnson nhìn lại biến cô 1963 : 
3- The Pentagon Papers (1/1969): Biến động Phật giáo từ 8-5 đến 
21-8 năm 1963 : 

4- Phật giáo và cuộc Chính biên 1-11-1963 


TẬP II: 


THỨ TỰ THỜI GIAN XÂY RA CUỘC KHỦNG HOẢNG 
PHẬT GIÁO Ở MIỄN NAM VIỆT NAM NĂM 1963 


Lời Giới Thiệu (268) 
PHAN A (272) 
Bảng Thứ Tự Thời Gian Xảy Ra (273) 





vi 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Tháng 5: Sự Kiện Huế @251) 

Tháng 6: Tự Thiêu, Biểu Tình (286) 

Tháng 7: Nhất Linh tự sát - Chính phủ tăng tốc đàn áp (304) 
Tháng 8: Tấn công chùa, bắt 1426 tăng ni cư sĩ (327) 

Tháng 9: Nhà tù chật chỗ (376) : 

Tháng 10 & 11: Nhà Ngô sụp đô (428) 


PHẢN B (568) 

Ánh sáng mới trong một góc tối: Chứng cớ về cuộc đảo chánh lật 
đồ Ngô Đình Diệm tại Nam Việt Nam, tháng 11/1963 -- Tác giả: 
John Prados và Luke A. Nichter 


PHẢN C (584) 
Các hô sơ (Documents) 





vil 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





LỜI GIỚI THIỆU 


Tập sách “Việt Nam 1963 — Tài Liệu Mật Của Mỹ” nầy ra đời có 
hai mục đích: 


Thứ nhất là để giới thiệu với quảng đại độc giả một nguồn tài 
liệu tham cứu của chính phủ Mỹ, ký tự là FRUS, vốn khá quen 
thuộc với giới nghiên cứu nhưng lại vẫn còn xa lạ với độc giả Việt 
Nam bình thường khi muốntìm hiểu về những biến động lịch 
sử trong thập niên 1960” của nước ta. 


Thứ nhì là thông qua nguồn tải liệu đó để trình bày một số phát 
hiện mới, vôn không được đa số giới nghiên cứu người Việt hải 
ngoại khai thác và phô biến, thậm chí còn bị một sô “nhà bình 
luận” xuyên tạc và ngộ nhận, về những gì đã thực sự xảy ra tại 
miền Nam Việt Nam trong năm 1963. 


Do đó, từ “Ä⁄Z¿f” trong tiêu đề tập sách là chỉ để cho quảng đại độc 
giả chưa biết đến, hoặc có biết đến nhưng không chịu sử dụng, 
nguồn tài liệu nầy mà thôi. Từ nay, hy vọng răng mọi độc giả đều 
có thê tiếp cận trực tiếp nguồn FRUS để bổ túc cho những nhận 
định của mình được trung thực và chính xác hơn. 


xe 


Tập sách nầy gồm 26 tài liệu, trong đó hơn 80%, 21 tài liệu, là của 
chính phủ Mỹ. Những văn bản nây của chính phủ (Công điện, Bản 
Ghi nhớ, Điện tín, Phúc trình, ...) gồm 12 tài liệu, hơn 57%, đã là 
của Bộ Ngoai Giao Mỹ dưới ký tự viết tắt FRUS. 9 tài liệu còn lại 
là của Tòa Bạch Óc (Cục An Ninh Quốc Gia NSA), Bộ Quốc 
Phòng (Pentagon Papers), CIA (tại Sài Gòn và tại Langley), và từ 





VÌ 


VIỆT NAM 1963 — TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Thượng Viện (Select Commitee to Study Governmenrtal 
Operations). Còn Š tài liệu không có nguồn gôc từ chính phủ Mỹ 
là Phúc trình 4/5630 của Phái đoàn Điêu tra Liên Hiệp Quốc; một 
đoạn trong Deaíh oƒ 4 Œeneration của Howard l]ones vôn là 
một tác phâm cũng sử dụng rất nhiều nguồn tài liệu của chính phủ 
Mỹ. Ngoài ra, còn có một trích đoạn trong cuốn Việt Nam Nhân 
Chứng của Trung Tướng Trần Văn Đôn, kề lại đêm tổng tấn công 
chùa 20-8-1963 mà ông vừa là tác nhân vừa là chứng nhân khiến 
một tài liệu của CIA đã phải đặc biệt nhắc đến; và một bài viết kết 
luận tổng hợp của tác giả Tâm Diệu về Phát giáo và cuộc Chính 
biến 1-11-1963 thông qua các tài liệu của chính phủ Mỹ. 


Xin được có vài lời về lý do tại sao chúng tôi lại sử dụng đến hơn 
57% tài liệu FRUS của Bộ Ngoại Giao Mỹ cho tập sách nây. 
FRUS, ký tự viết tắt của cụm từ Foreign Relations oƒ 
the United Siafes, là một tập hợp các tài liệu lịch sử chính thức liên 
hệ đến các quyết định quan trọng trong chính sách ngoại glao của 
Mỹ đã được giải mật và biên tập để công bố (7%e Foreign 
Relations 0ƒ the United States series is the oƒfJficial documentary 
historical record oƒ major U.S. ƒoreign policy decisions that have 
been declassified and edited ƒor publicafion). Những tài liệu nây 
do Văn phòng Sử gia (Office of the Historian) thuộc Bộ Ngoại 
giao soạn thảo và chịu trách nhiệm xuất bản, và do Sở Án 
loát Chính phủ (Government Primting Office) in ấn phát hành. Tập 
hợp tài liệu đồ sộ nây. bắt đầu từ các biến cố ngoại giao từ thời 
chính quyền của Tổng thống Abraham Lincoln (1861) cho 
đến ngày nay. 

Riêng tài liệu liên hệ đến Việt Nam dưới nhiệm kỳ Tổng thống 
Kennedy thì gồm 4 Tập, phủ dài thời gian 3 năm từ 1961 đến 
1963. Hai tập cuối cùng, Tập III và Tập IV, được phát hành vào 
năm 1991 và được phổ biến Óø/ine trong không gian Internet vào 
đầu thiên niên 2000. 


Độc giả người Việt ở hải ngoại, ngay cả ở Mỹ, cũng ít nghe nói 
đến kho tài liệu đồ sộ và quý giá đã được giải mật khá đầy đủ và dễ 
dàng truy cập Ởnline nây, Chỉ một số nhà nghiên cứu nghiêm túc 
là biết từ rất sớm về FRUS và đã khai thác rật hiệu quả để tái 
khẳng định và/hoặc hiệu đính lại một số biến có / luận điểm mà 
trong quá khứ đã không hoặc chưa được biểu đạt rõ ràng. 





NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Xin đan cử trường hợp về hai bài viết có liên quan đến chế độ Ngô 
Đình Diệm chỉ vài năm sau khi FRUS được lên Online: Cách đây 
hơn 10 năm, trong bài viết “Toàn Trị và Ngoại Thuộc” vào tháng 5 
năm 2003, giáo sư Cao Huy Thuần ở Pháp đã sử dụng 5Ú nguồn 
trích dẫn từ FRUS trong tổng số 53 cước chú của ông.! Còn trong 
tiêu luận công phu “'Phiến Cộng' trong Dinh Gia Long”, hoàn 
thành vào tháng 8 cũng năm 2003, tiến sĩ Chính Đạo Vũ Ngự 
Chiêu ở Mỹ đãsử dụng 49 tham chiếu từ FRUS trong tổng 
số 149 cước chú của ông. 2 

Sở dĩ FRUS đạt được độ tin cậy khá cao, do đó mức sử dụng khá 
nhiều, trong các công trình nghiên cứu là vì ba lý do: 


() Nói chung, FRUS là những tài liệu mật hoặc tuyệt mật (TOP 
SECRET) được trao đổi giới hạn giữa một số ít giới chức hành 
pháp rất cao cấp của Mỹ. Nội dung của những tài liệu nầy thườn 
được làm cơ sở hoặc công cụ để thiết lập chính sách hoặc kê 
hoạch hành động cấp quôc gia, nên độ trung thực và tính chính 
xác của tài liệu, dù có lợi hay có hại cho chính quyền Mỹ, đều luôn 
luôn được người soạn thảo tài liệu cố gắng giữ ở mức tối đa; 


(ii) Cơ chế vận hành Check and Balance (Kiêm soát và Quân bình) 
của chính phủ Mỹ [và sau nầy với việc ban hành #rzeedom 9ƒ 
Information Actnăm 1966 (Đạo luật về Quyền tự do tiếp cận 
Thông tin)] cho phép hai ngành Lập pháp và Tư pháp cũng như bắt 
kỳ người dân nào, sớm hay muộn, cũng truy cứu được thông tin 
của chính phủ. Thậm chí nếu cần, có thê xin tòa án can 
thiệp (subpoena) để được tiếp cận tài liệu. Vì biết rõ và vì làm việc 
trong khung nguyên tắc đó từ lâu nên trong quá trình hình thành 
các tài liệu, giới chức chọn lựa và soạn thảo FRUS đã phải cố 
gắng tránh TH Sal lâm, sơ hở, tối nghĩa, lạc dẫn, suy đoán, thậm 
chí dối trá, ... ở mức tối đa; 


(iii) Tỉnh thần và đạo đức học thuật của giới nghiên cứu Mỹ là khá 
cao, lãnh vực nghiên cứu là khá đa dạng, và tranh chấp học 
thuật thì gay gắt trên trường quốc tế. Do đó, những học giả luôn 
đòi hỏi các nguôn cung cập tài liệu, dù trong hay ngoài chính phủ, 
dù lãnh vựcan ninh quốc giahay bất kỳ lãnh vực nào, cũng 
phải duy trì một mức độ chuyên nghiệp trong các tài liệu đề họ có 
thể tin tưởng sử dụng. Trong lãnh vực bang giao quốc tế có liên 





VIỆT NAM 1963 — TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





hệ đến Mỹ, FRUS là công cụ làm việc của giới nghiên cứu nên 
cũng phải chuyên nghiệp ở mức tôi đa. 


Đó ít nhất là những lý do vì sao FRUS có độ khả tín khá cao. Do 
đó, một cách cụ thê, công trình nghiên cứu nghiêm túc nào về quan 
hệ Việt-Mỹ trong thập niên 1960” mà không tham chiếu FRUS thì 
cũng là điêu thiêu sót. Nhưng dĩ nhiên chúng ta cũng không ngây 
thơ đến độ tin tưởng hoàn toàn bất kỳ thông tin nào của FRUS mà 
không đối chiếu với các nguồn thông tin khác và/hoặc đặt chúng 
trước quy trình phân tích chặt chẽ và chọn lọc khắt khe. Dù sao thì 
FRUS cũng đáng tin cậy và cần tham cứu để sử dụng, nhất là 
khi so sánh với những ' Tnguôn tài liệu” khác rất đáng nghĩ ngờ, 
nhưng lại thường được đa sô những “bình luận gia” người Việt cả 
trong lẫn ngoài nước, nhất là ở hải ngoại, sử dụng để “đầu độc 
chính trị” nhau nhiều hơn là để trình bày sự thật. 

Một cách cụ thể, chúng tôi xin cung câp hai đường link sau đây 
để độc giả có thể truy cập tất cả tài liệu FRUS liên quan đến quan 
hệ Việt-Mỹ trong năm 1963: 

1- ERUS 1961-1963, Volume III: Vietnam January - August 1963: 
http://www.hIstorymatters.com/archIve/confents/vietnam/contenfs _ 
vietnam frus 61-63 3.htm 

2-FRUS 1961-1963, Volume IV: Vietnam August - December 
1963: 
http://www.hIstorymatfers.com/archive/contents/vietnam/confents _ 
vietnam frus 61-63_4.htm 


3k 3k 3k sk 


Năm 1963 là năm có đây đủ triệu chứng của một chế độ toàn trị 
đang ở hồi cuối cùng của quy trình hủy diệt. Đại sứ Trần Văn 
Chương, thân phụ của bà Nhu, là người đầu tiên dùng cụm từ 
“toàn tr” để xác định đặc tính chính trị của chế độ Diệm . 

Đề hiểu rõ hơn về biến cố 1963, ta cần nắm bắt được ba giai 
đoạn phân chia cuộc đời chính trị của ông Ngô Đình Diệm: 


m Trước 1954, ông là một chính khách trôi nồi trong cuộc chiến 
Pháp-Việt, bị kẹt giữa chính sách của Hội Truyền giáo Hải ngoại 
(MEP) và truyên thông phục vụ nên đô hộ Pháp của gia đình nên 
ông đã không xả thân chống Pháp quyết liệt như các nhà cách 
mạng đương thời. Khi thì làm quan Nam Triều nên Việt Minh ghét 
ông, khi thì theo Nhật nên Tây muốn bắt ông, khi thiẩn 





xi 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





mình trong tu viện, khi thì “bao năm từng lê gót nơi quê người”, 
không uy tín, không lực lượng ngoại trừ một nhóm tín đồ Thiên 
Chúa giáo bản địa ủng hộ. Quôc tê không biết đến ông, vốn không 
có gốc rễ trong quân chúng nên không có một hoạt động nào có tác 
động đáng kê vào cuộc vận động giải thực gian khô của toàn dân. 
Đây là giai đoạn ông Diệm có thê có Tám nhưng chắc chăn không 
có Tải, ai theo ông cũng được, không theo ông cũng chăng sao. 
Ông chỉ là một “chính khách xa lông” như ta thường gọi. 


m Giai đoạn thứ nhì là từ 1954 đến 1959: Đó là lúc Mỹ thay 
Pháp tham dự vào thế cờ Đông Dương để xây dựng một tiên 
đồn chống. lại chiến lược bành trướng của Cộng sản Quốc tế tại 
châu Á. Ông may mắn có hai yêu tố mà các chính khách Việt 
Nam đương thời không có: Mỹ và Vatican. Ông cũng may mắn có 
ông anh Giám Mục quen biết với lãnh tụ số một của Công giáo Mỹ 
trong thời kỳ đó. Cho nên ông được cường quốc Mỹ hỗ trợ thay 
thế Bảo Đại của Pháp. Ba “bà mụ” chăm sóc đề hóa thân ông thành 
“phép lạ” của Mỹ là Hồng y Francis Spellman, Thượng Nghị sĩ 
Mike Mansfield, và Ngoại trưởng John Foster Dulles.* Với hai thế 
lực quốc tế và bảo chứng của vị vua triều Nguyễn, ông về nước, 
“phât cờ” và được hầu như toàn dân miên Nam ủ ủng hộ đề xây 
dựng miền Nam mà chống. Cộng. Quân viện và kinh viện, nhân sự 
và văn hóa của Mỹ ào ạt đồ vào miên Nam, giúp ông vượt qua mọi 
trở ngại để thành lập nền Cộng hòa. Lãnh đạo miền Bắc vừa 
phải chờ gần hai năm đề Tổng Tuyền cử, lại vừa bận lo chữa vết 
thương chiến tranh sau 9 năm đánh Pháp, nên miền Nam được tạm 
ồn, thanh bình và trù phú. Ông làm Tổng thống của một nền Cộng 
hòa non trẻ, là một lãnh tụ không IỏI nhưng gặp thời và được 
hai thế lực đỡ đầu hết lòngyêm trợ, nênthực hiện được 
nhiều thành tích tại miền Nam. 
Trong giai đoạn 5 năm nầy, ông Diệm là người có thê vừa có Tâm 
vừa có Tải, nhưng quan trọng hơn cả là ông được thời thế, ai là 
người muốn xây dựng miễn Nam đề chống Cộng thì phải ủng 
hộ ông. Ông là một ông quan phụ mẫu chi dân tuyệt vời trong một 
chế độ dân chủ khập khiêng. 


m Giai đoạn cuối là từ năm 1960 với những bước ngoặt oan trái, hệ 
quả của nên cai trị độc tài của ông mây năm trước và của bản 
chất phong kiến gia đình trị, tổng hợp chât Thiên Chúa giáo Trung 
cổ và quan lại Tống Nho củavăn hóagia tộcông. Năm 





xii 


VIỆT NAM 1963 — TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





1960, chánh sách nội trị của ông phạm nhiều sai lầm nên bị chính 
quân dân miền Nam chống đối. Từ đầu năm, nhóm trí thức Bắc đi 
cư trong báo 7 Do công khai tố cáo hành động đục khoét miền 
Nam của gia đình họ Ngô với bức tranh 5 con chuột trên bìa báo 
Xuân Canh Tý. Tiếp theo là thảm bại của Sư đoàn 13 tại Trảng Sập 
(Tây Ninh) vào ngày 26/1 dù lực lượng chính phủ đông và mạnh 
hơn. Đến tháng 4, nhóm I7 nhân sĩ trí thức và một linh mục (trong 
đó có I1 người đã từng là chiến hữu hoặc cộng tác viên cũ của ông 
Diệm) thuộc nhóm 7 Do Tiê ïến Bộ ra Tuyên ngôn (tại khách sạn 
Caravelle) tố cáo tình trạng độc tài, tham những, kém hữu hiệu và 
đòi ông thay đổi nhân sự cũng như chính sách. Tháng II, các sĩ 
quan chỉ huy binh chủng Nhảy Dù cùng nhiều nhân vật đảng 
phái quốc gia tập họp trong Liên Minh Dân Chủ và Mặt trận Quốc 
gia Đoàn kết đã phát động cuộc binh biến, đánh thắng vào 
dinh Độc Lập, đòi ông Diệm cải tổ toàn diện cơ cấu lãnh đạo quốc 
gia đề xây dựng lại chính nghĩa và nâng cao hiệu năng chiến đấu 
của quân dân miễn Nam. Tháng 12, Hà Nội cho ra đời và công 
khai hóa Mặt Trận Dán Tộc Giải Phóng Miễn Nam. làm điềm tụ 
lực đề thu hút quần chúng bất mãn hầu tiên hành cuộc đấu tranh vũ 
trang, thách thức tính chính thông của Việt Nam Cộng Hòa trên 
cả hai mặt quốc tế và quốc nội. Nhưng 5 biến cố đó cũng không tác 
hại sâu sắc bằng tình trạng, kế từ năm 1960, hai ông bà Ngô Đình 
Nhu bắt đầu khuynh loát rồi cuối cùng, khống chế trung tâm quyền 
lực quốc gia ở Dinh Gia Long, từ từ đây ô ông Diệm vào vai trò thứ 
yếu trong công việc quản trị miền Nam. Ông làm Tổng thống như 
một vua Lê bù nhìn bên (ông bà) chúa Trịnh lộng quyên. 

Đây là giai đoạn chót, ông Diệm mắt đi cả cải Tâm lần cải 
Tài, nhưng vẫn cùng gia đình cao ngạo bám vào ghế lãnh đạo quốc 
gia nên hại nước hại dân, vì vậy ai là người có trí và có lòng thì 
cũng phải chống ông. Từ người hùng của thời thế, ông Diệm trở 
thành tội nhân của lịch sử. Đó có phải là nhiệm ý Thiên Chúa 
chăng? 


Vì cái năm bản lề 1960 nhiều biến động đó mà những năm sau, 
miền Nam bắt đầu suy thoái, chịu đựng hết cuộc khủng hoảng nây 
đến cuộc khủng hoảng khác: 

Thật vậy, năm 1961, trong lúc nền kinh tế quốc gia vẫn còn phụ 
thuộc nặng nề vào kinh viện Mỹ Š thì tình hình an ninh hầu như 
bị suy sụp một cách đáng quan ngại, nhất là ở nông thôn, nơi Việt 
Cộng kiểm soát 80% 5 đến nỗi ngày 10-10-1961, ông Diệm phải 





Xi 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





ban bố “tìuh trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng 
Hòa.”” Và hai tháng sau, ngày 7-12-1961, ông Diệm đã gửi thư 
cho Tổng thống Kennedy xin tăng thêm viện trợ vì “Việt Nam 
Cộng Hòa đang phải đối đầu với một thảm họa lớn nhất trong lịch 
SH 

Qua năm 1962, sáng ngày 27 tháng 2, hơn một năm sau “Đảo 
chánh Nhảy dù”, hai sĩ quan của một binh chủng khác của quân đội 
lại hành động: Trung úy Phi công Phạm Phú Quốc và Nguyễn văn 
Cử đã bay 2 chiếc Skyrider A-I ném bom Napalm và bắn rocket 
vào dinh Độc Lập với mục đích tiêu diệt toàn bộ lãnh đạo đầu não 
của Đệ Nhất Cộng hòa. Trong khi đó thì ngoài chiến trường, 
các đơn vị vũ trang của Việt Cộng bắt đầu thách thức quân lực 
VNCH trên cả 4 Quân khu, đánh chiếm nhiều đồn bót, pháo kích 
vào các quận huyện ven thủ đô Sài Gòn. Đặc công của họ còn dám 
đặt chất nỗ tại các thành thị và bắt cóc các viên chức của chế 
độ. * Tình trạng an ninh khẩn trương đến nỗi ngày 31-3-1962, ông 
Diệm đã phải gửi thông điệp cho 92 quốc gia trên thế giới yêu 
cầu ủng hộ VNCH chông cuộc xâm lăng của Cộng sản !, 
Như vậy, “Sau sứu năm trời làm một thứ Quốc trưởng không ai lay 
chuyển nổi, Diệm vẫn bất an. Sự ủng hộ của nhân dân phai lạt, 
quản đội không thể chiến đấu theo lôi chiến tranh cách mạng của 
Việt Cộng, còn kinh tế quốc gia hẳu hết hoàn toàn phụ thuộc vào 
viện trợ Mỹ” !!, 


Và, cuối củng, T năm 1963 định mệnh cũng, đến! Trong năm đó, 
những biên cô. dồn dập khuấy động một miên Nam hừng hực lửa. 
Những biến cố này là do hệ quả tích lũy từ các nguyên nhân các 
năm trước hoặc được khởi động đột biến ngay trong chính năm 
1963: Từ thảm bại Ấp Bắc đến Phúc trình Mansfield (đặt cầu 
hỏi căn bản rằng “Chúng ta có thể thắng Cộng sản với Diệm 
không?”); từ cuộc đấu tranh rồi bị đàn áp của Phật giáo đến hành 
động quyên sinh của văn hào Nhất Linh; từ rạn nứt quan hệ với Mỹ 
đến những tiếp xúc thỏa hiệp với Hà Nội; từ gần 10 âm mưu đảo 
chánh của các sĩ quan trung cập ngay đầu năm 1963 đến chính ô ông 
Nhu cũng dự định đảo chánh ông Diệm trong kế hoạch 8zavo I đề 
thay ông Diệm... Tất cả như những ngọn sóng, trùng trùng điệp 
điệp đan bện vào nhau đô ụp xuông chê độ ông Diệm vào ngày l- 
11-1963. Và vào sinh mạng hai anh em ông ngày 2-I 1-1963. 





XIV 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Phật giáo hay không Phật giáo, Quân đội hay không Quân đội, Mỹ 
hay không Mỹ, cuôi cùng thì nhân nào quả nây. Và lịch sử sang 
trang. Phải sang trang... 


xksk+ 


Nhiều tài liệu đã. đề cập đến những ngày xao động của năm 1963. 
Trong tập sách này, thông qua các nguôn tài liệu Mỹ mà chủ yếu là 
từ FRUS, chúng tôi chỉ muốn cung cấp thêm một số đữ kiện do 
người Mỹ phát hiện nhưng không được đông đảo người Việt 
Nam biết đến. Sau đây là vài ví dụ: 


- Trong vụ nô súng tại Đài Phát thanh Huế ngày 8-5-1963, lúc đầu, 
binh sĩ chính quy được lệnh đàn áp đám đông Phật tử nhưng họ từ 
chối. Do đó, cuôi cùng, chính địa phương quân của Thiếu tá Đặng 
Sỹ đã nỗ súng và ném lựu đạn. (FRUS 1961-1963, Vol. II, Doc. 
116). 


- Ngày 3/6/1963 tại Huế, sinh viên và đồng bào tại Huế biểu 
tình và đã bị quân đội phun hóa chất để giải tán (FRUS 1961- 
1963, Vol. II, Doc. 146 và 147). 


- Tướng Lê Văn Kim là tướng lãnh. đầu tiên đề cập với người 
Mỹ, ông Rufus Phillips của USOM, vệ ý định của quân đội sẽ loại 
bỏ ông Nhu nếu Mỹ có cùng một thái độ cứng răn như thế. Bộ 
trưởng Quốc phòng Nguyễn Đình Thuần và Chánh Văn 
phòng Phủ Tổng thống Võ Văn Hảicũng muốn Mỹ tỏ thái 
độ muốn loại bỏ ông Nhu. (Pentagon Papers trích đẫn FRUS 1961- 
1963, Vol HH, Doc. 274). 


- Tướng Trần Văn Đôn cho người Mỹ biết giữa ông Diệm và bà 
Nhu không có quan hệ xác thịt nhưng ông Diệm xem bà Nhu như 
một người vợ lý tưởng thuần khiết (platonic wife) như Hitler đối 
với Eva Braun, và ông Diệm đã từng thăng chức cho một người 
làm vườn tại Đà Lạt từ Trung sĩ lên Trung tá chỉ vì người nây 
trắng trẻo đẹp trai (FRUS 1961-1963, Vol II, Doc. 275). 


- Việc ông Nhu lừa dối các tướng lãnh khi cho Lực Lượng Đặc 
Biệt giả danh quân đội tân công các chùa tại Sài Gòn đêm 
20/8/1963 khiến cả Mỹ lẫn dân chúng Việt Nam lên án quân đội, 
đã là một bước ngoặc mạnh mẽkhiến Quân đội dút 





Xxv 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





khoát muốn loại bỏ ông Nhu hơn. (FRUS 1961-1963, Vol HH, Doc. 
274). 


- Từ năm 1962, sau cuộc đảo chánh của Nhảy Dù và vụ oanh kích 
của 2 Phi công, và trước khi xảy ra vụ Phật giáo, Mỹ đã đánh 
giá là miền Nam sẽ bị nhuộm đỏ vì gia đình họ Ngô đa nghĩ, 
kém hiệu quả và mất lòng dân (FRUS 1961-1963, Vol II, 1962, 
Doc. 268). 


- Sau cuộc tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức, ngày 25/6, 
ông Nhu đã nói thắng với người Mỹ rằng ông chống đối ông 
Diệm, và chính phủ hiện tại phải bị loại bỏ. Ông Nhu trình bày 
điều nầy trong một tình trạng xúc động cao độ (FRUS 1961- 
1963, Vol II, Doc. 256). 


- Một đội cảnh sát đặc biệt của bà Nhu được thành lập và do 
người em của bà là Trần Văn Khiêm chỉ huy, Ông Khiêm đã cho 
một ký giả người Úc xem một danh sách các viên chức Mỹ tại Sài 
Gòn mà ông đang lên kế hoạch ám sát (FRUS 1961-1963, Vol 
IV, Doc. 68). 


- Nhiều quan chức Việt Nam cho biết quyền lực thực sự nằm 
trong tay ông Nhu, ông Diệm chỉ là “búp bê” của ông Nhu. Cả hai 
ông Nguyễn Đình Thuân và Võ Văn Hải đều xác nhận ông Nhu 
hút thuốc phiện từ hai năm rồi. Trạng thái tâm thần hoảng loạn 
của ông Nhu hiện rõ khi ông tuyên bố chỉ có ông mới cứu 
được Việt Nam. (FRUS 1961-1963, Vol IV, Doc. 110). 


- Bà Trần Văn Chương, thân mẫu của bà Nhu, gọi bà Nhu là “đồ 
quỷ” Gnonsíer), ông Nhu là “hung nô” (barbare), ông Diệm là “kẻ 
bất tài” (ncompetem). Còn ô ông Trần Văn Chương, Đại sứ VNCH 
tại Mỹ, thì bàn thảo với các nhà hoạt động đê thành lập một 
chính phủ lưu vong để lật đỗ nhà Ngô (FRUS 1961-1963, Vol 
IV, Doc.11§). 


- Khoản tiền 42 ,000 Mỹ Kim đã do CIA trao trước đó đề 
dùng mua thực phẩm cho chiến binh VNCH và dùng làm tiền tử 
tuất cho gia đình tử sĩ trong cuộc binh biến I- II-1963. Tướng 
Dương Văn Minh hai lần điện thoại tới ông Diệm, đề nghị hai anh 





xvi 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





em Diệm-Nhu đầu hàng sẽ được an toàn xuất ngoại. Ông Diệm 
hai lần từ chối. (Phúc Trình Thượng Viện Hoa Kỳ Số 94-465). 


Trên đây cũng chí là một số điểm nỗi bật. Xuyên suốt tập sách, độc 
giả sẽ tiếp tục khám phá ra nhiều sự kiện khác nữa trong giai đoạn 
lịch sử đặc biệt này. 


về hình thức trình bày, để độc giả tiện tham khảo đối chiếu, chúng 
tôi cố gắng trình bày cả nguyên tác Anh ngữ và các dẫn chú tham 
chiếu ở bắt cứ nơi nào có thê được. Hầu hết các chú thích là của 
nguyên t tác và được chuyển dịch sang Việt ngữ. Tuy nhiên, ở một 
sô nơi cân có sự giải thích rõ hơn của người dịch (ND), chúng tôi 
sẽ dùng các cước chú bằng chữ số La-mã (¡, ii, iii...) để phân biệt. 
Các thuật ngữ dùng trong các hệ thống văn bản này chưa từng 
được chuyên dịch nhất quán, do đó chúng tôi sẽ tạm quy ước dùn 
kề: văn” (telepram, tel) để chỉ các bức điện được trao đổi, “hỗ 

ơ” (document, doc) để chỉ các văn bản đã được hệ thống và đánh 
số trong kho dữ liệu FRUS. Đối với một số các thuật ngữ khác, 
chúng tôi cũng sẽ cố gắng chuyền dịch nhất quán trong chừng mực 
có thê được. 


Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chính biến 1-11-1963, chúng tôi hy 

vọng tập sách này sẽ là một nhắc nhở đến những độc giả muốn tìm 
hiểu lịch sử Việt Nam thời cận đại một điều ai cũng đã biết, rằng 
trong tình trạng nhiễu loạn thông tin và nhiễu nhương thế sự hiện 
nay, hiểu và đánh giá đúng một sự kiện thật là khó khăn. 


Trân trọng, 
Nhóm Dịch Thuật 
Nguyên Giác — Trí Tánh — Tâm Diệu 


CƯỚC CHÚ: 

(1) Bài được đăng trên Diễn Đàn Forum số 129, xuất bản tại Paris 
vào tháng 5 năm 2003 và được Tw Viện Hoa Sen đăng 

lại: http://thuvienhoasen.org/D_ 1-2 2-135 4-I752I 5-50 6-1 17- 
55 14-1 15-1/ 

(2) Bài được đăng trên Tạp chí Hợp Lưu tại California vào tháng 8 
năm 2003 và được V?7£ï-Sfud¡es đăng lại: http://Wwww.vIet- 
studies.info/kinhte/PhienCongDinhGiaLong_ HopLuu.pdf 





Xvil 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





(3) FRUS 1961-1963, Tập II, Memo của Forrestal gửi Harriman 
ngày 8-3-1963. 

(4) Joseph Buttinger, V7efnam: A4 Political History. New York: 
Frederick A. Praeger, 1968. 

(5) Bernard C. Nalty, ®¡val Ideologies in Divided 

Nations (Vietnam Wfar), tr. 62; và Frances F1tzgerald, re in 

the Lake, tr. 101-104. 

(6) Robert Scig]iano, Vietnam, 4 Counfry At War. 

(7) Sắc lệnh sô 209-TTP của Tổng Thống Phủ - Đoàn 

Thêm, Những ngày Chưa quên” Đại Nam, 1967 — Nam Chi Tùng 
Thư tái bản. 

(5) Marvin E, Gettlemen, V7efnam History, Documenfs and 
Opimionsm và Đoàn Thêm, Những ngày Chưa quên” Đại Nam, 
1967 — Nam Chi Tùng Thư tái bản. 

(9) Stanley Karnow, Vietnam, 4 History, New York: King Presss, 
1983. 

(10) Đoàn Thêm, Những ngày Chưa quên” Đại Nam, 1967 — Nam 
Chị Tùng Thư tái bản. 

(11) Bernard C. Nalty, Rival Ideologies im Divided 

NaHons (Vietnam War), tr. 62. 





Xvili 


TẬP I 


CUỘC VẬN ĐỘNG BÌNH ĐĂNG 
TÔN GIÁO NĂM 1963 
CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM 





CÁC ĐIỆN VĂN TRAO ĐỔI 
GIỮA TOÀ TỔNG LÃNH SỰ HUẾ, 
TÒA ĐẠI SỨ MỸ TẠI SÀI GÒN VÀ BỘ 

NGOẠI GIAO HOA KỶ TẠI : 
WASHINGTON VỀ BIẾN CỐ ĐÊM LỄ 
PHẬT ĐẢN 8-5-1963 TẠI ĐÀI PHÁT 
THANH HUẾ 


-Điện Văn Tòa Lãnh Sự Huế Gửi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ 
-Điện Văn Bộ Ngoại Giao Mỹ Gửi Tòa Đại Sứ Mỹ 

-Điện Văn Lãnh Sự Quán Huế Gửi Bộ Ngoại Giao 

-Bản Tuyên Ngôn Của Phật Giáo Việt Nam 

-Điện Văn Tòa Đại Sứ Mỹ Gửi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ 


LỜI DẪN 


Ba biến cô cao điểm của phong trào tranh đấu Phật Giáo năm 
1963— cái chết của 8 Phật tử đêm 8/5/1963 tại đài phát thanh Huế, 
cuộc tự thiêu của HT. Quảng Đức ngày 11/6/1963 tại Sài Gòn và 
chiến dịch “nước lũ” tông tân công chùa chiên toàn quôc đêm 20 
rạng ngày 21/ 8/1963. Ba biến cô lịch sử quan trọng này dân đến 
cuộc khủng hoảng chính trị trâm trọng kéo dài nửa năm và kết 
thúc bằng cuộc đảo chánh lật đồ chính quyên của Tổng thống Ngô 
Đình Diệm. Dưới đây là các điện văn trao đổi giữa Tòa Lãnh Sự 
Mỹ ở Huế, Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn, và Bộ Ngoại Giao Mỹ ở 
thủ đô Washington trong đêm xảy ra biến có 8/5/1963 tại đài phát 





NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





thanh Huế. Điểm quan trọng trong biến cô này là ai đã bắn súng 
và ném lựu đạn vào đám đồng trước đải phát thanh đêm 8/5/1963. 
Theo điện văn báo cáo vê Washington, địa phương quân dưới 
quyên Thiếu tá Phó Tỉnh Trưởng Đặng Sỹ đã nô súng và ném lựu 
đạn (điện văn số 116). Tuy nhiên, trong một điện văn khác ông Đại 
sứ Nolting, sau khi hội kiến với TT Ngô Đình Diệm cho biêt ông 
Diệm tin rằng Việt Cộng hoặc thành phần bát đông chính kiến đã 
ném lựu đạn vào đám động. (điện văn sô I3]) 


112 ĐIỆN VĂN TỪ TÒA LNH SỰ TẠI HUẺ GỦI VẺ BỘ 
NGOẠI GIAO MỸ 1 


Huế, ngày 9 tháng 5-1962 — lúc 3 giờ chiều 


4. Đại Lễ Phật Đản tại Huế ngày 8 tháng 5 đã trở thành một 
cuộc biểu tình lớn ở Đải Phát Thanh Huế từ 20:00 giờ tới 23:30 
giờ địa phương. Vào lúc 22:45 giờ, khoảng 3.000 người tụ tập và 
bị canh gác bởi 8 xe thiết giáp, một đại đội CG (ND: CŒ không rõ 
là gì, chữ GŒ có thể là Guard, là lính gác cơ hzu?), một đại đội 
không, đầy đủ của quân đội Nam VN, xe bọc sắt của cảnh sát, và 
một số súng carbines bắn chỉ thiên để giải tán đám đông trông 
không khó kiểm soát nhưng có vẻ đe dọa dưới mắt nhà cầm quyền. 
Lựu đạn nỗ ở thêm đài phát thanh làm chết 4 trẻ em, một phụ nữ. 
Các chuyện khác xảy ra, có lẽ vì hốt hoảng, làm chết thêm 2 trẻ em 
và một người không rõ tuổi. Tổng cộng thương vong đêm này là 8 
chết và 4 bị thương. (2) 


Dẫn tới vụ này là bắt đầu từ ngày 7 tháng 5-1963, khi cảnh sát 
tìm cách thi hành luật câm treo cờ nào khác, trừ quôc kỳ. (3) 


Cảnh sát khi thi hành luật phải đối diện với sự đối kháng rộng 
rãi khi hàng ngàn lá cờ Phật Giáo đã treo lên. Theo yêu câu của 
cảnh sát, đêm 7 tháng 5-1963 Tỉnh Trưởng Dang (ND: điện văn 
viết tắt là Dang, trong khi Tỉnh Trưởng lúc đó là Nguyễn Văn 
Đẳng, và Phó Tỉnh Trưởng Nội An là Thiếu 1á Đặng Sỹ -- chữ 
Dang có thể dễ gây nhằm lần) rút lại lệnh cấm. 


Sáng ngày 8 tháng 5-1963, một cuộc biểu tình ở Chùa Từ Đàm 
có bài diễn văn của Viện Chủ ngôi chùa, lúc đó có mặt Phật Tử 





VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Dang (ND: có lẽ muốn nói Tỉnh Trưởng Nguyễn Văn Đẳng là Phật 
1), chỉ trích việc chính phủ VNCH đàn áp tự do tôn giáo trong 
khi ưu đãi Thiên Chúa giáo. Các biểu ngữ tuần hành có ngôn ngữ 
chống chính phủ VNCH. Bản dịch các biểu ngữ sẽ chuyên tới 
[Washington] khi có thê. 


Đêm 8-5-1963, đám đông tập họp ở đài phát thanh, nơi vị sư 
trưởng theo lịch trình phổ biến trên đài bài diễn văn. Giờ chót, 
chính quyên từ chối [phát bài diễn văn]. Các vị sư tại chỗ kêu gọi 
dân chúng bình tĩnh. 


Vòi rồng và lệnh thúc giục giải tán của Tỉnh Trưởng không giải 
tán được đám đông. Lính tới và ra lệnh giải tán. 


Các vị sư kêu gọi đứng yên, đừng chống đối. Phía chính quyền 
nói là có vài người ném đá vào đài phát thanh, mặc dù có dấu hiệu 
cho thấy nói thế không đúng. Rồi có tiếng súng nô. 


Lúc 11:00 giờ trưa ngày 9-5-19963, Tỉnh Trưởng nói chuyện 
trước khoảng 800 người biêu tình trẻ, giải thích với đám đông răng 
những kẻ kích động cơ hội đã làm cho lính phải tới giữ trật tự. VỊ 
Sư Trưởng kêu gọi đám đông giải tán êm thắm và nộp các lá cờ. 
Một vài người trong đám đông hô khẩu hiệu “Đả đảo Thiên Chúa 
Giáo.” 


Lúc đó, Huế lặng yên. Không thấy có việc động binh khác 
thường và kiểm soát quân chúng. Tuy nhiên, tình hình rất dao động 
và có tin cuộc biểu tình của Phật Tử sẽ xảy ra vào chiều ngày 9-5. 
Phật Tử rất phẫn nộ. Cộng đồng người Mỹ nhận Lệnh Khẩn Cấp 
Bậc 2, nhưng không thấy đe dọa nào cho người Mỹ lúc này. 


Ký tên: Helble (Tổng Lãnh Sự ở Huế) 
NOTE 


1) Nguôn: Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Hồ sơ trung ương, PLO 25 S 
VIET. Mật. Xem xét tức khắc. Nhận lúc 8:33 giờ sáng. 


2) Lúc 7 giờ tôi, Tòa Đại Sứ Mỹ tại Sài Gòn gửi bản phúc trình 
thứ nhì vụ này về Washington, noí 7 chết và 7 bị thương. Tòa Đại 





NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Sứ ghi nhận rằng lính VNCH có thể đã bắn vào đảm đông, nhưng 
háu hết thương vong, theo Tòa Đại Sứ báo cáo, là từ một quả bom, 
một loại lựu đạn sát thương, “từ đảm động quân chúng. ” Tòa Đại 
Sứ thấy rằng mặc dù không có dấu hiệu Việt Cộng liên hệ tới vụ 
này, VC có thể dự kiến sẽ khai thác các cuộc biểu tình tương 
lai (Điện tín 1005 từ Sài Gòn, ngày 9-5-1963; nguôn nhự trên, 
SÓC 14-1 S VIET). Thiệt hại trong ngày -5-1063 tại Huế thường 
được ghi là 9 chết và 14 bị thương. (United States-Vietnam 
Relations, 1945-1967, Sách 3, trang 5, Hilsman, To Miove a 
Nation, tr. 468; Mecklin, Mission in Tormemli, tr. 153). Trong một 
lượng định chỉ tiết về biểu tình của Phật Tử tại Huế các ngày 8-10 
tháng 5 -1963, Lãnh Sự Helbe báo cáo rằng 7 người chết trong 
đêm -5, và một trong số bị thương sau đó đã chết. Ông ghỉ nhận 
rằng có thêm khoảng 15 người biểu tình bị thương, nhưng thêm 
răng con số chính xác khó biết. Có 2 trong số bị giết, đêu là trẻ em, 
chết vì bị xe thiết giáp cán chết. (Điện văn A-20 từ Huế, ngày 3 
tháng 6-1963; Bộ Ngoại Giao, Cemtral Files, SOC I14-I Š VIET) 


3) Luật hạn chế treo cờ tôn giáo đưa ra theo Nghị Định 
169/BNVỰ/NA/P5, hiệu lực từ ngày T2 tháng 3-1958. Theo luật, cờ 
tôn giáo có thể treo riêng ở lễ hội tôn giáo ở nơi thờ phượng hay 
nhà riêng với sự cho phép của chỉnh quyên địa phương. T rong 
điện văn A-20, dẫn ở chủ thích 2 nêu trên, Helbe ghỉ nhận răng 
luật này “chưa bao giờ được tôn trọng” cho tới khi có nỗ lực thi 
hành tại Huế, hiển nhiên là do lệnh từ Tổng Thống Diệm, vào ngày 
lễ Phật Giáo quan trọng nhất trong năm. (Bản văn quy định trong 
Nghị Định 189 năm trong bản văn ban hành bởi Thị Trưởng Đà 
Nẵng ngày 8 tháng 4-1963, đã được chuyển về Washington trong 
phụ lục 6 của điện văn 1-20.) 


Nguồn:  ##p:/hientrithucvn.blogspot.com/2013/01⁄no-o-hue- 
ngay-9thang-5- I96 3-nguon. html 


T112. TELEGRAIM FROM THÈỪ CONSULAITE 1T HUE TO 
TH DEPAIRTMENT OF STATE ï 


Hue, May 9, 1963, 3 p.m. 


4. Buddha Birthday Celebration Hue May 8 erupted Into large- 
scale demonstration at Hue Radio Station between 2000 hours 





VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





local and 2330 hours. At 2245 hours estimated 3,000 crowd 
assembled and guarded by § armored cars, one Company CG, one 
Company minus ARVN, police armored cars and some carbines 
fired Into air to disperse mob which apparently not unruly but 
perhaps deemed menacIng by authorifles. Grenade explosion on 
radilo station porch killed four children, one woman. Other 
Iincidents, possibly some resulting from panic, claimed two more 
children plus one person age unknown killed. Total casualties for 
evening 8 killed, 4 wounded.2 


Background this incident started May 7 when police attempted 
enforce law that no flags other than Viet-Namese to be flown.3 
Police apparently encountered popular resistance to enforcement of 
law as thousands Buddhist flags publicly displayed. At police 
request evening May 7 Province Chief Dang reportedly rescinded 
order. Morning May § demonstration at large Tu Dam Pagoda 
resulted In speech by Chief Bonze In presence Buddhist Dang 
criiclzng GVN suppression freedom religion, favorlism of 
Catholics. Parade banners during day anti-GVN orientated. 
Translations of same wIll be forwarded when available. 


Evening May 8 crowd gathered at radio station where Head 
Bonze scheduled broadcast speech. Permission refused at last 
minute by GVN. Bonzes on scene urged people remain peacefUl. 
GVN fire hoses and exhortations of Province Chief unsuccessful in 
đispersing crowd. Troops arrived and ordered dispersal. 

Bonzes said stand still, do not fipht, GVN claims some threw 
rocks at radio sfation, although Iindications are this not true. Firing 
then broke out. 


1100 hours May 9, Province Chief addressed estimated 800 
youth, demonstrators, explaned crowd actlons spurred by 
Oppositionist agtfators had necessifated troop action to maintain 
order. Head Bonze requested crowd disperse peacefully and turn in 
flags. Some of crowd heard chanting “down with Catholicism”. 


At moment Hue qulet. Population controls and unusual troop 
deployment not observed. However, situaion very fluid and 
reports of Buddhist demonstratlon to occur affernoon May 9 
flowing 1m. Buddhists very upset. American community on 





NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Emergency Phase II Alert but no threat to Americans apparent at 
present. 


Helble 


1 Source: Department oƒ State, Central Files, POL 25 S VIET. 
Secret; @perational Immediate.Received at 8:33 a.m. 


2 At 7 p.m. the Embassy In Saigon sent a second report oƒ the 
incidemt to Wfashington, listing seven dead and seven injured. The 
Embassy nofted that Vietnamese Œovernmemt troops may have fired 
imto the crowd, but most oƒ the casualties resulted, the Embassy 
reported, ƒfom a bomb, a concussion grenade, or “from general 
melee”. The Embassy observed that although there had been no 
indication oƒ Viet Cong activity in connecfion with the incident, the 
Viet Cong could be expected to exploit ƒuture demonstrations. 
(Telegram 1005 from Saigon, May 9; ibid, SOC 14-I Š VIET) 
Subsequent accounfs oƒ the May 8 incident in Hue have generally 
listed the casualfies as nine kiled and ƒourteen wounded. (United 
Sfates-Wietnam Relations, 1945-1967, Book 3, p. 5; Hilsman, To 
Move a Nadion, p. 466; Mecklin, Mission in Tormemt, p. 153) In a 
detailed assessment oƒ the Buddhist demonstrations in Hue May ä- 
10, Consul Helble reported that seven people died on the evening 
oƒ May ở, and one oƒ those injured subsequemtly died. He noted 
that approximaftely l5 additional demonsfrators were injured, buf 
added that exact figures were diƒcult to determine. Two oƒ those 
killed, both children, đied from being crushed by armored vehicles. 
(Amrgram 4-20 from Hue, jJune 3; Department oƒ State, Central 
Files, SOC 14-1 S VIET) 


3 The law limiting the use oƒreligious fÏags was established by 
Decree I89/BNE/ NA/P 5, which became effecive on May 12, 
1956. According to the law, religious sect flags could be ƒlown 
only on religious holidays at places oƒworship or private homes 
with the permission oƒ the local authorities. In aireram A-20, cited 
im ƒootnote 2 above, Helble noted that the law was “never 
observed” umtil the qilempt to enƒforce tt, apparentÌy on orders 
ƒ#rtom President Diem, at Hue on the most important Buddhist 
holiday oƒ the year. (The text oƒ the regulations outlined in Decree 
189 ïs contained in a communique issued by the Mayor oƒ Danang 





VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





on April Š, 1963, which was transmitted to Wfashington as 
enclosure 6 to aireram 4-20) 


Source:  www.hisfory.sfafe.gøoVv/historicaldocuments/rusl96I- 
63v03/⁄4112 


115. ĐIỆN VĂN TỪ BỘ NGOẠI GIAO MỸ GỦI TỚI TÒA 
ĐẠI SỨ MỸ Ở VN (1) 


Từ Washington, ngày 9 tháng 5-1963 - lúc 3:24 giờ chiều 


1066. Hue 4 to Dept. (2). Khuyến cáo Tòa Đại Sứ hãy khéo léo 
thúc giục chính phủ Nam VN đừng ra biện pháp đàn áp Phật Tủ, 
hãy bày tỏ thương cảm và giúp chỉ phí tang lễ cho các gia đình nạn 
nhân cuộc biểu tình, hãy làm bất cứ cử chỉ thích nghi nào để tái lập 
trật tự và quan hệ thân hữu giữa các nhóm tôn giáo. 


Ký tên: Rusk (Ngoại Trưởng Hoa Kỳ) 
NOITE: 


1) Nguôn: Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Hồ Sơ Trung Ương, SOC 
14-1 S VIET. Mật; Tức khắc giải quyết.Soạn thảo bởi Heavner và 
thông qua bởi Rice Gửi lại tới CINPAC (ND: viết tắt của 
Commander-in-Chieƒ, U.S. Pacjfic Command, Tư Lệnh Quân Lực 
Hoa Kỳ Thái Bình Dương) cho các POLAD (ND: viết tắt của 
Policy Advisors, các Cô Vận Chính Sách). 


Nguồn: #ứp:/thientrithucvn.blogspot.com/2013/01/ngodi- 
truong-mythuc-giuc-ong-diem-hoa.html 


l1I5. TELEGRAM FROM TH DEPAIRTMENT OF STA1TE 
TO TH EFMBASSYIN VIETNAM ï 


Washington, May 9, 1963, 3:24 p.m. 


1066. Hue 4 to Dept.2 At your discretion suggøgest you urge 
GVN take no repressive measures against Buddhists, offer 
sympathy and funeral expenses to families of demonsfration 
victims, make any other appropriate øgestures toward restoration of 





NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





order and amity between religIous øroups. 
Rusk 


1 Source: Department oƒ State, Central Files, SOC I4-I S 
VIET. Secret; (@peraHonal lmmediate. Drafledl by Heavner and 
cleared by Rice. Repeated to CINCPAC ƒor POLAD. 

2 Document T12. 


116. ĐIỆN VĂN TỪ LÃNH SỰ QUÁN Ở HUÉ GỦI VẺ BỘ 
NGOẠI GIAO HOA KỲ 1 


Huế, ngày 10 tháng 5-1963 — lúc 2 giờ sáng 


5. Sáng sớm ngày 10 tháng 5, Huế yên tĩnh. Lệnh giới nghiêm 
từ 9 giờ tôi đã hiệu lực. Ngày 9 tháng 5, đám đông 3.000 người tụ 
tập trước đài phát thanh lúc 17:00 giờ giờ địa phương. VỊ Sư 
Trưởng Miền Trung Thích Trí Quang kêu gọi dân chúng giải tán 
ôn hòa. Sư hứa sẽ kêu gọi tụ họp sau. Lời yêu câu của Sư được 
mọi người tuân lệnh. Sư Trí Quang bây giờ đã chứng tỏ được ít 
nhất trong ba trường hợp khả năng của Sư điều hành được tín đồ. 
Sư có vẻ được tôn trọng như một nhà sư độc lập, không lệ thuộc 
chính quyền. Các xe loa di động của chính phủ VNCH chạy quanh 
đường phố đêm 9 tháng 5-1963, yêu cầu dân chúng tình tỉnh, tránh 
tụ tập nơi công cộng, tôn trọng luật giới nghiêm. 


Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia (National Revolutionary 
Movement, viết tắt trong điện văn là NRM) thực hiện một cuộc tụ 
tập công chúng lúc 15:00 giờ chiều ngày 9 tháng 5, để lên án “Việt 
Cộng khủng bố trong đêm 8 tháng 5-1963” đã không được dân 
chúng tham dự và [thê là] không thây bài diễn văn nào phát biểu. 


Một đám đông hầu hết là giới trẻ, được kế là diễn hành quanh 
một phần cô thành Huế nhiều giờ sáng sớm ngày 9 cho tới 04:00 
giờ hô đả đảo chính phủ ông Diệm. 


Các biểu ngữ Phật Giáo ngày 8 tháng 5-1963 trước đó được kế 
là kêu gọi bình đăng tôn giáo. Phản đối lệnh hạ cờ tôn giáo, thúc 
giục hy sinh cho chính nghĩa Phật Giáo. USIS BPAO chuyên đi 
cùng các tấm ảnh. 





VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Có tin nhà sư Thích Trí Quang kêu gọi tất cả Phật Tử miễn 
Trung VN những người có thê tới Huế ngày 10 tháng 5-1963 để 
tham dự tang lễ tập thê các nạn nhân chết ngày 8 tháng 5. Có tin 
Sư cũng đã ra lệnh họp tất cả Phật Tử ở tất cả các tỉnh. Vào trưa 
ngày 8 tháng 5, trước cuộc thảm sát, có tin Sư đã gửi điện văn tới 
Tổng Thống Diệm và tổ chức Phật Giáo ở Rangoon để phản đối 
lệnh hạ cờ. Lệnh này ở đây có tên là Nghị Định Số 10 (2) ban hành 
bởi Bộ Nội Vụ Sài Gòn năm ngoái. 


Chiến binh nhảy dù từ tiêu đoàn người Nùng đã tới Huế ngày 9 
tháng 5-1963. Tất cả chứng cớ cho thấy khi các chiến binh VNCH 
trong đêm 8 tháng 5 đã từ chối lệnh đàn áp đám đông, [thì] địa 
phương quân dưới quyên Thiêu Tá Phó Tỉnh Trưởng Đặng Sỹ đã 
nô súng. Bây giờ không có bao nhiêu ngờ vực răng một trong 
nhóm này đã ném lựu đạn. Tỉnh Trưởng Đăng có vẻ như được uy 
tín qua các diễn biến này, Sỹ... 


NOITE: 


1) Nguôn: Bộ Ngoại Giao, Hà sơ Trung ương, SOC 14-1 ŠS 
VIET. Mật; Xứ lý tức khắc. Cũng gửi về Siagon. (ND: Điện văn ghi 
nhận Saigon ra Siagon). 


2) Đúng ra là Nghị Định 189; hãy xem ghỉ chú 3, Hồ sơ 112. 
Dụ Số 10, điều trở thành vấn đề trung tâm trong khủng hoảng Phật 
Giáo, nguyên ban hành bởi Hoàng Đê Bảo Đại ở Vichy, Pháp 
Quốc, ngày 6 tháng 8-1950. Qua sự diện dịch bởi chính quyên 
Diệm, luật này chỉ phối hoạt động của Phật Giáo, cũng như các 
đảng phái chính trị, hội nghề nghiệp, và hội thể thao. Tuy nhiên, 
luật này đã trao cho ˆ một vị thê đặc biệt sẽ được mô tả sau giành 
cho các hội truyễn giáo Công Giáo và Tĩn Lành và cho các bang 
hội Hoa Kiêu.” (Bản văn, xin đọc ở Journal ofjiciel de la 
République du Viet-Nam, Số 34, ngày 26 tháng Š-1950, các trang 
434-437; bản Anh dịch, được bổ túc bồi Sắc Lệnh Số 6, ngày 3 
tháng 4-1954, in làm bản bố sung Annex XV to U.N. doc. A/5630, 
ngày 7 tháng l2, 1963.) 


Nguồn: hftp:/thientrithucvn.blogspot.com/2013/01/hue- 
ngay10-5-1963-thay-tri-quang-keu.html 





NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





l1I6. TELEGRAM FROM TH CONSULAITE 1T HUE TO 
TH DEPAIRTMENT OF STATE ï 


Hue, May 10, 1963, 2 a.m. 


5. Early AM May 10 Hue quiet. 9 PM curfew now 1m effect. 
May 9 crowd of 3,000 gathered radio station 1700 hours local. 
Chief Bonze Central Vietnam Tri Quang called on people disperse 
quletly. He promised call meeting later date. His request obeyed. 
Quang has now demonstrated on at least three occasions hIs ability 
handle his followers. He apparently respected as Iindependent, non- 
GVN Bonze. GVN mobile loudspeakers roamed streets evening 
May 9 calling on population stay calm, avoid public assembilies, 
Tespecf curfew. 


NRM sponsored public meeting at 1500 hours May 9 for 
purpose condemnation “Viet Cong terrorist act evening May §” 
drew no audience whatsoever and speeches never came off. Large 
øroup mostly youths, reported to have marched around old citadel 
part of Hue several hours early 9th until 0400 hours chanting down 
with Diem governmert. 


Theme Buddhist banners May 8 reported earlier called for 
equality of religion. Protested order take religlous flags down, 
urgeed no refusal sacrilce for Buddhist cause. USIS BPAO 
forwarding photographs same. 


Bonze Quang has reportedly called upon all Buddhist followers 
in Central Vietnam who can come to Hue May I0 do so for mass 
funeral victims evening May 8. Reportedly he also has ordered 
meetings of Buddhists ím all provinces. At noon May 8, prlor 
kilings, he reportedly sent telegrams to President Diem and 
Buddhist organization Rangoon protesting order take down flags. 
This order here known as Decree Number 102 1ssued by Mimister 
Interior Saigon last year. 


Nung battalion paratroops arrived Hue May 9. All evidence 
imndicates ARVN present Incident evening 8th refused take action 





10 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





agaInst population, CG under Deputy Province Chief MaJor Sy 
unt which fired. Litle question now that one of these threw 
ørenade. Province Chief Dang apparently has gaIned stature during 
developments, Sy being considered villain. Brother of President, 
Ngo Dinh Can, reportedly informed of all developments, but not 
clear as to his feelings re situation. 


Mass funeral May 10 probably wIll be peaceful, although VC 
have had sufficlent time to react and may attempt touch off 
something following funerals which likely be attended by 
thousands. Government offices in Hue ordered now by øgovernment 
delegate CVN lowlands to have all personnel remain 1n office 24 
hours a day to “prevent VC Innfiltration” and have available all 
possible weapons. May aggravate situation. 


Population must be Judged as tense. Duration and Intensity of 
CrIsis unusual in view generally passive nature Vietnamese 1n 
terms public demonstrations. People seem to have taken seriously 
Bonze speech morning §th “now 1s time to fighf”. While word 
fight perhaps overemphatic, desire of people seems to be to have 
some sort of showdown following years of frustraion for 
Buddhists. Student banner morning 9th “please kill us”. Man on 
Síreet expressing øreat desire for world to know of killings on §th. 
While GVN line 1s VC responsible, no credibility this among 
population. 


Helble 


l1 Source: Department oƒ State, Central Files, SOC I4-I S 
VIET. Secret; Qperational Immediate.Also senf to Saigon. 


2 The correct reference is to Decree I89; see ƒootfnote 3, 
Document lI2. Decree 10, which became a cemtradl issue in the 
Buddhist crisis, was issued by Emperor Bao Dai at Vichy, France 
on August 6, 1950. l† establishedl regulafions govermning the 
creafion and ƒunctioning oƒ associafions in Vietnam. Ás interpreted 
by the Diem government, the law governed the ƒunctioning oƒ the 
Buddhist religion, as well as political parties, trade unions, and 
Sporfs associafions. The law provided, however, that “aq special 
stafts shall be prescribed later ƒor Catholic and Protestanf 





11 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





missions and ƒor Chinese congregafions”. (For text, see Journal 
oƒJiciel de la Republique du Vief-Nam, No. 34, August 26, 1950, 
DĐ. 434-437, the English language text, as amended by Ordinance 
No. 6 oƒ April 3, 1954, is printed as Annex XY to U.N. doe. 4/5630, 
December 7, 1963.) 


118. BẮN TUYẾN NGÔN CỦA PHẬT GLÁO VIỆT NAM 
Huế ngày 10 tháng 5 năm 1963 


"Đã từ nhiều ngàn năm, tăng ni và tín đồ Phật giáo trên thế giới 
cũng như trong nước vẫn trung thành với tôn chỉ: Từ bị, VỊ Tha và 
Như Thật của Đức từ phụ Thích Ca Mâu N¡. 


__ Phật giáo đến đâu đều đem lại một không khí an lành ở đó. Điều 
ây lịch sử đã chứng minh. 


Và, đã từ nhiều năm nay Phật giáo đồ bị khủng bố, đàn á áp, khắp 
nơi, chúng tôi vẫn nhẫn nhục, đương nhiên không phải hèn yêu mà 
vì ý thức được những nỗi đau khổ, tang tóc của hoàn cảnh dân tộc 
hiện tại. Nhưng đau đớn thay, một sô người đã lợi dụng quyền 
hành gây ra không biết bao nhiêu tang tóc đối với tăng ni và tín đồ 
Phật giáo khắp trong nước, đối xử một cách bất công với một Tôn 
giáo có hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc. Từ hành động này đến 
hành động khác, thậm chí đã chà đạp lên quyền lợi thiêng liêng 
nhất của Phật giáo đồ: Cờ Phật giáo quốc tế bị triệt hạ. Quyết định 
này đã trái hiên pháp và ngang nhiên vi phạm quyền tự do tín 
ngưỡng. Trước những hành động bất công đó, bắt buộc tăng ni và 
tín đồ khắp trong nước chúng tôi phải đứng dậy tranh đấu cho lý 
tưởng của mình. 


Sự kiện xảy ra 3 ngày nay chính là phản ánh tinh thần đó. Máu 
đã chảy, nhân mạng đã bị hy sinh, một lần nữa, chúng tôi cương 
quyết đề đạt . những nguyện vọng dưới đây lên chính phủ, yêu câu 
thực thi 5 điểm: 


I. Yêu cầu chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thu hồi vĩnh viễn 
công điện triệt giáo kỳ của Phật giáo. 

2. Yêu cầu Phật giáo phải được hưởng một chế độ đặc biệt như 
các hội truyền giáo Thiên chúa đã được ghi trong đạo dụ số 10. 





12 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





3. Yêu cầu chính phủ chấm dứt tình trạng bắt bớ, khủng bố tín 
đồ phật giáo. 

4. Yêu cầu cho tăng ni, tín đồ Phật giáo được tự do truyền đạo 
và hành đạo. 

5. Yêu cầu chính phủ đèn bồi một cách xứng đáng cho những 
kẻ bị chết oan vô tội và kẻ chủ mưu giết hại phải đền tội đúng mức. 

Những điều trên đây là những nguyện vọng tôi thiểu và thiết tha 
nhất của toàn thê tăng và tín đồ Phật giáo trong. cả nước. Chúng tôi 
sẵn sàng hy sinh cho đến khi nào những nguyện vọng hợp lý trên 
được thực hiện. 


Làm tại Huế, Phật lịch 2.507, ngày 10-5dl-1963. 

Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt nam 

Hòa thượng TỊNH KHIẾT (ký tên) 

Hội Trưởng Tổng trị sự Thượng tọa T. TRÍ QUANG (ký tên) 
Hội trưởng ban Trị sự, Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên 
Thượng tọa T. THIỆN SIÊU (ký tên) 

Trị Sự trưởng Tổng trị sự Giáo hội Tăng già trung Phần 
Thượng tọa T. MẬT NGUYỆN (ký tên) 

Trị sự trưởng ban Trị sự giáo hội Tăng già Thừa Thiên 
Thượng tọa T. MẬT HIẾN (ký tên) 


118. MANIFESTO OF VIETNAMESE BUDDHIST 
CLERŒY 41ND FAITHFYFUL ï 


Hue, May 10, 1963. 


For many thousands of years the Buddhist clergy and faithful 
throughout the world as well as within the country have been loyal 
to the principles of benevolence, altruism and honesty espoused by 
Buddha. Because of this, Buddhism has gradually evolved an 
atmosphere of tranquillity. History has clearly proven this poimt. 
Thus, for many years Buddhists have been terrorized and repressed 
everywhere. Because of our consclence, we are s(ill resigned, 
although not cowardly so, in the face of the suffering and 
mourning of our present national circumsftances. But our sorrow 
has been taken advantage of by the authorities to cause untold 
mourning among the Buddhist clergy and faithful in the country. 
Buddhism has been condemned In a manner unJust to a religion 





13 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





which has existed In the country for thousands of years. From these 
actions we can perceive the bad mntention of the authorities. They 
even have smashed the most sacred symbol of the Buddhists by 
takinng down the International Buddhist flag. This decision 1s 
contrary to the Constitution and brazenly violates the freedom of 
religIous worship. In the face of these unJust actions, the monks 
and faithful throughout our country must rise up and struggle for 
ther ideals. 


The Incident which occurred three days ago really affected 
morale. Blood flowed and human lives were once agaIn sacrificed, 
SG Wwe are now determined to place our hopes before the 
øovernment and to request the following points: 


1. To request that the Government of the Republic of Vietnam 
permanently retract the officlal cable repressing the Buddhist 
religIous flag. 

2. To request that Buddhists be allowed to enJoy a special 
regime such as that allowed to Catholics according to Decree 10.2 

3. To request the øgovernment to stop arrests and terrorization of 
Buddhist followers. 

4. To request that Buddhist bonzes and faithful be allowed 
freedom to preach and observe therr religion. 

53. To request that the government make worthwhile 
compensation for those innocent persons who were killed, and 
mefe out proper punishment to the 1nstigators of the murders. 

The points mentioned above express the most ardent hopes of 
Buddhist bonzes and followers In the entire country. We are 
prepared to make sacrifices until such time as the reasonable 
aspirations mentioned above are realized.3 


Buddhist Year 2307 

Hue, 10 May 1963 

Bonze Tuong Van 

President, Vietnam General AssocIation of Buddhists 
Bonze Mat Nguyen 

Board of Directors of the Central Vietnam Bonze 
Association Bonze Mat Hien 

Board of Directors ofthe Thua Thien Bonze Association 
Bonze Tri Quang 





14 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Board of Directors of the Central Vietnam Buddhist 
Association Bonze Thien Sieu 
Board of Directors ofthe Thua Thien Bonze Assoclation 


1 Source: Department oƒ State, Central Files, POL I3-6 Š 
VIET. Unclassjied; Translation.Transmitted as aiachment 4 to 
aireram A-78] from Saigon, June I0. 4 slightly variant translation 
Oƒ this maniƒesto was transmitted as enclosure 5 to aireram 4-20 
ƒ#om Hue, June 3. (lbid, SOC 14-]I S VIET) The maniƒesto was 
issued at a mass meefting oƒ Buddhist clergy and ƒaithƒful at Tu Dam 
Pagoda in Hue on May 10. The ƒive demands put ƒorward in this 
declaraHion are those which have been described in some oƒ the 
memoir accounfs dealing with the Buddhist crisis as having been 
addressed to the Diem government on May I3. (Hilsman, To Move 
a Nation, p. 469; Mecklin, Mission in Tormemt, p. 154) 


2 See ƒootnote 2, Documenft l l6. 


3 On May 13 a representative oƒ the Diem government met in 
Hue with a delegafion oƒ Buddhist leaders to consider the demands 
ouflined in the May 10 declaraton. The government ofjicial 
sugøestcd that most oƒ the Buddhist concerns were groundless, buf 
imndicated that the government would consider them. He added, 
however, that the Buddhist declaration was extreme in language 
and appeared to be an ulimatum. Such an approach, he indicated, 
was a mistake. A4 memorandum oƒ the discussion befiween an 
unnamed Vietnamese (Œovernment official and the Buddhist 
delegation was transmifted as enclosure l to aireram A-20 from 
Huc. On May 15 a delegation oƒ Buddhist leaders took up the 
Buddhist demands with President Diem in a meeting with him aí 
the Presidemtial Palace In Saigon. For a report oƒ that meefing, see 
Document 129. 


131. ĐIỆN VĂN TỪ TÒA ĐẠI SỨ MỸ Ở VIỆT NAM GỦI 
VẺ BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ 1 


Sài Gòn, ngày 22 tháng năm 1963, 14:00 


1050. CINCPAC cho POLAD. Deptel 1117,[2] Trong cuộc họp 
với Diệm ngày 18 tháng Năm, ông ây đã dành khoảng hai giờ cho 





T5 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





những câu hỏi về Phật giáo. Tôi đã tìm cách gây ấn tượng với ông 
ầy về những hành động cân cho Chính phủ Việt Nam và đặc biệt 
đề nghị ông tuyên bố công khai và / hoặc bổ nhiệm một ủy ban 
theo Embtel 1.038,[3] Diệm không cam kết tái lập lại ủy ban và 
Ø1ữ ở vị trí mà tuyên bố công khai cần được hoãn lại cho đến khi 
dân chúng có thời gian suy nghĩ về nhiều báo cáo khác nhau đã 
được thực hiện, đặc biệt là tại cuộc họp báo được tô chức bởi các 
nhà lãnh đạo Phật giáo sau cuộc họp với ông ấy. 


Từ những nhận xét sâu rộng của Diệm, tôi thấy khá rõ ràng rằng 
ông ấy tin rằng (a) biến cô ở Huế (xảy ra tại đài phát thanh) đã 
được kích động bởi các nhà lãnh đạo Phật giáo, (b) trường hợp tử 
vong là do một trái hay nhiều trái lựu đạn ném bởi VC hoặc những 
thành phân bất đồng chính kiến và không phải do Chính phủ Việt 
Nam, và (c) một sô nhà lãnh đạo Phật giáo nào đó đang tìm cách 
sử dụng biến cố Huế này như là phương tiện nâng cao vị trí của 
mình trong phong trào Phật giáo tranh đấu. Cuối cùng, Diệm 
dường như cảm thấy rằng toàn bộ sự việc không nghiêm trọng hơn 
là chúng ta nghĩ. Tôi đã nói tôi hy vọng ông ây đã không đánh giá 
thấp mức độ nghiêm trọng của tình hình, mà những thông tin của 
chúng tôi là những dữ kiện thật và thái độ của dân chúng quan tâm 
khác với ông ấy. 


Liên quan đến đề nghị của Bửu Hội, [4] có thể là một điều tốt 
trong việc thiết lập một cơ quan chính quyên cấp bộ lo cho các vấn 
đề tôn giáo. Tôi không cảm thấy, tuy nhiên, đây là thời điểm thuận 
lợi để đề xuất nó, và tôi thành thật nghĩ răng bất cứ lúc nào, đề 
nghị sẽ có cơ hội tốt hơn để chấp thuận nêu được đề nghị bởi 
(chính) người Việt Nam chứ không phải người Mỹ. Chúng tôi sẽ 
làm việc hướng tới cơ hội tốt này. 


Nolting (Đại sứ Mỹ tại Việt Nam) 


HHỊ Nguồn: Bộ Ngoại giao, các tập tin Trung ương, SOC 14-1 S 
VIẸT. Bí mật; ưu tiên. Lặp đi lặp lại CINCPAC. 


|3] Xem chu thích 3, tải liệu 129. 


f3] tài liệu 129. 





16 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





/4 Trong, bức điện tín 1117 gửi đến Sài Gòn, Bộ Ngoại giao 
cũng hưu ý rằng, trong chuyến thăm hiện tại đến Washington, Đại 
sứ Bửu Hội đã bày tổ ⁄ (tưởng rằng chính phú Diệm nên bồ nhiệm 
một quan chức cấp nội các chịu trách nhiệm về các vấn để tôn 
giáo. Bửu Hội cho rằng Đại sứ Nolting có thể chuyển ý tưởng này 
đến với Diệm. 


131. TELEGR.LM FROM THÈ EMB.1SSY IN VIETNAM TO 
TH DEPAIRTMENTOF STATE ï 


Saigon, May 22, 1963, 2 p.m. 


1050. CINCPAC for POLAD. Deptel 1117.2 During meeting 
with Diem May 18, he devoted about two hours to Buddhist 
quesfions. [ sought to Impress on him need for further GVN action 
and specifically suggested public declaraion by him and/or 
appoIntment commission along lines Embtel 1038.3 Diem was 
non-committal re commission and took position that declaration 
should be deferred until people had had time to reflect on varIous 
statements which have been made, particularly at press conference 
held by Buddhist leaders following meeting with him. 


From Diem's extensIve remarks to me, 1t was quite clear that he 
IS convinced that (a) Hue incident was provoked by Buddhist 
leaders, (b) deaths were caused by grenade or grenades thrown by 
VC or other dissidents and not by ŒVN, and (e) certainn Buddhist 
leaders are seeking to use Hue affatr as means of enhancing ther 
own positions within Buddhist movement. Finally, Diem appears 
to feel that whole affarr 1s far less serlous matter than we do. I said 
I hoped he had not underestimated serIousness of situation; that our 
informatlon re facts and attifude of people was considerably 
different from h1s. 


With regard to Buu Hor's suggestion,4 there might be merit in 
creation of Cabinet-level post for religilous affairs. I do not feel, 
however, that this 1s propitIous moment to propose 1t, and I frankly 
think that at any time, proposal would have far better chance of 
acceptance 1f made by Vietnamese rather than American. We wIll 
work toward this at suitable opportunmty. 





17 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Nolting 


l1 Source: Department oƒ State, Central Files, SOC I4-I S 
VIET. Secret; Priority. Repeated to CINCPAC. 

2 See ƒootnofte 3, Document 129. 

3 Document 129. 

4n teleeram lIl7 to Saigon, the Department oƒ State also 
nofed that, during his current visit to Washington, Ambassador 
Buu Hoi had expressed the idea that the Diem government should 
appoint a cabinet level official responsible ƒor religious qƒJairs. 
Buu Hoi sugeested that Ambassador Nolting might take up the idea 
with Diem. 


hfip://history.state.øov/historicaldocuments/rusl 96 I- 
63v03/d4131 





18 


CIA BÁO CÁO TỔNG THỐNG MỸ 
VỀ CUỘC THÁM SÁT HUẾ 1963 


BẢN PHÚC TRÌNH 
Tình Báo Trung Ương 
(Central Intelliyeence Bulletin) 


Ngày I1 tháng 5 năm 1963 
Đã duyệt bởi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ 
Chấp thuận giải mật ngày 17 tháng 4 năm 2003 
Tên hồ sơ: CIA-RDP79T00975A007000150001-7.pdf 


(LỜI NGƯỜI DỊCH: Vài ngày sau cuộc thảm sát ở đài phát thanh 
Huế, bản phúc trình này được Sở Tình Báo Trung Uơng Hoa Kỳ 
trình lên các cáp cao nhất trong chính phú Mỹ -- trong đó có Tô Ông 
Thống Mỹ, Phó Tổng Thống Mỹ, nhiêu Bộ Trưởng trong nội các 
chính phủ, và các cấp cao nhát về quốc phòng và tình báo. Danh 
sách các nơi nhận ghỉ nơi trang áp chót hô sơ PDF có tên nêu 
trên. 


Bản phúc trình tình bảo này thuộc loại TOP SECRET, tối mật, và 
sau khi được giải mật, vân còn một trang và một số câu bị xóa 
trắng để giữ bí mật. Các chỗ chưa giải mật trong hỗ sơ PDF này 





19 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





có ghỉ mã số kế bên là 25X1, để biết là có những chữ được xóa 
trăng. 


Hồ sơ này gốm 6 phân, mỗi phân một trang: phần 1 nói về Haiti, 
phân 2 về Lào Quốc, phân 3 về Nam Việt Nam, phân 4 còn xóa 
trắng, phần 5 về Indonesia; phân 6 là Ghi chú về Liên Bang Sô 
Viết, Argentina và Peru. 


Nơi đây sẽ dịch riêng phân về Việt Nam, trong đó ghi rằng, khi 
giải tản đảm động 3.000 Phát Tủ, trách nhiệm thảm sát tại Đài 
Phát Thanh Huê là do 3 lực lượng: cảnh sát, Dán Vệ và quán đội. 


Hồ sơ CIA nơi đây cũng nói: chính sách của chính phủ Ông Diệm 
là thiên vị Thiên Chúa Giáo, nhưng Phật Từ trước giờ vân lặng lẽ 
chịu đựng, cho tới khi xảy ra biến động Huế. 


Kèm bản dịch sẽ là phóng ảnh trang 3 hỗ sơ dạng .jpg, và hỗ sơ 
nguyên bản PDF. Tựa đề “CIA Báo Cáo Tổng Thông Mỹ Vẻ Cuộc 
Thảm Sát Huế 1963” là của người dịch ghi vào, đề khỏi nhằm với 
các hồ sơ CIA khác đã dịch. Sau đây là bản dịch thực hiện bởi Cư 
Sĩ Nguyên Giác.) 


NAM VIỆT NAM 


Một sự bùng phát thái độ chống chính phủ trong các Phật Tử ở 
thành phố Huê vào ngày 8 tháng 5 năm 1963 có thể có các hậu quả 
nghiêm trọng. 


Phật Tử chiếm khoảng 80% dân số, nhưng trước đây ít bày tỏ bất 
mãn đối với chính sách thiên vị Thiên Chúa Giáo của chính phủ 
Ông Diệm. Rắc rối tại Huế hiển nhiên khởi lên từ một lệnh của 
chính quyết — sau đó lệnh này đã thu hồi -- lệnh đó ngăn cấm treo 
cờ Phật Giáo trong lễ hội mừng Phật Đản. 


Một phát ngôn nhân Phật Giáo đã kêu gọi Phật Tử ra biểu tình 
đông đảo băng cách lên án chính quyên đàn áp tự do tôn giáo, và 
một số người biểu tình đã mang biểu ngữ chống ông. Diệm và 
chống Thiên Chúa Giáo. Nỗ lực của cảnh sát, Dân Vệ, và quân đội 





20 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





khi giải tán đám đông khoảng 3.000 người ở đải phát thanh đã làm 
chêt ít nhât 7 người. 


Các sự kiện tiếp theo có thể dẫn tới kết quả là các lãnh tụ Phật Tử 
sẽ kêu gọi những cuộc biểu tình ủng hộ ở các tỉnh khác, và sẽ dẫn 
tới tình hình chính quyền Huế sẽ ra các biện pháp an ninh xiết chặt. 


Có tin là một số nhóm Phật Tử và những người dân tộc chủ nghĩa 
khác có lập trường chống chính phủ ông Diệm dự định công bố 
những tắm ảnh chụp được trong cuộc hỗn loạn, đặc biệt là công bố 
ở các quốc gia Phật Giáo. 





21 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





khác. 


Approved For Tlease 2003/04/17 - CLA-RDP79T00$7Ố07000150001-7 


S§outh Vietnam: An outburst of antigovernment 
sentiment among Buddhists in the major northern 
city of Huế on 8 May could have serious repercus- 
8ions. 


Buddhists comprise about 80 percent of the pop- 
ulation, but there has previously been little mani- 
festation of their resentment against the Catholic 
orientation of Diem's government. "The trouble in 
Huế apparently arose over a government order-~ 
later rescinded--which would haye prevented the 
display of Buddhist flags during the celebration of 
Buddha's birthday. 


A Buddhist spolktesman aroused crowds by charg- 
ing the government with suppressing religious free- 
đom, and some đemonstrators carried anti-Diem 
and anti-Catholic banners. The efforts of police, 
Civil Guardsmen, and army troops to đisperse a 
crowd of about 3,000 at the radio station resulted 
in the death of at least seven persons. 


Further incidents could develop as a reSult of 
the call by Buddhist leaders for sympathy demon- 
strations in other provinces and of heightened se- 

urity measures taken by the government in Huế. 
ome Buddhist circles and other antigovernment na- 
lonalists reportedly plan to publicize photographs 
taken đuring the đisturbance rticularly in other 
Buddhist countries. 





11 May 63 DAILY BRIEF 3 





22 


TẤN CÔNG HÓA HỌC Ở HUẾ 


Lời dẫn: Lễ Phật Đản năm nay 2013, kỷ niệm đúng 5Ú năm xảy ra 
cuộc vận động của Phật Giáo 1963 bắt đâu ở Huế với cái chết của 
tám Phật tử đêm 8/5/1963 tại đài phát thanh, rồi cuộc tự thiêu của 
HT. Thích Quảng Đức ngày 11/6/1963 tại Sài Gòn và chiến dịch 

“nước lũ” tông tấn công chùa chiên toàn quốc đêm 20 rạng ngày 
21 8/1963. Ba biến cô lịch sử quan trọng của phong trào Phật 
Giáo tranh đấu này dẫn đến cuộc khủng hoảng chính trị trầm 
trọng kéo dài nửa năm và kết thúc bằng cuộc đảo chánh lật đồ 
chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Bài viết dưới đây kể 
lại diễn tiến sự kiện lịch sử xảy ra ngày 3/6/1963 tại Huế, trước 
ngày Hỏa Thượng Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, theo các 
điện văn bảo cáo của Toà Đại Sứ Mỹ đã được bạch hóa. 


xkk* 


Sau biến cố đẫm máu xảy ra tại đài phát thanh Huế vào buổi tối 
ngày lễ Phật Đản 8/5/1963, khắp các nơi tại miền Nam Việt Nam, 
từ Sài Gòn đến Quảng Trị, chư Tăng ni hưởng ứng lời kêu gọi của 
Hòa thượng Thích Tịnh Khiết đã đông loạt tuyệt thực tại chùa 48 
tiếng đồng hồ kể từ 2 giờ chiều ngày 30/5/1963 để cầu nguyện cho 
những người đã tử nạn và đòi hỏi quyền. bình đăng tôn giáo. Trong 
khi đó quân chúng Phật tử tại gia cũng đồng loạt xuống đường biểu 
tình khắp nơi để ủng hộ chư Tăng ïi. 


Riêng tại thành phố Huế, vào lúc 13:00 giờ ngày 03 tháng 6 năm 
1963, khoảng 200 thanh niên, sinh viên và học sinh Phật tử đã biểu 
tình ngôi trước trụ sở Tòa Đại biểu Chánh phủ Trung Nguyên 
Trung Phần, đối diện trước một đội quân đông đảo 300 người, bao 





23 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





gồm cảnh sát dã chiến, lính nhảy dù và biệt kích quân, trang bị 
sung ống, lưỡi lê và lựu đạn cay đứng dàn chào. Bên chính quyền, 
qua loa phóng thanh cho biết là trong đám đông người biểu tình có 
trà trộn các phần tử Việt Cộng đang gây khích động và yêu cầu tất 
cả giải tán. [01] 

Khi đám đông biểu tình đáp trả lại, cũng qua loa phóng thanh cầm 
tay gọi những người lính là “những kẻ giết người ngu xuân”, thế là 
cả đội quân lập tức ráp lưỡi lê vào súng và đeo mặt nạ phòng hơi 
độc rồi đồng loạt bắn lựu đạn cay vào đám đông. Đồng bào la hét 
vang trời. Một số người biểu tình bỏ chạy, trong khi những người 
khác vẫn ngồi yên câu nguyện. Một vị lãnh đạo Phật Giáo (Thượng 
tọa Thích Trí Thủ) kêu gọi đồng bào hãy trở về nhà hay về chùa 
Từ Đàm để được điều trị y tế cho người bị hơi cay. Thật là may 
mắn, chết chóc và bị thương đã ệ SH xảy ra. [01] [02] 


Đoàn người biểu tình tháo chạy về hướng chùa Từ Đàm, nhưng khi 
tới Bến Ngự, thì bị chặn lại lại với dây thép gai, họ ngồi xếp bằng 
ngay trên mặt đường và tiếp tục cầu nguyện. Lúc này (15:00) dân 
chúng khắp, nẻo đường thành phố tụ tập về đây hợp cùng đoàn biểu 
tình đông đến 1500 người. Một cuộc đối đầu xảy ra khi đoàn người 
biểu tình cố gắng vượt qua hàng rào kẽm gai băng qua cầu Bến 
Ngự. Nhiều đợt phóng hơi cay của đội quân chống biểu tình và đội 
quân khuyên tấn công, nhằm giải tán đám đông đã thất bại. [02] 
Một quan chức chính phủ đứng trên xe vận tải, sử dụng loa phóng 
thanh kêu gọi quần chúng Phật tử mà phần đông là học sinh trung 
học và sinh viên đại học giải tán. Lời kêu gọi được đáp trả lại bằng 
những tiếng la hét khi người phát ngôn chính phủ đồ lỗi cho tình 
trạng bất ổn này là do Việt Cộng gây nên. [02] 


Sau một thời gian dài bế tắc, vào khoảng 6 giờ 30 chiều, đội quân 
hỗn hợp chống bạo động đeo mặt nạ quyết định giải tán đoàn biểu 
tình bằng cách phun một loại chất lỏng màu đỏ nâu lên trên đầu 
những người biểu tình đang ngôi cầu nguyện. Dân chúng la hét, 
chạy tứ tung, người thì ôm đầu quản quại, kẻ thì ngã sục, dầy dép 
vứt ngồn ngang. Kết quả là không có người chết, chỉ có 67 Phật tử 
phải nhập viện vì thương tích hóa học với các triệu chứng bao gồm 
phồng rộp nghiêm trọng trên da và các bệnh về đường hô hấp. [02] 
Đoàn biểu tình đã kịch liệt phản đối việc sử dụng các khí độc và 
việc này đã trở thành một thảm họa quan hệ với công chúng và với 
Mỹ cho ông Ngô Đình Diệm. [07| 





24 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Đến nửa đêm, tình trạng căng thắng lên cao độ. Lệnh giới nghiêm 
và thiết quân luật của Đại tá Đỗ Cao Trí được ban hành và đọc 
nhiều lần trên đài phát thanh. Tin đồn lưu hành cho biết có ba 
người đã chết và phóng viên Newsweek cho hay cảnh sát đã triển 
khai súng phóng khí blister gas vào đám đông biểu tình. Báo cáo 
trích dẫn nguôn tin đáng tin cậy từ văn phòng ông Có vấn Ngô 
Đình Cần cho biết rằng ông Diệm không thoả hiệp và đã lập kế 
hoạch cho một thách thức bằng quân sự (a military showdown) 
chống lại các Phật tử [02] [07]. Tham tá lãnh sự Mỹ John Helble, 
thường trú ở Huế, trong một báo cáo về Tòa Đại Sứ ở Saì Gòn 
răng răng quân đội miên Nam Việt Nam đã sử dụng hơi cay và "có 
thê là một loại khí gây mụn nước ngoài da" đề giải tán đoàn người 
biểu tình của Phật giáo. [03] Helble báo cáo rằng chất này, mặc dù 
chưa được xác định, đã dây lên môi lo ngại của Bộ Ngoại giao Mỹ 
rằng khí độc đã được sử dụng bởi vì các triệu chứng không phù 
hợp với tiêu chuẩn hơi cay. [07] 


Sau khi nhận được các báo cáo, Ngoại trưởng Mỹ Dean Rusk đã 
hai lần chỉ thị ông William Trueheart, người xử lý thường vụ Đại 
Sứ Mỹ ở Sài Gòn “yêu câu ông Diệm nền hoà giải với Phật giáo 
và báo cáo rõ hơn về khói hóa học đã sử dụng để đàn áp Phật tử”. 
Điện văn của ông Rusk nói thêm: "Ông Diệm nên đích thân ra Huế 
sắp các nhà lãnh đạo Phật Giáo, nói chuyện với họ và rút quân 
đội ra khỏi Huế, thay thể bằng lực lượng Cảnh Sát. Chuyện Ông 
Quang (Thích Trí Quang) và các nhà lãnh đạo Phật Giáo không 
thực là Việt Cộng. Chính quyên Việt Nam cần phải tránh những 
sai lầm trong việc xác định một cách tự động những người biểu 
tình và các nhà lãnh đạo của họ là Việt Cộng nêu muôn thành 
công trong nỗ lực kiểm soát tình hình”. [03] 


Ông Trueheart đến gặp ông Nguyễn Đình Thuần, Bộ trưởng tại 
phủ Tổng thống vào trưa ngày 4/6/1963. Ông Trueheart cho ông 
Thuần biết là các triệu chứng của các nạn nhân phù hợp với những 
khí mù tạt và hội đủ yêu tô để Hoa Kỳ tố cáo chế độ VNCH thực 
hiện các cuộc tấn công hóa học. [04|[08] Sau buổi họp, ông 
Nguyễn Đình Thuần đồng ý mở cuộc điêu tra về việc quân đội sử 
dụng vũ khí hóa học đàn áp người biểu tình do Tướng Trần Văn 
Đôn cầm đầu ủy ban và Trung tá Y sĩ Liêm thuộc Bộ Quốc Phòng 
phụ tá. [06] 





25 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Khác với chủ trương mềm mỏng của Đại sứ Noltng đang nghỉ 
vacation, Trueheart cảnh cáo chính quyền Ngô đình Diệm răng Mỹ 
có thể ngưng yêm trợ nếu còn tiếp tục đàn áp Phật Giáo. (U.S. 
SUPpOFt for GVN could not be maintained in face of bloody 
repressive action at Hue.) Ông Nguyễn Đình Thuần cho ông 
Trueheart biết Hội đồng Bộ trưởng chính phủ đã đề nghị thành lập 
một Ủy Ban Liên Bộ đê cứu xét các đòi hỏi của Phật Giáo như ông 
Trueheart yêu câu từ ngày 1/6/1963, và ông Diệm đã châp thuận. 
[04] [06] 


Nhưng khoảng bị ĐIỜ , chiều cùng ngày, Bộ Tư lệnh Quân viện Mỹ 
tại Việt Nam xin h kiến ô ông Trueheart về việc Bộ Tổng Tham Mưu 
QLVNCH yêu câu Mỹ giúp không vận 300 Cảnh sát từ Vũng Tàu 
ra Huế để dập tắt các cuộc biểu tình tại đây, nhưng ông Trueheart 
đã từ chôi. [05] 

Kết qủa cuộc điều tra của tướng Đôn sau đó (06/06/1963) cho hay 
hơi cay được sử dụng trong ông thủy tính là thành phần hoá lỏng 
sẽ biến thành khí khi được kích hoạt. Hơi cay sử dụng được lấy từ 
kho vũ khí cũ còn lưu lại bởi người Pháp. Vào ngày 18/6/1963, các 
nhà hóa học của quân đội Mỹ tại Arsenal Edgewood ở Maryland 
xác nhận, từ mẫu cung cấp, răng khí được sử dụng là một loại hơi 
cay của các loại hơi cay được sử dụng bởi người Pháp trong thế 
chiến thứ nhất. [06][07] 


Lời Kết: Năm mươi năm trôi qua, một thời gian đủ dài đề › chúng ta 
nhìn lại lịch sử. Chúng ta đã thấy rằng chính quyền của Tổng thông 
Ngô Đình Diệm đã không giải quyết khủng hoảng bằng phương 
pháp hoà bình mà dùng giải pháp vũ lực bằng cách đem binh sĩ tấn 
công, phong toả các chùa chiên, bắt các nhà sư và các đại diện của 
đảng phái, đàn áp những người dân biểu tình vô tội với cả vũ khí 
hóa học do quân đội Pháp để lại và quy tội cho họ có liên hệ với 
Cộng Sản. Các hành động này không những không làm êm dịu 
được tình hình mà còn làm khủng hoảng đi đến bùng nổ, tự làm 
mắt sự ủng hộ của quần chúng và của các quốc gia trên thế giới. 


Tâm Diệu 
(Theo các tư liệu lịch sử của Bộ Ngoại Giao Mỹ FRUS) 





26 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





DẪN CHIẾU: 


[01] Foreign Relations ofthe United States (FRUS), 1961—1963 
Volume III, Vietnam, January—August 1963, Document 144, PP. 
343-344. http://history.state.gov/historicaldocuments/frus l961- 
63v03/pg_343 

[02] FRUS, 1961—1963 II, Document 146, PP. 346- 

347 http://history.state.gov/hIistoricaldocuments/frus1961- 
63v03/pg_346 

[03] FRUS, 1961—1963 II, Document 147, PP. 348 
http://history.state.gov/historicaldocuments/frus I961- 
63v03/pg_348 

[04] FRUS, 1961—1963 II, Document 149, PP. 349-351 
http://history.state.gov/historicaldocuments/frus 961 - 
63v03/pg_350 

[05] FRUS, 1961—1963 II, Document 150, PP. 351-352 
http://history.state.gov/historicaldocuments/frus I961- 
63v03/pg_351 

[06] FRUS, 1961—1963 II, Document 151, PP. 352-353 
http://history.state.gov/historicaldocuments/frus I961- 
63v03/pg_352 

[07] Jones, Howard (2003). Deafh oƒa Generafion: how the 
assassinations oƒ Diem and JFK prolonged the Vietnam War. New 
York City, New York: Oxford University Press. ISBN 0-19- 
505286-2. pp. 261-262 & 263-264. 

[08] Hammer, Ellen J. (1987). 4 Death in November: Ámerica in 
Vietnam, 1963. New York City, New York: E. P. Dutton. ISBN 0- 
525-24210-4, p. 136. 





27 


4 


CHIẾN DỊCH TỔNG TẤN CÔNG CÁC 


CHỦÙA ĐÊM 20-8-1963 VÀ CÁC HỆ QUÁ 
'THE PAGODA RATDS AND 
REPERCUSSIONS 


Hồ Sơ Mật Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ về Cuộc Chiến VN 
Giải Mật Ngày 13-6-2011 


Dịch theo bản văn từ trang nhà của Đại Học Mount Holyoke 
College: 
https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pentagon2/pent7.htm 


(Lời NGUI ời DỊCH: The Peniagon Papers là tên gọi tắt một hồ 
sơ tối mật về Cuộc Chiến Việt Nam; theo Wikipedia, hỗ sơ này tên 
chính thức là “United SIates — Vietnam Relations, 1945—1967: 4 
Study Prepared by the Department oƒ Deƒfense ” (Quan Hệ Mỹ-Việt, 

1945--1967: Cuộc Nghiên Cứu Thực Hiện Bởi Bộ Quốc Phòng). 

Hồ sơ này được giải mật và phổ biển công khai năm 2011. 

Sau đây là bản dịch về tình hình diễn biến sau khi ông Ngô Đình 
Nhu chỉ huy Lực Lượng Đặc Biệt và cảnh sát dã chiến tổng tấn 
công các chùa đêm 20-8 rạng ngày 21-8-1963, bắt giam hơn 1.400 
Tăng Ni Phật Tủ. 

Một số  ghỉ nhận về hỗ sơ này như sau: 

e Mỹ bắt mãn vì ông Diệm không hòa giải với Phát Giáo, và trận 
tông tán công các chùa đã xé bỏ bản Thông Cáo Chung T6-6-1963 
mang chữ ký Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết và Tổng Thống Ngô 
Đình Diệm. 

® Quán đội VNCH bắt, mãn vì bị dân chúng đồ lội tán công các 
chùa, trong khi thực tế quân đội không biết SÌ về việc ông Ngô 
Đình Nhu ra lệnh cho Đại Tá Lê Quang Tung dân Lực Lượng Đặc 
Biệt bắt ngờ tấn công các chùa. 





28 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





° Tự ý các tướng lãnh, đâu tiên là Tướng Lê Văn Kim, cụ thể dò ÿ 
người Mỹ về nhu cẩu loại trừ ông bà Nhu ra khỏi chính phú. 
Tướng Kim nói quân đội không muôn bị dân chúng đồ tội là đàn 
áp Phát Giáo và nói quân đội săn sàng đoàn kết để đảo chánh. 

e Vê phía dân sự, Bộ Trưởng Nguyên Đình Thuần và Chánh Văn 
Phòng Phú Tổng Thống Võ Văn Hải đều nói với Mỹ là cẩn loại 
ông bà Nhu ra khỏi chính phú. 

® Bộ Trưởng Ngoại Giao Vũ Văn Mẫu từ chức Ngoại Trưởng, và 
cạo đâu như một nhà sư để phản đổi tắn công chùa. 

® Thân phụ bà Nhu là LS Trân Văn Chương từ chức Đại sứ VN ở 
Hoa K, thân mẫu bà Nhu là bà Thân Thị Nam Trần từ chức Quan 
sát viên VNCH ở Liên Hiệp Quốc đề phản đối chế độ ô ông Diệm. 

® Sinh viên và học sinh từ đệ nhất cấp trở lên đã biểu tình, xuống 
đường đông đảo, phản đổi chế độ ông Diệm. 

® Ông Cabot Lodge tới VN, nhận chức Đại sứ Mỹ tại VN, tiến 
hành kế hoạch đảo chánh, muốn giữ ông Diệm trong khi loại trừ 
ông bà Nhu. 

® Phật Giáo hoàn toàn đứng ngoài các kế hoạch đảo chánh; trong 
khi cả ngân vị sư bị giam, một số vị lãnh đạo thoát được, trong đó 
Sư Thích Trí Quang vào được Tòa Đại Sứ Mỹ để ty nạn. 

Độc giả có thể đọc thêm nguyên bản Anh văn kèm dưới đây. Bản 
dịch thực hiện bởi Cư Sĩ Nguyên Giác.) 


BẢN VIỆT DỊCH 
II. LODGE vs. DIEM: Từ 20-8-1963 tới 2-10-1963 
A. Chiến Dịch Tấn Công Các Chùa và Hậu Quả 


Chỉ giây lát sau nửa đêm rạng sáng 2I-8-1963, vừa sáu ngày sau 
khi Đại sứ Hoa Kỳ Frederick Nolũng bực dọc rời Việt Nam, ông 
Ngô Đình Nhu, đập vỡ tan bất kỳ ảo vọng còn lại nào về phương 
cách hòa giải của chính phủ ông Diệm với người Phật Tử và cũng 
phản bội lời ông Diệm cam kết với Nolũng khi ô ông đại sứ này rời 
VN, đã tô chức một trận tổng tấn công các ngôi chùa Phật Giáo. 
Tại Sài Gòn, Huế và các thành phố ven biển khác, các chiến binh 
bị biến thành quân nhà của chế độ -- Lực Lượng Đặc Biệt do Hoa 
Kỳ huấn luyện — và cảnh sát dã chiến đã xông vào các ngôi chùa 
và bắt hàng trăm vị sư, và như thế đã phá hủy chính sách Hoa Kỳ 
và ghi dấu khởi đầu sự kết thúc chế độ của ông Diệm. 





29 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Vào ngày 18-8-1963, mười tướng lãnh cao cấp đã họp với nhau và 
quyết định rằng họ sẽ yêu cầu ông Diệm tuyên bố thiết quân luật 
để cho phép họ đưa các vị sư từ ngoại ô Sài Gòn trở về lại tỉnh và 
chùa riêng của họ, với hy vọng giảm căng thắng ở thủ đô. Trong 
những tướng dự buôi họp có Tướng Tôn Thất Đính, Tư Lệnh Biệt 
Khu Thủ Đô và là Tư Lệnh Quân Khu 3, và Tướng Huỳnh Văn 
Cao, Tư Lệnh Quân Khu 4, cả hai tướng này được giữ các chức vụ 
đó vì trung thành với chế độ. Hoặc là một trong hai, hoặc là cả hai 
tướng này, có lẽ đã báo cáo kết quả buổi họp lên ông Diệm và 
Nhu. 


Trong bất kỳ trường hợp nào, Nhu đã quyết định xóa số đối lập 
Phật Giáo, và để kình với Mỹ cho thành chuyện đã rồi khi tân Đại 
sứ Mỹ Henry Cabot Lodge tới; Nhu tin là Mỹ sẽ phải bực dọc chấp 
nhận, như đã luôn luôn làm thế trong quá khứ. Vào chiêu ngày 20- 
8-1963, Nhu gặp một số ít tướng lãnh, trong đó có các Tướng Trần 
Văn Đôn, Trần Thiện Khiêm và Tôn Thất Đính, những người đã đề 
nghị thiết quân luật với ông. Ông Nhu, với kế hoạch tấn công chùa 
đã chuẩn bị xong xuôi, nói với các tướng này là hãy đề nghị lên 
ông Diệm. Trong buổi họp sau đó trong đêm đó, ông Diệm chấp 
thuận kế hoạch của các tướng lãnh, và vào nửa đêm sắc lệnh ban 
hành với chữ ký của Tướng Đôn, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân 
Lực VNCH. 


Trong khi đó, trong khi các tướng lãnh không hề biết gì hết, Nhu 
đã sẵn sảng trực sẵn Lực Lượng Đặc Biệt của Đại Tá Lê Quang 
Tung và cảnh sát dã chiến. Ngay khi có lệnh thiết quân luật, như 
thế là quân đội sẽ mang tiếng về chiến dịch tấn công chùa, Nhu ra 
lệnh xuât trận và chiến dịch tân công chùa khởi sự. Đề đồ tội thêm 
cho quân đội, một số cảnh sát dã chiến còn mặt quân phục lính 
nhảy dù. Các chùa bị lục soát, quậy phá ở tất cả các thành phó lớn 
ở Nam VN, và hơn 1400 Phật Tử, chủ yêu là các vị sư, đã bị bắt. 
Trong trận tấn công vào Chùa Xá Lợi ở Sài Gòn, có khoảng 30 vị 
sư bị thương, và nhiều vị sau đó đưa vào danh sách mắt tích; chính 
xác sô thương vong không bao giờ được thiết lập. Ông Diệm đã 
chấp thuận sắc lệnh thiết quân luật mà không tham khảo nội các 
của ông, nhưng vẫn không rõ là ông có biết và chấp thuận kế 
hoạch của ông Nhu tấn công các chùa hay không. Một cách có ý 
nghĩa, ông Diệm sau đó không bao giờ tự tách rời ông ra khỏi ông 
Nhu hay là các trận tấn công chùa. 





30 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Trong khi sắc lệnh thiết quân luật cho Tướng Đôn quyền chỉ huy 
tất cả chiến binh, thực tê thì Tướng Đính và Đại Tá Tung nhận 
lệnh tực tiếp tử Dinh Tổng Thống. Do vậy, khi trận tắn công chùa 
xảy ra, Tướng Đôn ở văn phòng Tham Mưu Trưởng không biết gì 
hết. Trong một cuộc nói chuyện đài hôm 23-8-1963, với một viên 
chức CAS (ND: chữ viết tắt của trụ sở tình báo CA tại Sài Gòn), 
Tướng Đôn nói rằng sắc lệnh thiết quân luật chỉ là giai đoạn một 
của một kế hoạch lớn hơn của các tướng lãnh. Tuy nhiên, họ bị 
trượt bất ngờ vì trận tấn công chùa và vì việc Tướng Đính nhanh 
chóng kiểm soát địa phương Sài Gòn theo thiết quân luật. 


Trong khi sửa soạn trận tấn công chùa, Nhu đã cực kỳ cần trọng, 
không đê lộ ra lời nào cho các nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ (mặc 
dù các vị sư và truyền thông Hoa Kỳ trước đó đã được báo trước 
bởi những người cho tin thân tín của riêng họ). Vào buổi sáng sau 
trận tân công, Richardson, trưởng phòng CIA và là dân sự Hoa Kỳ 
cao cấp ở Sài Gòn, nói rõ và nhân mạnh với phóng viên 
Halberstam (ND: của báo New York Times) rằng ông không hề biết 
trước trận tấn công chùa. 


Đề cô lập thêm phía Hoa Kỳ trong việc lượng định chính xác trong 
khi chiến dịch tiến hành, ông Nhu cắt đường dây điện thoại nôi 
Tòa Đại Sứ Mỹ và nhà của tất cả các viên chức Mỹ cao cấp một 
thời gian ngăn sau khi trận tấn công khởi sự. Nỗ lực của Nhu đã có 
hiệu quả như ông muốn. Phải nhiều ngày sau đó, các viên chức 
ngoại giao Mỹ tại Sài Gòn và các viên chức ở thủ đô Washington 
mới có thể ráp các thông tin lại để xem chuyện gì xảy ra. 


Tại Washington, Harriman (ND: lúc đó là Thứ Trưởng Bộ Ngoại 
Giao Mỹ về Chính Trị Vụ) và Michael Forrestal, một thành viên 
trong ban tham mưu của McGeorge Bundy (ND: Cố Vấn An Ninh 
Quốc Gia Hoa K}) tại Tòa Bạch Ốc, soạn thảo một bản tuyên bố 
để Bộ Ngoại Giao sẽ phố biến vào lúc 9:30AM sáng hôm sau. Bản 
văn lên án trận tấn công chùa là “một vi phạm trực tiếp từ phía 
chính phủ VN đối với các bảo đảm rằng họ đang thực hiện chính 
sách hòa giải với người Phật Tử.” 





31 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Nhưng các bản tin tình báo Mỹ đầu tiên, dựa vào thông tin từ phía 
Nhu, đã cho rằng quân đội VNCH có trách nhiệm vệ tấn công 
chùa, và xem việc trùng hợp với sắc lệnh thiết quân luật như, một 
cách hiệu quả, một cú đảo chánh quân sự. Trong bản ghi nhớ ngày 
21-8-1963 gửi lên Bộ Trưởng Quôc Phòng Hoa Kỳ, Giám Đốc Sở 
Quân Báo DIA, Tướng Carroll, viết, “Mặc dù hành động của quân 
đội VNCH dựa vào sắc lệnh của Tổng Thống (Diệm), nhưng các 
tướng lãnh năm toàn quyền kiêm soát.” 


Khi trận tấn công xảy TA, Lodge (ND: người sẽ là tân Đại sứ Mỹ), 
Noluing (cựu Đại sứ Mỹ), và Roger Hilsman, Phụ Tá Ngoại 
Trưởng về Viễn Đông, trước đó đã họp nhau ở Honolulu. Lodge 
tức khắc được lệnh tới Sài Gòn. Sau một ngừng chân ngăn ở 
Tokyo, Lodge tới Sài Gòn vào lúc 9:30 giờ tôi ngày 22-8-1963, 
trong bầu không khí căng thăng và và mù mờ thông tin về phía 
Mỹ. Chờ đợi ông là một điện văn từ Hilsman hỏi là cân thông tin 
rõ ràng về tình hình. Hỏi xem có phải quân đội VNCH đã đảo 
chánh và bắt giam ông Diệm không: hay có phải ông Diệm củng 
có được vị trí khi triệu tới quân đội phải không; hay có phải ô ông bà 
Nhu nắm toàn quyền? Trong vòng 24 giờ đồng hồ, Lodge gửi điện 
văn trả lời sơ khởi: không có đảo chánh, nhưng có vẻ như ông bà 
Nhu đang bị giảm quyền lực, mặc dù các vai trò quyền lực trong 
chế độ không rõ ràng. 


Cùng ngày đó, những phản ứng đầu tiên lộ ra từ phía các tướng 
lãnh VN để cho thấy cái mà phản ứng phía Hoa Kỳ xem như là 
một cú đảo chánh quân sự. Tướng Đôn, Tư Lệnh Quân Lực VNCH 
theo sắc lệnh thiết quân luật, có một cuộc nói chuyện dài với một 
viên chức CAS. Đôn trước tiên nói sơ lược về vai trò thực của 
quân đội trong các sự kiện ngày 20-21 tháng 8-1963, và rồi hỏi tại 
sao người Mỹ đồ trách nhiệm cho quân đội VNCH trong chiến 
dịch tân công các chùa. 


Bản thân Tướng Đôn có nghe dân chúng VN đỗ trách nhiệm cho 
quân đội trong việc tấn công các ngôi chùa. Ông nói rằng chính 
phủ Mỹ có lỗi về ngộ nhận đó vì đài VOA loan tin rằng quân đội 
VNCH tấn công chùa. Đôn hỏi tại sao đài VOA không nói rằng 
Lực Lượng Đặc Biệt của Đại Tá Tung và cảnh sát tấn công chùa. 
Đôn tin như thế sẽ giúp cho quân đội vào giây phút đó. Đôn nói 
rằng Mỹ nên nói rõ lập trường cho minh bạch. 





32 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Trong một cuộc nói chuyện cùng ngày với Rufus Phillips của 
USOM, Tướng Lê Văn Kim, Tham mưu phó của Tướng Đôn, đã 
cay đắng chỉ trích ông Nhu, nói rằng Nhu chịu trách nhiệm về trận 
tấn công chùa, và chỉ trích vai trò khống chế của Nhu trong chính 
phủ. (ND: cuộc nói chuyện của T trứng Kim ghi lại đây đi ở ĐIỆN 
VĂN 274). Kim nói răng ân tượng của dân chúng rằng quân đội tấn 
công chùa nếu không được cải chánh, quân đội sẽ bị bó tay trong 
cuộc chiến ¡ chống Việt Cộng. 

Kim nói rằng nêu Mỹ biểu lộ quan điểm cứng rắn là phải đẹp bỏ 
ông bà Nhu, quân đội VNCH sẽ đoàn kết được và sẽ hành động 
chông lại ông bà Nhu. Hai đòi hỏi trực tiếp và minh bạch muốn 
Mỹ hỗ trợ hành động quân sự để lật đồ Nhu đã ghi dấu khởi đầu 
chính thức cho sự Mỹ can dự vào việc soạn kế hoạch lâu dài chống 
lại chế độ ông Diệm. 


Hai nhân vật dân sự cao cấp trong chính phủ, Chánh Văn Phòng 
Tổng Thống Phủ Võ Văn Hải và Bộ Trưởng Nguyễn Đình Thuần 
đồng thời nói với phía người Mỹ rằng loại bỏ ông Nhu ra khỏi 
chính phủ là cần thiết và rằng Mỹ nên có lập trường cứng rắn 
chống lại ông Nhu. 


Vào ngày 24-8-1963, Lodge gửi điện văn ghi ước lượng tình hình 
về Washington, dựa trên những cuộc nói chuyện này. Lodge viết, 
“Nhu có lẽ có sự ủng hộ toàn lực từ Diệm đã chủ động phần lớn 
việc lập kế hoạch tấn công người Phật Tử, nếu không phải là Nhu 
đã toàn bộ soạn kế hoạch này. Ảnh hưởng của Nhu cũng tăng 
nhiều hơn.” Nhu đã đơn giản thừa cơ các quan ngại của một SỐ 
tướng lãnh, có thể đã không đầy đủ thông báo cho quân đội về 
chiến dịch tắn công chùa. 


Tuy nhiên, không có tư lệnh quân sự nào quan trọng trong khu vực 
Sài Gòn (Đôn, Đính và Tung) hiện nay bất mãn với chế độ. Thêm 
nữa, tình hình không có lãnh đạo quân sự minh bạch nào và thiếu 
sức mạnh quân đội tại Sài Gòn cho một hành động chống ông bà 
Nhu sẽ làm cho việc Mỹ ủng hộ một hành động như thế sẽ là một 
“phát đạn bắn vào bóng đêm.” [shot in the dark = nhiều rủi may] 





33 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Đối với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, vấn đề làm sáng tỏ trước công 
chúng về trận tấn công chùa và quy trách nhiệm về tấn công chùa 
đã trở nên gay gắt thêm vào ngày 24-8-1963. Các bản tin báo chí 
từ Sài Gòn bắt đầu quy trách nhiệm ông Nhu về tấn công chùa, 
nhưng đài VOA, với lượng thính giả đông tại Việt Nam, tiếp tục 
loan tin rằng lập trường chính thức Hoa Kỳ là quân đội VNCH đã 
là thủ phạm tấn công chùa. Chứng cớ nhiều thêm cho thấy Nhu 
chủ mưu và nhiều phân sẽ thiệt hại lớn cho tinh thần quân đội nêu 
VOA không loan tin cho minh bạch chỗ đang cần cải chánh. 


Vấn đề thứ nhì cho Washington là Nhu. Các tướng VN đã yêu cầu, 
một cách hiệu quả, ngọn đèn xanh để họ lật đỗ Nhu, nhưng Lodge 
dè dặt chỗ này. Hilsman báo cáo rằng trong khi ô ông ta, Harriman, 
Forrestal, và Ball bàn về việc thảo ra bản trả lời vào sáng Thứ Bảy 
đó, về tuyên bố của Thuần nÓI VỚI Philips: rằng “trong mọi trường 
hợp, Mỹ không nên chấp thuận những gì ông bà Nhu đã làm,” đã 
được cân nhắc cần trọng. Đô Đốc Felt điện thoại về Hoa Kỳ từ 
CINCPAC (Bộ Tư Lệnh Quân Lực Mỹ Thái Bình Dương) để ủng 
hộ lập trường cứng rắn của Mỹ chống lại ông bà Nhu. Tất nhiên, 
câu hỏi chưa giải đáp là gỡ bỏ ông bà Nhu ra khỏi chính phủ có sẽ 
hy sinh cả ông Diệm hay không, và nếu không, sự bất ôn chính trị 
có sẽ gây ra hậu quả tai hại thêm cho nỗ lực chiến tranh hơn là giữ 
ông Diệm. 


Điện văn ngày 24-8-1963 ghi những hướng dẫn cho Lodge, kết quả 
từ những suy tính vạch ra một hướng đi chính sách mới (quan 
trọng và cả gây tranh cãi) cho Hoa Kỳ tại Nam VN. Đoạn văn đầu 
tiên nêu ra cách nhìn mới từ phía Mỹ: 


Bây giờ thấy rõ rằng, cho dù thiết quân luật có do quân đội đề nghị 
hay do Nhu lừa gạt họ để đưa ra, Nhu đã lợi dụng cơ hội đó đề tấn 
công các chùa băng cảnh sát và băng Lực Lượng Đặc Biệt của 
Tung trung thành với Nhu, do vậy đặt trách nhiệm quân đội trước 
mắt thế giới và dân chúng VN. Cũng thấy rõ rằng Nhu tự sắp xếp 
để giữ vị trí chỉ huy tấn công chùa. 


Chính phủ Mỹ không thể chấp nhận tình hình mà quyền lực nằm 
trong tay Nhu. Diệm phải được cơ hội để gạt bỏ Nhu và bè phái 
này ra, và thay thế họ bằng các cá nhân chính trị và quân sự xuất 
sắc nhất có thê. 





34 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Trường hợp ông [Lodge] đã tận lực thuyết phục, mà Diệm vẫn 
cứng răn ,không đôi, rồi chúng ta phải đối diện khả thể rằng cũng 
không thê giữ ông Diệm được nữa. [Hồ sơ 126] 

Lodge được chỉ thị nói với chính phủ VNCH rằng người Mỹ 
không chấp nhận đàn áp Phật Tử, và như thế cần có những bước 
điều chỉnh tình hình. Các lãnh đạo quân sự [Hoa Kỳ] chủ yêu được 
thông báo riêng rằng, 


..Hoa Kỳ sẽ thấy không thể tiếp tục ủng hộ chính phủ VNCH về 
mặt quân sự và kinh tê nếu không có những bước thay đổi tức 
khắc, mà chúng tôi nhận thấy là phải đây ông bà Nhu ra khỏi chính 
trường. Chúng tôi ước mong cho Diệm có cơ hội hợp lý đề ` Bạt bỏ 
ông bà Nhu, nhưng nếu Diệm vẫn cứng rắn, thì chúng tôi sẵn sàng 
chấp nhận diễn biến hiển nhiên là chúng tôi không hỗ trợ Diệm 
nữa. Quý vị cũng có thể nói với các tư lệnh quân sự thích nghĩ rằng 
chúng tôi sẽ cho họ hỗ trợ trực tiếp trong thời kỳ chuyền tiếp khi 
gỡ bỏ cơ chế chính phủ trung ương VNCH. [Hồ sơ 126] 


Cuối cùng, điện văn công nhận cần phải công khai cho thấy quân 
đội VNCH không liên hệ gì với cuộc tổng tân công các chùa, và 
yêu cầu Lodge chấp thuận loan một bản tin VOA như thế. Cũng do 
vậy, Lodge được yêu cầu thăm dò khẩn cấp tìm xem dàn lãnh đạo 
thay thế. 


Nhưng việc chấp. thuận bản thảo thông điệp lại bị phức tạp hóa vì 
trùng hợp vào cuối tuần, nên hầu hết giới chức cao câp trong chính 
phủ vắng mặt ở thủ đô Washington. Tổng Thống lúc đó ở Hyannis 
Port; Rusk đang ở New York; còn MeNamara và McCone đang 
nghỉ hè. Tuy nhiên, cả Tổng Thống và Ngoại Trưởng đều tiếp cận 
được, cả hai đều chấp thuận bản thảo thông điệp. 


Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng Roswell Gilpatric cũng chấp thuận từ 
phía Quốc Phòng, và Tướng Taylor cũng chấp thuận từ phía JCS 
(Phòng Tổng Tham Mưu). Còn Schlesinger, khi kế chuyện này, 
nói rằng điện văn được xem là viết vội vã và chưa khéo, và Tổng 
Thống thoạt tiên đã khựng lại. 





35 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Lodge trả lời ngay kế tiếp là ủng hộ lập trường cứng rắn nhưng đề 
nghị tiếp cận trở lại với Diệm theo phương cách cũ, và công bồ lập 
trường của Mỹ thay vì chỉ nói với các tướng lãnh VNCH, nghĩa là 
Mỹ dôc toàn lực cho một cuộc đảo chánh. 


Bức điện văn viết: 

Hãy tin rằng cơ hội để Diệm đáp ứng với đòi hỏi của chúng ta kế 
như là sô không. Cùng lúc, bằng cách làm như thế, chúng ta cho 
Nhu cơ hội để chận trước hay ngăn cản hành động từ phía quân 
đội. Chúng ta tin rằng, cơ nguy là không đáng để nhận lấy. trong 
khi Nhu kiểm soát lực lượng tác chiến ở Sài Gòn. Do vậy, đề nghị 
là chúng ta tới thăng với các tướng lãnh với các đòi hỏi từ phía 
chúng ta, mà không báo cho Diệm biết. [Tôi] sẽ nói với họ [các 
tướng lãnh] rằng chúng ta sẵn sàng giữ ông Diệm trong khi loai trừ 
ông bà Nhu, nhưng khả thi hay không là tùy vào họ có giữ ông ta 
[Diệm] hay không. (Hồ sơ 127) 


Hilsman khăng định rằng điện văn cũng cho thấy quan điểm của 
Lodge rằng bởi vì ai cũng biết việc chúng ta không chấp thuận 
hành động của chính phủ VNCH [đàn áp Phật Giáo], nên sẽ không 
thích nghi để Mỹ tới với ông Diệm, mà rằng chính Diệm phải tới 
với Hoa Kỳ. 


Trong một điện văn của trụ sở CIA Sài Gòn trong cùng ngày, 
Richardson, Trưởng Phòng CIA ở Sài Gòn, báo cáo răng trong một 
buôi gặp gỡ với Lodge và Harkins, mọi người đông ý răng Diệm sẽ 
không chịu loại trừ Nhu, và do vậy, trong tỉnh thân bản điện văn 
hướng dẫn ngày 24-8- 1963 [Hồ sơ 126] của Bộ Ngoại G1Iao Mỹ, 
đồng thuận là sẽ tức khắc liên lạc với các tướng như Dương Văn 
Minh và Nguyễn Khánh đề đánh giá mức độ đoàn kết và quyết tâm 
của các sĩ quan cao cấp. 

Minh được xem là lãnh tụ tốt nhất trong thời chuyên tiếp, với Phó 
Tổng Thống Thơ là ứng viên nổi bật nhất trong nhóm dân sự đề 
làm Tổng Thống. Điện văn kết luận với cái nhìn rằng một nhóm 
quân sự sẽ có thể điều hành sau hậu trường trong tường hợp đảo 
chánh thành công, và Mỹ nên để chiến thuật đảo chánh cụ thể cho 
các tướng lãnh quyết định. Có một khoảng ngưng trong lưu lượng 
điện văn vào lúc đó, nhưng Hilsman nói răng Hoa Kỳ đã quyết 
định vào hôm Chủ Nhật 25-8-1963 là hoãn tiêp cận trực tiêp tới 
Diệm cho tới khi tình hình rõ hơn. 





346 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Trong phần trả lời của Lodge, ông cũng cho thấy chấp thuận bản 
tin đê nghị đựa lên đài VOA để nói rằng quân đội VNCH không 
liên hệ trận tổng tấn công các chùa. Hilsman nói với giới truyền 
thông dựa vào bản thảo đã chấp thuận trước đó vào ngày 25-8- 
1963. Bản văn bày tỏ lập trường Hoa Kỳ chống mạnh mẽ việc tấn 
công chùa do Nhu thực hiện. 


Khi tường thuật bản tin, giới truyền thông suy đoán rằng bản văn 
chông mạnh mẽ như thế có thể ám chỉ sẽ có biện pháp, nhưng hoãn 
viện trợ đang được suy tính. VOA được chỉ thị loan tin chỉ về nội 
dung bản tuyên bố của Mỹ như đã cung cấp trong bản thông cáo 
báo chí và không nói thêm gì. 


Chỉ thị lại bị quên đi một cách nào đó; và vào sáng Thứ Hai 26-8- 
1963, nhiều giờ đồng hồ trước khi Lodge trình ủy nhiệm thư [đại 
sứ] lên Diệm, đài VOA loan bản tin đầy đủ từ thông tấn UPI {rong 
đó nói thăng thừng rằng “Mỹ có thể giảm nhiều trợ giúp đối với 
VN trừ phi Tổng Thống Diệm dẹp bỏ các viên chức cảnh sát mật 
vụ trách nhiệm trận tổng tấn công nhà chùa.” 


Lodge thấy rõ là lúng túng, và đã gửi một điện văn bực dọc, hỏi 
răng có phải ông thực sự là người chỉ huy các chiến thuật nhưng 
ông được cho quyền như thế. Rusk mới gửi điện văn riêng để xin 
lỗi Lodge, và VOA tức khắc loan tin bác bỏ ý định của Mỹ về cắt 
viện trợ, nhưng thiệt hại sơ khởi đã thấy xong rồi. 

Phản ứng từ phía VN đối với trận tổng tấn công chùa đã rất xúc 
động. Tại Hoa Kỳ, cha và mẹ của bà Nhu — cha [bà Nhu| là Đại sứ 
VN tại Mỹ, mẹ [bà Nhu] là quan sát viên thường trực tại Liên Hiệp 
Quốc (ND: thân phụ của bà Nhu là LS Trần Văn Chương, lúc đó là 
Đại sứ VN tại Mỹ và thân mẫu của bà Nhu là bà Thân Thị Nam 
Trân, quan sát viên thường trực tại Liên Hiệp Quốc) — Cùng từ 
chức, đưa ra những tuyên bố công khai lên án trận tổng tấn công 
các chùa. 


Tại Nam VN, Bộ Trưởng Ngoại Giao Vũ Văn Mẫu từ chức và cạo 
đâu y như một vị sư đê phản đôi [tân công chùa]. 





37 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Vào ngày 23-8-1963, sinh viên các đại học Y và Dược tổ chức 
những cuộc biểu tình đông đảo đề ủng hộ Phật Giáo. Chính phủ 
phản ứng bằng cách duy nhất là bắt giam tập thể. Nhưng những 
cuộc biểu tình vẫn diễn ra liên tục, và khi đại học bị đóng cửa, 
những cuộc biểu tình được tham dự từ phía các học sinh trung học 
đệ nhị cấp và đệ nhất cấp. 


Đó là những chứng cớ xúc động cho thấy mức độ bất mãn chế độ, 
bởi vì hầu hết sinh viên học sinh này là từ các gia đình trung lưu, 
thành phân làm nên giới lãnh đạo quân đội và công chức. 

Sinh viên học sinh ở VN không có truyền thống hoạt động chính trị 
như ở các nước khác tại Châu Á, như ở Đại Hàn. Thêm nữa, một 
sô vị lãnh đạo Phật Giáo đã thoát được các trận tân công chùa, đã 
biến vào bí mật và rồi đi rải truyền đơn trên đường phó. 

Vào ngày của trận tổng tấn công, hai vị sư đã vào ty nạn trong tòa 
nhà USOM kế bên Chùa Xá Lợi. Vào ngày kế tiếp, ba vị sư khác, 
trong đó có vị sư lãnh đạo trẻ Thích Trí Quang, vào ty nạn trong 
Tòa Đại Sứ Mỹ, nơi họ được tiếp đón nồng ấm bởi Lodge và ở lại 
nơi đó cho tới cuộc đaỏ chánh tháng 11-1963 thành công. 
NGUYÊN VĂN 

The Pentagon Papers 

Gravel Edition 

Volume 2 

Chapter 4, "The Overthrow of Ngo Dinh Diem, May-November, 
1963," pp. 201-276. 

Section 2, pp. 232-276 


HH. LODGE vs. DIEM: AUGUST 20-OCTOBER 2 
A. THE PAGODA RAIDS 1ND REPERCUSSIONS 


Shortly after midnight on August 21, six days after Nolting's 
frustrated departure, Nhu, shattering any remaining 1llusions about 
the GVN' conciliatory approach to the Buddhists, and betraying 
Diem%s parting pledge to Nolting, staged a general assault on 
Buddhist pagodas. In Saigon, Hue, and other coastal cifies, the 
regime's private shock troops-the U.S.-trained Special Forces-and 
the combat police Iinvaded the pagodas and arrested hundreds of 





38 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Buddhist monks, effectively destroying an American policy and 
marking the beginning of the end of the Diem regime. 


On August 18, ten senior generals had met and decided that they 
would ask Diem for a declaration of martial law to permit them to 
return Buddhist monks from oufside Saigon to their own provinces 
and pagodas, hopefully reducing tensions In the capital. Among 
those In aftendance at the meeting were General Ton That Dinh, 
miltary governor of Salgon and commander of II Corps 
surounding 1í, and General Huynh Van Cao, IV Corps 
commander, both of whom owed therr positlons to thelr loyalty to 
the regime. Either or both of them probably reported the outcome 
Of this meeting to Diem and Nhu. 


In any case, Nhu had decided to eliminate the Buddhist opposition, 
and to confront the U.S. with a fait accompli on Lodge% arrival; he 
assumed the U.S. would protestingly acqulesce, as 1t always had in 
the past. On the afternoon of the 20th, Nhu met with a small group 
Of generals, including Don, Khiem, and Dinh who presented the 
martial law proposal to him. Nhu, his own plans for the ralds now 
far advanced, told them to take their proposal to Diem. At a 
meeting later that evening, Diem acqulesced 1n the generals' plan 
and at midnight the decree was published under the signature of 
General Don, Chief of the Joint General StaffR Meanwhile, 
unbeknown to the generals, Nhu had already alerted Colonel 
Tungs Special Forces and the combat police. Once the facade of 
martial law was In place, so the army would be blamed for the 
raids, Nhu gave the word and the crackdown began. To further 
Iimplicate the army, some of the combat police wore parafroop 
unforms. Pagodas were ransacked 1n all the major South 
Vietnamese citles, and over 1400 Buddhists, primarily monks, 
were arrested. In the raid on Xa Loi pagoda 1n Saigon about thirty 
monks were wounded or InJured, and several were subsequentÌy 
listed as missing; exact casualtles were never established. Diem 
had approved the martial law decree without consulting his 
cabinet, but 1t was never established whether he knew of and 
approved Như's plans for the pagoda raids. Significantly, he never 
subsequently sought to dissociate himself from Nhu or the raids. 





39 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





While the martial law decree gave General Don command of all 
troops, in fact, General Dinh and Colonel Tung took thelr orders 
directly from the palace. Thus, when the raids came, General Don 
was at JGS unaware. In a long discussion on August 23 with a 
CAS officer, he suggested that the martial law decree was only 
phase one of a larger Generals' plot. They were thrown off balance, 
however, by the raids and by General Dinh's rapid assumption of 
local control of martial law In Saigon. 


In planning the raids, Nhu had been extremely careful not to have 
word leak to the U.S. mission (although the Buddhists and the U.S. 
press corps had been tipped off by their own Informants). Ôn the 
morning after the attack, Richardson, the CIA chief and the senior 
American civilian in Saigon, emphatically denied to Halberstam 
any foreknowledge of the plan. To further 1solate the U.S. from an 
accurafe assessment during the operation, Nhu had the telephone 
lines to the Embassy and the homes of all senior U.S. personnel cut 
shortly after the raids got under way. His efforts had the desired 
effect. lí was several days before the U.S. mission In SaIgon and 
officials in Washington could plece together what happened. In 
Washington, Harriman and Michael Forrestal, a member of 
McGeorge Bundy's staff at the White House, drafted a stiff public 
statement that was released by the State Department at 9:30 the 
following morning. It deplored the raids as "a direct violation by 
the Vietnamese Government of assurances that It was pursuing a 
policy of reconciliation with the Buddhists." But the first U.S. 
Iintelligence reports, based on Informatlon from Nhu, accepted 
army responsIbility for the raids, and treated their coincidence with 
the martial law decree as, in effect, a military coup. In an August 
21 memorandum for the Secretary of Defense, the Director of DIA, 
General Carroll, wrote, "Although the military moves are based on 
an alleged presidential proclamation, the military leaders have, In 
effect, assumed full control." 


When the raids occurred, Lodge, Nolting, and Roger Hilsman, the 
AssIstant Secretary of State for the Far East, had been conferring In 
Honolulu. Lodge was Iimmediately 1nstructed to proceed to Saigon. 
After a brIef stop in Tokyo, Lodge touched down 1n SaIgon at 9:30 
pm. on August 22, In an atmosphere charged with tension and 
official U.S. confusion. Awaiting him was a cable from Hilsman 





40 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





asking for a clarification of the situation. Had the military taken 
over and retained Diem as a figurehead; had Diem strengthened his 
own posifion by calling In the military; or were the Nhus really 
calling the shots? Within twenty-four hours, Lodge had sent a 
preliminary reply: there had been no coup, but there seemed also to 
be no diminution 1n the roles ofthe Nhus, although the power roles 
within the regime were unclear. 


That same day, the first military feelers had been put out from the 
Vietnamese generals to determine what the U.S. reaction would be 
to a military coup. General Don, the commander of the armed 
forces under the martial law decree, had a long, rambling 
conversation with a CAS officer. He first outlined the true role the 
army had played In the events of August 20-21 and then Inquired 
why the U.S. had blamed the army for the raids on the pagodas: 


General Don has heard personally that the military 1s being blamed 
by Vietnamese public for the attack on the pagodas. He said that 
the US Govt 1s at fault for this misconception because VOA 
announced that the military took action agaInst the pagodas. Don 
queried why VOA dịd not admit that Colonel Tungs  Special 
Forces and the Police carrled out the action. Don belleves this 
would help the military at this point. Don stated that the USA 
should now make 1ts position known. 


In a conversation the same day with Rufus Philips of USOM, 
General Kim, deputy to General Don, bitterly attacked Nhu, 
charging him with responsibility for the raids, and deploring his 
dominant role in the government. He said that unless the popular 
Impression that the army was responsible for the ralds were 
corrected, the army would be handicapped 1n Its fight against the 
VC. He stated that a firm U.S. stand for the removal of the Nhus 
would unIfy the army and permit 1t to act against them. These two 
direct and obviously reinforcing requests for U.S. support for 
military action aimed at Như's ouster marked the formal beginning 
of the U.S. involvement In the protracted plotting agaInst the Diem 
regime. Two senior civilians In the government, Diem's chef de 
cabinet, Vo Van Hai, and Secretary of State, Nguyen Dinh Thuan, 
were simultaneously telling U.S. contacts that Như's elimination 





41 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





from the øovernment was vital and that the U.S. should take a 
strong stand against him. 


On August 24, Lodge cabled his appralsal of the situation to 
Washington, based on these conversations. "Nhu," he reported, 
"probably with full support of Diem, had a large hand In planning 
Of action against Buddhists, 1f he dịd not fully master-mind 1t. His 
imnfluence has also been sigmificantly Increased." Nhu had simply 
taken advanfage of the concern of certain generals, possibly not 
fuly Informing the regular army of the planned action. 
Nonetheless, none of the important Salgon area troop commanders 
(Don, Dinh, and Tung) were presently disaffected with the regIme. 
Furthermore, absence of clear-cut military leadership and troop 
strength in Saigon for a move agaInst the Nhus would make U.S. 
support of such an action a "shot 1n the dark." 


For the State Department, the problem of clarifying the public 
record about the raids and affixing responsIbility for them had 
become acute by August 24. The press reports emanating from 
Saigon had from the outset blamed Nhu for the raids, but VOA, 
with a large audience 1n Vietnam, continued to report the official 
U.S. position that the army was culpable. The accumulating 
evidence against Nhu and the likelihood of severe damage to army 
morale 1ƒ VOA did not broadcast a clarification seemed to call for 
retractIons. 


The second 1ssue for Washington was Nhu. The generals had 
asked, 1n effect, for a green lipht to move agaInst him, but Lodge 
had cautioned against 1t. Hilsman reports that as he, Harriman, 
Forrestal, and Ball deliberated over the drafting of a reply on that 
Saturday morning, the statement of Thuan to Phillips that "under 
no circumstance should the United States acqulesce In what the 
Nhus had done," was given great weight. Admiral Felt telephoned 
Washington from CINCPAC to support a strong U.S. stand agaInst 
the Nhus. The unanswered question, of course, was whether the 
Nhus could be removed without also sacrificing Diem, and 1 not, 
whether the resulting political Instability would not have an even 
more detrimental effect on the war effort than maintaining Diem. 





42 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





The August 24 cable of instructions to Lodge resulting from these 
deliberaions outlined an ¡important and subsequently 
confroversial, new policy approach for the U.S. in South Vietnam. 
]ts opening paragraphs crisply set forth the new American view: 


lt is now clear that whether military proposed martial law or 
whether Nhu tricked them Into 1t, Nhu took advantage of 1fs 
Imposittion to smash pagodas with police and Tungs Special 
Forces loyal to him, thus placing onus on miÏlifary 1n eyes of world 
and Vietnamese people. Also clear that Nhu has maneuvered 
himse]lf Into commanding position. 


US Government cannot tolerate situation in which power lies In 
Nhu hands. Diem must be g1ven chance to rid himself of Nhu and 
his coterle and replace them with best military and political 
personalities available. 


If, in spIte of all your efforts, Diem remains obdurate and refuses, 
then we must face the possibility that Diem himself cannot be 
preserved. [Doc. 126] 


Lodge was Instructed to tell the GVN the U.S. could not accept the 
actions against the Buddhists and that prompt dramatic steps to 
redress the situation must be taken. The key military leaders were 
to be privately informed that, 


...S would find 1t impossible to continue support GVN militarily 
and economically unless above steps are taken Iimmediately which 
W€ T€COgØIIZ€ requires removal of Nhus from the scene. We wish 
give Diem reasonable opportunity to remove Nhus, but If he 
remains obdurate, then we are prepared to accept the obvious 
Implication that we can no longer support Diem. You may also tell 
appropriate military commanders we will g1ve them direct support 
mm any Imnterim perlod of breakdown central government 
mechanism. [Doc. 126] 


Finally, the message recognized the need to publicly exonerate the 
army from the raids and asked Lodge to approve a VOA broadcast 





43 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





to that effect. Lodge was requested, as well, to survey urgently for 
alternative leadership. 


Clearance of the draff message was complicated by the coincident 
week-end absence from Washington of most of the top level 
members of the Admimistration. The President was In Hyannis 
Port; Rusk was in New York; and MecNamara and MecCone were 
away on vacation. Both the President and the Secretary of State 
were reached, however, and approved the draft. Deputy Secretary 
of Defense Roswell Gilpatric approved for Defense, and General 
Taylor for the JCS. Schlesinger, In his account of the incident, 
suggesfs that the cable was hasty and 1ll-considered, and that the 
President immediately began to back away from 1t. 


Lodge replied the following day endorsing the strong position but 
proposing to forego a futile approach to Diem and to state our 
pOosition Instead only to the generals, thus throwing all our weight 
behind a coup. The cable stated: 


Belleve that chances of Diem's meeting our demands are virtually 
mỉ. At the same time, by making them we give Nhu chance to 
forestall or block action by military. Risk, we belleve, 1s not worth 
taking, with Nhu mm control combat forces Saigon. Therefore, 
propose we go straight to Generals with our demands, without 
informing Diem. Would tell them we prepared have Diem without 
Nhus but 1t 1s in effect up to them whether to keep him. [Doc. 127] 


Hilsman asserts that the cable also reflected Lodges view that 
since our disapproval of GVN action was well known, 1t was not 
fitting for the U.S. to go to Diem, 1t was Diem who should come to 
uS. 


In a separate CAS cable the same day, Richardson, the CIA Chief 
Of Station in Saigon, reported that at a meeting with Lodge and 
Harkins 1t had been agreed that Diem would not remove Nhu and 
that therefore, assuming State's cable of Instructlons on 24 August 
[Doc. 126] represented Washingtons basic policy, the consensus 
was that contact should be Immediately made with generals such as 
Minh and Khanh to assess the degree ofunity and determination of 





44 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





senmior officers. Minh was considered the best possible Interim 
leader, with Vice President Tho as the most attractive candidate for 
President among the civilians. The cable concluded with the view 
that a Junta would probably operate behind the scenes 1n the event 
Of a successful coup, and that the U.S. should leave the specific 
tactics of a coup up to the generals. There 1s a hiatus In the 
available cable traffic at this point, but Hilsman Indicates that 
Washington decided on Sunday, August 25, to defer a direct 
approach to Diem until more was known about the situation. 


In Lodge's reply, he had also apparently approved the proposed 
VOA broadcast to exonerate the army. Hilsman briefed the press 
on the basIs of a previously approved draft statement on August 
25. The statement expressed strong U.S. disapproval of the raids, 
which were attributed to Nhu. In reporting the story, the press 
speculated that such a strong statement probably Indicated that 
measures such as aid suspension were being considered. VOA had 
been Instructed to broadcast only the substances of the U.S. 
statement as provided 1n the press guidance and nothing more. The 
instructions somehow got mislaid; and on Monday mornnng, 
August 26, Just several hours before Lodge was to present hIs 
credentials to Diem, VOA broadcast In full a UPI story which 
flatly asserted that "the US may sharply reduce 1s aid to Vietnam 
unless President Diem gefs rid of secret police officials responsible 
for the attacks." Lodge was understandably upset, and sent a testy 
cable rhetorically inguiring whether he really was In charge of 
tactics as he had been given to understand. Rusk sent a personal 
cable of apology to Lodge, and VOA promptly broadcast a denial 
o£U.S. mntent to cut aid, but the mmitial damage had been done. 


The Vietnamese reaction to the attack on the pagodas during this 
time had been dramatic. In the United States, Mme. Như's father 
and mother, respectively the Vietnamese Ambassador to the U.S. 
and the Vietnamese observer at the UN, had both resigned, making 
bitter public statements denouncing the raids. In South Vietnam, 
the Foreign Mimister, Vo Van Mau, had resigned and shaved his 
head like a Buddhist monk 1n protest. On August 23, students at 
the faculties of medicine and pharmacy at the UnIversity of SaIgon 
turned out to stage mass demonstratons on behalf of the 
Buddhists. The GVN reacted In the only way 1t seemed to know, 





45 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





with massive arrests. But the demonstrations continued, and when 
the university was closed, the protest was taken up by high school 
and Junior high school students. These were dramatic evidences 
indeed of the degree of disaffection with the regime, since most of 
these students were from the middle class families that formed the 
bureaucracy and the army leadership. Students in Vietnam had no 
substantial record of political activism as was the case with theIr 
counterparfs 1n other parts of Asia, like Korea. Furthermore, some 
of the Buddhist leadership had survived the raids and gone 
underground and were soon passing out leaflets on the streets 
again. On the day of the raids, two monks had taken refuge In the 
USOM building next door to Xa Loi pagoda. The following day, 
three others, including the militant young leader Tịch Tn Quang, 
took refuge 1n the U.S. Embassy, where they were warmly 
received by Lodge and remained until the successful November 
COUD. 


5. MIS-COUP 





46 


CUỘC TẤN CÔNG CÁC CHÙA 


ĐEM 20-8-1965 
Trích từ "Việt Nam Nhân Chứng” 
của cựu Trung Tướng VNCH Trần Văn Đôn (từ 
trang 168 đến 179) 


Chiều ngày 20 tháng 8, ông Ngô Đình Nhu mời tôi, quyền Tổng 
Tham Mưu Trưởng, Thiếu Tướng Trần Thiện Khiêm, Tham Mưu 
Trưởng, Thiếu Tướng Tôn Thất Đính, Quân trấn Sài gòn, và Đại 
Tá Nguyễn Văn Y, Tổng giám đốc ,Công an Cảnh sát, đến 
dinh Độc Lập ra lệnh: “Tối nay sẽ bắt các sư sãi cộng sản” 


Đêm 20 tháng S8, lợi dụng lệnh giới nghiêm, dinh Độc Lập ra lệnh 
riêng cho Đại Tá Lê Quang Tung, chỉ huy trưởng Lực Lượng đặc 
biệt cùng Cảnh Sát Đặc Biệt của Dương Văn Hiểu, Mật vụ và 
Cảnh sát chiến đấu của ông Trần Văn Tư, Giám đốc Cảnh sát Đô 
thành bao vây tấn công các chùa trong đô thành đề bắt các Thượng 
tọa, Đại đức, Tăng mi và Phật tử. 


Lực Lượng Đặc Biệt là một tổ chức của quân đội, được thành 
lập từ năm 1956 gồm gần 10 Đại Đội (mỗi đại đội 120 người), võ 
trang súng ống tôi tân nhất, được huấn luyện kỹ như Nhảy Dù, bơi 
lội, đột kích sau lưng địch... Một số ít chiến sĩ Lực Lượng Đặc 
Biệt này đã từng nhảy dù ra Bắc để hoạt động, vì vậy nên được 
chọn lựa rất kỹ, đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn. Đại Tá Lê Quang 
Tung chỉ huy lực lượng này. 





47 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Nghe lệnh tấn công chùa như vậy, chúng tôi biết là việc này sẽ làm 
sụp đồ thêm cho chế độ nhưng không thể can gián được. Đêm đó, 
tôi và Trần Thiện Khiêm theo dõi tại bộ Tổng Tham Mưu trên máy 
riêng Motorola của Cảnh sát nên chúng tôi biết được cuộc tấn công 
này đo Đại Tá Lê Quang Tung chỉ huy tổng quát. 


Tôi và ông Khiêm lấy xe đến chùa Xá Lợi vào khoảng I giờ 

khuya. Đến nơi tôi thấy đèn còn bật sáng, cảnh sát còn đi qua lại. 

Bước vào chính điện, tôi giở mũ, ông Khiêm cũng giớ theo. Lính 

cảnh sát thấy vậy cũng giở mũ và đứng im. Tôi hỏi: 
- Quý Thầy đâu hết rồi? 


Họ nói dẫn qua Phú Nhuận, còn Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết rất 
mệt, mai sáng phải cho vô bịnh viện quân sự Cộng Hòa. Chúng 
tôi trở ra đi thăng đến dinh Gia Long. Lúc đó khoảng 3 giờ sáng. 
Gặp ông Nhu, ông ta bảo chúng tôi ra lệnh thiết quân luật. Lịnh 
này ban ra là có ý đồ trách nhiệm tấn công chùa cho quân đội, 
tôi hiệu ý của ông Nhu nhưng 1m lặng thi hành. 


Lúc 5 giờ sáng, ông Diệm tập hợp Nội Các chánh phủ để trình bày 
sự việc. Ngay trong phiên họp đó, Ngoại Trưởng Vũ Văn Mẫu từ 
chức để phản đối sự đàn áp Phật giáo của anh em ông Diệm. Sự từ 
chức này của ông Mẫu làm thế giới xôn xao, Phật tử xúc động, dân 
chúng cảm phục một người đã thắng thắn từ bỏ chức vụ đề phản 
đối hành động bất công và tàn bạo. 


Lúc đó ông Trần Văn Chương đang là Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa 
tại Mỹ, bà Chương là Quan sát viên cho Việt Nam Cộng Hòa 
tại Liên Hiệp Quốc, nhận thấy anh em Ngô Đình Diệm đàn áp Phật 
giáo, con gái mình tiếp tay phát ngôn hỗn xược mà mình không thể 
cản ngăn được nên cả hai ông bà đêu từ chức. 


Sự từ chức của ông Vũ Văn Mẫu và ông bà Trần Văn Chương là 
những ngọn đòn đau đớn cho anh em nhà họ Ngô. 





48 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Giới nghiêm là hạn chế sự lưu thông về đêm, còn Thiết quân luật 
là phải đem quân đội ra đường canh gác. Một thứ phù hợp với 
một tình trạng mà Thiết quân luật chỉ áp dụng khi thật sự có nguy 
hiểm cho nước nhà. Bởi vậy nghe lịnh Thiết quân luật, các tướng 
ngơ ngác. 


Trung Tướng Dương Văn Minh cho tôi ý kiến: Xin _phép Tổng 
Thống triệu tập tất cả các tướng lãnh trong Đô thành mỗi ngày từ 9 
đến 12 giờ đề thảo luận và học tập ưu khuyết điểm của lệnh Thiết 
quân luật. 


Chiều ngày 2I tháng 8, tôi đến gặp ông Ngô Đình Nhu, đề 
nghị thực hành ý kiến của ông Dương Văn Minh. Học tập tức 
là gián tiếp chấp nhận việc Thiết quân luật, tức là nhận lãnh trách 
nhiệm tấn công nhà chùa. Ông Nhu chấp thuận không nghi ngờ gì 
cả. 


Ngày 2l tháng 8, đài VOA loan tin quân đội nghe theo lịnh Tổng 
Thống đi tấn công chùa. Tôi không biết làm sao cải chính tin đó 
với đài VOA nên tôi cho Đại Úy Lê Văn Khấn, sĩ quan tùy 
viên của tôi đi mời ông Conein, sĩ quan CIA quen tôi từ năm 1946 
ở Hà Nội hiện đang ở góc đường Công Lý và Nguyễn Đình Chiều 
đến bộ Tổng Tham Mưu gặp tôi đêm đó. Ông Conein sợ tôi gài 
bây nên mang theo súng tùy thân. 


Chín giờ tối, ông Conem lại chúng tôi cho biết quân đội 
không tham gia trong việc tấn công các chùa như đài VOA đã loan 
tin đê ông Conem về trình lại đại sứ Mỹ. Ong Coneimn hỏi: “Các 
tướng lãnh Việt Nam có ý định đảo chánh không?” Tôi trả lời: 
“Chuyện này rất quan trọng sẽ nói chuyện sau”. Rồi ông Conein ra 
%ẽ: 


Hôm sau đài VOA cải chính, nói rõ là quân đội Việt Nam không 
tấn công chùa. Ông Nhu nghe tin cải chính nầy rất tức giận, buộc 
mấy ông tướng phải họp lại, tuyên bố đứng sau lưng Tổng Thống 
và tôi phải ra nhật lịnh nói rằng quân đội có tham gia việc đó. Tôi 
phải tuân lời. 





49 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Tuân lời ra nhật lịnh kêu gọi quân đội xiết chặt hàng ngũ sau lưng 
Ngô Tổng “Thống thì được, nhưng nói làm sao cho anh em quân 
nhân và đồng bào hiểu mình đang tìm cách hạ một chính quyền 
đang bị dân oán hận! 


(...) 


Tối ngày 21 tháng 8, hầu hết các chùa lớn ở các tỉnh đều bị cảnh 
sát, an ninh quân đội đến khám xét hoặc bắt các tu sĩ và cũng 
những người của hai cơ quan trên cùng chính quyền địa phương 
đến bắt một số Phật tử tham gia trong những cuộc biểu tình tuyệt 
thực, những, Phật tử trung kiên thường có mặt tại chùa trong thời 
gian Phật giáo tranh đấu. Trong số bị bắt có rất nhiều Huynh 
trưởng và Đoàn sinh gia đình Phật tử, nhất là tại các tỉnh miên 
Trung, từ Bình Thuận đến Quảng Trị, tỉnh nào cũng có một số 
đông Huynh trưởng và Thanh thiếu niên ga đình Phật tử bị 
bắt đánh đập, giam câm từ đêm 21 tháng §. Hầu hết các trường Đại 
học và Trung học đều đóng cửa. Một phần do học sinh bãi khóa, 
một phần chính quyên s sợ mở cửa sẽ tạo nơi tập trung cho sinh viên 
học sinh khởi xuất đi biểu tình phản đối chính quyên. 


Máy Thây lãnh đạo Phật tử tranh đấu bị bắt, nhà chùa bị cảnh sát 
canh chừng, các Phật tử trung kiên dính líu Vào vụ tranh đấu đa 
số đều bị bắt giam, vậy mà mây ngày sau vẫn có một số đông Phật 
tử, dân chúng và sinh viên học sinh truyền miệng nhau, từng toán 
người vào chợ và đứng rải rác các ngả đường gần đó chờ đúng 
giờ ấn định tất cả kéo ra trước chợ Sải gòn trương biểu ngữ biểu 
tình phản đối chính quyền. Lần này cảnh sát nôi, cảnh sát chìm 
không phải chỉ giải tán biểu tình bằng hơi cay, bằng xịt nước hay 
bằng đấm đá mà bằng gậy gộc và bằng súng, cho nên Quách Thị 
Trang là mộtthiểu nữ thuộc gia đình Phật tử miên Vĩnh 
Nghiêm (Bắc Việt di cư) đã bị bắn chết trước chợ Bến Thành. Một 
sô Phật tử bị thương vì bị đánh đập. 


Việc một nữ sinh bị bắn chết làm chochúng tôi thấy hỗ 
thẹn với quân chúng khi khoác áo quân nhân ra đường. Việc Phật 
tử bị giam câm làm cho tôi có mặc cảm tội lỗi. Nói làm sao cho 
dân chúng hiểu được rằng chúng tôi không làm chuyện đàn 
áp đó, chúng tôi không chủ trương giết người biểu tình bất bạo 
động, chúng tôi khôngđồng ýbắt giam người như vậy? 





50 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Nhưng chúng tôi cúi đầu nhẫn nhục chờ ngày không xa chúng 
tôi sẽ trả lời với mọi người băng hành động. 


Chưa bao giờ nhà lao chứa nhiều tù nhân như trong thời gian đó. 
Nhiều anh em ,quân nhân rất khổ tâm khi phải ra đàn áp biểu tình. 
Trước ngày tấn công chùa vào 20 tháng 8, có những vụ biểu 
tình mà quân đội được lịnh của Tiểu Khu Trưởng tức là Tỉnh 
Trưởng ra lịnh chặn biểu tình đã đến gần đám biểu tình mà nói: 
“Chúng tôi được lịnh không cho đoàn biểu tình đi qua, tức là 
biểu chúng tôi phải chết tại nơi đây. Xin các anh chị hiểu giùm cho 
chúng tôi”. 


Phật tử các tỉnh thừa nhận quân nhân ở các tỉnh dù được lịnh vẫn 
không nỡ thắng tay đàn áp Phật tử biểu tình, chỉ có cảnh sát và 
cảnh sát đã chiên đàn áp mạnh vì phần đông các ông Phó ty cảnh 
sát hoặc Trưởng phòng Cảnh Sát Đặc Biệt, Trưởng phòng di 
động đều là cán bộ nòng cốt của đảng Cần Lao. 


Vụ bắn Quách Thị Trang chết, bắt thêm sinh viên học sinh giam 
cầm không những khiến cho dân chúng trong nước căm hận mà 
Việt kiều và sinh viên Việt Nam ở ngoài nước cũng oán ghét gia 
đình nhà Ngô. Thế giới bất bình hành động đó của anh em Ngô 
Đình Diệm thêm nên bà Nhu quyết định lên đường đi “giải độc”. 


Đầu tháng 10, bà Nhu có mặt tại Pháp. Ngoài việc tiếp xúc với 
chính giới ra, bà â ấy ra lịnh tòa Đại sứ Việt Nam tại Ba Lê tổ chức 
một cuộc họp để giải độc vào chiều ngày 3 tháng 10 năm 1963. 
Xe chở bà Nhu trên đường đi đến sứ quán, sinh viên và Việt kiều 
đã đón liệng cà chua, trứng và nước sơn để tỏ ý chống đối hiện 
thân của một chế độ độc tài. Lúc bà Nhu xuống xe, gần 200 sinh 
viên và Việt kiều đã đồng thanh đả đảo chính quyên Ngô Đình 
Diệm, hô hào đoàn kết tranh đấu đòi quyền tự do cho dân Việt. 
Trong số sinh viên chủ động có con trai tôi là Đức, đang học Đại 
học Y Khoa tại Ba Lê. Đức hướng dẫn sinh viên chống bà Nhu 
trong thời kỳ đó. 


Vài ngày sau ông Diệm gặp tôi hỏi: 


- Ông có đứa con đang học ở Ba Lê? 





51 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





- Dạ. 
- Học gì? Năm thứ mấy? v.v... 


Ông Diệm chỉ hỏi chứ không nói lời phê bình nào, và tôi chỉ trả 
lờ văn tắtnhững câu hỏi của ông ta mà thôi. 
Ngày 22 tháng 8, tôi đến thăm Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết. Với 
giọng nói mệt nhọc, ngài hỏi: 


- Tại sao lại đánh chúng tôi? 
Nghe hỏi tôi xót xa quá, nhưng không biết trả lời sao! 


Vì thiết quân luật, chúng tôi ở trong trại không về nhà, nhiều anh 
em cũng như tôi nhận những cú điện thoại trách móc của vợ, 
không những chỉ các gia đình theođạo Phậtmà người phụ 
nữ thuộc các tôn giáo khác cũng có người trách chồng sao lại tham 
gia vào việc đàn áp Phật giáo... Đại Tá Trần Ngọc Huyền, một tín 
đồ Thiên Chúa giáo, người ủng hộ ông Diệm hết tình cũng 
chống vấn đề đàn áp Phật giáo đó của anh em ông Diệm. 


Những gì chúng tôi nung nấu từ đầu năm 1960 đến nay đã đến lúc 
phải bộc phát. Những độc tải, bất công, đàn áp của chính quyên mà 
suôt mấy năm trời chúng tôi bất bình đến nay phải bùng nỗ. Những 
chuẩn bị từ lâu nay đến lúc phải thi hành” (1.11.1963). 


(Nguồn: Việt Nam Nhân Chứng, Trần Văn Đôn, nxb Xuân Thu, 
USA, 1989). 





52 


CIA: CUỘC NÓI CHUYỆN BÍ MẬT 
CỦA TƯỚNG TRÂN VĂN ĐÔN 


Cư sĩ Nguyên Giác dịch 


Foreign Relations of the United States, 1961—1963 
Volume III, Vietnam, January—August 1963, Document 275 


(LỜI NGƯỜI DỊCH: Điện văn này do CIA từ Sài Gòn gửi về Hoa 
Kỳ, kê lời Tướng Trán Văn Đôn vài ngày sau trận tông tán công 
các chùa do ông Ngô Đình Nhu thực hiện. 


Vài điêm ghi nhận từ lời của Tướng Đôn trong điện văn: 


e Nhiễu lính đào ngũ, tỉnh thần binh sĩ suy sụp vì bắt mãn khi Phật 
Tử bị đàn áp; 

° Ông Diệm nắm quyên xuyên qua ông Nhu; 

® Ông Diệm xem Bà Nhu như người vợ trên mây; 

® Ông Diệm đã thăng chức một trung sĩ trẻ, đẹp trai lên chức 
Trung Tả; Ộ 

® Đôn nói ông sắp xếp giai đoạn đầu của kế hoạch đảo chánh ông 
Diệm; 

® Đôn có vẻ muốn giữ ông Diệm ở ghế Tổng Thống, trong khi phải 
gai bỏ ông bà Nhu và rất nhiều Bộ Trưởng ra ngoài quyên lực; 

® Đôn không muốn Nguyễn Tôn Hoàn về nước thay thể ông Diệm; 
e Đôn kể tên một sô tướng lãnh trong kế hoạch đảo chánh, nhưng 
không nhắc tên Tướng Tôn Thất Đính, lúc đó là Tổng Trấn Biệt 
Khu Sài Gòn/Gia Định. Đôn nhắc tới cuộc đảo chánh thất bại năm 
1960 của các đại tá, và nói kế hoạch của các tướng sẽ rất là tuyệt 
hảo. 





S3 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Toản văn dịch bởi Cự sĩ Nguyên Giác.) 


275. ĐIỆN VĂN TỪ VĂN PHÒNG CIA TẠI SÀI GÒN GỦI VẺ 
SỞ TÌNH BÁO TRUNG ƯƠNG CA (1) 


Sài Gòn, ngày 24-8-1963, lúc 6:45 giờ chiều 


0265. 1. [còn giữ bí mật chưa tới một dòng] đã có buổi nói chuyện 
ba giờ đồng hôi với Tướng Trần Văn Đôn (2) vào đêm 23-8-1963 
tại văn phòng Tướng Đôn ở Bộ Tổng Tham Mưu. Sau đây là tóm 
lược cuộc nói chuyện. 


2. Tướng Đôn được hỏi là ai đang nắm quyền, và đã trả lời rằng 
Tổng Thống Diệm năm quyền xuyên qua Cô Vấn Ngô Đình Nhu. 
Tất cả các tướng lãnh trước khi gặp ông Diệm đều phải qua sự cho 
phép của Nhu. [Tướng Đôn] giải thích điều này bằng cách nói rằng 
Diệm sử dụng Nhu như “lý thuyết gia” và cỗ vấn, nhưng không 
phải luôn luôn nghe lời khuyên của Nhu. Tổng Thống Diệm ghen 
ty với thẩm quyền và khả năng của Nhu. 


Tướng Đôn cho một thí dụ. Vào lúc nửa đêm của ngày 22-8-1963, 
các Tướng ' Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính và Trần Thiện Khiêm tới 
gặp Nhu về các sinh viên, khuyến cáo rằng nên đóng cửa toàn bộ 
các trường ở Sài Gòn bằng cách thiết quân luật, bởi vì họ có tin 
rằng vào các ngày 23, 24 và 25 tháng 8-1963 sẽ có sinh viên biểu 
tình ở Sài Gòn. Nhu đông ý với khuyến cáo của các tướng lãnh, 
nói với họ rằng họ phải xin phép Tổng Thống. Nhu và các tướng 
lãnh tới gặp ông Diệm và đề nghị đóng cửa các trường. Ông Diệm 
nói: “Không. Người trẻ phải có phương tiện để bày tỏ chính họ.” 
Tướng Đôn lập lại rằng, Diệm là người ra quyết định cuối cùng. 





54 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





3. Tướng Đôn giải thích về quan hệ với Phủ Tổng Thống. Nói rằng 
nên nhớ là trong nhiều năm, Tổng Thống Diệm là người chống lại 
chế độ thực dân. Trong thời gian đó, Diệm đã tự suy nghĩ rất 
nhiều. Khi nắm chính phủ năm 1954, Diệm thấy chuyện này khác 
hẵn và cần có những người chung quanh Ø1Úp Suy nghĩ. Ông Diệm 
tìm sang người em là Nhu, một người suy nghĩ có lý thuyết, có 
triết lý. Với thời gian, Diệm cho phép Nhu làm hầu hết mọi chuyện 
suy nghĩ. Như thê không có nghĩa là Tổng Thống Diệm luôn luôn 
nghe lời cỗ vấn của Nhu. Diệm ưa thích Nhu viết các bản tuyên bó, 
các bài điễn văn cho Tổng Thống. Ông Diệm tự mình ưa thích gặp 
người dân, nói chuyện với người dân. Trong cách này, Nhu có 
quyền lực đặc biệt như là nhà lý thuyết cho Tổng Thống. 


4. Mô tả về quan hệ với Bà Nhu trong Tổng Thống Phủ, v. 
Đôn nói rằng trong tâm tưởng ông Diệm, Bà Nhu có vị trí là “ 

của ông Diệm. Tổng Thống Diệm chưa bao giờ kết hôn, và không 
quen với đàn bà ở chung quanh mình. Trong 9 năm qua, ông Diệm 
có Bà Nhu an ủi sau một ngày làm việc hoàn tất. Bà Nhu có sức 
quyến rũ, nói chuyện với ông Diệm, làm giảm căng thắng cho ông 
Diệm, tranh cãi với ông Diệm, phê bình ông Diệm, và như một 
người vợ Việt Nam, bà khống chê chuyện trong nhà. 


Tổng Thống Diệm và Bà Nhu cư ngụ ở 2 căn tách biệt nhau. 
Không có quan hệ tình dục giữa ông Diệm và Bà Nhu. Theo ý kiến 
của Tướng Đôn, Tổng Thống Diệm chưa bao giờ có quan hệ tình 
dục nào. 


Tướng Đôn so sánh tình hình đó y hệt như giữa Hitler và Eva 
Braun. Đôn cũng nói, Tổng Thống Diệm thích có đàn ông đẹp trai 
ở chung quanh. Đôn dẫn ra trường hợp một trung sĩ trẻ, đẹp trai, 
người làm vườn công cộng ở Đà Lạt. Tổng Thống Diệm đã hỏi 
răng ai đã chăm sóc vườn đó, và khi được thông báo, ông Diệm đã 
gọi viên trung sĩ kia tới Dinh Tổng Thống và tức khắc thăng chức 
người naỳ lên Trung Tá và giao nhiệm vụ quản trị nông nghiệp 
quân sự. 


Ông Diệm có những đam mê cực đoan. Khi ông thích ai, ông thích 
họ mọi cách; khi ông ghét aI, ông ghét họ toàn diện. Không có ở 
chặng giữa. 





55 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Bà Nhu đã sử dụng vị trí đặc quyền của bà với Tổng Thống để làm 
ông Diệm nói thuận, khi ông Diệm muốn nói chống: nhưng vì ông 
Diệm bị thuyết phục bởi sức quyến rũ của Bà Nhu. 


Tướng Đôn nói, “Như tôi biết, Bà Nhu cực kỳ quyền rũ.” Đôn nói 
thực tê không thể loại bỏ ông bà Nhu vì vị trí đặc biệt mà họ đang 
nắm giữ; Ngô Đình Nhu là lý thuyết gia của Tổng Thống Diệm và 
Bà Nhu là người vợ trên mây của ông Diệm. (ND: chữ “plafonic 
wiƒe ” có nghĩa là người vợ trên cối lý tưởng, không phải, cối đời 
này.) 


5. Quyết định về hành động của ngày 20-21/8/1963 đạt được bởi 
10 tướng lãnh vào đêm 18-8-1963: Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, 
Đỗ Cao Trí, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Khánh, [còn giữ bí mật 
chưa tới một dòng], Mai Hữu Xuân, Nguyễn Ngọc bổ, Lê Văn 
Kim, và Dương Văn Minh. Theo lời Đôn, họ đạt quyết định này 
mà không do Nhu đưa ra khuyến cáo. Chỉ có lần Nhu nói chuyện 
về bất kỳ việc lập kế hoạch nào là trong buổi họp ngày 11 tháng 7- 
1963 với hiện diện của tât cả các tướng lãnh. Đôn không nói là ai 
đã triệu tập các tướng họp vào ngày 18-8-1963. 


Việc lập kế hoạch này gồm cả việc ban lệnh thiết quân luật và do 
đó, bắt các nhà sư từ ngoài vào Sài Gòn để đưa họ về các ngôi 
chùa của họ ở các tỉnh. Kế hoạch này do các tướng lãnh trình lên 
ông Nhu vào ngày 20-8-1963. Nhu nói với họ là hãy thảo luận kế 
hoạch với Tổng Thống Diệm. Khi các tướng lãnh trình kế hoạch 
lên TT Diệm, ông Nhu không có mặt. Các tướng lãnh có mặt lúc 
đó là: Khiêm, Trí, Khánh, Đính, [còn giữ bí mật chưa tới một 
dòng], Kim và Đôn. Đôn hướng dẫn nhóm tướng lãnh naỳ trình kế 
hoạch lên Tổng Thống Diệm. 

6. Các tướng lãnh nói với ông Diệm rằng tinh thần binh sĩ đang 
suy giảm, và thực sự họ sợ khi thấy rằng một đồn lính tới mức gần 
như đào ngũ cả. Các tướng nói răng vợ các chiến binh và các sĩ 
quan cấp nhỏ đang hoang mang. Họ giải thích cho Tổng Thống 
Diệm về tình hình như quân đội thấy là trực diện với Phật Tử. Đôn 
kế rằng Đôn đã nói với ông Diệm răng câu chuyện ngày 8 tháng 5- 
1963 tại Huế có thê đã thương thuyết được rồi nhưng vì VC đã trà 
trộn vào Phật Tử tại Chùa Xá Lợi. 





56 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Đôn mô tả các kỹ thuật sử dụng trong các cuộc biểu tình ngày 11 
tháng 8-1963, khi nhà sư Thích Tâm Châu đang nói chuyện trước 
đám đông ở Chùa Xá Lợi. VỊ sư này hô trước đám đông những câu 
hỏi như “chúng ta sẽ diễn hành trên đường phố chứ?” Đám đông 
hô lớn lời đáp, “Xuống đường.” 

Đột nhiên vị sư Thích Tâm Châu nói, “Không, chúng ta sẽ không 
diễn hành trên đường phố. Sự kiện rằng quý vị nói rằng chúng. ta 
sẵn sàng diễn hành trên đường phố cũng là tương đương với việc 
diễn hành trên đường phố.” 


Đôn cảm thấy rằng nhà sư nói tiếng Anh, sư Thích Đức Nghiệp, là 
rất nguy hiểm và các tướng lãnh sợ rằng nếu các nhà lãnh đạo Phật 
Giáo quy tụ một đám đông lớn đủ, họ có thể ra lệnh diễn hành về 
hướng Dinh Gia Long và quân đội sẽ không chặn họ lại. 


7. Đôn nói rằng Tổng Thống Diệm ra quyết định thiết quân luật 
sau khi các tướng khuyến. cáo như thế. Diệm ra quyết định đưa các 
chiến binh vào giữ các điểm chiến lược ở Sài Gòn và Chợ Lớn, và 
chấp thuận giải pháp trả về nguyên quán các nhà sư vào Sài Gòn, 
VỆ lại các chùa ở tỉnh. Tuy nhiên, Tổng Thống Diệm nói rằng đừng 
làm nhà sư nào bị thương tổn. 


Đôn nói điều đó làm ông rất cảm động khi Tổng Thống yêu cầu 
đừng làm hại các Phật Tử. Diệm bổ nhiệm Tướng Đôn làm kế 
nhiệm tạm thời cho Tướng Lê Văn Ty. Diệm giao cho Đôn quyền 
chỉ huy tất cả các chiến binh ở Nam VN, thực hiện lệnh thiết quân 
luật, và áp dụng các biện pháp cần thiết. 


Tướng Tôn Thất Đính được bổ nhiệm làm Tổng Trấn Biệt Khu 
Thủ Đô Sài Gòn/Chợ Lớn. Lực Lượng Đặc Biệt của Đại Tá Lê 
Quang Tung vẫn dưới quyền Tổng Thống Phủ. Đôn chỉ ra rằng 
Đính không chỉ huy lính của Tung, mặc dù Đính là Tổng Trần 
Quân Khu Thủ Đô. Đính trong cương vị Tổng Trấn điều hợp với 
Đôn, nhưng Đôn không chỉ huy Đính. Đính có xin lệnh Bộ Tổng 
Tham Mưu về các chỉ dẫn, nhưng Đính không thực hiện tất cả các 
lệnh của Bộ Tổng Tham Mưu. 





Sï 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Đính nhận lệnh trong cương vị Tổng Trấn từ Tổng Thống Phủ, y 
hệt như Đại Tá Tung [nhận lệnh từ Tổng Thống. Phủ]. Đôn nói Đại 
Tá Tung là kẻ nguy hiểm, vì Tung không do quân đội kiểm soát và 
Tung thi hành lệnh duy nhất từ Tổng Thông Phủ. 


Đôn cũng nói rằng các tướng lãnh rất ghét Tung. Tung chỉ đáp ứng 
lệnh của Diệm và Nhu. Tung điều hợp với Nhu, nhưng khi cân có 
quyết định, lệnh sẽ tới từ Tổng Thống. Tướng Đôn nói rằng các 
tướng lãnh khác ủng hộ Đôn, chỉ trừ một sô tướng lãnh trẻ hơn. 
Các tướng lãnh trẻ ghen ty về việc Tướng Đôn nắm quyên tư lệnh 
của Tướng Ty. 


Đôn không kế tên tướng trẻ nào ra. Đôn bị chỉ trích bởi các tướng 
lãnh trẻ này vì đã có hành động chống lại các Phật Tử. Đại đa sô 
các tướng lãnh đều là Phật Tử. Thí dụ, Đôn nói, “Khi tôi muốn bảo 
Tướng Trần Tử Oai điều gì, Oai nói với tôi rằng ông ta là dân sự; 
ông ta có trách nhiệm dân sự.” 


Khi được hỏi cụ thể là Tướng Nguyễn Khánh có ủng hộ Đôn hay 
không, Đôn trả lời rằng Khánh là 100% ủng hộ Đôn. Đôn cũng nói 
răng Dương Văn Minh, Trần Văn Minh, các tướng Trí, Khiêm, 
Kim và “ngay cả Tướng Xuân” cũng ủng hộ Đôn. Khi được hỏi về 
Tướng Văn Thành Cao, Dân biểu, có trong kế hoạch không. Đôn 
nói răng Văn Thành Cao ở ngoài hoàn toàn. Các tướng khác nhìn 
Văn Thành Cao như là dân sự. 


8. Tướng Đôn nói ông không biết rằng Phật Tử sắp bị tấn công bởi 
cảnh sát và Lực lượng Đặc biệt (LLĐB). Tướng Đính, trong cương 
VỊ Tổng Trấn, nhận lệnh từ Tổng Thống Phủ và được nói là các 
chiến binh của Đại Tá Tung sẽ được dùng hỗ trợ cho cảnh sát bởi 
vì LLĐB có “phương tiện đặc biệt.” 


Đôn ám chỉ, nhưng không nói cụ thể rằng lệnh ban ra từ ông Nhu. 
Dấu hiệu đầu tiên Tướng Đôn có về các chùa bị tấn công là khi 
Đôn nghe từ sóng truyền thanh bộ chỉ huy. Các Tướng Khiêm và 
Đôn có mặt ở Bộ Tổng Tham Mưu (BTTM) khi nghe rằng các 
chùa đã bị tấn công. Tướng Đôn lập tức đi từ văn phòng BTTM tới 
Chùa Xá Lợi. 





58 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Giám đốc Cảnh sát Trần Văn Tư đang chỉ huy trận tấn công tại 
Chùa Xá Lợi, yêm trợ bởi LLĐB của Đại tá Tung ở vòng quanh 
khu vực. Cảnh sát là những người đầu tiên tiến vào chùa. Khi Đôn 
tới Chùa Xá Lợi, một trung úy cảnh sát đang chỉ huy một đơn vị 
trong Chùa Xá Lợi. Các vị sư đã bị bắt đưa đi, khi Đôn tới. Trong 
toàn bộ chiến dịch ở đây, tổng cộng 30 người bị thương, 5 người bị 
thương nguy kịch; những con sô này bao gôm cả nhân viên công 
lực và Phật Tử. Không có vị sư nào bị giết ở Chùa Xá Lợi. 


Vào lúc 4:30 giờ sáng ngày 2l-8-1963, chiến dịch quân sự hoàn tất 
; nhiều điểm chiến lược đã được đóng quân. Đôn nói rằng có 1,420 
nhà sư bị bắt khắp Nam VN. 


g. Tướng Đôn rất hãnh diện về sự kiện rằng các tướng lãnh đã có 
thể giữ bí mật [LND: âm mưu đảo chánh] trước khi khởi động 
chiến dịch. Đôn cũng hãnh diện về kỹ thuật Áp, dụng bởi các chiến 
binh và ông nói “mọi người luôn luôn nói về các đại tá, những 
người sẽ tÔ chức đảo chánh. Họ không có khả năng đó. Chúng tôi 
đã chứng mình điểm này bằng kế hoạch của chúng tôi, và kỹ thuật 
của chúng tôi. ” 


Ông dẫn ra một thí dụ về cuộc đảo chánh ngày 11-11-1960, lúc đó 
soạn kế hoạch bởi các đại tá và thất bại. Tướng Đôn không bày tỏ 
phản ứng cá nhân về trận tấn công các chùa. Đôn nói Tăng ông 
muôn thực hiện kế hoạch nguyên thủy để thanh lọc tất cả các nhà 
sư và trả họ về tỉnh nhà, chùa nhà. 


Đôn cũng nói rằng Mỹ đang giữ sư Thích Trí Quang ở trụ sở 
USOM. Đôn thêm răng sư Thích Trí Quang là một (rong những 
người kích động chính, và chính phủ VNCH muốn bắt giam vị sư 
này. (Lời nhận xét từ người lấy tin: Đôn lộ vẻ tin rằng sư Trí 
Quang là một trong hai nhà sư đang ty nạn trong USOM. Một viên 
chức CAS, người biết rõ về Thầy Trí Quang, đã thấy cả 2 vị sư tại 
USOM vào ngày 24-8-1963 và xác nhận răng 2 sư này không phải 
Thầy Trí Quang.) (LND: CAS là văn phòng tình báo CIA ở Sài 
Gôn.) 





59 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





10. Tướng Đôn đã nghe trực tiếp từ công chúng Việt Nam rằng 
quân đội bị đồ tội tấn công các chùa. Ông nói rằng chính phủ Mỹ 
có lỗi về dư luận sai trật này, bởi vì Đài VOA loan báo rằng quân 
đội đã tấn công các chùa. Đôn chất vấn rằng tại sao VOA không 
nhìn nhận rằng LLĐB của Đại tá Tung và Cảnh sát đã tấn công. 


Đôn tin rằng [nhìn nhận] như thế sẽ giúp quân đội lúc này. Đôn nói 
rằng Mỹ nên nêu rõ lập trường của Mỹ. Tướng Đôn không muốn 
ông Diệm bị thay thế, thí dụ như bởi một người lưu vong như 
Hoan (có lẽ, Đôn nói tới Nguyễn Tôn Hoàn), người hiện đang có 
mặt ở Hoa Kỳ. Đôn nói răng trong quân đội hiện nay không có ai 
thay được ông Diệm. Đôn dẫn ra, như một thí dụ, chính ô ông, nói, 
“Tôi không đủ thông minh, cũng không có tham vọng. Tôi chỉ giữ 
vai trò mời các tướng lãnh chung sức với nhau.” (LND: Đôn bàn 
về hậu đảo chánh, ai nên thay ông Diệm.) 


11. Đôn ám chỉ rằng ông có biết về những diễn tiền tương lai soạn 
ra. Đôn nói, “Đây là bước đầu tiên, và sự bí mật về cái Sắp xảy ra 
thì không phải là cái của tôi để đưa ra.” Khi được hỏi thiết quân 
luật sẽ kéo dài bao lâu, Đôn nói sẽ tùy theo tình hình. Khi được hỏi 
cuộc bầu cử Đại hiểu Quốc hội vào ngày 3I-8-1963 có sẽ được tổ 
chức hay không, Đôn nói cuộc bầu cử sẽ có thể bị hoãn, nhưng sẽ 
nới lỏng thiết quân luật vào ngày 24-§ trong mức độ lệnh giới 
nghiêm được suy tính. 


12. Tướng Đôn không nói gì về việc giữ ông Diệm trong ghế Tổng 
Thống hay thay ông bằng người khác tại Nam VN, ngoại trừ ông 
nói răng ông không muôn một trong các chính khách lưu vong vê 
nắm quyền, và răng không nhân vật quân sự nào có, thể làm tốt 
nhiệm vụ Tổng Thông. Viên chức CAS nhận ra cái ấn tượng, và 
chỉ là một ân tượng thôi, rằng Tướng Đôn và nhóm của ông muốn 
giữ ông Diệm trong ghế Tổng Thống trong giai đoạn hiện nay của 
kế hoạch cuả họ. 





60 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





13. Đôn cũng nói rằng ông nhận thức rằng ông sẽ có thê bị “hy 
sinh” do kết quả của việc thực hiện thiết quân luật, nhưng điêu này 
không quá quan trọng, bởi vì có những lãnh đạo quân sự khác sẽ 
thay vị trí của ông (LND: để thực hiện đảo chánh). Đôn không kề 
tên ai. Đôn cho ân tượng rằng Đôn không phải là người đứng sau 
mọi chuyện. Đôn là vị lãnh đạo bề ngoài thôi. Đôn chịu trách 
nhiệm giai đoạn đầu tiên. Có những người khác trong nhóm sẽ 
bước ra thực hiện các giai đoạn khác. 


Những lời Đôn nói không ám chỉ gì về một người nào hay một số 
người nào sẽ đứng ra thực hiện các giai đoạn khác. Đôn nhắc về sự 
kiện rằng VOA đang làm lớn bản tin về việc Đại sứ Trần Văn 
Chương từ chức. (LND: ông Chương là cha ruột của Bà Nhu, từ 
chức Đại sứ VN ở Hoa Kỳ đê phản đôi nhà Ngô đàn áp Phật Tủ.) 
Đôn lập lại rằng các bản tin VOA làm. tốn thương quân lực VNCH. 
Đôn nói đài này không tốt khi nói rằng quân lực VNCH đàn Áp 
Phật Tử và răng chính phủ Mỹ lên án việc này, và cùng lúc nói 
rằng Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ. Đôn không giải thích về điều này để 
ám chỉ xem Mỹ nên làm øì. 


14. Đôn không nhắc tới Phó Tổng Thống Thơ hay bất kỳ Bộ 
Trưởng nào. 


15. Đôn nói rằng sau giai đoạn đầu tiên này, chuyện không thể đảo 
ngược để trở lại như trước đó. Khi được hỏi có phải ông nói về 
chính phủ, Đôn trả lời, “Vâng, tôi đang nói chuyện về chính phủ. 
Tổng Thống phải thay đổi một số Bộ trưởng.” Đôn không kế tên 
bất kỳ Bộ trưởng nào cụ thể. 


Đôn nói các sự kiện đang kiểm soát tình hình. Đôn nói nếu ông 
phải chọn giữa Tổng Thống Diệm và Nhu, ông sẽ chọn TT Diệm. 
Đôn không nói gì vê chuyện các sĩ quan khác có thể suy nghĩ về 
Nhu. Khi được hỏi nêu có chuyện xảy ra, và Tổng Thông Diệm 
không còn giữ quyên lực, Đôn có sẽ làm việc với Nhu, thì Đôn nói, 
“Nếu tôi phải lựa chọn giữa Tổng Thống Diệm và Nhu, người phải 
ra đi là Nhu.” Đôn không muôn Nhu. 





61 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





1ó. Viên chức tường trình đã nhận ra ấn tượng từ Đôn rằng TT 
Diệm ngồi trên ngai hiện đang bị Nhu kiểm soát. Ấn tượng mãnh 
mẽ rằng Tướng Đôn không hoàn toàn biết mọi thứ chung quanh 
ông. Từ những lời nói của Tướng Đôn, có vẻ rằng có một thành 
phân trẻ trong các tướng lãnh đang làm Đôn rắc tối. 


Đôn ám chỉ rằng ông muốn sự bảo đảm cách này hay cách khác từ 
phía chính phủ Mỹ. Ông có vẻ không biết phải làm gì kế tiếp. Đôn 
hoàn toàn bị kiểm soát bởi tình thế, và phản ứng, chứ không lên kế 
hoạch các việc làm kế tiếp. Như dường tự Đôn cảm thấy Đôn 
không đủ quyến. lực để [hay là?] ảnh hưởng lên các tướng lãnh để 
lật đô Tổng Thống Diệm. Tuy nhiên, Đôn không cho ân tượng 
răng Đôn muốn tự ý quyết định lật đỗ TT Diệm. 


Đôn muốn hòa giải với các Phật Tử và nói rằng quân đội nên hồi 
phục lại các chùa và các pho tượng đã bị phá hủy ở một số ngôi 
chùa. Đôn không nói gì vê giai đoạn thứ nhì của kế hoạch. Đôn 
không cho thấy bao lâu giai đoạn đầu sẽ kéo dài, nhưng có nói 
rằng nó sẽ kéo dài tới sau cuộc bầu cử Quốc Hội. 


17. Ấn tượng của chúng tôi là có một ý nghĩa. đáng cứu xét trong 
lời của Tướng Đôn rằng đây chỉ là giai đoạn đầu, và sự bí mật của 
các giai đoạn tương lai không phai là chuyện của ông để. HÓI Ta. 
Chúng tôi không thê nhận Ta răng có phải Đôn muôn nói rằng các 
giai đoạn tương lai bao gồm “sự bí mật” sẽ bị kiểm soát từ bên 
trong quân đội hay, thí dụ, bởi Nhu, hay bởi các nhân vật dân sự 
khác. Đôn không nói tên bất kỳ nhân vật dân sự nào. Đôn nói mục 
tiêu chính của quân đội là tác chiến chống Cộng. Đôn cũng nói 
rằng không hề có buổi họp ngày 10 tháng 8-1963 giữa các tướng 
với Ngô Đình Nhu. 


18. Đã gửi thông tin về cuộc nói chuyện này tới Đại sứ Lodge và 
Tướng Harkins (Tư lệnh Quân viện Hoa kỳ tại VN). 


GHI CHÚ: 





62 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





(1) Nguồn: Library of Congress, Harriman Papers, Vietnam Policy. 
Bí mật. Cũng đã gửi tới Honolulu. Bản văn nguồn. là phó bản do 
CIA gửi vê Bộ Ngoại Giao cho Hilsman (Giám đốc Phòng Tình 
Báo và Nghiên Cứu) và Hughes (Phó Giám đốc Phòng Tình Báo 
và Nghiên Cứu); cũng gửi tới Bạch Ốc cho Bundy (Cố vấn An 
ninh Quốc gia) và tới JCS (Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Mỹ) 
cho Tướng Krulak (Phụ tá Đặc biệt về Chống Phiến Loạn). Theo 
một ghi chú về bản văn nguồn, điện văn này phổ biến theo phân 
loại TDCS. Bản phúc trình ghỉ mã số “TDCS DB-3/656,252, 
August 24,” đã in trong hồ sơ giải mật Declassified Documents, 
1077, 9%C. 


(2) Đôn hồi tưởng về cuộc nói chuyện này, trong tác phẩm của 
Trần Văn Đôn, tưạ đề Our Endless War, pp. 90-91. 


PHÓNG ẢNH ĐIỆN VĂN 275 














ĐH an manle. Át máng) 
DVQk sớ Trao The £eyvs 
!Ý”. x12 bế «ket v2 lx 
kecasse tưy bại vômrourire !bựic Itelligence Agency Station in 
ki se S suứ œ dụng} ca th . mì—_ so 
du  Chn me Zđ 99g cí d?eoa 

mm lăn run 3 cips9eesg 
... su, bà [Dn l  máe s9: caợs 46dÌ 


 . an A0 Angwe 34 1#63--ề$§g.m 
vM Me v sơi si den l 199419 vong vai đu veive gSS/fied] hađ almost thrẹe hour 
vs vn v2uda: nha lơi ước 1 @Vertine 23 August in Don'$ 
men “nrvdee sử vua AE MA ve TTUAFiZ@S ỉ4ŒU19S4OFL 


Tà nợ Tà ca THƠI and replied President Diem 


Lửyem taessảl s> P7. rv m3 0 poryk (v (Xe s42 hứa. 

MGÐi boss 4só like tế H I 

Teen eog ý 9asee, Na é 4e #„  JÍnh Nhụ. All the Generals check 
S8 9< tr De» xró MeSsss Kha ket suaa s Sexe ®rs+  ained thị$ bự saying Dlem uses 
loes not at aÏÌ times follew Như 's 


utherlty and prerogatives. Don 













lề bộ hong 1 vam4 Ìkssxe ssv s2 vgtes8) neÀg$ co besxov De: vnđ 

Madoxe Nhe lv Do vu tt P¬ony 3l» sesgi hoế wexuas) xiên 

top lapers, Vietnarh Policy. Secrel. Also sen 
Sh lắm 0e s0xs8eo s #n “E6 AndExa Soass Sveaae ' the CLA ho the Departren+ cđ Stale §0f 


AI le fmselset Bán p4 kobng mt asazné Sê Dơo dodim — House đọc Wupdy amd to [CS Íov Krulak 
CỬ“: SỈ *ASs“NG#m xương sesesed sfx: có ổ 4 pSIÊk guớợh (4 “ bì: ou34 (oil 
Dước [Iesdeea siied s‡x s4 (lamyed lhơ gaxiep s54 sương  Ìiw9ertdnaflo oÝ thìa c&bÍe wi = 


lvasế calmd (he ságeae4 se 46g ®ạlpsv a4 sa e®rMy cvegeaeé #4 pulhed In Drc4as3ifleđ ÏDacureerits, 





__ ấleLL Cekssel sed pạt Sen †‹ <2werpv o{ rÝW9r/ sgÝcxbkes Dheee 
lạt Fe“, (ae l4kem kx lên segtxrdp Xe Xuc đa dồ đe 5 " 3 
xảy men Sự baÐ veseoee Sự bượ rorplcMjy TAMUE H ng l4 see Tran Var [Den, Qur £sđieá War, pp 
bạn ee Madaee Sika coơ lợc pesrdcpsd gxs@doY. vX% Ppudpeg tà 
Puke lê sa yéi nhờn lở mưến bà sat Tạ Bự Đế % eỹ §y Nai 
tharz, Dan ti 1e Í kasy Me@eme Xâx: sạn bự cxwenal? đang 
bh$ De tế lì 44 Sé miàcksSö peresve vo g9 rád cc Lhc My ey 
kơctgye cÝ (pSCg2 póip6+ Vy bà Mon: P3sế: 92g Sương Pei 
+ vi êm hư Maosse Mha ba gáaœs+ syệ 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





mượn sơn Ô lơ Long Í"aSSe® 2644 đc 3693, sCh222 c4 xfg (hư 
3 Dan sả se Presderz “ruớợ đá kc gshOhvà s4árSai em 


91 ®ran Me 196/149 YdyrÚl  — 


"XD AYsedcrfkeseod <7 Amoe) t9» Á gái 
B2rses sa TH at (ng se xà 
1 


“M4? “TÌd :ì (kế Š4Pt 20. e4 (hé sex: 2 v2N4 th gờng: “ 


lx#t CÀ 6 ớA| làm cec 34 đóa, a4 làế 4) (0409 0A đ2#4ie4se€ 
l} Lee đốt ret sex vrif®txng eo! kesye T9em lì me ee 
trợ ng l+x siết s1tesee this SÀN Srexsd 9x xa eeox ức Sẹ 


Í "4 nợ n (hượn TG, —-p..mem ` vấn 
ly th nY+} hđ# lgvxEred SÂr sms xeếMdec 

ts. phước tr se nÌC “. =Ế (hư ~iớt êm 
ph là ksng [XS sat hd m4 ha đạm màn c3 nan: say bi Bh ôm, 





.. 
. 
.—.—. 
~. 6# 
Sod 

..... “Hy vong Ý le vợ sợ {xrerdk 
Thước ypdS43 [6ssesdk dán mààass về [Sex v bự ơợng gansesn4 CCereosgl 
Ty vơsd®acfL Tce: đài so, cớ d6y để (ước phong Úmesh [Đec 
“3+ rr#ltnp4 bự ước (Cai: kx dâ xe (hết set (hơn 
“x?u t< Xá k@2vac ch. .— /⁄.Y hp 


F su ưyợk cv la, sen | ám: so  COnséssi Taám Tụ CMat 
{Ma xật rat há ¿fax bự bán si s966@xbSl4y^ 
Loa ni con hiện cảnexbec nan À[vv se or che 


Đam mỹ Ÿnớ: “+ L6 psroey| s03 lực TXcg ssg 4leo đáp 
Dụng Vn VhY Tre Ve= Mừớ 1;orvrsh T+ Khk»cy, Kờt vế 
9%». Waáø ` vene 9d Kạn \Nhứm soomg 4 Crseswl Vạav Thi) Cục. 
# ddlgdet, sát và GC ớ lộc lTn W Cax mụ hức 
..i le ly ct se Cccerssls $o + er Ben, 
Âlarsrsl [ông ssệ4 hụ mạn co! lan đạc (lơ ĐaổVAM aế 
* x r6 by thự Poiyx pxi Ywsasese 5pvOál fosos. 
“ (Csrem=e, mmoytrm( lún sex Pong 4 Zneeievcey 
màwua tải Tưng y trợ s4 lự guơế + rg$ere Pưfne 
Eyssdeveks=eE- se TA cử ồn kdeovsed le! đi rợc maeg 
Thai Ôt c*â cann Su 6s: EM pưs4dees CCereesAl [lo han thực 
TAgOSÂM S9€ MUIbs€ ạt chức bế dnessed ski| c® lọ có meers 
ST ZTw<T£Ás>ssz xịt =zrbney de vị 2T 2 cv. 
gx®i e4: F3 x4 ml xe m2 kenc ....—— 
L2 hy ecvcgewrorr ve T4+Ay Đeve1 xeg syÂc 
3° PPaás mácked vợ bự Coseei: —. .¬a 
}„Hrptory si thể se Tng Ƒfoe sư lêự [EM 1o v41 Pmc 
be [Sen erivel # Xe 14 g pdfics |@m4erdeY sai dkvaệy ø. 


lÁ Tơ má so sesedee6 sý Van 
TAsdls6) [Bẹ s say sdeec 


TA Zng ghi %hạ: s2 đức Đa, — 
tr vào" ai bưbec hon no) đìv xữợn4 mm 


TH! R9 ma đc VN Su" sai TM | 

TẾ n Tưen Ae Poynn ti Hàn ưg f1 vi 
là “Ó m m—smsdd đạc ——FƑ 

1i Bộ Pin t8 Di XI n2 ng 

TA ong In nhà ung Đa, lÐ 
IEERESĐSQ) tưng lưng xvợ J=styL a2) 'os Hước 





64 


ĐIỆN VĂN 243 
TỐI MẬT NGÀY 24/8/1963 
CỦA BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ 
Cư sĩ Nguyên Giác dịch 


Bản nháp soạn ngày 24/8/1963, bởi: 
Roger Hilsman (Giám đôc Phòng Tình báo và Nghiên cứu) 


Chấp nhận điện văn và xếp loại hồ SƠ mật bởi: Averell Harriman 
(Thứ Trưởng Ngoại Giao về Viên Đông Sự Vụ) 


Giải mật ngày 20/4/1998 


(LỜI NGUỜI DỊCH: Hồ sơ này trong Tự Điển Bách Khoa Mở 
Wikipedia gọi bằng nhiễu tên khác nhau — DEPTEL 243, còn gọi 
là Telegram 243, hay August 24 Cable, hay ngắn gọn là Cable 
243. Phần lớn nội dung của hô sơ này cũng được ghi lại vào The 
Pentagon Papers. 


Có vài điểm ghi nhận như sau: 


® Điện văn 243 chỉ gửi tới cấp cao nhất, trong các nhà ngoại giao 
Mỹ tại ỰN chỉ gửi riêng tới Đại sứ Henry Cabot Lodge; còn trong 
giới quân sự Mỹ chỉ gửi riêng tới Đô Đốc Harry Felt, Tư Lệnh 
Quân Lực Mỹ Thái Bình Dương. 


® Chính phủ Mỹ ủy quyên cho Đại sứ Lodge nói thằng với Ông 
Diệm, rằng Mỹ không đồng ÿ việc ông Nhu chỉ huy cảnh sát và 
Lưực Lượng Đặc Biệt tân công các chùa. 





65 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





° Ủy quyền cho Lodge đòi ông Diệm trả tự do tức khắc cho tăng 
ni, và xóa bỏ Dụ SỐ 10 tức khắc. Nói thẳng, nếu không làm, Mỹ sẽ 
ngưng mọi viện trợ quân sự và kinh tế. 


° Ủy quyên cho Lodge nói với các tướng lãnh Việt Nam rằng Mỹ 
sẽ ting hộ trong thời gian chuyển tiếp quyên lực để gỡ bỏ ông bà 
Nhu, và nếu Diệm ngoan có, sẽ thay thế Diệm luôn. 


® Cho Đại sứ Lodge toàn quyên soạn kế hoạch, thực hiện. 
Đính kèm nguyên văn bản PDF /.JPEG. Bản dịch thực hiện bởi 
Cư sĩ Nguyên Giác.) 


BẮT ĐẦU DỊCH 


HÀNH ĐỘNG: Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn - Xử Lý Tức Khắc 
CHỈ ĐỌC THÔI -- ĐẠI SỨ LODGE 

CÙNG GỬI: CINCPAC/POLAD (Bộ Tư Lệnh Quân Lực Mỹ Thái 
Bình Dương/Nhóm Cố Vấn Chính Sách Ngoại Giao Hoa Kỳ) 
RIÊNG TỚI ĐÔ ĐÓC FELT 

CÁM PHÁT TÁN 


Về việc: Điện văn 0265 từ cơ quan CIA tại Saigon báo cáo về quan 
điểm Tướng Trần Văn Đôn; Các điện văn Saigon 320, Saigon 316 
và Saigon 329 (từ Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn gửi về). 


Bây giờ đã thấy rõ rằng cho đù là thiết quân luật do quân đội 
VNCH đề ra hay do Nhu gài bẫy họ để ra luật này, Nhu đã lợi 
dụng việc áp đặt thiết quân luật đề tấn công các ngôi chùa với sức 
mạnh cảnh sát và Lực Lượng Đặc Biệt của Đại Tá Tung trung 
thành với Nhu, do vậy đã đặt gánh nặng trách nhiệm trên quân đội 
trong mắt nhìn từ thế giới và từ người dân Việt. Cũng thấy rõ rằng 
Nhu đã tự dàn dựng đê chính Nhu lên vị trí chỉ huy. 


Chính phủ Mỹ không thể dung túng tình hình trong đó quyên lực 
nằm trong tay Nhu. Diệm phải được cơ hội để tự gạt bỏ Nhu ra và 
các thủ hạ của Nhu, và thay thế họ bằng các nhân sự chính trị và 
quân sự tốt nhất có thê có. 





66 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Nếu, bắt kế mọi nỗ lực của ông (Lodge), Diệm "vẫn ngoan cố và từ 
chối, rồi chúng ta phải đối mặt với khả thể rằng chính bản thân 
Diệm cũng không giữ lại được. 


Bây giờ chúng tôi tin rằng hành động khẩn cấp cần phải thực hiện 
để ngăn cản Nhu không củng có thêm vị trí của Nhu. Do vậy, trừ 
phi trong khi tham khảo với Tướng Harkins (Tư Lệnh MACV) 
nhận ra những phản đối cực kỳ quan trọng, ông được ủy quyền tiến 
hành các việc sau: 


(1) Thứ nhất, chúng ta phải tiếp tục áp lực ở mức độ thích nghi đối 
với chính phủ VNCH như sau: 


(a) Chính phủ Hoa Kỳ không thể chấp nhận hành vi đàn áp Phật 
Tử của Nhu và tay chân dưới vỏ bọc thiệt quân luật. 


(b) Phải có hành động điều chỉnh tình hình tức khắc, bao gồm cả 
việc gỡ bỏ Dụ sô 10, trả tự do cho các vị sư, các ni cô, vân vân... 
đang bị giam. 


(2) Chúng ta phải cùng lúc, nói với các lãnh đạo quân sự VNCH 
rằng Hoa Kỳ thấy là không thể tiếp tục viện trợ chính phủ VN về 
mặt quân sự và kinh tế, trừ phi các bước trên thực hiện tức khắc, 
mà chúng ta công nhận đòi hỏi gỡ bỏ ông bà Nhu ra khỏi chính 
trường. Chúng ta ước mong sẽ cho Diệm cơ hội hợp lý để gỡ bỏ 
ông bà Nhu, nhưng nếu Diệm ngoan có, rồi chúng ta sẵn sàng chấp 
nhận kết quả hiển nhiên rằng chúng ta không còn ủng hộ Diệm 
nữa. Ông [Lodge] cũng có thể nói với các cấp chỉ huy quân sự 
thích hợp của VNCH Tăng chúng ta sẽ ủng hộ họ trực tiệp trong bất 
kỳ thời khoảng chuyền tiếp nào khi cơ chế chính phủ trung ương bị 
tan vỡ. 


(3) Chúng ta công nhận sự cần thiết gỡ bỏ tai tiếng cho quân đội 
VNCH về các trận tấn công chùa, và quy lỗi trực tiếp vào Nhu. 
Ông [Lodge] được ủy quyên để tuyên bồ như thế ngay tại Sài Gòn 
khi ông thấy cần để đạt mục tiêu đó. Chúng tôi nơi đây [ở thủ đô 
Washington DC] đã sẵn sàng nói cùng những lời như thế, và sẽ yêu 
cầu Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) nói cùng những lời như thế 
trong điện văn được ghỉ SỐ kế tiếp, bất cứ khi nào ông [Lodge] yêu 
cầu, hăn là càng sớm càng tốt. 





G7 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Cùng lúc với những điều trên, Đại sứ [Lodge] và các viên chức 
ngoại giao tại VN nên khẩn cấp khảo sát tất cả những cấp lãnh đạo 
thay thê có thể được, và soạn kế hoạch chi tiệt để xem chúng ta 
làm sao có thê thay thế Diệm nếu điều này cần thiết. 


Hãy giả sử rằng ông sẽ tham khảo với Tướng Harkins về bất kỳ 
việc phòng ngừa nào mà cần thiết để bảo vệ nhân viên Hoa Kỳ 
trong thời kỳ khủng hoảng. 


Ông SẼ hiểu rằng chúng tôi không - thê từ Washington cho lệnh chi 
tiệt đề ô ông tìm cách thực hiện chiến dịch này, nhưng ông cũng sẽ 
biết rằng chúng tôi sẽ ủng hộ ông tối đa về các hành động ông làm 
đê đạt các mục tiêu của chúng ta. 

Không cần nói rằng chúng ta giữ kín điện văn này tới mức chỉ 
những người cần thiết mới đọc, và ông sẽ cảnh giác tương tự để 
ngăn cản việc lộ chuyện quá sớm. 


GP-2 


BALL (Đóng dấu tên của Thứ Trưởng Ngoại Giao George Ball) 


Nguyên văn hồ sơ PDF 





68 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





“. 
' 


+, m + ï 
° ssẠ;£ S8 - ® 
Tử Ð cà km đ sc „ 4 lề Dv xY 
quất: 1 T87@Mm1 Deoavzxaent of Štate 
CN Ai 1 
Dene (10-2 


Clas3lƒication 


ÁCTON: AmEnbassy SAIGON = 0PERATTONAL TMMEDIATR 


+2 


















— EYE§ 0NUY = AMBASSADOR LODGE 


FOR CINGPAG/POLAD EXCLUSIVE FOR ADMIBAI, FELT 
NO FUATHER DTSTRTPUTTON 





‹ ~-^ 
Re (À5 Saigon 0263 reporting General Don!s V{ews; Saigon 


320,end Saigon 316, and $aigon 329, 

It is now œleat that whether n{1itary proposed martial 
le or whether Như trieked them into t, Nhu took advantage o 
tra impositlon to smash pagodas with police and Tung's 8peclal 
Yorees loyal to him, thus plaeing onu$ on mÍlitaxy Ín eyes o£ 
world and Vietra@sss People, Also elear that Nhu has maneuvered 
himself into eommanding position, | 

US Goverrment eannot tolerate 8Ítuation in which power 
lies in Nhu's hands, Diem must be Biven chanee to rid himself 
0£ NhuEŸ and his eoterie and replace them with best military 
and politieal personalities available, 


lẾ, Ín spite of all of your efforts, Diem remains obdurate 






fralle4 hy; 


FE:RHilsmanmlL §/24/63 


lslsoraaHe haRsgSan and 
dydlitglen spmevsd hy: M -W. Avere 






iaeA€ii: 
FE - Mr, H{1suanlF : Aw— 
WH = Mr,forrestall!  Š/§-0 - Mr, BĐDUGHH Getsinger 
ˆ T RFPRODUCTIOM FAOM THỊ: 
lu bnn 7 2:5. 0 PNIC COPY I5 PROHI3ITED 


UNILESS "UNCLA$$JF1‡D", 


yenh DFCI, Chaifegien- 
- .. va C ASSITIED - 


AuthortyjEX X†+1-]700|-|pdj9{ HA CÁ Đhg vố [net ii 
ñ:ẩj)_. NARA Du-A94ý Y-LBử 1.18R4fY' 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





na 


[ Ñnd cefusen,then ve must face the posstbiltty thất Dien hissa1£ ¬ 
cannot be preserved, 

We now believe Leme¿iáte aetion muat be taken to prevent Nhu from 
conzolidating hia positlcn further, Therefore, unless you in conzslta- 
tien wíth Harkina perceive overriding ob]ectlens yeu ro authorized 
to procseed along following lines: 

(l} Flrst, we must presa on approprieate 1evela o£ GVW following 
line: 

+ (a) USG cannaot Accept actions against Buđ#đhists taken by 
Nhu and hiø collaborators under cover martial law, 
(b) Prompt đramatte actiens redra33 situaticn suát be taken, 
including repeal o£ deeree 10, release o£ arre#ted monk4, nun®, etc, 

(2) He must át same time a14o telli key œÍl(tary lesders that US 
weuld find tt 1npossitble to coatinue eupport GVW militartly and 
econcœtcaliy unlees above steps sre taken 1mzediately vhich we 
tecognize requlres removal of the Nhuà› fzom the aeene, Me wish givs 
D{em reesonsble opportunity to remove Nhuề3, but iẼ he remains obdurate, 
then wœ are prepered to accept the obvioua 1mplicatien that we can bo: 
longer support Diea, Tou may also tell approprlate mílÍtary comsanderz 


we w{1l give them đirect %upport in any lnterim perioeđ o# breskdoxn 
[ senerat §0vernaent mechanisn, & : ` 


& -Y a 2711717277171 


am, hax gi 


vu dNg 





70 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





1" h ( 


“ „ ' š 


A„olttesudf cofibigmais Anenbasey_ SA1Coạ_——0PERATTONAL TIWIEDTATE 


, 
IaTPSYf7TPD 


là (3) W recognize the necessity of #hớytny taint on military 
for pagoda raids and placing blame squarely on Nhu, Ÿou are authorized 
to have such statements made in Saigon as you consider desirable to 
achieve this ob]ective, le are d2 ng Woiee nni vi" mal‹e 
statement along lines contained in ñnext nunbered telegram whenever yot 
give the word, preferably as soon as possible, 

Concurrently with above, Ámbassador and country team ghould 
urgently examine all possible dïtãoult 1eadership and make detailed 
plans as to how we might bring about Diem's replacement if this should 
become neeessary, ˆ : Ề 

Assume you will consult with General Harkins re any precautions 
necessary protect Àmerican personnel during crisis period. 

You will tnderstand that we cannot from Washington give you 
đetailed instruetions as to how this operation should proceed, but 
you wi1l also know we will back you to the hit on actions you take 
to achieve our obj]ectives, 

Needless to say we have held knowledze of thia telegram to 
minimum essential people and assume you will take similar precautioas 
to prevent prenature va ; 


ì 1 GP-2, LấN.. “= .-. 
TƯ N" .ẻ -a... 


th VỆ huyết se" GIAN DANH. co y lý Khô cớ 





NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 








r2 


ĐIỆN VĂN 274: 
CHIẾN DỊCH TẤN CÔNG CHÙA, 
BẮT 1426 TĂNG NI CƯ SĨ 


LỜI NGUỜI DỊCH: 


(Sau đây là bức Điện văn số 274 trong Hồ sơ đã giải mật “Foreign 
Relations oƒ the United States, 1961—1963” (Hô Sơ Đối Ngoại Của 
Hoa Kỳ, 1961-1963) gửi từ Đại Sứ Hoa Kỳ Henry Cabot Lodge về 
Bộ Ngoại Giao Mỹ. Điện văn gửi từ Sài Gòn ngày 24-6-1963, vài 
ngày sau trận tân công hàng loạt các chùa ở Miễn Nam VN. Đính 
kèm nơi đáy là phóng ảnh các trang 613 và 614 của điện văn này. 


Ghi nhận từ Điện văn 274: 


° Ông Nhu đã biến sức mạnh Quân Đội và Mát Vụ làm thể lực 
riêng cho gia đình họ Ngô: triệt tiêu quyên lực Quân đội bằng 
cách tách riêng Lực Lượng Đặc Biệt và Cảnh sát Dã chiến làm 
cánh tay để đàn áp Phật Tử. 

e Các Tướng Lãnh Quân Đội không biết gì về chiến dịch tấn công 
các chùa đêm 20 rạng ngày 2]-Š-1963, trong đó lính ông Nhu bãi 
1426 Tăng Ni Cự Sĩ, trong đó hâu hết là tu sĩ cấp lãnh đạo của 
Phát giáo. 

® Ông Nhu đã gài vũ khí, chất nồ vào chùa để vu vạ. 

® Dân chúng đồ tội cho Quân Đội, và sinh viên tự kêu gọi biểu 
tình. 

® Quân Đội cảm thấy bị tê liệt và cơ nguy mất khả năng chống 
Cộng. Ông Nhu đã biến Quân đội, một lực lượng chống Cọng đê 
bảo vệ miền Nam thành lực lượng riêng bảo vệ gia đình họ Ngô 
chóng lại dân chúng. 





r3 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





® Quản Đội nghỉ tới giải pháp đẩy ông bà Nhu ra ngoài chính phủ, 
giữ ông Diệm làm Tông Thông. 


Bản dịch toàn văn thực hiện bởi Cư Sĩ Nguyên Giác.) 


274. ĐIỆN VĂN TỪ TÒA ĐẠI SỨ HOA KỲ TẠI VN GỦI VẺ 
BỘ NGOẠI GIAO (1) 


Sài Gòn, ngày 24 tháng 8 năm 1963, lúc 6 giờ chiều 


320. CINCPAC for POLAD (Hồ sơ 320. Tư Lệnh Quân Lực Thái 
Bình Dương ghi chú tới Hội Đồng Cố Vấn Chính Sách Ngoại 
Giao). Sau đây là bản ghi nhớ cuộc nói chuyện giữa Rufus Phillips, 
Giám đốc USOM Rural Affairs (Ủy Ban Hoa Kỳ về Phát Triển 
Nông Thôn), và Tướng Lê Văn Kim vào ngày 23-8-1963: 


Bắt đầu bản văn: Sau đây là lời Tướng Lê Văn Kim, người hiện 
giữ chức Phó Sở Quan Hệ Cộng Đồng của Tướng Trần Văn Đôn, 
tuy ên bố với tôi trong buôi nói chuyện với Tướng Kim hôm 23-8- 
1963. Tướng Kim là một bạn thân cũ của tôi, và yêu cầu cuộc nói 
chuyện này được giữ bí mật. 


Tướng Kim khởi đầu cuộc nói chuyện bằng lời, một cách cay 
đẳng, rằng Quân Đội VNCH bây giờ hành động như búp bê trong 
tay Cô Vân Ngô Đình Nhu, người đã lừa gạt quân đội trong việc 
ban hành thiết quân luật. Quân Đội, gồm cả các Tướng Tôn Thất 
Đính và Đôn, không biết gì về các kế hoạch tấn công Chùa Xá Lợi 
và các chùa khác. Chiến dịch đó thực hiện bởi Lực Lượng Đặc 
Biệt của Đại Tá Lê Quang Tung và cảnh sát dã chiến theo lệnh bí 
mật của ông Nhu. Nhu hiện năm quyền kiểm soát, và Tướng Đông 
đang nhận lệnh trực tiếp từ ông ta. 


Theo lời Kim, có 1426 người (Tăng Ni Cư Sĩ Phật Giáo) đã bị bắt. 
Tất cả chất nỗ và vũ khí tìm thấy trong các chùa là đã đưa gài vào. 
Bây giờ dân chúng tin rằng Quân Đội đang giữ trách nhiệm đàn áp 
Phật Tử và đang chuyên dư luận sang chống đối Quân Đội. Nếu 
tình hình này không sửa chữa và nếu dân chúng không được biết 
sự thật, Quân Đội sẽ bị tê liệt một cách nghiêm trọng trong cuộc 
chiến chống Cộng. 





f4 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Tướng Kim nói, các sinh viên Đại Học Y Khoa và Đại Học Dược 
Khoa đã tổ chức biểu tình vào sáng ngày 23-8-1963. Kim cảm thấy 
những cuộc biểu tình sẽ lan rộng, răng sinh viên đang bên bờ bạo 
động. Nhật lệnh về kềm chế bạo động biểu tình đã trao cho các cấp 
chỉ huy Quân Đội VNCH vào sáng ngày 23, và ông hy vọng bạo 
lực giữa Quân Đội và sinh viên có thê tránh được. Tuy nhiên, Nhu 
đã ra lệnh cho Cao Xuân Vỹ (Tổng Giám Đốc Thanh Niên) phải tổ 
chức một cuộc biểu tình không lồ của Lực Lượng Thanh Niên 
Cộng Hòa với khoảng hơn 500,000 người vào ngày 25-8-1963. 
Kim tin rằng biểu tình lớn như thế, nêu có thể tổ chức, sẽ dẫn tới 
bạo động ở mức không hình dung nỗi và, do vậy, phải được tránh 
né. Ông nói ông nghỉ ngờ rằng Nhu có chịu nghe bất kỳ lời khuyên 
trái ý nào về biêu tình hay không. 


Tôi hỏi Tướng Kim rằng Quân Đội VNCH có đoàn kết hay không. 
Ông nói rằng Nhu đã cố ý chia rẽ quyền lãnh đạo giữa Đại Tá 
Tung, Tướng Đính và Tướng Đôn, và đang đối phó với từng người 
một cách riêng rẽ. Tướng Đôn (là anh/em vợ của ông) không năm 
được nhiều hỗ trợ tự nhiên trong các sĩ quan nhưng hâu hêt các 
Tướng lãnh và sĩ quan cao câp khác, ông cảm thấy, có thể được 
mời gọi ủng hộ quanh Tướng Đôn. Câu hỏi chủ yêu là, lập trường 
của Mỹ thê nào? Nếu Mỹ có lập trường minh bạch chống lại ông 
bà Nhu, và hỗ trợ hành động Quân Đội đây ông bà Nhu ra khỏi 
chính phủ, Quân Đội (chỉ trừ Đai Tá Tung) sẽ đoàn kết để hậu 
thuẫn hành động đó và sẽ có thể thực hiện được. Ông cảm thấy 
rằng giữ ông Diệm trên ngôi Tổng Thống, mặc dù cá nhân ông 
không ưa ông Diệm, sẽ là giải pháp nên làm với điều kiện rằng. thê 
lực toàn gia tộc họ Ngô có thê bị xóa số thực tế, vĩnh viễn. Ông 
nói, khỏi bàn về trường hợp loại trừ ông bà Nhu, vì không những 
phải loại trừ ông bà Nhu mà còn phải cân dẹp bỏ cả tay chân của 
họ nữa. 


Cuối cùng, Tướng Kim nói rằng ông và 7 tướng lãnh khác đã bị 
buộc ký lời thê trung thành với Tổng Thống Diệm hôm 22-8-1963 
là sẽ ủng hộ hành động của chính phủ chống lại các Phật Tử. Ông 
nói, Hoa Kỳ đừng bị lừa gạt bởi bản văn đó, và rằng đại đa số 
Quân Đội và hầu hết các tướng lãnh (những vị đã ký trên bản văn 
đó) không hè chấp nhận việc đàn áp Phật Tử, nhưng, các tướng đã 
phải ký bản văn lúc đó, vì nếu không sẽ bị lộ ra ý chống đối và rồi 
sẽ bị Cố Vấn Ngô Đình Nhu triệt hạ. 





f5 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Lodge (ký tên Đại sứ Henry Cabot Lodge) 


(1) Nguồn: Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Hồ Sơ Trung Ương, SOC 14-I 
S VIET. Mật; Xử lý hồ sơ tức khắc; Phổ biến hạn chế. Gửi bản sao 
tới Tư Lệnh Quân Lực Hoa Kỳ Thái Bình Dương. Hilsman đã trích 
dẫn điện văn này trong cuốn To Move a Nation, các trang 484-485, 

như một phân trong một phương pháp của các tướng lãnh VNCH 
tiếp cận với các viên chức Mỹ.. 


PHÓNG ẢNH ĐIỆN VĂN 274 





f6 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Raids ơn the Pagodas; A Possible Coup 613 


274. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department 
of State ' 


Saigon, Aueust 24, 1963—6 p.m, 


320. CINCPFAC for POLAD. Following is memorandum oÍ conver- 
sation between Ruíus Phíllips, Director oí USOM Rural Affairs, and 
General Le Van Kim heÌld en August 23; 

Begin Text: Following are statements made to me by General Le 
Van Kim, currently acting as Deputy for Pubiic Relations to General 
Don, durïng course oÝ a conversation with him on 23 August 1963. 
General Kim is an old personal friend and asked that this conversation 
be kept in closest personal confidence. 

General Kim opened conversation by saying, bitterly, that Army is 
now acting as puppet of Counselor Nhu, who tricked it into establish- 
ing martial law. The Army, including Generals Dinh and Don knew 
nothing oí plans to raid Xa Loi and other pagodas. Thịs was carrieđ out 
by Colonel Tung”s Special Forces and combat police on Nhụ“s secret 
orders. Nhu is now in control and General Don is taking orders đi- 
rectÌy from him. 

According to Kim, 1426 people (Buddhist monks and laymen) 
have been arrested. All of explosives and arms Íound in pagodas were 
planted. Now the population believes the Army was responsible or 
repression of Buddhists and is turning against Army. Unless this situa- 
tien is corrected and people are toÌld truth, Army will be seriously 
handicapped in its fight against Communists. 

General Kim said students from Faculties of Medicine and Phar- 
macy had held đemonstrations on morning oí 23rd. Kim íeÌt these 
demonstrations were bound to spread, that students were on verge oí 
violence. Riot control briefings had just been given to ARVN unit 
leaders on morning of 23rd and he hoped violence between Army and 
stuđents could be avoided. However, Nhu had ordered Cao Xuan Vy 
(Director General oí Youth) to organize a massive đemonstration oÝ 
Republican Youth involving over 500,000 people (or 25th oí August. 
Kim believes that such a demonstration, iÍ ¡t could be organized, 
would produce a riot oƒ unimaginable proportions and, therefore, must 
be avoided. He said he đoubted that Nhụ would Ìisten to any contrary 
&dvice about demonstrations. 

l asked Kim íí the Army was united. He said that Nhu haởd 
deliberately split the command between Colonel Tung, General Dinh 
and General Don and was dealing with each separately. Don (who is 





' Source: Department of State, Central Flles, SÓC 14-1 S VIET Secret: Operatlonal 
ltmediate; Limút Detributton. Repeated to CÍNCFAC., Hilxman cites thịs teÌegram ín 7ó 
semỆ 4 Natien, p, 484-485, as part of an approach by Vietnamese enerals to Armerican 

b 


f7 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





614 Foreign Relations, 1961-1963, Volume HII 


his brother-in-law) does not command much natural support among 
officer corps but most oí other Generals and senior officers, he felt, 
could be rallied aroeund him (Don). Key question was where địd US 
stand. lí U§ took clear stand against Nhus and in support of Army 
action to remove them from øovernment, the Army (with exception of 
Colonel Tung) would unite in support of such an action and would be 
able to carry it out. He felt that retaining President, even though he 
personally dịđ not like him, would be preferable providing all Ngo 
ífamily infuence could be permanently and effectively eradicated. lt 
was not just a question of getting ríd of Nhus, he said, but oí also 
removing their follaowers from scene. 

Finally, Kim said that he and seven other general officers had 
been obliged on 22 August to sign an oath of loyalty to President Diem 
which íulÌy supported actions taken by government against Buddhists. 
He said US must not be fooled by this document, that vast majority of 
Army and most of Generals who signed document, đỉd not approve oÍ 
repression of Buddhists but had to sign at this time or expose them- 
selves to individual elimination by Counselor Nhu. 


Lodge 








F(- 


PHẦN B 


TÌNH HÌNH CHÍNH QUYỀN 
NGÔ ĐỈÌNH DIỆM 
TRONG NĂM 1963 





79 


NHIỀU NGÀN SĨ QUAN VNCH 


CẢI ĐẠO ĐỂ TIẾN THÂN 
Nguyên Giác dịch 


Foreign Relations of the United States, 1961—1963 
Volume II, Vietnam, 1962, Document 24 


(LỜI NGƯỜI DỊCH: Bản Ghi Nhớ này từ kho hỗ sơ đã giải mật 
của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, kể về cuộc nói chuyện trong tháng J- 
1962 với Tiên Sĩ Wesley Fishel, trong nhóm chuyên gia của Đại 
Học Michisan Siafe University, nói về tình hình chê độ ông Diệm 
ngày càng xa la dân tới mức nguy hiêm. Buôồi nói chuyện tại nhà 
Ông Mendenhall, Có vấn Chính trị Tòa Đại Sứ Mỹ, và Bản ghỉ nhớ 
này viết lại bởi Menhanhall. Người thứ 3 có mặt là ông Corcoran, 
thuộc Bộ Tư Lệnh Quản Lực Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương. 


ŒS Fisehl là bạn thân của Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Ông Diệm 
khi sống lưu vong ở Hoa Kỳ các năm đâu 1950s đã gặp và kết thân 
với ŒS Fishel, Phó giáo sự Khoa học Chính trị tại Michigan SIate 
University (MSU). Một thời gian sau, khi giữ chúc Phó Giám Đốc 
Viện Nghiên Cứu Công Quyên của MSU, ŒSŠ Fishel mời ông Ngô 
Đình Diệm giữ chức tham vấn Đông Nam Á cho viện. 


Nhờ kết thân với Fishel và trong chức vụ tham vấn ở Đại học 
MSU, ông Diệm tìn được nhiều hỗ trợ chính trị từ quan hệ Thiên 
Chúa Giáo Hoa Kỳ và giới công quyên để được đưa về làm Thủ 
Tướng Nam VN vào tháng 7-1954. Trả ơn, ông Diệm mời ŒS 
Fishel làm cô vấn, và ŒS Fishel trở thành người thân tín nhát của 
ông Diệm ngoài gia tộc. 


Khi Sở Hợp Tác Quốc Tế Hoa Kỳ (U.S. Tmternational Cooperation 
Admimistration, USICA) viện trợ, ông Diệm yêu câu phải có Viện 





80 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





trợ kỹ thuật từ MSU, và GS F' isheL đã rổ chức một nhóm chuyên 
gia sang giúp VN ôn định kinh tê, sắp xếp hệ thông công quyên, và 
kê cả huận luyện cảnh sát cận vệ và cảnh sát chống phiên loạn. Từ 
1955 tới 1962, nhóm chuyên gia Đại học MSU cô vấn cho nhiễu 
Bộ, Nha, Sở của VNCH. 


Vài điểm về tình hình 1962 từ bản văn “24. Memorandum oŸ 
Conversafion ” này: 


«7 rOIg các quân, cán, chính VNCH mà GS Fishel đã quen biết, 
cố vấn và huấn luyện nhiều năm trước, chỉ còn 3% là ủng hộ ông 
Diệm. 


° Nhiều viên chức nói với ŒS Fishel họ sẵn sàng chiến đấu cho 
đất nước, nhưng không muốn chiến đấu cho nhà Ngô. 


® Nhiễu ngàn sĩ quan quân lực ỨNCH đã cải đạo, vào Thiên Chúa 
Giáo để tiến thân. Trong đó, chính Linh Mục Giải Tội của TT 
Diệm cũng kể lại với “nỗi buôn lớn”. 


® ŒS Fishel nói, có 3 Bộ Trưởng cải đạo sang Thiên Chúa Giáo. 


Bản Anh văn sẽ kèm theo dưới đây. Bản dịch Bản Ghỉ Nhớ thực 
hiện bởi Cư sĩ Nguyên Giác.) 


BẢN DỊCH BẮT ĐẦU 


24. Bản Ghi Nhớ về Cuộc Nói Chuyện (1) 

Saigon, ngày 16 tháng 1-1962 

ĐÈ TÀI: Tình hình tại Việt Nam 

NGƯỜI THAM DỰ: 

Tiến sĩ Wesley Fishel, Giáo sư Đại học Michigan State University 
Thomas J. Corcoran, Phụ tá Cố vấn Chính trị, CINCPAC (Bộ Tư 
lệnh Quân lực Hoa kỳ Thái Bình Dương) 

Joseph A. Mendenhall, Có vấn Chính trị 


Ông Corcoran và tôi (Mendenhall) có buổi nói chuyện với Tiến sĩ 
Fisehl tại nhà tôi theo sau cuộc nói chuyện -- mà tôi đã ghi lại 





81 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





trong bản ghi nhớ (2) - trong đó tôi đã nói chuyện với TS Fishel 
vào ngày 5Š tháng 1-1962. Các điêm chính trong cuộc nói chuyện 
được ghi như sau: 


1. TS Fishel nói rằng, trong 2 tuần lễ ở đây, ông đã nói chuyện với 
khoảng 100 người Việt Nam, trong đó bây giờ chỉ còn ba người 
ủng hộ chính phủ ông Diệm, và 2 người trong nhóm ủng hộ này 
nói là họ ủng hộ dè dặt. 


Ông nói rằng những cuộc nói chuyện này bao gồm những người 
ông đã nói chuyện trong chuyên đi dài 4 ngày vừa kết thúc ở vùng 
Kontum, Quảng Trị và khu vực Vĩ Tuyên 17, và khu vực Nha 
Trang. Ngay cả vùng ngoại ô Sài Gòn, ông cũng thường gặp thái 
độ, “Tôi săn sàng chiến đấu cho đất nước tôi, nhưng tại sao phải 
làm thế cho gia đình nhà Ngô.” 


Ông nói ông đã quen 90% những người ông đã nói chuyện trong 
thời gian 5 năm ông sống tại Việt Nam từ 1954 tới 1958, và nhiều 
người lúc đó đã ủng hộ ông Diệm mạnh mẽ. Ông nói rằng những 
cuộc nói chuyện đó đã tái xác nhận ấn tượng mà ông đã bày tỏ 
trong cuộc nói chuyện trước đó của chúng tôi về tình hình suy sụp 
thê thảm về vị trí chính trị của ông Diệm kế từ lần viếng thăm 
trước, lúc đó là năm 1959. Fishel nói rằng ông rất buồn vì tình hình 
đó, tới nỗi ông gần như ước muốn phải chi ông đã không tới thăm 
Việt Nam. 


2. Fishel đã hỏi là tôi có biết hay không về chuyện nhiều ngàn sĩ 
quan quân lực VNCH đã cải đạo đề theo Thiên Chúa Giáo, bởi vì 
họ xem đây là cách đề tiến thân dưới chế độ Ngô Đình Diệm. Tôi 
trả lời ông rằng tôi không biết như thế, và ông nói ông nghe như 
thế là từ chính lời của Đức Cha Giải Tội (Father-Confssor) của 
ông Diệm; vị tu sĩ Thiên Chúa Giáo này đã ủ ủng hộ ô ông Diệm ngay 
từ đầu, và đã nói với TS Fishel thông tin đó với một nỗi buôn lớn. 


Fishel đã nói rằng ông đã có kinh nghiệm trực tiếp về điểm đó 
trong những, chuyên đi mấy ngày qua ở vùng nông thôn, khi một 
Thiêu Tá mà ông đã quen trước đó kế với Eishel về việc ông cải 
đạo theo Thiên Chúa Giáo và đã bi hài nói rằng đây là cách đề tiễn 
thân trong chế độ Diệm. Fishel nói ông cũng đã biết rằng 3 ông Bộ 





82 


VIỆT NAM 1963 —- TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Trưởng đã cải đạo theo Thiên Chúa Giáo, trong đó có ông Thuần 
(LND: Bộ Trưởng Nguyên Đình Thuân). 


3. Fishel mô tả về bầu không khí chán nản, ưu trầm trong các nhân 
sự có liên hệ trong Tổng Thông Phủ, hầu hết trong đó ông đã quen 
biết từ nhiều năm. Ông nói có 2 người trong đó kê lại trong khi ứa 
nước mắt, khóc vì sự suy sụp của chính phủ ô ông Diệm. Ông nói họ 
kế với ông rằng họ tiếp tục tìm cách ngăn cán “họ” (nghĩa là gia 
đình nhà Ngô và thân tín) không chiếm giữ hết mọi thứ, và trong 
hy vọng rằng sẽ có biến đổi xảy ra tương lai. 


4. Fishel nói rằng chuyền đi của ông tới vùng nông thôn đã cho 
ông thấy có vài yêu tô hy vọng căn bản vệ tình hình (điển hình 
như, tình hình huấn luyện xuât sắc và tinh thần cao của các Biệt 
Động Quân ở Trung Tâm Huấn Luyện Biệt Động Quân ở Nha 
Trang, và lý tưởng nhiệt tình thấy rõ của nhiều chiến binh mà ông 
gặp trong chuyến đi). 


Tuy nhiên, ông nói rằng cải cách kinh tế và quân sự mới thực hiện 
của chính phủ sẽ không đủ khai sinh ra bất kỳ thay đổi nên tảng 
nào đối với khuynh hướng bất mãn chính phủ. Điều cần thêm hiện 
nay là một cú chấn động tâm lý. Khi được hỏi điều gì ông nghĩ là 
cần thiết, Fishel cho biết ông quyết định xin giữ im lặng (hiển 
nhiên, bởi vì rất khó cho ông đưa ra các đề nghị bất lợi cho sức 
mạnh chính trị của ông Diệm, người mà ông xem là bạn thân từ 
quá lâu). 


GHI CHÚ: 


(1) Nguồn: Trung tâm văn khố quốc gia Washington National 
Records Center, RG 84, Hồ sơ Tòa Đại sứ Sài Gòn: FRC 68 A 
5159, 350-GVN. Hồ sơ Mật. Soạn bởi Mendenhall ngày 17-I- 
1962. Buổi gặp nhau ở nhà riêng của Mendenhall. Một phó bản 
khác lưu ở Bộ Ngoại Giao, trong kho hồ sơ “Vietnam Working 
Group Files: Lot 66 D 193, 14, GVN, 1962, Political Situation, 
General.” Bản Ghi Nhớ này gửi tới Tòa Đại sứ Mỹ, Bộ Tư Lệnh 
Quân Lực Hoa Kỳ Thái Bình Dương, và trình Bộ Ngoại Giao Hoa 
Kỳ. 





83 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





(2) Không tìm lại được. 





84 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





U.S. Military Command Structure_ 45 


24. Miernorandurn o a Converasation, A2endenhalle Residence, 
Saigon, January 16, 19621 


SUBJECT 
Situation ín Viet-Nam 
PARTICIPANTS 


Dr. Wesley Fishel, Professor, Michigan State University 
Mr. Thomas J. Corcoran, Deputy Political Advisor, CINCPAC 
Joseph A. Mendenhall, Counseler for Political Affairs 


Mr. Corcoran and I had a conversation with Dr. Fishel at my 
house íollowing up the conversation (already reported by memoran- 
đum?) which I had with Fishel on January 5. The main points emerg- 
ing from this conversation were as follows: 

1. Dr. Fishel said that he hađd now talked, during his two weeks 
here, with about 100 Vietnamese, oÝ whom onÌy three were supporters 
of the Diem Government, and two of those supported it with reserva- 
tions. He said that these conversations included persons he had talked 
to on a 4-đay trip he has just concluded to the Kontum area, Quang Tri 
and the 17th Parallel, and the Nha Trang area. Even outside of Saigon 
he said he often encountered the attitude, “I am willing to fight íor my 
country, but why đo it for the Ngo family.” He said he knew 90% of 
the persons talked to from his 5-year stay in Viet-Nam írom 1954 to 
1958, and many of them were at that tìme strong supporters of Diem. 
He said that these conversations have reaffirmed the impression he 
expressed đuring our previous talk about the ørave đeterioration of the 
political position of Diem since his last visit in 1959. Fishel said he was 
so depressed by this that he almost wished that he had not come to 
visit Viet-Nam. 

2. Fishel asked whether I was aware that thousands of officers in 
the armed forces had been converted to Catholicism because they 
consider this the way to get ahead under the Diem Government. I told 
him I had not been aware of this, and he said he received this informa- 
tion from Diem“s own Father-Confessor, who was one of the original 
supporters of Diem and told Fishel this in great sorrow. Fishel said that 
he had đirect experience bearing on this point during his travels the 
Past few days in the countryside when a major he had known previ- 
ously told Fishel about his conversion to Catholicism and cynically 





' Source: Washington National Records Center, RG 84, Saigon Embassy Files: FRC 
68 A 5159, 350-GVN. Confidential, Drafted by Mendenhall on January 17. Another 
copy is in Department of State, Vietnam Working Group Files: Lot 66 D 193, 14, GVN, 
1962, Political Situaton, General. Distrfbuted throughout the Embassy, to CINCPAC, 
and to the Department of State. 
¡ Ê Not found. 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





46 _Foreien Relations, 1961-1963, Volume II 


indicated that this was the way to get ahead under this Government. 
Fishel said he had also learned that three Cabinet ministers have taken 
up Catholicism, including Thuan. 

3. Fishel described the discouraging, depressing atmosphere 
among the personnel oí the Presidency, most oí whom he has known 
closeÌy for years. He said two of them even described with tears in 
their eyes the deterioration in the administration of the Government. 
He said they indicated to him that they are continuing to hold on to 
prevent “them”” (meaning the Ngo family and close ađherents) from 
Sršm CÙU D2ÊU 3n uthuy»u. d2 3x nu: can 


lờ ˆ Fishel said that his trịp through the countryside had shown hìm 
that there are some basically hopeful íactors ín the situation (for exam- 
ple, the excellent training and morale oí the Rangers he saw at the 
Ranger Training Center in Nha Trang, and the obvious dedication oí 
many of the rrilitary personnel whom he encountered on this trip). He 
stated, however, that the mílitary and economic reforms recently un- 
đertaken by the Government wilÌ not aÌlone produce any íundamental 
change in the trend against the Government. What is needed in addi- 
tion is a psychological shock. When asked just what he thought was 
necessary he đecided to remain discreetly silent (obviously because it 
comes very hard for him to put íorth suggestions adverse to the politi- 
caI Íortunes of Diem to whom he has been close for so long). 





86 


2 


BẢN ĐÁNH GIÁ TÌNH BÁO 
QUỐC GIA ĐẶC BIỆT 
(Special National Intelliyeence Estimate) 
Số Thứ Tự: SNIE 53-2-63 
TÌNH HÌNH TẠI NAM VIỆT NAM 
(The Situation in South Vietnam) 


_— Đệ trình bởi 
GIÁM ĐỐC TÌNH BÁO TRUNG ƯƠNG 
Đồng thuận đệ trình bởi 
HỘI ĐÔNG TÌNH BẢO HOA KỶ 
Ngày ghi ở bìa hô sơ: 
Ngày 10 tháng 7, năm 1963 
Chấp thuận giải mật: 
Tháng 1 năm 2005 


— Bảnthứ354 
Tên hồ sơ: DOC_0001166414.pdf 


Trang bìa trước hồ sơ 

Các cơ quan tình báo sau đây đã tham dự vào việc soạn thảo bản 
đánh giá này: 

- Sở Tình Báo Trung Ương (CIA) và các sở tình báo của các Bộ 
Ngoại GIao, Quôc Phòng, : 

- Lục Quân, Hải Quân, Không Quân, và Sở An Ninh Quôc Gia 
(NSA). 


Đồng thuận bởi: 





87 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





- Giám Đốc Nghiên Cứu và Tình Báo, Bộ Ngoại Giao 
- Giám Đốc, Sở Tình Báo Quốc Phòng (DIA) 

- Phụ Tá Chánh Sở Tình Báo, Bộ Lục Quân 

- Phụ Tá Chánh Sở Tình Báo Hải Quân, Bộ Hải Quân 
- Phụ Tá Chánh Sở Tình Báo, Không Lực Hoa Kỳ 

- Giám Đốc Sở An Ninh Quốc Gia 


Không có ý kiến của: 

- Đại Diện Ủy Hội Năng Lượng Hạt Nhân của USIB, và 

- Phụ Tá Giám Đốc Sở Điều Tra Liên Bang (FBI) vì vấn đề ngoài 
lĩnh vực hoạt động. 


(LỜI NGƯỜI DỊCH: Hồ sơ mật này có tâm mức quan trọng đặc 
biệt vì do tất cả các sở tình báo Hoa Kỳ có phạm vỉ hải ngoại cùng 
soạn, hay duyệt, và đúc kết, trình lên ngày 10 tháng 7-1963, một 
tháng sau ngày Hỏa Thượng Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân. 


Điểm ghi nhận từ hỗ sơ này: 


(1) Dân bắt mãn chế độ ông Diệm từ lâu và rộng khắp (xem các 
đoạn A, đoạn 2, 4, 14); 


(2) Chế độ ông Diệm đã thiên vị cho Thiên Chúa Giáo La Mã, 
chèn ép các tôn giáo khác (xem đoạn 2, 4, 14); 

Xem thêm chỉ tiết về đàn áp Phật Giáo ở link 
hftps:/thuvienhoasen.org/mages/fileJEKLgplIG0 \4L}_phongt 
raophaigiao- 96 3.pdƒ 

về đàn áp Đạo Cao Đài ở link 
hftp:/hoangnamgiao.blogspot.com/2013/02/ao-cao-ai-bi-nha-ngo- 
dp-r4-Sa0-IV4II-V4H. himl 

về đàn áp Phật Giáo Hòa Hảo ở link 


hftp:/hoangnamgiao.blogspot.com/2013/02/phat-giao-hoa-hao-bï- 
nha-ngo-ap-ra-sao. html 








(3) Phật Giáo không phải là một thể lực đối lập, cũng không có 7 
muốn kết hợp thành một khối đối lập rộng rãi, và sẽ hài lòng nêu 
chính phủ ông Diệm thực hiện các cam kết (xem đoạn 3, 6, 9, 14); 





88 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





(4) Phật Giáo VN đã được nhiều chính phú quốc rễ ng hộ công 
khai, lên tiêng trước Liên Hiệp Quốc phản đôi chê độ ông Diệm 
(xem đoạn 6); 


(5) Ông Diệm tráo trở. Trong quá khứ, ông Diệm đã từng hứa và 
rồi lật ngược (xem đoạn 9); 


(6) Ông Nhu cứng rắn, đòi ông Diệm dẹp bỏ các cam kết với Phật 
Giáo (xem đoạn 12, 13, 16); 

(7) Tông Giám Mục Ngô Đình Thục là một thế lực chính trị (xem 
đoạn 3, l3); 


(9) Sự kiện ngày /5/1963, Phật Tử tụ tập ở Đài Phát Thanh Huế 
bị xe bọc sắt và lính nỗ súng làm nhiễu người chết, có vài trẻ em. 
Chính quyền đồ lỗi có Việt Cộng khủng bó. Hồ sơ mật này của tình 
báo Mỹ nói, có chứng cớ do lính của chính phú ông Diệm thảm sát 
(xem đoạn 3) 


Cán ghi nhận bôi cảnh hồ sơ này: 


- Ngày 30/5/1963, cảnh sát và mật vụ vây chùa Xá Lợi tại Sài Gòn, 
và các chùa Từ Đàm, Báo Quốc, Linh Quang tại Huế. 


- Ngày 31⁄5/1963 sinh viên tất cả các phán khoa Viện Đại Học 
Huê họp hội nghị tại chùa Từ Đảm, kiên nghị Tông thông và Chính 
phủ giải quyết năm nguyện vọng của Phật giáo, thực thi chỉnh 
sách tự do, dân chủ và bình đăng, chấm dứt dùng thủ đoạn với tín 
đô Phật giáo. 


- Ngày 1/6/1963, tại Huế, một cuộc biểu tình và tuyệt thực lớn 
được tổ chức. T( gi Sài Gòn và các tỉnh nhiều cuộc biểu tình, tuyệt 
thực. Tại Chùa Ấn Quang và Chùa Xá Lợi, 800 người tuyệt thực. 


- Ngày 3/6/1963, tại Huế, cảnh sát và quân đội có vũ trang chặn 
đường không cho đoàn biểu tình đến chùa. Quản chúng ngôi 
xuống đường, chắp tay hướng về chùa Tì ừ Đàm cáu nguyện thì bị 
cảnh sát dùng lựu đạn cay và quân khuyển giải tán. Ti hiển sự Trí 
Thủ tới, kêu gọi dân ngưng biêu tình. Khi đoàn người về tới Bến 
Ngự thì bị đơn vị cảnh sát khác tắn công bằng lựu đạn cay và lựu 
đạn khói. 





39 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





- Ngày 4/6/1963 cảnh sát phong toả các chùa Từ Đàm, Báo Quốc 
và Linh Quang. Quân chúng kéo lên chùa nhưng bị ngăn lại. Đám 
đông áp dụng chiến thuật ngôi xuống đường cẩu nguyện. Cảnh sát 
dùng lựu đạn cay vả quân khuyển tấn công, làm 142 người bị 
thương, trong đó 49 người bị thương nặng. Các chùa Xá Lợi, Ấn 
Quang, Giác Minh, Từ Quang, Báo Quốc, Từ Đàm và Linh Quang 
hoàn toàn bị cô lập và bị cát điện nước. Chính quyền đưa tài liệu 
Mặt Trận Giải Phóng Miễn Nam vào các chùa rồi lục soát để vụ 
cáo các thiển sư và phật tử theo Cộng Sản. Tại các tỉnh, các chùa 
trụ sở của giáo hội Phật Giáo Việt Nam và Giáo Hội Tă ng Giả đều 
bị phong tỏa. Ông Diệm lập Ứy, ban Liên bộ để nghiên cứu nguyện 
vọng của Phật giáo, do phó tổng thông Nguyễn Ngọc Thơ đứng 
đâu. Ủy Ban này họp với Ủy Ban liên Phái của PG. Đối thoại 
không kết quả, trong khi chỉnh quyên vẫn xiết chặt, Ủy Ban Liên 
Phái ra lệnh tiếp tục đấu tranh. 


- Ngày 27/5/1963, hoà thượng Thích Quảng Đức 67 tuổi, trụ trì 
chùa Quan Am (Gia Định) việt một lá thư cho Giáo Hội Tăng Giả 
Toản Quốc tình nguyện tự thiếu. 


- Ngày I1/61963, tại ngã tư đường Lê Văn Duyệt - Phan Đình 
Phùng, đúng 10 giờ sảng, hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiểu 
trong tư thế kiết già trước sự chứng kiến của hàng trăm quân 
chúng và Phật tử. Chiêu 11/6/1963, chính quyên phong tỏa chùa 
Xá Lợi ở Sài Gòn, nơi đề di thể của thiển sư Quảng Đức. 


- Ngày 4/6/1963 đến 2 giờ sáng ngày 16/6/1963, Ủy Ban Liên Phái 
và Ủy Ban Liên Bộ họp, đưa ra Tì hông Cáo Chung với sự chấp 
thuận của Chủ tịch Tông Hội Phật giáo Việt Nam Đại lão Hòa 
thượng Thích Tịnh Khiết và Tổng thông Ngô Đình Diệm. Bản văn 
quy định VỀ freo cở tôn giáo, SẼ lách các tôn giáo ra khỏi dụ. số 10 
đề chờ đao luật về tôn giáo sẽ do Quốc hội thông qua cuối năm 
1963 hoặc đầu năm 1964, hứa thả các Phật Tử bị bài những ngày 
qua, hứa gỡ luật khắt khe về xây chùa đổi với Phật giáo, hứa trừng 
phạt các viên chức có lôi trong sự kiện Phật đản ngày 8/5/1963... 





90 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





- Ngày I8/6/1963, Văn phòng Tổng thống gửi mật điện số 
1432/VP/TT cho các những người có trách nhiệm ra lệnh tạm thời 
nhượng bộ phong trào Phật giáo, chuẩn bị dư luận đề phản công 
đồng thời thanh trừng những nhân viên nhà nước ủng hộ Phật 
giáo. Một bản sao của mật điện lọt vào tay của Ủy Ban Liên Phải. 


- Ngày 26/6/1963, ĐLHT Thích Tịnh Khiết gửi thư cho Tổng thống 
Ngô Đình Diệm tÔ cáo các hành động kể trên là âm mưu chống 
Phật giáo, tổ cáo chính quyên tiếp tục đàn áp Phật giáo, tÔ cáo 
Ngô Đình Nhu có ý định tô chức cuộc biếu tình của Thanh Niên 
Cộng Hỏa đề yêu cáu chính phủ duyệt lại bản Thông cáo chung. 


- Ngày 7/7/1963, chỉnh quyên đem những người tham gia đảo 
chính ngày l1/LI/1960 ra xét xử trong đó có nhà văn Nhất Linh 
Nguyễn Tường Tam. Trong ngày 7⁄7, nhà văn Nhất Linh đã tự sát 
băng rượu pha độc được. 


- Ngày 9/7/1963, bộ Nội Vụ ban hành nghị định 358-BNV/KS ấn 
định thể thức treo cờ Phật giáo cho Tông Hội Phát Giáo Việt Nam. 
Tuy nhiên phía Phật giáo lại kết luận chính phú đang gây chia rễ 
giữa Tông Hội Phật Giáo Việt Nam và các phải Phật giáo khác. 


- Ngày 10/7/1963, Bản Đánh Giá Tình Báo Quốc Gia Đặc Biệt 
SMIE 53-2-63 do tất cả các sở tình báo có phạm vì hoạt động hải 
ngoại đúc kết. 


Hồ sơ mật này được dịch toàn văn dưới đây bởi Cư Sĩ Nguyên 
Giác.) 


TÌNH HÌNH 
TẠI NAM VIỆT NAM 


GHI CHÚ VẺ PHẠM VI 


Bản văn “Các Viễn Ảnh tại Việt Nam” (/ức là Bản Đánh Giá Tình 
Báo Quốc Gia, National Intelligence Estimate, mã số NIE 53-63) 
đề ngày L7 tháng 4-1963 ghỉ quan ngại đặc biệt đối với tiến trình 
của nỗ lực chống nổi dậy, và với các yêu tố quân sự và chính trị 
hầu như là sẽ ảnh hưởng nỗ lực đó. 





91 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Mục tiêu chính yếu của bản văn SNIE (Bản Đánh Giá Tình Báo 
Quốc Gia Đặc Biệt) hôm nay là khảo sát về những can dự của các 
diễn biến mới đây tại Nam Việt Nam đối với sự ôn định đất nước, 
đối với khả năng sinh tồn của chế độ Ngô Đình Diệm, và đối với 
quan hệ đối với Hoa Kỳ. 


KÉT LUẬN 


Khủng hoảng Phật Giáo tại Nam Việt Nam đã nêu bật và làm căng 
thắng thêm sự bất mãn đã có từ lâu và rộng khắp với chế độ ông 
Diệm và kiểu hoạt động của chính phủ này. Nếu - như dường 
nhiều phân sẽ xảy ra — ông Diệm không thực hiện một cách chân 
thực và đúng đắn các cam kết ô ông đã nói với những người Phật Tử, 
sự hỗn loạn sẽ có thê bùng lên lân nữa, và xác suât của một cuộc 
đảo chánh hay ám sát nhằm vào ông Diệm sẽ nhiều phần có thể 
xảy ra. (Xem các đoạn 4, 14) 

Sự không thoài mái ẩn tàng của chế độ Diệm về mức độ Hoa Kỳ 
tham dự ở Nam Việt Nam đã căng hơn bởi vấn đè Phật Giáo và 
quan điểm cứng rắn của Mỹ. Thái độ này sẽ hầu như không đổi và 
nhiều phân sẽ có thêm áp lực để giảm sự hiện điện Hoa Kỳ tại VN. 
(Xem các đoạn 10-12). 

Cho tới giờ, vấn đề Phật Giáo vẫn chưa bị lợi dụng một cách hiệu 
quả bởi người Cộng Sản, Cũng như chưa có ảnh hưởng khả lượng 
nào đối nỗ lực chỗng nổi dậy. Chúng tôi không nghĩ rằng ông 
Diệm có vẻ gì sẽ bị lật đồ bởi một cú đảo chánh của Cộng Sản. 
Chúng tôi cũng không nghĩ rằng người Cộng Sản sẽ nhất thiết 
hưởng lợi nêu ông Diệm bị lật đô bởi một vài thành phần đối lập 
không-Cộng- -Sản. Một chế độ nối tiếp (sau Diệm) không Cộng Sản 
có thê lúc đâu sẽ chống Cộng kém hiệu quả, nhưng với hỗ trợ từ 
Hoa Kỳ, sẽ có thể trở thành một khối lãnh đạo chính quyên và nỗ 
lực chiến tranh một cách hiệu quả, hợp lý. (Xem các đoạn 7, 15- 
lý): 


THẢO LUẬN 


I. GIỚI THIỆU 





92 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





1. Hai vấn đề chính yếu mà chính phủ Nam Việt Nam đối mặt từ 
khi hiện diện năm 1954 là: (a). để hình thành các Cơ chế và sự trung 
thành cần thiết để Việt Nam sông còn như một quốc gia độc lập, và 
(b) để chống lại hiểm họa từ nỗ lực xâm lăng và lật đồ từ chính 
quyền Hà Nội — nguyên đã khởi động từ năm 1960 bởi một cuộc 
chiến du kích đang lan rộng. Trong nô lực đối phó với các vấn đề 
này, VNCH đã bị ngăn trở bởi sự thiếu tự tin và vì thiếu năng lực 
để tạo ra sự cảm thông và ủng hộ từ phần lớn người Việt -- kế cả 
nhiều thành phần trí thức và nông dân. Trong các tuần gần đây, 
những khuyết điểm và căng thăng này tại khung chính trị Nam VN 
càng lộ rõ hơn và dày đặc hơn. 


I. VẤN ĐÈ PHẬT GIÁO 


2; Tổng Thống Diệm, gia đình ông, và phần lớn quan chức chế độ 
là giaó dân Công Giáo La Mã, trong một dân số có 70% tới 80% là 
Phật Tử. Chế độ đã lộ hắn sự ưu đãi Thiên Chúa Giáo trong việc 
tuyển dụng nhân sự và đã thiên vị cho Giáo Hội Thiên Chúa Giáo. 
Nhưng không có hạn chế pháp lý đối với tự do tôn giáo, và cho tới 
gận đây, hầu hết Phật Tử có vẻ như thụ động trong việc ứng phó 
đối với vị trí định chế đặc quyền của Giáo Hội Thiên Chúa Giáo. 
Tuy nhiên, đã có nhiều sự kỳ thị hành chánh nhắm vào Phật Tủ, 
mặc dù đó có thể là từ sự vô tâm hay từ nhiệt tâm đặt sai chỗ của 
các viên chức cấp thấp như là từ chính sách GVN có ý thức. Tình 
hình đó hiên nhiên đã tạo ra một luồng cảm xúc bất mãn, chứng cớ 
thấy rõ là ở mức độ lan rộng và dày đặc từ các vụ bùng phát mới 
đây. 

3. Trong tháng 4-1963, GVN ra lệnh cho các viên chức tỉnh thực 
hiện nghị định có từ lâu nhưng phần lớn bị bỏ lơ, trong đó nói về 
việc treo cờ tôn giáo nơi công cộng. Như đã xảy ra, lệnh này đưa ra 
vừa trước ngày Phật Đản (ngày 8 tháng 5-1963), một lễ lớn của 
Phật Giáo, và vừa mới sau khi các lá cờ của Đức Giáo Hoàng 
(Thiên Chúa Giáo La Mã) đã được treo tràn ngập trong một loạt 
các lễ hội được chính phủ GVN khuyến khích để mừng 25 năm 
ngày ông Ngô Đình Thục, anh của ông Diệm, nhậm chức Tổng 
Giám Mục Huế. 





93 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Một cuộc biểu tình phản kháng xảy ra ở Huế vào ngày § tháng 5- 
1963, và bị một đơn vị Dân Vệ nô súng giải tán. Trong cuộc xô xát 
kế tiếp, nhiều người bị giết, trong đó có vài trẻ em. Chính phủ 
Diệm đồ tội các cái chết là do khủng bố Việt Cộng, bắt kế chứng cớ 
cho thấy ngược lại, và việc hành xử kiêu căng kế tiếp về chuyện 
này và về hậu quả của nó đã bùng lên thành khủng hoảng toàn 
quôc. Những người Phật Tử, cho tới lúc đó vẫn chưa có tổ chức và 
chưa biểu lộ phản kháng, đã bày tỏ sức mạnh và sự kết hợp lớn -- 
đủ để đưa ra một nhóm các thỏa hiệp từ Tổng Thống Diệm hôm l6 
tháng 6-1963. Thêm nữa, sự kiện các lãnh đạo Phật Giáo đã có thể 
thách thức chính phủ công khai mà không dẫn tới sự trả thù 
nghiêm trọng đã cho họ niềm tự tin lớn. 


4. Vào giây phút này, phong trào Phật Giáo vẫn còn được kiểm 
soát hiệu quả bởi các vị sư ôn hòa, những người từ chối nhận hỗ 
trợ từ, hay sự hợp tác mặt ngoài với bất kỳ đối lập chính trị nào của 
ông Diệm, dù Cộng Sản hay không Cộng Sản, và có vẻ như đang 
tìm cách bảo đảm răng người Phật Tử giữ đúng các cam kêt của họ 
[trong thỏa hiệp với ông Diệm]. Giới lãnh đạo Phật Giáo này đã 
cho chính phủ ông Diệm một thời kỳ ân huệ (mà kết thúc vào cuối 
tháng 6-1963) trong đó đề cho thấy răng Phật Tử có thiện chí thực 
hiện cam kết, mà nếu không thì biêu tình sẽ tiếp tục. Cho tới giờ đã 
không có biểu tình thêm, nhưng giới lãnh đạo Phật Giáo thấy rõ là 
đang yên nghỉ. 


5. Bất kế Phật Tử tự kềm chế đối với việc khai thác khía cạnh 
chính trị của vấn đề, đã thấy rõ có những quá đà chính trị. Vấn đề 
này đã làm lan rộng sự phẫn nộ Và có thể trở thành một tiêu điểm 
để tây rộng khắp bắt mãn với chế độ ô ông Diệm. Nó cung cấp một 
chủ đề mà hầu: hết những thành phần đối lập không- -Cộng-Sản 
(ngay cả một SỐ, giáo dân Thiên Chúa Giáo La Mã) có thê thấy 
điểm chung đề đồng ý bi 

Có chứng cớ thấy rõ rằng tự vấn đề này, và ngay cả hơn nữa, việc 
gia đình ông Diệm xử trí tới giờ đã có sự ôn định tại hầu như ở các 
cập quân đội và công chức của chính phú, trong khi giới quân dân 
cấp trung và cấp thấp hầu hết là Phật Tử. 





94 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Trong vài trường hợp, công chức như dường đã bày tỏ làm lơ hay 
kình lại các chỉ thị của chính phủ ông Diệm, còn các quan chức 
cũng có lúc tránh né công việc ban lệnh chính phủ xuống cho cấp 
dưới của họ, và thông tin về các hành động sắp tới của chính phủ 
lại hiển nhiên là bị lộ để cho các nhà sư biết trước. Trong bất kỳ 
trường hợp nào, các diễn biến mới đây đang làm cho nhiêu quan 
chức chính phủ phải tái xét lại quan hệ của họ với, và mức độ của 
sự trung thành của họ với chế độ ông Diệm; đã có chứng cớ rộng 
khắp vệ sự bất mãn nghiêm trọng và về âm mưu đảo chánh trong 
giới chỉ huy quân sự và công chức. 


6. Vẫn đề Phật Giáo có vẻ như đã được ủng hộ lớn lao từ nhiều 
nhóm đối lập không-Cộng-Sản trong và ngoài lãnh thổ Nam VN. 
Cũng có vẻ như đã có một cảm giác tăng dân trong số những người 
từng ủng hộ chế độ rằng vị trí của ông Diệm có thê đã bị tốn 
thương một cách nguy hiêm và một cách vĩnh viễn. Nhưng cho tới 
giờ, chúng tôi không có chứng cớ nào về những nhóm đôi lập đa 
dạng có thể kết hợp thành các liên minh mới hay hiệu quả với 
nhau. 


7. Vấn đề Phật Giáo sẽ có vẻ như một cú trúng số hiển nhiên cho 
người Cộng Sản, nhưng tới giờ vẫn không có chứng cớ nào rằng 
họ đã có thê lợi dụng một cách hiệu quả. Họ có thể đã trà trộn vào 
các chức sắc Phật Giáo ở một mức độ, nhưng không đưa ra được 
bất kỳ ảnh hưởng khả nhận nào, bất kế chính phủ ông Diệm đang 
ám chỉ như thế. Cho tới giờ, khủng hoảng Phật Giáo không có vẻ 
như đã có bất kỳ ảnh hưởng khả lượng nào đối với nỗ lực chống 
nỗi dậy đang tiến hành, mặc dù tỉnh thân và hiệu năng của các lực 
lượng quân dân VNCH có vẻ sẽ bị thiệt hại nếu vấn đê kéo dài. 


8. Khủng hoảng Phật Giáo cũng đã làm tốn thương VNCH về mặt 
quôc tê, với ảnh hưởng quan trọng có thê có đối với thành công 
tương lai của chính sách Mỹ đối với Đông Nam Á. Phản đối đang 
lan rộng tại các quốc gia có Phật Tử chiếm đa số, với ám chỉ răng 
hành động của Mỹ có thê giúp giải quyết khủng hoảng. Cam Bốt 
và Tích Lan đã lên tiếng trước Liên Hiệp Quốc, và có thể nhiều 
nước nữa sẽ làm như thế. Tại các nước khác, kê cả tại Hoa Kỳ, 
khủng hoảng đã cho một kích động mới đối với việc chỉ trích chính 
sách Mỹ với lý cớ rằng Mỹ đang ủng hộ một chế độ đàn áp và mất 
lòng dân. 





95 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





9. Hướng tương lai của vấn đề Phật Giáo sẽ phần lớn được quyết 
định bởi hành động của chính phủ VNCH trong thời gian gần. 
Nhiều phần là các vấn đề mới nêu lên gần đây có thể được giải 
quyết nêu chính phủ thực hiện phần cam kết trong thương lượng đã 
có. Tuy nhiên, những thành phân có ý thức tinh vi vê chính trị của 
xã hội Nam VN, bao gồm cả những người Phật Tử, đều biết về 
những hành vi quá khứ của ông Diệm là thường dùng việc thương 
thuyết để kéo dài thời gian, và thường đưa ra lời hứa đề làm địu sự 
khủng hoảng tức thì. Nguy hiểm thực sự trong tình hình hiện nay 
là ô ông Diệm có thê mong muốn sử dụng kỹ thuật như thế, kỹ thuật 
mà trước kia đã giúp ông ta tốt đẹp nhưng lại có thể là tai họa nêu 
lần này lại làm như thế nữa. Nếu những cuộc biểu tình tiếp diễn, 
người ta sẽ có thê đoán là sẽ xuất hiện một giới lãnh đạo Phật Giáo 
có tính chính trị hơn và kém ôn hòa hơn. Trật tự công cộng sẽ bị đe 
dọa. Đặc biệt, chúng ta không thể biết chắc là những đơn vị quân 
đội hay cảnh sát nào sẽ phản ứng nếu bị ra lệnh bắn vào những 
cuộc biểu tình dẫn đầu bởi các vị sư Phật Giáo. 


II. ẢNH HƯỚNG CÁC DIÊN BIẾN MỚI ĐÂY VẺ QUAN 
HỆ MỸ-VNCH 


10. Chính phủ Sài Gòn luôn luôn bày tỏ vải quan ngại về ảnh 
hưởng các quan hệ Hoa Kỳ trong vân đề Nam VN, và dần dần đã 
cảm thấy phải hạn chế sự hiện diện và hoạt động của Mỹ tại Nam 
VN. Thái độ này khởi lên vì, một phần từ một quan ngại về tính 
chính đáng, có thể gọi là quá nhạy cảm, đối với, vẻ bề ngoài cũng 
như sự kiện thực tê, về nên chủ quyên mới đạt được của VN. 

Tuy nhiên, ở một mức độ được suy xét, nó khởi lên từ việc chính 
phủ ô ông Diệm nghi ngờ về ý đồ của Mỹ đối với chính phủ này, và 
từ niềm tin của chính phủ ông Diệm rằng hiện diện của Mỹ nhiều 
hơn sẽ tạo thế lực cho các nhóm chính trị, và các nhóm này có thê 
đe dọa ưu thê chính trị của ông Diệm. 


11. Vấn đề Phật Giáo bùng khởi vào một trong những thời điểm 
nhạy cảm của chế độ ông Diệm, và căng thắng đã bị thúc đây 
thêm, bởi các sự kiện tiếp theo. Việc xử lý hồi ban đầu của chính 
phủ Diệm về vấn đề [Phật Giáo] đã làm cho Mỹ khựng lại vì xấu 
hỗ nghiêm trọng và môi quan ngại, mà, rồi thì, đã dẫn tới một loạt 
kháng thư khân cấp mạnh mẽ từ phía Mỹ 





96 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





(LND: hồ sơ dùng chữ “forceful US dẻmarches ” trong đó có chữ 
Pháp “démarches” để chỉ một thủ tục khẩn cấp của Bộ Ngoại 
Giao Mỹ, là bản văn phản đổi gửi một chính phủ nước khác và yêu 
câu trả lời. 

Xem Wikipedia  hip:/en.wikipedia.org/wiR/D%4C34419marche) 
Gia đình ông Diệm đã cay đẳng bất mãn những hành động này của 
Hoa Kỳ, và có thể cảm thây răng những cuộc biểu tình của Phật 
Giáo đã ít nhất, một cách gián tiệp vì có hiện diện của người Mỹ. 
Trong hoàn cảnh đó, nhiều phần sẽ có tăng thêm áp lực để giảm 
hiện diện của người Mỹ. 


12. Một vai trò chính trong chuyện này sẽ là em của ông Diệm, 
ông Ngô Đình Nhu. Nhu luôn luôn là phụ tá chính trị chính yêu 
của ông Diệm, nhưng trong các năm kê từ 1954 đã có mức tăng 
dần quyền lực cá nhân và thâm quyền của ông Nhu -- một sự tăng 
quyên, một phận vì hoàn cảnh, và chủ yếu là do ông Nhu nỗ lực 
năm thêm quyên lực. Ông Nhu có tham vọng chính trị riêng, và 
hầu như chắc chắn tự xem ông là người nối ngôi ông anh. Vì nhiều 
lý do, ông Nhu từ lâu trong chỗ riêng tư đã nhìn Mỹ với một chút 
ngờ vực và khó chịu. Những chỉ trích từ phía Mỹ đối với chính phủ 
VNCH đặc biệt làm ông Nhu nổi giận, vì Nhu biết rằng ông và vợ 
ông thường xuyên là mục tiêu chính. Trên hết, Nhu hâu như chắc 
chăn ngờ vực răng không rõ sự ủng hộ của Mỹ giành cho Diệm rồi 
có sẽ chuyền sang ủng hộ Nhu hay không. 


l5. Trong những, cuộc thương thuyết, với Phật Giáo, ông Nhu thúc 
giục ông Diệm giữ quan điểm cứng rắn và, bằng chính lời tuyên bố 
của Nhu là, không ủng hộ chút nào đối với các nhượng bộ đã đạt 
với Phật Giáo. 

Dựa vào những việc đã qua, chúng tôi nghĩ là sẽ không có vẻ gì là 
Nhu sẽ giúp thực hiện các cam kết; ảnh hưởng của ông Nhu đối 
với ông Diệm dự kiến sẽ trên chiều hướng trì hoãn và củ nhây đối 
với những cam kết, một khuynh hướng mà chính ông Diệm cũng 
đã bác bỏ. Chuyện này nhiều phần sẽ không chỉ ông bà Nhu và ông 
Diệm, nhưng cũng sẽ có [can thiệp của] ông anh là Tổng Giám 
Mục Ngô Đình Thục và ông em là Ngô Đình Cần, lãnh chúa chính 
trị của các tỉnh Miền Trung, một cách hiển nhiên là tiếp tục ngờ 
vực tính chính đáng của các khiếu kiện từ Phật Tử, và đánh giá 
thấp mức độ căng thắng của khủng hoảng. 





97 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





IV. VIÊN ẢNH 

14. Nếu chính phủ Diệm tiến hành thực hiện một cách hiệu quả các 
cam kết ngày 16-6-1963, phần nhiều các bắt mãn từ vấn đề Phật 
Giáo có thê êm dịu lại. Tuy nhiên, ngay cả nếu quan hệ giữa chính 
phủ ô ông Diệm và Phật Tử lắng xuông, những bất đồng tổng quát 
đối với chế độ ông Diệm (mà cuộc khủng hoảng này làm bùng lên 
và đưa ra phía trước) phần nhiều cũng sẽ tồn tại. Thêm nữa, nếu 
(và điều này có thể là) chế độ có ý trì hoãn, vụng về và kém thành 
thực trong việc Ứng phó vấn đề Phật Giáo, SẼ CÓ thê bùng trở lại 
những cuộc biểu tình, và Nam VN sẽ có thể vẫn ở trong trạng thái 
căng thắng chính trị nội địa. Trong những hoàn cảnh đó, xác suất 
sẽ cao hơn bao giờ hết để xảy ra một vụ đảo chánh hay ám sát 
nhắm vào ông Diệm mà không do Cộng Sản chủ mưu. Chúng ta 
không thể loại trừ khả thể của một cú đảo chánh do Cộng Sản mưu 
toan, nhưng một âm mưu của Công Sản sẽ ước đoán được là khó 
thành công, khi nào mà đa sô những người đối lập và chỉ trích 
chính phủ ông Diệm vẫn (như bây giờ hiện nay) cảnh giác đối với 
hiểm họa Cộng Sản. 


15. Xác suất xảy ra sẽ lớn hơn đối với một cú đảo chánh không đo 
Cộng Sản gây ra — và vê sự thành công của nó -- trong trường hợp 
lại có sự kiện kình nhau trở lại giữa chính phủ Diệm và Phật Giáo 
và dẫn tới những cuộc biểu tình rộng lớn ở Sài Gòn. 

Những xô xát kéo dài và các hỗn loạn tổng quát SẼ, nhiều hay Ít, 
hẵn là sẽ xảy ra — khi lực lượng an ninh không biết sẽ nên ủng hộ 
phía nào. 

Trong hoàn cảnh như thế, một nhóm nhỏ, đặc biệt là một nhóm có 
những kế hoạch ứng phó trước cho trường hợp đó, có thể sẽ có khả 
năng lật đỗ chính phủ. Ngược lại, một thỏa hiệp kéo dài giữa chính 
phủ ông Diệm và Phật Tử sẽ giúp giảm cơ nguy đảo chánh. 


l6. Bất kỳ mưu toan Tảo muốn lật đồ ông Diệm sẽ hầu như chắc 
chăn cũng phải lật đô ông Nhu, nhưng nêu ông Diệm đi mà ông 
Nhu còn, thì chúng tôi tin phần chắc răng ông Nhu sẽ tìm cách lên 
năm quyền — trong một bước đầu tiên, có thể sẽ là vận dụng qua 
guồng máy hiến định. 





98 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Chúng tội không tin là nỗ lực [ứng cử] của ông Nhu sẽ thành công, 
bất kê nền tảng chính trị cá nhân mà ông Nhu đã vun trồng xuyên 
qua Thanh Niên Cộng Hòa (mà ông là Tổng Thủ Lãnh), chương 
trình ấp chiến lược (do Ủy Ban Liên Bộ thực hiện, mà ông Nhu là 
Chủ Tịch Ủy Ban này), và trong quân đội. Ông Nhu và vợ ông đã 
trở thành những biểu tượng sống của tất cả những gì bị căm ghét 
trong chế độ hiện nay, vì sức mạnh chính trị riêng của ông Nhu sẽ 
kéo dài hơn ông Diệm. Sẽ có thể có một cuộc tranh đấu với bạo lực 
không nhỏ, nhưng đủ đề quân đội phần chắc là sẽ ra trị an, hoặc là 
sẽ ủng hộ người nối ngôi hiến định để đưa Phó Tổng Thống Thơ 
lên [thay ông Diệm]|, hoặc là sẽ ủng hộ một lãnh tụ dân sự không 
Cộng Sản khác, hoặc là ủng hộ một chính phủ quân phiệt. 


17. Một chế độ nối tiếp không Cộng Sản có thê không hiệu quả 
hơn chế độ ông Diệm trong việc chiến đấu chống lại Việt Cộng; 
thực sự, ít nhất, lúc đầu nó có thể kém hiệu quả, và nỗ lực chống 
nổi dậy có thê sẽ tạm thời rối loạn. Tuy nhiên, có một khối lớn 
nhân sự dây kinh nghiệm và được huấn luyện, nhưng chưa được 
vận dụng hết, không chỉ trong quân đội và lực lượng công chức 
của chính phủ hiện nay, nhưng cũng đang có nhiều ở ngoài chính 
phủ này, tới một mức độ nào đó. Những phần tử này, khi được ủng 
hộ tiếp tục từ Hoa Kỳ, có thể tạo ra một sự lãnh đạo hiệu quả một 
cách hợp lý đối với chính phủ và nỗ lực chiến tranh. 

Đính kèm Hồ sơ mật bản số 354, dạng PDF: 
hftps:/thuvienhoasen.org/Images/fIle/vDqlKZtG0OgQOA1JV 1/doc- 


0001166414.pdf 
HÉT 








99 


NĂM 1962 MỸ ĐÃ THẤY 
MẤT VIỆT NAM 
Một Lý Do Chính Là Vì Nhà Ngô Làm 
Hồng Ấp Chiến Lược 


Foreign Relations of the United States, 1961—1963 
Volume II, Vietnam, 1962, Document 268 
Cư Šĩ Nguyên Giác dịch 


(LỜI NGƯỜI DỊCH: Bản Chi Nhớ này, từ các hô sơ đã giải mật, 
do Joseph A. Mendenhall ViẾI. Ông là có vấn chính phủ Kennedy 
về chính sách Mỹ ở Việt Nam và Lào. Bản Ghỉ nhớ số 268 cho tháy 
tình hình VNCH bi đát từ năm 1962, đặc biệt chính sách ấp chiến 
lược bị hỏng vì nhà Ngô. 


Bản Ghi nhớ nây được viết vào giữa tháng 8 năm 1962, sau Tuyên 
Ngôn “Caravelle” lên án chế độ (26-4-1260), sau vụ Binh biến 
của binh chủng Nhảy Dù (II-II-1960) và sau Cuộc oanh kích 
Dinh Độc Lập để mưu sát toàn gia họ Ngô (27- 2-1962), nên tác 
giả cũng đã khuyến nghị (recommendation) giải pháp loại bỏ ( sơi 
rid oƒ) Ông Diệm và vợ chồng ông Nhu. Đặc biệt, lúc đó, chưa xảy 
ra biến cô đàn áp Phật giáo ở Huế (8-5-1963) dẫn đến cuộc khủng 
hoảng chính trị toàn diện tại miễn Nam. 


Ghi nhận từ Bản Ghỉ Nhớ các điểm sau: 





100 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





® Năm 1959, quân đội Việt Nam Cọng Hòa kiểm soát toàn bộ 
Miễn Nam Việt Nam, trừ Đông Tháp Mười. Năm 1962, chỉ còn 
kiêm soát các thành thị, vì quân Việt Cọng đã kiêm soát phán lớn 
nông thôn. 


® Tại nơi hẻo lánh, chỉ duy một mô hình an ninh thành công là 
Giáo xứ của Linh Mục Nguyên Lạc Hóa, được ông Diệm phong 
cáp Thiêu Tá, biên thành Biệt Khu Hải Yên, cho lập quân đội 
riêng. 


© Mỹ thấy viễn ảnh tắt yếu sẽ mắt Việt Nam về lay Việt Cọng, vì 
gia đình ông Ngô Đình Diệm đa nghi, kém hiệu quả, mất lòng dân. 


® Chính sách Ấp Chiến Lược bị làm sai từ căn bản: chạy theo 
thông kê, không lo cải thiện mức sống của dân, bằu cử gian lận, 
cưỡng ép dán lao động vô ích... 


e M⁄endenhall đề nghị đảo chánh ông Diệm là cách duy nhất; nếu 
không, trước sau gì Mỹ cũng thua, và Việt Nam sẽ bị nhuộm đỏ. 


Phó bản Bản Ghỉ Nhớ 268 sẽ đính kèm dưới bản dịch này. Bản 
Việt dịch do Cư sĩ Nguyên Giác.) 


BẮT ĐẦU BẢN DỊCH 


Bản Ghỉ Nhớ Từ Cựu Cô Vấn Chính Trị Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại 
Việt Nam (Joseph A. Mendenhall) Trình Lên Phụ Tá Thứ 
Trưởng Ngoại Giao Đặc Trách Viên Đông Vụ Edward E. Rice. 
q) 


Washington, Ngày 16 Tháng 8 Năm 1962 

ĐÈ TÀI: Việt Nam — Đánh giá và Khuyến nghị 

Tôi viết bản ghi nhớ này theo lời yêu cầu của ngài đề ghi lại những 
gì tôi nhìn thấy về vấn đề VN. Nơi đây chỉ nói những điểm căn bản 


thôi, và không có ý nhìn về những khía cạnh khác có tính quan 
trọng tương đôi. 





101 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





1. Tỉnh Hình 


Thời kỳ 1959-1962. Việt Cộng đã tăng quân số trong lực lượng vũ 
trang thường trực tại Nam VN từ khoảng 2.000 trong cuôi năm 
1959 tới khoảng 20.000 bộ đội bây giờ. Con số sau này tương đối 
không đổi trong năm 1962, nhưng theo giải thích của VNCH là VC 
thương vong nặng nề mỗi tháng thì VC hiển nhiên tiếp tục có khả 
năng thay quân đề bù đắp các thiệt hại lớn. Xâm nhập từ Bắc VN 
không bị xem là nhỏ, như một nguồn của sức mạnh này, nhưng đa 
số quân VC đã được tuyên mộ từ địa phương và tiếp tục như thể. 


Vào cuối năm 1959, quân VNCH đã kiểm soát hiệu quả hầu hết 
vùng Nam VN (ngoại trừ các căn cứ CS cũ, như trong Đông Tháp 
Mười). Lúc đó, người ta có thê du lịch, ít nhất là ban ngày, gần như 
ở mọi nơi tại Nam VN mà không cần an ninh hộ tống; và ở Miền 
Trung VN, an ninh gần như tuyệt hảo. [Nhưng] Bây giờ, VC đã 
kiểm soát hiệu quả đa số khu vực nông thôn ngoại trừ khi quân 
VNCH tiến vào với số lượng lớn, và đa số phần còn lại ở miền quê 
là lắc lư dao động giữa hai bên. VNCH kiểm soát thực sự phần lớn 
là ở các thành thị. 


Khuynh Hướng Hiện Nay. Trong khi sự suy sụp nhanh chóng hồi 
tháng 9 và tháng 10-1961, đặc biệt về tỉnh thần chống Cộng, được 
chận lại nhờ sự tăng viện quân sự của Mỹ và sự cải tiên khả năng 
quân sự VNCH, khuynh hướng an nỉnh hiện nay vẫn tiếp tục suy 
sụp dần. 


Tại các tỉnh đồng bằng Miền Trung VN, an ninh suy sụp tệ hại 
trong năm 1962. Mặt khác, các tính cao nguyên Miền Trung VN 
tình hình đỡ hơn vào cuối năm 1961, nhưng như thế có thê vì, một 
phân, do VC chuyền tập trung, từ các nơi này xuống vùng đồng 
bằng, nơi tìm lương thực và tuyển bộ đội từ sắc tộc Kinh dễ dàng. 


Tại Miền Nam VN (các tình phía nam và giáp phía bắc Sài . Gòn) 
tình hình quân sự bề ngoài là ngang ngửa, nhưng thực sự vẫn bất 
lợi cho chúng ta khi các trận do VC khởi ra tiếp tục ở mức độ cao 
và dân chúng không được quân VNCH bảo vệ hiệu quả. Các khu 
vực hẻo lánh (như vùng của Cha Hóa ở Cà Mau, mỏm phía nam 
của VN) đã cải thiện, nhưng đó là trường hợp ngoại lệ, không phải 
quy lệ. 





102 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





[LND: Nhân vật “Cha Hóa” trong báo cáo này là Linh Mục 
Augustinô Nguyễn Lạc Hóa, sinh năm 1908 ở Quảng Ninh, cai 
quản một sô giaó xứ ở Miễn Bắc ỰN. Năm 1954, LM Hóa cùng 
một số tàn quán Trung Hoa Quốc Dân Đảng di tản sang Cam Bốt, 
lập chiến khu; năm 1957, bị Vua Sihanouk trục xuất, LM Hóa ẩưa 
dân trong giáo xứ về Cà Mau, được ông Diệm giúp lập Biệt Khu 
Hải Yến, cho lập quân đội riêng, dao động khoảng 1.200-1.800 
quân. Ông Diệm phong LM Hóa là Thiếu Tá Tư Lệnh Biệt Khu Hải 
Yến. Quản Biệt Khu Hải Yến bị VC đánh bại năm 1966; sau đó, 
LM Hóa về Sài Gòn làm mục vụ. LM Hóa về Đài Loan năm 1972, 
và từ trần năm 19809.) 





103 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 








Father Nguyen Lac Hoa, with an Amencan Air Force officer, holding a 








104 


VIỆT NAM 1963 — TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 








Cha Hóa đang tuần tiểu trong Biệt Khu Hải Yến - Với sự trợ giúp 
của quân đội Mỹ]| 


Viễn Ảnh. Khuynh hướng tương lại có vẻ như sẽ tiếp tục suy sụp 
dần dần, với có lẽ thính thoảng là một trận đánh lớn do VC tung ra 
có mục đích tuyên truyền. Không có viễn ảnh gần nào cho thấy V€ 
sẽ chuyển quân du kích sang quân quy ước chiến, nhưng họ có thê 
cảm thấy điều đó không cần thiết cho việc chiếm gọn Miền Nam 
VN. 


Thay vào đó, họ có thể quyết định sẽ dựa vào sự mệt mỏi chiến 
tranh tại Nam VN và/hoặc tại Hoa Kỳ. Nếu chiến tranh kéo đài với 
SUY SỤP dần dần và không có hy vọng chiến thắng, nguy hiểm là sẽ 
dẫn tới cảm thức chính trị trong giới trí thức Nam VN từ lập 
trường, chống Cộng mạnh mẽ sang đòi hỏi trung lập như cách duy 
nhất đề ngừng cuộc chiến. Từ quan điểm Hoa Kỳ, tôi (Mendenhall) 
thấy như thế sẽ là tai họa, vì trung lập hóa riêng Nam VN sẽ mau 
chóng dẫn tới việc Bắc VN nhuộm đỏ cả nước VN. 


2. Tại Sao Chúng Ta Thua? 





105 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Yếu Tố Căn Bản. Tổng Thống Diệm và những nhược điểm của 
ông ta tiêu biểu cho lý do nền tảng của khuynh hướng chống lại 
chúng ta trong cuộc chiến này. Trong hoàn cảnh hiện nay, phẩm 
chất xuất sắc của ông về sự thông minh và can đảm đã bị đè bẹp 
bởi 2 nhược điểm lớn: a) kém hiệu quả về mặt tổ chức trong chính 
phủ gây ra từ việc ông có tính bất quyết, từ chối trao quyền cho 
nhân viên thực hiện, thiếu chuỗi quyên lực (hàng dọc), không chịu 
nhận lỗi, không tin người khác; và b) ông không có khả năng huy 
động quân chúng hỗ trợ, vì yêu kém trong vai trò một chính trị gia. 


Đề chiến thắng Cộng sản, chính phủ Nam VN phải hoặc là có hiệu 
quả hoặc là được quân chúng ủng hộ, nhưng chính phủ của Tổng 
Thống Diệm không có được điểm nào như thê. 


AI cũng biết Tăng cần phải có ủng hộ từ dân, chúng ta mới thắng 
nỗi cuộc chiến. Bởi vì chính phủ Nam VN hiện nay không được 
dân ủng hộ, nên không có đủ tin tình báo từ dân chúng đề đánh bại 
VC, và quân địch vân tiếp tục duy trì được sức mạnh xuyên qua 
tuyên mộ bộ đội từ dân. 


Đề phá vỡ vòng tròn khắc nghiệt này, VNCH phải tìm được ủng hộ 
từ dân làng bằng cách cho họ sự bảo vệ thích nghi và giúp họ cải 
thiện mức sông. Chương trình â ấp chiến lược này lập ra đề làm như 
thế, nhưng chính . phủ ông Diệm không tổ chức hiệu quả và phương 
pháp chính trị yếu kém chỉ đã cho một chút hứa hẹn rằng chương 
trình sẽ thực hiện hiệu quả bởi chính phủ của ông. 


Bắt kế Hoa Kỳ thường xuyên. hối thúc nhiều tháng qua, đã không 
có ưu tiên thực sự nào cho việc thiết lập các âp chiến lược được 
đưa ra, và việc phân phối t thiếu hệ thống các nguồn taì nguyên 
quân sự và dân sự nhăm hỗ trợ chương trình. Thay vào đó, các 
quan chức đang thúc đây mọi nơi cùng một lúc, nhằm hoàn tất SỐ 
liệu cần thiết để làm hài lòng áp lực từ Sài Gòn, bất kê là về hầu 
hết các phương điện quan trọng, nhiều ngôi làng này — có lẽ nên 
nói là hàng loạt ngôi làng này — không thích nghi đề đạt mục tiêu 
của họ và dân chúng thường bị cưỡng ép lao động vô ích. 





106 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Phương pháp chính trị áp dụng theo chỉ thị của ông Nhu tại các ấp 
chiến lược (lập các tổ chức quân chúng và dựa vào “tự lực”, tức là, 
lao động cưỡng ép) nhiều phần thường là mất lòng dân, hơn là 
được lòng dân, và việc bầu cử các quan chức ấp chiến lược bằng 
phiếu bầu bí mật trong bầu không khí ở VN chỉ là trò gian lận thôi. 


Thành tố xã hội và kinh tế của chương trình — quan yếu để được 
ủng hộ tích cực từ dân -- tới giờ vẫn hầu như không được chính 
phủ ô ông Diệm chú trọng, chỉ trừ trong vài ấp chiến lược kiểu mẫu, 
và trong hai vùng mà chúng ta đã tảo thanh và bình định, nơi 
chúng ta hợp tác cận kề với người Việt. 


Tất cả những lý do đó là cơ nguy nghiêm trọng đang làm hỏng 
chương trình ấp chiến lược, đưới mắt của mọi người. 


Không có cơ may nào thay đổi phương pháp chính trị của ông 
Diệm và Nhu, hay phương pháp tô chức và quản trị công quyên 
của họ. Ông Diệm đã quá già, và dính cứng vào kiêu quan triều 
phong kiến. Cả ông và Nhu đều tin rằng họ hiểu Việt Nam nhiều 
hơn bất kỳ ai khác, và do vậy chỉ thỉnh thoàng mới nghe lời 
khuyên. Cả hai người đều không tin cậy bất kỳ ai ngoài gia đình 
của họ tới nổi họ hoàn toàn không muốn thay đổi phương pháp 
quản trị chính phủ bằng cách “chia đề trị.” 


3. Kết luận và Khuyến nghị 

Kết Luận: Răng chúng ta không thê thắng cuộc chiến này với các 
phương pháp Diệm-Nhu, và chúng ta lại không thê thay đổi các 
phương pháp này, bất kể bao nhiêu áp lực chúng ta thúc đây họ. 


Khuyến Nghị: Loại trừ ông Diệm, cả ông bà Nhu và phần còn lại 
trong gia đình nhà Ngô. 


Giải pháp khác: 





107 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Và Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ và Tướng Dương Văn 
Minh như một liên mình, với ông Thơ thắng cử hợp hiến vào ngôi 
Tô ông Thống và Tì Mớng Minh, vị Tỉ trởng được dân chúng ưa chuộng 
nhất, chỉ huy quân lực. Giải pháp này nên chọn nhất. Ông Thơ có 
phẩm chất của một chính khách và sự linh động của ông sẽ đánh 
bạt các nhược điểm của ông. Cũng quan trọng tương đương, là tuy 
chính phú của Thơ và Minh có thê sẽ không hiệu quả như chính 
phủ ông Diệm, họ sẽ cho phép cô ván Mỹ hoạt động sát cận với 
quân và dân VNCH, và như thể sẽ cho chúng ta cơ hội (mà phán 
lớn cơ hội này đã bị Diệm và Nhu bác bỏ) đề tăng hiệu quả hoạt 
động của VNCH. 

Đệ Tướng Lê Văn Kim và Tướng Dương Văn Minh. Nếu Phó 
Tổng Thống Thơ từ chối hợp tác trong việc lật đồ Ông Diệm (và 
không ai có thể nói là ông Thơ sẽ quyết định thế nào về việc đó, trừ 
phi ông ta nói ra), rồi thì sự kết hợp Tướng Kim (viên tướng thông 
mình nhát trong các viên tướng VNCH) và Tướng Minh sẽ là giải 
pháp thứ nhì. Hiện ñ4ÿ, Tướng Kim làm phụ tá cho Tướng Minh ở 
Bộ Tổng Tham Mưu, và Tướng Minh có thể đông ý cho Tướng Kim 
năm chính phú và Tướng Minh nắm quân đội. 

3. Trần Quốc Bửu. Chủ Tịch Tổng Liên Đoàn Công Nhân 
Thiên Chúa Giáo (LND: Mendenhall ghi nhằm, đoàn thể của ông 
Bứu không có tính tôn giáo đù có người cho răng hai chữ “Lao 
Công” hàm ý “Lao động Công giáo”, tên đúng phải là Tổng liên 
đoàn Lao công Việt Nam). Chỉ huy tổ chức quan trọng duy nhất tại 
VN nằm ngoài kiểm soát của chính phủ, Ông Bửu có phẩm chất của 
một chính khách tài năng, biết cách vận dụng quân chúng. Sát 
cánh với ông Nhu trong việc tổ chức Đảng Cân Lao thời kỳ đầu, 
ông Bứu không côn thân cận với nhà Ngô nữa, nhưng cũng chưa 
dứt la hoàn toàn. Chúng ta không rõ quan hệ của ông Bửu với 
quân đội VNCH, nhưng không ai biết điều gì cho tới khi thăm dò 
xem ý ông có săn sàng lãnh đạo một cuộc đảo chánh hay không. 


Các rủi ro đối chiếu: Các rủi ro trong việc chuyên từ Diệm sang 
một giải pháp thay thế sẽ là lớn, vì quân Cộng sản có thê mạnh hơn 
trong lúc rối loạn (đặc biệt nếu khủng hoảng kéo dài). Nhưng điều 
này có thể ngăn cản, ít nhất là một phần, bằng cách để quân Mỹ 
can thiệp tạm thời trong khi khủng hoảng để không cho VC chiếm 
các thị trấn. 





108 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Cũng có rủi ro đảo chánh thất bại, với ảnh hưởng xấu trong quan 
hệ ương lai của chúng ta với Diệm. Nhưng ông Diệm không có 
chỗ nào đề dựa, chỉ trừ tìm Mỹ đề hỗ trợ. 


Và rủi ro tràn ngập cân thây là: phân chắc là sẽ mât VN vào tay 
Cộng sản nêu chúng ta găn bó với ông Diệm. 


4. Cách Nào Để Thực Hiện Đảo Chánh (2) 


(Tôi chưa bao giờ thực hiện một cú đảo chánh, và cũng không phải 
chuyên gia lĩnh vực này. Tôi khuyến nghị một cách có thể làm như 
thế -- cách tốt nhất theo tôi thấy — nhưng có thể có cách khác tốt 
hơn.) 


Nên giấu bàn tay của Mỹ tới mức tối đa có thê, trong cuộc đảo 
chánh đó. Chúng ta muôn tránh bất kỳ cái nhìn công chúng nào 
rằng - tân chính phủ là búp-bê của chúng ta. Tuy nhiên, không nên 
để nỗi sợ bị lộ ngăn cản sự liên hệ ân tàng của chúng ta. Chúng ta 
sẽ luôn luôn bị tô cáo bởi một số liên hệ (y hệt như chúng ta đã bị 
quy chụp, về nỗ lực đảo chánh tháng 11-1960 và vụ đội bom Dinh 
Tổng Thống tháng 2-1962) (3). Quy luật có tính nguyên tắc là, sẽ 
không thú nhận công khai về sự liên hệ. 


Các viên chức Hoa Kỳ thích nghi sẽ lặng lẽ tiết lộ với vài viên 
chức VN đã chọn cần trọng (như ông Thơ và Tướng Minh) về khả 
thể của cuộc đảo chánh, và nếu cần sẽ bày tỏ lòng săn sàng hỗ trợ 
cuộc đảo chánh vào lúc thích hợp. Với khuyến khích như thế, một 
số viên chức VN đó sẽ mời một số người Việt khác tham dự. Liên 
lạc của Mỹ sẽ rất hạn chế đề giấu vai trò của chúng ta. Chúng ta sẽ 
có vấn sau hậu trường về việc tổ chức, và sẽ để người Việt thực 
hiện toàn bộ. 





109 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Mục tiêu sẽ là bắt giữ toàn bộ anh em nhà Ngô và bà Nhu, và đề họ 
tức khắc ra khỏi VN nếu họ không bị bắt giữ. Tiến trình bắt giữ sẽ 
có thê dễ dàng hơn, khi Diệm và Nhu rời Dinh trong khi đi lại 
trong VN. Việc thực hiện sẽ tốt hơn, khi anh em ông Ngô Đình 
Thục (Tổng Giảm Mục) và Ngô Đình Luyện (Đại sứ VN tại Anh) 
đang ở ngoài VN, bởi vì họ sẽ đơn giản bị từ chối nhập cảnh vê lại 
VN. Nguyễn Đình Thuần (Bộ Trưởng Phủ Tổng Thông) và Trần 
Kim Tuyến (Chỉ huy Mật Vụ) sẽ bị bắt giữ để khỏi chông lại đảo 
chánh, nhưng có thê được thả ra sau khi đảo chánh hoàn tất bởi vì 
không chắc họ sẽ nguy hiểm thực cho chính phủ mới hay không. 


Bởi vì quân đội là quyên lực thực sự duy nhất tại VN, nên sẽ cần 
sắp xếp trước để hỗ trợ đảo chánh càng nhiều đơn vị chính yếu 
càng tôt. Cần đè đặt khi tìm quá rộng rãi sự hỗ trợ [từ nhiều đơn vị 
như thế], nhưng vì các kế hoạch bắt giữ gia đình họ Ngô có thể bị 
hỏng từ đầu, việc đè dặt nên quân bình với nhu cầu sử dụng quân 
lực rộng lớn và để đạt mục tiêu là không cho gia đình nhà Ngô cơ 
hội kêu gọi các đơn vị quân đội chính yêu về giải cứu. 


Hoa Kỳ nên sẵn sảng đưa quân tác chiến vào Nam VN để ngăn cản 
việc VC chiếm các thành phố trong khi khủng hoảng. Nếu cân thực 
hiện bước này, Hoa Kỳ nên công khai loan báo sự trung lập, không 
thiên lệch về ai trong các lực lượng chống Cộng ở VN. Chúng ta 
không nên bị ngăn cản khỏi bước này chỉ vì không có yêu câu từ 
phía chính phủ VN. 


Thời điểm đảo chánh cực kỳ quan trọng. Cuộc đảo chánh nên thực 
hiện khi có khuynh hướng hiển lộ công khai kình chống chính phủ 
ông Diệm trong cuộc chiến chồng Cộng, bởi vì có thêm nhiều 
người Việt về mặt tâm lý đã sẵn sàng để ủng hộ đảo chánh trong 
hoàn cảnh này. Cũng không nên kéo dài thời gian giữa việc lập kê 
hoạch đảo chánh rộng rãi với việc thực hiện đảo chánh, vì cơ nguy 
bị lộ. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là Mỹ có thê không làm 
việc bí mật với một số người Việt trong việc soạn kế hoạch đảo 
chánh một thời gian trước khi liên lạc rộng rãi và việc thực hiện. 


Thân nhân của các viên chức Mỹ nên di tản ra khỏi VN trước khi 
thực hiện kế hoạch đảo chánh. Nếu không, chúng ta có thê thấy họ 
bị bắt làm con tin bởi chính phủ Diệm, và họ sẽ không do dự khi 
dùng con tin để áp lực chúng ta. 





110 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





GHI CHÚ: 


(l Nguồn: Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Hồ sơ Trung tương, 
751K.00/8-1662. Mật. Được soạn và trình lên bởi Mendenhall. 

(2) Kế bên tiểu đề mục này có ghi thêm “(Nghe nhự một việc rất 
phức tạp và khó giữ bí mật. ER).” (LND: Chữ viết tắt ER là tên 
ông Edward Rice) 

(3) Về vụ thả bom tháng 2 vào Dinh Tổng Thống, nên xem các Hô 
sơ 87-97; về hỗ sơ đảo chánh tháng 11-1960, nên xem ở kho dữ 
kiện Foreien Relations, 1958-1960, vol. I, pp. 63] ƒ: 


HÉT BẢN DỊCH 


Đính Kèm bản gốc tiếng Anh: 





111 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





396 Rela 1961-1963, Volume II 


260.  Miermnorandur Frorn the Eormer Political Counesior of 
Embasay in Vietnam ({endenhall) to the Deputy Assistant 
Secretary of State for Faz Eastern Affaire (Rice)! 


Washington, August 16, 192. 
SUBIECT 
Viet-Nam— Assessment and Recommendations 


I have prepared this memorandum in accordance with your re- 
quest that Ï set down my views en the Viet-Nam problem. lt is coa- 
fined to funđamentals, and makes no atempt to đeal with other as- 


pects of relative importance. 
1. Situation 


1959-1962. The Viet Cong have increased their armed regulars in 
South Viet-Nam from roughly 2,000 in late 1959 to about 20,000 
today. The latter figure has remained fairly stationary during 1962, but 
in view oí GVN claims of heavy Viet Cong casualties each month the 
Viet Cong obviousÌy continue to be readily able to replace large Ìosses. 
Infiltration from North Viet-Nam is not to be belitled as a source oÝ 
this strength, but the majority of VC forces have been localÌy recruited 
and continue to be so. 


In late 1959 the GVN had effective control over almost all of 
South Viet-Nam (except for olđ Communist base areas like the Plaine 
đes Joncs). One could travel, at least by đay, almost anywhere in Viet- 
Nam without escort, and in Central Viet-Nam security was virtually 
absolute. Today the Viet Cong effectively control large areas oí the 
countryside except when GVN security Íorces enter in adequate num- 
bers, and much of the rest oí the countryside oscillates between the 
two sides. Real government control is largely confined to the cities and 
towns, 


Curren Trend. While the rapid deterioration oí Septem- 
ber-October, 1961, especially ín anti-Communist morale, was stopped 
by increased U.S. military aiđ and improvements in GVN military 
capabilities, the present overall security trend continues gradually 
against us. In the Central Viet-Nam lowlands provinces security has 
seriousÌy deteriorated during 1962. The Central Viet-Nam highlands 
provinces are, on the other hand, in better shape than at the end 





' Source: 6Ý State, Central Fles, 751K.00/6-1662 Secret. Drafted and 
kolsaled by Meodoodal - 





112 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Crọp Destruction Program 597 


of 1961, bụt this seems attributable, in part at any rate, to Viet Cong 
ghiết in Íocus from that area to the lowlands where ethnic Vietnamese 
recrults and Íood are available. 

In southern Viet-Nam (the provinces south and immediately to 
the north of Saigon) the military situation is superficially a stand-off, 
bụt ít is actually somewhat in our disfavor as Comvmunist-initiated 
incidents continue at a high level and the populace is thus not getúng 
effective government protection. Isolated areas (like Father Hoa“s area 
at the southern tp oí Viet-Nam) have improved, but they represent 
the exception rather than the rule. 

Prospect. The future trend is likely to continue to be gradual đete- 
rioration, with perhaps an occasional dramatic large-scale Communist 
incident carried out íor psychological purposes. There is no immediate 
prospect of Corrrmunist conversion of their guerrillas into conventional 
forces, but they may feel this will not be necessary for their take-over 
of South Viet-Nam. They may instead decide to đepend upon war 
fatigue in South Viet-Nam and/or the U.S. 

lÝ the war drags on wíth gradual deterioration and no hope of 
victory, the đanger will arise of a switch in political sentiment among, 
the South Vietnamese educated class írom strong anti-Communism to 
neutralism as the only way to stop the war, From the U.S. standpoint Í 
believe this would be disastrous as neutralization oÝ South Vịiet-Nam 
aÌlone would shortly lead to Commurist take-over from North Viet- 
Nam. 


2. Whụ Are We Losing? 


Fundamental Factor. President Diem and his weaknesses represent 
the basic underlying reason for the trend against us in the war. Under 
present circumstances his excellent qualities oí intelligence and cour- 
age@ are outweighed by two great weaknesses: a) the organizational 
inefficiency of his government resulting from his failure to take đeci- 
Sions, refusal to đelegate, lack of chain-of-command, refusal to permit 
errors and distrust; and b) his inability to rally the masses to hịs 
support because of his defecls as a politician. To win against the 
Communists, the Government of Viet-Nam should be either £fficient 
or popular, bụt the Diem Government is neither. 

There is common agreement on the essentiality of support oÝ the 
population if our siđe Ís to win the war. Sìnce the GVN đoes not now 
have this support, Ìt cannot get adequate intellieence írom the people 
to roụt the enemy, and the enemy continues to be able to maintain its 
strength throueh recruitment frơm the population. 

To break this vicious circle, the government must win the support 
9Í the villagers by providing adequate profecton and helping them 
mproue their lọt. This the strategic hamlet program is designed in 





113 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





598 Relations, 1961-1963, Volume II 


theory to đo, but the Diem Governments organizational inefficiency 
and poor political approach give litle promise that the program will be 
effectively implemented by that government. 

Despite írequent U.S. prodđing over many months no real priori- 
ties (or the establishment oí strategic hamlets have been set up, and no 
systematic allocation of limited civilian and military resources has 
been made in support of the program. Instead prominent officiaÌs are 
pushing forth everywhere at once to complete the number which will 
satisíy the pressures from Saigon, even though in almost all essential 
respects many—probably the bulk—of these hamlets will be inade- 
quate to achieve their purposes and the people will often have been 
forced to labor in vain. 

The political approach used under Nhu“s tutelage in the strategic 
hamlets (establishment of mass organizations and reliance on “⁄self- 
help“, i.e., íorced labor) is more likelÌy to alienate than win the people, 
and the election of hamlet officials by secret ballot is likely in Viet- 
Nam“s atmosphere to be a sham. The economic and social component 
of the program=vital to gaining acHe support oí the people—has 
received virtually no GVN emphasis to đate except in a few model 
hamlets and the two clear-and-hold areas where we have been operat- 
ing closely with the Vietnamese. For all these reasons there is a serious 
risk oÍ compromising the strategic hamlet program in the eyes oí the 
people. 

There is no chance of changing Diem and Nhu“s political ways or 
methods of oreanization and øoverning. Diem is too olđ and set in his 
mandarinal ways. Both he and Nhu are convinced they know Viet- 
Nam better than anyone else, and thus infrequently accept advice. 
Both likewise so basically đistrust almost everyone outside the family 
that they are completely disinclined to change their “đivide and rule” 
method of governing. 


3. Conclusion and Recommendations 


Conclusion: That we cannot win the war with the Diem-Nhu 
methods, and we cannot change those methods no matter how much 
pressure we put on them. 

Recomrmendation: Get rìd of Diem, Mr. and Mrs. Nhu and the rest 
of the Ngo family. 


Alternatiues: 


a. Vice President Tho and General “Big” Minh as a duumvirate, 
with Tho succeeding constitutionally to the Presidency and Minh, the 
most popular general, in charge of the armed forces. This would be the 
preferred alternative. Tho”s qualities as a politician and flexibility out: 
weigh his weaknesses. Equally important, while a government by hỉm 
and Minh might per se not be much more efficient than the Diem 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Đestruction 599 


Government, they would permit U.S. advisors to operate closely on 

the civilian as well as the military side, and thus give us the chance 

largely refused by Diem and Nhu of infusing efficiency into the GVN”s 
tions 


b. General Le Van Kim and General “Big” Minh. Ií Vice President 
Tho reÍuses to cooperate ín the overthrow of Diem (and no one can 
say whether he would until he is sounded), then a combination of Kim 
(the most intelligent of all the generals) and Minh would be the second 
alternative. At present Kim is Minh“s deputy in the Field Command, 
and it would probably be acceptable to Minh for Kim to run the 
Government and Minh the armed íorces. 

€. Tran Quoc Buu, President of the Vietnamese Confederation of 
Christan Workers, Head of the only important organization ín Viet- 
Nam not unđer government control, Buu has the qualities oí a good 
politician, and knows how to influence the people. An early close 

of Nhu“s in organizing the Can Lao Party, he is no longer 
close to the Ngo family, but has not broken completely with ít. What 
Buu's relations with the mílitary would be are not known, nor could 
one be sure without sounding him of his willingness tơ head a coup 
cffort. 

Comparatiue Risks: The risk involved ïn switchỉng from Diem to an 
alternative would be substantial because of possible Communist mili- 
tary gains ín the attendant confusion (especially if the crisis were 

. But this can be counteracted, at least ín part, by ternporary 
U.S. military intervention đuriïng the crisis to prevent Communist 
seilzure OÝ towns. 

There is also the risk of failure oÍ a coup, with its adverse effects 
on our íuture relations with Diem. 8w Diem has no place eÌse to turn 
except to the U.S. for support. 

And the overriding risk is the likelihood oí the loss of Viet-Nam to 
the Communists if we stick with Diem. 


4. Hoto the Coup Might Be Carried Out? 


(I have never carried out a coup, and am no expert in this field. I 
am suggesting a possible means oí đoïng it—the best that has occurred 
to me—but there may be better ways.) 

It would be đesirable to keep the U.S. hand ín the coup concealed 
tọ the maximum extent íeasible. We would want to avoid any public 
connotation that the new government was our puppet. However Íear 
©Í exposure should not đeter our điscreet involvement. We shaÌl al- 
Ways be accused by some oÝ involvement (Just as we were with respect 
to the November, 1960, coup attempt and the February, 1962, palace 





? Next to thị ls wrltten: “(Sound+ lfke a complicated job & harđ to 
keợp secset beđorehand. EK).” TÊN 





115 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





600_ Foreiegn Relations, 1961-1963, Volume II 


bombing).” The cardinal rule would be nøt to ađmit involvement pub- 
. 

The appropriate U.S. officials would quietly sound out a few 
carefully selected Vietnamese (such as Tho and Minh) about a coup 
possibility, and would if indicated make known its readiness to sup- 
Port a coup at the proper time. With thís encouragement these (ew 
Vietnamese would contact other Vietnamese about participation. U.S. 
contacts would be kept very limited to restrict knowledge oÝ our role. 
We would advise behind the scenes on organization, and let the 
Vietnamese đo all of the implementing. 

The aim would be immediate seizure of all of the Ngo brothers 
and Xime., Nhụ and their immediate removal from Viet-Nam if they 
survived the process oÝ seizure. The physical process oí seizure would 
probably be easier when Diem and the Nhus are out oÝ the palace 
traveling around the country. Ít would preferably be carried out when 
brothers Thuc (the Archbishop) and Luyen (Ambassađor to the U.K) 
are out of the country sínce they would be taken care oÝ simply by 
preventing re-entry. Thuan (Secretary of State for the Presidency) and 
Tuyen (head of the secret police) would be detained to prevent 
counter-plotting, but could probably be released after the coup was 
over since it is đoubtful they would pose any real đanger to a new 
regime. 

Since the armed forces represent the only real power force in Viet- 
Nam, it would be necessary to line up in advance in support of the 
coup as many of their key elemen!s as feasible. Discretion wouid 
đíctate caution ín too wide an approach, but since pÌans for seizure oÝ 
the Ngo family could mmiscarry at first, discretion should be balanced 
against the possible need to use the armed forces extensively and the 
desirability of đenying the Ngo family the possibility of rallying a 
significant segment of the armed forces. 

The Ú.S. should be prepared to introđuce combat rnilitary íorces 
ínto South Viet-Nam to prevent Communist seizure of 
towns during the crisis. lÝ necessary to execute this step, the U.S. 
should publícly announece its neutrality between the contending antí- 
Communist Íorces in Viet-Nam. We should not be deterred from the 
step by the absence of a request from the GVN. 

Timing of a coup would be extremely important. Preferably the 
coup should be carried out when there is publicly clear trend against 
the GVN in the war with the Communists since many more 
Vietnamese would be psychologically prepared to support a coup 
under these circumstances. Ít would be preferable also to keep the 


nen cgandng the February bombing oí the paÌlace, see Oocuments 87-97; for đocu- 
=ev~TT2 Novembser 1960 coup attempt, see Foreign Relatiens, 1958-1960, voi t 





116 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Destruction 601 


interval between widespread planning and execution short because of 
the đanger oí leaks. This does not mean, however, that the U.S. might 
not discreetly work with selected Vietnamese on the đdevelopment of 
coup plans well in ađvance of widespread contacts and execution. 

American dependents should have been evacuated írom Viet- 
Nam in advance of execution of the coup plans. Otherwise we might 
well fñnd them hostages in the hands oí the Diem Government whích 
would not hesitate to use them to pressure 1s. 








ý 


4 


NGÔ ĐÌNH NHU MUỐN THAY THẾ 
ÔNG NGÔ ĐÌNH DIỆM 
LÀM TỔNG THỐNG VIỆT NAM CỌNG 


HÒA VÀO NĂM 1963 
Nguyễn Kha dịch 


Đánh giá của CIA (theo Bản Ghi nhớ FRUS-1963.256) 


LỜI DẪN 


Tháng 8 năm 1963, một số biến động chìm và nổi đã đẩy cuộc 
khủng hoảng chính trị tại miễn Nam Việt Nam vào một khúc quanh 
mới trâm trọng và phức tạp hơn. 


“Nồi ” là chiến dịch Nước Lù của ông Ngô Đình Nhu nhằm tiêu 
điệt toàn bộ cấp lãnh đạo của phong trào đấu tranh của Phật giáo 
đồ. Trong đêm 20 rạng ngày 21⁄8, ông Nhu ra lệnh cho Lực lượng 
Đặc biệt (của Đại tả Lê Quang Tung) và Cảnh sát Chiến đầu mặc 
quân phục binh chúng Nhảy Dù (của Giám đốc Cảnh sát Đô thành 
Trân Văn Từ) ô ạt và hung bạo tổng tấn công các chùa tại Sài 
Gòn. Kết quả là chính quyên bắt giam hơn 1,400 tăng Ni và Phật 
tử.|Xem FRUS 1961-1963, Vietnam, Điện văn 274, trang 613 và 
614], và quân đội bị đài VOA cũng như dân chúng miền Nam hiểu 
lầm nên lên án hành động hung bạo nây. Sau đêm đó, cuộc đấu 
tranh của Phật giáo tại Sài Gòn hâu như bị tê liệt, nhường đấu 
trưởng cho quân chúng mà tiên phong là lực lượng thanh niên sinh 
viên học sinh và giới trí thức thủ đô. 





118 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





“Chữm ” là một mặt ông Nhu tiễn hành các động thái thỏa hiệp với 
Hà Nội qua trung gian Đại diện Ba Lan Mieczylaw Maneli trong 
Uy hội Quốc tế Kiêm Soát Đình Chiên ICC; mặt khác, trước cả 
đêm kinh hoàng “Nước Lũ”, ông Nhu đã lên kế hoạch thực hiện 
một cuộc phản đảo chánh giả, đặt tên là Bravo 2, dùng Lực lượng 
Đặc biệt và vài đơn vị trung thành đề chống lại cuộc đảo chánh 
thật (cũng đang trong quá trình hình thành và được ông Nhu ký 
hiệu là Bravo 1) của các Tì tướng lãnh đê cuồi cùng sẽ vừa vô hiệu 
hóa các Tướng lãnh vừa đưa ông Nhu lên thay thể ông Diệm làm 
Tổng thống. Đó là cách chuyển giao quyền lực bắt chấp Hiễn 
Pháp của chế độ Đệ Nhất Cong Hòa theo “kiểu Ngô Đình Nhu ” ! 
Nhự vậy, trong năm 1963, ông Diệm chỉ là một Tổng thống bù 
nhìn sắp mát chức, vả người thực sự “cai trị” Đệ Nhất Cong Hòa 
chính là ông em “có vấn” Ngô Đình Nhu đang “bị vấn đề tâm 
thân ` vậy. 


Lễ dĩ nhiên là các Tì tướng: lãnh và giới chính trị Sài Gòn đã phong 
phanh biết được âm mưu “cướp ngôi” nây. Cũng lẽ đĩ nhiên là các 
cơ quan tình bảo nước ngoài của Pháp, Đài Loan, Vatican, ... đễu 
có íf nhiều thông tin. Nhưng nhiễu đữ kiện và thông tin xác thực 
nhất là của Mỹ. Và kế hoạch nây của ông Nhu nghiêm trọng đến 
nổi cơ quan CIA tại Sài Gòn phải theo dõi và liên tục thẩm định để 
báo cáo về Washington. 


Dưới đáy là phân Việt dịch của Bản Ghi nhớ đê ngày 16 tháng 8 
năm 1963 mà Phó Giám đốc Kế hoạch CIA (Richard Helms) gửi 
cho Phụ tá Ngoại trưởng đặc trách Viễn đông Sự vụ (Roser 
Hilsman) để lượng giá về tình hình tại Nam Việt Nam, trong đó có 
đính kèm hai Bản Phụ Đính (Attachmemt), phân tích khả năng ông 
Nhu có thể lên thay thế ông Diệm, và từ đó mô tả bộ máy quyên 
lực hồn loạn của ba anh em nhà Ngô. 


Bản Ghỉ nhở nây được lưu lại trong Hồ sơ Lưu trữ FRUS của Bộ 
Ngoại giao Mỹ [Foreign Relations oƒ the United States, 196Ï]— 
1963, Volume HH, Vietnam, 1963, Document 256j, từ trang 569 
đến 371. 


Bản Ghỉ Nhớ 256 (Memorandum) có hai Phụ Đính (afachmenfs): 





119 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





1- “Phụ đính 1” viết về các điễu luật và quy tắc của Hiến Pháp khi 
xảy ra các trường hợp thay thế chức vụ Tổ hồng: thống Việt Nam 
Cọng Hòa, do đó sẽ không được dịch nguyên văn vì chỉ dùng để 
làm nên tham chiếu cho “Phụ đính 2”, vốn là phân phân tích và 
lượng giá của CÌA tại Sài Gòn, sẽ được dịch toàn bộ. 


2- Để đọc 5 Cước chú (ƒootnotes) trong văn bản, xin xem nguyên 
văn Anh ngữ trong phóng ảnh Bản Ghỉ Nhớ ở cuối bài dịch. 


PHẢN DỊCH BẮT ĐẦU: 


256 Bản Ghi nhớ do Phó Giám đốc Kế hoạch CLA (Helms) gửi 
cho Phụ tá Ngoại trưởng đặc trách Viên đông Sự vụ (Hilsrman) Ì 


Washington, ngày I6 tháng § năm 1963 


ĐÈ MỤC: Kính chuyển Những Đánh giá về Tình hình tại Nam 
Việt Nam. 


Đính kèm là những đánh giá do CIA Sài Gòn soạn thảo về tình 
hình bất ổn định của Chính phủ Việt Nam, và khả năng, có một 
cuộc đảo chánh do cuộc khủng hoảng Phật giáo vẫn tiếp diễn. 
Những thảo luận trong buổi họp ngày 14 tháng 8§ 2 dựa trên cơ sở 
của những phúc trình nây. 

Thừa lệnh Phó Giám đốc (Kế hoạch) 

W.E.Colby. 


Phụ đính 1 3 [Bàn về các điều 32, 33, 34 và 41, 42 của Hiến Pháp 
VNCH - không dịch] 


Phụ đính 2 4 


ĐỀ MỤC: Khả năng Ngô Đình Nhu kế vị Tổng thống Ngô Đình 
Diệm 





120 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





I- Những tình huống khi Tổng. thống Ngô Đình Diệm rời khỏi 
chính trường sẽ là những tiền đề cực kỳ quan trọng cho chuyện 
Ngô Đình Nhu kế vị làm Tổng thống Nam Việt Nam. Những khả 
năng đó gồm: 


a- Từ chức 
b- Chết tự nhiên hay chết vì tai nạn 
c- BỊ ám sát 


d- BỊ đảo chánh. Có thể bị giết nhưng không hẫn sẽ xảy ra như 
thê. 


2- Nhu, dĩ nhiên, là một thành viên của Quốc Hội, đơn vị nhà là 
tỉnh Khánh Hòa. Với sự loại trừ Diệm, Nhu có thê không vi phạm 
Hiến Pháp bằng cách dẫn điều 34 đề từ đó nắm quyền Tông thống 
không quá hai tháng, nếu từ đầu ông ta thuyết phục được Phó Tổng 
thống Nguyễn Ngọc Thơ và Chủ tịch Quốc Hội Trương Vĩnh Lễ từ 
nhiệm chức vụ hiện tại và xếp đặt để ông ta lên thay. thế Chủ tịch 
Trương Vĩnh Lễ. Sau đó, Nhu sẽ có thêm hai tháng để chuẩn bị và 
chiến thắng một cuộc bầu cử toàn quốc đề đưa ông ta lên chức vụ 
Tổng thống một cách hợp pháp. 


Trong kịch bản này, Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ là một yếu 
tố không lường được. Dù chưa bao giờ được xem như là một người 
đặc biệt có thế giá, ông ta có lẽ không phải là một người tâm 
thường (cipher) như Chủ tịch Trương Vĩnh Lễ và ông ta chưa bao 
giờ có dịp để chứng tỏ khí phách (mettle) của mình. Trong một 
cuộc khủng hoảng của Chính phủ VN, Thơ có thể lấy sáng kiên tạo 
ra đủ lực hồ trợ đề ngăn chặn tham vọng của Nhu, ngay cả nếu ông 
ta (Thơ) cuối cùng không đủ sức để duy trì chức Tổng thống [theo 
hiến định] đủ lâu đề hết nhiệm kỳ theo quy định của Hiến Pháp. 


Dù rất khó thấm định xem Nhu có thành công trong ván cờ thí 
(gambit) nầy hay không, trên lý thuyết, Nhu có thê thành công và 
tiên hành nước cờ của mình theo đúng luật pháp, ít nhất là theo 
tinh thần của luật pháp, với điều kiện Diệm từ chức chứ không 
phải bị đảo chánh. 





121 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Rõ ràng là Nhu, người thứ nhì sau Diệm, hiện nay là quyền lực 
chính trị mạnh nhât tại Việt Nam. 


3- Hậu quả của khả năng thứ tư, nghĩa là Diệm bi lật đồ bằng bạo 
lực, thì cơ hội để Nhu lên kế vị sẽ rất thấp dù ông ta dùng phương 
cách cách hợp hiến hay vi hiển. Mặc dầu có thê thừa nhận rằng 
Nhu có khả năng ở chức vụ lãnh đạo, trên phương diện kinh 
nghiệm, kỹ năng tổ chức, và là động lực đàng sau chương trình Ấp 
Chiến lược, v.v.. -ông ta lại có quá nhiều người chống đối trong 
giới trí thức và giới có học trong quân chúng, kế cả giới quân nhân. 
Điều không thể tranh cải là cục nợ (liability) lớn nhất của ông Nhu 
chính là bà Nhu, mà các thành phân quần chúng nói trên cũng đã 
biểu lộ một thái độ thù nghịch cá nhân gay gắt vì họ cho rằng bà ta 
đồi bại (vicious), nhiễu sự (meddlesome), loạn óc (neurotic), hay 
có khi tệ hơn nữa. 


Dù sự chống đối vợ chồng Nhu căn cứ trên thuần túy logic hay trên 
cảm tính bồng bột thì điều nầy cũng không quan trọng vì cái chính 
là sự chống đối đó hiện hữu, có thật. Sẽ rât khó, nêu không muốn 
nói là bất khả, để Nhu nắm được quyền bính, dù bằng cách nào, 
nếu anh ô ông ta bị đáo chánh lật đồ. Vợ chồng ô ông Nhu thoát chết 
là may mắn lắm rồi, vì thật ra đã có ít nhất là một âm mưu muốn 
ám sát hai vợ chồng ông ta với ông Diệm được giữ lại để chủ trì 
một chính phủ Việt Nam được tái định hướng. 


4- Trong một buổi nói chuyện với một quan sát viên Mỹ vào ngày 
25 tháng 6 vừa qua (TDCSDB-3/655,297 và CSDB-3/655,373), 5 
Nhu dần dần tự du mình vào một tình trạng tâm thần với xúc động 
cao độ (highly emotional state of mind). Một trong những tình 
trạng đó là Nhu đã biểu lộ sự chống đối mãnh liệt ông Diệm và 
chính phủ của ông ta, (he €xpresscd strong opposition to Diem and 
his government) đến nỗi ta sẽ thiếu khôn ngoan nêu loại trừ hoàn 
toàn khả năng Nhu sẽ dư sức thử tiến hành một cuộc đảo chánh 
chống lại Diệm (Nhu would be capable of attempting a coup d'etat 
agaInst Diem). 





122 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Đây không phải là lần đầu tiên Nhu biểu lộ một cách hung bạo như 
thế. Trong một buổi nói chuyện hai tháng trước đó mà Đặng Đức 
Khôi làm thông dịch cho Nhu nói chuyện với hai biên tập viên của 
báo Time/Life, Nhu trắng trợn nói răng chế độ hiện tại (mà không 
bắt buộc với Diệm trong chế độ đó) phải bị tiêu hủy (the present 
regime must be destroyed). Nhu lập đi lập lại lời nói đó nhiều lần 
và để nhấn mạnh, ông ta còn thốt ra câu nói bằng tiếng La-tinh 
“Carthago delenda est” [LMD: Lời hiệu triệu “Nước Carthage phải 
bị tiêu diệt” của Cọng hòa La Mã trong trận chiến tranh Punic 
vào thế kỷ thứ nhì]. Đã nhiều lần trong quá khứ, Nhu xác định rõ 
những nhận xét của mình bằng cách nói răng ông ta xem chế độ 
Diệm chỉ như một giai đoạn chuyền tiếp và chỉ như một đứa bé của 
nhu cầu lịch sử (Diem regime as a transitional stage and the child 
Of historical necessity), nhưng cho cả hai biên tập viên của 
Time/Life cũng như cho quan sát viên Mỹ hôm 25 tháng 6, Nhu đã 
không trình bày quan điểm trung gian [chuyền tiếp] đó là gì. 


Một cách tổng quát, cơ may Nhu kế vị Tổng thống sẽ giảm thiểu 
khi cường độ bạo lực thay thế Diệm gia tăng, nhưng Nhu vẫn còn 
một khả năng lên làm Tông thống ngay cả trong một tình huống 
bạo loạn, kế cả khi có thể Diệm bị ám sát, đó là tỉnh huống chính 
Nhu tổ chức và kiểm soát cuộc bạo loạn này. 


5- Điểm then chốt của mọi kế hoạch nhằm ngăn cản Nhu lên làm 
Tổng thống chính là Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ, và kế 
hoạch hay nhất là tạo ra một ủy ban hành động được cả nước ủng 
hộ, nằm ngoài chính quyền hiện hữu, mà nhiệm vụ là trong trường 
hợp Diệm ra đi thì yêm trợ Nguyễn Ngọc Thơ lên làm Tổng thống 
và duy trì quyên lực đó cho ông ta theo đúng quy định của Hiên 
Pháp. 


6- Chúng tôi bí quan về khả năng cải tiến hình ảnh đối nội cũng 
như đối ngoại cho Nhu ¡ bằng bất kỳ phương tiện nào mà chúng tôi 
có thể hình dung ra. Ông ta đã là đối tượng của vô số lời bình 
phẩm bất lợi tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài, và chuyện bà 
Nhu như một cục nợ thì cũng rât quan trọng như đã nhắc đên trên 
đây. 





123 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Còn đối với Quân lực Việt Nam Cọng Hòa (ARVN), thì chỉ có 
Thiếu tướng Huỳnh Văn Cao, Tư lệnh Quân Đoàn 4, là vị tướng 
duy nhât nôi tiêng ủng hộ Nhu rõ ràng - nhưng ngay cả điều nây 
cũng phải định giá lại vì đó là một điểm cần tranh luận, không biệt 
liệu binh sĩ của hai Sư đoàn mà Cao chỉ huy có trung thành với 
Cao không. 


Do đó, thật khó để nâng tầm vóc của Nhu lên được trước mắt Quân 
lực VNCH cũng như trước mắt của quần chúng Việt Nam và của 
thế giới. Như các cấp chỉ huy của Quân đội VNCH đều rõ, ông 
Diệm luôn luôn tự mình kiểm soát việc bố nhiệm các chỉ huy cao 
cấp trong quân đội, và vì vậy mà trong mục này, họ không có lý do 
thôi thúc gì để trung thành sâu đậm với Nhu cả. 


7- Quan hệ giữa Nhu và Ngô Đình Cần gồm một sỐ điều phức tạp. 
Từ nhiều năm, hai anh em đã khác nhau trên nhiều vấn đề, và đã 
khai sinh ra nhiều tổ chức chính trị nội bộ để thường tranh chấp 
nhau trên những chuyện như bổ nhiệm người vào các vị trí trung 
cấp và cấp thấp, hoặc những đặc quyên kinh tế béo bở. Bà Nhu lại 
cũng là một yêu tố vì bà ta và ông Cần vốn ghét nhau. Thêm nữa, 
Cần thường biểu lộ sự chê bai về óc phán đoán và tính thực tiễn 
của khả năng lãnh đạo của Nhu. Tuy nhiên, trong một cuộc khủng 
hoảng mà Nhu nhắm làm Tổng thông, thì sau khi và chỉ sau khi 
Diệm biến mất, thì chỉ lúc đó, có lẽ Nhu có thê trông cậy vào sự 
yêm trợ của Cần, và Nhu sẽ hăm hở nỗ lực nhờ cậy Cần. 


Phần lớn quyền lực của Cần ở miền Trung là đến từ Sài Gòn, và đề 
duy trì quyên lực nầy trong một khoảng thời gian lâu dài, Cần đã 
cân một sự yêm trợ liên tục. Cần sẽ lý luận rằng với Nhu làm Tổng 
thông ở Sài Gòn, Cần sẽ có nhiều cơ may nhận được yêm trợ hơn 
là với một tập đoàn lãnh đạo khác. Ảnh hưởng của Cần trong một 
cuộc khúng hoảng thật ra độc lập với Sài Gòn vì chính quyên dân 
Sự và quân sự tại các tỉnh [miền Trung], vốn được Cần ban cho và 
lưu giữ, nên họ đương nhiên đứng về phía Cần rồi (identification 
with him). Cần nắm giữ thủ hạ không phải vì họ trung thành với 
Cần mà vì họ ý thức được rằng không có Cần, họ sẽ rất có thể bị 
mất chức (without him, they could very likely lose their own 
pOoSIfIons). 





124 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Trong khi suy đoán: về quan hệ của Cần đối với Nhu, và ứng xử 
của Cần nếu Nhu tiến chiếm quyền lực, kinh nghiệm quá khứ cho 
thấy trong một cuộc khủng hoảng, không thể luôn luôn trông cậy 
Cần sẽ đóng một vai trò thuần lý (cannot always be counted upon 
to play a rational role), ngay cả khi có dính líu đến quyền lợi thiết 
thân của Cần. Tuy là một chính trị gia khôn ngoan, Cần đã nhiều 
lần tỏ ra có xu hướng hoảng hốt trong trường hợp khẩn cấp, hay 
chỉ đơn giản tránh đối diện với tình huống mà Cần cho là sẽ gặp 
những vân đê khó khăn. 


8- Tóm lại, cơ may để Nhu lên làm Tổng thống được ước định như 
Sau: 


a- Trong tình huống không phải một cuộc đảo chánh chống lại 
Diệm, cơ may để Nhu lên làm Tổng thống từ đầu là khá thuận lợi 
(fan) 


b- Trong một cuộc đảo chánh chống lại Diệm, chuyện Nhu lên 
làm Tổng thống hầu như không thê được (mpossible). Không 
những thê, Nhu và vợ rất có thể trở thành nạn nhân của cuộc đảo 
chánh. 


C- Nếu chính Nhu tự mình chiếm lấy chức Tổng thống, cơ may 
cũng cô vị thê và duy trì quyên lực trong một thời gian dài là kém 
(poor) 


Nguyễn Kha 


(Người dịch) 


Phóng ảnh chụp lại từ FRUS 

[Foreign Relations ofthe United States, 1961—1963, 
Volume III, Vietnam, 1963, Document 256], 

từ trang 569 đến 574 





125 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





well-conducted actions en the part of the VC. In contacts with VC 
HN 10155 5 NHÀ M-JÀ09-iMEWAVoeonf là vBfnnlj 
capability. 


_—_—_———_—.Ầ 


25%. Memorandum From the Deputy Director for Pians, Central 
Intelligence Agency (Helms), to the Assistant Secretary o£ 
State for Far Eastern Affairs (Hilsman)! 


Washington, August 16, 1963. 
SUBIECT 
Ttanstm)ral eÝ Êstlena*es ce Sittsatson Am Seuth Victnazn. 


Attached hereto are estimates prepwred by CIA (n Saigon with 
regard tœ Œovernment of Vietnam instability, and the ìikelihood of a 
coup đ'etat, brought en by the continuing Buddhist crisis. Discussions 
heiđ at oúr 14 August meeting Ì were based t;pon these reports. 


M2600) —> 


Attachment 1° 


SUBIECT 
Provtaioee e the Conststutien wach Deal with the Successsort tơ the Pressdency 


1. The President anđ the Vice President of South Vietnam are 
#lected for five year terms. After inltial election they are eligible for re- 
election for two more terms and can thecefore serve ø total of 15 years. 
Consequently, lí Diem remains ín office, he can run for re-election in 
1966 for the thirđ and final time, unless the Constitution Is amended 
In the interim. See Article 32. 

2. Article 33 notes that apart (rom death in office, the President 
may, after a medical examination, be đec]ared incapaciteted because of 
%erious ilness by a Íour-fifths majerity of the total nurnber of đelegates 
In the Natienal Assembly. Also, he may tender his resigmwion to the 
Natonal Asserbly, and Article 33 puts ao limitations upon his rea- 


° &owtce. Department oý Stase, Vietnam Woshing Cưoup Fles: Lot 67 D %4, POL 26, 
Coug Rưmers Seyyet, C¡ ý the 
ke, sen .p €0vrring memdwvaeđum end the @I\aclwep1s were 
} No revor4 oí these điscusssocse hs len Kound. 


370_ Foreign Relations, 1961-1963, Volume lII 


sons Íot resigning. Article 33 alse provldes (or the President's deposi- 
tion by the Speclal Court of Justice, whích consists oÝ the President oí 
the High Court of Appeals and 15 deputies elected by each house oí 
the National , er 3Ø in all. 

3. The Constitution provides for the simultaneous election of the 
President and Vice f'resident. Ín the event of đeparture oí the forrmer 
from office for any reason, ít is (urther provided that the Vice President 
shal: assume the tile and office oý Presidemt, with full rights and 
dutles, for the balance of the five year term. lÝ both the P+esident and 
the Vịce President fail to complete thejr term, however, an interim 
caretaker arrangement is prescribed as indicated below. 

4. Article 34 provides that in ä circurstance in wihích there Ís ne 
Dresident and no Vice President, the President of the National Assem- 
bìÌy shảll temperarlly exerclse the function cí the President of the 
Republic in order to expedite current affairs and to organize the elec- 
lien of a new President and a new Viee President within a maximum 
period oí tweo months. 

5%. Articles 41 and 42 conceivably coulđ have sơme bearing ơn thịs 
subject. Article $1 proviđes that for reasons oÝ erergency the Presi- 
dent may, between two sessions of the National Assembly, sígn orders 
Ín couneil (meaning. presumably, that he can goverm by decree). Arti- 
cle 42 provides that Ín case of emergency, war, internal đisturbartces or 
financial or ecenomic crisis, the National Assembly may vote a law 
conferring on the Presiđent the power to sign orders ín counel] for a 
đeftnite tíme and withín đefinite limitations, with a view to enforcing. 
the polícy đefined by the National Assembiy ín the law by whích it 
đelegates power to the President. Article 42 says nothing one way or 
the other about whether the National Assembly could pass such a law 
ín favor oý a (ermer President of the National Assembly who mịpht bẹ 
temporarily exercising the íunction of Presiđent o{ the Repubiic as 
prescribed under Article 34. In other words, the Constitution does not 
provide a mechanlsm under which a caretaker head of state may 
govern by đecree aÌthough neither is (orbidden. 





126 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





———————_-—_†e Đang Ruádhhu Cua $7. 


%uEKE+ 
T1 «nAey sí lsạo be Shm ®S.rrnndsg seesdess loạn [luớh Tem 


đướn dhế xeeee wi| tẹ ăn ceweenelp “". 
Đính Nhu surosgdon em Pưvgdom @í kaugn Chế 4 
-_- 

TT nung mướn 


IÌEHH 
là 
ti 
HP Í† 
li 
IiHlhh 


Ệ 
ƒ? 
. 
ị 
ị 
Ệ 
L 
Í 





EỊ TosteswSseal9I-ALVeeeUÐ 


W®Ín4 xe vưwg2r Đaie| jsogbeen. «kc- thenn cximh c0AAiôrsdbie 
“Ợ|< Sam 6 hưm srơơng chế mac v9 Bl viể átses siememie pề sứ 
Topslatdre sselufing the meinary _ ÂM+ gsessss+ liaibá- 
ty n Mntzss Nhụ tcane xiươm tem tang diemơeo sợnce ăn 
Ýinnae Amd ,ndeed veếy perseea laostfiry cơn đhự g00w2xi hái sềg + 
YÂchờnH. taedilirwevrwg, rhơug0/#%, v sufeg ÂN thet Ta cÿguatse se 
N  sad lái mi nh kased em chẩpt àagc se sợi vapercharged cmedoes 
Á4 tHưnAMVOAL, 4 l6 2psorsset Xexsuae # exaie Ý( ưylđ te đẩểus|t M 
"0% sÌemem trợ vwebie, nơ NShụ te kmwadl hìmnagi vn vllege By eey 
SmƠ|lbodl viha9evev. slher the vemosal sĩ báu bac bự 2 cạp de. 
Nai aed hại s°lfe mesald Em lssanale 99 go4pe wiêt thườ Đoợn snd vn 
lác: tơ e bạve Bếc® trọc th dế át leagi o9 gắt cv hanh đc hụa 
“ÁP mnedessd lcát De nawyned m poweee t2 [sex cver 
Totieeef VĂN, 

4 lfha donerrwen Uh an Avwedkáe sồsevvee @m 71 lung 
(TDCSDR-1/6%%.297 and CSD%- 3/4%3,173),* Mở%e gradually soskev' 
®NưmAe9 (rác + baghly vøneSkosal siatg cổ miral kem 4⁄=yEnpne dnỆ 
Y9ptrrsel sương sppoeon lọ CNem amd lì gssrmmeps nà .m" 
x99 (hái 4 oeuld bv geneese $  ewCbuẩe htally hự powwlsl\ly Thai 
N g t ng, vợt 0 knglieg 4 oep đĩa dgưệng Di, Tà 
l§ tot #c Swr No bái cpveseed hôHnkộÝ số vi ớmsdy Ôn œ 
(099963150 sÂouf treo sarsdie ago, (n sh® Dụng Doc Khai (srler- 
JpUPSed Wey XỈha saé tveo 7g /(WY siallers Xông 


WEB Ít 4 thiết sớhuatlogr, ..~ 3iÐd hat nem cổ 
Tnhh 9á di0nstine luổ bạn sngSônhd ty Mhư suế can 
- 


Š% Thư bey $9 sey gien ca pnesses Như š acceseleee to đhẹ Pyesi- 
đo scy SINH bế Vicn Piexidee+ The, aesi #xe bại gián s guồđ Đế võ form s 
T#%m#Öy sajNproted aeticn cowaellleg, seztsâr the [>sves9 gexern- 
“net wỀ*oss l@xb vvow6l4 khe, n thự cxweu dể Cơợn » dơp@0 S6 tơ aswg| 
TÌho A2 sim dế Pvemsdiesey œel thaec t3 maisesen hôn sz21 ìn powesy ae 
JPh<T(EShf ty tổNg Caersttagtsorl. 


— 
_..—= 





127 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





The Deepening Buđđhỉst Crgiu 573 


6. We are pessimistic about the possibility of lmproving Như's 
dơmestic or internatlonal Image by any means whích we can envisjon. 
He has been the subject of volumes of adverse comment beth in 
Vietnam and abroad, and the (mportance of Madame Như as a lịability 
haøs been mentiened above. So far as the Army of the Republic of 
Vietnam (ARVN) is concerned, ít can probabiy be sai that Brigadier 
General Huynh Văn Cao, Commander, IV Cerps, is the only general 
officer who has a reputation of having uneguivocally supported Như 
thus Íar—even thịs statement must be quallfiled, however, by noting 
thất Ít Ís a moet point whether the troops oƒ the two đívisions ín Cao's 
€ommand woulđ remain loyal tơ hizm. It thus follows that it would be 
4s đifqcuÌt to raise Nhụ's stature in the ARVN eyes as ¡n the cạse of 
the Vietaamese and foreign pubiic at large. As the ARVN commanders 
are certainly ÉuÌly aware, Diem has always exercised close 
control over the assignment of his top mílitary leaders, and the mili- 
tary leaders have no compelling reason for being deeply loyal to Nhu 
on thÌs score, 

7. The relattorsship between Như anđ Ngọ Dinh Can involves a 
number oí complexities. The two brothers have differed on many 
issues over the years and have constructed internal political organiza- 
tions which frequently compete with oae another ơn such rnatters as 
appointment to lower and međiur level jobs and access to lucrative 
econormic Íranchises. Mađame Nhu is again a factor, ín that she and. 
Can detest cach other, Additonally, Can has often expressed a low 
opinion of Như“ Judgment and practical ability as ä leader. Neverthe- 
less, in a crlsi* involving Nhụ's efforts to attaÌn the , AÍter— 
and only after—Diem/s from the scene, Nhụ could 
pobably count upon Can“s assistance and would make strenuous 
fforts to obtain ít. A large measure of Can's power in Central Vịetnam 
is derived (rom support from Saigon, and to retain that power over a 
long perlod. he must have continued support. Can woujd reason that 
with Nhu in office in Saigon, he would siand a4 better chance of 
continued suppert than he would írom any other leadership. Can's 
Influence đuring a crisis period wouìd be in a measure inđepenđent of 
Salgon, in that Ít l4 based upon a sense of identificatlon with hím on 
the part of provincial authorities, both civil and military, who obtained 
and hoìd the ewn positions with, at the very least, hi4 concurrence. 
Can*s hold over his subordinates is not se much a matler of their 
loyalty to hìm as a realzation en their part that without hìm they 
coulđ very likeÌy Ìose their own positlons. In speculating upon Can's 
relatlons with Nhu, and his likely coarse of action if the latter makes a 
bid Íor power, past experience suggests thai Can, in a crisis, cannot 
Always be cơunteđ upon to play a ratonal role, even in terms of hís 
@wn best (nterests Though a shrewd politician, he nevertheless has 


374 Foreign Relatlons, 1961-1963, Volume II 





everal tỉmes shown a tendency to Pahic Ín œmergencies, or simply 
withđraw in the face oÝ situalions which he regardk as preserting 
điffieu[t problems 


8. In conclusion, Nhụ's chances of achieving the Presiđency are 
Assessed as Íolllowws; 


4. Ïn 4 situation other than a đ ctat directed 
Nhụ“s chances ơ( inially *aking over tị Presideney are fatr. 

b. Ín a coup đ'etat agalnst lt would be almost impossible for 
Nhu to become Presiđent In fact, he and hís wife could very well be 
victims of the coup 

€- lí Như should initially take øver the Presidency, hÌs chances of 
h3 g Ả hịs posiion and maintaining hÌmaelf in power over an 
#xtETi are poor. 


t Diem, 





128 


NGÔ ĐÌNH NHU 
THƯƠNG THUYẾT VỚI HÀ NỘI 


Dịch theo sách 


Death ofa Generation: 
How the Assassinations of 
Diem and JFK Prolonged the Vietnam War 
Tác gia: GS Howard Jones 
Nhà xuất bản Oxford University Press, 2003 
Dịch Việt: Cư sĩ Nguyên Giác 


(LỜI NGƯỜI DỊCH: Bài này sẽ tập trung dịch về những cuộc móc 
nối, thương thuyết mật giữa Hà Nội và ông Ngô Đình Nhu, qua sự 
trung gian giữa Đại sứ Ba Lan, Khâm sứ Vatican, Đại sứ Pháp và 
Chủ tịch Ủy hội ICC. Phần được dịch sẽ là các trang 310-314, 344- 
345, 362-364, và 406. 

Tác phẩm này được viết rất mực công phu trong 15 năm, bởi 
Howard Jones, Giáo sư Đại học Ủniversity of Alabama, khác tất cả 
những sách trước đó, vì sử dụng rất nhiều nguồn, trong đó có 
những cuộc điều trần chưa được In trên sách, báo nào. 


Bản thảo được Jones đưa cho 3 vị giáo sư bạn — David Betto, Ron 
Robel, Tony Ereyer, Forrest McDonald -- cùng trong đại học này, 
đọc, kiểm soát và góp ý. 


Jones cũng đưa cho nhiều giáo sư và học giả khác -- James K. 
Galbraith, ở Universiy of Texas; Paul Hendrickson, ở báo 
Washington Post và là tác giả một tác phâm vê Bộ Trưởng Quôc 
Phòng Robert McNamara; Ken Hughes, ở University of Virginia; 
Don Rakestraw, ở Georgia Southern University; Pete Maslowskl, 
University of Nebraska -- đọc bản thảo và góp ý. 





129 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Đặc biệt, Jones đã phỏng vấn nhiều người liên hệ tới thời kỳ 1963 
tạ Việt Nam, trong đó có Damiel Ellsberg, John Kenneth 
Galbraith, Roger Hilsman, Jack Langguth, Robert MecNamara, 
'Walt Rostow, và Dean Rusk. 


Jones cũng được giúp tài liệu từ hàng chục học giả khác tại các 
Thư Viện Tổng Thống John F. Kennedy Library, Gerald R. Ford 
Library, Lyndon B. Johnson Library, Trung Tâm Văn Khô Quốc 
Gia. Trong đó có những cuộc điều trần chưa từng phổ biến. 


Có thể kể, một điển hình cho sự nghiên cứu công phu của tác phẩm 
này như chú thích số 47 của trang 314, trong đó dẫn tới 7 nguôn 
khác nhau. Những chú thích khác đã dẫn 4 nguồn, hay 5 nguôn là 
bình thường. Tất cả các chú thích nơi đây đều sẽ không dịch ra 
Việt ngữ, đê người nghiên cứu có thể dựa vào chú thích sẽ đễ dàng 
tìm ra tài liệu gôc Anh ngữ. 


Có thể ghi nhận một số diễn biến nơi đây: 


® Ngày 25-8-1963, Tướng Nguyễn Khánh nói với một viên chức 
Mỹ răng ông Ngô Đình Nhu đang liên lạc với Hà Nội, và bày tỏ 
quan ngại, nói răng các tướng sẽ chống tới cùng các giải pháp 
thương lượng Nam-Bắc và trung lập hóa Miền Nam, vì các tướng 
sợ sẽ bị trả thù. 


e Chính phủ Kennedy xem việc Nhu tìm hiệp ước với Hà Nội là 
phản bội lòng tin của Mỹ. 


® Đại sứ Nolting nói là có biết các đại diện Việt Cộng tới thăng 
Dinh Tổng Thống, vào họp và đi ra bình an. 


e Có nhiều tin trong mùa hè 1963 rằng Nhu liên lạc với Hà Nội 
qua trung gian Khâm sứ Vatican, Đại diện Ba Lan ở LCC (Manell), 
Đại sứ Pháp, Đại sứ Ấn, Đại sứ Ý. 

e Pháp muốn trung lập hóa Nam VN. 


e Đầu năm 1963, Nhu đã gặp một đại diện Việt Cộng ở Huế. 





130 


VIỆT NAM 1963 — TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





® Đại diện Ba Lan ở ICC là Maneli, tháng 8-1963 báo cáo về chính 
phủ Ba Lan rằng trong khi anh em Diệm-Nhu đàn áp Phật Giáo dữ 
dội, Hà Nội và Việt Cộng qua những cuộc thương thuyết đã hy 
vọng sẽ hỗ trợ Diệm-Nhu đề yêu cầu người Mỹ rút khỏi VN. 


® Nhu nói trong một buổi họp 15 tướng lãnh rằng Nhu đang 
thương thuyệt với Hà Nội, và không sợ chuyện Mỹ cắt viện trợ, vì 
cuộc chiên sẽ ngưng. 


e Nhu viết bài trên báo Times of Vietnam ấn bản đầu tháng 9-1963 
nói rằng Mỹ đang âm mưu đảo chánh anh em Diệm-Nhu. 


e Nhu hút nha phiến, và mang bệnh ảo tưởng về “sự vĩ đại của 
Nhu.” Ngôn ngữ Nhu nói trong một buổi gặp Maneli có dấu hiệu 
Nhu bệnh tâm thần. 


e Trong tháng 9-1963, Nhu cũng khoe với Alsop, một nhà bình 
luận Hoa Kỳ, rắng Nhu đang nói chuyện với Hà Nội. 


® Tình báo Mỹ nhận ra trong tháng 10-1963, tại Sài Gòn có I0 âm 
mưu đảo chánh, muốn lật đồ anh em nhà Ngô, nhưng chỉ nhóm các 
tướng lãnh là có kế hoạch khả thi. 


® Đại sứ Lodge nói rằng Mỹ không có cách nào ngăn cuộc đảo 
chánh được, vì các tướng lãnh tự thây sẽ bị trả thù, mât hết đường 
sông khi Nhu bắt tay Hà Nội. 


® Tướng Tôn Thất Đính nói rằng Nhu đã họp với Tướng VC Văn 
Tiến Dũng qua Ủy hội ICC. 


e Xem chú thích 38: Giới ngoại giao tại Sài Gòn chuyên cho nhau 
một tấm hình và nghỉ là có dan díu tình cảm bất chính giữa Maneli 
và Bà Nhu, nhưng Maneli bác bỏ. 


Kèm bản Việt ngữ là các bản Anh ngữ chụp lại từ bản chính để 
người quan tâm có thê đối chiếu, đọc bản gốc Anh văn. Toàn văn 
dịch bởi Cư sĩ Nguyên Giác.) 





131 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





BẮT ĐẦU BẢN DỊCH 
Trang 310: 


Gần như tất cả các nguồn tin đều nhận định ông Nhu là nan đề 
chính, và Đại sứ Lodge vân dè dặt, cảnh giác Bạch Ốc vào ngày 
24-8-1963 rằng chưa tới lúc để đứng về phía các tướng lãnh 
VNCH. Lodge không đồng ý với CIA, cơ quan tình báo này gọi 
ông Nhu là “nhân vật năm quyền, có lẽ với ưng thuận của Tông 
Thông Diệm.” 


Dựa vào những cuộc nói chuyện riêng rẽ với Bộ Trưởng Nguyễn 
Đình Thuần, Chánh Văn Phòng Phủ Tổng Thống Võ Văn Hải, 
Tướng Trần Văn Đôn và Tướng Lê Văn Kim, Đại sứ Lodge khẳng 
định răng ông Nhu (“nếu ông này không hoàn toàn vẽ ra kế hoạch 
mọi thứ”) có lẽ đã có ủng hộ từ ông Diệm trong việc soạn kế hoạch 
tổng tấn công các chùa (đêm 20-8 rạng ngày 21-8-1963). Nhiều 
phần có lẽ rằng quân đội VNCH không tham dự tấn công chùa, và 
phía gây tội là cảnh sát và Lực Lượng Đặc Biệt của Đại Tá Lê 
Quang Tung. 


Đại sứ Lodge nhắn mạnh rằng điều quan trọng nhất là, cả 3 Sĩ quan 
chỉ huy quân sự quyền lực nhất tại Sài Gòn -- Tướng Trần Văn 
Đôn, Tướng Tôn Thất Đính, và Đại Tá Lê Quang Tung -- vẫn giữ 
lòng trung thành với hoặc ông Diệm hoặc ông Nhu. Bât kỳ nỗ lực 
nào từ phía Mỹ muốn vận dụng các tướng sẽ là “phát đạn trong 
bóng đêm.” (35) 


Vào thời điểm quan trọng này, Tướng Nguyễn Khánh thông báo 
cho John Richardson (Trưởng Phòng CIA tại Sải Gòn) vào ngày 
Chủ Nhật 25-8-1963 về một diễn biến bất tường: Nhu đang xem 
xét một hiệp ước với Hà Nội để sẽ kết thúc chiến tranh. Bên cạnh 
việc làm mât mặt các tướng lãnh trong trận tổng tấn công các chùa, 
có phải Nhu cũng muôn tìm một thương lượng giữa Bắc VN và 
Nam VN để buộc người Mỹ ra khỏi VN? 





132 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Chính phủ Kennedy chỉ trích hành vị phản bội lòng tin này, mặc dù 
một năm trước đó Mỹ đã lặng lẽ đưa Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa 
Kỳ về Chính Trị Vụ William Averell Harriman thăm dò về một 
khả năng tương tự với các đại diện nhà nước Hà Nội tại Geneva. 
Nhiều năm sau, 


Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Viễn Đông Vụ Roger Hilsman 
nói răng Bạch Ốc đã xem các cuộc nói chuyện như thế như là nỗ 
lực của chế độ Diệm muốn làm áp lực Hoa Kỳ. 


Nhưng các lời khẳng định của Tướng Khánh thu hút sự chú ý tức 
khắc tại Bộ Ngoại Giao Mỹ, nơi xem Tướng Khánh là “một trong 
các tướng lãnh xuất sắc, vừa can đảm, vừa phức tạp.” 


Điều quan trọng nhất là, các tướng lãnh VNCH tin vào chuyện đó. 
Tướng Khánh nói với một viên chức CIA tại Sài Gòn rằng họ lo sợ 
cho sinh mạng của họ, và “sẽ tất yếu nổi dậy” nêu Nhu tìm một 
hiệp ước với hoặc Hà Nội, hoặc với Cộng Sản Trung Quốc để 
trung lập hóa Nam VN. Các tướng lãnh nghĩ răng, sau đó, Nhu sẽ 
chĩa mũi dùi sang họ. Họ “sẽ kháng cự dữ dội nêu các chính khách 
hiện nắm quyền lực lại đi sai lỗi.” Bởi vì giờ khác biệt (ở Mỹ và 
VN), bức điện văn kể về buổi họp của Tướng Khánh với 
Richardson (Trưởng Phòng CIA tại Sài Gòn) tới Washington vào 
Thứ Bảy 24-8-1963, lúc 9:30 giờ sáng. (36) 


Chuyện Tướng Khánh nói không gây ngạc nhiên nhiều ở 
Washington. Cựu Đại sứ Mỹ tại VN 


Frederick Noltng trước đó đã tường trình về nhiều cuộc liên lạc 
ngõ sau do Nhu thực hiện với người CS mà ông Diệm “đều biết 
cả.” 


Tuy nhiên, Phó Đại Sứ Mỹ William Trueheart bác bỏ thông tin 
răng Nhu đang bí mật thương thuyết với Bắc Việt và bác bỏ bản tin 
[Nhu] muốn Hoa Kỳ rút khỏi VN. “Tôi thực sự nghĩ đó phần nhiều 
là tin nhảm.” 


Nhưng tồi, nhiều năm sau, Nolũng hồi tưởng lại rằng “Các lãnh tụ 
Việt Cộng tới thắng văn phòng của Nhu trong Dinh Tông Thống... 
với thỏa thuận rằng họ sẽ không bị bắt trong khi họ ở đó.” 





133 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Nolũng nói, “Tôi đã biết chuyện đó. Và tôi biết chắc rằng họ đã 
nói, “Đừng đề người Mỹ vào sâu ở đây." Và [biết] Nhu đã nói, 
“Đừng để người Tàu dính vào mấy chuyện này.”” 


Trang 311: 


Nolting ghi nhận rằng chính phủ Mỹ chỉ trích hành động của anh 
em Diệm-Nhu như là phản bội. “Tôi đã rơi vào cảnh khó khăn khi 
tìm cách nói, 'Chờ một chút. Có thể chuyện này không phải là 
phản bội. Hãy cho họ [Diệm-Nhu] một cơ hội. Họ không quá ngu 
ngôc thê, và họ không đang phản bội chúng ta.” Nhu đang tìm cách 
thuyêt phục Việt Cộng hãy “bán đứng, vê mặt hiệu quả, cho chính 
phủ [VNCHI.” 


Bạch Ốc đã quyết định không can thiệp, để mọi chuyện diễn tiễn 
khi nào mà chế độ Diệm chưa bán đứng Miền Nam cho CS. 
Nolting thì không biết chắc là ai đã trả lời các điện văn của ông, 
nhưng chữ ký của Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Dean Rusk ghi 
tên tât cả các điện văn phúc đáp đó. (37) 


Lời kế của Nolting phủ hợp với nhiều tin nghe được trong mùa hè 
1963, răng Đại diện Ba Lan của Uy Hội Kiêm Soát Quôc Tê ICC, 
Mieczylaw Manell, đóng vai trung gian hòa bình giữa Nhu và Hà 
Nội. 


Maneli, người từng sống sót qua trại tập trung AuschwItz trong 
Thế Chiến 2, làm giáo sư luật ở đại học University of Warsaw và 
là đảng viên Cộng Sản, sau đó xác nhận răng ông đã hai lần họp 
với ông Nhu. Lần đầu là ngày 25-8-1963, trong một buổi tiếp tân ở 
Sài Gòn có tham dự của nhiều đại điện ngoại g1ao, và lần thứ nhì là 
gặp bí mật tại Dinh Gia Long vào ngày 2-9-1963. 


Đại sứ Pháp tại Sài Gòn, Roger Lalouette, đã thu xếp buổi họp đầu 
tiên với sự hỗ trợ từ Đại sứ Ấn Độ và là Chủ tịch ICC Ramchundur 
Goburdhun, Đại sứ Ý Giovanni Orlandi, và Khâm sứ Vatican là 
Đức Ông Salvatore d° Asta. 





134 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Theo lời Maneli, Lalouette đã tìm cách phát triển một cuộc trao đổi 
văn hóa và kinh tế giữa những người Việt thù nghịch nhau để sẽ 
đặt nền tảng cho sự thống nhất VN và do vậy sẽ “đưa chế độ Diệm 
về lại thân Pháp và tách khỏi phía người Mỹ vô tình.” 


Kết thúc cuộc chiến VN sẽ cho VN trung lập hóa theo đường 
hướng của Tổng Thống Pháp Charles de Gaulle, người có ý định 
kết hợp Việt Nam với hai nước trung lập Lào và Cam Bót đề biến 
vùng này một lần nữa trở thành “viên ngọc trong hào quang vĩ đại 
của nước Pháp.” 


Thời điểm của buổi họp đầu tiên giữa Nhu và Maneli trùng hợp VỚI 
lời báo động nêu lên từ Tướng Khánh và cho tính xác thực về nỗi 
lo sợ của Tướng này. (38) 


Khi Maneli lần đầu đưa ra kế hoạch hòa bình này cho Hà Nội xem 
vào mùa xuân 1963, Thủ Tướng Bắc VN Phạm Văn Đồng lập lại 
lời khẳng định trước đó của ông Hồ Chí Minh rằng Bắc VN đã sẵn 
sàng thương thuyết vào bất kỳ lúc nào. Ngoại Trưởng Xuân Thủy 
đã có một danh sách các hàng hóa trong đó có cả than và các vật 
liệu kỹ nghệ khác, mà chính phủ Bắc VN sẽ trao đổi với Nam VN 
đôi lẫy gạo và nhiều lương thực khác. 


Cả 2 lãnh tụ Bắc VN này đều công khai chỉ trích chế độ Diệm 
nhưng nói vẫn sẵn sảng thương thuyết. Họ Hồ trước đó cũng đã 
nói với Goburdhun răng Diệm là “một người yêu nước kiểu của 
ông ấy” và rằng giao thương là có thể. Ông Hồ nói, “Khi ông gặp 
ông Diệm, hãy bắt tay ông Diệm giùm tôi với.” (39) 


Vào tháng 7-1963, Maneli thăm Hà Nội lần nữa, sau đó nói rằng 
quan tâm muốn thương thuyết của ông Hồ đã tác động quyết định 
của NLF (Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam) để 
không leo thang hành động trong khi chính phủ ông Diệm căng 
thăng với Phật Giáo. 


Trang 312: 


Thực sự, Bắc VN đã cho thấy rằng ông Diệm có thê trở thành một 
nguyên thủ có thê chấp nhận được của chính phủ Sài Gòn. 





I= 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Lalouette đã nghĩ rằng Diệm sẽ sống sót nếu Diệm chấp nhận 
thương thuyết chính trị. “ Ông ta [Diệm] lễ ra _ phải thay đổi hệ 
thống (LND: ngưng đàn áp PG) nếu ông ta vẫn giữ quyền lực, 
nhưng ông ta đã có chính phủ và nhà nước, và ông ta có nhân sự 
tôt.” 


Mùa hè đó, Hồ công khai kêu gọi ngưng bắn rằng, lần này, như 
dường [kêu gọi] chân thực vì quan tâm của Băc VN vê việc Mỹ 
mở rộng tham dự quân sự. Maneli cũng thấy hy vọng cho việc 
Diệm vẫn nắm quyên được - Ít nhất là một thời gian nữa. “Nếu 
chính phủ Hà Nội không nỗ lực tấn công nhằm lật đồ Diệm và Nhu 
từ Sài Gòn, điều này chắc chắn vì Hà Nội muốn Diệm-Nhu nắm 
quyền thêm một thời gian nữa -- đủ lâu để đạt một thỏa ước với họ 
sau lưng người Mỹ.” 


Nhận được thông tin từ Hà Nội, Nhu có lẽ đã nói chuyện VỚI Ông 
Hồ “xuyên qua các đặc sứ trực tiếp từ Hà Nội, với giúp đỡ từ 
người Pháp.” Maneli đã chính xác. Vài năm sau đó, theo báo Hòa 
Bình có tòa soạn ở Sài Gòn, ông Nhu đã gặp các đại diện Việt 
Cộng tại Huế, thành phố quê nhà của ông, vào đầu năm 1963. 


Nhu lúc đó nói chuyện với người anh/em của một đại sứ Bắc Việt, 
và thương thuyết đã khởi sự vào tháng 7-1963, như Maneli nghỉ 
ngờ. Và, đúng như sự suy nghĩ của Lalouette, những cuộc thương 
thuyết bí mật này giúp giải thích tại sao Việt Cộng không lợi dụng 
thời cơ trong khi ô ông Diệm căng thăng với Mỹ đề tung ra một trận 
tấn công lớn vào cuôi tháng 8-1963. (40) 


Khi Maneli hỏi Phạm Văn Đồng (Tú Tướng Bắc V7?) và Xuân 
Thủy (5ô Tì Tưởng Ngoại Giao Bắc Việt) rằng điều gì ông nên nói 
nêu ông Nhu mời thương thuyết, họ đã trả lời: “Bât cứ những gì 
ngài biệt về lập trường chúng tôi về hợp tác và trao đổi kinh tê và 
văn hóa, về hòa bình và thống nhất đất nước. Một điều chắc chắn 
rằng: người Mỹ phai ra đi. Trên căn bản chính trị này, chúng ta có 
thê thương thuyết về mọi thứ.” 


Maneli đã hỏi Phạm Văn Đồng (với ông Hồ Chí Minh lúc đó đứng 
trong phòng, “lặng lẽ, như dường bị cưỡng ép”) rằng Hà Nội sẽ có 
hay không cứu xét “một hình thức liên bang với Diệm-Nhu hay 
một thứ gì trong bản chất về một chính phủ liên hiệp.” 





136 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Thủ Tướng Phạm Văn Đồng tuyên bố: “Mọi thứ đều có thể thương 
thuyết được dựa vào nên tảng độc lập và chủ quyền cho VN. Hiệp 
ước Geneva cung cấp nền tảng pháp lý và chính trị cho điều này: 
không lập doanh trại hay để lính nước ngoài trên lãnh thỏ VN, 
Chúng tôi có thê đạt tới một hiệp ước với bất kỳ người VN nào. 


Maneli cảnh báo rằng các cường quốc Tây phương sẽ chống một 
chính phủ liên hiệp và [sẽ] đòi an toàn cho anh em Diệm-Nhu. 
Phạm Văn Đồng lập lại: “Mọi thứ đều có thể là đề tài thương 
thuyết. Chúng tôi có ước muốn chân thực chấm dứt tranh châp, đê 
thiệt lập hòa bình và thông nhất trên căn bản thực tế hoàn toàn. 
Chúng tôi là những người thực tế.” (41) 


Maneli kết thúc trong bản phúc trình gửi cấp chỉ huy của ông tại 
Warsaw ngày 10-7-1963 răng cả 2 chính phủ VN muốn đạt thỏa 
ước theo kiêu riêng của họ. Họ muốn làm như thế mà “không có 
tham dự của các Siêu Cường Quốc, không có Moscow, không có 
Washington, và chắc chắn là không có Băc Kinh; cả 2 chính phủ 
ước muôn có những cuộc nói chuyện tối mật và phải giữ một mặt 
ngoài chính thức nào đó.” Hà Nội đã đón nhận sáng kiến này, mà 
lần đầu tiên không xin sự cho phép của Bắc Kinh. 


Trang 312: 


Nếu Diệm và Nhu muốn sống còn, Maneli liên tục báo cáo về 
chính phủ của ông [Ba Lan] trong đầu tháng 8-1963 rằng, họ hoặc 
phải rời khỏi Việt Nam hoặc đàn áp Phật Tử. Hà Nội và Việt Cộng 
đã chọn lập trường ' 'chờ cho một cuộc “nội chiến” mới và trong CƠ 
hội đầu tiên này, CS sẽ hỗ trợ Diệm đề chống lại người Mỹ.” 


Cả Phạm Văn Đồng và Hồ Chí Minh đã nêu lập trường rõ ràng: 
“Mục tiêu và việc làm tối quan trọng của chúng tôi là dẹp bỏ người 
Mỹ. Và rồi chúng ta sẽ thấy.” Maneli không ngờ vực rằng “một 
hiểu biết tối mật” đã có giữa “Diệm-Nhu và Hà Nội” -- răng “khi 
nào Diệm-Nhu còn tham dự chỗng lại phía người Mỹ và đồng 
minh [của Mỹ], Hà Nội sẽ để cho Diệm-Nhu sống.” (42) 


Maneli nhận định, việc bổ nhiệm Lodge làm tân Đại sứ Mỹ đã 
khởi động ra các sự kiện dẫn tới việc ông lần đầu gặp ông Nhu 
hôm 25-8-1963. 





I7 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Thực sự, hành động của Bạch Óc “đã khởi sự kết thúc chế độ ông 
Diệm” và buộc họ tấn công những người Phật Tử “thân Mỹ” trước 
khi Lodge tới VN. Anh em Diệm-Nhu đã tung ra trận tổng tấn 
công nhà chùa, theo Maneli lý luận, là để “tự cứu họ khỏi bị đảo 
chánh do Mỹ thúc đây,” nhưng hành vi tấn công chùa hóa ra lại 


làm mất uy tín chế độ trước người dân Việt và thế giới. 


Bây giờ, trong tâm thức tuyệt vọng, Nhu sắp xếp để tân Ngoại 
Trưởng Trương Công Cừu mời Maneli vào dự bữa tiệc chỉ mới 4 
ngày sau trận tông tân công các chùa, trong đó có Đại sứ Lodge 
trong danh sách khách mời của các viên chức ngoại giao. Đó là 
một quyết định chuyên hướng. Sự hiện diện của Maneli ghi dấu lần 
đầu một nhà ngoại giao Cộng Sản tham dự một buổi họp mặt cấp 
cao như thế ở Sài Gòn. Nơi đó, trong một cử chỉ dàn dựng sẵn, 
Lalouette (Đại sứ Pháp), Orlandi (Đại sứ Ý), đAsta (Khâm sứ 
Vatican), và Goburdhun (Chủ tịch ICC) đã mang Manetli và Nhu 
hội ngộ. (43) 


Nhu nói với Maneli trong khi nhóm nhà ngoại giao này quan sát 
hai người, “Tôi đã nghe nhiều về ngài từ các bạn chung của chúng 
ta. Trong dân tộc Việt có sự nhạy cảm về chủ quyên và sự bắt tín 
không chỉ đối với người Trung Quốc. nhưng còn đối với tất cả 
những người chiếm đóng và thực dân, tất cả.” (44) 


Maneli và, tất nhiên là, cả những người khác đang trong cuộc nói 
chuyện, nghĩ trong đầu rằng có phải Nhu bao gồm cả người Mỹ 
[trong câu nói đó]? 


Nhu khẳng định, “Bây giờ chúng ta muốn hòa bình, và chỉ muốn 
hòa bình thôi... Tôi tin răng Ủy Hội Quốc Tế có thê và nên đóng 
một vai quan trọng trọng việc tái lập hòa bình tại Việt Nam.” 


Maneli cần trọng bảo đảm với Nhu rằng tất cả những thành viên 
Ủy Hội đã nghĩ rằng Ủy Hội “có thể giữ vai trò xây dựng nếu cả 
hai phía mong muôn.” 


Nhu nhắn mạnh, “Chính phủ Việt Nam ước muốn hành động theo 
tinh thân của Hiệp Định Geneva.” 





138 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Maneli trả lời rằng, đó là cách duy nhất để đạt hòa bình và thống 
nhât. (45) 


Lodge đã gặp Maneli trong bữa tiệc, nhưng bị lôi đi trong phân 
giữa của một cuộc đối thoại, tình hình này cho thấy đánh giá ban 
đầu của Maneli về tính kiêu hãnh của Đại sứ Lodge. Nếu Lodge ở 
lại thêm một chút, thay vì về sớm, Lodge có thê đã nhận ra cuộc 
thảo luận của Maneli với Nhu. 


Trang 314 


Kết hợp VỚI những gì Bạch Ốc đã biết về liên lạc của Nhu với Việt 
Cộng và với Bắc Việt, những trao đổi công khai giữa Maneli và 
Nhu có thê đã khuyến khích chính phủ Mỹ xem xét về các tác động 
chính trị. Có phải buổi gặp gỡ này củng có cho nỗi nghỉ ngờ đã lan 
rộng rằng Maneli đã trở thành trung gian giữa hai miễn Việt Nam? 
Ảnh hưởng nào đã có từ các cuộc liên lạc Nam- Bắc đối với quan 
điểm các tướng lãnh VNCH về một cuộc đảo chánh? (46) 


IH 


Nỗ lực của Đại sứ Lodge để trì hoãn bất kỳ hành động nào đã 
không có ảnh hưởng: Điện văn ngày 24-8-1963 của ông đã tới 
Washington vào lúc 2:05 giờ chiều Thứ Bảy, khi đó, như định 
mệnh đã sắp xếp, chỉ có vài cố vấn làm việc và họ là những người 
công khai chỉ trích chế độ ông Diệm. Forrestal (Phụ tá Cố vấn An 
ninh), Hilsman (Thứ Trưởng Ngoại Giao Viễn Đông Vụ), và 
Harriman (Thứ Trưởng Ngoại Giao Chính Trị Vụ) đọc bản điện 
văn của ! Lodge một cách quan ngại, ghi nhận răng điện văn đã xác 
minh nỗi nghi ngờ của họ vê những thủ đoạn bât lương của Nhu 
trong cuộc tổng tân công các chùa. 


Có phải tin này củng cố cho bản điện văn sáng hôm đó từ Sài Gòn 
có ghi lời Tướng Khánh cáo buộc rằng Nhu đang bí mật thương 
thuyết với Hà Nội? Có lẽ ngay cả phóng viên Halberstam đã chính 
xác trong ấn bản ngày hôm đó của tờ New York Times, khi ông 
tường trình rằng nhiều quan sát viên tại Sài Gòn đã gọi cuộc tông 
tấn công nhà chùa là “cú đánh của Nhu.) 





139 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Không kiểm chứng trước với Phụ tá Cố Vấn An Ninh Quốc gia 
McGoerge Bundy, Forrestal kèm một lá thư “chỉ để đọc thôi” vào 
một điện văn gửi Tông Thống vào lúc 4:50 giờ chiều, thông báo về 
thư của Lodge và kèm một đê nghị đáp ứng với Sài Gòn, mà ba cố 
vẫn — Forrestal, Harriman và Hilsman — đã soạn thảo với sự chấp 
thuận của Ball (Thứ Trướng Ngoại Giao) và Đô Đốc Felt (Tư Lệnh 
Quân Lực Mỹ ở Thái Bình Dương) và muốn gửi ngay đêm hôm 
đó. 


Lodge khuyến cáo là “hãy chờ xem” cho tới khi ông có thể quyết 
định xem quân đội VNCH có hành động nào chống Nhu hay 
không. 


Harriman, Hilsman, và Forrestal thì muốn hành động tức khắc vì 
tình hình tại Sài Gòn có thể không “lính hoạt lâu nữa.” Hilsman 
gọi bức điện văn của Lodge là “có lẽ phán đoán thuyết phục nhất 
trước giờ” cho thấy các tướng lãnh VNCH không hài lòng với việc 
ông bà Nhu hung bạo với Phật Tử. 


Nếu Nhu còn nắm quyên, “chế độ sẽ tiếp tục đi theo chính sách tự 
sát mà không chỉ kéo Việt Nam xuống chỗ xấu hồ và thảm họa 
nhưng cũng kéo cả Mỹ như thế.” Harriman và Hilsman muốn rằng 
Mỹ phải “hành động trước khi tình hình tại Sài Gòn đóng băng.” 
47) 


Sự thật đã trở thành không thể chối bỏ: Nhu là người trách nhiệm 
cuộc tổng tấn công các chùa. Điện văn 243, soạn bởi Harriman, 
Hilsman, và Forrestal (với giúp đỡ từ Mendenhall), kêu gọi Lodge 
phải công khai tố cáo Nhu về vụ tấn công chùa, trong khi 
Washington và đài VOA cùng làm như thế khi nào Đại sứ Lodge 
cho thấy thời điểm thích nghỉ lên tiếng. 


Nhu đã sắp xếp đề công chúng có ấn tượng rằng quân đội VNCH 
trách nhiệm trận tắm máu đó và như thế tự đưa Nhu vào vị trí lãnh 
đạo... (Sẽ nhảy tới trang 344 để nói tiếp phần Nhu liên lạc với Hà 
Nộ!). 


Trang 344: 





140 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngoại Trưởng Rusk đồng ý với khuyến cáo của Đại sứ Lodge để 
tiệp tục áp lực ông Diệm phải tiền hành thay đổi chính phủ. Vẫn 

còn giữ lý luận giá trị răng thấy cần cho một cuộc đảo chánh không 
có nghĩa là đồng lõa, Ngoại Trưởng khẳng định rằng Bạch Ốc sẽ 
hỗ trợ cho một nỗ lực đảo chánh của người Việt, nhưng Bạch Ốc 
“không nên và sẽ không khởi dậy và điều hành một cuộc đảo 
chánh.” 


Trong một cô gắng giải thích cũng dao động như thế để phân biệt 
giữa động cơ Hoa Kỳ và hành động Hoa Kỳ, Rusk tuyên bố rằng 
Diệm phải hiểu rằng Mỹ tìm kiếm “để cải thiện chính phủ [của 
Diệm] chứ không phải lật đồ.” 


Hạ Viện Mỹ mới đây đã cắt chương trình viện trợ, “phần lớn vì 
thất vọng trong toàn bộ các nỗ lực tại Việt Nam.” Nêu không có 
thay đổi chính phủ, Mỹ có thể sẽ ngưng tất cả viện trợ. 


Diệm phải chứng minh cho Quốc Hội Mỹ và cho dư luận thấy rằng 
“chúng tôi không yêu cầu người Mỹ tới để bị hy sinh nhằm hỗ trợ 
cho khát vọng của Bà Nhu muôn nướng thịt các vị sư. 


Các biện pháp cứng rắn bây giờ có cơ hội tốt, vì đã thấy ông Diệm 
“có thể cũng đã biết sợ trong những ngày gần đây.” (55) 


Tính bắt khả tiên đoán của tình hình Việt Nam tiếp tục làm tối trí 
Bạch Ốc khi, vào ngày 1 tháng 9- 1963, Đại sứ Lodge có buổi họp 
lâu 2 giờ với Nhu, trong đó cho thấy chuyện ngạc nhiên là Nhu 
đồng ý từ chức ra khỏi chính phủ như một dấu hiện của sự thành 
công trong cuộc chiến. Trước mặt Đại SỨ Ý và Khâm sứ Vatican, 
Nhu tuyên bồ rằng ông không còn được cần tới nữa và sẽ về hưu ở 
Đà Lạt sau khi chính phủ Sài Gòn gỡ thiết quân luật. 


Những vị khách lắng nghe kinh ngạc trong khi Nhu khẳng định 
một cách bị hài rằng Nhu ưa thích chờ đợi cho tới khi “các điệp 
viên Mỹ nào đó” những người vẫn còn đang ám trợ một cuộc đảo 
chánh chống lại gia đình ông đã rời khỏi Việt Nam. “Mọi người 
đều biết họ là ai.” 





141 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Bà Nhu sẽ rời Việt Nam ngày 17-9-1963 để dự Hội Nghị Liên 
Quốc Hội (Interparliamentary Union) tại Nam Tư, sau đó sẽ đi tới 
Ý Đại Lợi và có thể tới Mỹ, nơi bà có một lời mời để nói chuyện 
trước Câu Lạc Bộ Báo Chí Hải Ngoại (Overseas Press Club) tại 
New York. 


Khâm sứ Vatican sẽ sắp xếp để Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục 
ra khỏi Việt Nam. 


Tuy nhiên, Nhu từ chối rời Việt Nam vì các liên lạc của Nhu với 
các cán bộ Việt Cộng, những thành phần đã xuống tinh thần vì sự 
tiếp trợ không đủ từ Bắc Việt và đã sẵn sàng rời bỏ cuộc chiến vũ 
trang. (56) 


Đại sứ Lodge chắc chắn đã nhận ra rằng Nhu không thật thà về 
chuyện rút khỏi chính phủ và răng Nhu đã giấu các động cơ. Có 
chứng cớ nào về thành công của quân lực VNCH? Những liên lạc 
nào Nhu đã thực hiện với Việt Cộng? Còn về những tin đồn về 
Nhu nói chuyện với Hà Nội? CIA đã gọi đó là “bí mật hiện lộ” 
trong giới ngoại giao ở Sài Gòn rằng Nhu đã liên lạc với Hà Nội và 
rằng người Pháp đang tìm kiếm hòa giải giữa Nam và Bắc VN. 


Trang 345: 


Nhu mới đây đã nói với I5 tướng lãnh tại bộ tổng tham mưu Quân 
lực VNCH là đừng lo ngại vệ chuyện người Mỹ hăm dọa cắt viện 
trợ; Nhu “đã liên lạc với các anh em Miền Bắc và có thể có dịp 
nghỉ ngơi bằng cách yêu cầu Bắc Việt chỉ thị cho các dụ kích Miễn 
Nam tạm ngưng hoạt động trong khi thương thuyết cho một 
thương lượng lâu dài.” Nhu đã tố cáo rằng CIA muốn Nhu “bước 
sang một bên,” và [CIA] đang làm việc với các “phần tử bí mật” 
trong chính phủ Mỹ đề lật đồ chế độ Diệm. 


Chỉ có Đại sứ Lodge đưa tới hy vọng, theo Nhu khẳng định trong 
một lời tuyên bồ và lời này hiển lộ ảo vọng cuả Nhu. “Chúng ta có 
thể vận dụng sai sử Lodge — Lodge sẽ đồng ý hoàn toàn với những 
suy nghĩ và những hành động của chúng ta.” (Š7) 





142 


VIỆT NAM 1963 — TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Thái độ sai lầm của Nhu cứ tiếp diễn mãi khi Maneli gặp Nhu hôm 
2-9-1963 (mà điều này nhiều năm sau mới được biết) trong khi 
đang có sự phẫn nộ về một bài viết nơi trang nhất của tờ Times of 
Vietnam trong. đó cho thấy rạn vỡ giữa chê độ Diệm và Hoa Kỳ. 

Dòng tưa đề nêu rõ, ““CIA tài trợ một âm mưu đảo chánh.” 


Bài này do Nhu viết, bản gốc của bài đã kế ra tên nhiều viên chức 
CIA đứng sau âm mưu, trong đó có Trưởng phòng CIA tại Sài Gòn 
là Richardson. Có một vài người sau đó kế lại rằng, Bà Nhu đã xóa 
tên ông Nhu trên bài viết đó. 


Maneli tới Dinh, vào ngồi với Nhu ở một chiếc bàn nhỏ trong một 
căn phòng rải rác đồ đạc để lăn lóc “trông như một khối rác.” Nhu 
nhanh chóng khởi sự độc thoại trong đó có những ngôn ngữ và ý 
tưởng Mác-xít, điêu này làm cho Maneli sửng sờ. (58) 


“Tôi đang thực hiện một cuộc chiến để kết thúc chiến tranh vĩnh 
viễn tại Việt Nam; Tôi đang thực sự tác chiến chống chủ nghĩa 
Cộng Sản đề kết thúc chủ nghĩa tư bản vật chất. Tôi đang tạm thời 
xiết lại tự do đề sẽ cho nó trong một hình thức vô hạn. Tôi đang 
củng có kỹ luật để khai tử những trói buộc ngoại tại. Tôi đang tập 
lnn hóa đất nước để sẽ dân chủ hóa và sẽ phân tán quyên lực 

.. Các ấp chiến lược là định chế căn bản của nền dân chủ trực 
Nộm Khi người dân phát triển và thịnh vượng, họ sẽ trở thành hạt 
nhân chính của một tổ chức quốc gia, và rôi chính bản thân nhà 
nước — như Karl Marx đã nói -- sẽ biến mắt.” (59) 


Nhu nhìn thấy cái nhìn kinh ngạc của Maneli, và lập lại tuyên bố 
đó. “Đúng vậy. Tôi đồng ý với kết luận cuối cùng của Marx: nhà 
nước phải biên mất — đó là một điều kiện cho chiến thắng cuối 
cùng của dân chủ. Y nghĩa của đời tôi là làm việc để cho tôi có thê 
trở thành không cần thiết. Tôi không chống lại những cuộc thương 
thuyết và hợp tác với Miền Bắc... Nơi đây, Ủy hội Quốc tế -- và 
bản thân ngài—có thê đóng một vai trò tích cực.” (60) 


Maneli lập lại lời bảo đảm trước đó của ông đối với Nhu rằng Ủy 
hội Kiềm soát Quốc tế ICC sẽ làm mọi việc có thể để kết thúc 
chiến tranh, ghi nhận rằng Sài Gòn đang râm ran những tin đồn về 
những cuộc thương thuyết bí mật. 





143 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Maneli tin rằng Diệm và Nhu đã nghĩ rằng nếu họ tách lìa người 
Mỹ, họ có thể trong vị trí để sắp XÊp cuộc thương lượng với Hà 
Nội. Do đó họ sử dụng nỗi sợ lan rộng này “để gây kinh hoảng và 
để bắt chẹt các đồng minh chống Cộng của họ.” (61) 


Sau đó trong ngày, Maneli nói chuyện với Lalouette, được 
Lalouette nhắn mạnh lần nữa rằng cách duy nhất đề có hòa bình tại 
VN là xuyên qua chế độ Diệm. Maneli chưa bao giờ chấp nhận lời 
khẳng định như thế. (Nhảy tới trang 362) 


Trang 362, từ giữa trang: 


Các nguồn tin tình báo củng. cố niềm tin của Đại sứ Lodge rằng đã 
tới lúc phải hành động quyết liệt, đặc biệt bởi vì các bản tin liên 
tiếp cho thấy Nhu đang thương thuyết với Hà Nội, “có hay không 
có sự xúi dại của người Pháp.” 


Do Gaulle mới trước đó đã lập lại lời khẳng định rằng chỉ có trung 
lập hóa Nam Việt Nam mới có thê ngăn cản làn sóng Cộng Sản 
xâm chiếm. Ông nói thê cũng có lợi ích riêng: phương cách đó sẽ 
trao một cơ hội để tái lập vị trí của Pháp trong khu vực. Thực sự, 
tham vọng của de Gaulle vượt xa hơn Việt Nam. Ông. đã thu hút sự 
ủng hộ rộng rãi từ dân Pháp vì đã thiết lập Pháp Quốc như cường 
quốc trung gian chính trong việc làm giảm căng thắng Chiến Tranh 
Lạnh. 


Một chính phủ trung lập tại VN sẽ làm tăng ảnh hưởng de Gaulle 
như một lãnh tụ thế giới, và kết hợp với việc de Gaulle ủng hộ cho 
Trung Quốc vào Liên Hiệp Quốc, sẽ làm khựng lại những bước lớn 
đối với chính sách Mỹ tại Châu Á và Châu Âu. 

De Gaulle biết rằng chỉ cần có những cuộc thương thuyết giữa Nhu 
và Hà Nội là sẽ hợp thức hóa được Mặt trận Dân tộc Giải phóng 
miền Nam Việt Nam (NLF) và sẽ tăng áp lực cho một hội nghị 
quốc tế về Việt Nam mà người Pháp có thê đóng vai chủ tọa. Liên 
Xô sẽ hỗ trợ, Trung Quốc cũng sẽ hỗ trợ nếu các nước tham dự kêu 
gọi Hoa Kỳ rời bỏ Nam Việt Nam. 


Đại sứ Lodge nhận định răng cơ hội duy nhât của Nhu để sống còn 
năm trong việc sắp xêp với Băc Việt đê buộc Mỹ ra đi. 





144 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Trang 363-364: 


Cả McCone (Giám Đốc CIA) và Harriman (Thứ Trưởng Ngoại 
Giao Hoa Kỳ về Chính Trị Vụ) đều biết lời cảnh báo của Robert 
Thompson (Chuyên gia về chống du kích, đã xóa sỐ cuộc chiến 
của Cộng Sản Mã Lai, và là Trưởng Phái Đoàn Cố Vấn Anh Quốc 
đề g1úp Hoa Kỳ ở VN) rằng “lá bài độc mà Nhu có là việc Mỹ rút 
quân. Để có lá bài đưa ra như thế,” Thompson nhận định, “Bắc 
Việt sẽ trả gần như với mọi giá.” (33) 


CIA cũng nhận thấy răng nhiều ¡phần là chế độ Diệm, Hà Nội và 
người Pháp đang thúc giục, đề dẫn tới hòa giải hai miền Nam-Bắc. 
Phải thú nhận răng, sự thống nhất Việt Nam không phải là giải 
pháp thay thế khả thi trong tình hình có những căm thù cay đăng 
hiện nay. Nhưng một cuộc ngưng bắn có thê củng cố đòi hỏi của 
Hà Nội răng Mỹ phai rút hoàn toàn khỏi Việt Nam, sau đó là sự 
thiết lập một chính phủ liên hiệp ở Miền Nam VN trong đó đón 
nhận tất cả các nhóm chính trị, kê cả Việt Cộng. 


Người Pháp đã đứng hành động như vai trò liên lạc của Hà Nội với 
Tây Phương. Mặc dù Nhu sẽ đối diện sự chống đối gay gắt từ các 
tướng lãnh VNCH đối với bất kỳ thỏa hiệp nào với Miễn Bắc, Nhu 
có thê nghĩ chuyện này khả thi nhờ ủng hộ từ người Pháp. 


Nhà bình luận Joseph Alsop trong bài viết ngày 18-9-1963 trên tờ 
Washington Post đã làm cho Bạch Ốc thêm quan ngại. Và viết tưa 
đề “Very Ugly Stuff” (Chuyện Cực Kỳ Xấu Xa), Alsop cáo buộc 
rằng, lần đầu tiên Nhu thú nhận đã liên lạc với Hà Nội. (34) 


Nếu như thế, hành vị của Nhu hứa hẹn hậu quả nghiêm trọng đối 
với chính sách Mỹ. Nhu nhận định rằng thương lượng Nam-Bắc là 
rủi ro, nhưng đáng chấp nhận nếu có rủi ro. Làm sao Nhu có thể 
biết chắc rằng Nhu (và ông anh) sẽ sống sót với sắp xếp mới chứ? 


CIA nhận định rằng thống nhất tức khắc là không có vẻ gì được, vì 
Hà Nội trước đó đã công khai tuyên ngôn ý định sáp nhập Nam 
VN. Nhưng Bắc VN tất phải kiên nhẫn, và sẽ muốn làm dịu cuộc 
chiến trước khi Hoa Kỳ tăng sự tham dự. 





145 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Sài Gòn có lẽ sẽ có thể chấp nhận ngưng bắn và một vài hình thức 
của sự trung lập từ sự tự bảo tồn. Nhu đã nói rõ lập trường rồi. Cả 

công khai và cả nơi riêng tư, Nhu tố cáo Mỹ đã đưa Nam VN vào 
vị trí thuộc địa. Tuy nhiên, ở một mặt khác, việc Nhu nói rằng có 
sự ủng hộ của Mỹ đã làm suy yêu những người đối lập với chê độ 
Diệm tại Nam VN trong khi làm tăng uy tín Nhu. 


Bệnh hoang tưởng quyền lực của Nhu đã lộ hắn ra trong lời khoe 
khoang, răng duy có Nhu có thể cứu Nam VN. Tôi là “xương sống 
duy nhất” của cuộc chiến chống Cộng, Nhu khoe với Alsop. “Ngay 
cả nếu người Mỹ quý vị có rút đi, tôi sẽ vẫn thắng cuộc chiến với 
cương vị lãnh tụ của phong trào du kích vĩ đại của tôi.” 


Cả Bộ Trưởng Nguyễn Đình Thuần và Chánh Văn Phòng Võ Văn 
Hải (thư ký riêng cuả Diệm) đều nói rằng Nhu đã hút nha phiến 
trong hai năm qua, như thế giải thích cho bệnh hoang tưởng về tính 
vĩ đại của Nhu. (35) 


Cơn lốc những sự kiện đã làm cho mùa thu năm 1963 trở thành 
thời kỳ nghiêm trọng tại VN. Chế độ Diệm đã gỡ thiết quân luật 
vào ngày 16-9-1963, nhưng chính sách đàn áp Phật Tử vân không 
ngừng. Trong một bản tin phát thanh cùng ngày, NLF lên án chê 
độ Diệm vì đã đàn áp Phật Tử và “tập đoàn Mỹ hiểu chiến” đang 
tiến “vào một đường hằm không lỗi ra.” Răng tất cả những đồng 
bào Nam VN hãy nôi dậy chống “bọn xâm lược Mỹ và các con chó 
săn của chúng — gia đình Ngô Đình Diệm.” 


Cả những nguồn tin tình báo Mỹ và the Country Team im South 
Vietnam (cựm từ này có nghĩa: các viên chức Tòa Đại Sứ Mỹ) kết 
luận rằng những người chống Nhu có mặt ở mọi cấp trong chính 
phủ, cũng như trong quân đội VNCH và trong giới trí thức thành 
thị MACV nhận định răng các sĩ quan cao câp nhât cuả quân lực 
VNCH bác bỏ vai trò lãnh đạo của Nhu “trong bất kỳ điều kiện 
nào.” 


Nếu những nhận định này là chính xác, hễ Nhu càng hành động, là 
càng bảo đảm sẽ rơi khỏi quyền lực. 





146 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Trang 406: 


Đại sứ Lodge đã chính xác khi khẳng định rằng không người Mỹ 
nào có thê ngăn cản các tướng VNCH đê chận cuộc đảo chánh. 


Những lực mạnh mẽ đã thúc giục họ hành động, đáng ghi nhận 
nhất là việc chính phủ Kennedy đã cắt giảm viện trợ một phân, Sự 
ủng hộ thấy rõ của Lodge, và hậu quả thảm tử chắc chắn xảy ra 
cho họ nếu có bất kỳ thương lượng nào đạt được giữa Nhu và Hà 
Nội. 


Tướng Tôn Thất Đính về sau giải thích về cuộc đảo chánh trong 
nhiều cách, trực tiếp nhất là việc Nhu mới liên lạc với Tướng Việt 
Cộng Văn Tiền Dũng xuyên qua đại diện Ba Lan trong Ủy Hội 
Kiểm Soát Quốc Tế ICC. 


Nhu có vẻ như gần thu xếp xong việc kết thúc cuộc chiến, sẽ giữ 
gìn được chế độ Diệm, và sẽ tới cao điểm là các bản án tử hình cho 
những người âm mưu đảo chánh. - Giây phút cốt tủy đã tới khi các 
tướng lãnh chống đối nhận ra nỗi nguy hiểm chết chóc lớn hơn 
trong việc trĩ hoãn đảo chánh thay vì tiên hành luôn. (70) 


Vào cuối tháng 10-1963, một cuộc đảo chánh lần nữa thấy như 
dường tất yếu. Đại sứ Lodge báo cáo rằng có Ít nhất 10 nhóm nói 
về chuyện đảo chánh, nhưng nhóm chính yếu, dĩ nhiên, là các 
tướng lãnh cao cấp cuả quân lực VNCH. 


Lần này khác một trời một vực với kinh nghiệm hồi tháng 8-1963. 
Chính phủ Kennedy đã ra dấu hiệu ủng hộ, Tướng Dương Văn 
Minh và các bạn tướng lãnh của ông có một kế hoạch, và việc Nhu 
thương thuyết với Hà Nội đã xóa bỏ mọi do dự của họ. 


Tòa Bạch Ốc nêu chính sách hồi tháng 8-1963 là sẽ ủng hộ các 
tướng nếu họ thành công và sẽ không bao giờ biết tới nếu họ thất 
bại. Nhưng tình hình quôc nội và quôc ngoại VN đã suy sụp tệ hại 
trong 2 tháng qua, tới nôi một cuộc đảo chánh trở thành một lỗi 
khả thi duy nhất cho chính phủ Kennedy để gỡ rối cho quân Mỹ ra 
khỏi Việt Nam. 





147 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Chỉ có sự thay đối chính phủ Nam VN, mà Hoa Kỳ có thể tuyên bố 
CÓ Sự tiền bộ cần và đủ trong nỗ lực viện trợ để [rút bớt quân Mỹ 
và] trở về mức chỉ duy trÌ cô vấn Mỹ cấp thấp và mức độ viện trợ 
tương đương hồi đầu năm 1961. 


Một lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ, cả Hải quân và Không quân, đã 
tiến vào khơi sát bờ biển Nam VN để sẵn sảng di tản người Mỹ. 
Đại sứ Lodge được lệnh từ chối bất kỳ lời nài nỉ xin giúp nào từ 
bất kỳ phe nào trong cuộc đảo chánh. Nhu có vẻ như sẵn sảng 
thương thuyết đề đạt thương lượng với Hà Nội. Đối với các tướng 
lãnh VNCH, bây giờ hoặc sẽ không bao giờ...(7l) 


NOTES 
Chú thích cho các trang 310-314: 


35. Lodge to Rusk, Aug. 24, 1963, FRUS, 3: Vietnam January— 
Augusf 1963, 620-21; President”s Intelligence Checklist (sent to 
Hyannis Port, Mass.), Aug. 24, 1963, 1bid., ed. note, 626; Current 
Intelligence Memorandum, CIA, Aug. 26, 1963, 1bid., ed. note, 
626. 


36. Acting sec. of state to Lodge, Aug. 25, 1963, FRUS, 

3: Vietnam January— August 1963, 635; CIA station 1n Saigon to 
CIA in Washington, Aug. 25, 1963, 1bid., 633—34; author”s 
Interview with Hilsman, Sept. 17, 2001; Hammer, Dea(h ïn 
November, 177; Winters, Year oƒthe Hare, 61. 


37. Nolting Oral History Interview, 80-81 (May 6, 1970), JFKL; 
Trueheart Oral History Interview, 1: 53-54, LBJL; Nolting Oral 
History Interview, 115—16, May 7, 1970, by Joseph E. O°Comnor, 
for JFKL Oral History Program. 





148 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





38. Mieczyslaw Maneli, War oƒthe Vanguished (New York: 
Harper and Row, 1971), 115, 117—18, 121, 125. A photograph had 
circulated among the diplomatic corps that suggested an immoral 
liaison between Maneli and Madame Nhu. Maneli denied both 
charges, although wittily remarking that “a love affair with as 
Interesting and unusual a woman as Madame Nhu... . could only 
adorn a man”s biography.” Ibid., I12—13. See also Langguth, Øwz 
Vietnam, 232, and Logevall, Choosing War, 6—12. Later exiled 
from Poland, Maneli came to the United States and taught political 
sclence at Queens College in New York. Hammer also emphas1zes 
France”s w1sh to reestablish 1ts control over Vietnam. See Deaíh in 
November, 222. Dinh told the press that the Diem government 
“had entered negotiations with the CommunmIsts. .. by confacting 
the Polish representative on the ICC.” Poliey of the Military 
Revolufionary Counecil and the Provisional Governmenf oƒ the 
Republie oƒ Vietnam (Saigon: Ministry of Information, 1963), 32. 
Wason Pamphlet, Department of State Vietnam 373+. Echols 
Collection: Selections on the Vietnam War. 


39. Manell, JWar oƒ the Vanguished, 121-22; Ho quoted in 
Hammer, Deafh in November, 221—22. 


40. Manell, War oƒthe Vanquished, 127; Hammer, Death in 
November, 223; Lalouette quoted 1n 1bid. 


41. Manell, War oƒthe Vanquished, 127—28; Hammetr, Death in 
November, 223—24; Winnters, Year oƒ the Hare, 43-44; Duiker, Ho 
Chỉ Minh, 534. Ho Chỉ Minh expressed the same peace terms 1n an 
Iinterview with Wilfred Burchett that appeared in Moscows New 
Times on May 29, 1963. See FRUS, 4: Vietnam August-December 
1963, 85 n. 3. 


42. Manell, War oƒthe Vanquished, 128-29, 131, 134. 
43. Ibid., 135-37; Hammer, Death in November, 220-2]. 


44. Nhu”s first quote in Hammer, eafh in November, 221; Nhu”s 
second quofe in Manell, JWar oƒthe Vanqguished, 138. 





149 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





45. Remainder of conversation in Maneli, War oƒthe Vanguished, 
138-39. 


47. David Halberstam, “U.S. Problem 1n Saigon,” New York Times, 
Aug. 24, 1963, p. 2; Forrestal to JFK, Aug. 24, 1963, encl.: Ball to 
Lodge, Aug. 24, 1963, FRUS, 3: Vietnam January—ugust 1963, 
625; Forrestal to JFK, Aug. 24, 1963, Ibid., 627; Hilsman, 7ö Move 
a Narion, 485, 485 n. 1; Newman, JFK and Vietnam, 346-5Ï; 
KalIser, 4nerican Tragedy, 231—34. 


Chú thích cho trang 344-345: 


55. Forrestal to JFK, Aug. 25, 1963, encl.: Lodge to Rusk and 
Hilsman, CAS (Controlled Action Source or CIA) station 292, 
Aug. 24, 1963, NSF, Countries— Vietnam, box 198A, JFKL; Ball 
to Lodge, Aug. 25, 1963, 1bid.; Hilsman, “McNamara”s War,” 157. 


56. William Colby, Losf Wietory: A4 Firsthand Accounf of 

America s Sixteen-Year Involvememf in Vietnam (Chicago: 
Contemporary Books, 1989), 138; Taylor, Swords and Plowshares, 
292-94; Rust, Kennedy in Vietnam, 119; Hilsman, To Move a 
Nation, 487—88; memo for record by Krulak, Aug. 24, 

1963, FRUS, 3: Vietnam January-Augusf 1963, 630—31; CGilpatric 
Oral History Interview, 1: 5—6, LBJL; Hilsman, “MecNamara”s 
War,” 157; Halberstam, Besf and the Brightest, 263—64. 


57. First JFK quote In Reeves, President Kennedy, 567; second 
JFK quote in Rust, Kennedy in Vietnam, 119. 


58. Ball”s interview of 1988 quoted in Winters, Year oƒ the Hare, 
57; Rust, Kennedy in Vietnam, 119-20; BalL, Past Has Another 
Pafftern, 370, 372; HIlsman Oral History Interview, 31, 34-35, 
JFKL; Colby, Los£ Vicfory, 138. 


59. Hilsman Oral History Interview, 35, JFKL; Hilsman, 
“McNamaraˆs War,” 158; Schlesinger, Thousand Days, 825; 
Schlesinger, ®obert Kennedy and His Times, 7145-46. 





150 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





60. Memo for record of meeting at White House, Aug. 26, 

1963, FRUS, 3: Vietnam January-August 1963, 638—39, 639 n. 5; 
Hilsman memo of meeting, Aug. 26, 1963, Vietnam: White House 
Meetings, Hilsman Papers, box 4, JFKL. Those present included 
Rusk, McNamara, Taylor, Ball, Harriman, Gnlpatric, CLA Deputy 
Director General Marshall Carter, Helms of the CLA, Hilsman, 
William Bundy, Forrestal, and Krulak. 


61. Taylor quoted 1n Rust, Kennedy ím Vietnam, l14; Memo for 
record of meeting at White House, Aug. 26, 1963, FRUS, 

3: Vietnam January—August 1963, 639; Hilsman memo of meeting, 
1bid., 639 n. 7; Joint Chiefs of Staff to Felt, Aug. 27, 1963, 1bid., 
639 n. 7; Hilsman Oral History Interview, 34, JFKL. 


Chú thích cho trang 362-364: 


33. Research memo from Hughes to Rusk, Sept. 11, 1963, NSF, 
Countries——VIetnam, boxes 200-201, JFKL; memo to Bundy from 
Robert Neumamn, Sept. I5, 1963, 1bid.; Lodge to Rusk, Sept. 13, 
1963, FRUS, 4: Vietnam August—December 1963, 203; memo of 
telephone conversation between Harriman and McCone, Sept. 13, 
1963, 1bid., 204; Salgon embassy to Rusk, Sept. 12, 1963, ibid., 
204 n. 4. 


34. Memo from Chester Cooper, chaIr ofCIA”s Working Group on 
Vietnam, to McCone, Sept. 19, 1963, NSF, Countries——V1etnam, 
boxes 200-201, JFKL; memo for McCone, Sept. 26, 

1963, FRUS, 4: Vietnam August-December 1963, 295—96. 


35. CLA memo from Ray Cline, deputy director of intelligence, for 
Bundy, Sept. 26, 1963, NSF, Countries——V1etnam, boxes 200-201, 
JFKL; Hughes to Rusk, Sept. 15, 1963, 1bid.; Nhu quoted In 
“Victory In Defeat?” Newsweek, Sept. 30, 1963, p. 38. 


Chú thích cho trang 406: 





151 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





70. Lodge to Rusk, no. 973, Nov. 8, 1963, NSF, Countries—— 
Vietnam, boxes 202-3, JFKL; McGeorge Bundy to Lodge, Oct. 
30, 1963, FRU%S, 4: Vietnam Augusf-December 1963, 500-501; 
Dinh”s claim to secret negotiatlons between Nhu and Hanoi In Seth 
S. King, “Hanol Problems Said to Increase,” New York Times, 
Nov. 10, 1963, p. 4. 


71. Gravel, ed., Penfagon Papers, 2: 260, 264; Bundy to Lodge, 
CAS 79109, Oct. 30, 1963, 1bid., 783; Bundy to Lodge, Oct. 30, 
1963, FRUS, 4: Vietnam August-December 1963, 502. 


Bản Anh văn đính kèm ở đây: (Click vào mỗi trang để xem rõ 
hơn) 





152 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





„m M4339 4 4 HERP®f|o 


Y3 xn «3c (0S AlBế SÊø lần coợgd @te9lse s4 pi 
KH s..... NI 
lm cưựn sec mớ gÖN khan đi Xi "ẩn vn Le đái = 
siết tế LÍ sàc & săn Xa “ám. “ điện [uêêy bà ai 
B»k [Xe ssses “Eesyd sen sự seprsee‹ 
llá D»x s.4®( Ís, serwelllại S29: 704 lị À4 sex hẾy s4ebse 
mà 971 (ssdlA, kui 246643 s3s«! (lá gầy “4c 6x Hiết %X ư=eđ4 
VU, #e 1 Ha khi i4 nế1k L9 v4 6 lồn (sgesês dr4lss soxi ng 
ấy kiem sec lin môn má Tags Spmad se là cm* ke 


+ —g.e.ed dl ®ượp ——ơ_g. -+ 
ke» 2cnk- tị esaeal vkcs7hgea, ng hước 


Ioscs XSEa 3y Í/ % ven rsssesgwle gi gymsryk se M Ân ^x đồng 
ly điKc 

-viểm suy jaŸsbae.awsdsl 2n À si sa uy ÍA Sen lhếi 
cO1e kê làisáse sẽ Xomie- lesgeen (ý so Ả@sdesg dussi. 
ung Xm sọ m†metreg e> (prrmee sdà Í kem chơi esgd nả 
vn Sáo đenslet đhềnmerkng hy pynemdh vs cầm .... dd MS 
nh Tết TSsec Sanh mem den =mlsrr si A <.#yeeeadi 
TT ko mệt cá mmrmsei lv smseodl tin 1ervvrrl c9, veeriiesejR 
#9 YYM SA V1 029v m4 [(019sgse40g 2s s44: mec 
sử 444 si lÍses \ ravsseg¬eees KG =amse |lÃmsơi x9s⁄%64 gom 
Á.sssidn dx VÀ keo le bmsessd vỀ Ái về tên hôm mưbợm 
{=9 lo peesee e dn L mesi Enase le k«sk 4 dụ se e= 
3." mm VS eo 0v rong ảỏmnremrm, sóøhg sảnnsdsee4 
KH An na na ns.aa. nh 
Set mực, chy 4807 gợi rik led đc sat. E?iyê$ vé ví TÀ 
sfvar m %6lg4 (Mái đơy bá be Đá (5e láến auế X24) ÁPenhsập 
xà" kNhs s-skx en, ”.ằ.ằ_...6ẻ nh 
lâm 1c.» 1h (nsses Aseearsl su gowsrsin thế he| ÍNÖ 
1e mmie dexe len “ml ex kenilgongilike mssene me 
Đi si s20 xi siag 4 secnem F Sccvse có lh, 44% 29x 3i A, 
đc. lợn ế cay KG \ m.ư»ng sấ\ Watdrksve 4tesdia ÏPasddg- 
b1 cŠÝS 8s Aget Lạ Z2 Điển sp 

KG 1. cŸ) ch An án + (0 19+ 1Àvá4@ee 
NT CÓ =mdls smdee s4 lank vàsemsi sms muấu tý Nhạc 
~.hng1xomse: thự lnLrnwkr “Ea ME de ^ Ấre-bsee, ke 
r9, ®asexsfiby dam sÖg NÊu sơn prsr đong mến Ïeeeh ch 
~— c4 my VÀ Sen 9494 9sx ^Y suy dời $6 S8 x x v. 
xe: ” Tsến Sư xesey, Nờng ta» (hái “in (ớy 
bu ð: suaêt| Hiên ki Ôn LÊ vá, uglkA - đoán + gen 
}.igtA.2<y€tì.XertaTVrÃy-vaghtr te ch sYẾT bong 

99x” Xệnng te bện Tds se ly sài Tinh tưsbg len 
SP sản Bị ôn lượt Add 66w sẽ TÂes'sketciyEPegee re 


I ke Lo „m 


kiêu so” Valegse Moằbg kuuả EÂsssế (R AÁcx lo xhóag 
—..... c “Í p. se Bơi ấn se mieesse ssee se Me 
r9, Vy v3 lớn s cxexolÐx hs 9 jvđ sơn v3 299%. 
P«c tê ng Lớn fợxg uy Thy xe rat e@40, v641gjÂn 
k4 pieg életlg các” XNÂà Sáu bự ng de peessale lhv Ý si lon “vs số 
—^ mến in more “° [ bc Vlee Í|==eskssesi =s Bsse 
tước long the (Ố4ss f2 4 kòng s cây The; mạng (85% 
“Hi Côn men dở ớt tác sứy 3Â nao m@o Vì 3, 
_ ke lư (sease vớ vA đ ví đượn “ : 

ÁS srt mm. xuẾ Sm-iel mrbed se se 
1tr4 lớn te #®x Pdsẻ rgevseassex se s44 kạotmtseesd (ees4 
lxssees Mhssydee YMsÓi, +. ssevisg m3 Ƒoes l8asngdieT leo 
an SA si llszs Xôi vk« Asi lv 6e (A4404 54446. 
An ke den Web] ÍEay ÍÍ aỈ say mực « b#etsry cá Me 
px crx mi sợ ểm le 1s —mmsrm pnerr lsecy #syss| le set 
1Ÿ. “ớt ĐÀ To Đn s.»s ch SH sẼ AE vý, Ms (966005603 
hợ + vhan4x bạ v apr gseeeey sỈ Áysmeee serveeeerkevvee, ml 
x mod t3 mi ti rxsy lây Long Phi n cn km entợt + Th 
To sbe4s4s4 pị lạ. Eo@6 (4es¿rh. lư srssgg4 (hé (466v1 
TU sIÁ: đ. sat. Esbsese=bssel|LX cao Eseeesiee 
dị Tư Bhếng sài (im Ekese smisls Ysessnk si. 
Thơ he Song heo đ Án | ossve srrsdeag +: Mem°4 gi 
®*"Ả( trắng: á‹1030541 để ve sang ki ng S3 (2x04 sex v8 
TH iu 1m Dị đực kaết G6 n4 ml #9 "Tefsses 
4x on ng. lx Tra Sen dự hen Armseee " LÂê sáod đc 
1v HA ren mạn Eirve ke di 4 ongee  WrengE pvssdee 
kie~ vẫn Tư cv sevn Â†xcrtrn<Ê key ve nexev say A 
..ÌL an, asÍ SaleLke | ` le»si “ˆ 
Keea*ilis6esg 6a E0044sáxbAx. Mộ, - 
ssicd v.à dự gu rgsssesdlie klvs3 e4 kssy crodomor sìlke fcep 94 

WSeo Voi be) Ese prssyad (se cuợo jđen 1U li 
se v cửi, Xe ALssee Fhss (len hong mà n đả lắc Co Y6áy 
xAf posrtess thui cồn Nà +9 ng y thí (TA) t3 99g9949% 41 49 
l6 lai Vhsen Nass ÍXxe kai + lới <ế (haến Eá6 s4 2e Reố ca 
--4 9o meeusd mae-sek, kè Bê cermeeeerseil csiere sek 
TÂc mHh Kế dày mỈ nựbơn KrsnJ6 nh %9 ÝY sweeesy lesÖyn 
HH ch Ai HGSỆ ti [XScớ ng ng MỤI Ba nst hit T941 đa Đụ 
#Ÿl4 te lÍe kai cà at lêysêsd kia loa de (Âu: [lau se. “4 gác 
cằm vn liên 1-1 =ssedeeedás "Shuâo toư°ếh v ước 
km th me ve XÓc TJ{x êndnnd 

khiển sọới Masð) sơ ft có ng, So Seo đe lÍv/s#gy- 
26 m=esdakeá kéi Âsgs4 đạc NI Ế x Đsosbê sữm r4 c "ad Âu 
THỊ Sen leo Rao mrec lmtve 8x Xmsh ti mseeerv ssimmsd 


"”" #9? 9 4 J ® St 8/19 


Lào Laê4 cổ] kesse #. +ec004L4, lasế cá (he Sdss g3 gi. 
LY-»s- lên duuôi se 2xy bế oi s má Ái mướn 
.—..ẮÄ keế kklissSrdrdzesserm de sseles eiiebxẻ 
le e2 vesnsessbem, s4 l kớ ps4 ve ^ Ílag em. 
mxc, le men cv Re Wá 22v es-fy chị Ổn 90c, se2@sý d0 vix 
la củ n ˆ^o9v 04615 6 ®°gx v2 Llầ. sáng LA tẩy @— 
cm Wosi me khớm bá Ïllnm v 12sng v4 —5c len bá 
“vbk “lê cemseese es lens chen se smistuje ssdđimeeme dc 
Ý—` tt nh (lạm cai SÂn Boớ Sợ đen srrHnk ke 
"HUẾ G 4h tờ 400946) 259 (t3 piý công v25 cớ (6083 03 vV v0%+- 
s44 siê chín (Am đá. ve lseên ` Teeoii 64w ssc 
in dc Sye Sẵa lái pmdags 4exsk, lấn án Í|4 “lÐ=syt 
*ự me rdde NaYÀ mát dự lếg lần Êensk ^ Meesk sơn 
fhxse+ Tewy D9yy, keosÂyg nát Ssxơoe pợhsgspc: JÂớ đt, Xe. 
tát S4 Xxeveng set 6sesg9tvs bo lái (sec cvy vỉ Í 3 @ 9y tự 
Âu đh u cÍ4s4 siản đây (sees ca Xesk Y Hi ÝYÝc..—— .Sessk4, .uế 
“ĐC cm bi sms 4i mẽ Mien e=mrel tRÍ rmnsdt—= 
TY LibomneS tin dhng, Án secsreslpemeesee boậy bì nyệme mỆhy vàn 


Mioe Vasẻ sáai Pa se [bệ Xem Í hức vhe le đen 
2v 09H meiesrveele mámd “Sendeng re len c—e 
— mm cElrresalcw Smgr smlcveeersmsr, dng pmexc 
“SỈ xui em 1e in vớ #x ÁacvrAoee Bee và (ọvxe, (h đạc 
psỈS-lllset ss444i sex set ssrfae ” khásế sá»4 P4xs Ly 
hs (xA Ìls Cầu Mộ biển c—S “de. đ me nkesf”| xnsfsg 
Mm= mm se Tem iiend si krkrseen veA Íbsee Ta e com 
Thông miệt cấu chôn mg me” Thờ preecsesesrv As®eré 
“#fserrtĐAag £ mịpnsb5Ái +: tần ướt c4 lhị ÂN SmÀoxx v36 neo. 
tÍ dang TÌe (skersAerxee+absl SE bpsí se <5 v4 Lasng Â ly 
an k sợ lan =~ 7n mg 0sse) ll‹ cv 69 3 v00 ny me 
ng Vcsese" Momrl mmad dc dự Vseere pmeesemil sp 
pP® —ti481 g6 es6i vai (hen sẽ, mí sứy®, bói sai XÓm. ^La~ 
“ng se là âoodhwicểregeeemee “ Phá» Ý ve Tang sgmaud Èc 
đơn vn sen ve m2 bon Đưn, + s4 bé poyev m0 $° men se 
+ rreegkesnly tre%k mới, Ếty my reếfeee 

Musgl sov{sa2 kWs not Vi csrxe: 1À sen c# ĐẮT so, 
tủa, đhái lÉ4Ã Ý'xtkekhn đu d ki Sdđuấ tà thuế: v4 sgv»3ới 
~. an 9 The ..in lâm “ke đâm -.. 
di n  sướn ah 9ome=e, (À dkm+ee, mm mm kiảms P6 
May (Tưng đán gen me s4 bự syerserng DiÂO chí vệ mac 
tt L4 sẤ x44! Eo»& ” 14 liế tấu ý ca 2 vi 
6 cáo Sáng cà nác R[Sasi mẢXỀm suầmktsse96ve, 2 LhIA 


trang 310 trang 311 trang 312 





153 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





TÊx Ếxeý lú + Coớpc tớ 


m9 kskhớl bs bá g0 9%e9 (2A si: tạng đu) s¬Ổl ae 
Mectb kcesoyeerssláo 961600 JS<<oó Á219ó-tai 
..Ì° kế vo S3 s3 m  đy tớ gợacxee sét 
Jin #1 Vxcsse” Re Poss Véu Ekeg @{ [ỨC €1 
tà Si su tuy cosadiah2vìg gai 'AỀ( #ể Iask 3+ 
| tểnr>ecaku/sergex lọt xe > bom km Kon 
rnelleveem “Ôkem Xô se rss”—. 
vỡ bóp» llm-NồG nạ cgBd b §anvttls qgsee dượ. 42699: 
Và x49.” 4 14s. Lìeeils đe 
lô m TA dien c ÊY mức LÔ sHÁAmườ, XASÁ. soi, 
l— HE th me lEe le s lnc Êmh cng si Sộm sợ S4 sự, 
vn h$n sắc lÀl Jl6sex =ne ^e«#s4 rác cet sế dạ (Íprw rr. 
6... ˆ° 42 Secele ki sa E6 2 c2 srsv.” EsÀ6l4 4a Se@ese | xs6gy v 
ad 'Tla p¬sex da le Lộ c! tseế Leseb-3es Í the, sản 3A mới 
c nÀ Bh#SS lens pc bến do 4l đsks r0 Á set T42 đợm 6 
Thổ tay 4 Ø g1 s34 hi nang Ssáen TP gng0y 3i lly vy 4 Xe ec 
lông tim Mâm khá egsd bá lon Seg gìn. K4 6y (0 S#s2, Ï (dong 
(An Loợn mm. Ựnnh Bì tsseemared =e dars min ch nhan 
"HH say mm" cu be y4 #ờnnye #ợmmmek lị vực v 24a 
(hư ớ nh MogxEx po»eerk mac ti c Wee say Vi c+€ smdvaree gi. 
tam lai skxsếv4 sefc4 96x32 b 5we hay: ( va đá sð) sigel 
A0 0v1u2ma0WSl,4 im c0414iø0seissgfliBos6sl be 


“ban s1 sếp lạc 4 «set dế sấy set y ng Drưm cay nh mui Ârxosedh ~ 
%w.s44 Nườt: xi rh: tìA% cí #‡4 s9ớc kos-boổ c4 “Ý ba chào 
nen na. an 
93k in Lee be+ sỈdÍlLsseCErss cm ám, sẽ 

Web ch mg Vansk cỡ lá Seshse4h 44 c92s ngtig set sen 
` nhọn mi nợng Cnc A#wrectei` 

TA 0166x9x6 lì gesoy.” Sa sesslsớÍ “s94 464) Ea A4944. 

( SÁss dân l6 S1 <SkỈ mi (cmydene s13 mỈ den pủmc «i 
—P 1n nh  msseng pmeseve (iseeee 

(Vleeedaecd key mrseee led. cemse Nhà cà mứt 
4 4d ä vo nneersee mắc vÌbánk vá» ánerrf #2 

"TMTbassvepesievove sie:% xe: l0 Kong vàê 6: set 
-Ế llk Add es Áausd. 

Thai ve lào co tạp vì neo gas di. (eaidiloaden, NhNGÌj so 


sợ Sa s8 9v viện tags set bosl! set v3 (nc 0Ó 
is m=se.sfkrwng SA mỜI 941 mm=semss si Lix 1a ksese®e 
sibsgsea. Ele|Ì <sản xu ch 1. se Besssả ‹ lsergg «e9 l3 
1V. be cse.l Mesklkibessmerrssh SÂx (ng 

TS se ự Tê le densáy men ae Sđag vesgecn mệt 


Hệ H404 H4 ® CÁ `E##f0ie*+ 


`... cá 
+ ket cesse-gpsd dc sim nnene sẽ tan te te má ml tse 
“59% TR 6u s.s ta s42 2sr4g; vị #2-kấy Ni. sâu: Vượt 
o4 o0 và 1s mi My lv? Sset (3 Wôsrses4 Tế (Bpet s24. 
Nước tu E.sámsd 6á‹v cá Em gne si “êm S05 KẾ su đà 


Í0SE39 3131071 lv loö vây x 3e Kel( 66.1 YÂU AAje# cạ xếo- 
1e... s91. (lÀ'..ngeg ¿s6 vẮ Âm su men ha đc 
löc SHÔI lon v, đơn s0 uốs cẼ Ng má lhơ củ) sekdssli6- 
——. Si Ham ngà c re lMesas má llassere me. 
kasdv 6s [ sec hône, sưng sêm vu Sero! ti sánh vế 
«. l1 S2 kim seros9% THÁI con 6n sư sống #on 
ky ceM đòn oể (Ân chẲcnng ( (4l, tên S4g mm (nung kh» 
4u Xi v ke sợ amsgsen kkb Đố? ®eosps sen. 

li keýy (e9) v tư 4s vo ta 4vy Taếế 73m, 

“ha đa VÝ 6 5s chưng  Se@ng chổ đc pcsgpeibi 
c®nk Chc the co‹c  lÏÍ Sản ven ch) E9: ÝGÖ 2k4 bu2nesd esoe- 
J= Săn chườm Mai esdr Lee Šcs==s sim em ^mee s*êy” 
d1 Xe S9 lv nẾn vo s2 le lây pass s4 4x2 6. máu gaeg hen 

sả | ket + ch ve.) mô mdng + sxzgvvanl: .”.} ượm xế 4. 
Wsee dao —frrrsết l|lsssnae vai Hlệseo—ki4 đe! set đc 
ÂẼw +... -4 bế vo 4 3.0» cá ni! pÝyện Í sÐcn Lai sec 
(=ASsÂ 4 “s4 ssl ex” piềt 4u iế So S4 led sÖes®isv Em tư 
sat MỚI sầu mướn veaeu Nhi Lleeeee WEbmas, mi Eásvsal 
nh nơn khe. vo smamse s SAgm= set 1€ mmse 6l 


lầo Xa nang c( rác 3à án: SY Sộm soi Ms4 Ea px! ta. 
ch C SHÁI sim kẽ kế« nh hd) muss lầu: d6 mới VIẾ( 
lv. Ï mÝỶ—-n km. mensse si dsrsee len le ÍÏ gen ®Sseeee se 
tuổi” IHàntBee s3)18àe46 (sbse4 ri “l0os4 Sose“ggve labae 
TC 19tr =xrvr VÝ 
semk ki XÃ. .s...a 
lsisgxem lại, dưng ky (lam |lfeeem, sení fessrvi Xkk 
Lee sevldixli—~9f2ML-Sy-Se) 2g .r SH 8U nŸÏ]yk 
siêu VCide ge v5 X si. (4 1l 4v: 24 6x sa» sex $3 29se 
l4 SuY v4 6x pykg 9n koih và, Xg Su vi vg»ó Lầu mát đc 
PS Sk 6 bai lu san den shữn hổ Je địa táosXe| si bai thức 
có be eerle=lcrênc be“! c. mmseiceseeiiese. 
— |] xem seo Imsis Nhu lom<ky [vrv se lx ga 


“ #hIYH te + wVERdzi0s 


{ ông “YW#lsgesl xàcsvs se sjt®e, “s96 lv ¿ 6kssts- m-em^ 
MÁ tựu ^ss j»/tg côợt 4i (oài<g sI.. sát si g4 đang 


KH... 
Mai sgu«i si Ïx4gv+ co 1Ý. cddk tk 18+ mosss se 
đe se. dư Đi sông 6o se sp 


*rY ri mem serogserng bi sen tern cmmiBrdr, de sen s4 
TH đau lhị Hy ion SA sọpser v Nomsmse sưng 
190 vợ Set 1 SIÁI S644 + (2l 2Sl4 ma. mem. sổ sgn336% v20, “Ì vớ. 
445Áy dđoậy gay ng +ị ưng komsas (IS mges mÝ 5 ve 
ki Đi đa đe Teen, ma nháostes| cha đa Í VRef 2e 
.ƯỚNG A4 Am AI g.. xa: mớ s2 6” Re llsee sứ 
Kapecesee led net six 3á /<seeee “Ccék két rể me=c 
kê =e—d BE bu| sec sốtm eÂ me. Sưm “Tế eo pdsemesesd 
-#ỢnY th m4 #y Í Xe mg kế tong er VẾ cexecvr 
IXe+ssee Ress so egsse auitln, go)bc s4“ v si mi vuêg 4241 
1A 0x Ên kế» bì cường! Xelse X» Asám vớ la/ssde lớn“ 
Eetseea se ksẢa lens se tua gen #ng le ^vemimlems Se s 
CC vn te van si niệm “ 

Tự canxi cd sở Ý se. vmmremermseed ssbs#lv doc 
Ms [Son sáo, ca S4m mlsg ( Íss4gy bai ¿ me hen Tướng nước 
Na 4 SIÊN Sx đ30099930% ty s]i4 mưạt: Hesu LĐc g1 4091 0v 
vn vÍm sat mris đu sư Xiiks p9. sỈ đy XiẦs v9 se 
~”liÊ. assd À‹cgk “đo đái đôi bà ko Gượn sực meebd| shớc 
1Í s4 kề ÍLlớM dau đo Saxergeesssessd kha4 mareallás. llàc 
UTm 1Ÿs9i bssesd se Ái «eoesauấe eeaoedl dàn lm mod be 
at mm] Sanee EÌSC spmes” mhec mm smẾ vắt miạng xong ngơ 
xe =st bi Xếc dc “me “#srrybssy kemserebesrihay err^ kecse-d 

'Lk fscvae'kewesraxrr 


m °lani tu mi e uAne-x q8 WofesfAx Possoul Đo CS: 
is Ýik TÌe xasi 44a0ey vua (eáase AM kg, TResXiện 
091v %xscbv rporen Xa 3g seÍ mẻ kơng W G9OAry, ~- 
(Vượng sể Kừ sosyrhs s3 Vang cx4ao, vấc: lai lessvs 
Vi kế (s4 sˆasế) 0 uốy Xo9S hd sˆý si bay 5i sự 
_— 

la S1 ssm=ssd dan “6a se cớ me” s=4Ádui se: suấn - 
` Km d gxssresme ssiibe be be Ganidss sale VVlse vá 
hờn mẠ đe (CÀ CÔN se—=sese! TT lesee=se se "Âu non ssến vm 
Vhere/ Voi de 3ð rrmsvdv01x svẲ (len? Thy 2A cV9® v1 
“a0 s9 mi” ký Secxeis (lhie»gaey etnechn in b4 com Ebsev4 
~.! le sử chủi đc PeowUA sang 2 Sao “oi sgpxx®kssg84. 
Mu BÀI thoa kải 23 Eueg gi6sssks gị MT  Ssápaese: 4 06 
._g | Á B1] 1}——.see sÍ TH “Tế se suất Xóa hot 


trang 313 trang 314 trang 344 





154 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





¡00 sh Phi Ẻ đa C»a#—.4g2= ~“ 


nen v30 5E gw 04 090M sg 56 nợ bong 1634 ⁄HAyVÀ đưyn 
+ vớ posĂn +4 sec ch vhb Sai trg Ất xì ke 
,“~.nase selexed “lk mờ ện!lhì (“là ý =" 8g lếa ^4ncế vai” 
| xin +2 “vn hư n4” ki 4 g c6 s04 9 s0 #/e 
kyAsre>ir—e (há, Lady chớ bạc, NÊn mol sods==ssd 
“- bà xe đo nen ”Âseee cudse bo -bš si biện spas 
KG aihsixxsat 

`  ...... 
S9 ven nhớ tong keo et tiểu v36 vế (be sese x free. 
DỰ: “hết phiền Tin 220 ceet dDon svmeelfee hàng9 le mesee thị Tem 
"ưh & xi tác f4 Sose C14 %2xs3sg wssé osdđi ae T cuả te 
làn (rsee le Xa se s430sl sướng s thục ¬S. 
*?o—m me .se (Á co xà sec! 4s đa cư bsng co Cà 
c4! LÝ lu xa ko» llsáee Nha sen lưếy cm loếc 
lS“1s 0d k hà San: (lối Anh» ga. há» Ế 92 ề s (hm 364. 
led bầu  c suấi siế m4 chớ và nợ HÀ sẽ kuỂh là 4 
“4 kês + s.ế Ho" N0 seo cnieeEede) 
Me xmgsepe di sàng dhến ccemyl ml em 

T9 rang s4 vi n c4 sec Server se vssee { gw sryệc 
““ˆ*yng 1m ae Và co ve B440 360615921229, 
|“ H.(§ ch hướng #iofee (  sẩn 4 đc êm m4 bay Tư 

T2 <eckssa sah mvulkilbosd. lassssuie. 

S*Ý 4m 64x (vi xtese 44 ke... Tlx tiếc 
lam ke Aulân bán {ưa em" ếhos: deợ mái) Y Tước làny Âvebp 
—.  _ÔỐÔ.Ô.Ô.ÔÖẨ nan“ 
— Mien lS-sSll sẻ ÐuS mỈ Ế nh» .ạy SỐ 

Nhà se ÄeS(s sa mmkord ko, ml snanerdbmseesssmme “Ÿ hao 
KÝ ưyt lsenceeh Vonselrssee- 0 s9 man nhâyp nhưns~ 
la nse c0 1e Biển h4 ng cdibnsrser Ty se me cớ mự hú: 
MS i9 |oe4 54c n d9 ssse) (499.40 2% 90p 
`“ZoC.sT.exsa Mới Fx Si to ly, (lì bass Csomse 
—. 2= perrsuf mm Ðrr ]-”~ 

Ngộ xen kề dệt engesar Nhu đáo-ôy bintenlxed 
1a 4-,e cmẢ2 6s 9n tông mo lo vui in mộc mang 
Ivø ft vực đe) si § xs99x cÍ sốc: Massbtelsse' 
th, lSueskd Xô Ø <gfý a4 đ(S‹y Laoên s43 8+ L &ho49ex,Liực 
PM ll 0v(ểx px bề 1360 4 ket s4: 00s Tla‡ ®eey 
Ko l S sảng duy lai “vi (Safse4 vslLesê s4 ee se (sen 
.—~—. 

lames doc đạp, Mieemdi s4 m”ấn |akemmse %v =mgbsmere syym 
1"... Sử nợ ng nề sms mat mai 6x1 Xnesrvgemv Deee 
ae xroprd 6 mrenssses “7 lạng mạn mg 6< —ạ (pser dex 
lÐ hy Vinh m..nmem si k (In msssdly, Áá4dz4 go ác 


“ #PATH PB 4 lEht®® 90A 
LAI TT. đs420 bại le sạc 2x4 ss4l®.° §agsod yeedws4 sigr- 
oởng Sứ (rối 4ý 0s cay: lẦC km ly vhae (hiếu vì s4Ếc 
 =-=-a.da 

To Ó say 9H Y9 416 suớ dẫu án số cư aôn/ lê mm 
*ƒn he lênh sợ, Eeoee selisee =Á vần sẽ lần cnỶy bo l4 
+ H2v se 9 kg gnnetrmoserse si r0 t4 v51 50-04 (354 Seo bac 
“kg làn lớn c4 9 g994tls se 4 5y: ma se 4 
+ ng ch y ng GiẬc These dưng hàn) vmớysee c4 Nhygyye 
^M\ ad de ssy be * TÚu Mi 44 fased - Lạng nưưn GP» vdgv các 
“bien lá Si = sextse đât lai 1” llôsak: mysế kéÀ<s tvêsđ bị 


. —¬..—=.———=.=.=m 
kg eeer laser vÂ»nÁ cì đực sen s4 kưpnnep, mang da. 
'#x ve hệ chớ Ví ng ng (vs ga cÑ9Y Vì ket vị pvc g vs 
—m bo th net toc Thờ msewyfsregosse 
$6 ii tựnm cộ Say vê ong essssss se e. Ái BỊ nam. 
„®* c SLÁc em đen ga gi te (ˆK” Ì sp sai đen 
th. đo đan xxx 0 a»eseet (L#y sự / 6t Wđsess4 *eấi 
“4 (hé (eqslbdtý để duy ƯA letiV với! lạc + vớ s (hon 

+ S« “há lv mot láng VÁMSA đểsg: ve 
hSệy dứn kiên ngườn lí  hm-ieheem, iÖsmem + Ế vn †sel tả”) 
lic Í SA se an c†h« sms m.ssed co me Íh 
x.“k. ki Ân re Ti cư nh. đơ “sp mỳ 
.—_—. “uïng mVanrss * 

IS(Wesey seeroe se kscs4 Lo‹ÊpY Lxãa{ uc cầu v9 ke Âoc/ 
9v mtls lái hớn. 21A4 Decess cố rÿessf rgypvgo và Nihy 
H1 kế áng và 2x “seh «9 vgkẹc [seh (sáo#ex  Lhị 
(aYÊy Sa) ca cánh (spsveel le m.e--SEeE the im. dư Snsedkeenee số 
*ÝẢÏ—ÝY Vu ky. -ˆ4 (hon vs me sslemse lÊn men lớn +. k em 
Tan ni na ..aan 
T1} SH ra + sssr tị đv nghe (hắn sự 1/26 xe 
11 Ki lợsnl Tassee Ty ke? tướn sư» G4 đo ng se 
đơn kìm kuần choi máme Tenbsr vi cong Tát VÀ sư 
.^ AỈ min gsnssrmie Vy m ==M (2 lse‹ bì mổ se vỈ 
“XU Gv thế, oi leo 1 mi lội ccợg cv fv (A5 4 c®nhse4 Và 
{ CẢn# Xi stx, (25c viên s30 nọ Ấ pOÁC: ý lội sài Ÿ-ẩ vn. 
TM (uẾ% ki (li lÂ» chí (iVke di Ẫu kể exe Xe si Ílse< 
—— TH. ——= đ. Se==el Lâm sen lesse sal kaến gaesse kế se 
v9nereesdeekresse con Vicmamn dhe và Í) kxs Ti &= 
suy Lm =-skĐn ` | bưn (Í 4e em lớn mem 
LỆ kÓ ch th k ng 1 sssss ke Snd Svreee %iáêp mssss4 d4 
TM réc th ng B sstrl Ag sẽ sưng t 0ttnaesyresyb Xe 
Won thi lápmla4 v C5 cư t6 Boy 142. se le 


Tm—=4+ Sa like. “ 


——. ` n 4d [ksedxe+ Son “IV sen khong cớ Sðm bGoết 
Ti. Skdssed cá sắc L Á hạ đức tien cm đe set mod “Sesk 
Kinh .axa...a 

TRÀ CTA sen c—vdersd # 9k4 đang lo se rrgve llsse ssẾ 
đo Tra Xe? lát poseng v Xe» h cớ 
XGưY đ + sếvg sài S4 v li dao 3 lợi? số ( uc sứ 
ĐYk< RA su see ae oảU đàm Lien (ho nn lớ ¿s46 LIÁ 
TH innini nan nanaaial 
ke ph—mmeeemb de sixeelsl me ccere caiei 
vi. Vrnng “Ífr Eirpch ngểt me 6 Elrmfs kesessk cộc 
Me Tắchmek Sim se» e+mssgsetcggerdhsst fPsea ve AIRAS 
P14 9.09, s19) ssl(bc cư i mm #44) ‹b, ki nuệc 
“it leo .-® Cám se lsdgcb Me: *apsss (9 giưệ < 
đc À Sáng Jeo sả hú vn Van làng gas: là + meue siáđv4 
“Suu uy Si” Alsg câ»wvd a4, lắc lên) (xác ha âm) xéng 
lrế ki doờg vs s66 1 m4 2 

Mi X3 #a he pxmsa4 sikei (sssssesso fbợ LÔ % psÖáce 
lh: tuc gÁs4 Âd ch. sk-cuổ: “tk c n4 sáu vớ Mếi mm vuyớc 
tên lke sưải be le đáy Chai (si b« kệ đheZ: se SÓM v@Jlvt (he 
cm snyŸssesee YTÌs CÌA mưu gui (ệm sÝẲot ml cm se Ac 
Lá sớy (mm lIsesle, Tu aandsmmiaad 
Tmeee đe đc NHÀ Vi Sen smmsedi pmvee e2 smả, 
thở mkrdk 13s bay Ôi sa le A6vy $ec Lệngð Xamse sspjeeE 
VỤ lim s1 1l sợ s-xll (06sÂWy wyệ4 d4194- EM vế say 
siidliserdsxseei vi Ýl| pPxsssee Xe hat tuân li =ớ đc 
lá E6 1Ms+, .. đhasei, KÝ se le lldsế Xamcd ciẪ 
Ên k*nh Lư com Vì Ameaieesee So dàm em cước, kạnessee làn vn 
1. nnợgL > sepevsssvksdresmdeeres Seo. ..... ác 
"tư mg K1 ng So cagssrnese keree kseers k4 be Gseee 
li sứy SG S6l mí. S*xd, (ho ng ( sg (đc nga sgyợc” s (ác 
*..ỉ.  n n4 lính lí bo ướy hiến “se địvy (81093 cứ 
. 1% VỀ so sec « té ko»ế d J4) gVe4 gavïs (04esg4 7 
Đền Tlees 4 (lái @serkeeisseesl derleselfee Na buế ae sec 
"gi HH reernee kstsersssedes len Ảriemensramame C 

T! k6 Y S44 sex me mát đ B4 tưến serneal cà 
..  Thx [at mướn lesý Am! œzrrAsi Em nọ. 1Á l 
Tp 9n XU mác ko o0 S594 0V 4 nào %ueods có đđ sư 
My ty XỸ-Y lesdead đc Ïlasspsgee kv Êv 23x 3ì 461 c4 đc 
Bl\ ki =6 Sásác LÝ vi” kế “s“Í. khe m 
=Í” ME Cnh Yxsseeee- chan vị so  “ứu L 5 se meeet Ái 
 Y c—mer le sec Neo lnh The (net “ an L Á merệmexy 
..s+y si Ð Smr Ieny vx V ước (krvrw teen! 6y Sự y 
KH nh ni n tài nh man 0a san nai 


trang 345 trang 362 trang 363 





155 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





= “ 
S12 TRengeee song vàn “cute 2y 4 S46 khi 
tuân nô e2 do) 2a. 0x 99kseeagL-XeA 


NV ce. s94 px 4eseg sỹ) 6o ^” 
llc M  ece=skerl 20B: 463 (0c bọn sượn #9ợn, 3n 
~—. _——_ 


~.....—— kh 2= 


..< 
T Mtsgee fS< cước «ề lớn (be c¬ns2 (3v l0 s4 


TH nan na aaa 


)-— Y9 mc lon m-M 3ê xuyớn com e2 m3. 
“.— 


5| SE s2 Đo sơn v4 My Sai 2 m9( giese mữ=Sia ensemmse~ 
1e TR=Ă SƯ lo 6 E23 vseseya Xe 4-Ae4 Xe Bi boss Đệ. 


“ H9? 4 + ssx##4114< 


"h1 AÌN Ý —B ch se yt công ÁKỐVY <6nyny re 
Vvrbe) Năm + mài boêng “ml chen '* Ế bơm sâm ước 
vợ ng, đc mượt 320594 X2 y sec, dân 2o Â$ gu mica te 
c.ă 6 


trang 363- 


.ˆ l4 HỆ 4 bê #4010 


Le 1= c9 Le sevreeg th se 1s >ssss BS Àl šsix ssygmsỈ 


“kh đà E th sa v1 (hcm đouYớ sxgea em 
4 den s<eg đoải don bm«ee NI si EUees {Xá lai «#6 
Em (9g: ls s0vái xui đa sớit la bung AJhế (ng d GA#Ác: 
Vu nsg (s9 s Í ag [Xsếg thrớngÀ dịx [Šásẻ seprrnmse 
se ll‹ lien] Cessslseesssses “hd sgseesl sì be chen 
traa1seasix (lai vi sk|ceÍ đc sai p4 6T fa [Xu se an sa 
grany Vì Ác»E ve me (thự ng coovgeysse The sai ce+ 
`. n hài mrtnlvken de rÂet prressh meemrveed s44 ( ense (âm 
Đet lá boớ ng Lact c4 cán than là gang dưa °° 


E004 cói xí DErsker tước, sưng kuế sxe motsol pnsessce [se 
1414 4 lss4 ng sp ng + cióyc Ís4 (la làdki (A3 
.~k* AKVNssrrse eoende Tlet tư sựi cướp để tr Sơn 


ke kai r»evd lan lsssske Tby (Àiøm llsee caseyszst 
c3 vn pn26y sỉ sáassrg đo psrrse v tt vroesgtl ewÌ veres 
La lc 6 n đi v+ 6skeL Sx. Âsessses dai Âa ga ca keế (hc 
Aksud «: tuếkŠ( đường thị past tai Kho thớt 2 (214: Kecs3i 
t1 miệt conwe En dọc KesBsỦy sứ htrreee trrstre sn mắc 
lÊ Xưản Ác V6 | SỈ XiếtgsaseveseiiSoseessld đe L gayệ 
XSampsosuaa sưẤks4 pesdrees « (hc sứ (ÂVếY 6viSf, 411941: 2 đc 
lsnik sex xi s.eexee Add cý cưjy vực 4Í Ú3 người sả sẻ 
Tả Su lln] tao ss9 si sec psskee LÊN One anm + koenseee 
Aassuas ladệt mới is v0 lẽ bưu đo nu ví gga‹6x Éx luộp 
ty pưcr th + thị nh ng l4 vong Nyg an seo ®g9 v>s4y ah nay — 
nhờn 4 neerre xvk lens Ít man nhớ sẽ nướt Xơ ly sai” 


364 trang 406 


Sau đây là link toàn văn cuốn sách bản Anh văn 594 trang: 


http://cdn.preterhuman.net/texts/religion.occult.new_ age/occult.co 


nspiracy.and.related/Jones%20- 


%20Death%%20of%20a%20Generation- 


How%20the%20Assassinations%20of%220DIem%%20and%%20JFK 


%20Prolonged%520V1etnam.pdf 


HÉT BẢN DỊCH 





156 


ĐIỆN VĂN 68 NGÀY 6-9-1963: 
NHU LẬP DANH SÁCH ÁM SÁT VIÊN 
CHỨC MỸ 


(LỜI NGƯỜI DỊCH: Điện văn 68 do tình báo Mỹ từ Sài Gòn gửi 
về Bộ Trưởng Ngoại Giao Mỹ, đề ngày 6 tháng 9-1963 -- tức là 
gân 3 tháng sau ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, 
và 2 tuân sau ngày cha mẹ bà Nhu là ông bà Trần Văn Chương từ 
chức Đại sứ VN tại Mỹ và từ chức Quan sát viên VNCH ở LHQ -- 
kết hợp 2 bản phúc trình tình báo, cho thấy tình hình như sau: 


° Ông bà Nhu công khai bày tỏ lòng căm thù Mỹ qua lời nói và bài 
viết; 

® Khiêm, em bà Nhu, được giao chỉ huy một đơn vị cảnh sát đặc 
biệt cho bà Nhu; : 

® Nhu lập danh sách đề dự tính sẽ ám sát các viên chức Mỹ; 

® Một bài viết trên báo quốc doanh VỰNCH tÔ cáo .MỹCIA âm mưu 
đảo chánh, và bà Nhu tự nhận là đã viết hầu hết các phần trong 
bài đó; 

® Bà Nhu nhiều lần công khai chê ông Diệm yếu đuối, dựa vào bà 
để chống Cộng. 

Như thê, qua điện văn 6ð, chúng ta có thể thấy: 

® CJưức cô vấn của Ông Nhu, chức Dân biểu của bà Nhu đã có 
quyên chỉ huy cả quân đội, cảnh sát, tự lập đơn vị mật vụ riêng, 
bắt kề Hiến pháp và Quốc hội; Ộ 

® Công khai xem Mỹ là kẻ thù, sử dụng biện pháp côn đồ là lập 
danh sách ám sát, cho dù chỉ là hù dọa cũng đã vi phạm công pháp 
quốc tế về quyên đặc miễn ngoại giao, và là tội chủ mưu sát nhân. 
Khi đã ngang ngược với Mỹ như thế, có thể hiểu là nhà Ngô ám sáí 
các nhà đối lập VN là chuyện nhỏ - như đã ám sát các chức sắc 
Phật Giáo Hòa Hảo, xem : 
hfip:/tinyurLcom/HoangNamGŒiao-PGHHl ; hay ám sát chức sắc 
Cao Đài, xem hffp://tinyurlL.com/HoangNamGŒiao-CaolDai ; 





157 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





® Với hành vi của bà Nhu kiểu đối xử với người lớn trong nhà như 
chửi cha, màng mẹ, chê anh... như thê, thì người dân bình thường 
bị đổi xử ra sao? . 

Đính kèm dưới đây là bản gốc băng Anh ngữ. Dịch toàn văn bởi 
Cư sĩ Nguyên Giác.) 


BẢN DỊCH 


68. Bản Ghỉ Nhớ từ Giám Đốc Phòng Tình Báo và Nghiên Cứu 
(Thomas Hughes) Trình Lên Ngoại Trưởng Hoa Kỳ (1) 
Washington, ngày 6 tháng 9-1963 


ĐÈ TÀI: Mưu tính của ông bà Ngô Đình Nhu 


Hai bản phúc trình tình báo nhận được hôm nay (2) cho thấy thái 
độ căm ghét và coI thường mà ông Ngô Đình Nhu, vợ ông và các 
thuộc hạ thân tín của gia đình họ Ngô bày tỏ đối với Hoa Kỳ khởi 
phát từ các diễn biến mới đây ở Nam Việt Nam. 


1. Bản phúc trình đầu tiên (TDCS DB-3/656 ,446) liên hệ tới một 
cuộc phỏng vẫn người em của bà Nhu, ông Trần Văn Khiêm, vào 
ngày 31-8-1963 thực hiện bởi Denis Warner, một phóng viên 
người Úc khả tín. Warner thông báo cho một viên chức Mỹ rằng 
Khiêm đưa cho xem một danh sách các nhân viên Hoa Kỳ trong 
Tòa Đại Sứ Mỹ, USIS (Sở Thông Tín Hoa Kỳ), USOM (Sở Công 
Tác Hoa Kỳ), và MACV (Trung Tâm Viện Trợ Quân Sự Tại VN) 
mà ông ta đang lên kế hoạch ám sát. Warner nói răng, việc ám sát 
người Mỹ sẽ dẫn tới việc Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đồ bộ ngay 
trong vòng vài giờ, và Khiêm trả lời rằng đang có 20,000 chiến 
binh VN đóng ở Sài Gòn đề đối phó chuyện đó. Tuy nhiên, Khiêm 
lộ vẻ ấn tượng khi Warner trả lời tiệp rắng một sư đoàn lính TQLC 
Mỹ sẽ nhanh chóng quét sạch bất kỳ lực lượng chống đối nào. 
Chúng tôi không nghĩ răng chính phủ VN lúc này muốn làm những 
chuyện như thế đối với các viên chức Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chúng 
tôi có thể dự kiến rằng chiến dịch chống Mỹ hiện nay như đã thấy 
trên báo chí quốc doanh và trong các bản tuyên bó chính thức sẽ 
vẫn tiếp diễn; những cuộc tụ họp hay biểu tình chống Mỹ cũng có 
thê tiếp tục. 





155 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Khiêm là em của bà Nhu, và cha của y là ông Trần Văn Chương, 
cựu Đại sứ Mỹ tại Hoa Kỳ, đã chỉ trích y là bât tài, tham nhũng và 
hèn nhát. Lần gần nhất chúng tôi nghe về Khiêm là ngày II tháng 
8-1963, khi Thuần (Bộ Trưởng Phú Tô Ông Thống) thông báo với 
Đại sứ Nolũng rằng bà Nhu trước đó đã tô chức một biệt đội cảnh 
sát riêng của bà, chỉ huy bởi Khiêm. Thuần tuyên bố răng bản thân 
Nhu có thê cũng liên hệ vụ sắp xếp biệt đội đó. Nolting sau đó nêu 
điểm này ra với ông Diệm, và ông Diệm bác bỏ chuyện đó. Bản 
phúc trình trên cho thấy rằng Khiêm có thể thực sự có một số trách 
nhiệm “an ninh đặc biệt” và rằng, hoặc Diệm nói dối, hoặc không 
được thông báo diễn tiễn đó. 


2. Bản phúc trình thứ nhì (TDCS DB-3/656,445) liên hệ tới bài 
viết ngày 2 tháng 9-1963 trên báo Times of Vietnam (3) trong đó 
cáo buộc Mỹ, và đặc biệt là Sở Tình Báo Trung Ương CIA, âm 
mưu kích động một cuộc đảo chánh. Vào ngày Š tháng 9-1963, Đệ 
Nhất Thư Ký của Tòa Đại Sứ Đức Quốc -- được chuyền thông tin 
từ một phóng viên báo Der SpIegel người trước đó đã phỏng vấn 
bà Nhu -- nói với một viên chức Mỹ răng bà Nhu nhìn nhận bà đã 
viết hầu hết, nếu không phải toàn bộ, bài báo đó. Có tin là bà cũng 
đã tuyên bố rằng hầu hết các rắc rối của Nam VN là do từ cách 
tường thuật tin tức sai lạc của báo chí Mỹ và từ sự can thiệp của 
người Mỹ. Bà cũng cáo buộc rằng Đại Sứ Lodge đang lên kế hoạch 
gỡ bỏ bà hay ám sát bà. Bà thêm rằng Diệm quá yêu đuối và lệ 
thuộc vào bà để có hỗ trợ và sức mạnh nhằm thực hiện cuộc chiến 
chống Cộng và các kẻ thù khác. 


Chúng tôi nghi ngờ rằng bài viết trên tờ Times of Vietnam (ii 
Nam Thời Báo) được việt, hay Ít nhất là được gợi ý, bởi ông bà 
Nhu. Dĩ nhiên, bà Nhu biết rằng chúng ta muốn bà ra đi, và bà có 
lẽ cảm thấy rằng bà sẽ là mục tiêu chính trong bắt kỳ nỗ lực đảo 
chánh nào nhắm vào chế độ. Lời tuyên bố của bà về ông Diệm gợi 
nhớ những lời tuyên bố công khai tương tự bà đã nói khoảng một 
tháng trước, và là lời đụng chạm ông Diệm ở điểm rất mực nhạy 
cảm. 





159 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





NOTES: 


1 Nguồn: Library of Congress, Harriman Papers, Vietnam-Policy. 
Mật; Hạn chế phổ biến; Không phổ biến cho người ngoại 
quốc/không phổ biến ra ngoài Hoa Kỳ/Chỉ dùng để khảo sát. Điện 
văn soạn bởi Allen S. Whiting, Giám Đốc Sở Nghiên Cứu và Phân 
Tích về Viễn Đông, và Leo G. Sarris của Sở này. 


2 Cả hai đều đề ngày 5 tháng 9, cả hai đều chưa được in. (Kennedy 
Library, National Security Files, Vietnam Country Serles, CLA 
Cables) 


3 Vào ngày 2 tháng 9, tờ Times of Vietnam ïn một bài ở trang nhất 
dưới tựa đề “CIA Financing Planned Coup DEtat” (CA Tài Trợ 
Một Âm Mưu Đảo Chánh) trong đó có nội dung chính nói rằng 
CIA kết hợp với Việt Cộng chi nhiều triệu đôla để tìm cách lật đô 
chính phủ Diệm vào ngày 28-8-1963. Xem Mecklin, Mission in 
Torment, các trang 201-203, vê vai trò của báo Times of Vietnam 
và quyền Chủ Bút là Ann Gregory trong chính trị VN. 





160 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Tỉ (Tủ Ñ 4P P6728 locÐTrrni T3” ni be: lÝdg ÂEQj NT Bài 
Eopbaangpi: ki: Nụ Dbúán P-taa bái cấu, ni roi naõg rong có laligr2ä 
KỈ tỉ: Pa támly bùi Gai tá LiEri Tứ Bí h EIHEI NỞ pöä: 


thiên trê-ä: is B TK La TE= lun kiWVEIEC 


L bè xi vepssa [ES>š Erã- rrEeaex Ba dế máy sdr¬e vài 
blandueee Fiierw Bmudtee, Tran Ýmh IChướp, kế 0SmEmSl DỊ lậy Exren 
Mixmrr, s 3alir huynelaia =. 


lrr na dri B6rf: Bế 
HE: lÈbl! TU TRYATP) si E227! HN EI kh P.4 rir6 
.F.E-cmrriram TL ket rẻ c1 RP+CPTNKE ST] 6a di 2 p2 nr. KT, Ecsr, Ín shá 
like: rí hngur2z7 nu mi hi cm pătíc, ỨH Jc?rýt Van 


ị 
DỊ 
h 


nảngvi Evan Er=i weire pellea ngan leadad brị Ä kien. Ta kữi krmibei [e9 





Ee¿ ká»re+Ÿ ác N“k@Ø ÍWruEverv”. ki E-lứng 2ä dị HIPZ 

khi: phẩm lact, lướn øœZked 6 Tí sievr ni 
Ð Rsơmm: Limamsi lơ [em Em mm li ram. Em. Lá 

RA Eoräre,, TH-i (Ínceilsii" l/P-e=ä 7E F.=x HN. 

.l em. l: ÍETnsnmng lSasrwan: mã Han -C/M mm Tom Š". BnSŠ km làn "Tem. Eel 

Kư=i-2E. ma rề2 bu các Ben. 





161 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 








teoukliš rlicsie Khát E“höếrn tra achially ha sứg “ trurir” 
resprrribrlitfen arrd thai [irre: xran eifher Eying cr logŠ len krm gnrr- 
rani ạƒ the đrfe£ffrfil. 

+, The #rcund rrgerS (TTĨHTS EX3-3/65E, 445] xreÄaleñ In the Seƒ- 
trreber 2 artfcle lrì Tínes sự iefaar Ì vébacx cháegeä the Linited Siatra, 


Erz.biiiy.. E:ăi34inE (6i E1sr£reiliren giv£ït lú hiển Eự & Ltg Sfirfrl c6rre- 
wira Punil iriiervieterd xin are Thú, thế an Arnrrxen mÌÏÌ- 
Cini khát WN[azlaese Phi ñitmirirxli ghế hai teEitterL przat, lÝ rên all, nÍ thế 
Iøesmiir. =h£ Íä sếEssrhedl te liớvt: a2 ELllixl Honl Œa3gi m[ SetLh Nieet- 
iiirw Meesblts nesriaed [reet ÍwHe srpsurtfng ly thec Jwsrirars 


IHrệP th bạ cásệfy đưi H5e ýHUlggìr ägairiht Thể Viet Công sid ñrhieẽ 
IFnpiráit.. 


WÉc: hazee ida4mevbedl that (he Fieớl gự VefdäFe äitlcbe wiák tefrZPETI, 
Ier xi leuat bự khe Xhua. CÍ cưurie. Rlslarez Mhúi lt ãv¿ăre 
TEE ki ká SE la exwe, arid nhe Eneballlw 8egls d*ee yepr2bl bế ä min 
tarp#? Ín ñfy tap ñÌl£flE+ sgainäiL Lhịc srfsrs. Hiếr sraterdiertE ari Thefn 
Irall. ä sumlilar rualllc: ñestvgrtesE cÍ hécẽ ñSzới ä ốp ăpa an me 
ketech haucisexl THezn cơ: ä vết s£näÌñve pdifrL 


“im 
xx cậy tGeieXệng —v ẨHi ức rếnễ——- mm Tên hen SE, kiưgp selr° 8 Eerádl- 
Tu TÊN Công suên + ng 
Đạt Éc CHẾ Ís sưnaarf  i dhe Và E=lilest #Ï doiSkrP RỊ ĐẸP HN 
- nh #8 trrrrerl m danh TẾ. là Mu, NHưưng la Time ĐT, 
lư= mg kia g, hé: c»ỗn pả xe Z0 me rẻ À ru ni Ltx arrixg ái85ốr, Jườn 2ntg2sp. 





162 


7 


MỸ: LÍNH VÀ DÂN VIỆT NAM PHẨN NỘ, 
Ấp Chiến Lược Trì Trệ, VNCH Sẽ Sụp Vì 
Ngô Đình Nhu 
Cư sĩ Nguyên Giác dịch 


Foreign Relations of the United States, 1961—1963 
Volume IV, Vietnam, August-December 1963, Document 110 


(LỜI NGƯỜI DỊCH: Hồ sơ đối mật này được cơ quan tình báo Mỹ 
trình lên Ngoại Trưởng Hoa Kỳ vào ngày 15-9-1963, hơn 3 tuán 
sau ngày ông Ngô Đình Nhu chỉ huy trận tông tán công các chùa, 
cho thây tình hình sau: 

e Tổng Thống Ngô Đình Diệm trở thành búp bê của Như; 

e Nhu đã bêu xấu, đẩy các nhân sự tài năng và trung thành xa 
khỏi ông Diệm; 

® Nhu chỉ huy Mật Vụ và Lực Lượng Đặc Biệt, gàải hệ thống mật 
báo khăp nơi; 

® Nhu dựng chứng cớ ngụy tạo, chụp mũ Phát Tử là Cộng sản; 


e Nhu căm thù Mỹ, tô Mỹ cấu kết với thực dân, phong kiến để biến 
ỰỆN thành vệ tỉnh; 


® Nhu nói phải chống Mỹ, bắt tay với Hà Nội, làm quân đội Nam 
VN mắt tinh thán; 


® Chương trình ấp chiến lược trì trệ suốt 3 tháng liễn; 

® 7 Lệnh Lữ Đoàn Nhảy Dù VNCH, và Chánh văn phòng của 
ông Diệm nói Nhu phải đi; 

e Nhu hút thuốc phiện nhiều năm, và đã hoang tưởng tâm thần; 


® Lòng dân VN căm thù Nhu, và CS sẽ chiến thắng nếu còn Nhu 
lãnh đạo Nam VN. 





163 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Cuối bản dịch sẽ đính kèm bản scan. Bản dịch thực hiện bởi Cư sĩ 
Nguyên Giác.) 


BẮT ĐẦU BẢN DỊCH 


Bản ghỉ nhớ từ Giám Đốc Sở Tình Báo và Nghiên Cứu (Thomas 
Hughes) trình lên Ngoại Trưởng (1) 


Washington, ngày I5 tháng 9 năm1963 
ĐÈ TÀI 


Vấn đề ông Nhu 

Ngô Đình Nhu đã đóng vai trò chủ yếu trong việc thực hiện cuộc 
chiến chống lại Việt Cộng. Ông là lực năng động phía sau chương 
trình ấp chiến lược. Ông đã ảnh hưởng lớn tới việc phối trí các khái 
niệm quân sự VN từ chiến tranh quy ước tới phản du kích chiến. 
Ông đã lập ra các đoàn thể để kích động thanh niên và các giới 
khác với ý thức chính trị. 


Tuy nhiên, kế từ ngày 8 tháng 5-1963 (ND: Khi Phật Tứ bị chính 
quyên Huế nô súng và ném lựu đạn, làm chết 9 người trong đó có 
một số thiếu niên, xem: hip:/tinyurLcom/HoSoM«r ), Nhu đã trở 
thành một yếu tố chủ chốt làm bi thảm cuộc tranh chấp Phật Giáo 
và là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng công quyên tiềm ẩn cơ 
nguy bùng nỗ. Vì các lý do nêu sau đây, Nhu là trở ngại lớn cho 
bât kỳ giải pháp chân thực nào đôi với khủng hoảng này. 


Nhu kiểm soát ông Diệm 

Nhu nắm ông Diệm với ảnh hưởng trản ngập, bắt khả thay đồi. 
Nhu đã bêu xâu, vô hiệu hóa, hay gỡ bỏ nhiều có vấn tài giỏi và 
trung thành với Diệm. Nguyễn Đình Thuần, Bộ Trưởng Tổng 
Thống Phủ, nói Nhu là người duy nhất ông Diệm tin tưởng. Võ 
Văn Hải, Chánh văn phòng của Diệm và là thầm quyên khả tín 
nhất trong giới làm việc ở Phủ Tổng Thống, đồng i với Thuần 
rằng Nhu nói thay cho Diệm trong các buổi họp, việt thư trả lời 
báo chí thay cho Diệm, và biến Diệm trở thành tiếng vọng cho 
quan điểm riêng của Nhu. 





164 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Do vậy, Diệm tin lời Nhu kết tội rằng vấn đề Phật giáo căn bản là 
do Việt Cộng gây ra. Điều này làm mắt uy tín của Diệm trong mắt 
những người ủng hộ trung thành của Diệm. Vũ Văn Mẫu, cựu Bộ 
Trưởng Ngoại Giao VNCH, và Tướng Lê Văn Kim, quyền Phó 
Tham Mưu Trưởng quân lực VNCH, nói rằng Nhu bây giờ là sức 
mạnh khống chế ở Nam .VN. Bản đánh giá tình hình do Tòa Đại Sứ 
Mỹ thực hiện kết luận rằng trong các cập lãnh đạo chính phủ cũng 
như lãnh đạo ở cấp tỉnh và huyện, cùng nhận ra rằng quyên lực 
thực sự trong tay Nhu, chứ không phải ở Diệm. Thêm nữa, bản 
đánh giá chỉ ra ngày, càng thêm nhiều người thấy rằng Diệm không 
sẵn lòng cho Nhu vệ vườn, với một vài nhóm ngờ vực răng Diệm 
có thể không cai trị lâu thêm chút nào nếu không có Nhu. 


Quyền Lực Riêng của Nhu: Mật Vụ và Lực Lượng Đặc Biệt 
Nhu cũng có nguộn quyền lực riêng. Nhu chỉ huy mật vụ và Cần 
Lao, một đoàn thể kiêm soát chính trị nửa bí mật mửa công khai. 
Hệ thống mật báo viên tràn ngập trong công quyên, quân đội và 
các tô chức ngoài chính phủ quan trọng. Hệ thông do thám của 
Nhu gây ra nôi sợ và căm thù xuyên khắp các nhóm này. Sức mạnh 
của Nhu trong việc bêu xấu uy tín đối thủ đã dẫn tới việc đây ra 
các nhân sự tận tâm và tài năng. 

Nhu kiểm soát Lực Lượng Đặc Biệt của quân đội, mà đơn vị này, 
cùng với đạo binh mật vụ, đã hành động theo lệnh Nhu trong các 
trận tấn công các chùa, bắt giữ các nhà sư, các sinh viện, và những 
người đối lập, và trong việc ngụy tạo ra “chứng cớ” để “chứng tỏ” 
có một âm mưu Cộng sản phía sau các nhóm bị Nhu chống phá. 
Chính các hành động như thế đã làm cay đắng thêm những căng 
thăng đương hữu tới mức cận kê nổi loạn. 


Nhu căm thù Hoa Kỳ 

Nhu đã thực hiện một chiến dịch cay độc chống Mỹ, cả công khai 
và bí mật. Nhu đã tố cáo Mỹ âm mưu với “bọn thực dân” và “bọn 
phong kiến” để biến Nam VN làm một vệ tinh [cho Mỹ]. Nhu đã 
phóng ra các bản tin rằng một số viên chức Hoa Kỳ cụ thê đã nằm 
trong danh sách sẽ bị Nhu ám sát. Nhu đã thường xuyên nói rằng 
hiện diện Hoa Kỳ phải giảm bớt vì như thế đe dọa nên độc lập của 
Nam VN. Nhu đã liên tục nói dối với Đại sứ Mỹ và Trưởng phòng 
CIA tại Sài Gòn về vai trò của Nhu trong các diễn biến từ sau ngày 
8 tháng 5-1963. 





165 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Tình hình đó đã làm thiệt hại vị trí của chúng ta tại Nam VN. Đại 
tá Lạc, người trách nhiệm thực hiện chương trình ấp chiến lược, 
nhận định rằng tiến trình này đã chậm lại trong ba tháng qua vì thái 
độ chống Mỹ của “một sô phần tử” tại Sài Gòn. Cùng lúc đó, Nhu 
lại khoe khoang rằng Nhu nắm giữ các ủng hộ căn bản từ Hoa Kỳ - 
- đề vừa làm khựng lại các đối thủ của Nhu và làm tăng uy tín của 
Nhu bằng cách bêu xấu các viên chức cao cấp. 


Quan hệ của Nhu với Bắc Việt Nam. 

Nhu nói trong chỗ riêng tư rằng nếu Mỹ cắt viện trợ, Nhu sẽ tìm 
giúp đỡ từ nơi khác. Nêu điều đó lại hỏng, Nhu khăng định là Nhu 
sẽ thương thuyết một thỏa Miệp với Hà Nội. Nhu đã thuyết phục cả 
các nhà quan sát ngoại quôc và người Việt rằng viễn ảnh đó nhiều 
phần sẽ xảy ra. Các bản phúc trình nói rằng Nhu đã liên lạc với Hà 
Nội là rất khả tín và lan rộng tới mức thực tế đã làm suy giảm tỉnh 
thần quân đội và giới công chức, bất kế sự chính xác hiện nay [của 
các bản phúc trình]. 

Nhu có khả năng để tin rằng. Nhu có thể lèo lái tình hình đề làm lợi 
cho Nhu, dù là qua việc chiến đấu chống Cộng hay thương thuyết 
với Cộng sản. Trạng thái tâm thần hoang tưởng của Nhu đã hiển lộ 
trong lời Nhu khoe khoang là chỉ có Nhu mới có thể cứu Việt 
Nam. Cả Nguyễn Đình Thuần và Võ Văn Hải xác nhận rằng Nhu 
hút thuốc phiện trong hai năm qua, cho thấy giải thích một phần về 
trạng thái tự tin quá độ và hoang tưởng quyên lực của Nhu. 


Người dân Việt muốn Nhu về vườn 

Theo lời Tướng Paul Harkins (7T Lệnh MACV), cả về những cảm 
xúc và thực trạng tại Nam VN đã phân cực mạnh mẽ và đều chống 
lại ông bà Nhu. , Lướng Harkins tin răng Nam VN sẽ “tồn tại và 
thịnh vượng” nếu ông bà Nhu ra đi và ông Diệm vẫn giữ chức 
Tổng Thống. Chúng tôi (Sở Tình Báo và Nghiên Cứu -- Direcfor oƒ 
the Bureau VÀ lmtelligence and Research) đông ý hoàn toàn với 
quan điểm của Tướng Harkins về ông bà Nhu. 

Tướng Victor Krulak (Phụ Tá Đặc Biệt về Chống Nồi Dậy, Bộ 
Tổng Tham Mưu Hoa Kỳ) báo cáo rằng việc Nhu ra đi sẽ được 
hoan hô bởi các sĩ quan quân đội. 





166 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Tướng Krulak được Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn Nhảy Dù VN nói 
VỀ sự căm ghét giận dữ với Nhu. Đại tá Lạc nói răng Nhu sẽ không 
đứng nổi 24 giờ nêu Mỹ nói rõ rằng Mỹ không chấp nhận tình hình 
này. Trần Quốc Bửu, chỉ huy tổ chức “Công Đoàn lớn nhất ở VN, 
nói rằng các đoàn viên của ông tin rằng Nhu phải ra đi. Bửu sợ 
rằng nêu Nhu chiến thắng được từ cuộc khủng hoảng hiện nay, 
những sai lầm tai hại tất xảy ra, cho phép Cộng quân chiếm được 
toàn bộ VN. Võ Văn Hải tin rằng Diệm không có thể tìm lại được 
niềm tin của dân chúng khi nào Nhu còn trong chính phủ. 

Chúng tôi đồng ý với bản đánh giá tình hình của Tòa Đại Sứ rằng 
(1) Nhu bị căm ghét, bị căm thù, bị sợ hãi, và bị bất tín ở mọi cấp 
trong công quyên, trong quân đội và trong giới trí thức thành thị, 
và (2) cảm xúc chống Nhu đã lan rộng, đã kéo dài bây giờ đang 
dầy đặc thêm và cô đọng để trở thành những lời quy lỗi cho các 
biện pháp đàn áp của chế độ. Chúng tôi cũng đồng ý với bản lượng 
định MACV răng nhiều Sĩ quan cao cập như dường được 4huyêt 
phục rằng Nhu có thể thương lượng với Hà Nội và “đại đa sô trong 
quân đội không thể chấp nhận Nhu vào cấp lãnh đạo Nam VN 
trong bất kỳ điều kiện nào.” 


GHI CHÚ: ị 

(1) Nguồn: Thư Viện Kennedy Library, Hồ sơ An ninh Quôc gia, 
Vietnam Country Serles, Kế hoạch Hành động. Tối Mật; Chỉ Đọc 
Thôi. Cũng đã đưa vào Hồ Sơ Giải Mật, 1982, 593 A. 

HẾT BẢN DỊCH 

Đính kèm nguyên văn Bản Ghi Nhớ 110, gồm bốn trang 212, 213, 
214 và 215 





167 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 








110. Memorandum From the Director of the Bureau of 
Intelligence and Research (Hughes) to the Secretary of 
State! 


Washington, September 15, 1963. 


SUBJECT 
The Problem of Nhu 


Ngo Dinh Nhu has played a key role in prosecuting the war 
against the Viet Cong. He has been the dynamic force behind the 
strategic hamlet program. He has significanly influenced the re- 
orientaion of Vietnamese military concepts írom conventional to 
counterguerrilla warfare. He has developed mass organizations to in- 
fuse the youth and others with politicaÌ consciousness. 

Since May 8, however, Nhu has become the primary Íactor exac- 
erbating the Buddhist controversy and is the cause of a potentially 
explosive governmental crisis. For the reasons listed below, he is the 
major obstacle to any genuine resolution oÍ this crisis. 


* Source: Kennedy Library, Natlonal Security Fles, Vietnam Country Series, Acen 
Plan. Top Secret; Eyes Only, Also published ta Declassifie4 Docwments, 1982, 593 A. 





168 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Period of Intelude 213 


Hs HoÌd on Diem 


Nhu exercises an overriding, immutable infuence over Diem. He 
has điscredited, neutralized, or caused the removal of many competent 
and loyal advisors to Diem. Nguyen Dinh Thuan, Secretary oíÍ State 
for the Presidency, claims Nhu is the only person whom Diem trusts. 
Vo Van Hai, chief of Diem“s private cabinet and the most reliable 
authority on the inner workings of the Presidency, agrees with Thuan 
that Nhu speaks for Diem at meetings, writes Diem“s responses to 
press queries, and has reduced Diem to echoing his own views. 

As a result Diem believes Như“s charge that the Budđdhist problem 
is basically Viet Cong created. This has degraded Diem in the eyes oí 
his loyal supporters. Vu Van Mau, former Foreign Minister, and Gen- 
eral Le Van Kim, deputy acting chief of the armed forces, claim Nhu is 
now the dominant power in South Vietnam. Qur Country Team as- 
sessment concludes that at top echelons of government as well as 
among provincial and district officials, the consensus is that actual 
Power rests with Nhu rather than Diem. Moreover the assessment 
Points to the spreading conviction that Diem is unwilling to dismiss 
Nhu, with some groups doubting Diem is even able to ruÌe any longer 
without him. 


Nhụ'$ Independent Poter: Secret Police and Special Forces 


Nhu also has independent sources of power, He directs the secret 
police and the Can Lao, the semicovert political control organization. 
This apparatus of informants permeates bureaucratic, mửlitary, and key 
non-governmental groups. Nhu“s surveillance system generates Íear 
and hatred throughout these groups. His power to discredit opponents 
has led to the removal of competent and dedicated personnel. 

Nhu controls the army“s Special Forces which, together with the 
Ssecret police, act as his agents in raiđs on pagodas, arrests of monks, 
Students, and oppositionists, and the manufacture of “evidence” to 
“prove” the Communist conspiracy behind these disaffected groups. Ït 


ls such actions which have exacerbated existing tensions to the point 
OÍ near revoÌt. 


His Hatred oƒ the LIniteả States 


Nhu has conducted a virulent public and private anti-American 
campaign. He has accused the United States of plotting with “colonial- 
lsts“ and “feudalists” to turn South Vietnam into a satellite. He has 
$Pread reports that specifñc United States officials are marked for as- 
$assination, He has írequenly claimed that the American presence 
must be reduced because it threatens South Vietnam“s independence. 
He has repeatedly lied to our Ambassador and the CAS station chief 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





214 Foreign Relations, 1961-1963, Volurne IV 


This has impaired our position in South Vietnam. Colonel Lạc, 
responsible for implementing the strategic hamlet program, claims that 
progress has slowed in the last three months because oí the anti- 
American attitude of “certain elements“ in Saigon. Át the same time, 
Như”s boast that he commands the basic support of the United States 
both inhibits his opponents and expands his prestige by humiliating 
high officials. 


His RelaHons With North Vietnam 


Nhu has claimed privately that should United States aid be cut he 
would seek help elsewhere. Should that fail, Nhu asserts he would 
negotiate a setlement with Hanoi Nhu has convinced both 
Vietnamese and foreign observers that such a prospect is likely. Re- 
ports that Nhu is already in contact with Hanoi are so credible and 
widespread as eventually to undermine morale in the army and bu- 
reaucracy, reeardless of their current accuracy. 

Nhu is capable of believing he could manipulate the situation to 
_ hs ađvantage, whether throuegh ñghting or negotiating with the com- 
munists. His megalomania is manifest in his claim that only he can 
save Vietnam. Both Nguyen Dinh Thuan and Vo Van Hai testify to 
Như's opium smoking đuring the past two years, providing at least 
partial explanation for his excess of self-confidence and fantasies ofÝ 


Power. 
The Vietnamese Wan! Nhu Out 


According to General Harkins, both sentiment and reality in 
South Vietnam have polarized strongly and properly against the 
Nhus. He believes that the country would “survive and flourish”” with 
them gone and Diem still President. We concur fully in General Har- 
kins” view of the Nhus. 

General Krlak reports that Nhu”s departure would be hailed by 
múlitary officers. He was told by the Vietnamese Airborne Brigade 
Commanđer of strong đissatisfaction with Như. Colonel Lac indicated 
that Nhu would not last 24 hours if the United States made clear it 
would not tolerate this situation. Tran Quoc Buu, head of the largest 
labor organization in Vietnam, claims that his followers believe that 
Nhu must go. He fears that should Nhu emerge victorious írom the 
Present crisis, worse blunders will ensue, permitting an eventual Com- 
munist takeover. Vo Van Hai believes that Diem cannot regain the 
confidence of his people so long as Nhu remains. 

We agree with the Country Team assessment that (1) Nhu is 
đialiked, hated, feared, or distrusted at all levels in the bureaucracy. 
the military establishment and urban elite circles, and (2) longstandine 
and widespread anti-Nhu feelings have now intensified and crystal- 


I/U 


VIỆT NAM 1963 — TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Period ofIntelude 215 


lized into blame for the regime“s repressive measures. We also agree 
with the MACV assessment that many top level military officers seem 
convinced that he could đeal with Hanoi and the “great bulk of the 


military cannot accept Nhu as leader of South Vietnam under any 
conditions”. 





171 


ĐIỆN VĂN 118: 
THÂN PHỤ VÀ THÂN MẪU BÀ NHU 
KÊU GỌI LẬT ĐỔ NHÀ NGÔ 


Foreign Relations ofthe United States, 
1961-1963 Volume IV, Vietnam, August-December 1963, 
Document 118 


(LỜI NGƯỜI DỊCH: Bản Ghỉ Nhớ này, từ các hỗ sơ đã giải mật, 
viết bởi Paul M. Kattenburg, Phó Giám Đốc Đông Nam Á Sự Vụ 
tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Cuộc nói chuyện này diễn ra 3 tuần 
sau khi LS Trần Văn Chương (thân phụ của bà Như) từ chức Đại 
sứ VN tại Hoa Kỳ và bả Trần Văn Chương (thân mẫu của bà Như) 
từ chức Quan sát viên VNCH tại LHÓ. 


Ghi nhận từ lời bà Chương nói với Kattenburg các điểm sau: 


® Toàn dân Việt Nam đêu căm ghét chế độ ông Diệm; 

® Bà Chương đã tô chức biểu tình chống nhà Ngô trước Tòa Bạch 
Óc; 

® Bà Chương kêu gọi cộng đông việt khi thấy bà Nhu là lấy xe 
tông liên, nêu không thì cũng nên ném trứng và cả chua; 

® Bà Chương goi bà Nhu là “đô quỷ vật” (monster), gọi ông Nhu 
là “hung nô” (un barbare) và gọi ông Diệm là kẻ bất tài 
(Incompetent); 

® Ông Chương vả nhiễu nhà hoạt động đang bàn tính về một chính 
phú lưu vong đề lật đô nhà Ngô. 

Bản điện văn I1§ kèm với bản dịch này. Bản Việt dịch thực hiện 
bởi Cư sĩ Nguyên Giác.) 





172 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





BẮT ĐẦU BẢN DỊCH 


118. Bản Ghi Nhớ về Cuộc Nói Chuyện giữa Giám Đốc Nhóm 
Wietnamn Working Group (Paul Katfenburg) và Bà Trân Văn 
Chương (1) 


Hoa Thịnh Đốn, ngày 16-9-1963, lúc § giờ tối 


Bà Chương (ND: thân mẫu của bà Nhu) gọi tôi nhiều lần trong 
ngày, và bảo tôi tới thăm ngôi nhà mới của bà đề bàn một “vân đê 
rất quan trọng” đối với bà. Khi tôi tới đó lúc § giờ tối, tôi thấy một 
mình bà thôi. Tôi không thấy ông Đại sứ Trần Văn Chương, dù 
ông đã gọi tôi hồi sáng về một vấn đề liên hệ. 


Chính phủ Bí mật 


Bà Chương nÓI VỚI tÔI bằng giọng ân mật rằng “nhiều người Việt 
từ tât cả các phía” đã yêu câu chồng bà hãy lãnh đạo một chính 
phủ đoàn kết quốc gia. Khi tôi hỏi cụ thê tên người, bà nhắc tới tên 
ông Nguyễn Tôn Hoàn (Đại Việt, Paris), Phạm Huy Cơ (lưu vong, 
Paris), và sau đó có Bùi Văn Thinh (cựu Bộ Trưởng Nội Vụ và Đại 
sứ VN tại Nhật Bản). 


Bả nói rằng chồng bà không bao giờ muốn dính vào “chính trị lưu 
vong” nhưng bây giờ áp lực vào vợ chông bà quá lớn từ quá nhiêu 
người Việt để phải àm điều gì mà bà đang xem xét ý kiến đó và 
muôn có lời khuyên của tôi “như một người bạn.” 


Tôi nói dĩ nhiên rằng tôi không có lời nào đề cô vấn, ngay cả với 

tư cách cá nhân để đưa ra, nhưng tôi nghĩ chúng, tôi muôn được 

thông báo về các diễn biến này. Tôi nói răng tôi giả sử như bất kỳ 
“chính phủ nào” được dựng nên cũng cần duy trì bí mật. 


Bà hỏi rằng Mỹ có sẽ ủng hộ một chính phủ như thế không. Tôi 
không trả lời thắng, chỉ nói rằng tôi nghĩ một chính phủ ra mặt sẽ 
có được bất kỳ sự công nhận nào trong khi chính phủ Ông Diệm 
vẫn nắm quyên ở Sài Gòn. Bà nói bà đang nói về một chính phủ bí 
mật và sự hỗ trợ bí mật. Tôi không trả lời bà gì hết, mà chỉ nói 
rằng mong muốn được bà thông báo các diễn tiến. 





li) 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Bà Nhu 


Rồi Bà Chương nói rằng trước đó bà đã tuyên bố với cộng đồng 
người Việt ở New York và Washington (những người thưởng 
xuyên tới gặp bà để xin hướng dân và tư vấn) răng khi “vợ ông 
Nhu” tới, họ nên “lái xe cán lên bà Nhu” (nguyên văn: run her 
over with a car), và rằng nếu họ không có thể làm như thé, họ nên 
ném trứng và cà chua vào bà Nhu bất cứ khi nào bà Nhu xuất hiện 
ở công chúng. 


Bà Chương trước đó đã tô chức một cuộc biểu tình trước Tòa Bạch 
Ốc với nhiều người Việt tham dự mới đây, và bà có khả năng tổ 
chức biểu tình chống “đồ quỷ vật đó” (nguyên văn: monster). 


(Đại sứ Tì rân Văn Chương trước đó đã goi tôi hôm nãy đề nhắn 
mạnh rằng Bà "Nhu không có lý do gì đê được các viên chức cao 
cấp Hoa K tiếp đón, đặc biệt là Tổng Thống Mỹ. Nếu bà Nhu biết 
bây giờ răng bà sẽ không được tiếp đón, bà Nhu sẽ không có vẻ gì 
muôn tới. Lý do bà Nhu tới chỉ là nói chuyện với các viên chức cấp 
cao; côn báo chí và TÌ chỉ là thứ yêu.) 


Thêm một điểm nữa được tiết lộ, tuy có vẻ như gián tiếp, bởi bà 
Chương: Hoa Kỳ đang mắt bạn nhanh chóng ở Việt Nam và đang 
phản ứng quá chậm để đối phó tình hình ở VN. Chỉ có một giải 
pháp duy nhất: loại bỏ cả Diệm và Nhu. Mỹ có trách nhiệm phải 
làm như thế vì chế độ ông Diệm chỉ tồn tại duy nhất nhờ Mỹ hỗ 
trợ. Tất cả người dân Việt đều ghét chế độ ông Diệm. Nhu là “một 
thằng hung nô” (nguyên văn bà Chương nói tiếng Pháp: un 
barbare) và Diệm là một kẻ bất tài (incompeten!). Thì Mỹ chờ cái 
gì nữa? 


Tôi tìm lời kềm chế bà khéo léo trong khi giữ được sự tin cậy của 
bà. 





174 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





NOTE: 


I Nguồn: Bộ Ngoại Giao Mỹ, Hồ Sơ Trung Ương, POL 1 S VIET. 
Bí Mật. Viết bởi Kattenburg vào ngày 17-9-1963. Trên một phó 
bản của bản ghi nhớ này gửi lên Tòa Bạch Ốc, Michael Forrestal 
(thành viên Hội Đông An Ninh Quốc Gia) viết: “Đời sống gia đình 
tại VN”, và viết kế bên lời bà Chương đe dọa lái xe cán lên con gái 
của bà: “lình mẹ.” (Kennedy Library, National Security Flles, 
Vietnam Country Serles, Memos and Miscellaneous, Part II) 


HÉT BẢN DỊCH 





175 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





118. Memorandum ofa Conversation Between the Director of page 237, 238 
the Vietnam Working Group (Kattenburg) and Madame 
Tran Van Chuong, Washington, September 16, 1963, 8 p.m. ' Foreign Relations of 
the United States, 
Madame Chuong called me several times during the đay and 1961-1963 
asked me to come to her new house to discuss a “vital matter” with Eesee> 1V, keo 
her. When I got there at 8:00 p.m., Ï saw her alone. Ambassador ng _ bít6 
Chuong was nowhere in sight, although he called me this morning on 


a related matter. 


Clandestine Gouernment 


Madame Chuong told me in conspiratorial tones that “many 
Vietnamese of all parties” had asked her husband to head up a gov- 
ernment of national unity, When I asked for specific names, she men- 
toned Nguyen Ton Hoan (Dai Viet, Paris), Pham Huy Co (exile, 


! Source: Department of State, Central Files, POL 1 ŠS VIET. Secret. Drafted by 
Kattenburg on Septermber 17, Ơn a copy oí this memoranđum sent to the White House, 
Forrestal wrote: “Family life in Vietnam”, and next to Madame Chuong/s threạt tơ run 
over her daughter: “Mother love.” (Kennedy Library, Natlonal Security Files, Vietnam 
Country Series, Memos and Misceilaneous, Part II 


238 _ Foreign Relations, 1961-1963, Volume IV 


Paris), and later also Bui Van Tinh (former Minister of Interior and 
Ambassador to Japan). She said that her husband had never wanted to 
get mixed up ín “exile politics” but now the pressure on the Chuongs 
Wâs SO great Írom so many Vietnamese to do something that she was 
considering the idea and wanted my advice “as a friend”. 

I said of course Ï had no advice, not even personal, to offer, but Ï 
thought we would like to be kept informed of the progress of this 
đevelopment. I said Ï assumed whatever “government” was created 
would remain clandestine. She asked whether the U.S. would support 
sụch a government, [ did not respond to this but said I thought a 
surfaced government could hardly obtain any form of recognition 
while the Diem Government remained in power in Saigon. She said 
she was speaking of a clandestine government and clandestine sup- 
port. Ï left her further queries unanswered other than to indicate again 
đesire to be kept informed. 


Madame Nhu 


Madame Chuong then said that she had told the Vietnamese 
community in New York and Washington (who constantly came to her 
for guidance and advice) that when the “wiífe oí Nhu“ came they 
should “run her over with a car” (sic), and that if they could not do 
that they should throw eggs and tomatoes at her every time she 
appeared in public. She, Madame Chuong, had organized the White 
House picket đemonstration of Vietnamese recently and she was quite 
capable of organizing against this “monster“”, 

(Ambassador Chuong called me first thing today to stress that 
Madame Nhu should under no circumstances be received by high 
level U.S. officials, in particular the President. If she knew now that 
she would not be received, she would be much less likely to come. Her 
reason in coming is primarily to taÌk to top officiaÌs; the press and TV 
are onÌy a secondary concern.) 

One more point conveyed, though somewhat indirectly, by Ma- 
đame Chuong: the U.S. is rapidly losing friends in Viet-Nam and is 
moving awfully slowly in coping with the situation. There is only one 
solution; get rid of both Diem and Nhu. The U.S. is responsible for 
đdoïng it because it is only through U.S. support that the government 
holds together. All Vietnamese cordially hate it. Nhu is “un barbare” 
and Diem is an incompetent. What is the U.S. waiting for? 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 








177 


BỘ TRƯỞNG MCNAMARA VIẾT TỪ SÀI GÒN: 
DIỆM-NHU ĐÀN ÁP TOÀN DÂN 


Cư sĩ Nguyên Giác dịch 


Foreign Relations of the United States, 1961—1963 
Volume IV, Vietnam, August-December 1963, Document 150 


(LỜI NGƯỜI DỊCH: Hô sơ này là cuộc phỏng vẫn ngày 26-9-1963 
tại Sài Gòn, do Giáo sự Bromley Smith trả lời Bộ Trưởng Quốc 
Phòng Mỹ. MeNamara lúc đó đang thăm VN. Hồ sơ Bộ Ngoại Giao 
Mỹ ghỉ răng GS Smith là 'Executive Secrefary oƒ the Nafional 
Security Council' -- Thư kỷ điều hành Hội Đồng An Ninh Quốc 
Gia -- thực ra, là một nhà văn Hoa Kỳ đã ủng hộ ông Diệm nhiều 
năm, cho tới khi thất vọng vì các chính sách anh em ông Diệm-Nhu 
truy bức Phật Giáo và các thành phần dân chúng. 

Ghỉ nhận từ hỗ sơ này: 

® Không hề có chuyện xô xát giữa Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo. 
® Cả giáo dân Thiên Chúa Giáo và Phật Tử đều bất mãn chế độ 
ông Diệm. 

e Ché độ không duy trì bằng lÿỷ tưởng tự do, mà chỉ bằng ban phát 
ân huệ và bắt bớ -- nhà tù ở Nam VN đã chật. 


® Đại học không dám mở cửa lại, vì tiên đoán sinh viên sẽ xuống 
đường -- cả Khoa Trưởng Đại Học Văn Khoa S06 sẽ biểu tình. 


® V/ệt Cộng chưa lợi dụng được thời kỳ bất ổn chính trị nảy, vì 
lãnh đạo chính trị của họ yêu kém. 


Bản dịch thực hiện bởi Cư sĩ Nguyên Giác.) 





178 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





BẮT ĐẦU BẢN DỊCH 
150. Phúc trình do Bộ Trưởng Quốc Phòng MeciNamara viết (1) 


Sài Gòn, ngày 26 tháng 9 năm 1963 


Bộ Trưởng McNamara phỏng vấn Giáo sư Smith (2) ngày 26-9- 
1963 


Smith, một giáo sư tại một đại học Hoa Kỳ hàng đầu, nói tiếng 
Việt lưu loát, là một học giả về Đông Phương Học, có liên hệ rộng 
với nhiều lãnh đạo cả Bắc VN và Nam VN, và trong việc làm hàng 
ngày được đọc nhiều bản chép xuống các buổi phát thanh từ Bắc 
VN và thư cá nhân và các hồ sơ khác được bí mật đưa ra khỏi Bắc 
VN. 


GS Smith vừa hoàn tất một chuyến thăm Nam VN, trước đó đã 
từng thăm nơi này trong năm 1960 và 1953. Trong chuyên đi 1963 
này, GS Smith không đi nhiều ra ngoài Sài Gòn. Trong một buổi 
phỏng vấn dài với Bộ Trưởng MeNamara, GS Smith nói: 


1. Khi tới Nam VN, ông ta tin là Hoa Kỳ có thể làm việc chung với 
Diệm được và sẽ nguy hiểm nếu thay đổi gì. Sau nhiều tuần lễ ở 
đây, ông ta đã phải đổi ý. 

2. Diệm đã già kinh khủng so với năm 1960. Diệm đầu óc chậm 
TÔI. 

3. Nhu là người có lưng bị dựa sát tường; Nhu đã gây nỗi sợ bị bắt 
trong cả những người ngoaì giới chính trị thuộc mọi thành phần ở 
Sài Gòn; Nhu đang tới mức hốt hoảng và đã tới giai đoạn tuyệt 
VỌNE. 


4. Diệm sẽ không tồn tại quá 24 giờ nếu không có Nhu, người phụ 
trách các món hối lộ (ND: nguyên văn “Nhu who handles the 
bribes and... ” có thể hiểu rằng Nhu bạn phát ân huệ vật chất để 
chế độ tôn tại, chứ không còn nêu lên chính nghĩa thế giới tự do 
nữa.) và vận dụng những người ủng hộ cần thiết đề tồn tại. Nhu sẽ 
không thọ nổi quá 24 giờ nêu không có chiếc áo choàng uy tín của 
Diệm. Hai anh em biết là họ cần nhau. 


5. Không có cách nào đề tự do hóa chế độ này. Diệm không có khả 
năng thay đổi. Do vậy chúng ta (Hoa Kỳ) phải chọn lựa, hoặc là 
chiên thắng cùng chế độ này, hoặc là hỗ trợ đề thay đôi chế độ. 





179 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





6. Trong nhiều năm, công chúng đã chỉ trích chế độ nhưng chỉ làm 
như thế sau bàn tay của họ. Bây giờ thì chỉ trích công khai rồi, từ 
dân chúng trên đường phó, và từ cả các chiến binh và cảnh sát. 


7. Cách chế độ đối xử với Phật Tử đã đặc biệt làm nghẽn "họng mọi 
giai cấp người Việt. Họ kinh hoàng vì chuyện dùng quân đội tân 
công nơi thờ phượng. Việc đó đánh sâu hơn bất cứ gì mà chế độ đã 
làm và hành động đó gây bất mãn từ cả giáo dân Thiên Chúa Giaó 
và Phật Tử. Không có chuyện xô xát giữa Thiên Chúa Giáo và 
Phật Giáo. Trong quá khứ không hề có tổ chức chính thức Phật 
Giáo nào; đột nhiên dân chúng được tổ chức với các bản tin phát 
ra, vân vân. Trước giỜ có sự chống đối ân tàng, đối với chế độ và 
rồi hiển lộ ra trong giới Phật Tử sau sự kiện Huế. Đó hiển nhiên là 
một chuyên động chính trị, không phải tôn giáo. 


8. Điểm đầu tiên để nghiên cứu cần trọng là: Chúng ta có thể chiến 
thắng VỚI chế độ này không? GS Smith tin là không thê chiến 
thắng nôi. Rồi thì, chúng ta đối diện với câu hỏi là phải thay đổi 
chế độ. Bắt kỳ chuyền động nào ra khỏi chế độ này đều cực kỳ rủi 
ro. Vì sinh viên, cũng như Phật Tử đều không lật đồ nổi chế độ 
này. Chỉ có đảo chánh quân sự hay một cú ám sát mới hiệu quả, và 
một trong hai chuyện này nhiều phần thấy sắp xảy ra. Trong 
trường hợp như thế, chúng ta (Hoa Kỳ) có 50% cơ hội sẽ thấy sáng 
sủa hơn. 


9. Chính sách giữ im lặng của Đại sứ đã được chấp thuận từ mọi 
nơi, chỉ trừ từ Phủ Tổng Thống Nam VN. 


10. Tướng Thompson nói tuần trước răng chương trình ấp chiến 
lược cho thấy sẽ thành công. Đài phát thanh từ Bắc VN đã chỉ trích 
nặng nề nhất là chương trình ấp chiến lược. 


II. Xuyên qua các nguồn tin độc lập, GS Smith xác nhận rằng Nhu 
đã nói với nhà báo Joseph Alsop những gì mà Alsop viết bài nói 
rằng Nhu đã nói (3) và răng Băc VN đã tìm tới Nhu xuyên qua 
người Pháp, như Nhu đã nói. 


12. Một đại tá quân đội [Hoa Kỳ], một bạn chung của cả Nhu và 
GS Smith, mấy hôm trước báo cáo rằng Nhu hỏi thăm dò rằng 
Quân đội sẽ phản ứng thế nào đối với những cuộc thương thuyêt 
với Bắc VN. Đại tá này nói với Nhu rằng ông ta sẽ không sông tới 
24 giờ sau khi khởi sự thương thuyết như thế. 





180 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





13. Nếu Cộng sản kiểm soát toàn bộ Nam VN, sẽ không còn lãnh 
tụ chính trị nào trên toàn vùng Châu Á đặt niềm tin vào thế giới 
Tây Phương nữa. Thực sự, mât niêm tin sẽ không chỉ ở trong các 
lãnh đao Châu Á. 


14. Chính phủ Mỹ không thể làm bất cứ gì khác hơn là, hoặc công 
khai ủng hộ Diệm hoặc giữ im lặng. Nếu chúng ta giữ chính sách 
im lặng, một cuộc đảo chánh có lẽ sẽ xảy ra trong vòng 4 tuần lễ. 
Đây cũng là canh bạc xem ai sẽ nắm quyên sau chính phủ quân sự 
tạm thời. 


15. Các giáo sư tại Viện Đại Học Sài Gòn nói rằng hoàn cảnh bây 
giờ y hệt như điạ ngục; nếu Đại học mở cửa lại, các sinh viên lại sẽ 
xuống đường và sẽ có tham dự của Khoa Trưởng Đại Học Văn 
Khoa ( “Dean oƒthe Literary School). 


16. Nhu đang bắt giam thêm nhiều người, và căng thắng ngày cảng 
tăng. Và khi Căng thắng tăng thêm, tinh thần binh sĩ bị ảnh hưởng. 
Việc gỡ bỏ giới nghiêm và thiết quân luật đã đi kèm với hiện tượng 
nửa đêm vào nhà bắt người. Các nhà tù chưa bao giờ chật như hiện 
nay. 


17. Cuộc đảo chánh do Mỹ hỗ trợ sẽ làm hỏng mục tiêu của chính 
nó. Chúng ta sẽ có thể gặp một chính phủ mang tiếng là búp-bê của 
Mỹ. 

18. Việt Cộng chưa lợi dụng được thời kỳ bắt ô ồn chính trị này, vì 
lãnh đạo chính trị của họ yêu kém và vì Bắc VN trong khi đang 
gặp nạn đói trầm trọng lại ước muốn thương thuyết với Nam VN. 


19. Sẽ là mơ màng nếu tin rằng “dân chủ” sẽ hiệu quả trong hoàn 
cảnh hiện nay ở Nam VN. Nhiều biện pháp đàn áp của chế độ 
Diệm sẽ tiếp tục bởi chế độ kế tiếp. Nhưng dân chúng sẽ chấp nhận 
như thế một thời gian, nếu chính phủ giai thích tại sao áp dụng như 
thế và khi nào sẽ có thể gỡ bỏ biện pháp mạnh. Nhiêu người ở 
Nam VN hiện nay nói về sự lựa chọn giữa việc đàn áp bất tận của 
Diệm hay là việc đàn áp bất tận của người Cộng sản. 


20. Nhiều người tại Nam VN thấy khó hiểu về thái độ của Mỹ. 
Chính phủ [Mỹ| không nói chung một tiếng nói. Nếu chính phủ 
Mỹ, sau khi tôi [Bộ Trưởng Quôc Phòng MecNamara] về nước, 
không nói gì về việc ủng hộ chế độ Diệm, một cuộc bùng nỗ sẽ xảy 
ra trong vòng 2 hay 3, hay 4 tuần lễ nữa. 


Ký tên: Robert S. MeNamara (4) 





181 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





GHI CHÚ: 

(1) Nguôn: Trung tâm Văn. khô Quốc gia Wfashington National 
Record Center, RŒ 330, Hô sơ về MeNamara: FRC 71-4-3470, 
Hồ sơ và Ghi chủ lưu trữ 9/25/63——Chuyên đi tới Nam VN. Bí mật. 


(2) Theo lời Wiliam P. Bundy, người đi kèn Bộ. Trưởng 
MeNamara tới Nam VN, Giáo sư Smith là tên giả. Bundy kế răng 

“Smith, ” người lúc đó đang ở Sài Gòn, “là một sinh viên dài hạn 
và là nhà văn viết về Việt Nam người trước đó ủng hộ mạnh mẽ 
ông Diệm cho tới thời kỳ đó. ” Bundy nghĩ rằng ý kiển của Smith có 
“sức nặng đặc biệt” vì trước đó Smith ủng hộ Diệm. Bundy nhớ 
răng ông có ân tượng lúc đó rằng lời khai của Smith có “sức nặng 
lớn đôi với MeNamara. ` (Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Phòng Sử Gia, 
Các cuộc phỏng vấn về VN, William R Bundy, June 26, 1984) 


(3) Xem ghi chủ ƒootnote 2, Document 151. 
(4) Được in từ một phó bản có chữ kỷ đánh máy. 


HÉT BẢN DỊCH 


Hình chụp 3 trang 293, 294 và 295 
trong FRUS, 1961-1963, Volume IV, Vietnam, Tài liệu số 150. 





182 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Period of Interlude_ 293 


—ễễễỆ__ẾỆ_ẰỄẼẰẼỆỄẰỄ_ỄẰễỶễẰễẰễŠB>—>Ừ><<<ˆ“_ˆ<——ỆẾỄẼŠ†ˆ†®ˆ<_<—Ễ_ 


150.  Report by the Secretary of Defense (McNamara)' 


Saigon, September 26, 1963. 


REPORT OF MecNAMARA 26 SEPTEMBER 63 INTERVIEW WITH 
PROFESSOR SMITH? 


Smith, a professor at a leading American University, speaks 
Vietnamese fluently, is an oriental scholar, possesses wide contact 
among the leaders of both North and South Vietnam, and in the 
course oí his đaily work has access to transcripts oí NVN radio broad- 
casts and to personal letters and other documents smuggleđ out oí 
NVN. He is just completing a visit to SVN, haying last visited the 
country ín 1960 and 1953, During this trịp he đỉd not travel exten- 
sively outside of Saigon. In a long interview with MecNamara he 
stated: 

1. He brought with hìm to SVN a belief that we could probably 
manage to get along with Diem and it would be đangerous to make a 
change. After several weeks here, he has changed his mỉnd. 

2. Diem has aged terribly since 1960. He is slow mentally, 

3. Nhu is a person with his back to the wall; he has spread the 
fear of arrest in non-political figures throughout all segments of SaÌ- 
gon; he is ín a panic and has reached a stage of desperation. 

4. Diem would not last 24 hours without Nhu who handles the 
brfbes and manipulates the power base necessary for his survival. Như 
would not last 24 hours without the cloak of Diem's prestige. Each 
knows his need íor the other. 

5. It is impossible to liberalize the regime. Diem is incapable of 

TherefÍore we must choose between winning with the re- 
ime as Ít is or supporting a change to another. 

6. For years the public has been criticizing the regime but has 
đone so behind their hands. Now the criticism is open, by people in 





'Source; W Naldonal Recortd Center, RG 330, McNamara Fủex: FRC 
71-A~3470, Back and Notes, 9/25/63—Trip to SVN. Secret. 

to P. Bundy, who MecNamara to Vietnam, Profes- 

*er ŠmÌth la Sen Ảnyev benh "“ who was aÌsố lì Saigon át the 

te, “was œ long-standing and writer on Vietnam who hađ been ø totally 

trong supporter of Diem up to that point^” thìnks that “Seœlth'w” opinions 





183 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





294 Foreien Relations, 1961-1963, Volume IV 


regime has đone and the action đisgusts Catholics and Buddhists alike. 
There is no Buddhist-Catholic clash. There has been no íormal Bud- 
đhist organization ín the past; suddenly people have been organized 
with press handouts, etc. There was latent opposition to the regime 
throughout the country which crystalized around the Buddhists aÍter 
the Hue inciđent. It is clearly a political and not a religious movement. 

8. The first point to study carefully is; Can we win with this 
regime, He believes we cannot. Then we must face the question ofÍ 
what is going to replace it. Any movement away from the regime is 
extremely risky. Neither the students nor the Budđhists can overthrow 
the government. Only a military coup or an assassination will be 
effective and one or the other is likely to occur soon. In such circum- 
stances we have a 50% chance of getting something better. 

9. The Ambassador's policy of silence has won approval every- 
where except in the palace. 

10. Thompson said last week the strategic hamlet program has 
proven it will work. The NVN broadcasts have attacked nothing as 
mụuch as the hamlet program. 

11. Through independent sources he has confirmed that Nhu told 
Alsop what Alsop reported Nhu said? and that the NVN have ap- 
proached Nhu through the French as Nhu reported. 

12. A colonel in the Army, a mutual íriend of Nhu and the 
profÍessor, reports that a íew days ago Nhu inquired how the Army 
would react to negotiations with the NVN. The colonel told Nhu that 
he would not live 24 hours after the start of such negotiations. 

13. Ií the Communists take over control of SVN, not another 
political leader in all of Asia will place any confidence in the world of 
the West. Indeed, the loss of confidence will not be limited to Asian 
leaders. 

14. The American government cannot do anything other than to 
either publicly support Diem or keep our mouths shut. lf we follow the 
latter policy, a coup will probably take place within four weeks. Ít will 
be a gamble as to who will take over power after an interim military 
g§overnment. 

15. Professors at the University in Saigon report liíe has been hell; 
lf the University is reopened the students will be out on the streets and 
the Dean oí the Literary School will be with them. 

16. Nhu is putting more and more people into jail and tension is 
continuing to rise. As tension rises it will eventually affect the morale 
of the troops. The elimination of the curfew and martial law have been 
accompanied by increasing arrests in the middle of the night. The jails 
have never been as full. 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Period of Interlude 295 


17. Coup plotting by the US would đefeat its own end. We would 

end up with a government tarred with the reputation of an American 
t. 

18. The VC have not taken advantage of the period of political 

instability because their political leadership is poor and NVN facing a 

disastrous food shortage wishes an accommodation with SVN. 

19. Ít is sofít-headed to believe that “democracy”” will work under 
today“s conditions in SVN. Many oí the Diem regime“s repressive 
measures would be continued by a successor regime. But the people 
will tolerate them for a tỉme if the government will explain why they 
are imposed and when they may be lifted. Many in SVN tođay taÌlk of 
a choice between perpetual repression under Diem or perpetual re- 
pression under Communists, 

20. Many in SVN have been puzzled by the US attitude. The 
government has not spoken with one voice. lí the U§ government, 
íollowing my retum, says nothing to support the Diem regime, an 
explosion will occur within 2, 3, or 4 weeks. 


Robert S. McNamaraf 





* Printeđ from a copy that bears thi3 typed signature. 





185 


10 


“VUA LÊ? NGÔ ĐÌNH DIỆM 


VÀ “CHÚA TRỊNH” NGÔ ĐỈÌNH NHU 
Nguyễn Kha 


Trong điện văn mã số “POL 15S VIET” đánh đi từ Sài Gòn, gửi 
cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lúc 7 giờ tối ngày 7/10/1963, Đại sứ 
Cabot Lodge đã chuyển về Washington một số thông tin để tìm 
cách giải thích thái độ chống Mỹ của ông Nhu. Trong một phân 
của điện văn đó, Đại sứ Lodge đã trích dẫn hai phát biểu của ông 
Nhu trả lời nhà báo Gambino trong cuộc phỏng vân của Tuần báo 
LẺ Expresso tại Ý vào ngày 3/10/1963 (Bản địch Anh ngữ của bài 
phỏng vấn nây được kèm chung với Memo ngày 24/10 của chuyên 
gia Đông Nam Á Paul Kattenburg gửi cho ông Michael Forresial, 
phụ tả của Có vấn An ninh Quốc gia MeGeorge Bundy). Nguyên 
văn tiếng Anh hai phát biểu đó là: 

1. “If the Americans were to Interrupt their help, it may not be a 
bad thíng after all” (“Nếu người Mỹ ngưng hỗ trợ, thì đó chưa hắn 
là một điều xấu đâu”) 

2. He said that 1f his father-in-law, former Ambassador Chuong, 
were †o “come to Saigon, I will have his head cut off. I wIll hang 
him 1n the center of a square and to let him đdangle there. My wIfe 
wIll make the knot on the rope because she 1s proud of being a 
Vietnamese and she 1s a good patrlot” (Ông Nhu nói răng nếu Bồ 
vợ của ông fa, cựu Đại sứ [Trân Văn] Chương, mà “về Sải Gòn, 
tôi sẽ cho cắt đấu ông ta. Tôi sẽ treo cô ông ta giữa một quảng 
trường và để cho xác ông ta treo lúng lắng ở đó. [Chính] Vợ tôi sẽ 
buộc nút giây thòng lọng vì vợ tôi hãnh diện là một người Việt 
Nam và vì vợ tôi là một người yêu nước tốt lành”) 





186 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





386 Foreien Relations, 1961~1963, Volume IV 


the revolutionary transformation of society which is the prerequisite of 
kien à Then come these words: “1ƒ the Americans were to interrupt 
their help, it may not be a bad thing after all” He said that if his 
father-in-law, former Ambassador Chuong, were to “come to Saigon, Ï 
will have his head cut off. I will hang him in the center of a square and 
let him đangle there. My wife will make the knot on the rope because 
she is proud of being a Vietnamese and she is a good patriot.” 


Điện văn nây được lưu trữ tại 2 trang 385 và 386 cúa Tập FRUS 
(Foreign Relations oƒ the United States) của Bộ Ngoại Giao Mỹ, 
1961-1963, Táp IƯ, dướiđê mục l86, tiêu mục 6352.2.b. 


Đao phủ chính trị : : 

Phát biểu thứ nhất là để ông Nhu gián tiếp nhắn nhe với người Mỹ 
và các “người anh em” về triên vọng một thê cờ mới nêu Mỹ rút 
khỏi miền Nam Việt Nam. Hà Nội và Washington mà nghe câu 
đánh giá hoang tưởng này của một kẻ mang bệnh cuồng vĩ chắc sẽ 
điên đầu ...Chính ông Mieczylaw Maneli, vị đại diện Ba Lan từng 
làm trung gian cho Hà Nội và ông Nhu liên lạc với nhau, sau nây 
khi hồi tưởng lại, cũng đã phải phê phán răng: "Cáp lãnh đạo của 
chế độ Diệm-Nhu đã bị bệnh cận thị nặng nê mà tôi có thê so sánh 
với căn bệnh của giới lãnh đạo Cọng sản kiểu Xii-ta-in" [The 
leaders of the Diem-Nhu regime suffered from definite myopia 
which I might compare with the myopia of the Stalinist-type 
Commumist leaders (Mieczylaw Maneli, War of The Vanquished, 
Harper & Row, New York 1972, trang 150)|. : 

Và phát biểu thứ nhì là để ông trút nỗi căm thù của vợ chồng ông 
lên hành động của ông bô vợ / bô ruột Trân Văn Chương dám từ 
chức Đại sứ tại Mỹ (22-8-1963) để “phản đối chính sách nhiều 
người cho là ưu đãi đạo Thiên Chúa giáo La Mã của Tông thông 
Ngô Đình Diệm” (theo New York Times) và sau đó đã vận động 
chính giới Mỹ để loại trừ Cặp VỢ chồng Ngô Đình Nhu-Trần Lệ 
Xuân ra khỏi chính trường hâu giúp ông Diệm vượt qua cuộc 
khủng hoảng tại miền Nam Việt Nam. 





187 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Ngoài ra, ông Nhu đã chứng tỏ rất tâm đầu ý hiệp với vợ mình khi 
đơn phương nói dùm cho bà Nhụ rằng đến Bồ ruột mà bà sẽ còn 
giúp chồng buộc nút giây treo cô, và lấy hành động đó để “hãnh 
diện là một người Việt Nam”, thì chuyện bà thích thú vỗ tay và sẵn 
sàng “cung câp thêm xăng” › để nhìn các nhà sư bị “nướng sống” 

chẳng, có gì là lạ cả. Vì đúng là “nồi nào thì úp vung đó”! Chỉ lạ là 
cái niêm “hãnh diện” bệnh hoạn vô đạo đức và phi nhân tính đó 
không biết ông bà Nhu đã tìm được ở đâu trong “người Việt Nam” 

? Hay là trong dân tộc Việt Nam, vào thời điểm đó tại miền Nam, 
đã có rồi một thiểu số bị “thối hồn” đề trở thành bệnh hoạn như thế 
ọ 

Đúng là phong cách và ngôn ngữ của một tên đao phủ hiểu sát trên 
pháp trường chính trị, giết người không gờm tay! Với (người thân 
nhưng nay đã trở thành) đối lập chính trị mà ông Nhu còn công 
khai đòi "cắt đầu, treo cô” như thế thì “dân chủ” ở đâu, “tự do” ở 
đâu trong cái gọi là nền Đệ Nhất Cộng Hòa “Nhân vị Duy linh”? 
Cho nên ta không ngạc nhiên khi từ ngôi cao Có vấn Chính trị 
trong dinh Tổng thống đầy quyên bính, kẻ "đao phủ chính trị" đó 
đã hoặc chủ mưu, hoặc ra lệnh, hoặc cho phép, hoặc đồng ý điều 
động một bầy thủ hạ mật vụ Cần Lao ác ôn như Lê Quang Tung, 
Dương Văn Hiếu, Nguyễn Văn Y, Nguyễn Văn Hay, Khưu Văn 
Hai, Trần Bữu Liêm, xem mạng người như cỏ rác, xây những nhà 
tù biệt giam vô luật pháp như P42, thiết lập danh sách người Mỹ sẽ 
bị ám sát để hù doạ nạn nhân, ra lệnh cho Đại úy Phi công Huỳnh 
Minh Đường thả bom đánh chìm chiến hạm HQ 401 đang chở tù 
nhân quân sự và chính trị trên đường ra Côn Đảo, gài bẫy thành 
viên Phái đoàn Điều tra Liên Hiệp Quốc chơi gái điểm để chụp 
hình làm chantage, và xuống tay thủ tiêu (dao đám, súng bắn, nhét 
vào bao bồ thả trôi sông, ...) không biết bao nhiêu người yêu nước 
như Vũ Tam Anh, Tạ Chí Diệp, Hồ Hán Sơn, Ung Bảo Toàn, 
Trương Tử An, Nguyễn Tấn Quê ...... 





188 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





năm 1 1963, trang 6, tựa đề “Sixth Viet Nam Buddhist Bums" có seo đoạn đăng tin về 
Đại úy Phi công Huỳnh Minh Đường như sau: 


*... Dissafisfaction with the regime of President Ngo Dinh Diem also appeared to be 
spreading to the armed forces. Vietnamese pilot Capt Huynh Minh Duong landed at 
Pochentong Airport at Phnom Penh, Cambodia, today and asked for political asylum to 
protest Diem's policies. Duong was the third Vietnamese pilot to ask for asylum 
recently." 


.. [Tình trạng] bắt mãn với chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng hình như đã 
lan tràn đên quân lực. Đại úy Phi công Việt Nam Huỳnh Minh Đường đã hạ cánh 
xuống Phi trưởng Poechezong tại da Pênh ở Cam Bốt hệm nay và xin tị nạn 





Nam thứ ba xin tị nạn gân đây” 


[Nguồn: http://newspaperarchive.com/el-paso-herald-post/1963-10-05/page-6 ] 


























3k 2kUjZ cản asd BAN «3 (ở 0./weasnast li 
Vượng T — - ——r———a= logic casedse œoơi 3 ` — 
\x«apŠbbavv VI ce= _ |# I Í Me myTha?vise Hà CC cản 5S 
ShaHen %u.c — xử lŠ sian u gxar 9 SN no An l9 VI 
23) lượn Suged a980000 Aehe Xm MÌ „mờ Gaee CC 3 D3 dc men KẾ. 99 về dep 


¬— N5. „4xx 


_. shut lợn a2 tt đến VB MAI Quy? voạng 


Ivyz$nế 3oarế s Renry vect Và 
g[lsaay, v55 (ào >uêajMIity that đ« Điwsatliartes we te vcg2e4| - 
tuy 95g voớt Letsssa lung ví PZsiécr€ Nga Del Dúcn dua, “..< 
va Ílg)y6, ko g2: xe mỊ 

t1 EGON— ~ 
TM UẼ Frhany 's Ater cam Ôn lạny Ông Ki ` 


ceunel hy ÔMC MÔN Xex ai 


Fee XEEchy Muôn An cmờg lam Xe frnfyiS/jyae va 


[sen mse x 
AI tCreee{ 








W*(( try1rwv 
ssyx Peạt Họ xung GAạt Ret Cruie cây TH nai 211 011 
mo “rườnn Onusiy DU PASSG 9y +0 cơm —=: 
JỶ rk«x Dwsd# ww+ 
J.. CB SHÍÍ 3S 22/0) Ú Vsgwg xu nghi laoày: 2 x~>—wgiổ 


.„. {anylen meestty.) 
„ B k «noSol l9 HN  SƠ| An VỤ Mm Dị 
* 
— 2e-liosa-2¬one |ez, sa Xe nươg P3 
FIIt$T LAĐY'§ exu2t đọc 
xài cale2 (ạ =yưer Africans ‡o Decide 


đ|462 em hư sen trị bím/ bat E kg 


Km. Man E_ nÍO* 2i v<$ và Tag v vxỐ| „mo em®urxes 





Nhật 2m EI Pa Phšỡ Herald Post (El Paso, Texas) ra ngày 5 TH 10 
năm 1963, trang 6, đăng tin Đại úy Phi công Việt Nam Huỳnh 
Minh Đường hạ cánh xuông phi trường Pochentong tại Phnom 
Penh xmn tị nạn chính trị. (Nguôn: http://newspaperarchive.com/el- 
paSO- -herald-post/ 1963-10- -05/page- -6) 

Cần lưu ý răng cuộc phóng vân với báo LˆExpresso nầy được diễn 
ra vào đầu tháng 10 năm 1963, khi miền Nam không còn phấn 
khởi và an ninh như từ năm 1955 đến 1959 nữa. 








189 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Ba năm khủng hoảng 


m Thật vậy, từ đầu năm 1960, ngày 26-1, lực lượng vũ trang của 
địch đã chiếm đồn Trảng Sập và gây tổn thất năng nÊ cho Sư đoàn 
21. Tết Canh Tí năm đó, bìa báo 7 Do SỐ Xuân in hình biếm họa 
vẽ 5 con chuột gậm nhắm trái dưa hấu miền Nam để "thú vật hóa" 

và chế diễu 5 anh em nhà Ngô, khiến Dinh Độc Lập điên lên, cho 
mật vụ đập phá tòa soạn và tịch thu những số báo còn lại. Rồi ngày 
26-4, một tập hợp 18 vị nhân sĩ trí thức thuộc Khối 7 Do Tiên 
Bó (còn gọi là nhóm Caravelle), tiêu biểu cho thành phân. chính 
trịưu tú của miền Nam, ra tuyên ngôn tố cáo chính quyên độc 
tài bất lực và đòi cải tổ chính sách. Hệ quả của tuyên ngôn này là 4 
bộ trưởng thân tíntừ chức ra đi (Lâm Lễ Trinh - Nội Vụ, 
Trần Trung Dung - Quốc Phòng, Trần Chánh Thành - Thông Tin, 
và Nguyễn Văn Sĩ - Tư Pháp). Hai tuần sau, ngày 11-11, lực lượng 
Nhãy Dù (Nguyễn Chánh Thị, Vương Văn Đông, Hoàng Cơ Thụy, 
Phan Quang Đán) tấn công và bao vây Dinh Độc lập đòi thay 
đổi lãnh đạo. Vào cuối năm, ngày 20-12-1960, Mặt Trận Dân 
Tộc Giải Phóng Miền Nam ra đời tại Tây Ninh, thách thức 
tính chính danh của chính phủ Ngô Đình Diệm trên vũ đài chính trị 
trong và ngoài nước. 


m Năm 196[ là năm tẻ nhạt về mặt chính trị nhưng lại cực kỳ tệ hại 
về tình hình an ninh tại nhiều tỉnh. Ngày 28-4, toàn dân đi bầu 
Tổng thống nhiệm kỳ II với kết quả mà ai cũng biết trước: Liên 
danh Ngô Đình Diệm-Nguyễn Ngọc Thơ thắng 88% số phiêu cử 
tri (hai liên danh kia chiếm 7% và 4⁄4). Khoảng giữa năm, ngày 2- 
7, Hội nghị “Đại Đoàn Kết Toàn Dân Chống. Cộng” do ông Nhu 
thiết kế và chủ trì nhằm tóm thâu và khống chế các sinh hoạt chính 
trị tại Sài Gòn. Nhưng Hội Nghị đã bị tan vỡ ngay từ đầu vì ý đồ 
của ông Nhu bị phát hiện nên các đảng phái thì đứng ngoài và 
giới sinh hoạt chính trị thì không hợp tác. 





190 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Trong khi đó, Việt Cộng tấn công và làm chủ nhiều quận huyện, 
thậm chí còn chiếm đóng trung tâm tỉnh ly Kiến Hòa (1-4). Đặc 
công Việt Cộng đặt bom và ném lựu đạn ngay tại Sài Gòn, xua 
2,500 dân biểu tình phá rối cuộc bầu cữ Tổng thông nhiệm kỳ II 
(9-4) tại thủ đô. Địch khống chế Công trường Đa Nhim nhiều 
ngày, bắt và hạ sát Quận trưởng Đơn Dương. Ngày 28-6, đánh bại 
quân đội tại Tô Hạp (Khánh Hòa); và ngày 16-7, Tiểu đoàn 502 
của địch đánh bại một Tiểu đoàn Dù tại Kiến Phong. Ngày 18-9, 
Việt Cộng đốt phá tỉnh ly Phước Thành, hạ sát, Thiếu tá Tỉnh 
trưởng Nguyễn Minh Mẫn, và ngày 1-10, bắt cóc rồi hạ sát Đại tá 
Nguyễn Thụy Nam, thà, Phái đoàn Việt Nam liên lạc Ủy 
Ban Kiểm Soát Đình chiến.. 


Trước tình hình nguy ngập nầy, ngày 10-10, ông Diệm ký Sắc lệnh 
209-TTP ban bố “nh trạng khân cấp trên toàn lãnh thổ” , yêu 
cầu Quốc Hội dành cho Tổng thống quyền được ban những sắc 
luật đặc biệt về an ninh, và ngày 7-12, ông Diệm gửi thư cầu 
cứu với Tổng thống Kennedy. 


m Năm 1962 mở màn vào sáng 27-2 với một trái bom từ chiếc khu 
trục A-IH Skyrider của Trung úy Nguyễn Văn Cử thả xuống cánh 
trái Dinh Độc Lập, nơi có phòng ôc sinh sống và làm việc của gia 
đình ông Nhu. Vụ này do một số thành viên của Việt Nam Quốc 
Dân Đảng và Việt Quốc tổ chức. Phi công của chiếc khu trục thứ 
nhì là Trung úy Phạm Phú Quốc bị bắt, và bị phát hiện thuộc dòng 
dõi danh gia của cụ Phạm Phú Thứ ở Quảng Nam (nơi ông anh 
trưởng Ngô Đình Khôi từng là một Tổng Đốc tham những), lại 
càng làm cho anh em nhà Ngô ... đau nhói. Đã thế, tình hình chiến 
sự thê thảm đến nỗi ngày 31-3, ông Diệm đã phải gửi thông 
điệp chính thức cho nguyên thủ của 92 quốc g1a trên thê giới yêu 
câu yếm trợ Việt Nam Cộng Hòa chống lại xâm lăng của Cộng sản 
từ miền Bắc. Tình hình kinh tế cũng chăng sáng sũa gì: Bernard 
Nalty (trong Rial 1deologies in Divided Nafions) cho biết “Kinh 
tế Việt Nam đều phụ thuộc vào Kinh viện và Quân viện của Mỹ”, 
và điều tra của Robert Scigliano, (trong ƒ?enmam, 4 COuuftry Ai 
War) xác nhận “Việt Cộng đã chiếm được 80% nông thôn của Việt 
Nam Cộng Hỏa”. 


Gần cuối năm, Bác sĩ Phạm Huy Cơ, một chính khách tên 





191 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





tuôi, công khai đả kích chính sách độc tài gia đình trị, đã cùng một 
số chính trị gia thành lập Hội đồng Cách Mạng Quốc gia rôi thuyết 
phục Hoa Kỳ ngưng ủng hộ ông Diệm. Ông lập luận rằng nên độc 
tài gia đình trị của chế độ Diệm chỉ làm lợi cho Cộng Sản Hà Nội 
và Mặt trận Giải phóng. Dĩ nhiên, ông đã bị bắt ø1lam ngay. 


Vua Lê Chúa Trịnh 


Tình hình trầm trọng, dồn dập và phức tạp trong ba năm 1960, 
1961 và 1962 này đã càng ngày càng bộc lộ những khuyết điểm về 
khả năng lãnh đạo của ông quan Thượng thư Ngô Đình Diệm 
nhưng, cũng đồng thời làm dấy lên những tham vọng của ông 
siêu cô vân Ngô Đình Nhu. Thật vậy, ngay từ khi ông Diệm lên 
làm Tổng thông một nước Cộng hòa hiện đại cho đến đầu thập 
niên 60”. tâm chất và kỷ năng của ông Diệm như một ông quan đầu 
tỉnh triều Nguyễn hình như vẫn không khá hơn được chút 
nào. Chính vị Đồng Lý Văn Phòng gân gũi của ông Diệm mô 
tả rằng Trí não ông Diệm không quen lý hội sự gì trừu tượng và 
tổng quái. Ông chỉ ta việc cụ thể mà ông hình dung được rõ mới 
chịu là cân, ông xét định về từng (rường hợp và từng công tác dễ 
hơn là VỀ toàn điện vấn để. Ông có thể chỉ làm được một 
tổng thanh tra tắn mãn, sục sạo như viên kỹ sư Bigorne thời Pháp 
thuộc: Giá ông làm tổng thanh tra như Bigorne không chừng 
làm được việc hơn một Tổng thống...” (Đoàn Thêm, Những 
Ngày Chưa Quên, nxb Đại Nam, Sài Gòn 1969, trang 200). Cho 
nên choáng ngợp trước nhiều biến động phức tạp và dồn dập của 3 
năm qua, Vua Lênhu nhược và bất tài đang từ từ phải chia 
Sẻ quyên lực và nương dựa nhiều hơn vào một Chúa Trịnh càng 
lúc càng tham quyên. Các sử gia nghiên cứu về giai đoạn 3 năm 
đầu của thập niên 60”, xin chú ý đến hiện tượng chuyển quyền 
lý thú nây đê đánh giá cho đúng hai ông Nhu Diệm tội ai nặng tội 
ai nhẹ. Tại vì ông Nhu mới chính là kiến trúc sư và cũng là nhà 
thầu cố găng chống đỡ nhưng cuối cùng lại phá nát ngôi nhà Đệ 
Nhất Cộng Hòa đã tơi tả trong khoảng thời gian đầy giông bảo này. 


Qua đến năm 1963, thì tình trạng “Vua Lê Chúa Trịnh” càng rõ nét 
song song với những biên côsôi động trong năm nây: 


Ngày 2-I đầu năm là thất bại thê thảm ở trận Ấp Bắc, tỉnh Định 
Tường (rong quá trình triển khai chiến lược Trực thăng vận và 





192 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Thiết xa vận do Mỹ viện trợ) khiến nhiều giới chức trong và ngoài 
chính quyền Mỹ đặt lại vấn đề hiệu quả của các chương trình quân 
viện. 


Tháng 2, nhằm Tết Quý Mão, là lúc những mâu thuần quyền 
lực và quyền lợi nỗ lớn giữa các anh em Ngô Đình: Hai ông Diệm- 
Nhu một bên, hai ông Thục- Cần một bên, với bà Nhu nhảy 
nhót tung tăng đồ dầu vào lữa... Tháng 5cho đến tháng S 
là phong trào đấu tranh đòi bình đẳng tôn giáo của Phật tử với vụ 
nô súng giết người ở Huê, cuộctự thiêu của Hòa 
thượng Thích Quảng Đức ở Sài Gòn, và cuộc tấn công "Nước Lũ” 
các chùa toàn quốc bắt giam hơn 1,400 Tăng NI và Cư sĩ bởi Lực 
lượng Đặc biệt. Ngày 23/8, trong khi sinh viên học sinh thay thế 
TăngNi Phật tử(đãbj bắt giam) xuống đường trầm rộ thì 
Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Võ Văn Hải và Bộ trưởng Phủ 
Tổng Thống Nguyễn Đình Thuân đòi loại bỏ ông Nhu ra khỏi 
chính quyên. Một loạt các viện chức cao cấp khác như Ngoại 
trưởng Vũ Văn Mẫu, Đại sứ Trần Văn Chương cũng từ chức (hoặc 
bị đuôi như Giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị Bác sĩ Trần Kim 
Tuyến, Chủ tịch Quân ủy Đảng Cần Lao Trung tá Nguyễn Văn 
Châu). 


.1tlúc đó trở đi những phản kháng của Phật tử lăng 
trưởng thành một phong trào lớn mạnh và có gốc rễ với sự yêm 
trợ rộng rải rong giới sinh viên, trí thức, và ngay cả vải người 
trong cộng đồng Công giáo. Biết rằng tình trạng bất ổn đã lan 
tràn đến giới quân sự và vài sĩ quan đang lên kế hoạch đảo chánh, 
ông Nhu đã ngắm ngâm dự định một kế hoặch cực kỳ rắc rồi để 
nghiên nát phong trào Phật tử, đồ lỗi cho quán đội và chiếm đoạt 
quyền kiểm soát chính phú của ông Diệm. Ông ta đã đi đến kết 
luận rằng anh mình lông Diệm] quá mêềm yếu nên không cai trị 
được nữa. Ông Nhu đã kêu âm lên với [Ti rưởng] văn phòng C14 
Mại Sài Gòn là] John Richardson vào tháng 6 rằng “Tôi chăng 
thèm coi ông anh tôi [Diệmj ragì nữa. Nếu một chính phủ 
không đủ sức áp dụng luật lệ được nữa, chính phủ đó sẽ đổ”. Ông 
Nhu còn nói thêm rằng chế độ nây thì “quan lại và phong kiến” 
đến mức vô phương cứu chữa.” 


[From that point, the Buddhist protests grew a powerful deeply 
roofed movement with broad support among students, Intellectuals, 





193 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





and even some among Catholic community. Aware that unrest had 
spread to the miliftary and certain officers were planning a coup, 
Nhu hatched a byzantine plan to crush the Buddhist movement, 
blame the military and se1ze the control of the government from 
Diem. He had concluded that his brother become too weak to rule. 
*I don”t gIive a damn about my brother,” Nhu exclaimed to CLA 
station John Richardson 1n June, “If a government 1s Incapable to 
apply the law, 1t should fall.”” The regime, he said, was Incurably 
“mandarin and feudal”. (Randall B. Woods, Shadow_ Warrior, 
William Egan Colby and The CIA, nxb Basic Books, New York 
2013, trang 219)]. 


Thái độ ông Nhu xem thường ông Diệm “không ra gì” đó, chính 
bà Nhu, gân 20 năm sau, trong một cuộc phỏng vân vào năm 1982, 
khi so sánh tương quan giữa ông anh Tổng thống Diệm và chồng 
bà cũng đã xác nhận răng “ông ta biết rất rõ rằng chồng tôi có thể 
cai frị lđát nước] mà không cần ông ta, nhưng ông ta không thể 
cai trị nếu không có chồng tôi” [Because he knew very well that 
my husband can do without him but he could not do without my 
husband (Chương trình “W/7en„am: 4 Television Hisfory”, đài 
truyền hình PBS, phát hình năm 1983)] 


TH#MN<H?1 “M1 


Hãz Cứ! Hấ 





Bản chép lại (Transcrpf) cuộc phỏng vấnbà Ngô Đình 
Nhưiryong Chương trình “Vietnam: A Television History”, đải 
truyền hình PBS phát hình năm 1983 


Cho nên, để hoàn tất một trong những mắt xích của chiến 
lược chống Mỹ - phế Diệm của mình, ngày 25/8, sau nhiều vận 
động của Pháp và Ấn Độ, lần đầu tiên, trong một buổi tiệc tại Bộ 
Ngoại giao, ông Nhu gặp đại diện của Bắc Việt là Trưởng đoàn Ba 





194 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Lan Mieczyslaw Maneli tại ICC. Lần gặp thứ nhì vào ngày 2/9, 
Quốc Khánh của VNDCCH, ông Nhu mời ông Maneli vào Dinh 
Gia Long... đó là chưa kê những trao đổi bí mật khác qua hai 
"special envoy" Phạm Hùng và Trần Văn Dĩnh. Những biến cố dồn 
dập, phức tạp và trâm trọng đó, tích lủy từ 3 năm trước và lên đên 
cao điêm vào cuôi Hè năm 1963, đã vượt khỏi khả năng cai trị và ý 
chí lãnh đạo của con người thơ lại khăn đóng áo dài Ngô Đình 
Diệm. Ông chỉ còn biết quay về với chuyện ông giỏi nhất và thích 
nhất: cầu nguyện với Chúa và hút thuốc lá liên miên. Vã lại, ông 
bà Nhu đã thay ông điều động việc nước từ lâu rồi. Những ngày 
đầu tháng 10 năm 1963, không cần những kế hoạch đảo chánh 
giả “Bravol/Bravo?” cực kỳ rắc rốổiđể cướp quyền ông 
Diệm, không cân cho nhân viên thay chân dung to lớn của ông 
Diệm tại Tòa Đô sảnh bằng chân dung của minh, ông Nhu cũng đã 
là, trên thực tế và bất chấp Hiến Pháp, Tổng thống Việt Nam Cộng 
Hòa rồi. Một tổng thống với tâm địa của một tên “đao phủ chính 


39 


trị. 
And the rest is history ... ! 


Ông Nguyễn Đình Thuân, Bộ trưởng Phụ tá Quốc Phòng rồi Bộ 
trưởng tại Phủ Tổng Thống của Đệ Nhất Cộng Hòa, người Ta vào 
Dinh Gia Long hầu như hăng ngày, đã kế lại rằng “... Vào giai 
đoạn đó, Nhu sa vào vòng nghiện ngập và điều đó đã Bộ ông ta 
đến những trạng thái cực đoan... Người ta bắt đầu thấy những dấu 
hiệu điên loạn trên mặt ông fa, nhìn bất động như kẻ mộng du, với 
một nụ cười lạnh lùng cô hữu ... (theo Rogers HIllÌman, To Move 4 
Narion, Doubleday Inc. and Co., New York 1967, trang 480) 


Đệ Nhất Cộng Hòa, 1960-1963: “Vua Lê” Ngô Đình Diệm nhu 

nhược an phận và 
“Chúa Trịnh” Ngô Đình 
Nhu gian hùng hiểu sát 


Thế cờ bí oan nghiệt - 
Một post-mortem 


Khi cùng ông Nhu trốn ra 
khỏi Dinh Gia Long ngày 
2-11-1963, ông Diệm 








NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





nghĩ rằng cùng đi với nhau, ông Nhu sẽ an toàn hơn. Ông Diệm đã 
nghĩ đúng một nửa vì trước đó, bạn cũng như thù, cộng tác viên 
cũng như đối lập, đều chỉ đòi hỏi ông bà Nhu rời khỏi nước và giữ 
ông Diệm làm Quốc trưởng (bù nhìn). Nhưng một nữa khác mà 
ông Diệm nghĩ không tới là theo đà cuộc khủng hoảng kéo dài từ 
năm I960 chứ không phải từ vụ Phật giáo (5/1963), Chúa 
Trịnh Ngô Đình Nhu độc ác đã “tiêm quyên” „a Lê Ngô Đình 
Diệm nhu nhược, thì tình cảm của quân dân miền Nam đã trở 
nên căm thù và uất hận ông Nhu như thế nào? Ngày 2-11 đó là 
ngày họ, cả người sống lẫn người chết, đòi nợ máu của 7 năm bạo 
tr! Giá mà tại nhà ông ba Tàu làm kinh tài cho đãng Cần Lao tên 
là Mã Tuyên ở Chợ Lớn, khitoàn bộ những công cụ bạo lực 
của gia đình ông đều tự tê liệt hoặc tan rã như bọt sóng, ông Diệm 
để ông Nhu “nhảy núi” một mình, theo đường giao liên vào mật 
khu của Mặt trận Giải phóng Miền Nam tồi ra Hà Nội, còn ông về 
nhà thờ cha Tam. để liên lạc với các Tướng lãnh thì có phải cơ may 
để cả hai ông vẫn toàn thây có phải lớn hơn không? Nhưng lịch 
sử không làm bằng những ' giá mà”, và số phận đã làm cho “Điệm 
võ Nhu, Diệm héo - Nhu võ Diệm, Nhu đàn” nên họ đã không bỏ 
được nhau. Bộ óc “mưu lược bá đạo” Ngô Đình Nhu đã không 
nghĩ ra được cách giải thế cờ bí oan nghiệt của chính anh em mình 
bày ra. Vì Nhân Quả là quy luật hằng hữu của kiếp nhân sinh, hay 
đó cũng là nhiệm ý của Thiên Chúa chăng ? Cho nên chính những 
anh em dòng họ Ngô Đình đã tự hại nhau mà không biết! Và lịch 
sử sang trang trong tiếng reo mừng thoát nạn của toàn dân thủ đô 
Sài Gòn trưa ngày 2-11-1963. 
Nguyễn Kha 8/2013 





196 


11 


MỸ ĐÃ THẤY MẤT NAM VIỆT 
_—— NAM TỪ CUỐI NĂM 1961: 
LỒI LỚN LÀ DO CHẾ ĐỘ ÔNG DIỆM 


(Bản Ghi nhớ NSAM 263 của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia 
về quyết định rút 1,000 quân Mỹ vào cuôi năm 1963) 
Cư Šĩ Nguyên Giác dịch 


(LỜI NGUỜI DỊCH: Một số người trong cộng đông người Việt ở 
hải ngoại đã nêu lên lý luận rĂNg, Tổng Thông Hoa Kỳ John F. 
Kennedy trong năm 1963 đã yêu câu đưa quân Mỹ vào Việt Nam, 
nhưng bị Tổng Thống Diệm phản đối, nên Hoa Kỳ mới thúc đẩy 
các cuộc biểu tình của Phật Giáo để lật đồ ông Diệm hâu dễ đưa 
chiên binh Mỹ vào miễn Nam VN được. Từ đó, đê “giải tội” cho 
ông Diệm, họ đã phóng to thành kịch bản “ông Diệm bảo vệ quyền 
tự quyết ” nên bị Mỹ xúi giục các tướng lãnh đảo chánh ! 


Lý luận trên hoàn toàn sai, hoàn toàn không đúng. Các hô sơ giải 
mật gân đáy cho thấy TT Kennedy đã thấy thua từ cuối 1961, nên 
thu xếp từ mùa xuân 1962 để giảm sự tham dự quân sự Hoa Kỳ trở 
về mức tương đương với đầu năm 1961. Và vào ngày LI tháng 10- 
1963, TT Kennedy đã ra một lệnh bí mật để lập kê hoạch rúi 1,000 
cô vấn (trên lông số gân 17,000) từ VN về Mỹ vào cuối năm 1963; 
hỗ sơ mật này có ký hiệu là NSAM 263. Như vậy, TT Kennedy 
không những đã không muốn đem quân vào Việt Nam, mà ngược 
lại, còn quyết định bắt đầu rút quân khỏi miễn Nam. 


Ngoài ra, Phật Giáo đã không tham dự gì với các diễn biến chính 
trị quân Sự quan Irọng Irong quan hệ Mỹ-Việt đó, vì trận tổng tắn 
công các chùa do ông Nhu thực hiện đêm 20 rạng 2]-ö-1963 đã 
bắt hầu hết các vị sư lãnh đạo Phật Giáo. 





197 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Sau đây là bản Việt dịch Š5 trang trong cuốn biên khảo “Death oƒ A 
Generation” của GS Howard Jones, xuất bản bởi NXB Oxford 
Universify Press năm 2003, và cả bản Việt dịch hỗ sơ NSAM 263. 
Cuốn biên khảo viết trong 15 năm, duyệt và Sóp ý bởi nhiều học 
giả, shỉ lại thông tin có từ nhiều hỗ sơ giải mật và các cuộc phỏng 
ván riêng, cùng với các bản khai hữu thệ chưa phổ biển từ ba thư 
viện Tổng Thống và Trung lâm Văn Khô Quốc Gia. 


Sách này viết công phu và cần trọng vì tham khảo nhiễu nguôn; 
Thí dụ, độc gia có thế xem cuối bản dịch này, trong chú thích số 
(9) -- khi nói về chiến lược Rostow trình lên TT Kennedy -- đã dẫn 
ra tới 7 nguồn khác nhau. Tất cả các chủ thích nơi đây đêu sẽ 
không dịch ra Việt ngữ, giúp người cần nghiên cứu có thê dựa vào 
chủ thích để dễ dàng tìm ra tài liệu gốc Anh ngữ. 


Qua các tải liệu và phán tích trong 5 trang náy, ta có thê nhận ra 
các sự Kiện sau: 


® Năm 1960, John F. Kennedy nhậm chức Tổng Thống Mỹ. Tháng 
4 năm 1961, ông chấp thuận đưa du kích quân (Lữ Đoàn 2506, do 
CIA huấn luyện) vào Vịnh Con Heo để lật đồ Fidel Castro và để 
chiếm Cuba nhưng hoàn toàn thất bại. Sau thảm bại này, TT 
Kennedy không hoàn toản tin vào các nhận định của các tướng 
Hoa Kỳ và CIA nữa. 


® Năm 1962, TT Kenney sắp xếp để sẽ rút bớt quân Mỹ tại VN 
(xem trang ). Kennedy tin rằng cải cách chính trị ở Việt Nam 
quan trọng hơn là chiến thắng ở chiến trường. Nhưng Việt Nam tắt 
phải thua vì chỉnh sách của TT Ngô Đình Diệm làm mắt lòng dân 
(xem chủ thích 16). 


® Bán văn NSAM 263 đề ngày 11 tháng 10-1963, do Có vấn An 
ninh Quốc gia (NSC) MeGeorge Bundy chỉ thị sẽ rút quân Mỹ kể 
từ tháng 12-1963. 


° Kennedy hỗ trợ cuộc đảo chánh của các tướng lãnh VNCH, 
nhưng muôn đưa ông Diệm ra lưu vong. 





198 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





® Dòng họ Ngô Đình Diệm kiêu kỳ và khó chịu tới nổi, Tòa Đại Sứ 
Mỹ chỉ thị cho tất cả các nhân viên sứ quản không được HỐng bắt 
cứ thứ gì trong 3 giờ. đông hô trước khi vào Dinh Tổng Thống để 
khỏi phải dùng nhà vệ sinh (xem trang 9). 


e Thất bại trong Cuộc Chiến Việt Nam là do Tổng Thống Diệm và 
gia tộc họ Ngô (xem trang 9). 


® Kennedy đã thấy Mỹ và chính phủ ông Diệm tất phải thua cuộc 
chiên từ cuối năm 1961 (xem trang ]]). 

® Kennedy sắp xép việc rút quân bằng cách dự tính gỡ chức Ngoại 
Trưởng của Rusk (xem trang lÌ) và giữ thê diện cho Đảng Dân 
Chủ khi thua cuộc ở Nam VN băng cách đưa Lodge (Cộng Hỏa) 
vào chức Đại Sứ Mỹ ở VN (xem trang 12) 


Cuối bản dịch này sẽ đính kèm bản scan của các trang ð-12 và bản 
gốc hồ sơ mật NSAM 263. Toàn văn dịch bởi Cư Sĩ Nguyên Giác.) 


BẮT ĐẦU BẢN DỊCH HỖ SƠ NSAM 263 

Bạch Ốc 

Washington 

CHỈ ĐỌC THÔI Ngày 11 tháng 10 1963 

BẢN GHI NHỚ HÀNH ĐỘNG AN NINH QUỐC GIA SỐ 263 
GỬI TỚI: 

- Bộ Trưởng Ngoại Giao 

- Bộ Trưởng Quôc Phòng 


- Tham Mưu Trưởng Liên Quân 


CHỦ ĐÈ: Nam Việt Nam 





199 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Trong một buổi họp ngày 5 tháng 10-1963, Tổng Thống 
[Kennedy] xem xét các khuyên nghị trong bản phúc trình của Bộ 
Trưởng MeNamara và Tướng Taylor trong chuyến đi khảo sát của 
họ ở Nam VN. 


Tổng Thống chấp thuận khuyến nghị quân sự trong Phần I B (1-3) 
của bản phúc trình, nhưng ra lệnh răng không đưa ra loan báo 
chính thức nào về việc thực hiện kế hoạch rút 1,000 chiến binh Mỹ 
về vào cuối năm 1963. 


Sau khi thảo luận về các khuyến nghị còn lại trong bản phúc trình, 
TT Kennedy chấp thuận bản chỉ thị cho Đại sứ Lodge nguyên đã 
ghi trong bức điện văn sô 534 do Bộ Ngoại Giao Mỹ gửi (ULND: 
Điện văn 534 này đề ngày 5 tháng 10-1963). 


Ký tên: 

MecGeorge Bundy (Có vấn An ninh Quốc gia) 

Phó bản gửi đề thực hiện: 

Giám đóc Sở Tình Báo Trung Ương CIA 

Giám đốc Sở Phát Triển Quôc Tế AID 

Phó bản gửi để biết: Ông Bundy, Ông Forrestal, Ông Johnson, Hồ 
sơ lưu Hội đồng An ninh Quốc gia NSC. 

Hồ sơ giải mật ngày 15 tháng 7-1977 


Hết Bản Dịch NSAM 263 





200 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





_`„eee .v a 


ThÉ WHI†T£ HOU&E 
.^..“..oxon 


⁄z_—=m==—n-:*Y:--.. Oeseber 3L, 1963 


MA T1O9(A1, SECUTTY ACYLOW ÀÁEMORAINDUƯM MO, 263 
TQ. #S«ersetayy aÉ State 
sé IDu[eo*e 
Chairrean sÉ the Jo@x+ CSieếs eÍ #e&Íf 
SUPJECT: ®%suià Vietaarn 
Át & mesting œ= Ocsobs+ 5, 1343, 04.3 2lã24 sà21442⁄44 0à 


cecermtrsendations 6estsinmé in the rooozt 0Ý ñeeyơiaey Mi(anera 
n6 Goaaral Taytez on thsậz trai6sio0 to 5eáxh VLeezarr. 


đxuưw L,000 Ứ.Š§, miktflary pevseanel My the ssé ©# 1963. 
ADav #®ssusalee sẽ the remsisisg regommasndstioa sể Vha zepuri, 





is set ferth ín Štate taÌsgras Ne, %14 to 5Saigmm. | 
hếy “=Í 
MecGeozgs Đuzé | 
Copy fuzsishadt | 
DrecAdr sí Cewtrsi Ptstligesce 


Adinlalstrater, Agm=cy Íer bllsvnatkonal Develogrn 








BẮT ĐẦU BẢN DỊCH TRANG 8-12 
của tác phẩm DEATH OF A GENERATION 


Trang 8: 


...Chủ nghĩa Cộng sản vô lấy các nước chưa phát triển bằng cách 
trà trộn, nôi loạn, và mở ra cuộc chiến du kích. Đề đối phó “bệnh” 
này, Rostow (Phụ tá Có vẫn An ninh Quốc gia của TT Kennedy) 
đưa ra chiến lược phản kích đa tầng, tập trung vào việc tăng tính di 
động nhanh hơn để đánh các trận hạn chế, và một chương trình 
kinh tế đề ra để ngăn cản phiến quân Cộng sản xuyên qua các 
chương trình xây dựng đất nước. 





201 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Phương pháp rộng lớn như thế đòi các biện pháp cả quân sự và dân 
sự để cung câp cho số lượng nhiều nông dân tại Lào và Việt Nam 

“một chỗ đứng trong hệ thống, một cảm thức về vai trò của họ 
trong đó, và một quyết tâm đề hệ thông này tôn tại.” 


Một phương pháp linh động và tự chế như thế có thê hoàn tất lời 
hứa nêu lên trong bài diễn văn đăng quang của Tổng Thống 
Kennedy để giúp “những người sống trong các túp lều và các ngôi 
làng của một nửa địa câu đang gian nan trong việc phá vỡ các tai 
ách nghèo khó tập thể.” Chỉ khi làm được như thế, Hoa Kỳ mới 
tránh nồi việc tham chiến trực tiếp. (9) 


Nhưng sự lạc quan trong giây phút đăng quang đã nhạt dần đi. Vào 
thời điểm Tổng Thống Kennedy bị ám sát, ông đã sắp hoàn tất một 
tiến trình để rút hầu hết lính Mỹ ra khỏi Việt Nam theo kế hoạch 
có tên “Comprehensive Plan for South Vietnam.” (Kế Hoạch Toàn 
Diện cho Nam Việt Nam -- viết tắt, CPSW) 


Thực sự, 1,000 chiến binh Mỹ đầu tiên sẽ khởi sự theo lịch trình 
rút khỏi VN vào đâu tháng 12-1963. (10) 


Nên biết rằng, cách tiếp cận của TT Kennedy đối với Nam VN 
[cho đến năm 1963] đã dẫn tới việc đưa gân 17,000 lính Mỹ vào 
Nam VN, nhưng không chiến binh nào có quyền tác chiến trừ khi 
bị tắn công. Mục tiêu chính thức của họ vẫn là cố vấn, hỗ trợ, và 
hiện diện biểu tượng, ngay cả khi họ có mặt như thế đã dẫn tới một 
sỐ lính Mỹ rơi vào trường hợp tác chiến, cho dù là với tư cách cố 
vấn quân sự, chuyên gia vê tô chức, phi công, hay chỉ đơn giản là 
nhân viên trong căn cứ. 


Bạch Ốc đã cố gắng che giấu cuộc chiến bí mật tại VN nhằm ngăn 
cản bất ôn trong nội bộ Hoa Kỳ và để giữ mức hạn chế đối với 
cuộc chiến thực giữa những người Cộng sản và Thế Giới Tự Do. 
Nếu Quân lực VNCH đây lùi được Việt Cộng, và nêu Kennedy 
thắng cử lần nữa vào năm 1964, ông dự định tiêp tục chương trình 
rút quân Mỹ về từng giai đoạn, nhằm đưa hầu hết lính Mỹ từ VN 
về Mỹ trong năm 1965. Những lính Mỹ còn lại dự kiến sẽ chỉ còn 
1,500 người, gồm toàn là cố vấn và như thế sẽ gần với con số ấn 
định trong Hiệp Định Geneva. 





202 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Nhưng, khi tình hình Nam VN tệ hại đi vào mùa thu 1961, TT 
Kennedy tin răng, ít nhất có một lúc như thế, ông phải nhắn mạnh 
liệu pháp quân sự có sẵn trong lý thuyết chông nôi loạn. TT 
Kenncdy cô găng duy trì lẫn ranh mỏng giữa nhiệm vụ hỗ trợ và 
tác chiến trực điện với Việt Cộng. Nhưng lăn ranh này mờ dần đi 
khi chiến binh Mỹ tại Nam VN đông thêm và gặp nguy hiểm hàng 


ngày. 


Làm thế nào một cấp chỉ huy quân sự Mỹ có thê kèm chế lính của 
ông trong khi bị tân công? Có thê nào mà viỆc tự vỆ sẽ không dẫn 
tới một cuộc tấn công, mà việc tấn công đó đã Mỹ hóa cuộc chiến 
tranh này? 


Vào mùa xuân 1962, Tổng Thống Kenncdy tìm cách giảm mức 
tham dự quân sự của Mỹ trở vê ngang mức của đầu năm 1961. Nỗ 
lực rút quân Mỹ về như thế đã khựng lại từ sau những cuộc biểu 
tình của Phật Tử vào tháng 5-1963, và rồi ngưng hẳn sau khi TT 
Kennedy bị ám sát 6 tháng sau đó. 


m Trang 9: 


Thất bại tại Việt Nam phần lớn là do Tổng Thống Diệm và gia 
đình của ông ta. Là một giáo dân Thiên Chúa Giáo La Mã trong 
một đất nước đa số là Phật Tử, Diệm thấy khó mà cãi lại các cáo 
buộc ông về lỗi truy bức tôn giáo. 


Với kiểu cách lạnh lùng, kiêu kỳ và thiên vị, Diệm không bao giờ 
lộ ra bât kỳ khuynh hướng nào cho dân chủ, và đã chỉ ưa năm 
quyền lực trong tay riêng cho ông và gia đình ông. Thực sự, ông 
Diệm thuộc loại quá khó đề nói chuyện, đến nồi, đê tránh việc phải 
sử dụng nhà vệ sinh, Tòa Đại Sứ Mỹ đã chỉ thị cho các viên chức 
là đừng có uông bất kỳ nước gì trong 3 giờ đồng hồ trước khi gặp 
ông Diệm. 


Niềm tin của ông Diệm vào “Chủ nghĩa Nhân vị,” phản ảnh cái 
nên tảng quan cách, thượng lưu của ông, và phản ảnh cái nghi ngờ 
thâm sâu của Diệm đối với những người ở ngoài gia tộc nhà Ngô -- 
kể cả [nghi ngờ] người Mỹ. 





203 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Khi các sĩ quan bất mãn thất bại trong cuộc đảo chánh dang dỡ 
cuối năm 1960, có phải đúng là gia đình của Diệm vẫn giữ lòng 
trung thành với nhau hay sao? Có phải là không chắc chắn rằng ứt 
nhất là với ông Diệm) Tòa Đại Sứ Mỹ và CIA trước đó đã chấp 
nhận [đảo chánh] miễn đừng sát hại ông Diệm? 


Do vậy, ông Diệm (không có vợ) đã tìm lời có vấn hầu như chỉ 
riêng từ người em là Ngô Đình Nhu, cũng lạnh lùng xa cách và 
như dường vô cảm như ông, vốn là người không giữ chức vụ hành 
pháp nào trong chính quyên, và cô em dâu là bà Ngô Đình Nhu, 
người đã trở thành “Đệ Nhất Phu Nhân” của ông Diệm. 


Bà Nhu là người chỉ trích các nỗ lực đổi mới của Mỹ tại Nam VN 
bằng lời cay độc và sinh động; Bà Nhu là một cựu Phật Tử, đã cải 
đạo sang Thiên Chúa Giáo La Mã, và ưa thích một xã hội khép 
kính dựa vào tiêu chuẩn đạo đức nghiêm khắc mà riêng bà định ra. 
Bà Nhu đã nói, “Không chỉ ánh sáng mặt trời tới [khi mở cửa], mà 
cả nhiều thứ tệ hại cũng bay vào.” (11) 


Khi Kennedy lên ngôi Tổng Thống, Diệm trước đó đã thoát nhiều 
cuộc khủng hoảng từ khi giữ chức lãnh đạo Nam VN năm 1954, 
khi Hoa Kỳ đỡ đâu chế độ của Diệm với viện trợ kinh tế và quân 
sự lớn lao, vừa sau khi quân Pháp thảm bại ở trận Điện Biên Phủ. 


Trong một động thái sai mục tiêu bị thảm, chính phủ Kennedy vào 
năm 1963 đã hỗ trợ cuộc đảo chánh của các tướng lãnh chống ô ông 
Diệm, nghĩ rằng thay đổi chính phủ sẽ cải tiến nỗ lực chiến tranh 
và từ đó sẽ dọn đường để Mỹ rút khỏi Việt Nam. Khi các tướng 
lãnh Quân lực VNCH sửa soạn đảo chánh đầu tháng 11-1963, họ 
biết rất rõ là được Hoa Kỳ tán thành, dù không có hợp tác và tham 
dự trực tiếp. Dù vậy, Tòa Bạch Ốc vấn mang trách nhiệm lớn. 
Tổng Thống Kennedy đã trở thành đồng lõa trong cuộc đảo chánh 
bằng cách tỏ dấu hiệu cho các tướng lãnh này thấy rằng ông Diệm 
sẽ không được Mỹ giúp đỡ. 





204 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Những tiếp cận trước đó từ các tướng lãnh VNCH với Hoa Kỳ 
xuyên qua CIA đã không được bảo đảm như thế, làm cho họ khựng 
lại kế hoạch hồi tháng §-1963. Nhưng rồi các thông tin lộ ra cho 
thấy Nhu đã bí mật liên lạc với Bắc VN về việc kết thúc chiến 
tranh mà không tham khảo các quốc gia siêu cường nào hết. Số 
mệnh các tướng lãnh sẽ ra sao, khi họ đã lỗ liễu bất mãn với nhà 
Ngô như thế? Bàn tay tàn bạo của ông Diệm khi đàn áp Phật Tử 
Cuôi cùng kết hợp với tình hình quân đội VNCH dao động trong nỗ 
lực chiến tranh, với việc chính phủ Kennedy công khai chỉ trích 
chế độ Sài Gòn, và những tin đôn liên tục vê những cuộc thương 
thuyết bí mật của Nhu với Hà Nội đã thúc đây các tướng lãnh phải 
đảo chánh và đã dẫn tới cái chết của cả ông Diệm và Nhu. 


m Trang 10: 


Những lễ hội tưng bừng đón mừng các tướng lãnh ở Sài Gòn, khi 
dân chúng bảy tỏ lòng biết ơn và ca ngợi họ đã lật đỗ được nhà 
Ngô đáng ghét. Sự ôn định nội bộ như dường đã trở lại với Nam 
VN. Cuộc dàn quân đảo chánh của các tướng lãnh đã cho thấy hiệu 
quả, cho thấy niềm tin rộng rãi rằng họ sẽ dễ dàng đánh bại Việt 
Cộng. 


Nhưng niềm vui này chỉ kéo dài khoảnh khắc. Quyết định của các 
tướng lãnh trong VIỆC giết Diệm và Nhu đã làm chính họ chia rẽ 
thâm sâu, và dẫn tới hỗn loạn cay đắng ở Sài Gòn. Rồi thì, ba tuần 
sau đó, TT Kennedy bị giết - và chôn cùng với ông là CPSV (Ké 
Hoạch Toàn Diện cho Nam VN). 


Các viên chức thân cận của TT Kennedy đã xác định ý định của 
ông muốn giảm sự tham dự của Mỹ tại VN. John Kenneth 
Galbraith, Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ và là bạn lâu năm và là người thân 
tín của TT Kennedy, nói rằng Kennedy đã quyết định đưa lực 
lượng quân sự đặc biệt của Mỹ ra khỏi VN. Hilsman (Thứ Trưởng 
Ngoại Giao Hoa Kỳ Viễn Đông Vụ) và McNamara (Bộ Trưởng 
Quốc Phòng) cũng nói thế, và như thế đã làm tăng mức bi kịch cho 
vụ ám sát TT Kennedy. (12) 





205 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Đặc biệt thêm là, lời khăng định của Galbraith rằng, để xúc tiến 
việc rút quân Mỹ ra khỏi VN, TT Kennedy đã lên kế hoạch đưa 
MecNamara thay Rusk trong chức vụ Ngoại Trưởng Mỹ, sau cuộc 
bầu cử Tổng Thống Mỹ vào năm 1964. Galbraith tin răng Kennedy 
có ý định “Việt Nam hóa” cuộc chiến sau cuộc tái thắng, cử dự kiến 
của ông -- để giảm sự tham dự của Mỹ trở về mức có vấn như thời 
khi ông mới vào Bạch Ốc. 


Trở ngại lớn nhất của TT Kennedy là quân đội. TT Kennedy bị 
“phỏng' vì các viên chức Bộ Quốc Phòng (và CIA) trong thảm bại 
ở Vịnh Con Heo, và sau đó đã lưỡng lự không còn tin tưởng họ. 
Vào cuối năm 1962, TT Kennedy đã tìm ra một cách để duy trÌ sự 
kiểm soát quân đội Mỹ trong khi giảm từ từ viện trợ quân sự đặc 
biệt của Mỹ tại VN. Một cách đề làm như thế, theo lời Galbraith, là 
đổi lãnh đạo ở Bộ Ngoại Giao Mỹ. 


TT Kennedy đã xem Ngoại Trưởng Rusk như là “một chiến sĩ lạnh 
lùng, quyết tâm, và được trao cho, như ở Việt Nam, một giải pháp 
quân sự, hay, nói chính xác hơn, là không-giải-pháp.” Thực sự, 
quan điêm của Rusk về dòng thác xâm lấn của Cộng sản tới từ 
kinh nghiệm của Tây Phương ở Munich năm 1938. 


Rusk viết trong hồi ký, “Khi người ta nhìn các sự kiện buồn trong 
thập niên 1930”s tại Châu Âu, tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ và các nền dân 
chủ Tây Phương, với chủ nghĩa chủ hòa và chủ nghĩa tự cô lập của 
chúng ta, và với sự lạnh nhạt của chúng ta, đối với dòng thác xâm 
lấn đó, đều có tội để cửa cho bọn cướp vào." 


Do dự duy nhất của TT Kennedy về dự định chuyên MecNamara 
[thay Rusk] là, khi Bộ Quốc Phòng Mỹ không còn MecNamara nữa, 
giới quân đội có thê sẽ lèo lái cuộc chiến. Galbraith nói rằng. 
Kennedy xem MecNamara là người duy nhất có khả năng lèo lái 
Tham Mưu Trưởng Hoa Kỳ và Bộ Quốc Phòng Mỹ. (13) 


Các nhận định đó của Galbraith có giá trị. Hilsman, cũng thế, nói 
rằng Kennedy “rõ ràng sắp rút khỏi VN” và rằng Kennedy dự định 
bình thường hóa quan hệ với Nam VN. Hilsman nói, một phương 
tiện đê làm như thê là phải gỡ Rusk đi [khỏi chức Ngoại Trưởng]. 





206 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





m Trang l1]: 


Mặc dù Rostow đã ra khỏi Bạch Ốc vào cuối năm 1961, Rostow 
cũng đã biết về một kế hoạch rút lính Mỹ về nước một thời gian 
sau đó. Thực sự, MecNamara tước, đó đã tin rằng vào mùa thu 
1963, Mỹ sẽ rút nhiều ngàn “có vấn” về lại Mỹ. 


Thực sự, theo lời Galbraith, một sự thật lớn lao không được nói lên 
trong vòng cao cấp nhất của chính phủ Kennedy là, Hoa Kỷ không 
thể thắng nỗi cuộc chiến, và nên thu về toàn bộ các trợ giúp đặc 
biệt đã đưa vào VN kể từ tháng 1-1961. 


Khi được hỏi về lời khẳng định của Galbraith rằng TT Kennedy đã 
quyết định thay đổi người giữ chức vụ Ngoại Trưởng, Cựu Bộ 
Trương Quốc Phòng [McNamara] trả lời răng TT Kennedy không 
yêu câu ông vào thay chức [Ngoại Trưởng của Rusk] nhưng răng 
“Robert Kennedy đã yêu cầu như thế.” (14) 


(LND: Robert Kennedy là em ruột của Tổng TÌ hỗng Kennedy, giữ 
chức Bộ Trưởng Tư Pháp Mỹ từ 1961-1964, đông thời là Cô vấn 
Bạch Óc cho TT Kennedy từ 1961-1963.) 


Tiết lộ của Galbraith đã đưa MeNamara vào sâu thêm vào bóng 
mờ của Việt Nam. Mặc dù Bộ Trưởng Quốc Phòng MecNamara đã 
kêu gọi rút quân Mỹ về trong năm 1963, ông không nêu ý kiến đó 
khi Tông Thông Johnson leo thang cuộc chiến sau đó vào cuối năm 
đó. 


MecNamara giải thích với tôi (GS Howard Jones) rằng vì Việt Cộng 
tăng tốc hoạt động và vì chỉ có hành động quân sự mới có thể giải 
quyết tình hình nguy cấp đó. Tuy nhiên, Hilsman nói răng 
MecNamara mang tâm thức “bất định” và “lẫn lộn” và không bao 
ø1ờ có ý định rút lui. (15) 


Vào tháng 12-1963, Tổng Thống Johnson đã làm những gì mà 
người tiền nhiệm đã khéo léo tránh né: Ông gắn bó sát hơn với 
quan điểm của Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Mỹ về vấn đề Việt 
Nam. 





207 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Khi còn là Phó Tổng Thống, Johnson đã không có mặt trong các 
buồi họp bí mật ở Bạch Óc về diễn tiến cuộc đảo chánh ở Nam 
VN, và khi biết sự liên hệ bí mật của chính phủ Kennedy, Johnson 
đã mạnh mẽ lên án quyết định đó. Khi lên giữ chức Tổng Thống, 
Johnson muốn cuộc chiến đừng rắc rối quá để khỏi ngăn trở việc 
ông thực hiện chương trình cải cách trên nước Mỹ. 


Đề lý luận, các sử gia sẽ do dự khi giả thiết về những gì có thể xảy 
ra tại VN nếu TT Kennedy còn sống. Rồi thì, tại sao khảo sát vân 
đề này? Những người bị quan nói, Kennedy đã chết ở Dallas, như 
thế thật là là vô nghĩa khi chúng ta bàn vê Kennedy có thể có chính 
sách gì khác tại VN để có thê ngăn cản cái chết của nhiều triệu 
người. 


Tuy nhiên, không phải là chuyện giả thiết khi khảo sát chính sách 
của TT Kennedy về VN trong nô lực muốn tìm xem có hay không 
diễn ra một mô hình rút lui quân Mỹ VỀ. Là một nhân vật chủ yêu 
trong vở bị kịch này, Kennedy lý luận rằng chỉ có người. Nam VN 
mới có thê chiến thắng (hay thất bại) ở cuộc chiến này. Chính 
Kennedy đã lập đi lặp lại răng ông định nghĩa thành công như là 
việc giảm khả năng của loạn quân Việt Cộng về mức độ mà chính 
phủ Sài Gòn có thê tự mình kiêm soát được đề giữ an ninh. 


Các hồ sơ củng cố cho cuộc nghiên cứu này cho thấy rằng ti 
Kennedy đã có ý định rút bớt sự tham dự quân sự đặc biệt của Mỹ 
tại Nam VN về còn mức tương đương đầu năm 1961 thôi. (16) 


Sau khi liên tục nhận các bản báo cáo lẫn lộn (thắng/thua) về diễn 
tiến cuộc chiến, TT Kennedy đã chọn giai pháp rút bớt quân Mỹ, 
dự kiến khởi sự từ cuôi 1963 và, sau khi tái đắc cử vào mùa thu 
1964, sẽ đưa số quân Mỹ giảm còn tương đương mức cô vấn quân 
sự của năm I961 vào cuôi năm 1965. Việc Kennedy bổ nhiệm 
Henry Cabot Lodge làm Đại sứ tại Nam VN vào mùa thu 1963 là 
sự kiện đáng nói. 





208 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





m Trang 12: 


Là một nhân vật hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, Lodge và Đảng 
Cộng Hòa sẽ chia sẻ trách nhiệm chính trị nếu có thất bại tại Việt 
Nam. Thực sự, Lodge trở thành người ủng hộ mạnh mẽ cho cuộc 
đảo chánh [tại Sài Gòn], liên lạc trực tiếp với TT Kennedy và làm 
cho việc này trong bản chất trở thành việc của lưỡng đảng [tức, 
Dân Chủ và Cộng Hòa]. 


Nghĩ ngờ khả năng của Nam VN [tức, chính phủ nhà Ngô] và 
chống lại việc quân Mỹ phải tham chiến, TT Kennedy đã tìm cách 
ngưng việc Mỹ hóa cuộc chiến trong một tiến trình mà TT Richard 
M. Nixon sẽ đặt tên là “Việt Nam hóa” chiến tranh. 


Không phải ai cũng chấp nhận các khám phá trong cuộc nghiên 
cứu này (VD: mà kết quả là sách “Death d£ a ŒGenerafion”). Câu 
chuyện kể lại trong các trang giấy này vẫn còn chưa lắng xuông, và 
khó mà bác bỏ. TT Kennedy lúc đầu đã cùng những người khác 
tham dự chiến lược tranh cãi là rút lui xuyên qua việc leo thang 
chiến tranh, nhưng đã sớm nhận ra rằng gỡ dần quan hệ quân sự 
mới đưa ra con đường khả thí duy nhất để ra khỏi vũng lầy. TT 
Kennedy lúc đó hỗ trợ cuộc đảo chánh trong một nỗ lực tính nhằm 
để đây tới kế hoạch rút quân Mỹ về, mà, vì các lý do chính trị, việc 
rút quân đó sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ thứ nhì của ông ở cương 
vị Tông Thông Mỹ. 


TT Kennedy không đơn độc chịu trách nhiệm cho các sự kiện này. 
Tham dự của Mỹ tại VN trong nhiều năm trước khi ô ông vào Bạch 
Ốc đã đây Hoa Kỳ vào các vân đề đối ngoại và đối nội của Nam 
VN. 


Emmet John Hughes, cựu cố vấn chính trị và là người viết diễn văn 
cho TT Eisenhower, ghi nhận rằng Hoa Kỳ với tư cách quốc gia 
can thiệp không có thê “cứu nền tự do chân thực của nước khác mà 
không trở thành liên hệ một cách chủ yếu trong toàn bộ hành vi và 
định mệnh của quốc gia đó.” 





209 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Không có cách nào khác đề tách biệt sự liên hệ về các vấn đề đối 
ngoại và đối nội. “Điểm cần thấy rằng để sắp xếp từ xa vào đời 
sông chính trị nội bộ của một nước đồng minh chính là “can thiệp”. 
Đó là sự can thiệp của sự ưng thuận lặng lẽ.” Sự liên hệ của Hoa 
Kỳ [với Việt Nam] đã quá sâu tới nôi Mỹ không thể thoát trách 
nhiệm về cuộc đảo chánh đó, bất kê những gì Mỹ đã làm hay đã 

không làm. (17) 


Dù vậy, TT Kennedy không xuất hiện phù hợp với hình ảnh lý 
tưởng như trong vở bí kịch Camelot. Kennedy đã khuyến khích 
một cuộc đảo chánh ra ngoài vòng kiểm soát và dẫn tới cái chết 
của ông Diệm chứ không như dự tính là đây Diệm ra hải ngoại. 
Một sô sử gia hiện đại nghĩ ngờ sự liên hệ của Kennedy với cuộc 
đảo chánh, nhưng họ không đây xa vấn đề vì chẳng bao lâu sau đó 
TT Kennedy lại bị ám sát. 


Nếu Kennedy thoát chết và thăng cử nhiệm kỳ nữa, sẽ không có lý 
do nào để tin rằng ông sẽ thay đổi quan điểm của ông về việc 
muốn rút ra khỏi một cuộc chiến vốn đã trở thành một thảm bại tất 
yếu (to get out of a war that had become a lost cause — 
Dictionary.com dịch “lost cause” là “whose defeat 1s inevitable; a 
cause with no chance of success'). 


Có công bằng không, khi chỉ trích TT Kennedy đã hoãn một cuộc 
rút quân Mỹ vì lý do chính trị? Có phải Kennedy làm đúng khi 
nhận định răng rút quân Mỹ trước cuộc bầu cử sẽ bảo đảm cho 
Đảng Cộng Hòa chiên thắng vì cáo buộc rằng Đảng Dân Chủ đã 
làm mất VN cũng như trước đó họ làm mắt Trung Quốc? 


Trong vở bị kịch của T.S. Eliot, tưa đề Murder in the Cathedral 
(Ám sát trong thánh đường), Tổng Giám Mục người Anh ở Tổng 
Giáo Phận Canterbury là Thomas Becket (LND: chức này cũng là 
Giáo Chủ Anh Giáo) tuyên bố, “Cám dỗ cuối cùng là phản bội lớn 
nhất; Đề làm điều đúng vì một lý do sai lầm.” (18) 


Nhưng động cơ có đáng nói không, nêu kết quả có thê cứu được 
một thế hệ [thanh niên Mỹ]? 





210 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





9. Rostow to Rusk, Jan. 6, 1961, pp. 2-3, 8-9, President?s Office 
File (hereafter referred to as POE), Staff Memoranda Nov. 1960 
Feb. 1961——Rostow, box 64a, JFKL; Walt W. Rostow, The Stages 
of Economic Growth, A Non-Communist Manifesto (Cambridge, 
Engl.: Cambridge University Press, 1960); William J. Rust, 
Kennedy In Vietnam: American Vietnam Policy, 1960-1963 (New 
York: Charles Scribners Sons, I985), 31; JFEK”s Inaugural 
Address, Jan. 20, 1961, Public Papers of the Presidents of the 
United States: John F. Kennedy, 1961 (Washington, D.C.: 
Government Printing Office, 1962), I; David Halberstam, The 
Making of a Quagmire: America and Vietnam during the Kennedy 
Era (New York: Alfred A. Knopf, 1964; revised ed., New York: 
AIfred A. Knop£ 1988); David Halberstam, The Best and the 
Brightest (New York: Random House, 1969); Neil Sheehan, A 
Bright Shining Lle: John Paul Vann and America in Vietnam (New 
York: Random House, 1988). 


10. Hedrick Smith, “220 G.I.*s Leave South Vietnam as Troop 
Reduction Gets Under Way,” New York Times, Dec. 4, 1963, p. l; 
“South Vietnam: The Break-Even Poimt,” Newsweek, Dec. 2, 
1963, p. 57; Hilsman, “McNamaraˆs War,” 161. 


I1. Hilsman, “McNamara`s War,” I5§; Mme. Nhu quoted In 
Schlesinger, Thousand Days, 451. For background of Diem and 
famly, see Denis Warner, The Last Confuclan: Vietnam, 
Southeast Asia, and the West (New York: Macmnillan, 1963), chap. 
5, and Robert Scipliano, South Vietnam: Nation under Stress 
(Boston: Houghton Miffln, 1964), 13-24. 


12. Author”s Interview with Galbraith, March 28, 2001; author”s 
interview with Hilsman, Sept. 17, 2001; author”s Interview with 
MecNamara, March 5, April 17, 2001. 


13. Author”s Interview with Galbraith, March 28, 2001; Galbraith 
to author, Oct. 10, 2001 (letter in author”s possession); Rusk, As I 
Saw It, 83; author”s interview with HiIlsman, Sept. 17, 2001. 





211 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





14. Author”s Iinterview with Hilsman, Sept. 17, 2001; author”s 
Interview with Rostow, Feb. 20, 2001; author”s Interview with 
Galbraith, March 28, 2001; author”s Iinterview with MeNamara, 
Aprl 17, 2001. Hilsman thought that President Kennedy might 
replace Rusk with McGeorge Bundy. 


15. Author”s interview with McNamara, April I7, 2001; author”s 
Iinterview with Hilsman, Sept. 17, 2001. 


16. Other historians have made this argument before me, daring to 
speculate about what might have resulted in Vietnam had the 
bullets missed Kennedy. The three most deeply researched works 
on Kennedy and Vietnam are: John M. Newman, JFK and 
Vietnam: Deception, Intrigue, and the Struggle for Power (New 
York: Warner Books, 1992); Fredrik Logevall, Choosing War: The 
Lost Chance for Peace and the Escalation of War in Vietnam 
(Berkeley: University of California Press, 1999); and David 
Kaliser, American Tragedy: Kennedy, Johnson, and the Origins of 
the Vietnam War (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 
2000). Logevall most directly speculates about what might have 
been, but he bases his thoughts on sound reasoning. President 
Kenmnedy, Logevall maintains, had always been ambivalent about 
the war, never wavering from his desire to win but recognizing the 
danger of enlarging U.S. Intervention without allied support and 
understanding the domestic political costs involved 1n taking over 
the war. Despite Kennedy”s setbacks In foreign policy, he had 
earned sufficlent credibility to permit him to change Vietnam 
policy after his presumed reelection in 1964. He knew that political 
reforms In Vietnam were more Important than battlefield victories; 
he had no Great Soclety program to Iimplement; and, having faced 
a number of crises while 1n office for three years, he had less need 
than Johnson to prove himself. The dire situation in Vietnam by 
late 1964 would doubtless have encouraged Kennedy to reduce the 
Ư.S. commitment. See Logevall, Choosing War, 395-400, and his 
essay, “Vietnam and the Question of What Might Have Been,” in 
Mark J. White, ed., Kennedy: The New Frontier Revisited (New 
York: New York University Press, 1998), 43-48. 


17. Emmet John Hughes, “A Lesson from Vietnam,” Newsweek, 
Sept. 9, 1963, p. 17. 





212 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





18. T. S. Eliot, Murder In the Cathedral (New York: Harcourt, 
Brace, 1935), 44. 
ĐÍNH KÈM: Bản scan trang Bìa trước và các trang 8-12 của tác 


phẩm Death of 
Generaftion. 





HOW TH ÀASSASSINATL 


04 1910090100114000/10 1232/1013) ïÔÔ 0 ì. 





213 


12 


TƯỚNG LÃNH TIẾN HÀNH ĐÁNH 
DINH GIA LONG DÙ ÁP LỰC GIỜ 
CHÓT CỦA MỸ ĐÒI HỦY BỎ 
CUỘC LẬT ĐỔ NHÀ NGÔ 


Phúc Trình Thượng Viện Hoa Kỳ Số 94-465 


(LỜI NGƯỜI DỊCH: 

Đọc lại các chuyển biến trong thời điểm 24 giờ trước cuộc cách 
mạng l-1I-1963, chủng fa thấy lịch sử có thể chuyển biến theo 
nhiều hướng khác nhau, khi có nhiều áp lực từ MACV và từ Cô 
vấn An Ninh Quốc gia Hoa Kỳ đôi húy bỏ cuộc đảo chánh. Một 
bản phúc trình của Ủ Ban Đặc Tuyến Thượng Viện Hoa K dày 
351 trang về "những âm mưu ám sát các lãnh tụ nước , ngoài mà 
phía Hoa Kỳ có liên hệ”, trong đó các trang 216-223 kể về trường 
hợp các tướng lãnh VNCH lật đồ ông Ngô Đình Diệm. 

Sau đây là bản dịch trang 222, từ kho lưu trữ hỗ sơ của Ủy Ban 
Đặc Tuyển Thượng Viện Hoa Kỳ. Bản phúc trình có tựa để 
“Aleged Assassination Plots Imolving Foreien Leaders -- Ản 
lmterim Report oƒ the Select Committee to Siudy Œoyernmenal 
Operafions, November 1975 ” -- tức là “Các Âm Mưu Ám Sát Liên 
Hệ Các Lãnh Tụ Ngoại Quốc -- Bản Phúc Trình Lâm Thời của Ủy 
Ban Đặc Tuyển để Nghiên Cứu Hoạt Động Chính Phú, Tháng 11- 
1975. 


Vài ghi nhận từ bản phúc trình tháng I1 năm 1975 này: 





214 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





® Tướng Siilwell ngày 17-10-1963 yêu câu chỉnh phủ ông Diệm 
đôi cách làm việc, áp lực cụ thê là sẽ ngưng viện trợ cho các đơn 
vị Lực Lượng Đặc Biệt cho tới khi các đơn vị này chuyến VỀ (rực 
thuộc Tông Tham Mưu Trưởng và được dùng ngoài chiến trường 
thay vì dùng để đàn áp Phát Giáo. 

® Đại sứ Lodge ngày 27-10-1963 đã trực tiếp nói với ông Diệm, 
nhưng Ô ông Diệm không cam kết 6i, 

e 7ướng Trân Văn Đôn hứa sẽ tiết lộ kế hoạch đảo chánh cho Đại 
Sứ Lodge biết 4 giờ đồng hô trước khi đảo chánh khởi động. Tuy 
nhiên, vào ngày I-II-1963, Tòa Đại sứ Mỹ chỉ được bảo trước 4 
phút mà thôi. 

® Đại sứ Lodge gửi điện văn về Mỹ ngày 30-10-1963 nói rằng 
chuyện đảo chánh hoàn toàn nằm trong tay phía người Việt, còn 
Mỹ không cản ngăn gì được. 

® Tướng Tư Lệnh MACY là Harkins lập tức cùng ngày 30-10-1963 
từ Sài Gòn gửi điện văn về Mỹ phản đối tắt cả những âm mưu đảo 
chánh ông Diệm. 

® Hai điện văn cùng ngày 30-10-1963 từ Có vấn An ninh Quốc gia 
Mỹ khuyến cáo Đại sứ Lodge, bày tỏ quan ngại và nói Lodge có 
thể nên khuyến cáo hủy bỏ đảo chánh. 

® Khoản tiên 42,000 Mỹ Kim đã do CIA trao trước đó để dùng 
mua thực phẩm cho chiến binh VNCH và dùng làm tiên tử tuất cho 
gia đình tử sĩ trong cuộc đảo chánh. 

e 7ướng Dương Văn Minh hai lần điện thoại tới ông Diệm, đê 
nghị hai anh em Diệm-Nhu đâu hàng sẽ được an toàn xuất ngoại. 
Ông Diệm hai lần từ chối. 


Ngoài ra, trong phân Tổng Kết Những Phát hiện và Kết luận Về 
Những Âm Mưu (Summary oŸ Findings and Conelusions On The 
Plols) tại 5Š nước là Cuba (Fidel Castro), Congo (Pafrice 
Lummumba), Dominica Republic (Raƒael Trujillo), Chi (Rene 
Schneider), và South Vietnam (Ngô Đình Diệm), kết luận về trường 
hợp Ngô Đình Diệm ở trang 5 là như sau: 





215 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Ngô Đình Diệm (Nam Việt Nam) — Diệm và em ông ta, Mhu, bị giết 
vào ngày 2 tháng II năm 1963, trong quả trình diện biên của một 
cuộc đảo chánh của các Tướng lãnh Nam Việt Nam. Mặc dù Chính 
phú Mỹ ủng hộ cuộc đảo chánh, Ƒ Ủy ban chúng tôij đã không tìm 
thấy chứng cớ nào cho thấy quan chức Mỹ đồng ý với cuộc ám sát. 
Thật vậy, có vẻ như việc ám sát Diệm đã không nằm trong kế 
hoạch trước khi đảo chánh của các Tướng lãnh, nhưng lại là một 
hành động tự phát xảy ra trong cuộc đảo chánh và đã được tiên 
hành không có sự can dự và ting hộ của Hoa Kỳ. 


cerning whether the weapons were knowingly suppHed for use 1n the 
assassinatlon and whether any of them were present at the scene. 


Nọo Dinh Diem (Soutk Viefnzm) —Dlem and hìs brother, Nhu, 
were š killed on Ñovember 9, 1963, in the eourse of a South Vietnamese 
Generals' coup. Although the United States Government supported 
the coup, there is no evidenee that Ameriean officials favored the 
ssassination. Indeed, It appears that the assassination of Diem was not 
part of the Generals') pre-coup planning but was instead a spontaneous 
act which oecurred during the eoup and was carried out without 
United States involvement or support. 

Œeneral lene Schnøiden (0h5e)—On October 9ð, 1970, General 
Schneider đied oŸ gunshot wounds infiieted three days earlier while re- 


Trang 5 của Phúc Trình 94-465 


Kết luận về trường hợp Ngô Đình Diệm của Nam Việt Nam 
Bản dịch dưới đây do Cư sĩ Nguyên Giác thực hiện) 
Nguyên văn toàn bộ Phúc trình 94-465 có thể hạ tải ở: 
hfip://www.intelligence.senate.eov/pdƒfs94th/9446 5.pdƒf 


BẮT ĐẦU BẢN DỊCH: 


Hoa Kỳ đã tăng áp lực lên Tổng Thống Ngô Đình Diệm để điều 
chỉnh phương cách làm việc của ông ta. Vào ngày 17-10-1963, 
Tướng Richard Stilwell (Chỉ huy trưởng vê hoạt động của 
MACXV, cơ quan điêu hợp viện trợ quân sự Hoa Kỳ ở VN, việt tắt 
của “Military Assistance Command, Vietnam”) thông báo cho Bộ 
Trưởng Nguyễn Đình Thuần rằng Hoa Kỳ sẽ ngưng viện trợ cho 
các đơn vị Lực Lượng Đặc Biệt đã tấn công các ngôi chùa cho tới 
khi nào các đơn vị này chuyền ra chiến trường và đặt dưới quyền 
của Tổng Tham Mưu Trưởng. (Theo Pentagon Papers, trang 217) 


Vào ngày 27-10-1963, Đại sứ Lodge cùng với ông Diệm tới thăm 
Đà Lạt, nhưng không nhận được cam kết nào từ ông Diệm để thực 
hiện theo yêu câu của Mỹ. (Pentagon Papers, trang 219) 





216 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Vào ngày 28-10-1963, Conein (LND: íình báo CH4) gặp Tướng 
Trần Văn Đôn; Tướng này trước đó đã nhận được bảo đảm từ Đại 
sứ Lodge rằng Conein đã nói nhân danh cho Hoa Kỳ. Tướng Đôn 
nói răng ông sẽ tiết lộ kế hoạch đảo chánh cho Đại sứ Lodge biết 
bốn ĐIỜ, đồng hồ trước khi xảy ra, và đề nghị rằng Đại sứ Lodge 
đừng đổi kế hoạch bay sang Mỹ dự kiến vào ngày 31-10-1963. 
(Bản phúc trình LG. Report, phân C, trang 37; Pentagon Papers, 
trang 219) 


Vào ngày 30-10-1963, Đại sứ Lodge báo cáo về Washington răng 
ông không có cách nào ngăn cản cuộc đảo chánh nữa, và rằng 
chuyện này hoàn toàn năm trong tay người Việt rồi. Tướng 
Harkins (LND: Tư lệnh MACV) không đồng ý, và gửi điện văn bày 
tỏ lập trường chống đảo chánh của ông lên Tướng Maxwell Taylor 
(LND: Tổng Tham Mưu Trưởng Quán Lực Hoa K})) (Pentagon 
Papers, trang 220) 


Một điện văn từ Bundy (LND: Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa KÐ) 
gửi cho Đại sứ Lodge đề ngày 30-10-1963 bày tỏ quan ngại của 
Tòa Bạch Ốc và chỉ thị rằng “Chúng ta không thể chấp nhận kết 
luận rằng chúng ta không có sức mạnh để trì hoãn hay khuyến cáo 
hủy bỏ cuộc đảo chánh.” (Điện văn, Bundy gửi Lodge, 30/10/63) 


Một điện văn kế tiếp trong cùng ngày từ Washington gửi cho Đại 
sứ Lodge ra lệnh Lodge vận động các tướng lãnh VNCH hủy bỏ 
cuộc đảo chánh nếu Lodge không tin là cuộc đảo chánh sẽ thành 
công. Chỉ thị này yêu câu Lodge “tuyệt đôi không liên hệ gì [tới 
đảo chánh] và giữ thái độ trung lập một cách nào đó.” (Pentagon 
Papers, trang 220) 


Vào buổi sáng ngày I-II-1963, các đơn vị đầu tiên liên hệ tới cuộc 
đảo chánh bắt đầu vây quanh Sài Gòn. Tòa Đại Sứ Mỹ chỉ được 
thông báo có 4 phút đồng hồ trước khi cuộc đảo chánh khởi sự. 
(Điện văn, MACV gửi Tông Tham Mưu Trưởng Quân Lực Hoa 
Kỳ, ngày 1/11/63) 


Một phụ tá của Tướng Đôn nói với Conein là hãy mang tiền có sẵn 
tới Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực VNCH. Conein mang 3 triệu 
đồng VN (tương đương khoảng 42,000 Mỹ kim) tới Bộ Tổng 
Tham Mưu, trao cho Tướng Đôn để mua thực phẩm cho chiến binh 
và để trả tiền tử tuất cho các chiến binh hy sinh trong cuộc đảo 
chánh. (Conein, ngày 20/6/75, trang 72) (1) 





217 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





ConeiIn có mặt ở doanh trại của Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực 
VNCH trong hâu hêt thời gian đảo chánh. (Bản phúc trình LG. 
Report, C, trang 41-42) 


Vào lúc 1:40 giờ trưa ngày I-I1-1963, các tướng lãnh đề nghị rằng 
ông Diệm hãy từ chức tức khắc, và hứa sẽ bảo đảm cho hai ông 
Diệm và Nhu an toàn ra đi [khỏi VNI. (Conein, bản phúc trình 
Conein Affter-Action, trang 1Š) 


Dinh Tổng Thống bị bao vây liền sau đó, và vào khoảng 4:30 giờ 
chiều, các tướng tuyên bố đảo chánh trên đài phát thanh và yêu cầu 
hai ông Diệm và Nhu từ chức. 


Ông Diệm điện thoại cho Đại sứ Lodge và hỏi về lập trường Hoa 
Kỳ. Đại sứ Lodge trả lời răng Mỹ không có quan điêm nào, và bày 
tỏ quan ngại về an toàn của ông Diệm. (Pentagon Papers, trang 
221) 


Theo bản phúc trình của Conein, Tướng Dương Văn Minh nói với 
ông Ngô Đình Nhu Tằng nếu ông Diệm và Nhu không từ chức 
trong vòng 5 phút đồng hồ, Dinh Tổng Thống sẽ bị đội bom. Rồi 
Tướng Minh điện thoại cho ông Diệm. Ông Diệm từ chối nói 
chuyện với Tướng Minh, và tướng này ra lệnh dội bom vào Dinh. 
Chiến binh tiền vào Dinh, nhưng ông Diệm vẫn từ chối điều đình. 
Tướng Minh đề nghị cho ông Diệm cơ hội thứ nhì để đầu hàng nửa 
Ø1Ờ sau đó... 


GHI CHÚ: 


(I) Chuyền số tiền này cho các lãnh đạo cuộc đảo chánh đã được 
đề cập đến từ trước cuộc đảo chánh. Vào ngày 29-10-1963, Đại Sứ 
Lodge gửi điện văn nói rằng nên đoán trước rằng cần có tiền trợ 
giúp. (Điện văn, Đại sứ Lodge gửi Bộ Ngoại Giao Mỹ, ngày 
29/10/1963 và ngày 30/10/1963) Conein đã nhận tiền này vào ngày 
24-10-1963, và giữ tiền này trong tủ sắt tại nhà riêng của ông. 


- HẾT TRANG 222 — 





218 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





22 


The United States inereased pressure on Diem to mend his ways. 
Ôn Oetober 17, General Richard Stillwell (MACV operations chief) 
informed Seeretary Thuan that the United States was su địng aid 
to the Special Forees units responsible for the pagoda raids until the 
were transferred to the feld and plaeed unđer Joint General Sta 
(JGS) eommand. (Pentagon Papers, p-‹ 217) On Oetober 97, Lodge 
traveled to Dalat with Diem, but dd not reeeive any eommitment. from 
Diem to eompÌy with American requests. (Pentagon Papers, p. 919) 

On Oetober 98, Conein met with General Don, who had received 
aSSuranee from Iolge that Conein spoke for the United States, Don 
said that he would make the pÏans for the coup available to the Am- 


bassador four hours before it took pÌace, and tgpeeted that Lodge not 
change his . to go to the United States on Oetober 31. (LỠ. Re- 
port, C, p. 37 ; Pentagon Papers, p. 919 


On Oetober 30, Lodge reported to ashington that he was power- 
less to stop the conp, and that the matter was entirely in Vietnamese 
hands. General Harkins đisagreed and cabled hỉs o positidn to the 
coup to General Taylor. (Pentagon Papers, p. 990) A ecabÌe from 
Bundy to dated Oetober 30 expressed White House concern 
and stated that “[w ]e cannot aecept eonelusion that we haye nọ power 
to đelay or điscourage a coup.”* (Cable, Bundy to Ldge, 10/30/63) 
A subaequent eable on that same đay from Washington instrueted 
Leodge to intereede with the Generals to call of the coup if he diịd 
not believe iE would sueeeed. The instruetions prescribed ®striet non- 
Ỉ } nhu and somewhat less strict neutrality.” ( Pentagon Papers, 
P. 


kh ee“/ 
Late in the morning of Noyember 1, the frst units involved in the 
coup began to deploy around Saigon, The Embassy was given only 
four minutes warning before the coup began. (Cable, MACV to Joint 
Chiefs of StafT, 11/1/63) An aide to Don toÌd Conein to bring all 
avnilable money to the Joint General Staff headquarters. Conein 
brought 8 million piasters (approximateÌy Ÿ12,000) to the headquar- 
ters, which was given to Don to proeure food for hịs troops and to pay 
death benefits to those killed in the . (Conein, 6/90/75, p. 79)" 
Conein was at the Joint General Staf baadquartera đuring most of 
the coup. (14G. Report, C, pp. 41-49) At 1:40 pm., the Generals pro- 
that Diem non immediateÌy, and guaranteed him and Nhu safe 
eparture. (Conein Ảfter-Action Report, p. 15) The palace was sur- 
rounded shortÌy afterwards, and at 4:30 p.m. the Generals announeed 
the coup on the rađio and demanded the resignation of Diem and Nhu. 
Diem called Lodge and inquired about the United States' position, 
Lodge responded that the United States địd not. | xe hayve a view, and 
expressed concern for I3iem°s Tục The apers, p. 991) 
According to Conein's report, Mình told Nhu that if he and Diem 
địd not resign within fve minutes, the palaee would be bombed, Minh 
then phoned Diem. Diem refused to taÏk with him and Minh ordered 
the bombing of the palace. Troops moyed in ơn the palaee, but Diem 
still refused to capitnlate. Minh offered Diem a seeond chanee to sur- 





* Paewlng mọpney t0 the cơup lewđere wns eonslidered womettrne prlor to the coup Ôn 
Oetober Lodge ky) that A request for fuuds shoald he antielpsted. (Cahies, lge to 
th Nhi, anđ 10/80/85) Coneln reeelyed the money on Oetober 2é, nnd kept 1! In a 
LÔ (0 U RE, 





219 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 








220 


PHẦN C 


VÀI TÀI LIỆU TỔNG HỢP 





221 


Bản Ghi Nhớ Tình Báo: 
THÍCH TRÍ QUANG và Mục Tiêu 
Chính Trị Phật Giáo tại Nam Việt Nam 


VĂN PHÒNG GIÁM ĐỐC TÌNH BÁO 
(Directorate of Intellieence) 


Hồ Sơ Mật 
Viết ngày 20 tháng 4 năm 1966 
Hồ sơ sô No. 0806/66 
Bản thứ 213 


Giải Mật Ngày 15 tháng I năm 2004 
Tên hồ sơ: CIA-RDP&§0B01676R00010005001 1-6.pdf 


„ (hời Người Dịch: Hồ sơ này đã giải mật theo luật Hoa Kỳ -- tuy 
vẫn còn xóa trắng 2 dòng ở trang ], và xóa trắng hai trang 3 và 4 - 
- sẽ cho thấy cách nhìn từ chính phú Mỹ về tình hình Việt Nam 
trong thập niên 1960s. Hồ sơ này cho thấy đánh giá từ phía tình 
báo Hoa Kỳ về Thầy Thích Trí Quang và hoạt động của Phật Giáo 
VN trong năm 1966, tức là ba năm sau khi Hỏa Thượng Thích 
Quảng Đức vị pháp thiêu thân. Một vài đánh giá trong bản văn 
này bây giờ đã thấy là không chính xác, khi Mỹ dựa vào suy đoán 
đề gán ghép một mục tiêu chính trị nào đó cho một hay nhiễu vị sư. 
Tuy nhiên, bản văn này cho thấy cái nhìn từ phía tình bảo Hoa Kỳ 
đôi với Phật Giáo trong tình hình lúc đó đang gay gắt, và sẽ chiếu 
rọi thêm một phân vào lịch sử phong trào Phật Giáo. 


Điểm ghi nhận từ hồ sơ đánh giá này: 





222 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





(1) Phật Giáo đứng về quyên lợi dân tộc, không hê bị chỉ phối 
bởi người Cộng sản hay bởi người Mỹ, 


(2) Thời kỳ Phật Giáo hôi phục gắn liền với phong trào kháng 
Pháp; 


(3) Người Pháp củng cô quyên lực cai trị phần lớn là nhờ các 
giáo sĩ; 


(4) Bản văn CIA này còn quá sơ sài, không nhìn đúng tình hình 
chế độ của Tổng Thông Diệm đã gay gắt đàn áp tôn giáo, như đối 
với Đạo Cao Đài [hiip://hoangnamgiao.blogspot.com/2013/02/ao- 
cao-dai-bi-nha-ngo-ap-ra-sao-tran-van.html] hay đổi với Phật Giáo 
Hòa Hảo [htíp:/hoangnamgiao.blogspot.com/2013/02/phaf-giao- 
hoa-hao-bi-nha-ngo-ap-ra-sao.html], đó là chưa nói tới Irường 
hợp Phật Giáo; 


(5) Bản thân Thây Thích Trí Quang không liên hệ gì tới CIA 
hay Cộng sản, chỉ là một người chủ nghĩa dân tộc; 


(6) Theo CIA đánh giá, Phật Giáo là cảm xúc sâu thắm nhất 
của đa số dân VN (xem đoạn văn 27), chính phú Phật Giáo HẾU CÓ 
sẽ có thể là kình địch mạnh nhất mà Việt Cộng có thể đối diện 
(xem đoạn 30), và Phật Giáo muốn thấy người Mỹ rời Việt Nam 
(xem đoạn 3]). 


Cần ghi nhận bối cảnh này: 


- Tháng 3 năm 1966, Phật Tử biểu tình tại Đà Nẵng và Huế, 
tổng đình công, chiếm đài Phát thanh ở Huế và Đà Nẵng. 


- Ngày 17-3-1966, tại Sài Gòn đại sứ Hoa Kỳ tại VNCH, Cabot 
Lodge gặp Tì hây. Thích Trí Quang, trong khi các tướng Nguyễn 
Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ gặp Thây Thích Tâm Châu. 


- Ngày 19-3-1966, Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thông nhất tuyên bố không chống đổi chính phủ mà chỉ đòi hỏi 
bằầu cử và thành lập chính phú dân sự. Biểu tình tiếp diễn. 

- Ngày 5-4-1966, tướng Nguyên Cao Kỳ đem theo hàng ngàn 





223 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





bình sĩ ra Đà Nẵng bằng câu không vận Mỹ, nhưng bị bình lính 
địa phương ngăn chặn, không cho ra khỏi sân bay. 


- Ngày 8-4-1966, chính phủ gửi tiếp hai tiểu đoàn Thúy Quản 
Lục Chiến ra Đà Nẵng. nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ phản đổi và yêu 
câu chính phủ giải quyết tranh chấp bằng thương lượng. 


- Ngày 14-4-1966, trung tướng Nguyễn Văn Thiệu nhượng bộ, 
công bố sắc luật số Ï 4/66, tô chức bằu cử Quốc hội Lập hiển để 
soạn thảo và biểu quyết hiến pháp VNCH. Phật giáo tuyên bố tạm 
ngưng đấu tranh. 


- Ngày 17-4-1966, Thây Thích Trí Quang từ Sài Gòn ra Huế 
dàn xếp và kêu gọi ngưng biêu tình. 


- Và ngày 20-4-1966, hồ sơ tình báo này được soạn thảo.. 


Trong bản dịch này, chữ “Catholic” sẽ dịch là “Thiên chúa 
giáo, ” hiểu là thuộc hệ “Thiên chúa giáo La mã” của Vatican. Sau 
đáy là bản dịch toàn văn, thực hiện bởi Cự Sĩ Nguyên Giác.) 


Tóm Lược: 


Một chiến thắng chính trị Phật Giáo xuất phát từ khủng hoảng 
chính trị hiện nay ở Nam Việt Nam sẽ dẫn tới một bước khựng lại 
tạm thời đối với mục tiêu và các chương trình Hoa Kỳ, nhưng sẽ 
không có nghĩa là thảm họa hoàn toàn. Những mục tiêu được nêu 
lên từ các vị lãnh đạo Phật Giáo nhắn mạnh tới việc gìn giữ sự độc 
lập của Nam Việt Nam và sự tự do không bị Cộng Sản chế ngự. 
(Người dịch: Tới đáy là hai dòng trong bản văn giải mật bị cơ 
quan giải mật xóa trắng.) Những người Phật Tử là một yếu tô 
chính trị có sức mạnh mà bất kỳ chính phủ nào cũng phải thương 
lượng nếu muốn đạt ôn định. 


Các vị sư chính trị, như Thích Trí Quang, không nhất thiết lên 
tiếng cho, hay đại diện cho, ước muốn chân thực của tất cả Phật Tử 
Nam Việt Nam, nhưng họ có một tổ chức chính trị hiệu quả, dựa 
vào số đông quân chúng, hơn bất kỳ ai khác không phải người 
Cộng sản. Hệ thống tổ chức Phật Giáo không phải là Cộng sản, 
mặc dù các hoạt động của các vị lãnh đạo tô chức này thường trợ 





224 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





giúp cho chính nghĩa Cộng sản. Thái độ và các hành xử của những 
vị này, và sự tiếp nhận của công chúng VN, đối với ảnh hưởng 
chính trị của họ, đã bị điều kiện hóa bởi các yếu tố tôn giáo, chính 
trị và xã hội xuyên qua lịch sử VN. 


Nếu các Phật Tử thành công trong việc nắm chính quyền, Hoa 
Kỳ sẽ bị trực điện với các vấn đề chính trị tế nhị. Tuy nhiên, về lâu 
đài, một chính phủ do Phật Tử chiếm đa số có thể có hiệu quả ồn 
định tình hình VN. 


Không có vẻ gì là một chính phủ Phật Giáo sẽ cố hi trao Nam 
VN cho người Cộng sản. Mặc dù các Phật Tử mong muốn kết thúc 
sự hiện diện và ảnh hưởng của Mỹ, các vị lãnh đạo Phật Giáo 
chính yêu công nhận răng sự hỗ trợ kinh tế và quân sự của Mỹ sẽ 
còn cân tới một thời gian nữa. Mặc dù họ có vẻ mong muôn một 
Nam VN độc lập trong kiểm soát của Phật Giáo, họ có lẽ nhận ra 
rằng mục tiêu này không có thê thành đạt nếu không có Mỹ ủng hộ 
đề chống lại người Cộng sản. 


Một chính phủ do Phật Giáo kiểm soát sẽ bị nhìn với bất mãn 
và nhiều ngờ vực từ các tổ chức tôn giáo khác và chính trị khác tại 
Nam VN, và một số tổ chức này có thể sẽ tìm cách lật đồ chính 
phủ (của PG). Tuy nhiên, đối diện với lựa chọn giữa người Phật Tử 
và Việt Cộng, hầu hết các tổ chức khác sẽ có thể sẽ đi chung với 
PG, hy vọng điều tốt nhất nhưng chờ đợi điều tệ nhất. 


Nếu PG nắm được quyền lực chính trị cũng sẽ gây căng thắng 
lớn trong quân lực Nam VN. Về ngắn hạn, sự đoàn kết và tính hiệu 
quả của quân đội sẽ có lẽ bị thiệt hại. Tuy nhiên, có thê ít nhất là 
mức độ tiềm tàng ủng hộ PG trong khắp quân đội Nam VN có thê 
dẫn tới sự đoàn kết tốt hơn và một ý nghĩa lớn hơn về một căn 
cước giữa quân đội và quần chúng. 


Sư Thích Trí Quang 


Nếu người PG thành công trong việc lật đồ chính phủ hiện nay 
ở Nam VN và dựng lên một chính phủ như họ muốn, kết quả sẽ là 
một chiến thắng cho Sư Thích Trí Quang, người sẽ trở thành, ít 
nhất tạm thời là, khuôn mặt chính trị quyên lực nhất tại Nam VN. 
Sư Thích Trí Quang là một người Việt Nam độc đáo, và rất phức 





225 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





tạp. Ông lộ vẻ mờ nhạt, tự đồng nhất “ý muốn quần chúng” VỚI của 
riêng ông, và kỹ lưỡng chơi trò chính trị. Ông là người theo chủ 
nghĩa dân tộc tới mức không ưa ngoại quốc; ông là bậc thầy của 
nghệ thuật kích động và áp lực, và là chính khách hiệu quả nhất 
hiện hoạt động ở Nam VN. Không ai thực sự biết ông muốn gì cụ 
thể, và ông có lẽ không thể nói ra các mục tiêu tích cực của ông 
với bất kỳ mức độ chính xác nào. 
(Tới đây, có 2 trang bị xóa trắng, không bị giải mật.) 


..cần tới SỰ hỗ trợ của Mỹ trong việc chiến đấu chống lại Việt 
Cộng và đối với sự bất khả của việc thương thuyết với người Cộng 
sản cho tới khi họ bị đánh bại, sẽ có rât ít ngờ vực rằng ông muốn 
thấy Mỹ rút khỏi Nam VN càng sớm càng tốt. Ông có lẽ có khả 
năng tự làm đồng minh với người Cộng sản nếu ông xem xét điều 
này là lợi thế để đạt các mục tiêu chính trị và tôn giáo của ông, và 
ông tự tin tới mức nghĩ là ông có thể lôi kéo họ làm đồng minh khi 
họ trước đó đã làm lợi cho mục tiêu của ông. Thường khi, ông 
dường như đã xem người Thiên chúa giáo VN như là một hiểm 
họa lớn hơn đối với chủ nghĩa dân tộc và đối với Phật Giáo, hơn là 
người Cộng sản. 


Bối Cảnh Phong Trào Phật Giáo 


7. Sự phát triển lịch sử của Phật Giáo tại VN đã giúp tạo ra 
quan điêm chính trị của Sư Thích Trí Quang, và ngay cả quan 
trọng hơn, đã cho ông một quần chúng đón nhận rộng lớn. Phật 
Giáo vào VN từ Trung Quốc trong thời kỳ TQ đô hộ, chiếm đóng 
VN hơn một ngàn năm theo Tây lịch. Cùng với Phật Giáo, người 
TQ đã đưa những lý thuyết và khái niệm tôn giáo khác, kê cả 
Không Giáo và Đạo Giáo, tất cả tích hợp tại VN với tín ngưỡng bái 
vật và thờ tô tiên vốn đã rộng lớn, đặc biệt là trong dân chúng miền 
quê. 


§. Gần như tất cả người dân tộc Việt [người Kinh] đều theo Đại 
Thừa PG, một nhánh Phật Giáo Bắc Truyền. Người sắc tộc Việt 
nguyên khởi cư ngụ ở nơi bây giờ là Bắc VN, và đã tiến dần dần 
VỀ nam qua nhiều thê kỷ để chính phục nơi bây giờ là Nam VN từ 
người sắc tộc Khmer, tức là sắc tộc của người Cam Bốt hiện nay. 
Vẫn còn nhiều người thiểu số Khmer ở các tỉnh vùng đồng bằng 
Nam VN, theo PG Theravada (Nam Tông hay Nam Truyền), một 





226 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





hình thức chính thống hơn được truyền vào từ Ấn Độ và Tích Lan. 
Mặc dù cả 2 truyền thống PG Bắc Truyền và Nam Truyền có một 
liên minh chính thức lỏng lẻo hiện nay, ảnh hưởng của lãnh đạo 
PG Bắc Truyền hiện nay ở Nam VN ở các tỉnh cực nam của Nam 
VN vẫn tương đối hạn chế. 


Thiên chúa giáo và Người Pháp 


9. Phật Giáo có một chút ảnh hưởng chính trị tại VN cho tới 
thời nhà Lý; triều nhà Lý kéo dài từ 1009-1224 đã chính thức ủng 
hộ Phật Giáo. Thời kỳ này có sự hợp tác gần gũi giữa chính trị và 
tôn giáo, giữa các vị vua và các vị sư, đó là cao điểm của PGVN, 
và tôn giáo này sau đó suy giảm cho tới những năm gân đây. Tuy 
nhiên, thời vàng son này đã cho PGVN một hào quang dân tộc 
truyền kỳ, cho tận tới bây giờ. Suy giảm thế lực của PG tăng nhanh 
hơn, khi người Pháp vào. Sức mạnh chính trị Áp đặt của người 
Pháp trong thế kỷ 19 theo sau các đoàn truyền giáo Dòng Tên từ 
khoảng 2 thế kỷ trước đó. Các chức sắc nhà thờ sau đó đã liên 
minh với những thành phần quyền lực. Có lúc, sự ủng hộ -- gồm cả 
các quân đánh thuê vũ trang (armed Imercenaries) -- từ các chức 
sắc Công Giáo người Pháp thực tế đã giúp dựng lên Nhà Nguyễn, 
mà hoàng để cuôi cùng của dòng vua này là Bảo Đại đã bị truât 
phế năm 1954. Sự liên hệ của giới tu sĩ người Pháp và giáo dân 
người Việt đã dẫn tới lời kêu gọi tăng hỗ trợ từ chính phủ Pháp, và 
rồi dẫn tới việc quân đội Pháp vào can thiệp, và tận cùng là tới sự 
thiết lập quyền kiểm soát chính trị của người Pháp trên khắp Đông 
Dương. 


10. Người Pháp đã cai trị Đông Dương phần lớn xuyên qua các 
quan chức người Việt được lèo lái bởi các “cô vân” người Pháp. 
Đa số những người Việt này là Thiên chúa giáo, ít nhât theo danh 
nghĩa, một phần bởi vì đòi hỏi về giáo dục cho giai cấp quan chức 
người Việt chủ yếu là từ các trường học dạy băng tiếng Pháp do 
nhà thờ CG kiểm soát. Người Pháp cũng thây điều này thuận lợi, 
nhằm duy trì sự kiểm soát của họ, để khuyên khích sự trung thành 
ở điạ phương và khu vực, khích lệ sự chia rẽ chính trị (đề dễ cai 
trị) và hệ thông trường đạo giữa các thần dân Thiên chúa giáo của 
họ và các thần dân không-Công-giáo. Họ cũng không làm bao 
nhiêu trong việc tăng thêm khuynh hướng vôn đã chia rẽ trong 
Phật Giáo VN. Do vậy, một cách truyền thông, và cũng không sai 





227 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





bao nhiêu, những người Việt không theo Thiên chúa giáo vẫn đồng 
nhất đạo Thiên chúa giáo với người Châu Âu và với sự cai trị của 
ngoại quốc. 


I1. Trong thập niên 1920s, một thời kỳ của Phật Giáo hồi phục, 
gần như trùng hợp với các phong trào chông Pháp tại Việt Nam, kế 
cả phong trào Cộng sản. Sự hồi phục của Phật giáo phản ánh 
không chỉ là một chủ nghĩa dân tộc bài ngoại, chủ nghĩa này vốn 
trong tự thân là một đặc tính của dân Việt, nhưng cũng là những 
cảm xúc cay đắng của lịch sử đã ăn sâu giữa người Việt Thiên 
chúa giáo và không theo Thiên chúa giáo. Tình hình thay thế chủ 
nghĩa thực dân của Pháp ở Nam VN bởi chế độ Ngô Đình Diệm, 
cho dù ông Diệm là người chủ nghĩa dân tộc chống Pháp, có 
khuynh hướng kéo dài quyền kiểm soát của giai cấp quan lại Thiên 
chúa giáo vôn đã cường thịnh dưới thời Pháp. Mặc dù ông Diệm 
không chính thức kỳ thị giữa tín đồ Thiên chúa giáo và Phật tử, và 
không đàn áp tôn giáo, nguồn hỗ trợ chính của ông chủ yếu là 
Thiên chúa giáo, hoặc là những người có tổ chức chính trị từ quê 
miên Trung của ông, hoặc là những người di cư chống Cộng từ 
Băc VN. Trong khi chính phủ ông Diệm ngày càng trở nên độc tài, 
bộ máy này đã tạo nên một cơ chế kiểm soát chính trị ngày cảng 
chặt chẽ do đa số là Thiên chúa giáo thống trị, và nền tảng do vậy 
đã đặt ra một “nan đề tôn giáo” nơi đó người Phật tử có thể nêu 
lên, và những chỉ trích và chống đối ông Diệm có thê tập trung 
vào. 


Phong Trào Phật Giáo Hiện Nay 


12. Số lượng Phật tử nhiệt tâm, tu hành tích cực tại Nam VN là 
khoảng từ 2 tới 2.5 triệu người, trong phía Thiên chúa giáo là từ I 
tới ].5 triệu người. Hâu hệt người Việt khác ở miên Nam là tông 
hợp nhiều khuynh hướng tôn giáo khác, gắn bó với tín ngưỡng bái 
vật, thờ tổ tiên, và theo đạo lý Không tử. Tuy nhiên, vì đại đa số 
người Việt không theo Thiên chúa giáo, phong trào Phật giáo đã tự 
có bối cảnh chung đề lên tiếng chống đối một Thiên chúa giáo đầy 
quyền lực chính trị. Phật giáo cũng cung cấp một phương tiện để 
bày tỏ chủ nghĩa dân tộc bởi những người Việt không theo Thiên 
chúa giáo, cũng như [cung cấp] một điểm tập trung để đối kháng 
với một chính quyên cụ thê ở Sài Gòn. 





228 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





13. Trước thời Thế Chiến II, người Phật tử đã có nhiều nỗ lực 
để thiết lập các giáo hội khu vực hay toàn quốc. Trong thời hưng 
thịnh của các chủ nghĩa dân tộc Châu Á sau thế chiến, Tổng hội 
Phật giáo Việt Nam thành lập năm 1951. Tổ chức này, một liên 
minh lỏng lẻo của các hội Phật giáo khu vực, được thiết lập để trao 
đổi quan điểm và để khởi lên một vài cảm thức về thống nhất giữa 
các trường phái Phật giáo. Tuy nhiên, một cách chủ yêu, Phật tử 
thuần thành vẫn còn tập trung quanh các vị sư tại một ngôi chùa 
hay tông phái cụ thể, hay là quanh các vị sư cao cấp ở những khu 
đô thị. Các chính sách và những hành động của ông Diệm - và đặc 
biệt là những sự kiện của tháng 5-1963 ở Huế, lúc đó đã đưa Sư 
Thích Trí Quang lên tầm vóc toàn quốc — đã là một tác nhân để 
thúc đầy Phật tử, và đặc biệt là các vị sư, vào môi trường chính trị. 
Sau những tháng xung khắc với chính phủ ông Diệm, người Phật 
tử tới lúc đó đã hiển lộ ra những tài năng chính trị và có khả năng 
tổ chức, sử dụng cơ chế Tổng hội Phật giáo Việc nam cho các mục 
tiêu của họ. 


14. Cuộc tranh đấu chống ô ông Diệm, cao điểm là việc quân đội 
lật đồ nhà Ngô, đã cho người Phật tử một cảm thức mới vê đoàn 
kết thống nhất và cho các lãnh đạo của họ một ước muốn quyền 
lực. Một đại hội để thống nhất Phật tử VN đã tổ chức cuối năm 
1963 dẫn tới việc thành lập một tổ chức mới, Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), bao gồm tất cả các tông 
phái PG chính, gôm cả PG Nam Tông (Theravada). GHPGVNTN 
có 2 cơ chế tổng quát: một Viện Tăng Thống (VTT) trên danh 
nghĩa là cao nhất và quan tâm chính là về tỉnh thần, và một Viện 
Hóa Đạo (VHĐ), tức là cơ chế hành pháp của Gíao hội, đặc biệt về 
các vấn đề thế gian. Dưới quyền VHĐ, chủ tịch là Sư Thích Tâm 
Châu, là sáu tổng vụ trông y hệt như các ban bộ trong một đảng 
chính trị muốn tìm quyền lực. 


15. Cao nhất trong Giáo hội là Sư Thích Tịnh Khiết, một bậc 
đại sư tuổi trên bát tuần và là lãnh đạo tinh thần của phong trảo 
Phật giáo. Thực tế, Sư này chỉ là mặt ngoài cho các vị sư trẻ hơn 
và xông xáo hơn, đặc biệt là Sư Thích Trí Quang, người giữ chức 
Tổng Thư Ký Viện Tăng Thống. Từ lâu đã có kình nhau giữa Sư 
Thích Trí Quang, đại diện các Phật tử xông xáo Miền Trung, và Sư 
Thích Tâm Châu, người, có bản doanh ở Sài Gòn, có quyên lực từ 
ủng hộ của và là phát ngôn nhân của Phật tử di cư từ Bắc vào. Sư 





229 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Thích Tâm Châu, xấp xỉ cùng tuổi với Sư Thích Trí Quang, được 
xem có lập trường trung dung hơn. Mặc dù có vẻ như một số dị 
biệt chính sách hiển lộ giữa hai vị sư này, việc Phật tử tham gia 
vào chính trị đã gần như luôn luôn cho thấy rằng Sư Thích Trí 
Quang năm quyên chỉ huy, và Sư Thích Tâm Châu hoặc là phải đi 
đông bộ hoặc là nhượng bước. Sư Thích Tâm Châu thường xuyên 
là một mục tiêu — trong khi Sư Thích Trí Quang không bao giờ bị - 
- của những tân công từ phía Việt Cộng và từ quy chụp răng vị sư 
này là một “búp bê của Mỹ.” 


16. Trong nhiều vị sư chính trị khác ở Nam VN, người uy thế 
nhất bây giờ là Sư Thích Thiện Minh, một sư cùng quan điểm năng 
động của Sư Thích Trí Quang, và Sư Thích Hộ Giác, một nhà hùng 
biện thường đứng về phía Sư Thích Tâm Châu và là một trong số ít 
các vị sư theo PG Nam Tông, từng tu học ở Cam Bôt. Một vị sư 
nỗi tiếng khác, Sư Thích Quảng Liên, tốt nghiệp đại học Yale, 
trông có vẻ như thân cận, nhưng không hoàn toàn là, thuộc vòng 
trong cơ chế Phật giáo. Nỗ lực của Sư Thích Quảng Liên muốn đây 
ra một phong trào hòa bình vào đầu năm 1965, dù có quảng bá hay 
không bởi các sư thầm quyền, đã bị dẹp bỏ bởi cả các sư thâm 
quyền và chính phủ ông Quát vì cớ nghi ngờ rằng Phật tử có thể 
đang bị Việt Cộng lợi dụng. Tuy nhiên, tuyên truyền Cộng sản vẫn 
liên tục chỉ trích phong trào của Sư Thích Quảng Liên là không đi 
“đúng đường,” và ám chỉ rằng đó là một hình thức cạm bẫy của 
Mỹ. Sư Thích Đức Nghiệp, một vị sư chống Cộng mạnh mẽ, là 
người tích cực trong phong trào Phật giáo chông ông Diệm, nhưng 
đã ra ngoại quốc rồi. Lập trường chống cộng mạnh mẽ của Sư 
Thích Đức Nghiệp đã vượt xa khỏi các giới hạn mà các vị sư trong 
Giáo hội của ông sẵn sàng lựa chọn, và cũng có vẻ như đã khởi lên 
ngờ vực của họ răng Sư này muôn có ủng hộ từ phía Mỹ trong việc 
tranh quyền Giáo hội. 


Mục Tiêu Chính Trị Phật Giáo 


17. Người ta thường suy đoán rằng các định chế dân chủ mà các 
lãnh đạo Phật Giáo nói là mục tiêu của họ thì với họ chỉ là phương 
tiện để đạt tới một quốc gia có ảnh hưởng Phật Giáo, mặc dù 
không nhất thiết là một nhà nước Phật Giáo. Theo các văn bản 
công bô và theo các cuộc nói chuyện riêng của họ với các viên 
chức Mỹ, các Phật tử bây giờ muôn có một quôc hội đơn viện do 





230 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





dân bầu lên. Mặc dù Sư Thích Trí Quang thường nói về nhu cầu 
cần có một chính phủ trung ương mạnh, các Phật tử có vẻ như nói 

về một cơ chế chính phủ được lựa chọn bởi và chịu trách nhiệm 
với Quốc hội này. Sư Thích Trí Quang cũng nói về một nghị viện 
lâm thời, sẽ gôm các đại diện được cử lên bởi các hội đồng tỉnh và 
địa phương được bầu hồi tháng 5-1965. Cơ quan lâm thời này sẽ 
soạn thảo một Hiến pháp và hoặc là “phê chuẩn” chính phủ hiện 
nay đang chờ tuyên cử, hoặc là chọn một vải chế độ lâm thời nào 
khác. Mục tiêu của thủ tục tiền bầu cử này được hiểu là sẽ cho 
Nam VN một chính phủ “hợp pháp” càng sớm càng tốt. 


18. Người Phật tử nói rằng họ có thê thắng đa số trong bầu CỬ -- 
điều có thể xảy ra, nhưng chưa chứng minh thực tế -- nhưng rằng 
họ muốn có một chính phủ quân bình gồm những người xuât sắc 
nhất có thể. Tuy nhiên, việc kết hợp khả thể của một chính phủ lâm 
thời hay thường trực với đa số là Phật Tử thì không thể tiên đoán 
chính xác. Có sự ngờ vực [chưa rõ] là [sẽ có] bất kỳ vị sư uy quyền 
nào, đặc biệt là Sư Thích Trí Quang, sẽ muốn nhận bất kỳ vị trí 
hành pháp có trách nhiệm nào. Một số vị, gồm cả Sư Thích Tâm 
Châu, có thê đồng ý làm một thành viên của hoặc là một Quốc hội 
lâm thời hay thường trực; Sư Thích Trí Quang, người có vẻ như ưa 
muốn khống chế từ hậu trường, gần như chắc chắn sẽ không 
[muốn vào Quốc hội]. 


19. Ít nhất là trong một chính phủ lâm thời, không có vẻ gì là 
người Phật tử sẽ mời một số khuôn mặt nỗi tiếng, như Tướng 
Dương Văn Minh (đang ở hải ngoại) về làm nguyên thủ quốc gia; 
họ cũng đã cho thây răng họ sẽ chấp nhận một người Thiên chúa 
giáo không theo chế độ ông Diệm vào vị trí này. Họ có thể mời 
một vài dân sự Phật tử làm Thủ Tướng, mặc dù Sư Thích Trí 
Quang đã cho thấy rằng Sư sẽ chấp nhận một vài khuôn mặt không 
tôn giáo như Tướng hồi hưu Trần Văn Đôn. Trong trường hợp của 
một Quốc hội lâm thời, người Phật tử sẽ hoặc là đòi bầu cử sớm đề 
chọn lên một Quốc Hội, hoặc là tìm cách chuyên một cơ quan lâm 
thời, nếu. có thể được, thành một Quốc hội thường trực. 

20. Bầu cử tổ chức dưới sự bao bọc của Phật giáo sẽ có thể bị 
dàn dựng đề có một Quốc hội do Phật tử kiểm soát, nhưng một vài 
chính khách uy thế không bị kiểm soát bởi Phật tử, như Bác sĩ 
Phan Quang Đán (LND: bản văn CIA viết nhằm là “Dr. Pham 
Quang Dan `), có thê sẽ thắng cử. Với giả thiết rằng người Phật tử 





231 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





có thê, và sẽ chọn, đề thiết lập một chính phủ toàn là Phật tử, Thủ 
Tướng sẽ, không ngờ vực gì, hắn là một vài chính khách Phật tử 
dân sự, như Bùi Tường Huân, hiện là Viện Trưởng Viện Đại Học 
Huế. Các chức bộ trưởng sẽ có thể là giới trí thức và cư sĩ Phật tử 
trẻ, và có thê một vài sĩ quan quân đội thân Phật giáo. Việc dựng 
lên chính phủ đó, tất nhiên, sẽ theo sau đó là thay đổi hàng loạt 
tỉnh trưởng, như kiểu Việt Nam trước giờ. 


Phản Ứng Thiên Chúa Giáo và Người Không Phải Phật Tử 


21. Một chính phủ do Phật tử kiểm soát sẽ bị nhìn với bất mãn 
và lo ngại lớn từ các nhóm chính trị khác tại Nam VN. Người 
Thiên chúa giáo, đặc biệt thành phân người Bắc di cư, sẽ rất là bất 
mãn. Một vài tô chức Thiên chúa giáo, như giáo dân của Linh Mục 
(LM) Hoàng Quỳnh và LM Nguyễn Quang Lãm, sẽ gần như chắc 
chắn làm vài hình thức kích động, ít nhất là tại Sài Gòn, với hy 
vọng lật đồ chính phủ. Tuy nhiên, đối diện với lựa chọn giữa người 
Phật tử và Việt Cộng, hầu hết người Thiên chúa giáo có lẽ rôi sẽ 
quyết định, với nhiều mức độ do dự, rằng họ không còn chọn lựa 
nào khác ngoài việc đồng hành với tân chính phủ, hy vọng cho 
điều tốt nhất nhưng cũng mong đợi điều tệ nhất. 


22. Các nhóm thiêu số khác, kê cả Cao Đài và Hòa Hảo, cũng sẽ 
bất mãn, mặc dù có lẽ ít bạo động hơn người Thiên chúa giáo; 
những “dân Nam kỳ" -- tức là những người sinh ở các tỉnh phía 
Nam, tức là nơi trước kia gọi là vùng Cochinchina — cũng sẽ có 
thêm phần bất mãn chính phủ mới với cớ vùng miễn, bởi vì Sư 
Thích Trí Quang và các Phật tử thân tín của Sư này là từ các tỉnh 
miễn Trung. Những nơi các nhóm thiểu số này có thế lực, nhưng 
nhiều nơi ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, có thể ở mức độ 
nhiều ít “ly khai” khỏi chính quyên trung ương, mặc dù hậu quả 
chính trị sẽ kém nghiêm trọng so với việc Quân Đoàn [ tách rời. 


23. Việc Phật tử nắm quyền lực chính trị sẽ gây căng thắng sâu 
thắm trong quân đội Nam VN. Một số sĩ quan, đặc biệt là Thiên 
chúa giáo, có lẽ sẽ nghĩ tới đảo chánh đề quân đội nắm quyền trở 
lại. Nêu người Phật tử nhanh chóng đưa các sĩ quan trung thành 
giữ các chức vụ cầm quân quan trọng, những quân nhân trung 
kiên, cũng như cộng đồng Thiên chúa giáo, có thê tự thấy đối diện 
với sự lựa chọn cay đắng giữa người Phật tử hay Việt Cộng, và rồi 





232 


VIỆT NAM 1963 — TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





sẽ chọn về phía người Phật tử. Về ngắn hạn, dưới nhà nước ảnh 
hưởng Phật tử, sự đoàn kết và tính hiệu quả của cấp lãnh đạo quân 
đội Nam VN sẽ có thê thiệt hại. Sẽ khó tiên đoán thiệt hại này kéo 
dài bao lâu, nhưng Ít. nhất có thể rằng mức độ ủng hộ tiềm tàng đối 
với người Phật tử vẫn rộng rãi khắp quân đội, đặc biệt ở sĩ quan 
cấp thấp và ở Quân Đoàn I, có thể sẽ dẫn tới đoàn kết quân đội 
rộng lớn hơn và tới một ý nghĩa lớn hơn về căn cước giữa quân đội 
và quân chúng. 


24. Một khi đã năm quyền, không có lý do để tin rằng người 
Phật tử sẽ thuần nhất một khối hơn là bất kỳ nhóm dân Việt nào 
khác. Đã có chia rẽ thấy rõ trong hàng ngũ của họ. Sư Thích Tâm 
Châu và tín đồ hầu hết gốc Bắc của vị Sư này đang thấy bất an về 
ưu thế của Sư Thích Trí Quang và thành phân miên Trung ủng hộ 
Sư này. Nhiều Phật tử phía Nam -- chủ yêu là cư sĩ lãnh đao Mai 
Thọ Truyền và người ủng hộ cư sĩ này, cũng như nhiều người 
trong Phật giáo Nam tông - thì không thiện cảm với vận động áp 
lực hiện nay của Sư Thích Trí Quang. Mặc dù những tiếng nói 
trung dung trong phong trào Phật giáo vẫn "thường im lặng trong 
thời tranh đấu, sự căng thắng nội bộ và sự bất đồng ý tất sẽ tái xuất 
hiện nếu người Phật tử nắm quyền. 


25. Một chính phủ hình dung như trên sẽ có thể gặp khó khăn 
khi thực hiện quyên lực trung ương trên cả nước. Nó sẽ bị vây bủa 
tứ phía bởi tranh cãi, bởi do dự, và bởi sự viễn tưởng trong cơ chế 
quốc hội quyên lực, và bởi những mưu đồ tranh quyền và chức 
ngay cả rong các phe Phật tứ. Tốc độ và nhịp điệu của nỗ lực 
chống nồi dậy sẽ hầu như bị hạn chế, ít nhất là tạm thời, do vậy đặt 
gánh nặng kêm chế Việt Cộng hầu như toàn bộ vào quân Mỹ và 
đồng minh. 


26. Tuy nhiên, phần nhiều những sự yếu kém của một chính 
phủ Phật Giáo sẽ, trong các mức độ khác nhau, cũng là những yếu 
kém sẽ gây rối bất kỳ tân chính phủ Nam VN nào. Với trường hợp 
sức mạnh quân sự của Mỹ và đồng minh và các trợ giúp liên hệ có 
thể ngăn cản nhiêu bước tiến của người Cộng sản 4rong một thời 
kỳ chuyển tiếp chưa ổn định, một chính phủ có đa số Phật tử có thê 

có một số ưu thế mà chưa chính phủ nào trước đó từng có. Một lý 
do lớn cho điều này là, không kể tới người Cộng sản, người Phật tử 
hiện nay là tổ chức quần chúng hiệu quả duy nhất tại Nam VN. 





233 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Mặc dù người Thiên chúa giáo cũng tương tự như thế, và có lẽ có 
kỷ luật hơn, cơ cầu chính trị Phật giáo có gốc rễ quần chúng sâu 
hơn, đặc biệt ở miền Trung và các tỉnh ven biên phía bắc Sài Gòn, 
hơn bắt kỳ tổ chức chính trị nào. Mặc dù mức độ mà người Phật tử 
có thể vận dụng tín đồ đề hỗ trợ cho, chứ không phải chống đối 
với, một chính phủ. vẫn còn cần phải chờ xem, một chính phủ Phật 
giáo sẽ có một khối nền tảng quân chúng tiềm năng rộng hơn và 
mạnh hơn bắt kỳ tổ chức nào trước đó của họ. 


27. Phật giáo, như là một khái niệm tôn giáo chính trị, đã chứng 
tỏ rằng chính họ có khả năng đánh động những cảm xúc sâu thắm 
trong những khối đa số của dân tộc Việt. Một chính phủ Phật giáo 
khuynh hướng dân tộc nhạy cảm có thê sẽ là điều mà tuyên truyền 
Cộng sản sẽ thấy khó tân công. Người Cộng sản cũng sẽ gặp gian 
nan khi tìm bất kỳ đồng minh nào trong những người đôi lập tự 
nhiên của một chính phủ Phật giáo so với người Thiên chúa giáo, 
những người như dường kiên quyết chống Cộng. 


Tình Hình Phật Giáo Chiếm Ưu Thế và Chính Sách Hoa Kỳ 


28. Sư Thích Trí Quang, Sư Thích Tâm Châu và các vị sư chính 
trị khác, những người đã thảo luận về mục tiêu Phật giáo VỚI Các 
viên chức Mỹ đều ám chỉ rằng riêng người Phật tử có thể “hợp 
pháp hóa” vị trí Hoa Kỳ tại VN. Họ nói răng họ muốn có sự hỗ trợ 
tiệp tục từ Hoa Kỳ, răng họ muốn với trợ giúp của Mỹ để cách 
mạng hóa xã hội, và răng họ nhận ra sự bất khả của việc hòa giải 
hay thương thuyết với Việt Cộng trong hoàn cảnh hiện nay. Ít nhất 
bằng cách ám chỉ, họ nói rằng họ muốn thực hiện cuộc chiến tranh. 
Sự chân thực của những lời này có lẽ còn cần chất vấn, và cách 
[họ] trình bày các mục tiêu Phật giáo sẽ được thể hiện ra các 
chương trình chính phủ cụ thể thì không có thể tiên đoán một cách 
tự tin được. 


29. Tuy nhiên, có thể rằng trách nhiệm của quyên lực sẽ có tính 
nghiêm túc đối với người Phật tử cũng như nhiều nhà cách mạng 
thành công khác. Cách chống Cộng thông minh và phức tạp mà 
các lãnh đạo Phật giáo trình bày là muôn thực hiện có thể được 
củng cố nếu, một khi tín đồ của họ nắm quyền, những người Phật 
tử khám phá rằng các phân tử Việt Cộng (những người trước giờ 
thành công trong việc xâm nhập phong trào tranh đấu Phật giáo) 





234 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





không sẵn lòng ngưng kích động và hoạt động gây rối. Việc xâm 
nhập quá độ của Cộng sản trong nhiều nhóm tranh đấu đã cho các 
phần tử chống Cộng lý do để quan ngại công khai. 


30. Trong khi có thể tranh cãi rằng người Cộng sản có thê nằm 
lặng lẽ để khích lệ khả năng của những cuộc thương thuyết. thành 
công với một chế độ Phật giáo, người Cộng sản sẽ không nhất thiết 
lý luận và hành động kiêu này. Hậu quả chung của những hoạt 
động gây rối tiếp diễn của họ, và có thể ngay cả phong trào tranh 
đầu hiện nay, có thể làm khởi lên trong những người Phật tử một š 
thức ưu tiên về nhu cầu chống lại hiểm họa Cộng sản. Nếu người 
Phật tử toàn lực gắn bó vào cuộc chiến chống Cộng, họ có thê sẽ là 
một kình địch chính trị mạnh mẽ hơn bất kỳ kình địch nào mà Việt 
Cộng từng đôi diện. 


31. Có một câu hỏi nhỏ rằng người Phật tử, một cách cảm xúc, 
không ưa mức độ can thiệp của Mỹ hiện nay trong vấn đề Việt 
Nam và sự hiện diện rộng lớn, lộ liễu của quân sự Mỹ, VỚI những 
hiệu ứng bên lề là tất phải xảy Ta. Không ngờ vực gì rằng người 
Phật tử rất muốn thấy người Mỹ rời VN, một mục tiêu chắc chắn 
không phù hợp với mục tiêu Hoa Kỳ. Vẫn còn cần phải chờ xem 
răng có phải hay không, rằng người Phật tử sẽ có thể tìm cách buộc 
Mỹ rút quân sớm trong tình hình tất SẼ dẫn tới chiến thắng của 
người Cộng sản. Có một vài nguy hiểm rằng, ngay cả nếu điều này 
không phải ý định trực tiếp của họ, sự thiển cận của họ có thể thúc 
đây họ hành động trong những cách sẽ gây rủi ro dẫn tới hậu quả 
đó. 


32. Về mặt quân bình, như dường không có vẻ gì một chính phủ 
Phật giáo sẽ cô ý giao nộp Nam VN vào tay chê độ CS ở Hà Nội. 
Sư Thích Trí Quang có thê ước muôn có một Nam VN độc lập 
nhưng dưới quyên kiểm soát của Phật tử và không nằm trong 
quyên lực chính trị của CS. Sư có thể nhận thức rằng những mục 
tiêu này không có thể đạt được nếu không có hỗ trợ và viện trợ từ 
Mỹ, nhưng định kiến kèm với sự thông minh của Sư này và với 
những mục tiêu trực tiếp có thể dẫn Sư này vào những chuỗi hành 
động và liên minh mà Sư không có thể đảo ngược nỗi. 


33. Một chính phủ Phật giáo, đặc biệt khi một chính phủ lên 
nắm quyên với những điều kiện làm mắt mặt quân đội Nam VN, sẽ 





235 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





gần như chắc chắn thử nghiệm một phương pháp khác với cuộc 
chiến và các chương trình hòa bình liên hệ. Hành động và chính 
sách của một chính phủ như thế sẽ sớm làm sáng tỏ xem Sư Thích 
Trí Quang có phải là một người đứng giữa thân Cộng hay không, 
như một sô nhà quan sát Mỹ và Việt Nam quy chụp, hay có phải là 
một người chú nghĩa dân tộc chống Cộng như Sư này tự nói hay 
không. Trong bất kỳ sự kiện nào, sẽ tất yêu có một vài thời kỳ gián 
đoạn, trong thời kỳ đó quân Mỹ và đồng minh sẽ phải. gánh. chịu 
nhiều phần gánh nặng kêm chê tình hình Việt Cộng tiến quân và 
nỗ lực hưởng lợi khi có sự gián đoạn một quyền lực trung ương. 


34. Tuy nhiên, về lâu dài, một chính phủ Phật giáo có thể chứng 
tỏ là có gốc rễ sâu thăm trong truyền thống Việt Nam hơn bất kỳ 
chính phủ nào trước đó. Quan hệ của chính quyền đó với Mỹ sẽ là 
khó khăn và mong manh, đặc biệt bởi vì chính phủ Phật giáo sẽ có 
tính dân tộc nhạy cảm, và sẽ có một kiêu hoạt động khác so với 
những chính phủ tiền nhiệm thân Tây phương hơn. Một chính phủ 
có Phật tử chiếm đa số có lẽ sẽ quan tâm nhiều hơn VỚI Sự trong 
sáng của các khái niệm cách mạng hơn là với các chi tiết thực dụng 
của guồng máy chính trị hay với những vấn đề cụ thê như lạm phát 
cần có những giải pháp cụ thê. Tuy, nhiên, một chính phủ mà trong 
đó Phật tử có tiếng nói ưu thế có thể dẫn tới một điểm tập trung đệ 
chủ nghĩa dân tộc Việt Nam hiển lộ, mà, một cách thực tê, có thể 
cho toàn bộ cơ cấu dân tộc phi Cộng sản một nên tảng mạnh hơn là 
nên tảng hiện nay đang có. 


HÉT 


Nguyên bản phóng ảnh của Cơ Quan Tình Báo Trung Ương Hoa 
Kỳ (CIA): Thịch Tri Quang And Buddhist Political ObJectives In 
South Vietnam: 
https://thuvienhoasen.org/Images/file/H6IblZtG0QgQABsT/cia- 
rdp80b01676r00010005001 1-6.pdf 





236 


TIẾT LỘ TỪ “BẢN GHI NHỚ CHO ÔNG 
MOYERS”: MỸ KHÔNG CẢN NỔI CUỘC 
ĐẢO CHÁNH VỐN ĐÃ MANH NHA TỪ 
TRƯỚC NGÀY ÔNG NHU TỔNG TẤN 
CỐNG CHÙA CHIỀN 20-8-1963 


Chính quyền Johnson nhìn lại Biến cố 1-11-1963. 
Bản Ghi Nhớ viết ngày 30 tháng 7-1966 
của Bộ Ngoại Giao/CIA gửi Tòa Bạch Ốc 
(Giải mật ngày 20-4-1998 — 
Bản lưu cho Thư Viện Tổng Thống Lyndon B. Johnson) 


(LỜI NGƯỜI DỊCH: 


Lật đỗ chế độ Ngô Đình Diệm là cuộc cách mạng chung của quân 
và dân Miễn Nam, từ nhận thức chân thực rằng nhà Ngô cần bị lật 
đỗ vì họ vừa không xứng đáng vừa không đủ khả năng lãnh đạo 
miền Nam nữa, do đó không khởi nguôn từ xúi giục của bất kỳ 
ngoại nhân nào, kê cả từ Hoa Kỳ. 


Trước ngày I1 tháng 6-1963, ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức vị 
pháp thiêu thân, từ năm 1960, đã có những cuộc chông đối, thậm 
chí đảo chánh bằng võ lực, thất bại. Và ngay trong buổi chiều 11/6 
đó, sau khi có tin Ngài Quảng Đức tự thiêu, Trung Tá Đỗ Khắc 
Mai, Tham Mưu Trưởng Không Lực VNCH, đã bày tỏ ý định vận 
động một cuộc lật đồ nhà Ngô; ý định này được ghi lại drong Điện 
văn 165, đề ngày 11-6-1963, do Tòa Đại Sứ Mỹ gửi vê Bộ Ngoại 
Giao Mỹ ghi theo tiết lộ của một mật báo viên. 


Từ ngày II-6-1963 trở đi, cho tới khi nhà Ngô sụp đỗ, đã có thêm 
một sô âm mưu đảo chánh khác, vận động từ phía các sĩ quan câp 





237 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





tá và nhiều lãnh tụ đảng phái, kế cả những cộng sự viên thân tín 
của ông Diệm. Trong những người tham dự âm mưu lật đồ nhà 
Ngô có cựu Đại sứ Trần Văn Chương, thân phụ của bà Ngô Đình 
Nhu, theo Bản Ghi Nhớ số I18 đề ngày 16-9-1963, viết bởi Paul 
M. Kattenburg, Phó Giám Đốc Đông Nam Á Sự Vụ tại Bộ Ngoại 
Giao Hoa Kỳ. 


Hỗ sơ mật được dịch sau đây cho thấy một điều minh bạch nữa, 
rằng ngay sau khi ông Nhu ra lệnh Lực Lượng Đặc Biệt tấn công 
các chùa cuối tháng 8-1963, Tướng Lê Văn Kim đã nói với một 
viên chức Mỹ răng ông và một sô tướng lãnh đang có ý muốn đảo 
chánh nhà Ngô, nhưng tới nhiều tuần lễ sau, chính phủ Mỹ vẫn còn 
do dự; Cần ghi nhận về một điện văn ngày 24-8, còn gọi là Cable 
243 hay DEPTEL 243 hay Telegram 243, chỉ thị Đại sứ Lodge 
phải. áp lực ông Diệm gạt bỏ ông bà Nhu ra khỏi chính phủ, nghĩa 
là vân sẽ duy trì Đệ Nhất Cọng hòa và riêng ông Diệm vẫn làm 
Tổng Thống, và nếu điều kiện này không thỏa đáng thì được hiểu 


^A»s» 


là Mỹ đồng ý một “sự thay thế” lãnh đạo tại miền Nam. 


Hai ngày sau trận tổng tấn công vào các chùa do ông Ngô, Đình 
Nhu thực hiện, và TRƯỚC KHI chính phủ Mỹ có những buổi họp 
cấp cao có tính chính sách tại Washington hay tại Sài Gòn nhằm 
đối phó với cuộc khủng hoảng tại Nam Việt Nam, Tướng Lê Văn 
Kim ngày 23-8-1963, đã gặp Rufus Philips, Giám đốc USOM 
Rural Affairs, và nói rằng quân đội VNCH đã sẵn sảng đảo chánh 
đề lật đồ chế độ nhà Ngô vì đó là cách duy nhất đề giữ lòng dân — 
vì quân đội và dân chúng đều bất mãn tột độ khi Phật Giáo bị đàn 


áp. 


Tuy nhiên, cho tới giữa tháng 9-1963, chính phủ Mỹ còn do dự 
không biết nên úng hộ hay không đối với các tướng lãnh VNCH 
đang muốn lật đồ nhà Ngô. 


- Ngày 14-9-1963, Bộ Ngoại Giao Mỹ tin là nhà Ngô phải bị lật 
đồ, trong khi Bộ Quốc Phòng Mỹ và CIA tin là không nên lật đỗ 
nhà Ngô. (Xem đoạn ghi sô 6) 


- Ngày 16-9-1963, Tổng Thống Kennedy chủ tọa một buổi họp ở 
Bạch Ốc, do dự trước nhiều luận cứ về nên hay không nên lật đồ 





238 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





nhà Ngô, nên chỉ thị đưa một phái đoàn sang VN để khảo sát tình 
hình cụ thê. (Xem đoạn ghi sô 7) 


- Ngày 23-9-1963, phái đoàn gồm Bộ Trưởng Quốc Phòng 
MecNamara, Tướng Taylor và một sô ít viên chức cao câp bay từ 
Mỹ sang VN để khảo sát mọi phương diện, xem có thể chiến thắng 
CS nếu giữ nhà Ngô hay không. (Xem đoạn ghi số 7 và 8) 


- Ngày 2-10-193, phái đoàn trở về Mỹ, báo cáo tức khắc với TT 
Kennedy rằng phái đoàn đồng thuận là Mỹ phải áp lực ông Diệm 
cải tổ triệt để, trong đó có việc loại trừ ông bà Nhu. (Xem đoạn 8) 


- Đầu tháng 10-1963, có khoảng 2 hay 3 âm mưu đảo chánh đang 
chuân bị tiên hành.(Xem đoạn II) 


- Vài ngày trước cuộc đảo chánh I-I1-1963, Mỹ lo ngại cuộc đảo 
chánh do các Tướng Dương Văn Minh và Tướng Trần Văn Đôn có 
thê thất bại vì thiếu quân, muốn ngăn cản nhưng thấy không cản 
nồi. (Xem đoạn 12) 


Bản Ghi Nhớ này viết ngày 30-6- 1966, bởi William P. Bundy 
(viên chức CIA, Phụ Tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông Á Vụ, cũng 
là cô vấn đối ngoại cho các Tổng Thống Kennedy và Johnson) theo 
yêu cầu của Bill Moyers (Trưởng Phòng Thông Tin của Tổng 
Thống Johnson) để giải thích về diễn tiễn những quyết định của 
chính phủ Kennedy 3 năm trước đó đối với chế độ ông Diệm. 


Bản góc hồ sơ lưu ở Thư Viện Tổng Thống Lyndon B. Johnson, hồ 
sơ về Việt Nam, hộp 263, trong xâp hô sơ Roger Hilsman (người 
tiền nhiệm của William P. Bundy trong chức vụ Phụ Tá Ngoại 
Trưởng về Viễn Đông Á Vụ). Dưới đây sẽ dịch theo bản lấy từ 
Thư Viện Đại Học George Washington University: 


http://www.øgwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB101/vn29.pdf 
Ghi nhận, bản văn chỉ còn 4 trang, có thể trang sau vẫn chưa giải 


mật hay đã bị thất lạc. Bản văn gốc sẽ kèm dưới đây. Toàn văn 
dịch bởi Cư sĩ Nguyên Giác.) 





239 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





BẮT ĐẦU BẢN VĂN 
TÓI MẬT Ngày 30 tháng 7-1966 
BẢN GHI NHỚ CHO ÔNG MOYERS -- CHỈ ĐÉ ĐỌC THÔI 


ĐÈ TÀI: Cuộc thảo luận về chế độ Ngô Đình Diệm trong tháng 8 
tới tháng 10-1963. 


Câu hỏi cụ thê của ông giành cho tôi về bức điện văn đề ngày 24- 
8-1963 mà nhiều người biết, trong đó đã chỉ thị cho Đại sứ Lodge 
và Phái bộ [Ngoại Giao Mỹ] khởi sự thăm dò để tìm người lãnh 
đạo thay thê ông Diệm. Điện văn đó thực sự phức tạp hơn và có lẽ 
ít minh bạch hơn bản tóm lược một câu đó. Bản này kèm theo đây, 
gọi là TAB A. 


Theo lời Michael Forrestal (LND: Phụ tá của có vấn an ninh quốc 
gia của TT Johnson) nói với tôi hồi giữa tháng 9-1966 (tôi không 
có mặt ở văn phòng từ giữa tháng 8 tới giữa tháng 9-1963), tin 
nhắn đó được chấp thuận qua điện thoại bởi Tổng Thống Kennedy 
từ Hyannisport, lúc đó là một đêm Thứ Bảy. Có một dị biệt lớn vê 
trí nhớ giữa ông Forrestal và Tướng Krulak (lúc đó là đại diện ở 
VN của Phòng Tổng Tham Mưu Quân Lực Hoa Kỳ) về tình hình 
có phải Tướng Taylor (LND: lúc đó, năm 1963, Tướng Taylor là 
Tổng Tham Mưu Trưởng Quán Lực Họa K)) đã có chấp nhận tin 
nhắn này chưa. Tôi tin mọi người đều nhớ rằng ông Gilpatric 
(LND: Thứ Trưởng Quốc Phòng năm T963) nói qua điện thoại từ 
trang trại của ông ở Bờ Biển Eastern Shore, trên nên tảng rằng vấn 
đề này chủ yêu là chính trị. Bộ Trưởng Ngoại Giao Rusk và Bộ 
Trưởng Quốc Phòng MecNamara đều. đi xa ngoài thủ đô và không 
liên lạc được cho tới đầu tuần lễ kế tiếp. 


Trong khi Điện văn ngày 24-8-1963 là một phần chủ yếu của câu 
chuyện và thực sự phản ảnh một “điểm chuyền biến” chân thực 
trong suy nghĩ của chính phủ Mỹ, có rất nhiều điều liên hệ mà tôi 
nghĩ sẽ là sai lầm khi đơn giản chỉ nhìn vào điện văn đó. Các sự 
kiện trước đó và sau đó sơ lược như sau: 





240 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Lodge được bổ nhiệm tới Sài Gòn trong tháng 6-1963, và nơi đó 
bắt đầu tức khắc có tin đồn trong giới báo chí rằng Lodge sẽ làm 
sáng tỏ tình hình và làm gì đó vê ông Diệm. Tôi không thê nói ai 
có trách nhiệm về mấy chuyện [tin đồn] đó, nhưng người tiền 
nhiệm của tôi, ông Hilsman, cứ mãi gặp xui xẻo kiểu đó. Tất 
nhiên, ông Diệm xem việc Lodge tới [nhậm chức Đại sứ] như một 
thách thức có tính toán với ông ta. 


Vào ngày 18-8-1963, trong khi Lodge trên đường tới Sải Gòn, 
Diệm và Nhu ra lệnh quân đội xông vào các chùa ở Sài Gòn, đây 
tới bước chuyền biến cho cuộc khủng hoảng Phật Giáo vốn đang 
ầm ỉ từ tháng 5-1963. Tính toán thời điểm [tân công chùa] này hắn 
là nhắm việc Lodge tới VN. 


Sau vài ngày tìm hiểu xem có phải quân đội VNCH tham dự trận 
tông tân công các chùa hay không, bức điện văn ngày 24-8 mới gửi 
đi. 


Trong tuần lễ kế tiếp, như các điện văn gửi đi ở cấp cao kèm trong 
hồ sơ TAB B nơi đây cho thấy, chúng ta [chính phủ Mỹ| lại tới lui 
lần nữa về khả thể của việc quân đội VNCH đảo chánh ô ông Diệm. 
Đây chủ yếu là hoạt động của CIA, và tôi đã lục xem từ các hồ sơ 
của tôi một thứ tự ngày tháng về những liên lạc chủ yếu của CAS 
(LND: văn phòng CA ở Sài Gòn) trong trọn thời kỳ từ tháng 8 tới 
hết tháng 10-1963. Hồ sơ này đính kèm, ghi tên là TAB C. Chủ 
yếu, chúng ta lặng lẽ tiếp cận với các sĩ quan quân đội chính yếu, 
những người đó nói với chúng ta rằng họ không thể đảo chánh vào 
lúc đó được. Tuy nhiên, không ngờ vực gì nữa, ý nghĩ rằng họ có 
thể hành động, và nếu họ đảo chánh, chúng ta sẽ ủng hộ họ, đã 
được đưa ra lúc đó. 


Vào ngày, hay vào khoảng ngày, 7 tháng 9-1963, Tổng Thống 
Kenncdy -- dựa vào những cuộc thảo luận mà tôi không. có hồ sơ 
hay không biết, đã tổ chức một cuộc họp báo chỉ trích ô ông Diệm 
nặng nè. Thời gian ngắn sau đó, chúng ta ngưng các giao dịch 
trong Chương Trình Commodity Import Program (ND: chương 
trình này là hình thức viện trợ tiên mặt Mỹ Kim cho chính phủ Ông 
Diệm, chiếm 80% tổng số viện trợ từ Mỹ cho VNCH -- xem giải 
thích từ sách A History oƒ the Vietnamese của K. W. Taylor, trang 
565), một chương trình căn bản cho việc hỗ trợ nỗ lực chiến tranh 





241 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





của chính phủ VNCH. Việc ngưng như thế không có nghĩa thực tế 
là viện trợ ngưng, vì có một khoản viện trợ ít nhât 2 tới 3 tháng đã 
ĐỬI sang rôi. 


Vào giữa tháng 9-1963, có một cuộc tranh cãi gay gắt trong chính 
phủ Mỹ, và một loạt lộ tin trên báo chí rât đáng tiêc trong đó nêu 
rõ hai phía tranh cãi — Hilsman và những viên chức khác trong Bộ 
Ngoại Giao tin là phải lật đồ ông Diệm, trong khi Bộ Quốc Phòng, 
Văn Phòng Tổng Tham Mưu, và CIA (cả ở Washington và cả ở 
Việt Nam) đều chống lại bất kỳ thay đổi nào. Bản thân tôi trở về từ 
Châu Âu ngày 14-9-1963, và còn nhớ sinh động rằng Mike 
Forrestal tức khắc gặp tôi để nói rằng những người như tôi, những 
người không chọn lập trường dựa trên cảm xúc nào hết, bây giờ 
nên tham dự trọn vào tình hình này và xem chúng ta có thê làm 
vấn đề rõ ràng hơn không. 


Vào giữa tuần lễ của ngày 16-9-1963, TT Kennedy chủ toạ một 
buổi họp nhỏ trong Bạch Ốc, quyết định rằng cách duy nhất để 
chọn một lập trường chắc chắn cho chính phủ là đề cho Bộ Trưởng 
Quốc Phòng MecNamara và Tướng Taylor dẫn một nhóm ít người 
tức khắc tới Sài Gòn khảo sát kỹ. Tôi làm việc với Bộ Trưởng 
McNamara trong việc chọn người vào phái đoàn này, trong đó có 
Bill Sullivan từ Bộ Ngoại Giao, Mike Forrestal từ Bạch Ôc, và BilI 
Colby từ CLA. Nhóm này lên đường ngày 23-9-1963. 


Phái đoàn McNamara/Taylor ở lại Việt Nam cho hết ngày 1-10- 
1963, làm nhiều chuyền khảo sát nhưng tập trung chủ yêu vào các 
liên lạc rộng rãi nhất có thể được trong mọi nơi để đánh giá tình 
hình chính trị. Phái đoàn trở về Mỹ ngày 2-10-1963, và tức khắc 
trình một bản báo cáo đầy đủ lên TT Kennedy, mà tôi kèm đây bản 
do tôi hiệu đính ghi tên là TAB D. Bản báo cáo tự nó nói lên được 
điều muốn trình bày rồi. Rủi ro thay, dư luận công chúng dựa vào 
bản tin Bạch Ốc phổ biến ngày 2-10-1963 lại nêu lên tiên đoán của 
phái đoàn MecNamara/Taylor rằng sẽ có thê giảm nỗ lực quân Sự 
Hoa Kỳ từ cuôi năm 1965. Tuy nhiên, cốt tủy bản báo cáo là kết 
luận của nó rằng ông Diệm phải cải tổ triệt đê rồi chúng ta mới có 
thê hy vọng chút nào rằng ông ta có thê là một lãnh tụ hiệu quả. 
Kết luận đồng thuận tuyệt ‹ đối này của phái đoàn củng cố cho suy 
nghĩ của cấp cao Hoa Kỳ rằng chúng ta có thê buộc phải tìm người 
khác thay thế ông Diệm. (Theo tôi nhớ, quan điểm của Phó Tổng 





242 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Thống lúc đó không nêu lên trong các buổi họp lúc đó, mặc đù là 
có thê đã được nói riêng với TT Kennedy, và có thể không phù hợp 
với bản báo cáo và với sự đồng thuận đưa ra từ bản báo cáo.) 


Tuy nhiên, từ một quan điểm hành động, các quyết định là sẽ tiếp 
tục ngưng các giao dịch của chương trình Commodity Import 
Program, để Lodge chờ liên lạc với ông Diệm để áp lực ô ông Diệm 
phải cải tổ, và rằng — như đối với bắt kỳ cuộc đảo chánh nào có thể 
xảy ra — chúng ta sẽ không thúc đây một cuộc đảo chánh nào như 
thê, nhưng sẽ liên lạc thân cận với các lãnh đạo quân sự, những 
người có thể liên hệ tới các nỗ lực như thế. Điểm cuối cùng vừa 
nói là đề tài của một bản phụ đính Tối Mật của Bản Ghi Nhớ Hành 
Động NSC (Hói Đồng An Ninh Quốc G¡a), mà tôi không có phóng 
ảnh chính xác nào, mặc dù tôi có bản nháp trong đó xác nhận các 
điểm tôi đã nói ở trên. 


Trong tháng 10-1963, ông Diệm từ chối gặp Đại sứ Lodge cho tới 
rất trễ cuôỗi tháng đó, gân trước khi xảy ra cuộc đảo chánh. Tôi nhớ 
rằng Lodge cuối cùng đã gặp ông Diệm ở Đà Lạt, khoảng các ngày 
27 hay 28 tháng 10-1963, và nói mạnh mẽ đòi cải tô, với một sô 
đáp ứng từ Diệm. Tuy nhiên, ông Diệm không có bất kỳ hành động 
nào trước ngày đảo chánh, ngày I tháng 11-1963. 


Về việc liên lạc với quân đội VNCH, chủ yêu thực hiện bởi một 
viên chức CIA trực tiệp nhận lệnh từ Lodge. Các thông tin chuyền 
cho chúng ta cho, biết có sự chuyền động, và thông điệp duy nhất 
từ phía Mỹ là, nếu việc thay đổi chính phủ xảy ra bất kỳ lúc nào 
hay vì bất kỳ lý do nào, Hoa Kỳ sẽ ủng hộ tân chính phủ nêu nó 
thực sự hiệu quả và sẵn sàng tiến hành cuộc chiến. Tuy là tổng 
quát, thông điệp này khuyến khích những người âm mưu đảo 
chánh. Vào đầu tháng 10-1963, họ có vẻ như rời rạc, và hình như 
cùng lúc là có ít nhất 2 hay 3 âm mưu đảo chánh cùng tiến hành. 
Tuy nhiên, vào cuối tháng 10-1963, chúng ta thấy rõ từ nguồn CIA 
rằng âm mưu hành động nghiêm túc từ nhóm của Tướng Trần Văn 
Đôn có thê thực sự sắp xảy ra. 


Do vậy, trong vòng 2 hay 3 ngày trước ngày 1-11-1963, có một 
loạt buôi họp cuối cùng đê chúng ta xem răng chúng ta có nên làm 
gì để ngăn cản hay gián đoạn một cuộc đảo chánh nếu nó xảy ra. 
Chúng ta quan ngại sâu sắc về tình thế cân bằng lực lượng ở Sài 





243 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Gòn, và đã nghĩ rằng hoàn toàn có thể xảy ra một trận tắm máu ở 
Sài Gòn từ cuộc đảo chánh với kết quả không đứt điểm nỗi, và sẽ 
Đây ra hỗn loạn công quyền. Tuy nhiên, chúng ta cuối cùng kết 
luận rằng chúng ta đã không có sức áp lực hay có các mối liên lạc 
để ngăn cản cuộc đảo chánh — mà chúng ta cũng không thể, một 
cách tự tin, chọn lập trường ngược lại để tiết lộ cho ông Diệm 
những gì chúng ta biết có thê đang sôi sục. 


Do vậy, cuối cùng, chúng ta không theo phe nào, và nhóm các 
Tướng Trân Văn Đôn và Tướng Dương Văn Minh đã tiên hành 
cuộc đảo chánh ngày 1-11-1963 với thành công lớn. 


Trong cuộc đảo chánh này, điều chúng ta rất tiếc nhất là việc giết 
anh em Diệm và Nhu. Trong khi chúng ta trước đó đã lập lại nhiều 
lần với các lãnh tụ quân sự rằng chúng ta... 


HÉT BẢN DỊCH 


Bản gốc Anh Văn của Bộ Ngoại Giao/CIA gửi cho Tòa Bạch Ốc 
ngày 30-7-1966 


[Phóng ảnh cho Thư viện Lyndon Baines Johnson — Copy LBỊ 
Library| 





244 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





-T9Ps con, 


Predteceesor, Mlín, HUa; 
dÍxacti Ũ txan, bađ tmđoztizste tọndsooleg {n thúa 


Sẽ hò HH to hạn carne lo regszú 1⁄202e'8 a#rlval 


Ô. Ơn August lĩth, qhila Lodge wa3 en roula 
Tem and Nhu crdezod the Ảrmy trto tha pagodas Ea Sa, 

b4G2MORANDƯA FOR Mĩt, IMOYENA - EYEH ONLY tt t tong Hong ca dừng Sisrnoring D6 Ddet Bheed 
Cong cn stoes May, “The tmng raust lavo ban, 


8UEIECT: Dlacssslcn Ccnacsrntng Uịe P9arm 39gte ta AWgust~ 
Octeber (069 


44 


uy 30, 1264 


After + 2sơ đays cứ bee% en4 for» trying to estahinh 
Aricy xaDy haá bao actng at si sợ to cơn, the 


- 


Quy speetfic quagtioo Lo me coaeernoé ¿2 celabrgted 


ceble of Aogus+ 34, 1963, shich ín s£fec! đizeoixé Ledo si te Ỳ 1n tho aetring weelx, 
3Mlsstan ta start explovíng trays to fLnd aÌLeznat1ve 1ealezs3dp to a9 TAP Ð show, so went vo tho búU and dong nó nigg gtEached 
Đo, “Thạt toeseqe 13 tn fact mose corrplex ard pethnps leas Pessfbfllty cế tha rsfl\tary laktng aclfon sgaimet Re” sac 
€lsoz than thot osa-gentaneg øuntreary, TP $e atfxchod sa TAP Á, prtroarfiy e CIA cporation, ki? lợc lạ nộ ion ợ tạa TP 

®Aecordimy ta ray acnl tnforrat‡en frcea 319chae] #orrestiil Dong, Thu bã sHaclad xơ TÂm "Hô g pm Sàola Alpsat.Oolcbec 
fn mlđ-Beptembae (Ï rmyn6lf waa atwny frera rrld- %ogust to mid- Appcoxebss to ley mửlftary san, go finaly cha ng Han sáo quiet 
#epterrbor), the rseogags ơuz elaarod bự phone  llh Ƒx0el40n4 ©zol4 nợ xoaxs l£ et that Eemao" Uaiouhdodir longoge ti S 2g 
thang Cư Teoolaolie bebveen bờ, For:wsialemi " vànhsệ Cà hết thơ, mẻ that  they did tê ttotlt ượpert tham, was 
wàehat Oaooral Tayiaz cước taonsg 0a troasago. "†haliwve 

cược ta 
agzosd that Mép, Ollpetzfe địđ sọ by phone £roen bìa Eaetern Shors ch ng tha Lộc tbouE Sgptotrber TU, restdont Xenesdy ~- based. 
farm, ca tha bezts that tho zanttai' W93 assentiaLly psitlfen1, Cndeoooa cà na g 1 BAV6 ñ0 r9©Ord or knoulsógo, mi9đe a presg 
E@orelsries Taslt end kieNaraara wwere boŸ cut cổ trơn nzsi troxvafi- đt TC teal dể Dáem, Shortly thareeftar, we suspeodoed 
ablg ta] earây In tua f6lles/ing weeX, ˆ SH nh An ng tủa Comiztoétly lrspoet the 
PE9eess cổ whlch wet'e of øouzzgo Êam.4srmental to thẹ 

pho the Aogret 24 chán ls 4 vai prt dý lần tary gaả Eoeekoevroesii vTg thansiele  tanmnctLmo đ sợ từ  maạn — 
lrdseở + * w b #tUÐpcrt c0a4e¿ since 
lg so tesh more to tt tivi T Đún: {t would be n rnistnke noêzsly tò # ~ 3 mentha nÌready en tho gay, PO S1 Vosline dŸ đk Jes 
loø%x s‡ that cable, 'The pyior and snsutng œventa 7oro zough!7 a3 
faUeus: $. mMd: thare aeuta 

_ t, and 4 larpe mi rogrethble soats be tà 

1. Ledge was nzmnalđ ko ZaÌzen In JTune xe thare that pretty claariy 34cattf1e4 tha raspectt Jœ32pepar lenxg 
'egsn {rurnaáletaly to be đep+ ø1or\eg ín (he pyess that l0 was n BlNe telløing tet De muat đe: viĐa Do, TGn na 
gotnJ cúi to ei2aa trọ the zitc-tton snd đo so=2tELrg abene D$em, ‡n: Wuslagien ai ‡n the ftAld] tueze gpposs4 ta sny cha Tmgaetf 


Í casriok say who 4s responsible for thosø gtorleø, bui my 


DÊØLASstneii -“eetrcmnrr Ă=...== 
“utbociry 2ÌEM, *E4-3- 10A GL- 10465) # 
AM) —. NARA, Dee<26-%E 
ƠI b LH iề “CDPY 180 BỀN 


MEMORANDUM FOR MR. MOYERS, July 30, 1966 
DECLASSTIFIED — Authority JFK#577-10001-10455, Date 4-20- 
98 (pages 1 and 2) 





245 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





'G=K=.&.. 


xeturred [rom Eurepe cn 6eptertber 14, mm vìvldly zeeall that 
Miee Forrastal camse bọ zve at củee to dezerita the whoÌ2 đntre= 
Voray npd 13 backgreond, and t2 say that peeale 1:2 mayself, wào. 
ad th*ea no erectional pesltton, nhou1d ne:? ÿet (abe the sibanticn 
#ully and øee ‡f we coulđ he1p atralghten ‡\ cut, 


T. Ta the mmiđdle cứ tha week cứ ñezterabar 1ôth, zgstdaol 
Xermedy cùafzađ a ømal1 {Vhitn Tfaase raesting at vhich: Ít qa3 
deci4ed that the orly way to gọt a øollé \zaen‡ poaftlon would 
tơ for Secretary McNamaza sa Qene: Taylcr to kelco ä artall and 
#elect roup at onee tơ 8algoa for ä hard look, Tworieed with 
ðècretery ÈfcSaraava fn tho saleetfen cứ thắn reup, thích ipoluỏsd 
ĐI 8u)ltvan frorn State, Mire Forrestal fre= th3 //nlto ouse, and 
li Colby from CIA, 'fhis grevp leít cœ Saptezsber 23rd, 


1ƒ te wero to have hopa that he e<Jd be an e#faettve lexdor.„ 
“Thịa eceoloston of the gsoro sol44tfs tơ 1wet Wiedhingtod 
that we ralgist be foroed to sødfaocse elternstive to Dier, 
gf 


8uspensien c£ transactioes tedaz the Cormodtty 

for Lodge to ewalt contset ;;1th tem bút to use 
®ny sech ccntacL lọ press hÍm ca refarr, *nd that -~ as Lọ any peea~ 
fhìs rallllar7 coup =~ øe woul4 nct actively 2rcraote sụch 4 cơup, but 


Zcrrrenee— 
$ 


Trrrrốfmr. 


Wwould stay ân cÌoge cơntxct vríth mì[1(tary loadexs tho mlght be 
involved ta cụch c#orta, "The 1azL potat waø Ua aubJeet œ a 
careful Tcp Êecret annox to tua NGỜ Acttea 3¿3meranôumi, cá 
#h:ích 1 ÈaVe no peeelsg cc0/, althoagh Ï haya đ:afis that confi>m 
the sbovo gtatozagnts, 


1, Turlng Oetcbey, Diem xefueod to see 1,odga tit{1 
ery 1a12 1n 1e 1¬ìon Di, 1uat prlar to tha aet0aÌ ccup, Xây reccl~ 
E=npee te that đưy and hita 1n Dalat abeuL Oetober 27-28, 
Taaöo & @trơng pit9A for rofoyres, wÌh corog ñ2pazent r>øponse 
frora Diam, Wewovnr, the Iatier hai oc$ tử*en any netlen bự (hạ date 
tứ thọ ccup -< Noversbor 14t, & ‡ 


+ “1, 11th rocpaet to cantaats g1Mh thơ gallttazy, theoa were 
ket uVl ¬ÀsbesAsisdslÖrtvo la tuÓej J©4gas ¬ersoyaj 

“hep troro dị»acted to ouy' tạtrJpg eenef1y rrỗat r.(gblt 

be afcct, anế the enly zaczssgo cenveyed en the Ứ8 


zeazơn, the UŠ would suppext the new gøzarrmapt ff Ít wwara fna f4ct 
ffeetlvo am prspazed ‡© cazry ca thơ gúr, Thi mooesge, while 
gonoraì, téœbteđiy 
part df the meqtl, 

to te at lsast kựưo co threa rathez feeble effcrts cn foot at coee, 
Eoœnsever, fn the ìsøt weelc cứ October, It bøcaras cìaaz tọ us all 
‡rora tha CTA øœree that serious aetten tự thơ grosp led by Gsneral 
Đơn miyht tn faet bạ 1rurrtsent, 


14, 1ience, tn tho tạo or threo days prioe to Noyorther 
there tưas a lask sơrlee c£ raostlops es to vhaihơx ưo ShanHổ đo nuợc 


€oncsrnsd + to the balanee cf forces Ín Šsi1on, and thơocht 
Ât enttrely possfble thet & coup a®terspt #ould prodoee a bìood bath 
in 8algon with no deotslve =esult end xesuiting 


Hoà chaog,. 
TT HT ng "2N De ta — 


cay €oup an 3io0a=aber lai r 
'*ETUNTtrrp tfet \/e Sf È@0:2 :noet rogretled vas thv xling cỉ Diem 
and Nhụ, Ÿ/MIls we hađ zưosateđly t2id tha rrflftsry 1eaderg thot wo 


-”rreeener— 


h 


BẢN GHI NHỚ CHO ÔNG MOYERS, 30 tháng 7 năm 1966 
GIẢI MẬT - Cơ quan Thâm quyền JFK#577-10001-10455, ngày 
20-4-98 (trang 3 và 4) 





246 


THE PENTAGON PAPERS: 


BIẾN ĐỘNG PHẬT GIÁO 
Từ ngày 8-5 tới ngày 21-8-1963 


Hồ Sơ Mật Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ về Cuộc Chiến VN 
Giải Mật Ngày 13-6-2011 
Dịch theo bản văn từ trang nhà của 
Đại Học Mount Holyoke College: 
https://www.mtholyoke.edu/acad/Intrel/pentagon2/pent6.htm 


(LỜI NGƯỜI DỊCH: The Pentagon Papers là tên gọi tắt một hô sơ 
tối mật về Cuộc Chiến Việt Nam; theo Wikipedia, hỗ sơ này tên 
chính thức là “United States — Vietnam Relations, 1945—1967: 4 
Study Prepared by the Department oƒ Deƒense ” (Quan Hệ Mỹ- Việt, 
1945--1967: Cuộc Nghiên Cứu Thực Hiện Bởi Bộ Quốc Phòng). 
Hồ sơ này được giải mật và phổ biến công khai năm 2011. 


Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Robert McNamara thành lập Ban 
Đặc Nhiệm Nghiên Cứu Vê Việt Nam ngày 17-6-1967, có nhiệm vụ 
viết một “tự điển bách khoa về Cuộc Chiến Việt Nam, ” mà theo 
ông là để lưu hô sơ cho các sử gia và đề ngăn cản các sai lầm 
chính sách trong các chính phú Hoa Kỳ tương lai. 


Hồ sơ này thực hiện bởi 36 nhà phân tích — phân nửa là các sĩ 
quan đương nhiệm lúc đó, phân còn lại là các học giả và các viên 
chức dân sự liên bang -- phân lớn dựa vào các hô sơ có sẵn trong 
Bộ Quốc Phòng. Hô Sơ sôm 3,000 trang phân tích lịch sử, và 
4,000 trang tài liệu gốc của chính phủ, soạn thành 47 tập, và xếp 
loại “Top Secret — Sensifive” ( “Tối Mật - Nhạy Cảm.” Chữ 
“nhạy cảm ” chỉ có nghĩa là việc phố biến hồ sơ sẽ làm chính phú 
Mỹ mát mặt.) 





247 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Ban Đặc Nhiệm in hỗ sơ làm l5 ấn bản duy nhất. Ngày giải mật và 
phổ, biến tới các thư viện Tổng Thống, và tới Trung Tâm Giải Mật 
Quốc Gia của Văn Khô Liên Bang là ngày 13-6-2011. 


Sau đây là bản dịch về tình hình Phật Giáo Việt Nam thời gian từ 
ngày 8-5-1963 tới ngày 21-8-1963, nằm trong “Chapter 4, 'The 
Overthrow oƒ Ngo Dinh Diem, May-November, 1963 pp.201-276 ” 
thuộc Tập 2. 


Một số ghỉ nhận về hồ sơ này trong bồi cảnh từ ngày 8-5-1963 cho 
tới ngày 21-8-1963: 


® Ông Diệm biệt đãi Thiên Chúa Giáo, kỳ thị Phật Giáo; 

e Thảm sát ở Huế ngày 8-5-1963 xảy ra tình cờ, bắt ngờ; 

® Trách nhiệm thảm sát ở Huế là do chính quyên Huế, nhưng ông 
Diệm đồ tội cho Việt Cộng; 

e Biểu tình ngày 3-6-1963 bị đàn áp bằng hơi cay, Mỹ nghỉ có hơi 
độc mustard gas; 


e Cuộc vị pháp thiêu thân của HT Thích Quảng Đức gảy chấn 
động toàn cầu; 


® Thông Cáo Chung 16-6-1963 không được ông Diệm thực thi, và 
bị ông Nhu phá; 


® Cao điểm sự tráo trở của chính phú ông Diệm là cuộc tổng tấn 
công các chùa toàn quốc ngày 21-8-1963, bắt 1.400 nhà sự trong 
đó có Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết (Hội chủ của Tổng Hội Phật 
giáo Việt Nam) và Thượng Tọa Thích Tâm Châu (Ủy ban Liên 
phải Phật Giáo). 


Độc giả có thể đọc thêm nguyên bản Anh văn kèm dưới đây. Bản 
dịch thực hiện bởi Cư Sĩ Nguyên Giác.) 


BẢN VIỆT DỊCH 


Sự kiện tại Huế ngày 8 tháng 5-1963 -- một sự kiện dẫn tới những 
gì được gọi là cuộc khủng hoảng Phật giáo và khởi sự cho một 
chuỗi sự kiện đã tận cùng dẫn tới việc lật đỗ chế độ ông Diệm và 
hạ sát anh em nhà Ngô — đã xảy ra một cách tình cờ và bât ngờ. 


Không ai thấy trước rằng sự kiện Huế sẽ khởi lên một vận động 
đối lập toàn quốc có khả năng gần như tất cả những người dị biệt 
chính kiến và không Cộng sản tại Nam Việt Nam. Một cách quan 





248 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





trọng hơn, lúc đó chưa ai nhận ra đúng về mức độ bắt mãn của dân 
Việt Nam đối với chính phủ ông Diệm, cũng như về mức độ mục 
nát chính trị trong chế độ, một chế độ không còn khả năng đối phó 
với sự bất mãn rộng lớn. 


Cội nguồn tôn giáo của sự kiện này có thê dò tới cuộc di cư đông 
đảo của người ty nạn Thiên Chúa Giáo ra khỏi Bắc Việt Nam sau 
khi Pháp thua trận năm 1954. Khoảng một triệu tín đồ Thiên Chúa 
Giáo rời bỏ Miền Bắc và định cư ở Miền Nam. Ông Diệm -- một 
cách hiển nhiên, vì động cơ tôn giáo và nhân đạo, và với ý định 
tuyến một hậu thuẫn chính trị từ đồng đạo của ông — đã biệt đãi 
những người ty nạn Thiên Chúa Giáo này qua việc câp đất, cứu trợ 
và hỗ trợ, cấp giấy phép thương mại và xuất nhập cảng, ưu tiên 
tuyến làm công chức, và các biệt đãi khác từ chính phú. Bởi vì ông 
Diệm có thể dựa vào sự trung thành của họ, họ được điền vào gần 
như tất cả các chức vụ quân sự và dân sự quan trọng. 


Như một định chế, Giáo Hội Thiên Chúa Giáo hưởng một quy chế 
pháp lý đặc biệt. Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục là anh và là cố 
vân của ông Diệm. Nhưng trước năm 1962, không có kỳ thị minh 
bạch chống người Phật Tử. Tuy nhiên, tại Nam Việt Nam nơi có từ 
3 tới 4 triệu Phật Tử tu học và có 80% dân số là Phật Tử trên danh 
nghĩa, chính sách của ông Diệm — thiên vị Thiên Chúa Giáo, độc 
tài toàn trị, và kỳ thị tôn giáo — đã làm ngún cháy sự bất mãn. 


Vào tháng 4-1963, chính phủ ra lệnh các quan cấp tỉnh thực hiện 
một lệnh câm, nguyên đã có từ lâu nhưng thường bị bỏ lơ, về treo 
cờ tôn giáo. Lệnh này đưa ra vừa sau những lễ hội được khuyến 
khích chính thức tại Huế để kỷ niệm 25 năm ngày ông Ngô Đình 
Thục được tấn phong Tổng Giám Mục Huế, mà trong dịp đó cờ 
Vatican treo đầy khắp. Lệnh này cũng đưa ra, như đã _Xảy ra, vừa 
trước ngày Phật Đản (ngày § tháng 5-1963), một Đại Lễ Phật Giáo. 


Huế, cô đô của Việt Nam, lúc đó là trung tâm thực sự duy nhất về 
học Phật và học bồng về tu học Phật Giáo tại Việt Nam, và đại học 
nơi đây (Huế) từ lâu là một trung tâm của những bất đồng khuynh 
tả. Không ngạc nhiên gì, lúc đó, Phật Tử Huế đã treo cờ của họ bất 
chấp lệnh câm và, khi chính quyền địa phương ra vẻ như đã 
nhượng bộ về lệnh cấm treo cờ, Phật Tử biểu lộ cứng rắn hơn đề sẽ 
tô chức một cuộc tụ họp đông người theo lịch trình trước đó đã 
định vào ngày 8 tháng 5 để mừng Phật Đản. 





249 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Nhìn thấy cuộc tụ họp đông người đó như một thách thức đối với 
ảnh hưởng của gia đình họ Ngô (Huế cũng là thủ đô lãnh địa chính 
trị của Ngô Đình Cần, em của ông Diệm) và đối với chính quyền 
địa phương, các viên chức địa phương tìm cách giải tán đám đông. 
Khi các nỗ lực ban đầu không có kết quả, Phó Tỉnh Trưởng (cũng 
là giáo dân Thiên Chúa Giáo) ra lệnh cho lính của ông nô súng. 
Thê là dẫn tới hỗn loạn, 9 người bị giết, trong đó có vài trẻ em, và 
14 người bị thương. Xe bọc sất được cho là đã cán lên một số nạn 
nhân. Chính quyên ông Diệm sau đó loan tin rằng một cán bộ Việt 
Cộng đã ném một quả lựu đạn vào đám đông và răng các nạn nhân 
bị giâm đạp bởi đám đông hỗn loạn. Chính phủ ông Diệm nhất 
quyêt không chịu nhận trách nhiệm, ngay cả khi các quan sát viên 
độc lập đưa ra các đoạn phim cho thây quân chính phủ bắn vào 
đám đông. 


Cá tính quan lại của ông Diệm không cho phép ông xử lý cuộc 
khủng hoảng này với sự linh động và tế nhị cân thiết. Ông Diệm 
không có thê công khai nhận trách nhiệm về thảm kịch và tìm sự 
hòa giải với những Phật Tử giận dữ. Ông còn tin rằng sự mất mặt 
công khai như thế sẽ làm suy yêu thẩm quyên cai trị của ông, hiển 
nhiên đối với sự kiện rằng không nhà lãnh đạo thời hiện đại nào có 
thể từ lâu đã bỏ mặc sự bất mãn lớn lao như thế bất kế rằng đạo 
đức cá nhân riêng ông có thể tốt như thế nào. Do vậy chính phủ 
bám chặt vào cách giải thích riêng về chuyện đã xảy ra. 


Ngày kế tiếp ở Huế, hơn 10,000 người biểu tình để phản đối cuộc 
thảm sát. Đó là cuộc biểu tình đầu tiên của một chuỗi dài những 
biểu tình mà Phật Tử dùng để áp lực chế độ ông Diệm trong 4 
tháng kế tiếp. Phật Tử đã mau chóng tự tổ chức, và vào ngày 10 
tháng 5-1963, bản Tuyên Ngôn của các chức sắc Phật Giáo trình 
lên chính phủ, yêu câu được tự do treo cờ của họ, được bình đẳng 
về pháp lý với Giáo Hội Thiên Chúa Giáo, xin ngưng việc bắt bớ, 
xin tự do trong việc hành đạo, và xin bồi thường các nạn nhân sự 
kiện ngày 8 tháng 5-1963 cùng với trừng phạt những kẻ trách 
nhiệm. 

Năm nguyện vọng này chính thức trình lên Tổng Thống Diệm 
ngày I5 tháng 5-1963, và Phật Tử đã tô chức buôi họp báo đâu tiên 
của họ sau buôi trao Tuyên Ngôn đó. Những cuộc tuyệt thực và 
những buổôi họp liên tục cho hết tháng 5, nhưng ông Diệm tiếp tục 
trì trệ trong việc giải quyết vẫn đề và gây bất mãn thêm. 





250 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Vào ngày 30-5-1963, khoảng 350 nhà sư Phật Giáo biểu tình trước 
tòa nhà Quốc Hội ở Sài Gòn, và cuộc tuyệt thực 48 giờ được loan 
báo. Vào ngày 3-6-1963, một cuộc biểu tình ở Huế bị giải tán bằng 
hơi cay và nhiều người bị phỏng, dẫn tới các cáo buộc rằng lính 
ông Diệm đã sử dụng hơi độc mustard gas (LND: mustard gas là 
chất lỏng gây phỏng đa và cơ, có thể chết người, được dùng làm 
vũ khí hóa học từ T' hé Chiến ]). Vào ngày 4-6, chính phủ loan báo 
bổ nhiệm một ủy ban liên bộ chỉ huy bởi Phó Tổng Thống Thơ để 
giải quyết vẫn đề tôn giáo, nhưng vào lúc này cử chỉ đó có lẽ đã 
quá trễ. Phần lớn dân số thành thị đã tham dự những cuộc biểu tình 
Phật Giáo, nhận ra trong họ sự khởi đầu của đối lập chính trị chân 
thực đối với ông Diệm. Vào ngày 8-6, bà Nhu làm tệ hại vẫn đề 
thêm khi loan báo rằng Phật Tử đã bị trà trộn bởi Việt Cộng. 


Trong suốt những ngày đầu của khủng hoảng, giới truyền thông 
Mỹ đã theo sát các sự kiện và gây sự chú ý với thế giới. Vào ngày 
11-6, truyền thông được nhắn trước để tới một ngã tư một phố 
chính vào buồi trưa. Trong khi đoán là sẽ có cuộc biêu tình nữa, họ 
kinh hoàng chứng kiến cuộc tự thiêu đầu tiên thực hiện bởi một 
nhà sư. Cái chết phựt lửa của Hòa thượng Thích Quảng Đức gây 
chấn động thê giới và Nam Việt Nam. 

Những cuộc thương thuyết trước đó đã diễn ra giữa ủy ban của Phó 
Tổng Thống Thơ và Phật Tử có từ ngày 5-6-1963, với những. chất 
vấn cay đắng công khai về thiện chí của cả hai bên. Sau cuộc tự 
thiêu, chính phủ Mỹ tăng cường áp lực lên chính phủ ông Diệm đề 
làm dịu lòng người Phật Tử, và đê đưa tình hình chính trị đang suy 
sụp trở lại trong tầm kiểm soát. 


Cuối cùng, vào ngày 16-6-1963, bản Thông Cáo Chung giữa Phật 
Giáo và chính phủ ông Diệm được phổ biến, liệt kê các đông thuận 
thương thuyết, nhưng không quy trách nhiệm đối với sự kiện ngày 
8-5-1963 (LND: không quy trách nhiệm cho chính phú, chỉ hứa 
điều tra xem cá nhân viên chức nào có lỗi). Tuy nhiên, trận đàn áp 
biểu tình dữ dội ngày kế tiếp đã làm hỏng mật tính thần của sự hòa 
giải. Trong phần của họ, vợ chồng Ngô Đình Nhu tức khắc phá 
hoại sự hòa giải bằng cách bí mật huy động các lực lượng thanh 
niên do chính phủ đỡ đầu đấu tô bản Thông Cáo Chung. Vào cuối 
tháng 6, thấy rõ răng Thông Cáo Chung không phải là cử chỉ chân 
thực của sự hòa giải từ phía ô ông Diệm, nhưng chỉ là một nỗ lực để 
làm dịu Hoa Kỳ và là một tờ giấy về sự chia rẽ ngày càng lớn trong 
chính trị nội bộ. 





251 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Sự thiếu niềm tin có căn cứ về phía chính phủ trong Thông Cáo 
Chung Ngày 16-6-1963 đã làm mắt uy tín chính sách trung dung 
để hòa giải mà giới lãnh đạo cao. cấp Phật Giáo đã theo đuôi cho 
tới khi đó. Vào cuối tháng 6, quyền lãnh đạo phong trào Phật Giáo 
trao sang cho một nhóm vị sư trẻ hơn, quyết liệt hơn, với mục tiêu 
chính trị vươn xa hơn. Các vị sư này đã vận dụng chính trị khéo 
léo và thông minh một đợt thủy triêù đang dâng cao từ phía dân 
chúng ủng hộ. 


Những cuộc biểu tình và tụ tập đông người có kế hoạch kỹ lưỡng 
được kèm với cuộc vận động truyền thông từ giới đối lập của chế 
độ ông Diệm. Hiểu tầm quan trọng của truyền thông báo chí Hoa 
Kỳ, các vị sư này kết giao với phóng viên Mỹ, thông báo họ về 
những cuộc biểu tình và tụ tập, và cân trọng tính thời điểm hoạt 
động sao cho được giới truyền thông tường thuật rộng rãi tối đa. 
Không ngạc nhiên gì, gia đình họ Ngô phản ứng bằng cách đàn áp 
dữ dội hơn đối với các nhà hoạt động Phật Giáo, và với chỉ trích 
cay đắng hơn và ngay cả hăm dọa các phóng viên Mỹ. 


Đầu tháng 7-1963, ủy ban của Phó Tổng Thống Thơ loan báo rằng 
một cuộc điều tra sơ khởi về sự kiện ngày §-5- 1963 đã xác định 
rằng những cái chết là do hành động khủng bố của Việt Cộng. 
Phần nộ, những người Phật Tứ lên án kết luận đó và tăng cường 
các hoạt động phản đối của họ. Vào ngày 19-7-1963, dưới áp lực 
Hoa Kỳ, ông Diệm đọc bài diễn văn trên đài phát thanh, ngắn chỉ 2 
phút đồng hô, mặt ngoài là bày tỏ hòa giải với Phật Tử, nhưng 
được viết sẵn và trình bày một cách lạnh lùng như để phá hủy 
trước bất kỳ ảnh hưởng nào mà các đồng thuận nhỏ nhoi đã loan 
báo có thê có. 


Về phía trong chế độ, ông Nhu và vợ nặng. nề chỉ trích ô ông Diệm 
đã nhượng bộ áp lực Phật Giáo. Bà Nhu công khai chế giêu cuộc 
tự thiêu là “nướng thịt,” tố cáo các lãnh đạo Phật Giáo bị trà trộn 
bởi người Cộng sản, và mô tả các cuộc biểu tình là do Việt Cộng 
kích động. Cả ông Nhu và vợ ra sức công khai, và riêng tư, làm 
suy yếu các nỗ lực vốn đã yếu của ông Diệm trong việc tương 
nhượng với Phật Tử, và có tin đồn khởi sự loan ra trong tháng 7 
rằng ông Nhu đang xem xét một cú đảo chánh lật đồ ông anh. 


Một Bản Đánh Giá Tình Báo Quốc Gia Đặc Biệt đề ngày 10-7- 
1963 kết luận với tiên đoán rằng nếu chế độ ông Diệm không làm 
gì để thực hiện bản Thông Cáo Chung 16-6-1963 và làm dịu người 
Phật Tử, nhiều phần là những cuộc biểu tình trong mùa hè sẽ lan 





252 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





rộng với nhiều khả năng sẽ có một nỗ lực đảo chánh từ người 
không cộng sản (ND: Bản Đánh Giá Tình Báo Quốc Gia Đặc 
Biệt này đã dịch ở Thư Viện Hoa Sen 
hfips:/thuvienhoasen.org/a17393/ban-danh-gia-tinh-bao-quoc- 
gia-dac-biet 


(Hồ sơ 21) Vào giữa tháng 8-1963, một tuần trước khi ông Nhu 
tung ra cuộc tông bô ráp nhăm vào các chùa ở Sài Gòn và nơi 
khác, Sở Tình Báo Tình Báo Trung Ương Hoa Kỳ CIA đã bắt đầu 
nhận thấy có bất mãn biểu lộ trong giới công chức và quân nhân: 


“Từ khi những mâu thuẫn giữa Phật Tử và chế độ ông Diệm bùng 
phát ngày 8-5-1963, đã có một loạt các bản phúc trình cho thấy 
không chỉ sự mưu tính và bày tỏ bất mãn tăng dày đặc giữa những 
người không Cộng Sản trước giờ vẫn chỉ trích ông Diệm, mà sự 
bât ồn hiển lộ trở lại và sự căm ghét ngày càng. tăng trong giới 
công chức và quân nhân về cách ông Diệm xử lý về mâu thuẫn này 


Bản đánh giá này tiếp tục mô tả chỉ tiết nhiều tin đồn, xuất hiện ít 
nhất từ cuối tháng 6, về các âm mưu đảo chánh. Nhưng ông Nhu, 
trong một hành động táo bạo nhằm gây kinh hoảng những người 
âm mưu đảo chánh, và để làm họ bất ngờ, đã triệu tập các tướng 
lãnh cao cấp vào ngày 11-7-1963, nặng nê khiến trách họ đã không 
có hành động nào để đè bẹp sự nổi loạn, và chất vấn sự trung thành 
của họ đối với chế độ. Hành động của ông Nhu như dường đã tạm 
thời làm khựng, lại tất cả các kế hoạch về một cuộc lật đồ. CIA 
cũng báo cáo về tin đồn rằng chính ông Nhu đang lên kế hoạch 
một “cuộc đảo chánh giả” để thu hút ra và rồi đàn áp người Phật 
Tử. 

Trong tháng 8-1963, Phật Tử hoạt động tới mức căng thắng mỚI; 
các vị sư tự thiêu vào ngày 5, ngày 15, và ngày I8. Không khí 
chính trị căng thắng tại Sài Gòn vào giữa tháng 8-1963 cho các nhà 
quan sát Hoa Kỳ thấy rằng cuộc chạm trán đang diễn tiến. Tuy 
nhiên, khi cuộc chạm trán xảy ra, trong cuộc tổng bố ráp ngày 21- 
8-1963 nhằm vào các chùa, các nhà ngoại giao Hoa Kỳ hoàn toàn 
bất ngờ. 


HẾT BẢN DỊCH 
NGUYÊN VĂN 
The Pentagon Papers 
Gravel Edition 





253 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Volume 2 


Chapter 4, "The Overthrow of Ngo Dinh Diem, May-November, 
1963," pp. 201-276. 


(Boston: Beacon Press, I97]) 

Section I, pp. 201-232 

(SNIPPED) 

II. THE BUDDHIST CRISIS: MAY §-AUGUST 2I 
A. THE CRISIS ERUPTS 


The Incident in Hue on May 8, 1963, that precipitated what came 
to be called the Buddhist crisis, and that started the chaIn of events 
that ultimately led to the overthrow of the Diem regime and the 
murder of the Ngo brothers, happened both Inadvertently and 
unexpectedly. No one then foresaw that it would generate a 
national opposition movement capable of rallying virtually all non- 
commumIst dissidence 1n South Vietnam. More ImportantÌy, no one 
then appreciated the degree of alienation of Vietnam's people from 
their government, nor the extent of the political decay within the 
regime, a regime no longer capable of coping with popular 
discontent. 


The religlous origins of the incident are traceable to the massive 
flight of Catholic refugees from North Vietnam after the French 
defeat In 1954. An estimated one million Catholics fled the North 
and resettled in the South. Diem, animated, no doubt, by religIous 
as well as humanitarian sympathy, and with an eye fo recruiting 
political support from his coreliglonists, accorded these Catholic 
refugees preferential treatment In land redistribution, relief and 
assistance, commercial and export-import licenses, øovernmenf 
employment, and other GVN largess. Because Diem could rely on 
therr loyalty, they came to fñill almost all Iimportant civilian and 
military positlons. As an 1nstitution, the Catholic Church enJoyed a 
special legal status. The Catholic primate, Ngo Dinh Thuc, was 
Diem% brother and advisor. But prior to 1962, there had been no 
outripht discrimination against Buddhists. However, among South 
Vietnams 3-4 million practicing Buddhists and the 80% of the 
population who were nominal Buddhists, the regime's favorifism, 
authorifariansm, and discrimmmatlon created a smoldering 
resentmeInI. 





231 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





In Aprill 1963, the government ordered provincial officials to 
enforce a longstanding but generally Ignored ban on the public 
display of religious flags. The order came Just after the officially 
encouraged celebrations 1n Hue commemorating the 25th 
anniversary of the ordination ofNgo Dinh Thuc, the Archbishop of 
Hue, during which Papal flags had been prominently flown. The 
order also came, as 1t happened, Just prior to Buddha's birthday 
(May 8)-a maJor Buddhist festival. Hue, an old provincial capital 
of Vietnam, was the only real center of Buddhist learning and 
scholarship in Vietnam and 1fs university had long been a center of 
left-wing dissidence. Not surprisinply, then, the Buddhists in Hue 
defiantly flew thetr flags In spite of the order and, when the local 
administratlon appeared to have backed down on the ban, were 
emboldened to hold a previously scheduled mass meeting on May 
8 to commemorate Buddha's birthday. Seeing the demonstration as 
a challenge to family prestige (Hue was also the caplfal of the 
poliical fief of another Diem brother, Ngo Dinh Can) and to 
government authority, local officials tried to disperse the crowds. 
When preliminary efforts produced no results, the Catholic deputy 
province chief ordered his troops to fire. In the ensuing melee, nine 
persons were killed, including some children, and fourteen were 
injured. Armored vehicles allegedly crushed some of the victims. 
The Diem government subsequently put out a story that a Viet 
Cong agent had thrown a grenade into the crowd and that the 
victims had been crushed In a stampede. It steadfastly refused to 
admit responsibility even when neutral observers produced films 
showing øovernment troops firing on the crowd. 


Diems mandarin character would not permit him to handle this 
crisis with the kind of flexibility and finesse 1t required. He was 
incapable of publicly acknowledging responsibility for the tragedy 
and seeking to conciliate the angry Buddhists. He was convinced 
that such a public loss of face would undermine his authorlty to 
rule, oblivious to the fact that no modern ruler can long I1gnore 
massive popular disaffection whatever hIs own particular personal 
virtues may be. So the government clung tenaciously to 1s version 
of what had occurred. 


The following day in Hue over 10,000 people demonstrated 1n 
protest of the killings. lí was the first of the long serles of protest 
activitles with which the Buddhists were to pressure the regime 1n 





255 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





the next four months. The Buddhists rapidly organized themselves, 
and on May 10, a manifesto ofthe Buddhist clergy was transmitted 
to the government demanding freedom to fly therr flag, legal 
equality with the Catholic Church, an end of arrests and freedom to 
practice therr beliefs, and Iindemnificatlon of the victims of the 
May §th incident with punishment for 1ts perpetrators. These five 
demands were officially presented to President Diem on May 15, 
and the Buddhists held their first press conference after the 
mecting. Publicized hunger strikes and meetings continued 
throughout May, but Diem continued to drag his feet on placating 
the dissenters or settling 1ssues. On May 30, about 350 Buddhist 
monks demonstrated In front of the National Assembly In Saigon, 
and a 48-hour hunger strike was announced. Ôn June 3, a 
demonstration in Hue was broken up with tear gas and several 
people were burned, prompting charges that the troops had used 
mustard gas. On June 4, the government announced the 
appoIntment of an Interministerial committee headed by Vice 
President Tho to resolve the religious 1ssue, but by this time such 
gestures were probably too late. Large portions of the urban 
population had rallied to the Buddhist protest, recognizing 1n 1t the 
beginnings of genuine political oppositlon to Diem. Ôn June 8, 
Mme. Nhu exacerbated the problem by announcing that the 
Buddhists were Infiltrated by commumIsfs. 


Throughout the early days of the crisis, the U.S. press had closely 
covered the events and brought them to the attention of the world. 
On June II, the press was tipped off to be at a downtown 
Infersection at noon. Expecting another protest demonsfration, they 
were horrified to wItness the first burning suicide by a Buddhist 
monk. Thích Quang Duc%s fiery death shocked the world and 
electrified South Vietnam. 


Negotiations had been taking place between Vice President Tho's 
committee and the Buddhists since ]une 5, with considerable 
acrimonious public questioning of good faith by both sides. After 
the suicide, the U.S. Imntensified 1ts already considerable pressure 
on the government to mollify the Buddhists, and to bring the 
deteriorating political situation under control. Finally, on June 16, 
a Jomnt GVN-Buddhist communique was released outlining the 
elements of a settlement, but affixing no responsIbility for the May 
8 incident. Violent suppression by the GVN of rioting the next day, 





256 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





however, abrogated the spirit of the agreement. The Nhus, for thetr 
part, immediately undertook to sabotage the agreement by secretly 
calling on the GVNÑ-sponsored youth organ1zations to denounce 1t. 
By late June, 1t was apparent that the agreement was not meant as a 
øenuine øesture of conciliation by Diem, but was only an effort to 
appease the U.S. and paper over a steadily widening fissure In 
Iinternal politics. 


The evident lack of faith on the part of the government In the June 
16 agreement discredited the conciliatory policy of moderation that 
the older Buddhist leadership had followed until that time. In late 
June, leadership of the Buddhist movement passed to a younger, 
more radical set of monks, with more far-reaching political 
obJectives. They made Intelligent and skillful political use of a 
rising tide of popular support. Carefully planned mass meetings 
and demonstraftions were accompanied with an agsressIVe press 
campaIgn of opposition to the regIime. Se1zIng on the Imporfance 
of American news media, they cultivated U.S. newsmen, tipped 
them off to demonstrations and rallies, and carefully timed their 
activifles to øet maximum press coverage. Not surprisinply, the 
Ngo family reacted with ever more severe suppression to the 
Buddhist activists, and with acrImonIous criticism and even threafs 
to the AmerIcan newsmen. 


Early In July, Vice President Tho's committee announced that a 
preliminary Investigation of the May 8 Iincident had confirmed that 
the deaths were the result of an act of Viet Cong terrorism. 
Outraged, the Buddhists denounced the findings and Intensified 
their protest activities. On July I9, under U.S. pressure, Diem 
made a brIef two-minute radio address, ostensibly an expression of 
conciliation to the Buddhists, but so written and coldly delrvered as 
to destroy 1n advance any effect 1ts announced minor concessSIons 
mipht have had. 


Withim the regime, Nhu and his wife were severely criticizing 
Diem for caving in under Buddhist pressure. Mme. Nhu publicly 
ridiculed the Buddhist suicide as a "barbecue,"” accused the 
Buddhist leaders of being ¡nnfiltraed with commumsts, and 
construed the protest movement as Viet Cong 1nspired. Both Nhu 
and his wife worked publicly and privately to undermine Diem's 
feeble efforts at compromise with the Buddhists, and rumors that 





257 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Nhu was considering a coup against his brother began to circulate 
1n July. 


A U.S. Speclal National Intelligence Estimate on July 10 
concluded with the perceptive prediction that 1f the Diem regime 
dịd nothing to implement the June I6 agreement and to appease the 
Buddhists, the likelihood of a summer of demonstratlons was 
øreat, with the strong possIbility ofa non-commun1Ist coup attempt. 
[Doc. 2I] By mid-August a week before Nhu launched general 
ralds on Buddhist pagodas in Saigon and elsewhere, the CLA had 
begun to note malaise in the bureaucracy and the army: 


Since the Buddhist dispute with the Diem government erupted on 8 
May, there have been a serles of reporfs Iindicating not only 
intensified plotting and grumbling among Diem' traditional non- 
Commumst criics, but renewed restiveness and gørowing 
disaffection 1n official civilian and military circles over Diem's 
handling of the dispute. 


This estimate went on to detail numerous rumors of coup plots in 
exIstence since at least late June. But Nhu, In a bold move 
designed to frighten coup plotters, and to throw them off guard, 
had called In the senior generals on July 11, reprimanded them for 
not having taken action to squelch revolt, and questioned their 
loyalty to the regime. Như's move seemed to have temporarily set 
back all plans for an overthrow. CIA also reported rumors that Nhu 
himself was planning a "false coup” to draw out and then crush the 
Buddhists. 


In August, Buddhist militancy reached new mtensity; monks 
burned themselves to death on the §5th, ISth, and 18th. The taut 
poltical atmosphere 1n Salgon 1n mid-August should have 
sugsgesfted to U.S. observers that a showdown was on the way. 
When the showdown came, however, In the August 2[I raids on the 
pagodas, the U.S. mission was apparently caught almost 
completely off guard. 


B. THE U.S. "NO ALTERNATIVES TO DIEM" POLICY 


(SNIPPED) 


(Nguôn: 
https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pentagon2/pent6.htm 





258 


PHẬT GIÁO VÀ CUỘC CHÍNH BIẾN 1-11- 
1963 QUA CÁC TƯ LIỆU GIẢI MẬT CỦA BỘ 
NGOẠI GIAO, QUỐC PHÒNG & CỤC TRUNG 


ƯƠNG TÌNH BÁO MỸ 
(Tâm Diệu) 


Công cuộc tranh đấu đòi quyền bình đẳng tôn giáo của Phật 
Giáo Việt Nam bắt đâu ở Huê với cái chết của tám Phật tử đêm 
8/5/1963 tại đài phát thanh, rồi cuộc tự thiêu của Hòa Thượng 
Thích Quảng Đức ngày 11/6/1963 tại Sài Gòn và chiến dịch “nước 
lũ” tổng tấn công chùa chiền toàn quốc đêm 20 rạng ngày 21/ 
8/1963. Ba biến cố lịch sử quan trọng của phong trào Phật Giáo 
tranh đấu này dẫn đến cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng kéo 
dài nửa năm và kết thúc bằng cuộc chính biến lật đỗ chính quyền 
của Tổng thống Ngô Đình Diệm. 


Khởi đầu từ ngày từ 8-5-1963 và chấm dứt vào đêm 20 tháng 8 
năm 1963 là cuộc tranh đấu của Phật Giáo, tiếp sau đó là cuộc cách 
mạng toàn điện của học sinh, sinh viên, và quân dân Miền Nam 
Việt Nam. 


Kê từ năm 1963 đến nay (tháng I1 năm 2013) là tròn nửa thế 
kỷ. Năm mươi năm trôi qua, một thời gian đủ dài để con người có 
thể lắng dịu tâm tư và các kho lưu trữ tài liệu mật của các bộ Ngoại 
Giao, Quốc Phòng, và cục Tình báo Trung Ương Hoa Kỳ cũng đã 
giải mật cho công chúng tự do vào xem đề mọi người có thể nhìn 
lại lịch sử ngày 1-11-1963 một cách rõ ràng. 


May mắn thay chúng ta có thê tiếp cận các kho lưu trữ tài liệu 
này một cách dễ dàng qua một số bản dịch Việt ngữ được dịch rất 
nghiêm túc bởi hai dịch giả Nguyên Giác và Nguyễn Kha. Những 





259 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





bản dịch này được hai dịch giả tuyên dịch từ những tài liệu chính 
thức có độ khả tín cao và khách quan (?hông tin nội bộ dùng để 
làm việc-operational, không có tính cách tuyên truyền), bao gôm 
phúc trình kín, mật và tối mật, biên bản chính thức của những thảo 
luận nội bộ, điện văn trao đổi hàng ngày giữa Bộ Ngoại Giao, Bộ 
Quốc Phòng, Toà Bạch Ốc, Cục Tình báo Trung ương ở 
Washington và tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Những tài liệu này 
đã được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ giải mật và xuât bản thành Š tập 
với tựa đề: Forcign RelaHons oƒ the United States, 1961-1964 
(Bang giao quốc tế của Hoa Kỳ, 1961-1964), thường được giới 
nghiên cứu biết và Sử dụng dưới tên gọi (acronym) “FRUS”. Thêm 
vào đó là hồ sơ tối mật về Cuộc Chiến Việt Nam “7he Peniagon 
Papers” do Ủy ban Đặc nhiệm Nghiên cứu về Việt Nam của Bộ 
Quốc Phòng nghiên cứu, soạn thảo và xuất bản thành 4 tập. 


Qua nội dung các bản dịch đó, chúng ta có thể biết được những 
gì thực sự đã xảy ra trong những ngày trước và sau cuộc chính biến 
1-II- 1963. 


Trước khi giới thiệu toàn bộ các bản dịch, chúng tôi mạn phép 
tóm lược vài điểm ghi nhận quan trọng của chính các dịch giả, theo 
diễn biến sự kiện. Phần chỉ tiết, xin mời quý độc giả mở các links 
liên hệ để xem bản dịch Việt và đối chiếu với các bản ảnh copy từ 
các văn bản nguyên gốc bằng tiếng Anh đính kèm. 


BIẾN CÓ NGÀY 8-5-1963 TẠI HUẾ 


Trước hết là các điện văn trao đôi giữa Tòa Lãnh Sự Mỹ ở Huế, 
Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn, và Bộ Ngoại Giao Mỹ ở thủ đô 
Washington trong đêm xảy ra biến cố 8/5/1963 tại đài phát thanh 
Huế. Điêm quan trọng trong biến cố này là ai đã bắn súng và ném 
lựu đạn vào đám đông trước đài phát thanh đêm 8/5/1963. Theo 
điện văn báo cáo về Washington, địa phương quân dưới quyền 
Thiếu Tá Phó Tỉnh Trưởng Đặng Sỹ đã nô súng và ném lựu đạn 
(điện văn số 116). Tuy nhiên, trong một điện văn khác ông Đại sứ 
Nolting, sau khi hội kiến với TT Ngô Đình Diệm cho biết ông 
Diệm tin rằng Việt Cộng hoặc thành phần bất đồng chính kiến đã 
ném lựu đạn vào đám đông. (điện văn sô 131). [01] 


Tiếp theo các điện văn trao đổi là bản phúc trình của Trung 





260 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ương Tình Báo (CIA) ở Washington báo cáo lên Tổng Thống Mỹ 
Về Cuộc Thảm Sát Huế 1963, trong đó ghi rằng, khi giải tán đám 
động 3,000 Phật Tử, trách nhiệm thảm sát tại Đài Phát Thanh Huế 
là do 3 lực lượng: cảnh sát, Dân Vệ và quân đội. Hồ sơ CIA nơi 
đây cũng nói: chính sách của chính phủ ô ông Diệm là thiên vị Thiên 
Chúa Giáo, nhưng Phật Từ trước giờ vân lặng lẽ chịu đựng, cho tới 
khi xảy ra biến động Huế. [02] 


CUỘC TỎNG TẤN CÔNG CÁC CHÙA ĐÊM 20-8-1963 


Sự kiện tại Huế ngày § tháng 5 năm 1963 — một sự kiện dẫn tới 
những gì được gọi là cuộc khủng hoảng Phật giáo và khởi sự cho 
một chuỗi sự kiện đã tận cùng dẫn tới việc đảo chánh lật đồ chế độ 
Ngô Đình Diệm - đã xảy ra một cách tình cờ và bất ngờ theo sự 
nhận định của 36 nhà phân tích của Mỹ về tình hình Phật Giáo Việt 
Nam thời gian từ ngày 8-5-1963 tới ngày 21-8-1963 trong hồ sơ 
The Pentagon Papers. 


Cũng theo tài liệu này thì nguyên nhân xảy đến chuỗi sự kiện 
này là do chính quyên Ngô Đình Diệm đã biệt đãi Thiên Chúa 
Giáo và kỳ thị Phật Giáo. [03] 


Và các nỗ lực hòa giải giữa Phật Giáo và chính quyền đã không 
thành công. Thông Cáo Chung 16-6-1963 không được ông Diệm 
thực thị vì bị ông bà Nhu phá hoại; Cao điểm sự tráo trở của chính 
phủ Ngô Đình Diệm là cuộc tổng tấn công chùa chiền toàn quốc 
đêm 20 rạng ngày 2l-8-1963, bắt 1.400 nhà sư trong đó có hai vị 
lãnh đạo Phật Giáo cao cấp là Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết (Hội 
chủ của Tổng Hội Phật giáo Việt Nam) và Thượng Tọa Thích Tâm 
Châu (Củ tịch Ủy ban Liên phải Bảo vệ Phật Giáo). 


Điều đáng chú ý là trong suốt năm 1963, chính ông Nhu đã đoạt 
quyền ông Diệm đề đối phó với cuộc khủng hoảng Phật giáo đang 
càng lúc càng lan rộng nhờ được sự tiệp tay của các lực lượng 
quân chúng khác. Thậm chí ông Nhu còn cho ông Diệm là người 
nhu nhược và “đã biểu lộ sự chống đối mãnh liệt ông Diệm và 
chính phủ của ông ta” đến mức dự định đảo chánh ông Diệm 
(FRUS 256 - Bản Ghi nhớ của Phó Giám đốc Kế hoạch CIA 
Helms, ngày 16-8-1963, gửi Phụ tá Ngoại trưởng Hilsman [04]). 
Ông Nhu đã thăm dò những điều kiện đàm phán sơ khởi với lãnh 





261 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





đạo Cộng sản ở Hà Nội (/heo Death oƒ a Generation, Howard 
Jones, Oord University Press, 2003/05J) , đã từng thiết lập danh 
sách viên chức Mỹ sẽ bị ông ám sát (FRUS 68 - Điện văn của 
Giám Đốc Phòng Tình Báo và Nghiên Cứu Thomas Hughes trình 
lên Ngoại Trưởng Hoa K? ngày 6-9- -1263/06)), đã tuyên bố với 
nhật báo Ý LExpresso ngày 3-10-1963 sẽ ““cắt đầu” Đại sứ (cha 
vợ) Trần Văn Chương (FRUS 186 - Điện văn số POL 15S VIET 
của Đại sứ Cabof Lodge gửi cho Bộ Ngoại Giao ngày 7-T0- 
1963/07])..... Lý giải cho những động thái điên cuồng đó của ông 
Nhu, các vị Đại diện Ba Lan tại Ủy hội Quốc tế Kiểm soát Đình 
chiến ICC là Mieczylaw Maneli, Chánh Văn phòng Phủ Tổng 
thống Võ Văn Hải, Bộ trưởng Phụ tá Quốc phòng Nguyễn Đình 
Thuần đều cho là ông Nhu bị bệnh tâm thần, ám ảnh bởi bệnh 
hoang tưởng “... Vào giai đoạn đó, Nhu sa vào vòng nghiện ngập 
và điêu đó đã đẩy ô ông ta đến những trạng thái cực đoan... Người ta 
bắt đầu thấy những dấu hiệu điên loạn trên mặt ông ta, nhìn bất 
động như kẻ mộng du, với một nụ cười lạnh lùng cô hữu ...” (/heo 
Roger Hilsman, To Move 4 Nation, Doubleday Inc. and Co. „ New 
York 1967, trang 480 [08]) 


Không khí chính trị căng thắng. tại Sài Gòn từ ngày Hoà 
Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu đến giữa tháng 8-1963 đã cho 
các nhà quan sát Hoa Kỳ thấy rằng cuộc tranh chấp giữa Phật Giáo 
và chính quyền đang diễn tiên. Tuy nhiên, khi cuộc chạm trán xảy 
Ta, trong cuộc tông tấn công đêm 20 rạng ngày 2l-8-1963 nhắm 
vào các chùa với lệnh thiết quân luật trên toàn miền Nam, các nhà 
ngoại giao Hoa Kỳ đã hoàn toàn bất ngờ. 


Họ cũng nhận định Quân đội VNCH bắt mãn vì bị dân chúng 
độ tội tấn công các chùa, trong khi thực tế quân đội không biết gì 
về việc ông Ngô Đình Nhu ra lệnh cho Đại Tá Lê Quang Tung dẫn 
Lực Lượng Đặc Biệt bất ngờ tấn công các chùa và tin tức tình báo 
cho biết ông Nhu đã gài vũ khí, chất nỗ vào chùa đề vu vạ.[09] Và 
chính Mỹ cũng bắt mãn vì ông Diệm không hòa giải với Phật Giáo, 
và chính trận tổng tấn công các chùa chiên đã xé bỏ bản Thông 
Cáo Chung 16-6-1963 mang chữ ký của hai nhà lãnh đạo, Hòa 
Thượng Thích Tịnh Khiết và Tổng Thống Ngô Đình Diệm. 


CUỘC ĐIÊU TRA CỦA PHÁI ĐOÀN LIÊN HIỆP QUỐC - 
PHÚC TRÌNH A/5630 





262 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngày 4-9-1963, 14 nước bao gồm Afghanistan, Algeria, 
Cambodia, Ceylon, Guyana, India, Indonesia, Mông Cô, Nigerla, 
Pakistan, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Trinidad và Tobago (sau 
đó, thêm hai nước Mali và Nepal) đưa vấn đè Phật giáo Việt Nam 
ra trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) với nội dung cáo 
buộc chính quyền Việt Nam Cộng hòa vi phạm các nguyên tắc của 
Hiến chương Liên Hiệp Quốc. 


Một tháng sau, ngày 4/10/1963, Việt Nam Cộng Hòa gửi thư 
lên Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc mời một phái đoàn sang Việt 
Nam điều tra về tình hình tôn giáo tại Việt Nam. Cuối tháng Mười, 
Liên Hiệp Quốc cử phái đoàn gồm 16 thành viên đại điện 7 quốc 
gia Afphanistan (trưởng phái đoàn), Brazil, Ceylon, Costa Rica, 
Dahomey, Morroco và Nepal sang Việt Nam điệu tra tìm hiểu sự 
thật. Phái đoàn đến Phi trường Tân Sơn Nhứt tối 24-10- 1963, và 
bắt đầu từ hôm sau chỉ tiêp xúc các giới chức chính quyền và 
phỏng vấn các nhân chứng trong 6 ngày (mà riêng 2 ngày cuối 
tuần là 26 và 27/10 thì phân lớn thời gian phái đoàn ở khách sạn 
đọc tài liệu). Cuộc điều tra kết thúc sớm hơn dự liệu khi chế độ 
Diệm bị lật đỗ vào đúng ngày lễ Các Thánh (Toussaint, I- I1) của 
Công giáo, ngày mà tất các cơ quan chính phủ được nghỉ lễ. Và 
phái đoàn rời Sài Gòn ngày 3-I 1-1963. 


Có ba tài liệu chính thức của Liên Hiệp Quốc và một công trình 
nghiên cứu đại học liên quan đến cuộc điêu tra về đàn áp Phật giáo 
tại Nam Việt Nam của LHQ: 

- Tài liệu A/5630 - Phúc trình của Phải đoàn Điều tra Liên Hiệp 
Quốc tại Nam Việt Nam, hoàn tất ngày 7-12-1963. (Document 
A/5630 - Report of the United Nations Fact-Finding Mission to 
South Viet-Nam) 

- Đề mục Thảo luận số 77 (Agenda Item 77) 

- Biên bản Buổi họp Khoáng đại thứ 1280 của Đại Hội đồng LHQ, 
Phiên họp thứ I§, ngày 13-12-1963 (United Nations General 
Assembly, Elghteen Session, I280th Plenary Meeting — Official 
Records) : ¬ 

- Khảo luận In thành sách “Một Cao Uy Liên Hiệp Quôc về Nhân 
Quyền” (A United Natons Hiph Commnssioner For Human 
Rights) của Giáo sư Roger Stenson Clark, do Martinus NIjhoff 
(Hòa Lan), xuất bản năm 1972. 





263 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Cả 4 tài liệu nầy đều có một kết luận giống nhau: Dù thu thập 
được một sô dữ kiện ở cả hai phía chính quyên và phía nạn nhân 
Phật giáo, nhưng Phúc trình A/5630 của Liên Hiệp Quốc đã chưa 
đưa ra một kết luận khẳng định hay phủ định nào trong cuộc điều 
tra về đàn áp Phật giáo tại Việt Nam vì cuộc điều tra chưa hoàn tất 
do biến cố 1-11-1963 xảy ra trong lúc đó. Giáo sư Roger Clark tóm 
tắt một cách chính xác như sau trong Khảo luận của mình: 


*It arrived mm Salgon 1n late October and heard a number of 
wlftness. Unfortunately for the scholar, the affar ended 
Inconclusively as a result of the successful coup against President 
Diem that took place while the Mission was In Saigon”, (Phái đoàn 
đến Sài Gòn vào cuối tháng Mười và đã nghe một sô nhân chứng. 
Không may cho các học giả, công việc bị kết thúc đang đở vì cuộc 
đảo chánh Tổng thống Diệm đã thành công khi Phái đoàn đang ở 
Sải Gòn) [10] 


CUỘC CHÍNH BIẾN 1-11-1963 


Điểm quan trọng trong các tài liệu nói về cuộc chính biến I-11- 
1963 là ai khởi xướng và lập kế hoạch đảo chánh. Ông Henry 
Cabot Lodge, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Tướng Trần Văn Đôn 
hay Tướng Dương Văn Minh? 


Theo điện văn của Thứ Trưởng Ngoại Giao George Ball gửi 
ông Lodge đề ngày 24-8-1963 mang số 243 cho biết ông đã chỉ thị 
cho Đại sứ Lodge phải áp lực ông Diệm gạt bỏ ông bà Nhu ra khỏi 
chính phủ, nghĩa là vân sẽ duy trì Đệ Nhât Cộng Hòa và riêng ông 
Diệm vẫn làm Tổng Thống, và nếu điều kiện nây không thỏa đáng 
thì được hiểu là Mỹ đồng ý một “sự thay thế” lãnh đạo tại miền 
Nam.[I1] [12] 


Theo Bản Ghi Nhớ viết ngày 30 tháng 7-1966 của Bộ Ngoại 
Giao/CIA gửi Tòa Bạch Óc ghi trong tài liệu “C”ứính quyên 
Johnson nhìn lại Biến cố 1-11-1963”[13] thì Mỹ không cản nôi 
cuộc đảo chánh vốn đã manh nha từ trước ngày ông Nhu hạ lệnh 
tổng tấn công chùa chiền 20-8-1963 như (1) Trung Tá Đỗ Khắc 
Mai, Tham Mưu Trưởng Không Lực VNCH, đã bày tỏ ý định vận 
động một cuộc lật đồ nhà Ngô; ý định này được ghi lại trong điện 





264 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





văn 165, đề ngày 11-6-1963, do Tòa Đại Sứ Mỹ gửi về Bộ Ngoại 
Giao; và (2) theo Bản Ghi Nhớ số 118 đề ngày 16-9-1963, viết bởi 
Paul M. Kattenburg, Phó Giám Đốc Đông Nam Á Sự Vụ tại Bộ 
Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết đã có thêm một số (ít nhất là 10) âm 
mưu đảo chánh khác, vận động từ phía các sĩ quan cấp tá và nhiều 
lãnh tụ đảng phái, kể cả những cọng sự viên thân tín của ông 
Diệm. Trong những người tham dự âm mưu lật đồ nhà Ngô có cựu 
Đại sứ Trần Văn Chương, thân phụ của bà Ngô Đình Nhu. Ngoài 
ra Tướng Lê Văn Kim ngày 23-8-1963, đã gặp Rufus Philips, 
Giám đốc USOM Rural Affairs, và nói rằng quân đội VNCH đã 
sẵn sàng đảo chánh để lật đỗ chế độ nhà Ngô vì đó là cách duy 
nhất đề giữ lòng dân — vì quân đội và dân chúng đều bất mãn tột độ 
khi Phật Giáo bị đàn áp. 


Như thế, qua các tài liệu đã giải mật, người đọc có thể thấy rõ 
ràng cuộc đảo chánh 1-11-1963 nhằm lật đồ chế độ Ngô Đình 
Diệm không khởi nguồn từ xÚi giục của bắt kỳ ngoại nhân nào, kế 
cả từ Hoa Kỳ. Điều này được thấy trong phần kết luận của Bản Ghi 
Nhớ viết ngày 30 tháng 7-1966 của Bộ Ngoại Giao/CIA gửi Tòa 
Bạch Ốc nói ở trên và theo một tài liệu khác từ kho lưu trữ hồ sơ 
của Ủy Ban Đặc Tuyền Thượng Viện Hoa Kỳ cho biết, trước cuộc 
đảo chánh một ngày, chính quyên Hoa Kỳ ở Washington bị nhiều 
áp lực từ viên tướng Tư Lệnh MACV Harkins phản đối tất cả 
những âm mưu đảo chánh ông Diệm và từ Có vấn An Ninh Quốc 
gia Hoa Kỳ nói Lodge nên khuyên cáo (các tướng lãnh Việt Nam) 
nên hủy bỏ đảo chánh và Đại sứ Lodge điện văn vê Mỹ ngày 30- 
10-1963 nói rằng chuyện đảo chánh hoàn toàn nằm trong tay phía 
người Việt, còn Mỹ không cản ngăn gì được. Cũng trong ngày đó, 
Tướng Trần Văn Đôn hứa sẽ tiết lộ kê hoạch đảo chánh cho Đại sứ 
Lodge biết 4 giờ đồng hồ trước khi đảo chánh khởi động. Tuy 
nhiên, vào ngày I-1I-1963, Tòa Đại sứ Mỹ chỉ được báo trước 4 
phút mà thôi. [ 14] 


Tâm Diệu 





[01] Các Điện Văn Trao Đổi Giữa Huế Sài Gòn Và 'Washington 
(Biến Cố Đêm 8/5/1963 Tại Huế) 

[02] Cia Báo Cáo Tổng Thống Mỹ Về Cuộc Thảm Sát Huế 1963 
[03] The Pentagon Papers: Biến Động Phật Giáo Từ Ngày 8-5 Tới 





265 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





21-8-1963 

[04] Ngô Đình Nhu Muốn Thay Thế Ông Ngô Đình Diệm Làm 
Tổng Thống 

[05] Ngô Đình Nhu Thương Thuyết Với Hà Nội 

[06] Điện Văn 68 Ngày 6-9-1963: Nhu Lập Danh Sách Ám Sát 
Viên Chức Mỹ 

[07] Vua Lê Ngô Đình Diệm Và Chúa Trịnh Ngô Đình Nhu 

[08] Vua Lê Ngô Đình Diệm Và Chúa Trịnh Ngô Đình Nhu 

[09] Điện Văn 274: Chiến Dịch Tấn Công Chùa 

[10] Phúc Trình A/5630 Đã Kết Luận Như Thế Nào? 

[I1 Chiên Dịch Tông Tân Công Các Chùa Đêm 20-8-1963 Và Các 
Hệ Quả 

[12] Điện Văn 243 Tối Mật Ngày 24/8/1963 

[13] Chính Quyền Johnson Nhìn Lại Biến Cố 1-11-1963 

[14] Áp Lực Giờ Chót Của Mỹ Đòi Hủy Bỏ Cuộc Lật Đồ Nhà Ngô 





266 


TẬP II: 


THỨ TỰ THỜI GIAN XẢY RA CUỘC 
KHỦNG HOẢNG PHẬT GIÁO Ở MIỄN 
NAM VIỆT NAM NĂM 1963 





267 


LỜI GIỚI THIỆU 


Sách này sẽ được ghi theo hình thức biên niên sử, về các sự kiện từ 
ngày 8/5/1963 cho tới vài ngày sau cuộc chính biến 1/11/1963, 
nhìn từ phía chính phủ Hoa Kỳ. Phần lược sử viết theo nhiều tài 
liệu, trong đó phần chính là dựa vào tài liệu Bộ Ngoại Giao Hoa 
Kỳ “Foreign Relations of the United States 1961-1963”, một số tài 
liệu CIA lưu giữ ở Bộ Ngoại Giao, và một phần trong sách “The 
Pentagon Papers” của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, ấn bản Gravel 
Edition (Boston: Beacon Press, 1971). Vì giờ tại Việt Nam và Hoa 
Kỳ cách biệt nhau, cho nên đôi khi ghi ngày sai biệt nhau một 
ngày. 


Sách này chỉ trình bày từ kho tài liệu của chính phủ Hoa Kỳ, tức là 
nhìn từ phía chính phú Mỹ. Còn hai kho tài liệu khác chưa phổ 
biến hết: (1) Văn khố chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (tức Nam 
VN), hiện đang được nhà nước Hà Nội tịch thu từ sau ngày 
30/4/1975, cho thấy diễn biến Miền Nam VN trong năm 1963 nhìn 
từ chính phủ Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Cô vấn Ngô Đình 
Nhu; (2) Văn khổ chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (tức 
Bắc VN), cho thấy diễn biến Miền Nam VN nhìn từ Hà Nội và từ 
lực lượng du kích MTGPMN. 


Sách này rất hữu ích cho các sử gia và sinh viên ngành sử. Độc giả 
có thê kiêm chứng với tài liệu gôc tiếng Anh khi đọc sách này. 
Sách đễ dàng dò ngược về các tài liệu gốc. 





268 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





- Thí dụ, độc giả muốn đọc hồ sơ gốc bằng tiếng Anh về buổi nói 
chuyện giữa ông bà Trân Văn Chương (cha mẹ của bà Ngô Đình 
Nhu) và Edward Lansdale, chỉ cân vào Google và gõ vài chữ từ- 
khóa trong sách này - "tran van chuong lansdale 1963" - thì sẽ ra 
đường dẫn: 


https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d304 


- Thí dụ, thắc mắc về Giáo sư Smith đang theo dõi tình hình 
VNCH vào những ngày sắp đảo chánh, chỉ cần vào Google.com và 
øð "professor Smith Mcnamara saigon 1963” thì sẽ ra: 


https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d150 


- Thí dụ. Sẽ phức tạp hơn, nếu độc giả muốn tìm bản tiếng Anh 
trong câu nói của Đại sứ Lodge nhận định về hai ông Diệm và Nhu 
được dịch trong sách này là: 


"Họ trong cốt tủy là một kiểu gia đình độc tài, kiểu thời trung cổ 
Đông phương, họ hiểu rất ít, nêu gọi là hiểu, về cái nghệ thuật 
công quyên quần chúng. Họ không thê nói chuyện với người dân, 
họ không thê thuyết phục báo chí, họ không thể trao được thấm 
quyên hay gợi được lòng tin; họ không thê hiệu được khái niệm về 
chính quyên như là kẻ phục vụ cho người dân. Họ chỉ quan tâm tới 
an ninh thể chất và sống còn, chồng lại bất kỳ hiểm họa nào -- đù 
là hiểm họa cộng sản hay phi cộng sản." 


Chúng ta biết rằng Lodge nói câu này, biết điện văn gửi từ tòa đại 
sứ và biết về gia đình nhà Ngô với thời gian cụ thê ghi trong sách 
này, độc giả vào Google gõ "lodge embassy family september Š 
1963 3 p.m." thì sẽ ra bản Anh văn ở: 


https://history.state.gov/historicaldocuments/frus I961-63v04/d60 


Như thế, hầu hết các trang trong sách này có thể dò ngược ra bản 
tiếng Anh từ kho hồ sơ giải mật của Hoa Kỳ. 





269 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Tuy chỉ nhìn từ 1/3 hướng nhìn, sách này cũng cho thấy các tài liệu 
Wikipedia có nhiều điểm sai lầm. Chính biến 1963 hoàn toàn là do 
người Việt thực hiện, không hề như lời đồn “do chính phủ Mỹ xui 
giục lật đổ ông Diệm vì ông Diệm không muốn Mỹ đưa quân vào 
VN.” Thêm nữa, các tướng lo sợ phía Hoa Kỳ bán đứng cuộc chính 
biến, nên chỉ báo cho phía Hoa Kỳ biết cuộc khởi động vũ lực chỉ 
4 phút đồng hồ trước khi khai hỏa, thay vì như đã hứa là sẽ báo 
trước 48 giờ hay 4 giờ. Sách này cũng cho thây sự do dự phía Mỹ: 
vào ngày 30/10/1963 (hai ngày trước khi khởi động vũ lực), Tướng 
Harkins, Tư Lệnh MACV, còn có vấn cho Tổng Thống Kennedy 
rằng có lẽ nên yêu cầu các tướng dẹp bỏ âm mưu dung vũ lực để 
“đảo chánh”. 


Các tài liệu trong kho dữ liệu CIA và Bộ Ngoại Giao Mỹ thực ra 
cũng bất toàn, hoặc bất nhất. Thí dụ, vài điện văn trong tháng 
8/1963 ghỉ rằng có 3 nhà sư (trong đó có Thượng tọa Thích Trí 
Quang) vào trụ sở USOM xin ân trú, nhưng các điện văn tháng 
9/1963 ghỉ rằng các nhà sư đã vào ẩn trú trong Tòa Đại sứ Mỹ. Thí 
dụ, về cái chết của hai ông Diệm và Nhu, các hồ sơ này ghi nhiều 
lời kế dị biệt từ nhiều người khác nhau. Có thể hiểu răng, các nhà 
ngoại g1ao và tình báo nghe sao thì ghi lại như vậy, có thể có thêm 
vải lời bình luận; họ không có thì giờ và không có nhiệm vụ đề 
điều tra xem ai là thủ phạm hay ai là người ra lệnh giết chết hai 
anh em nhà Ngô. Do vậy, đây là các tài liệu gốc: chuyện xảy ra 
trong ngày, ngay buổi chiều hay tối là báo cáo qua điện văn về 
Washington liên; báo cáo trễ lắm là hôm sau. 


Nhiều tài liệu được dịch tóm tắt trong sách này, vì kho tư liệu 
mênh mông, không thê dịch hết những gì không quan trọng. Cách 
xưng hô trong sách này sẽ gọi cho gọn theo phương pháp Viết của 
quốc tế là, một lần gọi là Tông Thống Diệm, rôi sau đó gọi ngắn là 
Diệm. Không phải là cô ý xưng hô bất kính. Các chữ viết tắt đặt ở 
cuỗi sách này. Có những chữ, hay đọan, in đậm là do những người 
dịch muốn làm rõ thêm tầm quan trọng của sự kiện. 





270 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Phần cuối sách này là bản Việt dịch từ bài “New Lighứ in a Dark 
Corner: Evidence on the Diem Coup in South Vietnam, November 
1963” trong Văn Khố An Ninh Quốc Gia (National Security 
Archive, viết tắt là: NSA), Đại Học George Washington 
University. Bài này do 2 người biên tập - John Prados và Luke A. 
Nichter - ghi vài chuyện ít kế về 1963. 


Trong sách này có tất cả 30 links dẫn tới các kho lưu trữ văn khố 
Hoa Kỳ. Quý độc giả có thể down load free ấn bản ebook để có thể 
tiếp cận trực tiếp với các kho đữ liệu điện tử tại link sau: 
https://thuvienhoasen.org/Images/fileˆWXmJ6Cbk2AgQAKEFn/hoa 
-ky-g1ai-mat-ho-so-vief-nam- l963.pdf 





271 


PHÁN A 





272 


Đã được phê duyệt đề phố biến 2004/06/24: 
CIA-RDP79T00429A001300050022-7 
25 tháng 10 năm 1963 


BẢNG THỨ TỰ THỜI GIAN XẢÂY RA 
CUỘC KHỦNG HOẢNG PHẬT GIÁO 
Ở MIỄN NAM VIỆT NAM NĂM 1963 


THÁNG 5 

Ngày 08 Tám người thiệt mạng tại Huê trong nỗ lực của các lực 
lượng an ninh của chính quyên nhằm giải tán đám đông Phật tử 
phản đối việc chính phủ câm treo cờ Phật giáo trong ngày lễ Phật 
đản. 

Ngày 15 Cuộc họp không thành công được tổ chức tại Sài Gòn 
giữa Tổng thống Diệm và một phái đoàn của các nhà lãnh đạo Phật 
giáo, LND: Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phái Giáo) những người đã 
đưa ra năm yêu cầu bao gồm lời xin lỗi và tiền bôi thường cho các 
nạn nhân Huế trong biến cố 8-5. Diệm đề nghị "hỗ trợ", nhưng 
khẳng định những cái chết là do những kẻ khủng bố Việt Cộng 
ném lựu đạn. 

Ngày 2I Lễ tang Phật giáo cho các nạn nhân của vụ thảm sát ở 
Huế chưa được tô chức tại Sài Gòn và Huế. 

THÁNG 6 : 

Ngày 03 Hơn 60 người bị thương, một sô bị thương nặng do quân 
đội sử dụng hơi cay (tear gas) trong cuộc đụng độ với một nhóm 
thanh niên Phật tử ở Huẻ. _ 

Ngày 05 Các nhà sư ở Huê đã báo cáo về việc tuyệt thực sau hàng 
rào của cảnh sát. 

Ngày 11 Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại Sài Gòn 

Ngày 16 Cuộc thương thuyết giữa giữa Diệm và phái đoàn Phật 
giáo về năm yêu câu của Phật giáo đã được thỏa thuận. Tuy 
nhiên, bạo loạn đã nỗ ra ở Sài Gòn dù đã hủy bỏ, lễ tang Hòa 
thượng Thích Quảng Đức. Một người bị giết và một số bị bắt. 
THÁNG 7 

Ngày 01 Báo chí Sài Gòn phổ biến bức thư của các nhà lãnh đạo 
câp cao Phật giáo cho rằng đồng bảo Phật tử vẫn bị sách nhiễu và 
đặt câu hỏi về thiện ý của chính phủ đối với thỏa thuận ngày 16 
tháng 6. 





273 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Ngày 17 Các cuộc biểu tình của tín đồ Phật giáo ở Sài Gòn (kêu 
gọi chính quyền. thực thi thỏa thuận) đã bị cảnh sát dùng dùi cui 
đàn áp. Các vụ bắt giữ quy mô lớn đã xảy ra. 
Ngày 18 Diệm, trong bài phát biểu trên đài phát thanh, cam kết 
thực hiện thỏa thuận ngày l6 tháng 6, và công, bố các bước ra lệnh 
trả tự do cho các Phật tử bị bắt và đỡ bỏ rào chắn bao vây chùa. 
THÁNG 8 
Ngày 3 Bà Nhu, trong một bài phát biểu đã gọi các Phật tử là 
những kẻ phản bội và tuyên bố rằng họ đã bị ảnh hưởng bởi ngoại 
bang và Cộng sản. 
Ngày 4 Một nhà sư trẻ tuổi đã tự thiêu gần thành phố biển Phan 
Thiết của miền Trung Việt Nam. 
Ngày 8 Bà Nhu nói với phóng viên Hoa Kỳ rằng cách hành xử của 
Phật tử là điên rồ và bà ấy sẽ võ tay khi có một người khác 
“nướng sống” '(barbeque) 
Ngày II Người biểu tình chống chính phủ ở Sài Gòn đã thực hiện 
những khẩu hiệu tố cáo bà Nhu. : 
Ngày 12 Một thiêu nữ Phật tử đã có găng tự sát ở Sai-Gòn để phản 
đôi chính quyên. 
Ngày 13 Một tu sĩ Phật giáo trẻ tự thiêu gần thành phố Huế. Các 
nhà lãnh đạo Phật giáo tuyên bố đây là vụ tự sát và người trước đó 
không bị xử phạt bởi hệ thống tô chức. Ngày hôm sau các Phật tử 
và quân chính phủ đụng độ gần Huế. 
Ngày 15 Diệm nói với một phóng viên Hoa Kỳ rằng CHHẬg sách 
hòa giải với Phật giáo của ông là "không thể đảo ngược." 
Ngày 15 Đại sứ Nolting rời nhiệm sở tại Sài Gòn. Một mi cô Phật 
tử tự thiêu gần thành phố biển Nha Trang, miền Trung Việt Nam. 
Ngày 16 Một nhà sư Phật giáo lớn tuổi đã tự thiêu trước một ngôi 
chùa ở Huế, dường như với sự chấp thuận của các cấp lãnh đạo 
Phật giáo. Lệnh nghiêm ngặt được (chính quyền) áp dụng ở Huế và 
Nha Trang. 
Ngày 20-21 Sau khi ban bố tình trạng thiết quân luật, quân đội mở 
các cuộc tấn công đột kích vào các chùa ở Sài Gòn, Huế, và các thị 
trần ven biển lớn khác vào lúc nửa đêm. Chính phủ tuyên bố đã 
phát hiện ra vũ khí và bằng chứng về sự dính líu của Việt Cộng, 
không xác định số Phật tử bị bắt. Hoa Kỳ ban hành một tuyên bố 
bày tỏ chán nản việc chính quyền Nam Việt Nam sử dụng các biện 
pháp đàn áp giới Phật tử. 
Ngày 22 Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Việt Nam Vũ Văn Mẫu 
từ chức đề phản đối. 





274 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngày 22 Đại sứ Mỹ Lodge đến Sài Gòn. 

Ngày 25 Hàng trăm sinh viên đã bị bắt sau khi hủy bỏ cuộc biểu 
tình ở Sài Gòn. Cuộc biểu tình cũng xảy ra tại trung tâm chợ Sài 
Gòn (LND: chợ Bến Thành): một thiêu nữ Phật tử đã bị giết bởi 
viên đạn của một cảnh sát. (ND: nữ sinh Quách Thị Trang) 

Ngày 27 Campuchia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nam Việt 
Nam. 

Ngày 29 Tổng. thống Pháp De Gaulle đã đưa ra một tuyên bố 
hướng tới sự thông nhât cuôi cùng cho Việt Nam. 

THÁNG 9 

Ngày 1 Ba nhà sư Phật giáo, một trong số họ là thủ lĩnh Trí Quang, 
lánh nạn tại Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn. 

Ngày 2 Báo chí Sài Gòn tố cáo CIA âm mưu đảo chính. 

Ngày 2 Tổng thống Kennedy, trong một cuộc phỏng vấn trên 
truyền hình, đã nói răng 

tình hình ở miền Nam Việt Nam có thể được cải thiện bởi những 
thay đối „trong chính sách của Chính phủ Việt Nam và "có lẽ vê 
nhân sự." 

Ngày 7 Các cuộc biểu tình đã xảy ra giữa các học sinh trung học 
tại Sài Gòn. Kích động và bắt giữ học sinh lẻ tẻ xảy ra trong vài 
ngày tiếp theo. 

Ngày 16 Thiết quân luật đã được dỡ bỏ, 

Ngày 23 Phái bộ tìm hiểu thực tế của Hoa Kỳ đưới sự lãnh đạo của 
Bộ trưởng Quốc phòng MecNamara và Tướng Taylor rời Hoa Kỳ 
đến miền Nam Việt Nam. Cuộc bầu cử Quốc hội ngày 27 tháng nu 
bị hoãn dưới chế độ thiết quân luật từ ngày 31 tháng 8, đã được tổ 
chức mà không có sự cố khắp miền Nam Việt Nam 

THÁNG 10 

Ngày 2 Phái bộ Hoa Kỳ quay trở lại Washington. Tuyên, bố rằng 
nỗ lực quân sự chống lại Việt Cộng tiệp tục đạt được tiến bộ và 
phần lớn các lực lượng Hoa Kỳ có thể rút khỏi miền Nam Việt 
Nam vào cuôi năm 1965 

Ngày 5 Một vụ tự thiêu thứ sáu của một Phật tử đã diễn ra ở Sai 
Gòn. Ba phóng viên Mỹ có mặt tại hiện trường bị hành hung bởi 
những người mặc thường phục. Phi công thuộc lực lượng không 
quân Nam Việt Nam đào thoát sang Campuchia, sau đó quy cho 
hành động theo tình hình chính trị. 

Ngày 06 Phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ đến Sài Gòn. 





275 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Ngày 07 Đại hội đồng LHQ mở cuộc tranh luận về vấn đề nhân 
quyên ở miền Nam Việt Nam, đồng ý ngày hôm sau cử các quan 
sát viên đến miền Nam Việt Nam theo lời mời của chính quyền 
miền Nam Việt Nam. Bà Nhu đã đến Hoa Kỳ, 

Ngày 08 Chính quyền Việt Nam mở cửa trở lại Đại học Huế và trả 
tự do cho 132 Phật tử. 

Ngày 17 Ngô Đình Nhu nói với các phóng viên nước ngoài rằng 
Hoa Kỳ đã kích động một "quá trình tan rã" ở Nam Việt Nam và 
nhiều lần cáo buộc CIA có âm mưu với Phật tử. 

Ngày 24 Phái đoàn điều tra của Liên Hợp Quốc đã đến miền Nam 
Việt Nam. 


[01] 
https://thuvienhoasen.org/Images/file/_2vWxpxG0QgQAJ4x/cla- 
rdp79t00975a007000150001-7.pdf 

[02] https://history.state.øgov/historicaldocuments/frus 1961- 
63v03/pg_343 





276 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





15 


21 


11 


18 


17 


18 


Approved For Relaase 2004/06/24 : CIA-ROP79T00429A001300050022-7 
25 Oeteaher 1963 


CHRONOLOGY OF BUPDHIST CRISIS IN SOUTH VIETNAM IW 1883 


May Fighnt pøorsons kilied in Hue đụring efforts of se-~ 
curity forces ta đisperse a Buđdđhis†t crơwd protest~ 
Íng the goevernmen†t's ban on đisplay of Buddhist 
flags during Buddhn's birthdny celebration, 


May Ungatisfactory meeting held in 8algon befween Presi- 
đent Diem and 4 delegation of Puddhist lenders who 
presented flụe đenands inecluding apology end conpea-~ 
sation for Hue victins. Piew offered "asøistance,“ 
hụt fnsisteở deaths resulteđ from REreunade thrown by 
Viet Cong terrorists, 


May Unmolestcd Hudđhist funeral cerewonieg held tan 3a1gon 
wnd Hục for victims of Hue n?fnir. 


Jun More than 60 persongs tnJured, some sertously, hy 
tear gas nseđ by troons in clash wÍíth 4 Buddhist 
youth group ta Hue, 


Jun Monks ta Hue reporteđ on hưunger-stritke behind poliee 
barricades. 


Jun lđerliy monk Quang Dục eommitted publíc sulelde by 
burning fn Saigon. 


Jun Campromise agreenent reached by Diem and Budđhist 
đølegstion on the Buddhlats' ftve denands., floting, 
hoœwever, broke out ín Satgon đespite cancellation 
Sof a funeral servtce for Quang Dục, One ki11eđ and 
sevoeral arrestođ, 


jJul Saigan prens carried le†tter from ranhing Buddh‡tst 
c©laiming Buđdhists were st111 being harassed and 
questioníng government'øm good faith in 18 June 
Rigreenernt. 


dJul  Demsnstration by Budđhist faollœwera ín Salgon were 
hro*ken up hy police uwsing clunhs, LArg@-scale ar- 
T#St9 occurred, 


lui Hiên, tụ rađia nddressa, piedged tø caryv out 19 
Jun agreement, nnđ announced steps ordered to re— 
lease Huddhísts under arrest anđ remave harricndes 
around pagnođaa. 


Approved For Release 2004/06/24 : CIA-ROP79T00428A001300050022-7 





277 


3 


4 


1 


12 


13 


15 


15 


1E 


20-21 


Approued For Release 2004/06/24 : CIA-f4D€'79T00429A012100050022-7 


^ug 


Aug 


®ug 


Aug 


Aufr 


Aug 


Ang 


Aug 


Aug 


Aue 


Aue 


Mađane Nhu ín n speech referred to BHuđdhista as 
traitore and celAÍned they were under the 1n?lu« 
sne9 of fareigners anđ Connunísts., 


4 voung Budđhist monk cowmltteđ self-lsnointton 
near the coasta]l tewn of Phan Thiết {nh Central 
Vietnam, 


Mndnne Xhu told 4 US correspondent that the Buđ- 
đhist hehavior was mađoesa and that she would 
clap her hands at Another Huddhist “harheque,” 


Antigovernwent đononstrators ín Saigon carried 
slogans đenouncing Mudame Nhu. 


Â young Buđđhist girl attempted suiclde {na & Sai~ 
gon pagođa. 


Á young Buđđhist monk hurned bhinself to đenth 
near Hue. uddhist 1enders clained this suiclde 
and the prevlous one were not sanetloned by the 
hierarehyv. The follcwtng đay Buđđhists and 
Kovernnent troons cla4heđ near flue. 


Diem told a UÚS§ coryespondent that his poliey of 
coneciliation toward the Buddhtsta was3 "'frrevers- 
th1e." 


Ambnssađor Wolting left his post ín 3aigon. A 
Buđđh‡st nun hurned herself to đeath near the 
ccastn] tơœn of Nha Trang ín Central Vietnam, 


An @lderiy Buddhtst prlest committed suields by 
hurning ta front of a pagođna i1 Hue, apparently 
with ®pproval of Hođđhist loaders Strtc† ecur- 
few reguintionsg were ‡inposed tn Hục And Nha Trang. 


Ralds werw carried out Agwinst pagodas 1n 5algon, 
lỦưe, and other na{or constal towns shortly nfter 
midntght, following a p*oclaration coŸ mertinl lau 
The government claiwmed to haye discovcred w9apons 
and evidence of Viet Cong (nvolvement, Unknown 
nuwbør4 of Buddhists were arrested, The US 1ssued 
® ntatement đeploring the se of represeliye nean~ 
tures. 


GYN For*ign Minister Vụ Van Mau resigned tn protest, 


-3- 


Approued For Release 2004/06/24 : CIA-f4DP79T00428A001300050022-7 





278 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Approued For Relaase 2004/06/24 : CIA-#D€'7900428A0Q1300050022.7 


232 Aug 
35 Aug 


23 Sept 


27 Sept 


wbassador Lodge arrtved 1a Saigon. 


Several hụndred studenta were nrrested nfter 
nhortive denonatrattons in Saigon Demonstra- 
tians al1so occurred at S3aigon's ceentral market: 
one gir] was killed by a polleenan's bullet, 


Canhođia severed điplomatite relations wíth South 
Vietnan. 


Trench President De Óaulle 1ssued a stntement 
looking to the eventual reuntfication of Vietnam. 


Three Buddhist monks, one of thêm leađer Trị 
Quang, took refug9 in the US§ Enhassv 1n Satgon, 


Salgon press acctlseđd CIA of coup plottifng, 


Prealdent Kennedy, in w@ TY interview, stated tbat 
the situatien 1n South Vietann might he ímpreved 
hy change# in GVN policy and “perhaps in peraonneÌ." 


Denoastratlons occurred among high-school œtuđents 
tn 3aigon. Sporađie student ngỉtntion apđ arrests 
œccurred đuring the next several đayø. 


Martlal law was 1ifteđ, 


US facf-findíng mission undđer 3ecretnry MeWNamara 
and Generali Twylor ieft for South Vietnnn. 


National Assenbly elections, postponed under nartial 
law from 3l August, were held without lneiđent 
throughout S§outh Vietnan 


Ủ5 misseian returneđ te Wwshington. Staterent issued 
that the œ11i†nary ©ffort ngainat the Yiet Cong con- 
tíinued ta nake progress, and that the hbulk of US 

La }¬ might be witbdrawn fram South Vietnam by enđ 
of? 1948, 


Ä sixth Budđhtst self-fnnelation tooak pliace in Sai~ 
gon. Thres 3 newswen on the côn were assaulted 
hy plalnclothesnen. A 5outh Vietnnneae &irforce 
pileot đefected ta Canbođia, later attrtbuting hts 
act to the political sttuation 


->- 


Approuad For Release 2004/06/24 : CIA-fDP79T004289A001300050022-7 





279 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Approwed For Release 2004/06/24 : CIA-DP79T00429A001300050022-7 


ñä Oet US Cangressional mission arrived ín ŠSalgon. 


7 Oct UN General Assenbly opened đehate on the question 
of human r1tgbts in South Yietnam, agreed the next 
đay tfo send observers invited hy South Vietnam. 
Madame Nhu narrived in the U8. 


8 Ố0ct GVN reoponeđ Hue Unlversity and released some 132 
Buđđhtsta . 


17 Oct Mẹo Dinh Nhu told foreign newsnen the US hạđd (n- 
1tliated a "“process of đisintegration”" (n Šouth 
Yietnan and repeated charges of CÍA plotting with 
Buđđhists., 


24 Gct UN ohserver grounp arrived in South Yietnan. 


~-4- 


Approved For Release 2004/06/24 : CLA-RDP79T00429A0013000S50022-7 





280 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





THÁNG 5 - 
SỰ KIỆN HUẾ 


GHI NHẬN: Lãnh sự quán Hoa Kỳ nói, chính quân nhân 
VNCH tại Huế bắn chết và gây bị thương một SỐ Phật tử Huế. 
Phía chính phủ Tổng Thống Ngô Đình Diệm nói rằng chính Việt 
Cộng đã thảm sát. Ủy ban Liên phái Phật Giáo thành lập, 
đòi bình đẳng tôn giáo, đòi hủy bỏ Đạo Dụ 10, đòi chính 
phủ bồi thường nạn nhân bị bắn chết ở Hué, tuyên bó sẽ đấu 
tranh bắt bạo động. Chính phủ Diệm từ chối nhận trách nhiệm. 


Ngày 8/5/1963. Sự kiện Huế. Các quân nhân chính phủ nổ súng 
vào một cuộc biểu tình của người Phật Tử, giết chết 8 người và gây 
bị thương 14 người. Sự kiện này gây ra những cuộc biêu tình toàn 
quộc của Phật Tử và làm khủng hoảng lòng tin công chúng đối với 
chế độ Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Chính phủ nói rắng sự kiện 
này là một hành vi khủng bố của Việt Cộng (VC). 


Ngày 9/5/1963. 3:24 p.m. Điện văn Bộ Ngoại Giao Mỹ (BNG) gửi 
Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại VN, yêu cầu thúc ,glục chính phủ VN đừng 
đàn áp Phật Giáo, hãy bày tỏ sự chia buồn và chịu chi phí tang lễ 
cho các gia đình nạn nhân, làm các việc thích nghi đề hồi phục trật 
tự và hòa hợp giữa các tổ chức tôn giáo. 





281 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Ngày 10/5/1963. 2 a.m. Điện văn từ Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại 
Huế gửi BNG Mỹ. Có tin nhà sư Thích Trí Quang kêu gọi các Phật 
Tử Huế tham dự lễ tang tập thể cho các nạn nhân chết hôm 
8/5/1963. Được biết nhà sư này trưa ngày 8/5, trước khi xảy ra 
thảm sát, đã gửi điện văn tới TT Diệm đề phản đối lệnh hạ cờ Phật 
Giáo, nguyên khởi lệnh này do Bộ Nội Vụ VN đưa ra năm ngoái 
theo Đạo Dụ số 10 (Decree Number 10, có thể dịch là Nghị định 
10). Tang lễ tập thể ngày 10/5/1963 có thể sẽ ôn hòa. Tiêu đoàn 
lính Nùng đã tới Huế ngày 9/5/1963. Các chứng cớ cho thấy các 
quân nhân dưới quyên Phó Tỉnh Trướng Đặng Sỹ nô súng 
ngày 8/5/1963. Truyền thông chính phủ vần nói thảm sát là do VC 
trà trộn. Không khí căng thăng. 


Ngày 10/5/1963. 3 p.m. Điện văn Lãnh sự Mỹ ở Huề gửi về BNG 
Mỹ. Tang lễ tập thể ở chùa Từ Đàm, khoảng 5 hay 6 ngàn Phật Tử 
tham dự. Cảnh sát và chiến binh giữ trật tự. Tỉnh Trưởng Nguyễn 
Văn Đăng tham dự. Nhiều biểu ngữ VIẾ: Phật Giáo và Thiên Chúa 
Giáo bình đẳng, Hãy hủy bỏ Sắc lệnh số 10, Hãy ngừng bắt bớ, Cờ 
Phật Giáo không bao giờ hạ. Thích Trí Quang kêu gọi ôn hòa. 
Một lãnh tụ Phật Giáo nói đây là chính phủ tốt. Một lá thư Phật 
Giáo gửi chính phủ trung ương trao tay cho Tỉnh Trưởng Đăng. 
Nhà sư Thích Mật Nguyện, lãnh đạo của một giáo hội PGVN, kêu 
gọi chính phủ bồi thường các nạn nhân ngày 8/5 và hãy trừng phạt 
những người nộ súng trong sự kiện đó. Tỉnh Trưởng Thừa Thiên 
Nguyễn Văn Đẳng cảm ơn các nhà sư đã mời ông dự buổi này, nói 
lời chia buồn, bảo đảm chính phủ sẽ bồi thường các nạn nhân; 
Đám đông hoan hô ông Đẳng. Có lẽ khủng hoảng sắp kết thúc. 


Ngày 10/1963. Tuyên ngôn của Phật giáo. Một bản văn 5 điểm 
nguyện vọng -- có chữ ký của Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, hội 
chủ của Tổng Hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Mật 
Nguyện, đại diện Giáo hội Tăng Già Trung Phần, Hòa thượng 
Thích Trí Quang, đại diện hội Phật giáo Thừa Thiên và Hòa 
Thượng Thích Thiện Siêu, đại diện Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên 
— gửi tới chính phú. Nội dung xin: được tự do treo cờ Phật Giáo, 
quyên bình đẳng pháp lý với Thiên Chúa Giáo như ghi trong Đạo 
dụ sô 10, ngừng bắt bớ, cho tăng ni Phật tử được tự do truyền đạo 
và hành đạo, bôi thường gia đình có người chết oan và hãy xét xử 
những hung thủ sự kiện ngày 8/5. 





282 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngày 15/5/1963. Phụ đính của Tuyên ngôn ngày 10/5/1963 phổ 
biến, ghi rằng: PG không chủ trương lật đồ chính phủ, PG không 
có kẻ thù, PG muốn bình đăng tôn giáo, PG tranh đấu bất bạo 
động, PG không chấp nhận sự lợi dụng của bất cứ ai vào cuộc 
tranh đấu cho bình đăng tôn giáo và công bình xã hội. 


Ngày 18/5/1963. 4 p.m. Điện văn Tòa Đại sứ Mỹ gửi về BNG Mỹ. 
Ký tên Đại sứ Nolting. Tóm tắt bản tin ngày 17/5 của thông tân 
bán chính thức Vietnam Presse về buổi các nhà sư PG họp với TT 
Diệm. Các nhà sư xin quyền bình đẳng với Thiên Chúa Giáo, vì 
Đạo Dụ 10 vẫn cho các tổ chức Thiên Chúa Giáo hưởng đặc 
quyền thời Pháp trong khi kiểm soát Phật Giáo và các tôn giáo 
khác. Các tô chức PG cũng bị Sở Đăng Bộ Địa Ốc (Property 
Registration Office) xem là yêu tố nước ngoài, nên cần giấy phép 
Tổng Thống mới được mua tài sản địa ôc. TT Diệm hứa sẽ điều 
tra. Nolting cũng cho biết đã có một vài nhà sư tuyệt thực ở Huế 
từ ngày 12/5/1963. CAS (tình báo Hoa Kỳ tại VN) cho biết các 
lãnh tụ Cao Đài và PG Hòa Hảo đã tới Sài Gòn gặp các nhà sư để 
chung sức đòi bình đăng tôn giáo. Có tin đồn PG sẽ biểu tình tại 
Sài Gòn vào ngày 19/5, nhưng Bộ Nội Vụ VN nói là các nhà sư 
nói hoãn tới 21/5. 


Ngày 18/5/1963. Đại sứ Frederick Nolting gặp TT Diệm, đề nghị 
ông Diệm có những bước giải quyết bất mãn của Phật Tử và lấy lại 
lòng tin người dân. Trong đó, đê nghị chính phủ hãy nhận lấy trách 
nhiệm về sự kiện Huế, bồi thường các nạn nhân, và tái xác nhận 
bình đẳng tôn giáo và không kỳ thị. 


Ngày 23/5/1963. 2 p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ Mỹ, ký tên 
Nolting, gửi về BNG Mỹ. Ghi lại các cuộc nói chuyện gần đây với 
Có vấn Ngô Đình Nhu, Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ, Ngoại 
Trưởng Vũ Văn Mẫu. Suy nghĩ của Nhu phù hợp VỚI quan điểm và 
chính sách Mỹ rằng VN phải tự chủ, tự cung câp mọi lĩnh vực, vì 
không thể mong đợi ngoại viện lâu dài. Nolting nói với Nhu rằng 
COI chừng các bản báo cáo, có khi sai hắn 180 độ. Nolting ghi răng 
Thơ nói lời cảm ơn VỀ. sự giúp đỡ của người Mỹ, nhưng lo ngại vê 
tình hình Phật Giáo, về chiến tranh ở Lào và về nhu cầu phát triển 
quan hệ khu vực. 





283 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Noltng kế rằng Mẫu nghĩ răng chính phủ VN cần tạo thêm hình 
ảnh tốt với quốc tế. Mẫu nói nông dân VN ưa thích TT Diệm, 
nhưng giới trí thức bạn của Mẫu thì đa số không hài lòng với 
Diệm. Nolting nói rằng Mẫu nên đưa thêm nhiều viên chức trẻ vào 
Tòa Đại sứ VN ở thủ đô Mỹ để giúp nói chuyện với các nhóm dân 
Mỹ; Mẫu đồng ý, nói sẽ thực hiện. Nolting cũng khuyên Mẫu đề 
nghị TT Diệm trong các chuyến đi thăm các tỉnh hãy mang theo 
các phóng viên quôc tế để họ tường thuật, gây dư luận; Mẫu nói, 
TT Diệm từng "thất vọng" khi làm như thế trong quá khứ. Nolting 
đề nghị Mẫu mời Quốc Vương Lào thăm VN, Mẫu nói TT Diệm 
muôn chuyện này để sang năm. Mẫu nói, phiền là Sihanouk từ 
Cam Bốt cứ xúc phạm TT Diệm. 


Ngày 25/5/1963. Tại chùa Xá Lợi, Sài Gòn, 10 giáo phái, hội đoàn 
PG thành lập Ủy ban Liên Phái Bảo vệ Phật giáo đê điều hành các 
vận động Phật giáo, Chủ tịch là Thượng tọa Thích Tâm Châu, lãnh 
đạo tối cao là Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết. 


Ngày 29/5/1963. 7:07 p.m. Điện văn BNG Mỹ gửi Tòa Đại sứ ở 
VN. Ký tên Ngoại Trưởng Rusk. Ghi rằng báo New York Times 
ấn bản 29/5/1963 việt răng Phật Tử vẫn còn bắt mãn về sự kiện ở 
Huế và về việc chính phủ VN không giải quyết chuyện bình đẳng 
tôn giáo, cho biết Phật Tử dự định tuyệt thực và sẽ có 4 tuần lễ 
tưởng niệm. Rusk đề nghị đại sứ Mỹ gợi ý TT Diệm nên đọc diễn 
văn trong đó nói rằng Hiến Pháp VN Điều Khoản 17 cho tự do tôn 
giáo, hiểu là Phật Tử có quyên bình đăng với Thiên Chúa Giáo về 
tổ chức các cuộc tuần hành tôn giáo, treo cờ, vân vân, trong khi 
hứa lập ủy ban điều tra sự kiện ở Huế, trả tự do các Phật Tử còn bị 
giam ở Huế. Rusk. 


Ngày 30/5/1963. Phật Tử biểu tình. Khoảng 350 nhà sư biểu tình 
trước tòa nhà Quốc Hội, loan báo tuyệt thực 48 giờ. Cảnh sát bao 
vây chùa Xá Lợi tại Sài Gòn và các chùa Từ Đàm, Báo Quốc và 
Linh Quang tại Huế. 


- Ngày 31/5/1963. 7 p.m. Điện văn từ Tòa đại sứ Mỹ ở VN gửi 
về BNG Mỹ. Ký tên Trueheart (Đại biện Lâm thời, thay mặt Đại 
sứ). Không có biểu tình đêm hôm qua hay hôm nay. Các nhà sư 
tiếp tục tuyệt thực trong chùa, theo lịch trình sẽ tới 2 giờ chiều 
ngày mai. Với thói quen của chính phủ TT Diệm, có vẻ như họ sẽ 





284 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





không nhận trách nhiệm vụ nỗ súng ở Huế. Tuy hiện nay cả chính 
phủ và các nhà sư đều tự chế, nhưng kéo dài thế này Sẽ nguy hiểm. 
Đa số người dân và quân nhân là Phật Tử. Tôi xin hẹn gặp Thuần 
(Bộ Trưởng Bộ Tổng thống) để hỏi về tình hình. Tôi nghĩ là nói 
với Thuần dễ hơn với TT Diệm. Vì ông Diệm có vẻ dao động 
trong khi nói chuyện với Đại sứ và tôi ngày 18/5/1963, và tôi cảm 
thấy đây là đề tài ông Diệm có thành kiến là không muốn nghe lời 
khuyên của Mỹ. Thuần là Nho Giáo, dễ nói chuyện hơn, không 
phải PG hay Thiên Chúa Giáo. Trueheart. 





285 


THÁNG 6 
TỰ THIÊU, BIẾỂU TÌNH 


GHI NHẬN: Nhiêu cuộc biều tình, tuyệt thực tại Huế, Sài Gòn 
và nhiều tỉnh. Thượng tọa Thích Trí Quang tham gia trong 
nhóm tuyệt thực. Chính phủ đàn áp, giải tán. Biểu tình nhiều 
nơi, có khi đông tới 2.000 người, như ở tỉnh Quảng Trị. Ủy ban 
Liên Bộ thành lập, do Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ chỉ 
huy, để nói chuyện với Ủy ban Liên Phái PG. Nhiều chùa bị 
bao vây. Chính phủ Diệm từ chối xóa bỏ Đạo Dụ 10, lấy cớ là 
có từ thời Bảo Đại. Bà Nhu vu khống Phật Tử bị VC trà trộn để 
quậy phá. Ngoại Trưởng Mỹ Dean Rusk đề nghị các nhà ngoại 
giao Hoa Kỳ ở VN kêu gọi TT Diệm gỡ bỏ Đạo Dụ 10, ngừng 
tùy tiện bắt bớ Phật Tử, ngưng tuyên truyền Chủ Nghĩa Nhân 
Vị vì dân VN đông hóa chủ nghĩa này với Công Giáo, nên bỗ 
nhiệm Tuyên Úy Phật Giáo trong quân đội... Nhiêu chùa bị bao 
vây, ngăn thực phẩm. Ngày 11/6/1963, Hòa 
Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu. Bà Nhu gọi là “nướng 
thịt." Dư luận quôc nội và quốc tế sôi sục. Trung Tá Không 
Quân Đỗ Khắc Mai và một số quân nhân suy nghĩ về đảo 
chánh. Mỹ gợi ý chính phủ Diệm nên đưa một sô nhà sư vào 
Quóc Hội. Ngày 16/6 ra Thông Cáo Chung giữa Ủy ban Liên 
phái PG và Ủy ban Liên bộ của chính phủ, cam kết K9 điều trong 
đó sẽ giữ bình đẳng tôn giáo và hủy bỏ Đạo dụ số 10. Nhưng 
cảnh sát vẫn bao vây nhiều chùa. Ngô Đình Nhu gom chữ ký 
đòi hủy bỏ Thông Cáo Chung. Mỹ đề nghị ông Diệm giảm vai 
trò ông Nhu. Cảnh sát vẫn chưa trả tự do những người biêu 
tình bị bắt. Đại sứ Lodge sẽ tới VN tháng 9/1963, thay Đại sứ 
Nolting mãn nhiệm. Các nhà sư lo ngại cho sức khỏe các sinh 
viên bị bắt giam chưa thả. Có tin Trần Kim Tuyến âm mưu đảo 
chánh. Dư luận quốc tế kêu gọi Diệm thi hành Thông Cáo 
Chung, 12 nhà thân học lớn Hoa Kỳ ký tên chung đòi chính phủ 
thực thi 5 điểm cam kết với PG. Các nhà sư nói, sẽ đấu tranh, 
nếu Thông Cáo Chung không thực thị. 





286 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngày 1/6/1963. Nhiều cuộc biểu tình và tuyệt thực lớn được tổ 
chức tại Huế, Sài Gòn và một số tỉnh. Nhiều nhà sư và Phật Tử vào 
các chùa lớn tham gia tuyệt thực. Hai nơi tập trung tuyệt thực ở Sài 
Gòn là chùa Ấn Quang và chùa Xá Lợi với khoảng 800 người. 


Ngày 3/6/1963. 6 p.m. Điện văn từ Tòa đại sứ Mỹ ở VN gửi về 
BNG Mỹ. Ký tên Trueheart. Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Huê điện 
thoại, cho biệt khoảng trưa có 500 người, hầu hết là giới trẻ, biêu 
tình trước tòa nhà chính phú, trong khi 300 quân nhân giữ an ninh, 
không mặc áo giáp. Giới trẻ hô khâu hiệu nhăm vào các quân nhân. 
Một bác sĩ người Đức nói với đám đông xuyên qua người thông 
ngôn, rằng ông là Công Giáo nên không thể cố vấn cho Phật Tủ, 
nhưng ông khuyên họ nên cầu nguyện, thay vì bạo lực. Một xe 
phóng thanh của chính phủ kêu gọi giải tán, nói rằng VC trà trộn 
có thê gây rắc rồi. Đám đông hô khâu hiệu phản đối. Các binh sĩ 
gắn lưỡi lê vào đầu súng, mang mặt nạ ngừa hơi cay, và tiến tới 
đám đông. Một số người bỏ chạy, một sô ở lại và cầu nguyện, 
trong khi lựu đạn cay bắn ra. Lính rượt đám đông chạy vài trăm 
mét, rồi bắn đợt lựu đạn cay thứ nhì. Helbel cũng tường trình rằng 
nhà sư lãnh đạo Thích Tri Quang, nguyên tuyệt thực từ Thứ Năm 
vừa qua, đã được vị bác sĩ người Đức khám sức khỏe, và nói là 
trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Trueheart. 


Ngày 4/6/1963. Trong khi Nolting vắng mặt, Trueheart trong 
cương vị Đại biện Lâm thời (charge daffaires) gặp Bộ Trưởng 
Nguyễn Đình Thuần (Đoạn này, Pentagon Papers viết nhằm là 
Tuan), và theo chỉ thị từ Bộ Ngoại Giao Mỹ, Trueheart cảnh báo 
răng Mỹ không thể giữ sự ủng hộ chính phủ VN nếu có thêm một 
vụ đàn áp đồ máu khác nhắm vào Phật Tử. 


Ngày 4/6/1963. Lập Ủy ban liên bộ, với Phó Tổng Thống Nguyễn 
Ngọc Thơ chỉ huy đề giải quyết vấn đề tôn giáo. 





287 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Ngày 4/6/1963. 4 p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. 
Ký tên Trueheart. Nhiều cuộc biểu tình. Lính bắn lựu đạn cay giải 
tán. Nhiều sinh viên học sinh đi xe đạp tìm cách vào Chùa Từ 
Đàm, bị lính xua đuôi. Có 200 người đang tuyệt thực ở Chùa Từ 
Đàm. Có tin đồn nhà sư Trí Quang đã chết vì tuyệt thực, nhưng 
nguồn tin địa phương nói vị sư này chưa từ trân, chỉ Suy yêu 
nghiêm trọng. Tại Quảng Trị: ngày 1/6, có 2000 người biểu tình 
trước trụ sở tỉnh, được giải tán ôn hòa; ngày 2/6 có hàng trăm 
người biểu tình ở một ngôi chùa; ngày 3/6, tât cả các nẻo đường 
vào thành phố đều dựng rào cản. Nguồn tin thân cận ông Ngô Đình 
Cần nói là chính phủ sẽ không nhượng bộ và chuẩn bị dùng quân 
đội đàn áp Phật tử. Không có chứng cớ là các cuộc biểu tình có gì 
chống Mỹ. Chúng tôi đang quan sát kỹ. 


Ngày 5/6/1963. I p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ Mỹ ở VN gửi BNG 
Mỹ. Ký tên Trueheart. Bộ Trưởng Thuần gọi Trueheart tới nhà 
Thuần lúc 8 giờ sáng, nói liên tục nhiều lần từ chiều hôm qua nói 
nhiều lần với TT Diệm, Cố vấn Nhu và nhà sư Thích Thiện Minh 
(từ Huế vào Sài Gòn họp, đại diện cho nhà sư Thích Trí Quang). 
Thuần nói chính phủ sẽ đồng ý ý với nhà sư Thích Thiện Minh về Š 
điểm. PG sẽ toàn bộ ngừng biêu tình và tuyên truyền, ‹ chính phủ rút 
lính và mật vụ ra khỏi các khuôn viên chùa. Thuân kế một số thỏa 
hiệp sẽ là: Trong các ngày lễ tôn giáo, cờ VNCH sẽ treo ngoài 
chùa, cờ PG treo cả trong và ngoài chùa. Chính phú tránh né trách 
nhiệm về Đạo dụ số 10, nói do Bảo Đại, và đề nghị Phật Giáo yêu 
cầu Quốc Hội tu chính. Thuần nói, chính phủ muốn Quốc Hội 
VNCH ra luật mới để PG ngang hàng với Thiên Chúa Giáo, như 
quyền làm chủ tài sản địa ôc. Ngưng bắt bớ tùy tiện Phật Tử. 
Chính phủ hứa điều tra về sự kiện 8/5/1963. Thuần chỉ nói mơ hồ 
về cách thực hiện thỏa hiệp. Trueheart nghĩ là Thuần chưa nói hết 
sự thực về cuộc nói chuyện với nhà sư Thích Thiện Minh. 





288 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngày 6/6/1963. I p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ Mỹ gửi về BNG 
Mỹ. Ký tên Trueheart. Thuần kê tiễn bộ khả quan. Ủy ban Liên bộ 
(Phó Tổng Thống Thơ, Bộ Trưởng Thuần và Bộ Trưởng Bộ Nội 
Vụ Bùi Văn Lương) họp từ 4:00pm tới 10:00pm với các lãnh đạo 
PG (nhà sư Thiện Minh, nhà sư Thiện Hoa). Thuần nói như bản sơ 
thảo thỏa hiệp hôm qua. Thuần bảo đảm TT Diệm sẽ ký, và Hòa 
thượng Thích Tịnh Khiết đang tuyệt thực ở Huế sẽ bay vào Sài 
Gòn ký hoàn tất bản thông cáo chung. Nhà sư Thích Thiện Minh 
đã rời SG về Huế ngay sáng 6/6/1963. Thuần kể rằng Thuần có 
một đặc sứ đang sống hạnh tu sĩ nhưng ở tại gia trong vài ngày tới 
sẽ sống chung với Thượng tọa Thiện Minh và Hòa thượng Tịnh 
Khiết tại một ngôi chùa ở Huế để bảo đảm bản thỏa hiệp Sơ khởi sẽ 
được đồng Ỷ ký kết. Thuần nói đã ra lệnh mật vụ rời khuôn viên 
các chùa, và yêu cầu lính Quân Đoàn I tránh dùng bạo lực. 

Cùng ngày 6/6/1963 tại Hoa Kỳ, Lincoln White, phát ngôn nhân 
Bộ Ngoại GIao Hoa Kỳ họp báo, nói: "Không hề có phi cơ Mỹ hay 
nhân sự Hoa Kỳ nào trong việc chở quân hay cảnh sát tới Huế." 


Ngày 8/6/1963. Bà Ngô Đình Nhu chỉ trích Phật Tử. Chồng bà 
Nhu là người cố vấn đầy quyền lực của TT Diệm. Bà Nhu công 
khai chụp mũ rằng Phật Tử bị cán bộ VC kích động và trà trộn, 
cũng như nói răng có bàn tay nước ngoài khuynh đảo. Bộ Trưởng 
Thuân nói với Trueheart răng Thuần bất lực, không làm gì được 
đối với bản Tuyên cáo của bà Nhu trong cương vị chỉ huy phong 
trào phụ nữ VNCH. Sau đó cùng ngày, Trueheart trình với ông 
Diệm răng Mỹ phản đối các lời bà Nhu và đe dọa tách rời lập 
trường của Mỹ đối với bất kỳ biện pháp đàn áp nào nhắm vào Phật 
Tử. Nhưng Trueheart nói không thấy ông Diệm có quyết định cụ 
thể nào. 


Ngày 8/6/1963. 5:37 p.m. Điện văn từ BNG Mỹ gửi Tòa Đại sứ 
Mỹ ở VN. Ký tên Ngoại Trưởng Dean Rusk. ĐÊ nghị các nhà 
ngoại giao Mỹ xem xét: tức khắc đề nghị chính phủ VN gỡ bỏ Đạo 
dụ sô 10 mà không cần tới Quốc Hội VNCH, vì Quốc Hội này tới 
tháng 9/1963 mới họp. Nếu TT Diệm làm như thế, hắn là phía PG 
sẽ tin cậy. Khuyên chính phủ VN tạm thời đừng tuyên truyền Chủ 
Nghĩa Nhân Vị vì dân chúng nhìn chủ nghĩa này đồng hóa với 
Công Giáo. 





289 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





GợI ý rằng quân đội VNCH (Republic of Vietnam Armed Forces, 
viết tắt RVNAF) nên bỗ nhiệm các tuyên úy Phật Giáo. Gợi ý 
rằng Bắc Việt Nam (Democratic Republic of Vietnam, viết tặt 
DRV) có 2 nhà sư trong Quốc Hội, nêu chính phủ Nam VN mời 
nhiều nhà sư hay cư sĩ ứng cử Quốc Hội và thắng cử trong bầu 
cử tháng 8 sắp tới thì sẽ đễ hòa giải. Rusk. 


Ngày 9/6/1963. I a.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. 
Ký tên Trueheart. Tổng Thống Diệm tiếp Trueheart chiều ngày 
8/6/1963. Buổi nói chuyện lâu 2 giờ, thân thiện. Không may, 
không có lời nào của Trueheart làm TT Diệm đổi ý. Trueheart trình 
TT Diệm bản tiếng Pháp bản Tuyên cáo của Phong Trào Phụ Nữ 
Liên Đới (của bà Nhu). Trueheart nói rằng Ủy ban Liên bộ đã đạt 
thỏa hiệp với các nhà sư, và bản văn chụp mũ này sẽ làm hỏng 
mọi chuyện vì đã vi phạm cam kết giữa 2 phía. Trueheart nói, hy 
vọng TT Diệm tuyên bồ tách rời lập trường chính phủ ra khỏi bản 
văn của bà Nhu. TT Diệm nói là không. Trueheart có cảm giác bản 
văn chụp mũ các nhà sư cũng gần VỚI Suy nghĩ của TT Diệm. 
Trueheart nói lãnh sự Helble kê răng tăng ni Phật tử trong các chùa 
ở Huế vẫn không được phép nhận thực phẩm và vật dụng y tế. từ 
ngoài đưa vào. TT Diệm nói không biết chắc như thể, liền cầm 
điện thoại, gọi ngay cho Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ để hỏi về tình hình 
Huế. Helble sau đó kế là một số thực phẩm được cho vào chùa, 
nhưng không cho bác sĩ vào chăm sóc y tệ. Helble cũng kế phi cơ 
chính phủ thả nhiều truyền đơn ở Huê, tấn công Thượng tọa Trí 
Quang, người thay mặt Hòa thượng Tịnh Khiết lãnh đạo trực tiếp 
P@. 


Ngày 10/6/1963. 6 p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. 
Ký tên Trueheart. Bộ Trưởng Thuần lúc 9 giờ sáng kế rằng CÓ vải 
tiên bộ trong nói chuyện với TT Diệm và Có vấn Nhu. Về Dụ số 
10, TT Diệm nói ông không thể gỡ bỏ Dụ số 10, phải chờ thủ tục 
qua Quốc Hội. Về tin nói rằng Bộ Trưởng Công Dân Vụ Ngô 
Trọng Hiếu dự định biểu tình ở Sài Gòn đề phản đôi Phật Giáo thì 
TT Diệm đã điện thoại cho Hiếu trước mặt Thuần, và Hiếu bác bỏ 
tin đó. 





290 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Thuân trước đó đã nói chuyện với ông Nhu về chuyện đó, và được 
Nhu bảo đảm là không có biểu tình như thế ở SG, tương tự ở Đà 
Nẵng. Thuần nói bản văn của Phong Trào Liên Đới Phụ Nữ (của 
bà Nhu) đã bị cắm đọc trên đài phát thanh, và sẽ không cho đăng 
báo Việt ngữ. Thuần nói rằng VIỆC SỨ ,quán Mỹ quan ngại vì 
chuyện thả truyền đơn ở Huế và chuyện bắt giam một số nhà báo ở 
Sài Gòn đã được Thuần trình lên TT Diệm. 


Ngày 11/6/1963. Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu. Vào 
khoảng trưa, nơi giao lộ Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt tại Sài 
Gòn, Hòa Thượng Thích Quảng Đức tắm xăng dầu và tự bật lửa tự 
thiêu. Hình ảnh nhà sư Thích Quảng Đức tự thiêu được chụp lại 
bởi phóng viên Malcolm Browne của ÁP. Cuộc phản đối và hình 
ảnh tự thiêu lên trang nhất các báo thế giới. Cảm xúc chung là kinh 
hoàng và phẫn nộ. Đại Tá Tung, Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt, đưa 
2 đại đội từ trại Long Thành về phi trường Tân Sơn Nhứt đề phòng 
bất trắc. Bà Nhu sau đó gọi cuộc tự thiêu là một vụ “nướng thịt.” 
Sáng ngày 11/6/1963, trước khi tự thiêu, Hòa thượng Thích Quảng 
Đức đã viết lại một bức thư Lời Thỉnh Nguyện Tâm Huyết, nói rõ 
chủ định và nguyện vọng: 

“Tôi là Tỳ kheo Thích Quảng Đức, trụ trì chùa Quan Thế Âm Phú 
Nhuận Gia Định. Nhận thấy Phật giáo nước nhà đang lúc nghiêng 
ngửa. Tôi là một tu sĩ mệnh danh là trưởng tử của Như Lai, không 
lẽ cứ ngôi điềm nhiên toạ thị để cho Phật giáo tiêu vong, nên tôi 
vui vẻ phát nguyện thiêu thân giả tạm này cúng dưỡng chư Phật để 
hồi hướng công đức bảo tôn Phát giáo. Mong ơn mười phương chư 
Phát, chư Đại Đức, Tăng ni chứng mình cho tôi đạt thành chí 
nguyện như sau: 

Một là mong ơn Phật Trời gia hộ cho tổng thống Ngô Đình Diệm 
sáng suốt chấp nhận năm nguyện vọng của Phật giáo Việt Nam ghi 
trong bản tuyên cáo. 

Hai là nhờ ơn Phật từ bị gia hộ cho Phật giáo Việt Nam được 
trường tôn bất diệt. 

Ba là mong nhờ hông ân Đức Phật gia hộ cho chư Đại Đức, Tăng 
nỉ, Phật tử Việt Nam tránh khỏi tai nạn khủng bố, bắt bớ, giam 
cẩm của kẻ ác. : : 

Bồn là câu nguyện cho đát nước thanh bình, quốc thái dân an. 





291 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Trước khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi trần trọng kính gởi lời đến 
tổng thống Ngô Đình Diệm nên lấy lòng bác ải từ bị đôi với quốc 
dân, đều thi hành chính sách bình đẳng tôn giáo để nước nhà bình 
yên muôn thuở. Tôi thiết tha kêu gọi chư Đại Đức, Tăng ni, Phật tử 
nên đoàn kết nhát trí hy sinh để bảo tôn Phật giáo. 

Nam Mô 4 Di Đà Phật 

Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Máu Ni Phật 

Làm tại chùa Ăn Quang ngày 4/6/1963. 

T) kheo Thích Quảng Đức thú ký. ” 


Ngày 11/6/1963. 5 p.m. Điện văn từ tòa đại sứ gửi về BNG Mỹ. 
Ký tên Trueheart Gặp Thuần tại nhà Thuần vào giờ, trưa, 
Trueheart nói tình hình không thể phục hồi bình thường nêu TT 
Diệm không đích thân có hành động hòa giải tức khắc, trực tiếp và 
quyết liệt. Trong ngày cũng có bản tin tình báo CAS gửi về tòa đại 
sứ cho biết tất cả các quân nhân VNCH phải căm trại. Cũng có 
nguồn tin tình báo cho biết Chánh Văn Phòng Không Quân VNCH 
Trung Tá Đỗ Khắc Mai (một Phật tử) bình luận với nguồn tin 
rằng Mai và nhiều sĩ quan cao cấp khác đã chán tình hình này và 
không hiểu sao người Mỹ cứ đứng yên để mắt cơ hội vàng điều 
chỉnh tình hình tại VN, cụ thể ám chỉ Mai đang suy nghĩ về một 
cuộc đảo chánh. Trueheart. 


Ngày 11/6/1963. 7 p.m. Điện văn Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. Ký 
tên Trueheart. Biểu tình của PG và chống lại chính phủ ban đầu là 
vì chính phủ kềm chế hoạt động tôn giáo (như, treo cờ PG ngoài 
cổng chùa). Phản ứng của PG là tự nhiên hay suy tính trước thì 
không rõ; nhưng các hành động này sinh khởi vì PG bất mãn từ lâu 
vì bị kỳ thị tôn giáo. Bây giờ, phản ứng của chính phủ quá chậm đề 
đáp ứng nguyện vọng của PG. Theo Tòa đại sứ nhận xét, phía PG 
lộ ý muôn thỏa mãn 5 nguyện vọng. Có tin một số Phật tử nói về 
chuyện đảo chánh chính phủ. Nhiêu Phật Tử đang khuyến khích 
biểu tình lan rộng và muốn báo chí quốc tế biết chính nghĩa của họ 
nhiều hơn. 

Không có chứng cớ là có nhóm chính trị nào phía sau PG. 
Ngược lại, có chứng cớ Phật Tử đã từ chối và chống lại các lời mời 
giúp đỡ từ các tô chức đối lập. 





292 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Không có chứng cớ cụ thể Việt Cộng ảnh hưởng trực tiếp vào hoạt 
động PG; tuy nhiên có chứng cớ VỀ đang chờ đợi một thời điểm 
để lợi dụng tình thế một cách chính trị và/hay một cách quân sự. 
Chính phủ ban đầu đánh giá sai về những bất mãn của PG, cho 
rằng PG như một vấn đề chính trị, nên đã dùng bạo lực với PG, 
trong khi đó những tuyên bố của bà Nhu chỉ như đồ dầu vào lửa. 
Nơi giây phút này, chúng tôi (Trueheart) tin rằng vẫn còn cơ hội để 
chính phủ làm hòa với PG. Đối thoại giữa 2 phía cần duy trì, dựa 
trên những đồng thuận bán chính thức đã có giữa PG với ông 
Thuần. Trueheart sẽ nhắc lại gợi ý về đưa vào Quốc Hội VNCH 
một số vị sư. 


Ngày 12/6/1963. Trueheart gặp TT Diệm, có mặt Bộ Trưởng 
Thuân, đê phản đôi việc ông Diệm thụ động, và nói răng cuộc tự 
thiêu của HT Thích Quảng Đức đã gây chắn động thế giới. Nếu TT 
Diệm không hành động, Mỹ buộc tách rời khỏi chính phủ ông 
Diệm vì áp lực dư luận Mỹ. 

Điện văn ngày 12/6/1963, 8 p.m. Từ Tòa Đại sứ Mỹ gửi về BNG 
Mỹ. Ghi rằng Trueheart nói về bản tin có những vụ bắt bớ hôm 
11/6/1963 tại Đà Nẵng và Huế, và đề nghị chính phủ không nên trả 
thà người biểu tình bằng việc bắt bớ. TT Diệm im lặng, nhưng 
Thuần sau đó nói với Trueheart là sẽ xem lại chuyện đó. Trueheart 
nói là có nghe giới chức VN (về sau, Trueheart nói với Thuần đó là 
Bộ Trưởng Nội Vụ) suy tính truy tố về tội sát nhân đối với những 
người trợ giúp Hòa thượng Quảng Đức tự thiêu. TT Diệm trả lời 
răng có những người khác trợ giúp nhà sư tự thiêu. Trueheart nói 
Trueheart đã nói chuyện với 2 người đã chứng kiến tận mắt thấy 
rằng nhà sư Quảng Đức tự châm lửa để tự thiêu chính ông 
(nguyên văn Trueheart viết trong Điện văn: 7 szid (hat I had 
talked to fwo eye wWifnesses who saw bonze se /ire to himse) 
nhưng dù thế nào đi nữa, hành động chống lại những người liên hệ 
sẽ là một sai lầm rất tai hại. Thuần sau đó nói kể như bỏ chuyện 
truy tố. 


Ngày 13/6/1963. 7 p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ Mỹ gửi về BNG 
Mỹ. Ký tên Trueheart. Được Thuần cho biết rằng Phó Tổng Thống 
Thơ đã gửi thư mời các nhà sư họp, và được họ trả lời sẽ họp VỚI 
Ủy ban Liên bộ của chính phủ vào ngày mai 14/6/1963, với điều 
kiện phía chính phủ chấp thuận những điều đã thỏa hiệp trước, 
trong buồi ngày 5/6/1963. 





293 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Thuần kể, phía PG đề nghị rằng. đối với Đạo dụ số 10, không chỉ là 
đề Quốc Hội tu chính như đã đồng thuận, nhưng trong khi chờ tới 
lúc đó xin TT Diệm tu chính bằng một sắc lệnh. 


Ngày 14/6/1963. 4 p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ Mỹ gửi về BNG 
Mỹ. Ký tên Trueheart. Thuân điện thoại cho Trueheart vào giờ 
trưa, lạc quan, vui mừng. Buổi họp buổi sáng giữa Ủy ban Liên bộ 
của chính phủ và Ủy ban Liên phái của PG tốt đẹp. Buổi chiều, 
Hòa thựong Thích Tịnh Khiết gửi thông điệp tới các chùa toàn 
quốc, kêu gọi bình lặng vì nói chuyện tốt đẹp. Phía chính phủ ra 
lệnh gỡ các rào cản đang vây các chùa trong khi cảnh giác VC bạo 
động. Thuần nghĩ, VC sẽ hành động khi thấy thỏa ước giữa chính 
phủ và PG sẽ thành công. Thuần nói, sẽ có buổi họp báo chung. 
Lãnh đạo phái đoàn PG là nhà sư Thiện Minh, đại diện PG Miễn 
Trung trong buổi nói chuyện ngày 5/6/1963 được HT Tịnh Khiết 
trao toàn quyền quyết định, theo lời Thuần. Các lãnh đạo khác là 
các Thượng tọa Tâm Châu, Đức Nghiệp, Thiện Hoa và Huyền 
Quang. Nhà sư Trí Quang là dự khuyết, nhưng không có mặt trong 
buổi họp sáng nay. Được Thuần kê là 2 phía nói chuyện tốt đẹp. 


Ngày 14/6/2020. 4:43 p.m. Điện văn từ Bộ Ngoại Giao Mỹ gửi 
Tòa Đại sứ Mỹ ở VN. Ký tên Ngoại Trưởng Rusk. Một bài báo rât 
tai hại trên tờ New York Times ấn bản ngày 14/6/1963, nhan đề 
“U.S. Warns South Viet-Nam on Demands of Buddhists” (Mỹ 
Cảnh Cáo Nam VN về Nguyện Vọng của Phật Tử), nói rằng chính 
phủ Kennedy cảnh cáo TT Diệm răng Mỹ sẽ công khai lên án cách 
TT Diệm đối xử với Phật Tử nếu không có hành động gấp để xoa 
dịu bất mãn của PG. Bài báo của Max Frankel viết răng các nhà 
ngoại giao Mỹ nói với chính phủ VN rằng tiếp tục mâu thuẫn với 
PG có thể gây ra tai hại chính trị. 

Trong buổi họp báo hôm nay, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Mỹ 
nói răng bài báo đó chỉ suy đoán, cho nên Bộ không có gì để bình 
luận, và cho biết TT Diệm đã lập ra Ủy ban Liên bộ để họp VỚI Các 
nhà sư để giải quyết vấn đề. Cho phép tòa đại sứ nói với chính phủ 
Diệm rằng sẽ không có bản văn công khai nào của chính phủ Mỹ 
về chuyện này, và chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục ủng hộ chính phủ TT 
Diệm. Nếu vân đề được giải quyết và có buồi họp báo chung thì sẽ 
rất có lợi, vì các nhà sư sẽ bày tỏ liên minh với chính phủ TT Diệm 
đề chống lại VC xâm lăng. 





294 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngày 15/6/1963. 2 p.m. Điện văn Tòa Đại sứ Mỹ gửi về BNG Mỹ. 
Ký tên Trueheart. Đã gặp Thuần lúc 12:30 p.m. Thuần rất là giận 
dữ vì bài báo New York Times, nói là bài báo có thê làm hỏng các 
cuộc thương thuyết. Thuần đã họp với các nhà sư buôi sáng, nhưng 
tiến bộ chỉ chút ít. Bồ tÚC: Tuy nhiên, lúc 6:30 p.m. Thuân nói là 
mọi chuyện thương thuyết với các nhà sư đã thành công tồi. 


Ngày 16/6/1963. Một bản Thông Cáo Chung giữa Ủy ban Liên bộ 
của chính phủ và Ủy ban Liên phái của PG phổ biến sau các cuộc 
thương thuyết. Thông cáo chung không quy trách nhiệm cụ thể 
cho ai trong sự kiện ngày 8/5/1963 ở Huế, tóm lược có 5 điều: cho 
treo cờ PG, án định điều kiện treo cờ PG; hứa tách tôn giáo ra khỏi 
Dụ số 10, Quốc Hội sẽ ra luật về tôn giáo cuối năm 1963 hay đầu 
1964; sẽ lập Ban điều tra xem các đơn khiếu nại của PG về các 
trường hợp đàn áp, bắt giam Phật Tử sai trái; hoạt động tôn giáo 
chỉ buộc xin phép nếu ở nơi công cộng; cán bộ nào có lỗi trong sự 
kiện ngày 8/5/1963 sẽ bị phạt, và chính phủ sẽ trợ giúp các gia 
đình nạn nhân ở Huế. 


Ngày 16/6/1963. 4 p.m. Điện văn từ Tòa đại sứ Mỹ gửi về BNG 
Mỹ. Ký tên Trueheart. Bản Thông cáo chung ký bởi TT Ngô Đình 
Diệm và HT Thích Tịnh Khiết, đọc trên đài phát thanh. HT Tịnh 
Khiết cũng nói là lễ tưởng niệm HT Thích Quảng Đức sẽ hoãn vì 
nhiều lý do, trong đó có trở ngại tổ chức. Hoãn tô chức hiển nhiên 
vì bất đồng giữa PG và chính phủ về số lượng người tham dự đông 
hay ít. Ngày tang lễ chưa thông báo. 

Tổng Giám Mục Công Giáo Paul Nguyễn Văn Bình ở Sài Gòn gửi 
thư mục vụ, nhắc giáo dân rằng Giáo hội và Nhà nước cần tách 
rời. 

Có khoảng 2000 người tụ họp ở góc đường Phan Thanh Giản và 
Lê Văn Duyệt. Bạo lực bùng nỗ lúc 9:15 a.m. khi sinh viên học 
sinh xông vào rào cảnh sát đang vây Chùa Xá Lợi. Giới trẻ ném đá 
vào cảnh sát, và cảnh sát bắn lựu đạn cay, và xe vòi rồng tới giải 
tán; tới 11:00 a.m. mới kiểm soát được. Bản tin chính phủ sau đó 
nóI VỤ này kích động do "thành phần cực đoan" (không nói là VC), 
cũng nói có 30 cảnh sát bị thương, nhập viện. 

Nhân viên sứ quán chứng kiến vụ này từ đầu, cho biết kích động là 
do đám đông. 





295 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Khoảng từ 6:00 am-8:30 am khoảng 300 thành viên Phong Trào 
Liên Đới Phụ Nữ tụ họp ở bản doanh nghe loa đọc Tuyên cáo ngày 
7/6 nhưng không có mặt bà Nhu. Báo Times of Vietnam ấn bản 
hôm nay có bản tuyên bố ký tên 30 sĩ quan cao cấp nguyện trung 
thành "sau lưng TT Ngô Đình Diệm để bảo vệ Hiến pháp và nền 
Cộng Hòa.” 


Ngày 18/6/1963. Văn phòng Tổng Thống gửi mật điện số 
1432/VP/TT cho những người có trách nhiệm ra lệnh tạm thời 
nhượng bộ phong trào Phật giáo, chuẩn bị dư luận để phản công 
đồng thời thanh trừng những nhân viên nhà nước ủng hộ Phật 
giáo. Một bản sao của mật điện lọt vào tay của Ủy ban Liên Phái. 


Ngày 19/6/1963. Giữa trưa. Điện văn từ Tòa Đại sứ Mỹ tại VN gửi 
BNG Mỹ. Ký tên Trueheart. Ghé thăm Phó Tổng Thống Thơ ngày 
18/6/1963, chúc mừng đạt được Thông cáo chung với PG. Thơ nói, 
PG hài lòng với thỏa hiệp, tương lai có lẽ hết rắc rối rồi. Tuy 
nhiên, Thơ sợ có hiểu lầm trong khi thực hiện Thông cáo chung. 
Trueheart nói, nhưng lòng tin của dân vào chính phủ sứt mẻ rồi, 
bây giờ là phải hồi phục lòng tin. Thơ đồng ý. Trước đó trong ngày 
có gặp Bộ Trưởng Thuân. Trueheart hỏi Thuân, bây giờ có chứng 
cớ là có một sô mật vụ an ninh bám sát, theo dõi người Mỹ, trong 
khi lẽ ra họ phải theo dõi VC hay Phật Tử. Thuần hỏi, có lời 
khuyên nào hay không. Trueheart nói, lo ngại là lời khuyên từ phía 
Mỹ thì chính phủ VN không vui. Thí dụ, như một lĩnh vực cụ thể 
là tư pháp, các người bị tạm giam quá lâu thì nên đưa ra xét xử ở 
tòa. Thuân ra vẻ đông ý nhưng không phản ứng gì. 


Ngày 19/6/1963. §:28§ p.m. Điện văn từ BNG Mỹ gửi Tòa Đại sứ 
Mỹ ở VN. Ký tên Ngoại Trưởng Rusk. Trước ngày xảy ra sự kiện 
8/5/1963 (ở đài phát thanh Huế) dư luận Mỹ hài lòng với thành quả 
chính phủ VN chống lại VC. Khuynh hướng này đang đảo ngược 
rồi. Thứ Trưởng Ngoại Giao Viễn Đông Sự Vụ Roger Hilsman 
ng điều trần trước Quốc Hội về các chương trình viện trợ cho 

VN, đang thấy ngày càng khó khăn vì áp lực chính trị đối với các 
câu hỏi về TT Diệm đàn áp Phật Tử. Trong khi 5 điểm Thông cáo 
chung đạt được, nhưng nghi ngờ và căng thắng. vẫn còn trầm trọng; 
do vậy thái độ thân thiện và hợp lý là cần thiết để chính phủ VN 
lấy lại tin cậy ở người dân VN và từ dư luận Hoa Kỳ. 





296 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Thêm nữa, chính phủ VN không nên xem là một cá nhân. Câu nói 
của TT Diệm rằng ' 'Phật Giáo có thể dựa vào Hiến Pháp, nói cách 
khác, dựa vào tôi" gây ra ấn tượng xấu ở Hoa Kỳ. Không nên có sự 
ngăn cách giữa chính phủ và người dân, nơi đa sô là Phật Tử. Các 
viên chức chính phủ cao nhất nên gặp các nhà sư lãnh đạo PG 
thường xuyên và đối xử như bình đăng. Các nhà sư lãnh đạo PG đã 
chứng tỏ họ có tô chức chặt chẽ, và không cho phép VC hay các 
phần tử chính trị đối lập kiểm soạt hoạt động của họ; họ là 
những người có kỷ luật, ôn hòa, không nên nghi ngờ họ. Các lời 
tuyên bố của bà Nhu dẫn tới nhiều câu hỏi nghiêm trọng tại Hoa 
Kỳ (và hiển nhiên, tại Sài Gòn) cũng như về sự chân thành của 
chính phủ VN, và có thể làm thiệt hại quan hệ giữa 2 chính phủ 
Mỹ-VN trong cuộc chiến lâu dài để chiến thăng VC. 


Ngày 20/6/1963. Bộ Ngoại Giao Mỹ gửi Điện văn 1250 chỉ thị 
Trueheart trình với TT Diệm rằng Hoa Kỳ dự định bổ nhiệm 
Henry Cabot Lodge, Jr., thay thế Frederick Nolting trong chức vụ 
Đại sứ Mỹ tại VN. Trueheart trả lời hôm 22/6/1963 qua Điện văn 
1230 rằng TT Diệm đã đồng ý việc bổ nhiệm tân đại sứ. 


Ngày 22/6/1963. 11 a.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ Mỹ gửi về BNG 
Mỹ. Ký tên Trueheart. Tôi (Trueheart) đã gặp Bộ Trưởng Thuần 
lúc 9 a.m. Mục đích ghé thăm Thuần là vì tôi có chứng cớ có một 
chiến dịch từ ông bà Nhu muốn phá hoại bản Thông cáo chung 
ngày 16/6/1963 giữa các nhà sư PG và chính phủ. 

--- Nhu ra lệnh thu gom chữ ký từ Đoàn Thanh Niên Cộng Hòa đề 
phản đối bản Thông cáo chung 16/6/1963 và yêu cầu hủy bỏ thỏa 
hiệp đó. 

-=- Một bài trên báo Times of Vietnam hôm qua tường thuật về Hội 
Nghị Toàn Quốc của Giáo hội Phật Giáo Cổ Sơn Môn ngày 
20/6/1963 đưa ra tuyên bố ủng hộ chính phủ và tách rời khỏi các 
"tranh cãi chính trị tôn giáo gần đây." Tôi nói giáo hội này nội 
tiếng là do chính phủ tài trợ, và chuyện này sẽ làm cho Phật Tử bất 
mãn sâu sắc. se 
--- Có tin là sẽ có lễ hội lớn trong ba ngày 25-27/6/1963 tại Huế đề 
mừng 25 năm tấn phong Giám Mục của Tổng Giám Mục Ngô 
Đình Thục (anh của TT Diệm). 

Tôi cũng nhắc Thuần rằng các nhà sư lãnh đạo vẫn còn đang ở Sài 
Gòn, và chính phủ nên có hành động cụ thê đê bày tỏ thiện chí, cụ 
thê là trả tư do những người bị giam vì tham dự biêu tình. 





297 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Thuần không cãi lại những điều tôi nói, ngược lại còn gián điếp 
xác nhận răng Thuần trước giờ vẫn thuyết phục TT Diệm đừng 
nghe lời khuyên của gia đình họ Ngô. Tôi sẽ lập lại những ý ý này 
khi tôi gặp TT Diệm trực tiếp. 

Ghi thêm: Trong một điện văn kế tiếp trong ngày 22/6/1963. 8 
p.m. Trueheart cho biết đã gặp TT Diệm trong ngày, trình bày các 
điểm trên. TT Diệm nói là ông Nhu không phá hoại thỏa hiệp giữa 
PG và chính phủ. Còn chuyện trả tự do cho những người biêu tình 
thì từ từ, đang lọc hồ sơ, ai liên hệ VC thì sẽ giam tiếp. Trueheart 
nói tình hình có vẻ bị thảm, vì lo sợ là căng thăng Phật Giáo sẽ đảo 
ngược các chiến thắng quân sự và chỉ có lợi cho VC. Đặc biệt, dư 
luận người dân tại Hoa Kỳ đang chỉ trích cả chính phủ Mỹ và 
chính phủ VN gắt hơn. 


Ngày 25/6/1963. 6 p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. 
Ký tên Trueheart. Tôi (Trueheart) được Bộ Trưởng Thuần gọi điện 
thoại buổi sáng. Thuần nói TT Diệm có vẻ không vui (tôi đoán, ý 
Thuần nói là TT Diệm giận dữ). Tôi nói rằng người Mỹ đã ủng hộ 
TT Diệm và chính phủ VN từ lâu và bây giờ khủng hoảng Phật 
Giáo làm mắt lòng tin tại Mỹ và chúng, tôi cân TT Diệm hồi phục 
lòng tin cho cuộc chiến này. Thuần nói Thuần đang làm tận lực 
cho bản Thông cáo chung ngày 16/6. Tôi nói, các nhà sư lãnh đạo 
PG không chỉ nghi ngỜ vệ việc chính phủ thực thi Thong cáo 
chung hay không, mà còn lo sợ sẽ bị lặng lẽ bắt các nhà sư lãnh 
đạo và có biện pháp đàn áp khác. 

Thuần đồng ý răng đó là suy nghĩ của các nhà sư. Tôi thúc giục 
Thuần hãy phô biến tức khắc các lệnh chỉ tiết mà Thuần đã gửi cho 
các Tỉnh Trưởng để thực thi Thông cáo chung. Thuần nói, Thuần 
có thể làm như thế. Thuần nói, Thuần đang lo ngại vì TT Diệm 
nghĩ rằng người Mỹ đổi chính sách, nên bổ nhiệm một Tân Đại Sứ. 
Thuần kê rằng TT Diệm nói: "Họ có thể gửi 10 ô ông Lodges, nhưng 
tôi sẽ không cho phép chính tôi hay đất nước của tôi bị hạ nhục, 
không ngay cả nếu họ chỉa súng đại bác vào Dinh này." Tôi nói, tôi 
không biết Đại sứ Lodge có chỉ thị 8Ì, nhưng điều khẩn cấp bây 
giờ là chính phủ VN phải làm hòa với Phật Giáo và chuẩn bị bầu 
cử Quốc Hội vào tháng 8/1963. 





298 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngày 26/6/1963. Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết gửi thư cho Tổng 
thông Ngô Đình Diệm tố cáo nhiều hành động của các quan chức 
tiệp tục chống phá, đàn áp Phật giáo, tố cáo ông Ngô Đình Nhu có 
ý định tổ chức biểu tình của Thanh Niên Cộng Hòa để đòi chính 
phủ duyệt lại bản Thông cáo chung. 


Ngày 26/6/1963. 12:51 p.m. Điện văn từ BNG Mỹ gửi Tòa Đại sứ 
Mỹ ở VN. Yêu cầu ông (Trueheart) gặp TT Diệm ngay, thông báo 
qua lời nói hay văn bản răng không có thay đổi gì trong chính sách 
Hoa Kỳ giúp chính phủ VN chống Cộng Sản. Đôi Đại sứ vì Đại sứ 
Nolting tới VN theo nhiệm kỳ 2 năm. Thêm nữa, việc bổ nhiệm 
Lodge làm Đại sứ đã cứu xét từ cuối tháng 4/1963, tức là trước sự 
kiện ngày 6/5/1963. Lodge là đảng viên Cộng Hòa, làm Đại sứ sẽ 
có ý nghĩa là 2 Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cùng giúp VN chiến 
thắng VC. Bản thân Lodge trong cương VỊ Thiếu Tướng (Major 
General) Lục quân đã tới khảo sát các vân đề VN hồi năm ngoái. 
Chúng ta cần chứng tỏ rằng chính phú Mỹ toàn tâm toàn lực 
giúp TT Diệm chiến thắng, không phải để làm suy yếu TT 
Diệm. Ông cân gặp TT Diệm thường xuyên, nói thăng các vấn đẻ, 
cũng là chống lại các ngờ vực mà ông Nhu cấy vào giữa các 
chuyến thăm của ông. 


Ngày 27/6/1963. Đang viếng thăm Ireland, Tổng Thống Kennedy 
loan báo bổ nhiệm Henry Cabot Lodge làm tân Đại sứ Hoa Kỳ tại 
Nam Việt Nam, sẽ hiệu lực từ tháng 9/1963. 


Ngày 27/6/1963. 1 p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. 
Ký tên Trueheart. Nói chuyện với Bộ Trưởng Thuần sáng nay, 
Thuần nói đã theo lời khuyên của tôi (Trueheart) để phổ biên các 
lệnh gửi các Tỉnh Trưởng, đề thực thi Thông cáo chung 16/6. 
Thuần cũng nói TT Diệm Sặp viếng thăm Huế để nóI trực tiếp với 
cư dân Huế. Thuần cũng nói TT Diệm đang viết một bài diễn văn 
quan trọng, mà Thuần hài lòng với bản nháp, tái xác nhận thỏa 
mãn Š nguyện vọng của PG. Thêm nữa, 2 lãnh tụ sinh viên Huế 
(một người trong đó trước đây có tin đồn bị tra tân chết) đã được 
trả tự do. Theo Thuần, đích thân TT Diệm yêu cầu thả. 





299 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





_—= Cùng trong ngày 27/6/1963, điện văn 1283 từ Bộ Ngoại GIao 
Mỹ gửi Tòa Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Cho phép Trueheart "nỗ lực 
kiên trì khuyến khích chính phủ ` hành xử cho đúng với những 
gì đã cam kết." Bộ ghi nhận răng, "các bản tin tình báo cho thấy 
chính phủ VN vẫn chưa hành xử đúng với các cam kết trong 
Thông cáo chung." Cho phép Trueheart "can gián chính phú VN 
đừng tô chức các cuộc biêu tình giả mạo Phật Tử và đừng thu gom 
chữ ký để dùng trong các bản văn chỉ trích các Phật Tử." 


Ngày 28/6/1963. Bản tin tình báo CIA, ký số TDCS DB-3/655, 
301. Đề tài: Đánh giá tình hình chế độ Ngô Đình Diệm vào ngày 
26/6/1963. Đề dùng trong nội bộ, lượng định tình hình. 

--- Chính phủ VN sẽ gặp khó khăn vì tình hình Lào quốc suy yếu 
về quân sự trước loạn quân Cộng sản, và khi vùng trái độn này 
biến mất thì Nam VN sẽ trực diện với quân CS. Trong khi đó, có 
vẻ như các lời khuyên cải tổ chính trị và xã hội sẽ bị chống đối 
mạnh mẽ, cả từ TT Diệm và gia đình ông, và cả từ một sô quan 
chức quân sự và dân sự. 

--- Nỗ lực thay đổi -- thí dụ như mở rộng chính phủ để mời một số 
nhà đối lập tham dự, như giảm quyền lực của ông Nhu và bà Nhu, 
như cho phép đối lập vào Quốc Hội -- có vẻ không khả thi vào lúc 
này, vì: nêu Mỹ đề nghị ông Diệm gỡ bỏ quyên lực của ông Nhu, 
bà Nhu và Ngô Đình Cần, người đang lãnh đạo Miền Trung VN, Sẽ 
bị ông Diệm xem như là xúc phạm cá nhân và vi phạm chủ quyên, 
sẽ bị TT Diệm từ chối. Một sô thành phần đối lập đang có dấu 
hiệu muốn đảo chánh để lật đồ TT Diệm. 

-- Khủng hoảng Phật Giáo đã chuyển một số thành phân từ thân 
chính trở sang tích cực đối lập. Điển hình, các sinh viên đã tự 
đồng hóa cảm xúc của họ với chính nghĩa Phật Giáo, và vào 
ngày 16/6/1963, một lá thư mục vụ được đọc trong tất cả các 
nhà thờ Công Giáo La Mã tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn, với nội 
dung ủng hộ các nguyện vọng của Phật Tử đòi tự do tôn giáo 
trên toàn miên Nam VN. 

-- Nếu chính phủ VN không chân thành thi hành Thông cáo chung 
trong tương lai gân, chắc chắn khó khăn sẽ tăng thêm. Đã thấy dấu 
hiệu không tôn trọng rồi. 





300 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Đã có một số dấu hiệu cụ thể rằng một số thành phần trong chính 
phủ không có ý định chấp nhận bản Thông cáo chung như giải 
pháp giá trị thường trực. Các báo, đặc biệt là báo Anh ngữ Times 
of Vietnam (xuất bản bởi Gene và Ann Gregory, 2 người Mỹ có 
quan hệ kinh doanh thân cận với bà Nhu) ám chỉ mạnh mẽ răng có 
VỀ và xúi glục nước ngoài trong các cuộc biểu tình của PG. Lại có 
nỗ lực đò xét lại bản Thông cáo chung. Đoàn Thanh Niên Cộng 
Hòa được lệnh kêu gọi xét lại bản Thông cáo chung giữa PG và 
chính phủ; lại có tin TT Diệm cũng hỗ trợ việc xét lại đó. Các nhà 
sư lãnh đạo Phật Giáo nói rằng họ lo ngại cho tình hình sức khỏe 
các sinh viên học sinh còn bị giam từ khi bị bắt vì tham dự biểu 
tình. Các nhà sư nói, chính phủ không tôn trọng các cam kết thì sẽ 
buộc phía PG phải suy nghĩ để có hành động thích nghi. 

- Nêu chính phủ muôn dùng vũ lực đàn áp PG, vê đường dài sẽ 
hỏng, vì sẽ sinh ra một loạt phản ứng mới từ người dân, có thể dẫn 
tới các diễn biến chính trị nhằm lật đỗ chính phủ TT Diệm. Nếu TT 
Diệm hành xử một cách chân thành, hiệu quả thì cơ hội rất tốt là sẽ 
vượt qua trận bão này. 


Ngày 28/6/1963. 3 p.m. Từ Tòa Đại sứ Mỹ ở VN gửi về BNG Mỹ. 
Ký tên Trueheart. Nói chuyện đêm qua với TT Diệm hơn 2 tiêng 
rưỡi đồng hồ. Tôi (Trueheart) tin rằng TT Diệm an tâm về sự ủng 
hộ của Mỹ giành cho chính phủ của ông. 

Buổi họp phân lớn là TT Diệm độc thoại về nhiều đề tài: chiến sự 
của Lào quốc, chiến sự trong VN, chương trình Chiêu Hỏi, Ấp 
Chiến Lược, Đoàn Thanh Niên Cộng Hòa, Phong Trào Phụ Nữ 
Liên Đóới. 

Diệm nói về cuộc cách mạng xã hội và chính trị tại VN xuyên qua 
Chương Trình Ấp Chiến Lược. Chủ đề này là đặc biệt của ông 
Nhu, và ông Diệm cũng nói về vai trò ông Nhu ở đây. Kiểu nói 
chuyện này có vẻ như một cách trả lời gián tiếp về áp lực đòi TT 
Diệm tách rời ông Nhu. Tôi cũng vừa nhận tin gián tiếp rằng ông 
Diệm sẽ đi Huế vào ngày mai. 


Ngày 28/6/1963. 5:48 p.m. Từ BNG Mỹ gửi tới Tòa Đại sứ Mỹ ở 
VN. Ký tên George Ball (Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ). 
Chúng tôi lo sợ sắp có nhiều cuộc biểu tình, có thể sẽ đổ máu, và 
tình hình suy đôi trong khi ân hạn phía Phật Giáo đưa ra cho chính 
phủ thi hành thỏa hiệp sẽ tới vào cuối tuần này. 





301 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Do vậy ông [Trueheart] nên thúc giục phính phủ gấp, rút thực hiện 
các biện pháp khuyến nghị. Cụ thê nên tức khắc ân hành, phát 
thanh các lệnh gửi các Tỉnh Trưởng. Nếu chính phủ còn giam giữ 
những người biêu tình trong sự kiện ngày 8/5/1963 như chúng tôi 
được biết (qua cuộc nói chuyện giữa Bộ Trưởng Nội Vụ Lương với 
I viên chức CIA ngày 27/6 vê nghỉ ngờ có VC trà trộn) thì cũng 
phải công khai hóa. Cần thúc giục chính phủ VN gâp rút bản 
Thông cáo chung, Song song với việc cho biết bao nhiêu người bị 
bắt và số người còn bị giam, với lý do. Ông có thể suy tính để cho 
ông. Thuần biết chúng tôi có tin cho biết sẽ có một số Phật Tử 
chuẩn bị thực hiện thêm nhiều cuộc biểu tình và các hành động 
chính trị. Chúng tôi nghĩ điều quan trọng là phải để các phần tử 
trung dung năm kiểm soát phong trào Phật Giáo bằng cách chính 
phủ VN phải thực hiện bản Thông cáo chung ngày 16/6/1963. 


Ngày 29/6/1963. 6 p.m. Từ Tòa Đại sứ Mỹ ở VN gửi về BNG Mỹ. 

Ký tên Trueheart. Tôi vừa gặp Thuần vài _81ờ qua, cả Thuần và tôi 
đều lo ngại vì có thê sắp có nhiều cuộc biêu tình của PG. Phó Tổng 
Thống Thơ đã gửi và quảng bá lá thư gửi các sư, nhưng thư không 
nói đủ các điểm cần. Các hành động cụ thể sau đây chính phủ VN 
cần làm thì phải chờ TT Diệm từ Huế trở về: phô biến các lệnh gửi 
các Tỉnh Trưởng, danh sách người bị bắt và những ai đã được thả, 

danh sách các viên chức VN có tội trong sự kiện ngày 8/5 (Thuần 
chớp mắt khi tôi nói điều này, nhưng rôi đồng ý là cần), bài diễn 
văn của TT Diệm tái xác nhận 5 điểm đồng thuận... 

Trái với lời Thuần cho tôi biết trước, TT Diệm tại Huế chưa có 
buổi xuất hiện trước công chúng nào, chỉ trừ, có lẽ, tham dự thánh 
lễ Te Deum (Tụng ca Thiên Chúa) là một phần trong chương trình 
lễ hội giành cho Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục. Thêm nữa, ông 
bà Nhu cũng đã đi Huế, tôi nghĩ răng họ đã có buổi họp đại gia 
đình. Họ có thê quyết định gì mới trong buổi họp gia đình, tôi 
không lạc quan chuyện này. 

Cũng có các bản tin khả tín về kế hoạch đảo chánh đang được tổ 
chức bởi ông Tuyến (ghi chú của người dịch: Trần Kim Tì yến, 

Giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị và xã hội Phú tổng thông, 

người chỉ huy hệ thống an ninh mật vụ của nên Đệ Nhất VNCH 
1956-1963). 





302 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Thuần nói sáng nay răng Thuần tin là có VC và bọn cơ hội phía 
sau Phật Giáo. Tôi nói tôi không thấy chứng cớ có VC, nhưng tôi 
hài lòng vì chuyện những người cơ hội muốn lợi dụng tình thế. 
Tuy nhiên, phía chính phủ VN vân không làm điều cần thiết. Tôi 
lặp lai với Thuần rằng TT Diệm phải chấp nhận rằng ông không 
thể có thêm biểu tình và chuyện các nhà sư tự thiêu, bât kế rằng TT 
Diệm đồng thuận cái gì. Tôi nhắc Thuần nghe về tờ báo New York 
Times có nguyên trang quảng cáo ngày 27/5/1963 bên dưới tắm 
hình HT Thích Quảng Đức tự thiêu là bản Kháng thư mang chữ ký 
12 nhà thần học lớn của Hoa Kỳ trong đó có chữ ký Giám Mục 
James Pike, mà tôi đã gửi bản kháng thư đó tới nhà Thuần đêm 
qua. 

Phật Giáo đang chờ phía chính phủ thi hành Thông cáo chung, hạn 
chót là ngày 1/7/1963, nhưng nhà sư Đức Nghiệp nói với tôi là PG 
sẽ chờ tới ngày 3/7/1963. 


Ngày 29/6/1963. 7 p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ Mỹ ở VN gửi về 
BNG Mỹ. Ký tên Trucheart. Chúng tôi (Trueheart) không thấy 
phía PG có chia rẽ minh bạch giữa lớp già, thành phân trung dung 
và giới trẻ. Nhưng có chứng cớ cho thây có nhiều Phật Tử không 
hài lòng với bản Thông cáo chung giữa PG với chính phủ. Một sô 
trong đó nghi ngờ ý định phía chính phủ Diệm, do vậy họ đòi 
chính phủ phổ biến công khai về các chỉ tiết thực hiện bản Thông 
cáo chung đề chính phủ sẽ không trở mặt trong tương lai hay là có 
hành động trả thù các Phật Tử. Một số Phật Tử khác đã có ý định 
chính trị hơn, như thay đổi chế độ, mục tiêu vượt xa ý định ban đầu 
của PG. 

Chúng tôi nhận được các bản tin cho biết chính phủ TT Diệm 
không tôn trọng bản Thông cáo chung. Có chứng cớ cụ thể rằng 
ông bà Nhu căm thù cay đăng bản Thông cáo chung. Chúng tôi bây 
Ø1Ờ tin rằng ; mỌI chuyện là tùy thuộc buỗi họp đại gia đình nhà 
Ngô tại Huế có lẽ vào hôm qua và hôm nay. Chúng tôi sẽ áp lực 
chính phủ TT Diệm có những bước hành động xây dựng mà tình 
thế đòi hỏi. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với Bộ răng Hoa Kỳ bằng 
mỌI giá sẽ không để bị đây vào vị trí chịu trách nhiệm về chuyện 
xung đột tôn giáo nội bộ này. 





303 


_ THÁNG7 
NHẤT LINH TỰ SÁT 
CHÍNH PHỦ TĂNG TỐC ĐÀN ÁP 


GHI NHẬN: Báo tiếng Anh Times of Vietnam của ông bà Nhu 
tấn công, vu khống Phật Giáo, thách thức có thêm tự thiêu. Mỹ 
lo sợ nêu có thêm tự thiêu sẽ có các âm mưu đảo chánh, và 
sẽ bắt lợi cho cuộc chiến chống cộng. Kết quả điều tra của 
chính phủ Diệm: tử vong ngày 8/5/1963 tại Huế là do VC. Bộ 
Trưởng Bộ Tổng Thống Nguyễn Đình Thuần nói với Trueheart, 
Đại biện ngoại giao Hoa Kỳ, răng TT Diệm sẽ không thực thi 
Thông Cáo Chung với PG. Có thêm tin về các âm mưu đảo 
chánh. Đại sứ Nolting lo ngại, đảo chánh sẽ dẫn tới nội chiến ở 
VN. Khi phóng viên quốc tế vào dự một buổi lễ nơi một ngôi 
chùa ở Sài Gòn, bị cảnh sát đánh bằm dập, đập bê máy ảnh. 
Nhà văn Nhất Linh tự sát, phản đối chính phủ Diệm. Có tin có 3 
nhóm âm mưu đảo chánh. Nhiều chùa vẫn bị bao vây, 
các Phật tử bị băt giam trong các cuộc biêu tình vẫn chưa 
trả tự do. Nhiêu nhà sư trong Ủy ban Liên phái tuyệt thực tại 
Chùa Xá Lợi, yêu câu thực thi Thông Cáo Chung đã ký. Hàng 
trăm nhà sư biễu tình trước tư gia Đại sứ Nolting, xin quốc 
tế can thiệp, ngăn cản chính phủ Diệm đang tăng tốc bắt cóc, 
bắt giam tăng ni cư sĩ. Mỹ hỗi thúc TT Diệm ngưng vây chùa, 
trả tự do các Phật tử bị bắt. Nhu tô chức biểu tình “tố cáo Phật 
Giáo.” Mỹ lo sợ, nghe thêm tin biểu tình, tự thiêu. Manning 
(Thứ Trưởng Ngoại Giao) trình Tông Thống Kennedy ý kiến từ 
các phóng viên và các nhà quan sát: còn chế độ gia đình trị 
của Diệm, cuộc chiên chông cộng sẽ thât bại. Đại sứ Nolting: 
có dâu hiệu TT Diệm sẽ châp nhận hòa giải với Phật Tử. 





304 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngày 1/7/1963. 1:34 p.m. Điện văn từ Michael V. Forrestal (trong 
Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ) gửi McGeorge Bundy (Cô 
vấn An Ninh Quốc Gia của TT Kennedy). (Ghi chú của ND: 

Bundy lúc đó đang ở ltaly với TT Kennedy và Ngoại Trưởng Rusk 
trong chặng cuối chuyến viếng thăm 4 nước Châu Âu sẽ kết thúc 
này 3/7/1963). 

Trong 48 giờ qua, khi thời hạn thi hành Thông cáo chung giữa PG 
và chính phủ VN đã mãn, bây giờ có tin Phật Tử dự định biểu tình. 

Tình hình xảy ra trong khi có các bản tin cho thấy ông Nhu ra tay 
phá hoại các thỏa hiệp giữa PG và chính phủ. Trong tình hình 
này, chúng tôi tin là Đại sứ Nolting phải về Sài Gòn ngay trong 
giai đoạn nguy hiểm này. Cũng hy vọng tân Đại sứ Lodge sẽ tới 
Sài Gòn thay vì tháng 9, hãy tới vào đầu tháng 8/ 1963. 

Có tin có thê sẽ có một nhà sư tự thiêu nữa. Nếu thế, phản ứng 
công chúng Mỹ sẽ buộc chính phủ _Mỹ công khai lên tiêng mạnh 
mẽ, bất kế Sự nguy hiêm này có thê dẫn tới một cú đảo chánh tại 
Sài Gòn. Đề nghị suy tính vê yêu cầu TT Diệm đưa ông bà Nhu 
vào một chức vụ nào ngoài lãnh thổ VN trước khi Mỹ buộc phải 
lên tiếng công khai. 


Ngày 1/7/1963. 8:52 p.m. Điện văn từ BNG Mỹ gửi Tòa Đại sứ 
Mỹ ở VN. Ký tên Ball. Từ Hilsman và Nolũng gửi Trueheart. Ông 
(Trueheart) nên xin gấp TT Diệm (hay làm việc qua Thuần) đề nói 
răng chính phủ VN cân có hành động. khẩn cấp để tạo tin tưởng 
giữa PG và chính phủ. Ông cần nói rõ rằng điều quan trọng của TT 
Diệm khi làm việc chung với người trong gia đình và hiểu sự đóng 
góp của Nhu cho Chương trình Ấp Chiến Lược, nhưng quan điểm 
chính phủ Mỹ rằng các lời tuyên bố công khai từ các nguôn thân 
cận chính phủ (trên báo Times of Viet-Nam ngày 1/7 nói răng Phât 
Tử đã hài lòng với chính phú) hay là những sự kiện khác mà ông 
có thể nhắc với TT Diệm rằng báo chí Mỹ và Quốc Hội Mỹ tin 
rằng những người thân của TT Diệm đang phá hoại bản Thông 
cáo chung đã ký ngày 16/6/1963. 





305 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Ông phải nói rõ với TT Diệm rằng dù đúng hay sai thì niềm tin 
chung ở Mỹ và nhiều quốc gia khác tin rằng đang có truy bức Phật 
giáo tại VN, và cả 2 chính phủ Mỹ và VN cân có hành động công 
khai và chân thực từ TT Diệm đề chống lại các nhận định đó. Ông 
nên lặng lẽ cung cấp TT Diệm (hay qua Thuần) môt tờ giấy ghi các 
điểm mà TT Diệm có thê xem xét đưa vào một bài diễn văn. Có 
thể có điểm: loan báo ý định chính phủ VN sẽ thiết lập Hội Đồng 
Tôn Giáo Quốc Gia (National Religlous Council), mời các lãnh 
đạo PG tham khảo với TT Diệm khân câp, loan báo bổ nhiệm các 
Tuyên Úy Phật Giáo (LND: Vào thời điểm đó, Công giáo là tôn 
giáo duy nhất có Sĩ quan Tì tuyên 1y trong Quản đội VNCH. PG và 
các tôn giáo khác, vì Dụ số 10, đã không có Tuyên úy), nói mình 
bạch rằng có tự do trong bầu cử Quốc Hội sắp tới (kế cả, ám chỉ 
răng Phật Tử có thể ứng cử). 

Ông nên nói với TT Diệm rằng, trong hình thức cảnh cáo, rằng 
chúng ta đang hành động giúp TT Diệm giữ gìn chính phủ của ông 
ta. Chúng ta không tin chính phủ VN có thể kéo dài khủng hoảng 
Phật Giáo trong khi cùng lúc phải chiến tranh sinh tử đối với VC. 


Ngày 2/7/1963. 2:33 p.m. Điện văn từ BNG Mỹ gửi tới Tòa Đại sứ 
Mỹ ở VN. Ký tên Ngoại Trưởng Rusk. Ông [Trueheart] cần phải 
nói với TT Diệm rằng TT Diệm cần có một bài diễn văn hòa giải, 
thuyết phục người Phật Tử trong khi tình hình VN có vẻ như sắp ra 
ngoài vòng kiểm soát. Dư luận công chúng và bảo chí Mỹ ngày 
càng chỉ trích tình hình tôn giáo tại VN. Vấn đề có thể ra trước 
Liên Hiệp Quốc (LHQ) và Mỹ, trong cương vị chủ lực ủng hộ 
chính phủ VN, sẽ gặp tình thế khó khăn. Một cách công bằng hay 
bất công, đây là tình thế chính phủ Mỹ đối điện dư luận quốc tế và 
quốc nỘI. Điều quan trọng nhất, sự bao dung tôn giáo là một trong 
những nên tảng của văn minh Hoa Kỳ. Nếu chính phủ VN không 
hành động nhanh chóng, Mỹ sẽ phải có lập trường riêng một cách 
minh bạch. Ông phải nói các quan điểm này chính thức và trực tiếp 
tới TT Diệm, bằng chữ viết hoặc bằng lời nói, tùy cách nào ông 
thấy là tốt nhất. Ông không nên chờ lâu hơn 24 giờ nữa. Nếu TT 
Diệm mời các lãnh đạo Phật Giáo tới họp tham khảo sẽ là tốt nhất. 





306 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Thêm nữa, ông nên xin phỏng vấn ông Nhu và nói với Nhu rằng 
trong quan điêm Hoa Kỳ, bài báo trên tờ Times of Vietnam là 
hiên nhiên một thách thức đối với Mỹ và với các Phật Tử, cũng 
như là hạ nhục người Phật Tử. Ông nên nói với ông Diệm về 
những gì ông sẽ nói với ông Nhu là làm rõ cho TT Diệm rằng 
chúng tôi tin là sẽ không có thỏa hiệp nào có thê có trừ phi phải 
ngưng các cáo buộc như thế (như trên bài báo kia). Khi ông nói 
những, điều như thế, sẽ thiệt hại lớn cho ảnh hưởng tương lai của 
ông đối với ông Diệm, nhưng đôi khi. cần thuốc mạnh mới làm 
sáng mắt TT Diệm. Chúng tôi \J thức rằng cảnh cáo cứng rắn VỚI 
Diệm sẽ chỉ làm Diệm ngoan cô hơn. Nhưng sự kiện là, nếu ông 
Diệm không có khả năng suy nghĩ hợp lý về những gì chúng ta 
thấy là cực kỳ nguy hiểm trong khủng hoảng PG, và nếu chỉ có thể 
phản ứng theo cảm xúc, thì chúng tôi không tin vào khả năng của 
Diệm lãnh đạo hiệu quả cuộc chiên chống VC. 


Ngày 2/7/1963. 3 p.m. Từ Tòa Đại sứ Mỹ tại VN gửi BNG Mỹ. 
Ký tên Trueheart. Mới gặp, Thuần sáng nay. Thuần nói đã gặp TT 
Diệm khi ông Diệm từ Huê trở vê SG, nhưng không biệt có quyêt 
định gì không. Tôi nói Thuần nên đọc báo Times of Vietnam (báo 
do ông bà Nhu tài trợ) với bài việt nhan đê “Mysterious Scotch 
Tape and End to Schizophrenia In Sight” mà Thuân nói chưa đọc. 
Tôi nói Thuần nên đọc và chỉ ra các điểm: 

-- Đây là thách thức lớn cho Mỹ, đặc biệt là nỗ lực giữ bà Nhu Im 
lặng. 

— Bài này hàm ý chỉ trích Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ và 
nỗ lực của Thơ muốn hòa giải với PG, và có thể chỉ ra chia rễ 
trong chính phủ VN (Thơ và Thuần kình chống với ông bà Nhu). 

--- Bài viết công khai hạ nhục Phật Tử, đặc biệt là vu khống nhà sư 
Quảng Đức bị thuốc mê. 

-- Bài viết công khai thách thức Phật Tử tự thiêu tiếp tục, nếu 
không, thì thú nhận là PG đã hài lòng rồi.Thuần nhìn nhận bài viết 
có ý như thế. Tôi hỏi, có phải bài việt là lập trường từ buổi họp đại 
gia đình nhà Ngô ở Huế. Thuần nói không biết, nhưng nhìn nhận 
răng bài viết đã phản ánh chính sách của chính phủ TT Diệm. Tôi 
nói tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Có phải TT Diệm không nhận 
ra rằng khi có thêm một nhà sư khác tự thiêu thì sẽ buộc chính phủ 
Mỹ phải tách rời chính phủ VN về vấn đề Phật Giáo? 





307 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Thuần nói, Diệm không như thế trừ phi "ông nói trực tiếp với TT 
Diệm." Tôi trở về với cảm giác rằng Thuần đã bị đây ra ngoài vòng 
quyên lực. 


Ngày 3/7/1963. Ủy ban Liên bộ của Phó Tổng Thống Thơ nói rằng 
cuộc điều tra sơ khởi VỀ sự kiện ngày 8/5/1963 cho thây tử vong là 
do Việt Cộng khủng bô. 


Ngày 3/7/1963. § p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ Mỹ ở VN gửi BNG 
Mỹ. Ký tên Trueheart. Tôi đã gặp TT Diệm lúc 5:45 PM. Tôi cảm 
ơn đã cho tôi gặp, và trao lá thư tôi viết đệ trình TT Diệm, nội 
dung như đã thảo luận trong Điện văn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Tôi 
trình ra một số việc mà TT Diệm nên làm, trong đó có đề nghị TT 
Diệm mời gặp trực tiếp các lãnh đạo Phật Giáo trong một cách 
khẩn cấp. Ông Diệm để tờ giấy tôi liệt kệ các đề nghị sang một 
bên, nói là sẽ xét sau. Rồi ông Diệm nói về những khó khăn tron 
vấn đề PG, không cho biết ông dự tính sẽ làm gì. Ông nói một sô 
lãnh đạo Phật Giáo có động cơ chính trị. Tôi cũng nói về bài báo 
trên tờ Times of Vietnam, và nói răng tôi được chỉ thị phải nói 
chuyện với ông Nhu về bài báo đó, và Diệm nói ông chưa đọc bài 
đó. Tôi mô ta sơ lược nội dung bài báo và trao ông một ấn bản báo 
đó. Tôi nói với cảm xúc rât chân thực rằng trong quan điểm chính 
phủ Hoa Kỳ, nếu không ngừng các bài viết như thế sẽ không thể có 
đồng thuận nào có thể đạt được. T' Diệm chỉ nói là sẽ đọc kỳ bài 
báo, rồi tiễn tôi ra. Buổi gặp chưa tới nửa giờ đồng hồ, có thê là kỷ 
lục ngắn ngủi. 


Ngày 3/7/1963. Bản ghi nhớ từ Michael V. Forrestal (NSC) trình 
Tông Thống Kennedy. Có nhiều tin từ phía PG cho thấy họ không 
hài lòng với cách chính phủ VN không thực hiện Thông cáo chung, 
đặc biệt là về việc trả tự do các Phật Tử bị bắt giam, về chỉ thị đôi 
với các Tỉnh Trưởng và về tin đồn rằng chính phủ VN sẽ không 
tôn trọng bản Thông cáo chung. Chúng tôi cũng nhận được tin một 
số Phật Tử đang â âm mưu đảo chánh quân sự, cũng như tin sẽ tiếp 
tục biểu tình và có thể sẽ tự thiêu. Về phía chính phủ VN, chúng 
tôi có tin khả tín rằng ông Nhu đang tích cực đòi xóa bỏ bản 
Thông cáo chung, dùng Đoàn Thanh Niên Cộng Hòa làm công cụ 
này. 





308 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Sau buổi họp đại gia đình nhà Ngô ở Huế, báo Times of Vietnam, 
một báo do chính phủ VN tài trợ, ấn hành số ngày 1/7/1963 với bài 
báo kích động, thách thức Phật Tử biểu tình. Chúng tôi thấy rằng 
nói chuyện với TT Diệm khó khăn hơn, làm chúng tôi thây tình 
hình nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Nếu có biểu tình, và nếu có tự 
thiêu, thì dự đoán là sẽ có nhiều âm mưu đảo chánh. 


Chúng tôi đã chỉ thị cho BiII Trueheart, Đại biện Lâm thời của 
chúng ta tại Sài Gòn, tới gặp TT Diệm và nói rằng nếu ông Diệm 
không bày tỏ với người Phật Tử rằng ông tôn trọng thỏa hiệp ngày 
16/6/1963 thì dự đoán là sẽ có biêu tình nữa ở Sài Gòn, và rồi 
chính phủ Mỹ buộc sẽ lên tiếng tách rời vị trí của Mỹ đối với chính 
sách của chính phủ VN đối với PG. Đại sứ Nolũng không đồng ý 
phương pháp này và nói như thế làm hỏng niềm tin của Diệm vào 
chúng ta. Nhưng Ball, Harriman, Roger Hilsman (LND: 3 vị này 
đêu là Thứ Trưởng Ngoại Giao) và tôi cảm thấy răng tình hình đã 
tới lúc chúng ta không thê tránh lên tiếng công khai nêu xảy ra một 
trường hợp tự thiêu nữa. Mọi người ý thức rằng lập trường của 
Diệm tại Nam VN đã trở thành quan trọng hơn bao giờ hết, và rằng 
Hoa Kỳ có thê phải chọn cách thay đổi chính phủ tại Sài Gòn. 


Đại sứ Nolting được yêu cầu trở về Sài Gòn vào Thứ Hai, mặc dù 
hoàn cảnh gia đình đang cần ông ở lại. Chúng tôi cũng suy tính xin 
Ngoại Trưởng Rusk thúc giục Đại sứ Lodge dời ngày dự định tới 
Sài Gòn từ tháng 9 sang tháng 8/1963. 


Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Sở Tình Báo CIA và Bộ Quốc Phòng Hoa 
Kỳ đang duyệt lại các trường hợp ứng phó nếu xảy ra một cuộc 
đảo chánh. Hy vọng lớn nhât của chúng tôi là nêu xảy ra tai nạn 
đó (đảo chánh), thì Phó Tổng Thống lên thay ông Diệm với hỗ trợ 
của nhiều tướng lãnh cao cấp. Chính sách của chúng ta lúc này vẫn 
là khuyên đừng đảo chánh. Cuộc chiến chống VC đang diễn biến 
tốt trong 2 tuần qua. 


Ngày 4/7/1963. 3 p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ Mỹ ở VN gửi về 
BNG Mỹ. Ký tên Trueheart. Thuần gọi tôi sáng nay, nói đê nghị 
riêng của Thuần là nên mời Đại sứ Nolting về Sài Gòn càng sớm 
càng tốt. TT Diệm đã đưa Thuần đọc lá thư và danh sách những gì 
tôi hôm qua đề nghị Diệm thực hiện và không nói gì. 





309 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Thuần kết luận răng có lẽ TT Diệm sẽ không làm gì hết. Thuần kết 
luận rằng cả Thuần và tôi đều hết cách rồi, Thuần hy vọng Đại sứ 
Nolting tới, với tình thân cá nhân đã có và với tính khách quan sẽ 
có thể thuyết phục TT Diệm làm những gì đã cam kết với Phật Tử. 


Ngày 4/7/1963. 5 p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ Mỹ ở VN gửi về 
BNG Mỹ. Ký tên Trueheart. Một bài viết trên trang nhất của báo 
Times of Vietnam hôm nay, bà Nhu có vẻ chối báo này không phải 
là phát ngôn nhân của bà, và viết răng ngay cả như thế, báo này 
không đại diện cho lập trường chính phủ VN vì bà không đồng ý 
với chính phủ. Thuần nói cho tôi biết TT Diệm đã chỉ thị Thuần 
dịch bài báo sang cho Nhu, dùng â ấn bản mà tôi để lại cho TT Diệm 
hôm qua. Thuần nói đã làm như thê, rằng Nhu hiểu những gì mà 
chúng ta thấy là khiêu khích trong bài viết mà chúng ta vẫn chưa 
hành động gì. 


Ngày 4/7/1963. I1-11:50 a.m. Bản ghi nhớ về cuộc thảo luận. Có 
mặt: TT Kennedy, Ball, Harriman, McGeorge Bundy, Hilsman, 
Forrestal. Trình bày sơ lược về tình hình ở Indonesia, Lào và Việt 
Nam. Vấn đề VN trình bày TT Kennedy rằng chính phủ VN và các 
nhà sư PG đã có bản Thông cáo chung ký ngày 16/6/1963, trong 
đó chính phủ hứa đáp ứng 5Š nguyện vọng của PG, nhưng bây giờ 
có tin đồn rằng chính phủ sẽ không tôn trọng cam kết. Thêm một 
bài viết trên báo Anh ngữ Times of Vietnam của ông bà Nhu chỉ 
trích Hoa Kỳ và các Phật Tử, quy chụp rằng nhà sư Thích Quảng 
Đức đã bị thuốc mê và thách thức nếu Phật Tử không biểu tình 
ngày 2/7/1963 nghĩa là PG đã hài lòng với chính phủ. TT Kennedy 
nêu câu hỏi có thê có chuyện thuốc mê trước khi nhà sư tự thiêu 
hay không, và Hilsman trả lời rằng lòng nhiệt thành tôn giáo là một 
giải thích thích nghi. 

Về chuyện gỡ bỏ ông bà Nhu ra khỏi chính phủ, thì kết luận chung 
là không thê. Cũng báo cáo về các áp lực Hoa Kỳ đòi ông Diệm 
hòa giải, thúc giục Diệm đọc diễn văn về ý định sẽ gặp các nhà sư 
lãnh đạo PG, cũng như sẽ cho lập các Tuyên úy Phật Giáo trong 
quân đội VNCH, vân vân. Nếu Diệm không đọc, diễn văn như thê 
và nếu có biểu tình nữa, Hoa Kỳ buộc phải lên tiếng là Mỹ tách rời 
khỏi các chính sách của VN. Hilsman nói, ông Diệm đã trả lời là sẽ 
suy nghĩ về việc đọc diễn văn như thế. 





310 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Một ước tính đưa ra rằng, bất kể TT Diệm làm 8Ì, rồi cũng sẽ có 
âm mưu đảo chánh trong 4 tháng tới. Dù các nô lực đảo chánh 
thành công hay không, là chuyện không thể tiên đoán nỗi. Hilsman 
nói rằng Đại sứ Nolting tin răng kết quả một cuộc đảo chánh giết 
được ô ông Diệm sẽ dẫn tới nội chiến. TT Kennedy đề nghị Nolting 
nên về ngay Sài Gòn càng sớm càng tốt. 


Ngày 5/7/1963. Bản ghi nhớ về cuộc thảo luận. Có mặt: George 
W. Baill (Thứ Trưởng Ngoại Giao), Frederick E. Nolting, Jr. (Đại 
sứ Mỹ tại VN), Chalmers B. Wood (Giám đốc WG/VN - Nhóm 
làm việc vê VN), George §. Springsteen (Phụ tá Thứ Trưởng). Đại 
sứ Nolting nói tiếc rằng TT Diệm phản ứng chậm, nhưng ông tin 
Diệm là người giữ lời hứa, sẽ tôn trọng bản Thông cáo chung. 
Nolting nói lo sợ nêu một cuộc cách mạng bùng phát từ phong trào 
Phật Giáo, sẽ có nội chiến và Hoa Kỳ phải rút đi, và VN sẽ rơi vào 
tay VC. Về vai trò Thiên Chúa Giáo, Nolting nói ông. không tin 
Diệm biệt đãi họ, nhưng nhiều viên chức chính quyền nghĩ là 
cần phải cải đạo vào Thiên Chúa Giáo mới được thăng tiến. 
Nolting nói Hoa Kỳ cần giữ ông Diệm trên ghế Tổng Thống. Tuy 
nhiên, Nolting nhìn nhận răng chính phú Diệm đã tưng bừng hỗ 
trợ và khuyến khích quảng bá các lễ hội Công Giáo. 


Ngày 7/7/1963. 6 p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ Mỹ ở VN gửi về 
BNG Mỹ. Ký tên Trueheart. Có xô xát sáng nay giữa cảnh sát 
chìm và các phóng viên Mỹ, sau một buổi lễ Phật Giáo ỏ Chùa ở 
Sài Gòn Chantareansey Pagoda. Phóng viên Arnett của AP bị bằm 
dập; máy ảnh của ít nhất 2 phóng viên khác bị cảnh sát đập vỡ. Tôi 
nói chuyện với các phóng viên liên hệ (Browne, Shechan, 
Halberstam) và nhiều nhân viên sứ quán có mặt lúc đó. 

Các phóng viên và người của chúng ta được các nhà sư thông báo 
trước, đã tới lúc 8:00 giỜ sáng, được cho chụp hình nghi lễ. Lúc 
9:00 am, các nhà sư rời chùa, lễ rước đi dọc một đường hẽm rất 
hẹp để ra đường chính. Cảnh sát chận lại, không cho đi thêm. Khi 
phóng viên Arnett chụp hình, cảnh sát giựt máy ảnh và vật phóng 
viên này té xuống đất. Sau đó là xô xát. Nghĩa là, cảnh sát không 
cho chụp hình. Các phóng viên đòi Tòa Đại Sứ phải phản đối chính 
thức nhà cầm quyền. Tôi nghĩ trong đám đông thì xô xát là bình 
thường. 





311 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Ngày 7/7/1963. 10:20 a.m. Điện tín từ các phóng viên Malcolm 
Browne (AP), David Halberstam (New York Times), Peter 
Kalischer (CBS News), và Neil Sheehan (UPI) gửi Tổng Thống 
Kennedy. Trình bày về vụ xô xát sáng Chủ Nhật nơi công chùa 
Chantareansay Pagoda ở Saigon, 9 phóng viên Mỹ bị cảnh sát 
chìm tân công trong khi tường thuận một buổi lễ ôn hòa của Phật 
Giáo. Một phóng viên bị đấm té và đá, đạp. Các phóng viên khác 
bị xô, đánh và ném đá bởi cảnh sát thường phục trước mặt khoảng 
40 tới 60 cảnh sát đồng phục và một đơn vị cảnh sát dã chiên. Một 
máy ảnh bị đập vỡ, nhiêu máy ảnh khác hư hỏng. Bởi vì Tòa Đại 
sứ Mỹ không xem vụ này quan trọng để phản đôi chính thức, nên 
các phóng viên xin TT Kennedy phản đôi vụ tấn công này để sẽ 
không lập lại các vụ tương tự. 


Ngày 7/7/1963. Nhà văn Nhất Linh tự sát, một ngày trước khi bị 
chính phủ ông Diệm yêu cầu ra tòa trong phiên xử những người 
tham gia đảo chính ngày 11/11/1960. Nhất Linh đề lại di chúc, với 
câu: "Đời tôi để lịch sử xử. Tôi không chịu để ai xử tôi cả. Sự bắt 
bớ và xử tội những phần tử quốc gia đối lập là một tội nặng, sẽ làm 
cho nước mất về tay Cộng sản. Vì thế tôi tự hủy mình cũng như 
Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu là để cảnh cáo những ai 
chà đạp mọi thứ tự do." 


Ngày 8/7/1963. Bản tin tình báo CIA. Từ Washington. Bản ước 
tính tình hình chính trị vào lúc 12 giờ trưa ngày 6/7/1963. Bản 
đánh giá này là từ quan sát riêng của một viên chức trong cơ quan 
chúng tôi, dựa vào các thông tin có được, không phải đánh giá 
chính thức của cơ quan. 

--- Không khí chính trị bắt ô ồn, trong khi cả phía chính phủ và phía 
PG chỉ trích nhau là thiếu thiện chí. Có tin về nhiều nhóm dự 
định đảo chánh. Có tin là sẽ có tự thiêu, trong những người tình 
nguyện có Diệu Huệ (mẹ của một nhà khoa học hàng đầu của VN 
và là Đại sứ tại Ivory Coast, Morocco, Niger và Senegal) và em 
của bà mi trên là Từ Diệu (là cô/dì của Cao Xuân Vỹ, Tổng Giám 
Đốc Nha Thanh Niên). 





312 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





——- Có tin là có 3 nhóm dự định đảo chánh. Một nhóm lãnh đạo 
bởi Trung Tá Phạm Ngọc Thảo, cựu Tỉnh Trưởng Kiến Hòa, và lúc 
đó là điều tra viên đặc biệt của Ngô Đình Nhu về các ấp chiến 
lược. Một nhóm khác được gọi là nhóm Trần Kim Tuyến. Nhóm 
thứ ba là toàn quân nhân. Chúng tôi chưa biết rõ nhiều về nhóm 
của Thảo và nhóm quân sự, nhưng biết tương đối về nhóm của 
Tuyên. 

Trân Kim Tuyến là người tổ chức, không phải lãnh đạo, của một 
nhóm âm mưu đảo chánh trong đó nghe nói có Tổng Giám Mục 
Công Giáo tại Sài Gòn là Phạm Văn Bình; nhóm của Tuyến có hỗ 
trợ từ một SỐ Phật Tử và quân nhân, trong đó có Tướng Dương 
Văn Minh, có vấn quân sự của Tổng Thống Diệm, và Tướng Tôn 
Thất Đính, Tư Lệnh Quân Đoàn 3, giáp biên thủ đô Sài Gòn. 
Tuyến mới đây có liên lạc và là bạn thân từ lâu với 2 nhà sư lãnh 
đạo Phật Giáo: Thích Tâm Châu và Thích Thiện Minh. Trong khi 
đó, Tướng Trần Văn Đôn (Tư Lệnh Lục Quân VN) cũng nói là có 
bàn chuyện đảo chánh. Tuyến đã yêu cầu sửa soạn một bản tuyên 
ngôn cho "tân chính phủ" - - Tuyến dự định không dùng quân đội, 
ngay phút đầu đảo chánh là chiếm Bộ Công Dân Vụ và AI cả Sơ 
CƠ SỞ truyền thông, ám sát hai ông bà Ngô Đình Nhu và "xóa số" 

Tổng Thông Diệm bằng phương tiện ít bạo lực có thể có, chỉ nếu 
cân mới ám sát. Không có chứng cớ cụ thể, nhưng nhóm của 
Tuyến dự định đưa Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ thay TT 
Diệm. Không có tin về chuyện Thơ có bàn tính đảo chánh hay 
không. 

Có nhiều tin đồn PTT Thơ đã từ chức, và một người xác nhận là 
Thơ đã đệ đơn từ chức. Tuy nhiên, Bộ Trưởng Bộ Tổng Thống 
Nguyễn Đình Thuần ngày 4/7/1963 bác bỏ chuyện Thơ từ chức. 
Vào sáng ngày 5/7/1963, Thơ nói Thơ chưa từ chức, mặc dù Thơ 
nói là không thích chính trị. Thơ hiện nay là Chủ tịch Ủy ban Liên 
Bộ của chính phủ để thương thuyết với Uy ban Liên phái của Phật 
Giáo. Thơ là Phật Tử duy nhất trong ủy ban, và liên tục bị ông bà 
Nhu chỉ trích là đã nhượng bộ Phật Tử. 

Nếu 3 nhóm âm mưu đảo chánh này kết hợp làm chung, họ thành 
công xong là sẽ có cơ nguy chia rẽ. Thời điểm các nhóm này đảo 
chánh vẫn chưa rõ. Ủy ban Quân sự của nhóm Trần Kim Tuyến đề 
nghị là đảo chánh nên xảy ra bất kỳ lúc nào cho tới ngày 
10/7/1963, tuy nhiên ủy ban trung ương của nhóm này chưa đông 


ý. 





313 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Người khác đề nghị trước cuối tháng 8/1963. Chúng tôi tin rằng 
bắt kỳ nhóm đảo chánh nào có thể hành động là trước cuộc bầu cử 
Quốc Hội ngày 31/8/1963. 

Khó đoán được mức độ trung thành của các đơn vị quân sự khi có 
đảo chánh. Một số nhân sự cấp cao và cấp trung ở Không Quân đã 
bày tỏ bất mãn. Nghe nói Lữ Đoàn Nhảy Dù cũng đã bất mãn. Tư 
Lệnh Hải Quân là Hồ Tấn Quyền trong 2 cuộc đảo chánh ở quá 
khứ đã trung thành với ông Diệm, nhưng tương lai thì chưa rõ. 
Trung Đoàn Thiết Giáp thì nghe nói ý kiến chia đôi trong tình hình 
căng thắng Phật Giáo. Mới đây, Tướng Dương Văn Minh nói rằng 
ông lo ngại vì vấn đề PG đang chia rẽ sự trung thành của quân đội. 
Hiện thời lãnh đạo PG đặt tại Chùa Xá Lợi ở Sài Gòn, tập trung về 
vấn đề nhiều người tham dự trong các cuộc biểu tình ngày 
16/6/1963 bị bắt giam vẫn chưa thả, về chính phủ khuyến khích và 
tài trợ nhóm Cổ Sơn Môn ly khai, về Đoàn Thanh Niên Cộng Hòa 
đang kích động chống lại PG. Phía PG cũng nói chính phủ chỉ thị 
các Tỉnh Trưởng chuân bị đàn áp PG thêm, và bây giờ đang xảy ra 
hiện tượng tăng ni nhiều tỉnh bị hạn chế một số hoạt động. Có 
nhiêu phân những lời cáo buộc từ phía PG là đúng sự thật. Trong 
khi đó, có một số phần tử trong các nhà sư kêu gọi lật đồ chính phủ 
Diệm. 

Có dấu hiệu chế độ ông Diệm cũng ý thức về cơ nguy hiện nay, 
nhưng có vẻ họ cũng chia rẽ vệ cách đối phó vấn đê. Đại hội gia 
đình nhà Ngô đã tổ chức ở Huế ngày 29 và 30/6/1963, nhưng kết 
quả không rõ. Từ bài báo trên Times of Vietnam và các tuyên bố 
của Ngô Đình Nhu, và từ các thông tin khác, có vẻ rõ ràng là ông 
bà Nhu chống lại Thông cáo chung đã ký ngày 16/6/1963. Trong 
khi phía ngược lại, là PTT Nguyễn Ngọc Thơ, Bộ Trưởng Bộ Tổng 
Thống Nguyễn Đình Thuần, Bộ Trưởng Nội Vụ Bùi Văn Lương 
ủng hộ thương lượng họ đã ký với các nhà sư và muốn thực thi các 
cam kết đó. Lập trường Ngô Đình Cần thì các bản tin mâu thuẫn 
nhau, còn ý của TT Diệm thì khó mà biết nồi. 


Ngày 9/7/1963. Giữa trưa. Điện văn từ Tòa Đại sứ Mỹ gửi về 
BNG Mỹ. Ký tên Trueheart. Nhận được hôm qua lá thư đê ngày 
7/7/1963 ký tên nhà sư Thích Tâm Châu, Chủ Tịch Ủy Ban Liên 
Phái PG, đê gửi Đại sứ Hoa Kỳ. 





314 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Kê chuyện cảnh sát dùng bạo lực với phóng viên và lo ngại tương 
lai cảnh sát sẽ còn bạo lực nữa. Tình hình tới chỗ không vẫn hồi 
được. Xin chính phủ và người dân Mỹ giúp PG lật đồ chính phủ 
Ngô Đình Diệm. Cụ thể là xin Hoa Kỳ bảo vệ Chùa Xá Lợi và sinh 
mạng các vị lãnh đạo PG không bị tàn phá và ám sát. Trueheart 
nhận định: Tôi dự định nhắn riêng tới Thích Tâm Châu rằng đã 
nhận được lá thư và Hoa Kỳ không thể đáp ứng yêu câu. Riêng lá 
thư này, chính phủ Diệm có thể khởi tố sư Tâm Châu về tội nổi 
loạn. Nếu phía PG phổ biến lá thư, tôi tin chúng ta sẽ phải có bản 
văn trả lời răng. Mỹ không can thiệp nội bộ VN và không có thẩm 
quyên bảo vệ công dân VN hay các cơ sở trong VN. 


Ngày 9/7/1963. 5 p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. 
Ký tên Trueheart. Thuần thông báo cho tôi rằng Thuần đã hỏi TT 
Diệm trực tiếp là có ý định đọc diễn văn về vân đè PG hay không. 
TT Diệm nói không. Thuần cũng nói, Thuần không thành công 
trong việc yêu câu các Tỉnh Trưởng phô biến bản văn chỉ thị cách 
đối phó với PG. Tôi nói với Thuần là tôi thất vọng vì tình hình này, 
đặc biệt là khi chính phủ VN bất động. Tôi nói có thêm vài bài báo 
trên Times of Vietnam nối kết Mỹ với cuộc đảo chánh 1960 và xúc 
phạm Phật Tử. (Cuối điện văn, có ghi chú rằng vào ngày 
11/11/1960, khi TT Diệm bị quân đảo chánh bao vây, Đại sứ 
Durbrow đã dùng mọi cách có thê để giục 2 phía tránh đồ máu.) 


Ngày 10/7/1963. Điện văn từ Tòa Đại sứ Mỹ ở Philippines gửi về 
BNG Mỹ. Ký tên Stevenson (ND: Adlai Stevenson là Đại sứ Mỹ 
tại Liên Hiệp Quốc.) Trong 2 ngày tôi thăm VN, tôi nói chuyện với 
TT Diệm, các viên chức cao câp VN, viên chức sứ quán Mỹ và 
quân nhân Mỹ, phóng viên, và nhiều người nữa. Cảm giác là: quan 
ngại tột cùng. Ngoài chiến trường, tình hình tốt đẹp, nhưng tình 
hình chính trị Suy SỤP tệ hại. Nhiêu nhà quan sát, trong và ngoài 
chính phủ, nói riêng với tôi răng chế độ Diệm hỏng rôi, và nêu có 
đảo chánh thì tình hình có lẽ đỡ nguy hiểm hơn là để nhà Ngô như 
hiện nay. Đó là quan sát và lắng nghe riêng, trong thời gian ngắn 
ngủi. 


Ngày 10/7/1963. SNIE 53-2-63. Đánh Giá Tình Báo. Viết từ 
Washington. Khủng hoảng Phật Giáo tại Nam VN nêu bật lên sự 


bắt mãn có từ lâu đối với chế độ TT Diệm và cách vận hành của 
chế độ. 





315 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Nếu, có vẻ như là, Diệm không tôn trọng các cam kết với Phật Tử, 
hỗn loạn có lẽ sẽ bùng lên và rủi ro đảo chánh hay ám sát [TT 
Diệm] sẽ hiện trở lại. Chế độ TT Diệm có sự không thoải mái với 
hiện diện của Mỹ tại VN, bây giờ thêm khủng hoảng PG, tình 
hình này sẽ thêm áp lực để Mỹ giảm hiện diện tại VN. 

Cho tới giờ, Cộng sản chưa lợi dụng được phía PG, và có vẻ cũng 
không ảnh hưởng gì tới nỗ lực chồng loạn quân. Chúng tôi không 
tin Diệm sẽ bị lật đồ bởi một cuộc đảo chánh của VC. Cũng không 
nghĩ rằng CS sẽ hưởng lợi nếu Diệm bị lật đồ bởi nhà đối lập 
không-CS. Chế độ kế tiếp không-CS có thể ban đầu kém hiệu qủa 
trong việc chồng Cộng, nhưng với hỗ trợ của Mỹ, có thể sẽ tăng 
hiệu quả cả ở việc lãnh đạo chính phủ và nỗ lực chiến tranh. 

Nếu chính phủ Diệm thực thi cam kết ký ngày 16/6/1963, bất mãn 
của Phật Tử có thể giảm hay tan biến. Nhưng khi quan hệ thuận lợi 
này trôi qua, bất mãn sẽ tăng trở lại. Nếu, và có lẽ là, chế độ Diệm 
cứ trì trỆ, bắt tài, và không lương thiện trong việc đối xử với Phật 
Tử, sẽ có biểu tình nữa, và rồi căng thắng chính trị trở lại. Xác suất 
đảo chánh hay ám sát Diệm sẽ cao hơn. 


Ngày 11/7/1963. Nolting trở về Sài Gòn với hy vọng từ chính phủ 
Mỹ răng có thê thuyêt phục TT Diệm hòa giải với Phật Giáo. Hy 
vọng này dựa vào thiện cảm mà Nolting đã xây dựng được trong 2 
năm làm việc ở VN. 


Ngày 11/7/1963. Nhu nói về các âm mưu đảo chánh. Trong một 
buôi họp đặc biệt cho tất cả các tướng lãnh cao cấp, Ngô Đình Nhu 
chỉ trích sự trung thành của họ đối với chế độ vì đã không dập tắt 
các tin đồn về nhiều âm mưu đảo chánh đang râm ran trong 
dư luận. 


Ngày 14/7/1963. Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết gửi thư cho Tổng 
Thống Ngô Đình Diệm thông báo tiếp tục đấu tranh bắt bạo động 
để đòi thực thi nghiêm chỉnh bản Thông cáo chung, đồng thời ra 
thông bạch kêu gọi tăng nỉ và tín đồ tiếp tục đấu tranh bất bạo 
động. 


Ngày 15/7/1963. Tăng mi tại chùa Xá Lợi, và các thành viên Ủy 
ban Liên Phái băt đâu tuyệt thực. 





316 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngày 15/7/1963. Điện văn tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn, số 85. Đại SỨ 
Nolting gặp TT Diệm, thuyêt phục TT Diệm hãy đọc một bài diễn 
văn trên làn sóng phát thanh với hứa hẹn thỏa hiệp với Phật Giáo. 


Ngày 15/7/1963. Bản ghi nhớ từ Phụ Tá Thứ Trưởng Ngoại GIao 
Đặc Trách Viễn Đông Sự Vụ (ký tên: Rice) gửi Ngoại Trưởng Hoa 
Kỳ. 

Ông Nhu dự định làm một cú đảo chánh. Có 4 bản tin từ các 
tướng VN nói về buôi họp ngày 11/7/1963 của Nhu và các tướng 
lãnh cao cấp. Hai (và có lẽ 3) trong các bản tin cho thấy Nhu có thê 
đang dự định đảo chánh. Có thể Nhu nghe đồn có âm mưu đảo 
chánh nên muốn gợi ý thăm dò, gây hỏa mù, chia rẽ, nghỉ ky giữa 
các tướng. Bốn bản tin không phù hợp nhau, như cả 4 có thể tóm 
lược là: Nhu xin các tướng hỗ trợ, Nhu chỉ trích chính phủ và/hay 
các anh em của Nhu trong buổi họp, Nhu chìa tay ra cho các tướng 
mời "làm việc” chung. 

Tướng Khánh kẻ, Nhu xin hỗ trợ cá nhân. Tướng Kim kể, Nhu nói 
sẽ không trách các tướng nếu họ đang suy nghĩ về đảo chánh và 
rằng Nhu sẽ đứng chung với họ. Tướng Cao kê, Nhu xin các tướng 
hợp tác đề đối phó khủng hoảng. 

(Đính kèm là bản tin tình báo ghi ngày 13/7/1963, ghi là 3 bản tin 
có ghi nguồn: Tướng Văn Thành Cao, Tướng Nguyễn Khánh, 
Tướng Lê Văn Kim. Một bản tin khác từ một tướng lãnh, chưa lộ 
tên. Kim nghĩ, đa số các tướng phản ứng tiêu cực. Còn sớm để biết 
thực sự Nhu nghĩ gì. Chúng tôi tin răng có vài tướng đang suy tính 
đảo chánh. Cũng có thê Nhu đang gài bẫy các tướng, và bẫy này 
thực hiện với Diệm đồng ý. Chúng tôi nhận ra từ 4 bản tin là 
Tướng Trần Văn Đôn đang là thành viên trong một nhóm đảo 
chánh. Không rÕ các tướng sẽ đồng thuận, hay chỉ âm mưu như 
nhóm riêng, hay có thể 2 hay nhiều hơn đang âm mưu đảo chánh.) 
Một ghi chú viết: ngày 15/7/ 1963, một người trong nhóm âm mưu 
đảo chánh do Trần Kim Tuyến lãnh đạo nói họ sắp tiến hành đảo 
chánh, nhưng không thể trước ngày 20/7/1963. Một bản tin khác 
lại ghi, vào ngày 16/7/1963, Tướng Dương Văn Minh lộ ý ủng hộ 
các tướng muôn đảo chánh. 


Ngày 16/7/1963. I p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. 
Ký tên Nolting. Lúc 9 giờ sáng, khoảng 100 nhà sư biêu tình trước 
tư gia Đại sứ (nhưng Đại sứ đang ở văn phòng). 





317 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Nhà sư Thích Đức Nghiệp đọc bản văn tiếng Anh với loa phóng 
thanh, yêu cầu chính phủ Mỹ giúp giải quyết khủng hoảng Phât 
Giáo VN càng sớm càng tốt. Nói PG không phải VC, và sẽ không 
bao giờ để VC lợi dụng. Phật Tử chống Cộng, nhưng muốn chính 
phủ Diệm ngưng khủng bố, bắt cóc và bắt giam các tăng nI cư sĩ. 
Phật Tử không đồng ý với chính phủ về chuyện treo cờ PG. Phật 
Tử muốn viện trợ Mỹ, vũ khí Mỹ, vân vân nhưng không đồng ý 
việc dùng viện trợ và vũ khí đề đàn áp Phật Giáo. 

Thấy có phóng viên quốc tế và địa phương. Cảnh sát dựng rào, vây 
quanh khu nhà Đại sứ, nhưng đứng xa một đoạn phố. Lúc 10:30 
am, khoảng 140 vị sư và ni làm thanh một hình vuông trước nhà 
Đại sứ. Các nhà sư nói tiếng Anh và Việt kêu gọi quốc tế ép chính 
phủ Diệm thực hiện bản Thông cáo chung đã ký với PG. Các bản 
tin ban đầu cho biết Phật Tử có thể sẽ tự thiêu. Người xem, cảnh 
sát chìm và đồng phục khoảng 500 người. Lúc 10:55 am, các tăng 
ni tuần hành về Chùa Xá Lợi, nói sẽ tuyệt thực 2 ngày ở nơi này. 


Ngày 16/7/1963. § p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. 
Ký tên Nolting. Khi được tin lúc 10:30 am rằng có thể sẽ có tự 
thiêu nữa, tôi điện thoại cho Thuần, xin Thuần gặp TT Diệm khẩn 
cấp. Tôi đề nghị TT Diệm đưa xe loa phóng thanh nói với những 
người biểu tình tức khắc rằng Diệm sẽ đọc diễn văn vào một lờ ân 
định, có lẽ trưa là tốt. Tôi nói Thuần là cần TT Diệm làm khẩn cấp. 
Thuần nói Thuần sẽ gặp TT Diệm ngay. Tôi nói tôi muốn gặp TT 
Diệm trực tiếp nếu Thuân nghĩ là có lợi. 


Ngày 16/7/1963 và ngày 17/7/1963. Nhiều cuộc biểu tình của 
Tăng Ni Phật Tử kêu gọi chính phủ Ngô Đình Diệm thi hành bản 
Thông cáo chung. Có 50 tăng nỉ bị cảnh sát bắt. 


Ngày 17/7/1963. Lúc 4 p.m. Ghi chú của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. 
Tông Thông Kennedy họp báo tại trụ sở Bộ Ngoại Giao, một 
phóng viên hỏi xem có khó khăn nào giữa Phật Tử và chính phủ 
Nam VN đang cản trợ hiệu quả của viện trợ Mỹ cho cuộc chiến 
chống VC. TT Kennedy đáp: "Có, tôi nghĩ là có. Tôi nghĩ thật là 
bất hạnh khi tranh chấp này bộc phát vào thời điểm cuộc chiến 
quân sự đang tốt hơn là chiến trường nhiều tháng trước. Tôi hy 
vọng vài giải pháp có thê đạt được cho tranh chấp này, vốn chắc 
chắn là đã khởi sự như một tranh chấp tôn giáo, và bởi vì chúng ta 
đã đầu tư quá nhiêu nỗ lực và nó đang diễn tiến tốt." 





318 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngày 18/7/1963. Bản ghi nhớ về cuộc nói chuyện. Người tham dự: 
TT Ngô Đình Diệm, Frederick E. Nolting, Jr. (Đại sứ Mỹ), Robert 
J. Manning (Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ vê Công Vụ), John 
M. Mecklin (Cố vấn Tòa đại sứ Mỹ về Công Vụ), Trương Bửu 
Khánh (Vietnam Press). 

Manning nói răng chuyện báo chí viết, cho dù chỉ trích, vẫn tốt hơn 
là không có báo chí. Điều quan trọng là nỗ lực của TT Kennedy 
tiếp tục ủng hộ cho chương trình chiến thắng tại VN, mà phóng 
viên Mỹ được tự do đề chất vấn và chỉ trích chương trình đó. Điều 
tệ hại có thê xảy ra không phải là tường trình kém, mà có khả thể 
phóng viên trở thành người tử đạo do bị tước đoạt quyên khảo sát. 
TT Diệm nói ằng phẩm cách phóng viên Mỹ thì thấp. Ông nói ông 
không thể hiểu vì sao một phóng viên có thể tự xem như người tử 
đạo. Một đất nước có 20 năm trong chiến tranh không nên phải đối 
phó với cuộc chiến tranh lạnh chống lại chính phủ và nhân dân VN 
từ các bạn của họ. 

Đại sứ Nolting nói đôi khi chính phủ VN phản ứng nhanh quá với 
một số sự kiện, như cuộc biểu tình ở Chùa Giác Minh hôm qua, và 
bản văn của chính phú VN lại hoan toàn trái nghịch với những gì 
nhiều nhân chứng kể lại cho Đại sứ nghe. Theo các nhân chứng, 
cảnh sát, lúc đó không hề có gì khiêu khích, lại xông vào và xô xát 
với khoảng 100 người biểu tình, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. 
Nhưng bản văn chính phủ nhiều giờ sau lại viết rằng chỉ có người 
biểu tình tấn công và gây bị thương 8 cảnh sát. Loan tin như thế sẽ 
làm mất lòng tin vào chính phủ và các bạn đồng minh. 

Mamning đề nghị chính phủ VN nên có một viên chức cao cấp mở 
các buổi họp báo cho các phóng viên. Đó là chính sách quan hệ 
công chúng tốt, mà chính phủ từ từ sẽ trao cho các phóng viên các 
nguôn tin thâm quyền thực sự. TT Diệm nói trong quá khứ đã có 
họp báo như thế, nhưng rồi chính phủ VN thất vọng về kết quả. 


Ngày 18/7/1963. Tổng Thống Diệm nói trên đài phát thanh. Bài 
diễn văn ngắn và lạnh lùng, nhượng bộ rất ít cho Phật Tử, kêu gọi 
hòa giải và hỗ trợ chính phủ. 


Ngày 19/7/1963. 5 p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. 
Ký tên Nolting. Tôi yêu cầu phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao [Hoa 
Kỳ] phổ biến bản văn này trong buổi họp báo ban trưa: 





319 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





"Bắt đầu bản văn. Tổng Thống Diệm đọc diễn văn trên đài phát 
thanh hôm 18/7/1963 với phong cách thăng thắn và lãnh đạo. Bài 
diễn văn tái xác nhận bằng ngôn ngữ không nhằm lẫn về ý định 
chính phủ thực hiện trên cả chữ và cả tính thần Thông cáo chung 
ngày 16/6. Và cung cấp một cơ chế nơi bất kỳ khiếu nại nảo vỀ 
việc thực hiện [Thông cáo chung] có thể thương thuyết đễ dàng với 
chính sự tham dự của Phật Tử. Như dường với chúng tôi cách này 
rõ ràng mở lỗi cho sự nói chuyện về các vấn đề tôn giáo phát sinh 
tại VN. Hết." 

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nên biết rằng: a) Các chùa Sài Gòn vẫn 
còn bị bao vây. b) Các nhà sư và nhiều người khác vẫn còn bị giam 
sau 3 cuộc biêu tình hôm Thứ Tư vẫn chưa trả tự do. c) Có tin Phật 
Tử sắp đòi hỏi giải tỏa hai điểm trên và có lẽ vài điểm khác nữa. 
Tôi đang khẩn cấp thúc giục chính phủ VN ngưng vây chùa và 
phải trả tự do những người bị bắt. Khi Bộ Ngoại Giao phổ biến 
đoạn văn trên, sẽ giúp tôi thúc giục chính phủ VN tôn trọng cam 
kết với Phật Tử. 


Ngày 19/7/1963. 8:53 p.m. Từ Bộ Ngoại Giao Mỹ gửi Tòa Đại sứ 
Mỹ ở VN. Ký tên Rusk. Chúng tôi thực sự không biệt TT Diệm sẽ 
làm những gì phải làm hay không. Do vậy, chúng ta tiếp tục công 
khai giữ lập trường không can thiệp nội bộ VN, không bênh Phật 
Giáo hay bênh TT Diệm trước công chúng, chỉ bày tỏ hy vọng có 
thương lượng ô ôn hòa. Cùng lúc, chúng tôi nghĩ điều chủ yêu là tiếp 
tục yêu câu Diệm giải quyết tình hình bằng hành động và các bản 
văn đáp ứng những bất mãn hợp pháp chủa Phật Tử. Hy vọng ông 
thuyết phục TT Diệm gỡ bỏ rào vây các chùa, trả tự do những 
người bị bắt vì tham dự biểu tình của PG, và bồi thường những 
người bị thương. Những đòi hỏi này của PG như dường hợp lý, 
ngay cả nêu bị thúc đây vì chính trị. Do vậy, chúng tôi sửa bản văn 
ông đề nghị để phổ biến như sau: 

"Bài diễn văn trên đài phát thanh tái xác nhận ý định của chính phủ 
[Diệm] thực hiện bản Thông cáo chung ngày 16/6/1963. Nó đưa ra 
một thủ tục nơi các dị biệt về việc thực hiện bản thỏa hiệp này có 
thể thương lượng dễ dàng giữa chính phủ VN và Phật Tử. Chúng 
tôi hy vọng, Tăng thủ tục này và với cảm thông giữa những phía 
quan tâm, vấn đê sẽ có thể giải quyết được." 





320 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Nơi phần ghi chú, Đại sứ Nolting báo cáo về lúc 8p.m. ngày 
19/7/1963 răng TT Diệm đã ra lệnh gỡ các rào vây quanh các chùa, 
các vị sư được phép trở về các chùa nhưng không được tụ họp ở 
Chùa Xá Lợi. Nolũng ghi rằng trước đó ông thúc giục chính phủ 
làm nhiều hơn các bước này và hãy trả tự do cho người biểu tình 
và bồi thường người bị thương. 


Ngày 19/7/1963. Gửi từ New Delhi. Thư của Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ 
(Chester Bowles) gửi tới Phụ tá Đặc biệt về An Ninh Quốc gia của 
Tổng Thống Hoa Kỳ (McGeorge Bundy). Tôi (Chester Bowles) 
cảm thấy phải viết trực tiếp cho ông về tình hình tại Việt Nam, như 
tôi thấy. 

--- Trong khi tình hình chiến sự cải thiện đều đặn, tình hình chính 
trị lại nhanh chóng tệ hại đi. Không thể kéo dài mãi thế này. Nếu 
không cải thiện được tình hình chính trị, khả năng chúng ta kiểm 
soát VC sẽ suy thoái. 

-- Mỹ không thể đạt mục tiêu tại Đông Nam Á khi còn Diệm và 
gia đình cai trị tại VN. Những người tôi gặp trong vị trí đánh giá về 
thái độ của người VN đêu nhân mạnh điều đó. 

_— Ấn tượng riêng của tôi về TT Diệm là ô ông ta hoàn toàn xa lìa 
thực tế. Trong 3 giờ 32 phút, ông nói với tôi vê kiểu ô ông thấy đang 
xảy ra tại VN, một kiểu mà những câu hỏi chính yếu đều sai hay bị 
bóp méo, và về phía Mỹ thì không chỉ là thông tin sai mà còn là 
xúc phạm. Mặc dù rủi ro của bất kỳ thay đổi chính trị nào cũng lớn 
cả, nhưng rủi ro ở việc đứng yên nơi trung tâm của chết chóc thì, 
theo tôi, còn lớn hơn nhiều. Không cần nói nhiều rằng gần như bắt 
kỳ người VN nào chồng Cộng, can đảm, hùng biện, với uy tín tốt, 
và tự bước tới cương vị lãnh đạo một nhóm lật đồ ông Diệm, và là 
người vạch ra một chính sách chống Cộng kết hợp với sự không 
thiên vị, không gia đình trị, guông máy chính phủ vận hành tôt và 
biết cải cách ruộng đất, thì tự người đó sẽ trở thành một anh hùng 
dân tộc ngay trong vài tuần lễ thôi. 

—- Tôi lo ngại vê tình hình chiến sự ở phía nam Lào quốc. Khi 
chúng ta thây thí nghiệm chính sách trung lập không thực hiện 
được theo điêu kiện hiện nay, một chính phủ bản xứ (có thê nên là, 
Souvanna Phouma) có thể tuyên bố rằng hiệp định Geneva bị quân 
Pathet Lào xâm phạm và rồi ông ta bây giờ kêu gọi tất cả quân 
trung thành với chính phủ bảo vệ vùng nam Lào. 





321 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Cần khoảng 2,000 lính biệt kích Mỹ và cô vấn vào Lào để giúp 
huấn luyện chiến binh Lào. Cùng lúc nên thuyết phục chính phủ 
Thái Lan cung cấp lính bảo vệ vài điểm chiên lược dọc bờ trái 
sông Mekong, kể cả thủ đô. 

Tôi công nhận sự rủi ro trong các đề nghị tôi vừa viết, nhưng nếu 
chúng ta tiếp tục ủng hộ TT Diệm và cứ giữ sự bất động tương đối 
của chúng ta ở Lào quốc có thê làm cho toàn bộ tình hình mắt kiêm 
soát chỉ trong vòng vài tháng tới. 


Ngày 20/7/1963. 7 p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. 
Ký tên Nolting. Tình hình nên tin là vẫn còn lạc quan. Chính phủ 
VN đã đánh giá thấp một cách tệ hại và đã ứng phỏ sai đối với vân 
để Phật Giáo. Tình hình có thê -- mặc dù tôi không nghĩ thế -- 
không kiểm soát nổi, nhưng giây phút cuối Diệm đã làm có vẻ tốt, 
công khai cam kết thực hiện hòa giải. Chúng ta nên với mọi 
phương tiện có thê khuyến khích chính phủ VN làm như thế. Tôi 
[Nolting] nghĩ chính phủ VN thực tâm hòa giải và như thế chúng ta 
có thê giúp họ thực hiện thành công, có thể xoa dịu các bất mãn về 
tôn giáo. 


Ngày 20/7/1963. 2:58 p.m. Từ BNG Mỹ gửi Tòa Đại sứ Mỹ ở VN. 
Không ký tên. Dư luận báo chí Hoa Kỳ vang dội hơn bản văn của 
Bộ Ngoại Giao. Nếu Diệm trả tự do cho những người bị bắt từ các 
cuộc biêu tình, gỡ các rào cản vây quanh chùa, gặp các lãnh đạo 
Phật Giáo, hay có thể hành động xây dựng phù hợp với lời hứa 
trong bài diễn văn đọc trên đài phát thanh, thì chúng ta có thể bày 
tỏ hài lòng và hy vọng. Dư luận sẽ tiếp tục bất lợi cho tới khi nào 
Diệm có các hành vi hòa giải thực sự. 


Ngày 23/7/1963. 6:51 p.m. Điện văn từ BNG Mỹ gửi Tòa Đại sứ 
tại VN. Ký tên Rusk. Chúng tôi xem xét kỹ tình hình, và đưa ra vài 
tiên đoán. Dự kiến sẽ có thêm nhiều cuộc biểu tình của PG, và sẽ 
có thêm tự thiêu. 

Nhận định này dựa vào các yếu tố: chính phủ VN không hành 
động hòa giải thực sự và không đáp ứng như cam kết; phong trào 
PG ngày càng mạnh hơn, một sô Phật Tử, đặc biệt là giới quân 
nhân, nghĩ tới cách lật đỗ chính phủ như là giải pháp duy nhất. 





322 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Với các bản tin nhận được về nhiều kế hoạch đảo chánh, cơ hội 
đảo chánh thành công có thể xảy ra trong vài tháng tới, nếu không 
phải vài tuần tới. Chúng tôi nghĩ chính phủ VN có thể thành công 
vượt qua trận bão PG bằng cách kết hợp cả 2 phương thức, vừa hòa 
giải, vừa đàn áp, và do vậy âm mưu đảo chánh có thể thất bại hay 
bị hủy bỏ. 

--- Trong các tình hình đó, sau đây chúng ta sẽ buộc phải lựa chọn: 
(a) Chúng ta có thể ảnh hưởng các sự kiện bằng cách ra các bản 
văn công khai, tuyên bố tự tách rời khỏi việc chính phủ VN đối 
phó tình hình PG, như thế là khuyến khích âm mưu đảo chánh. (b) 
Chúng ta có thể đi xa hơn, trực tiệp khuyến khích một số tướng 
lãnh tìm một "giải pháp Hiến Pháp" dưới lãnh đạo của Thơ. (c) 
Chúng ta có thê tích cực ngăn cản âm mưu đảo chánh bằng các bản 
tuyên bố ủng hộ chính phủ VN, và các bản văn bí mật gửi các lãnh 
đạo Phật Tử và các lãnh đạo đang âm mưu đảo chánh, mặc dù điều 
này, cũng như điều trên, có thể dẫn tới kết quả khó tiên đoán. (đ) 
Sau cùng, chúng ta có thể giữ vị trí chờ và xem, trong khi trong 
chỗ riêng tư áp lực chính phủ VN có mọi biện pháp hòa giải và cân 
thiết giải quyết vấn đề tận cùng. 

-- Chúng tôi vào lúc này nghiêng về giải pháp cuối [chờ xem]. 
Chúng ta có thể sẽ tới một điểm, nơi chúng ta muốn dồn toàn bộ 
ảnh hưởng để giúp, hoặc Diệm, hoặc lãnh tụ khác thay thế chấp 
nhận được, hoặc một nhóm tướng lãnh (có lẽ thích nghỉ là, người 
theo Hiến Pháp thay thế [ông Diệm] được quân đội ủng hộ) đề ổn 
định tình hình. Bây giờ thì chờ xem. 


Ngày 24/7/1963. 7 p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. 
Ký tên Nolting. Tôi gặp Thuần hôm nay. Thuần kê lại lời TT Diệm 
nói là sẽ hòa giải với PG, tất cả các Bộ Trưởng và Nhu đều đồng ý ý 
cần hòa giải với PG, Thuần nói Diệm đã kỷ luật Tướng Chiêu 
(người tổ chức cuộc biểu tình hôm qua đề phản đối Phật Tử) và kỷ 
luật này được Nhu gợi ý và chấp thuận. Thuần cũng nói TT Diệm 
ra lệnh, và Thuần vừa chuyên lệnh tới một đơn vị chiến binh để sẽ 
biểu tình ỉ ủng hộ chính phủ và phản đối PG vì một chiến binh trong 
đơn vị này vào Chùa Xá Lợi phát truyền đơn và bị đây ra. 

Tôi đưa cho Thuần một tờ giấy ghi vài gợi ý, trong đó có đề nghị 
TT Diệm mời gặp và thảo luận với HT Tịnh Khiết để sẽ gỡ bỏ rất 
nhiều nghỉ ngờ từ phía Phật Tử. 





323 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Thuần cầm giấy và hứa sẽ cho tôi biết nêu TT Diệm đồng ý. Tôi 
không thấy chuyện tôi và Thuần nói chuyện có ý nghĩa gì lớn, vì 
có vẻ có nhiều hồ hầm phía trước chờ đợi. 


Ngày 26/7/1963. Bản ghi nhớ về cuộc nói chuyện. Tham dự: 
Roger Hilsman (Thứ Trưởng Ngoại Giao về Viễn Đông Sự Vụ), 
Robert Mamning (Thứ Trưởng Ngoại Giao về Công Vụ), Đại sứ 
Henry Cabot Lodge. Mamning vừa từ Sài Gòn về Mỹ, nêu ý kiến 
răng có thể gỡ bỏ ý kiến bi quan từ một số phóng viên bằng cách 
mời họ thường xuyên tham dự, không chỉ trong các nghỉ lễ, mà cụ 
thể dự các buổi tiệc ăn tối do Đại sứ Mỹ giành cho các quan chức 
và các nhân vât hàng đầu VN. Đại sứ Lodge nói ông dự định làm 
như thế, một Jong những việc đầu tiên phải làm là ăn trưa với 
nhiều trong sô các phóng viên chủ lực. Manning nói, toàn thể các 
phóng viên đều chấp nhận và hỗ trợ cuộc chiến chống Cộng mà 
Mỹ đang tham dự ở VN, nhưng họ đều không ưa chế độ TT Diệm 
và cho răng chúng ta không thể chiến thắng VC nếu dựa vào chế 
độ Diệm. Manning nói răng VN đang thảo luận về chuyện dự tính 
đưa Giám đốc Thông tin Đặng Đức Khôi, người dưới quyền Bộ 
Trưởng. Công Dân Vụ Ngô Trọng Hiếu, đi một chuyến sang New 
York để tạo ấn tượng, tôt về VN. Mamning nghĩ răng chuyện Khôi 
đi nói chuyện là nên lắm. 


Ngày: trong khoảng 7/21/63-7/31/63. Báo cáo từ Thứ Trướng 
Ngoại Giao Công Vụ (Mamning) trình Tổng Thống Kennedy. 
Không ghi ngày. Lưu tại thư viện Kennedy Library, National 
Security Files, Vietnam Country SerIes. 

-- Có khoảng một tá phóng viên Mỹ tại Sài Gòn. Thường xuyên 
bổ sung thêm các phóng viên từ các văn phòng Tokyo, Hong Kong 
hay New Delhi của các hãng tin AP, UP, và nhiều báo Mỹ khác. 
Tôi đã nói chuyện với nhiều phóng viên tại Sài Gòn. Tất cả các 
phóng viên đều không hài lòng với chế độ ông Diệm, nói rằng 
chúng ta sẽ thất bại nếu còn chế độ gia đình trị của ông Diệm. 
Nhưng họ đều đồng ý rằng chính phủ Mỹ giúp VN là cuộc chiến 
cần thiết cho thế giới tự do, và các chương trình, cả quân sự và 
chính trị, một cách căn bản là cần thiết và khả thi. 





324 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





—- Trong khi các phóng viên Mỹ cảm thấy cay đắng và xem 
thường Tổng Thống Diệm và các quan chức cao cấp của VN (đặc 
biệt là Cô vân Nhu và bà Nhu), thì họ cũng bị tương tự theo chiêu 
ngược lại. Bà Nhu thường xuyên nói răng các phóng viên Mỹ là 
cộng sản" hay "cũng tệ như cộng sản." Chính phú VN nói phóng 
viên Mỹ chỉ muốn lật đồ chính phú VN. Ông Nhu nói với tôi, b 
phóng viên trẻ này không muốn gì hơn là lập một chính phủ mới." 
Chính phú VN cho răng các phóng viên đang hợp tác với, và 
khuyến khích bất kỳ hình thức đối lập chính trị nào, như các cuộc 
biểu tình của PG, như một phương tiện lât đổ chính phủ. Diệm và 
gia đình Diệm cực kỳ nhạy cảm với sự chỉ trích cá nhân. Đó là lý 
do họ trục xuất một số phóng viên họ không hài lòng (như chuyện 
trục xuất 2 phóng viên Francois Sully của tờ Newsweek và James 
Robinson của NBC, vì các bài viết nói về các cá nhân trong gia 
đình họ Ngô). 
--- Trong các cuộc nói chuyện với Nhu và Diệm, chúng tôi tin rằng 
đã tới lúc mà Hoa Kỳ không thể bảo đảm hỗ trợ toàn lực tại VN, 
nếu chính phủ VN, băng cách trục xuất hay quấy nhiễu phóng viên, 
biên toàn bộ giới báo chí quôc tê thành kẻ thù. Nhu có một lúc 
nhìn nhận rằng nhiều thông tin bất lợi cho chế độ đã trao cho các 
phóng viên Mỹ, các viên chức Mỹ và các vị dân cử Mỹ khi thăm 
VN -- và do chính các viên chức chính quyền VN đã trao cho 
các thông tin bắt lợi đó. 
--- Một sô nhà hoạt động Phật Giáo đã tới mức chuyền sang ý định 
lật đồ chính phủ VN, dựa vào các phóng viên Mỹ để có tiêng vang 
dư luận. Các nhà hoạt động PG nói cho các phóng viên biết trước 
các buổi lễ, cuộc biểu tình. 
Chính sách của chính phủ VN (và Bộ Trưởng Hiếu nói với Phụ tá 
Đặc biệt của tôi) rằng các cuộc biểu tình sẽ bị "đàn áp dữ dội nếu 
cần thiết." Không có vẻ gì khủng hoảng này có thê ổn định mà 
không có bạo lực lớn. Trường hợp đó, dư luận thế giới và người 
Việt phải hoặc là chấp nhận giải thích của chính phủ VN, điều này 
khó xảy ra, hoặc là khủng hoảng sẽ tiếp tục tăng cường độ. Các 
phóng viên Mỹ có thê sẽ là tiếng nói chính của dư luận và họ thì 
không ưa chế độ Diệm. Nếu khủng hoảng không giải quyết được, 
chính phủ Diệm sẽ có thể sụp đồ. 





325 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Ngày 28/7/1963. 4 p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. 
Ký tên Nolting. Hôm qua, Bộ Trưởng Nội Vụ Bùi Văn Lương bảo 
đảm rằng chính phủ sẽ không đàn áp các cuộc biểu tình tương lai 
của Phật Tử. Có tin khác, nhận được từ bác sĩ của TT Diệm, nói 
với tôi răng bác sĩ này chứng kiến rằng TT Diệm đã điện thoại cho 
Bộ Trưởng Nội Vụ, Đại Tá Y (Tư lệnh Mật vụ), và Cảnh sát 
trưởng Sài Gòn đề chỉ thị là không dùng bạo lực và không bắt giam 
những Phật Tử biểu tình. Có thể các chỉ thị đó là để đón đầu cuộc 
biểu tình lớn do Phật Tử dự định tổ chức vào Thứ Ba, 30/7/1963, 
cũng là 49 ngày sau khi Hòa Thượng Quảng Đức tự thiêu. Có tin là 
có lời kêu gọi công chức và tiêu thương và các thành phần khác 
cùng đình công để tham dự biểu tình. Có tin mẹ của Bửu Hội cũng 
sẽ chọn ngày đó. để tự sát. (Bửu Hội vẫn chưa về lại Sài Gòn như 
chính phủ yêu cầu về, điều này thực là phiền.) Trong khi đó, Phó 
Tổng Thống Thơ nói với tôi rắng các lãnh đạo Phật Giáo đã bán 
phần đồng ý họp với Ủy ban liên bộ của chính phủ vào ngày 
31/7/1963 với điều kiện họ có quyền tự do bước ra về nếu bất 
đồng. Thơ lo ngại về các sự kiện sẽ xảy ra hôm Thứ Ba, nhưng 
không có thể thuyết phục các lãnh đạo PG để xin họp trước. Thuần 
nói với tôi rằng TT Diệm sẽ không đích thân mời trực tiếp và công 
khai HT Thích Tịnh Khiết tỚI Đặp ông, nhưng đã nhắn qua Thơ 
rằng Diệm sẽ gặp nhà sư nêu được yêu cầu. 

Đã nói chuyện. với Mẫu (Ngoại Trưởng) để triệu hồi Bửu Hội về 
VN sắp, và Mẫu đồng ý gọi thêm lời triệu hồi khẩn cấp. Còn Bửu 
Hội có bệnh tim, có thê nguy hiểm khi du hành (có người nói là 
bệnh gan). Tôi nói Bửu Hội sẽ suy sụp tệ hại hơn, nếu không về 
VN sớm (LND: ám chỉ, mẹ của Bửu Hội là ni sư Diệu Huệ dự định 
tự sát để phản đổi chế độ TT Diệm.) 

Cuối củng, tôi nghe những lời nói nghiêm trọng từ PIT Thơ, 
Thuần và Mẫu rằng chính phủ VN tiếp tục nhận tin răng nhiều viên 
chức Mỹ đang khuyến khích Phật Tử tiếp tục biểu tình cho tới khi 
Lodge tới VN và Mỹ sẽ ngừng hỗ trợ cho Diệm. Lần nữa, lại bác 
bỏ các tin vô lý đó, tôi cũng đang chọn biện pháp giảm tối đa các 
liên lạc giữa các viên chức Mỹ với các Phật Tử trong các chùa (đặc 
biệt, Chùa Xá Lợi), vì các liên lạc đó sẽ gây thêm nghi ngờ từ 
chính phủ VN. . 





326 


THÁNG 8 
_—_ TẤN CÔNG CHÙA 
BẮT 1.426 TĂNG NI VÀ CƯ SĨ 


GHI NHẬN: Thông tắn UPI ghi câu nói của Đại sứ Nolting khi 
mãn nhiệm, rằng không thấy dấu hiệu đàn áp tôn giáo. Ủy ban 
Liên phái Phật Giảo phản đối câu nói của Đại sứ Nolting, 
vì chứng cớ đã có kỳ thị tôn giáo là TT Diệm đã đồng ý sẽ xóa 
bỏ Đạo dụ 10 và hứa thục thi 5 điểm Thông Cáo Chung. Bà 
Nhu hăm dọa đè bẹp Chùa Xá Lợi. Bộ Ngoại Giao Mỹ hài 
lòng vì TT Diệm đọc diễn văn hòa giải, hứa trả tự do tăng 
ni Phật tử, gỡ vòng vây chùa, và nhiều điểm khác. Đại sứ 
Nolting báo cáo lạc quan: Cố vấn Nhu nói sẽ hòa giải với Phật 
Giáo, tuy bà Nhu thì vẫn ác khẩu. Dư luận quốc tế và LHQ 
bênh vực Phật Giáo. Mỹ chỉ thị nội bộ: không khuyến khích đảo 
chánh, không ngăn cản đảo chánh, lập kế hoạch di tản người 
Mỹ ra khỏi VN nếu tình hình bắt ôn. Đại sứ Nolting nhận 
định không ai kiểm soát bà Nhu nỗi, nên đề nghị TT Diệm đưa 
bà Nhu sang Rome, Diệm nói đã nghĩ tới chuyện đó. Phó Tổng 
Thống Thơthú nhận Diệm-Nhu cứng rắn, không hòa 
giải với Phật Giáo, sẽ truy tố các Phật tử trong sự kiện ngày 
8/5/1963 tại Huế. Thêm nhiều vị sư tự thiêu. Đình công, bãi thị 
nhiều tỉnh. Biểu tình, có nơi tới hàng chục ngàn người. Sinh 
viên tất cả các đại học bãi khóa. Nữ sinh Mai Tuyết An tới 
Chùa Xá Lợi tự chặt bàn tay trái đề phản đôi đàn áp tôn giáo. 
Bà Nhu tô chức lực lượng cảnh sát bí mật. Bộ Trưởng Ngoại 
Giao Vũ Văn Mẫu từ chức, cạo đầu phản đối chính phủ Diệm- 
Nhu. Thiết quân luật toàn quốc, tắn công hàng trăm chùa, bắt 
1.426 tăng ni cư sĩ. Lính bắt mãn, có nơi đào ngũ gân trọn đơn 
vị. Một vài tướng lãnh lộ ý muốn đảo chánh vì xã hội đang trên 
đà sụp đỗ. Cảnh sát bắn vào người biểu tình, gây tử thương nữ 
sinh Quách Thị Trang. Mỹ dọa sẽ cắt viện trợ, nếu Diệm 
không hòa giải với người dân. Có 2 nhóm có ý định đảo chánh. 





327 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Ngày 1/8/1963. 9:55 am. Bản ghi chú về cuộc nói chuyện qua 
điện thoại giữa Thứ Trưởng Ngoại Giao về Chính Trị Vụ (William 
Averell Harriman, việt tất WAH) và Thứ Trưởng Ngoại Giao về 
Viễn Đông Sự Vụ (Roger Hilsman, viết tắt RH). 

WAH nói với RH răng ông cảm thấy không ô ôn khi đọc các bản tin 
nói về lời tuyên bố của Đại sứ Nolting vê Phật Giáo. WAH nói 
rằng Nolting nên bị triệu hồi về Mỹ tức khắc. RH nói là rất đồng ý ý 
như thế, nhưng nên cho Nolting tự vệ để nói rằng lời nói của 
Nolting bị [báo chí] tường thuật sai và bị lẫy mất ra khỏi ngữ cảnh. 
WAH nói về lý do ông ta [Nolting] nên đưa ra bản văn viết cho 
công chúng, và RH trả lời răng không nên như thế. WAH nói 
Nolting đã nghĩ rằng khi Nolting ra đi (mãn nhiệm chức Đại sứ) thì 
Nolting nên được chỉ thị là đừng đưa ra bản văn công chúng nào -- 
hay là, khi nghĩ lại, WAH nói rằng, có thê sẽ là hơi khó, nhưng 
Nolting nên xin thông qua bản văn trước với Bộ Ngoại Giao. 
WAH cũng nói, bởi vì Nolting sẽ về Mỹ ngày 13/8/1963, cho nên 
có lẽ không cần thiết triệu hồi Nolting về. RH nói là sẽ soạn ra một 
điện văn. 

--- Trong phần ghi chú, có ghi rằng khi trả lời phỏng vẫn của UPI 
ngày 28/7/1963, về câu hỏi đàn áp tôn giáo tại VN, Nolting nói: 
"Sau gân 2 năm rưỡi ở VN, tôi chưa bao giờ thây chứng cớ nào vê 
đàn áp tôn giáo, thực sự tôi cảm giác răng có sự bao dung tôn giáo 
trong người dân VN ở mọi lĩnh vực.' 

-- Vào ngày 31/7/1963, Ủy bạn Liên phái Phật giáo đưa ra bản 
văn, theo hình thức Thư Ngỏ đề ngày 1/8/1963 gửi Đại sứ Nolting 
phô biến cho giới báo chí tại Chùa Xá Lợi ngày 1/8, chỉ trích về sự 
lương thiện của Nolting và về sự hiểu biệt của Nolting về tình 
hình PG. HT Tịnh Khiết nhân danh Ủy ban Liên phái gửi điện văn 
tới TT Kennedy, phản đối lời nói của Nolting. Nolũng cũng nhận 
được một lá thư từ nhà sư Thích Tâm Châu lên án lời nói sai trái 
của Nolũng với phóng viên UPI. Chứng, cớ minh bạch về chuyện 
đã có đàn áp tôn giáo là TT Diệm đồng ý sẽ xóa bỏ Đạo dụ 10, và 
đồng ý thực hiện 5 nguyện vọng của PG trong bản Thông cáo 
chung ngày 16/6. 











328 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





-- Điện văn RH gửi Nolting là ngày 1/8/1963, 7:25 p.m., trong đó 
ghỉ rằng, "Báo chí nơi đây [Hoa Kỹ] lấy bản Thông cáo chung Phật 
giáo đề bình luận về lời nói của ông [với UPI] răng, như ông có thê 
hình dụng, sự bóp méo bất hạnh về lời nói của ông. Điều này nêu 
nghỉ vân về cách ông đưa ra các lời tuyên bố từ biệt, mà tôi nghĩ là 
ông không thể tránh. Ông nghĩ gì vỆ chuyện đó? Khi có cơ hội 
bình luận, ông nên nói từ quan điêm Hoa Kỳ." 


Ngày 4/8/1963. Nhà sư Nguyên Hương 23 tuổi châm lửa tự thiêu 
không cho ai biết ở đài chiến sĩ tại Bình Thuận. GS Nguyễn Lang 
ghi sự kiện này là ngày 4/8, nhưng Pentagon Papers ghi là ngày 
5/8/1963. 


Ngày 5/8/1963. 3:03 p.m. Điện văn từ BNG Mỹ gừi Tỏa Đại sứ. 
Ký tên Ball. Tình hình bà Nhu chỉ trích Phật giáo, đồng thời Nhu 
hăm dọa đẻ bẹp Chùa Xá Lợi như một phần trong nô lực "đảo 
chánh" khiến có vẻ như chính phủ VN sửa soạn chuyên từ chính 
sách hòa giải sang chính sách đàn áp dữ dội. Tình hình nhà sư thứ 
nhì tự thiêu và việc phòng thủ Chùa Xá Lợi cho thấy người Phật 
Tử sẽ không đề bị đàn áp dễ dàng. Nếu ông chưa nói rõ, thì hãy nói 
rõ với Diệm và Nhu rằng chúng ta xem những lời tuyên l bố của hai 
ông bà Nhu như là khiêu khích và không khôn ngoan. Ông có thể 
nói thêm rằng dư luận tại Mỹ là, nêu Chùa Xá Lợi bị "đẻ bẹp” thì 
người ta phải đoán rằng chính phủ Mỹ sẽ tức khắc và công khai 
lên án hành động đó. 

--- Ghi chú viết rằng bài diễn văn của bà Nhu ngày 3/8/1963 đọc 
trước một khóa huấn luyện Thanh Nữ Bán Quân Sự, trong đó bà 
Nhu lên án Phật Tử sử dụng kỳ thuật Cộng sản đề lật đỗ chính phủ. 
Lời hăm dọa của Cố vấn Nhu ghi trong bản tin Reuters ngày 3/8 và 
in trên báo New York Times ngày 5/8/1963. 

-- Ghi chú cũng ghi răng vào ngày 4/8/1963, nhà sư Huynh Van 
Le tự thiêu trước Tượng Đài Chiến Sĩ ở thị trấn Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận. Tự thiêu này không nằm trong cuộc biểu tình lớn hay 
lễ Tước nảo, cũng không được chứng kiên bởi phóng viên hay 
nhiếp ảnh gia nảo. 


Ngày 6/8/1963. Bản ghi nhớ từ Thứ Trưởng Ngoại Giao về Viễn 
Đông Sự Vụ (Hilsman) gửi lên quyên Ngoại Trưởng Hoa Kỳ. 





329 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Tóm lược tình hình 2 tuần qua, lạc quan: Bài diễn văn TT Diệm 
đọc trên đài phát thanh hôm 18/7/1963 bày tỏ tỉnh thần hòa giải 
của chính phủ; đã gỡ bỏ rào vây quanh các chùa ở Sài Gòn; đã trả 
tự đo hầu hét, nếu không phải tất cả, người bị bắt trong các cuộc 
biểu tình của PG; các buổi lễ ngày 30/7 của PG trật tự, ôn hòa và 
cảnh sát đã tránh xô xát. 
BI quan vẫn còn: PG từ chối họp với ủy ban của PTT Thơ; chính 
phủ VN vẫn từ chối nhận diện và trừng phạt các viên chức trách 
nhiệm vụ nỗ súng ngày 8/5/1963 làm chết § người, một đòi hỏi của 
phía PG; Ngô Đình Nhu trong cuộc phỏng vân ngày 3/8/1963 hăm 
dọa đẻ bẹp bản doanh PG ở Chùa Xá Lợi và cảnh cáo nếu PG 
khủng hoảng kéo dài, Nhu sẽ tổ chức cuộc đảo chánh chống Mỹ và 
chống PG. Cùng ngày, bà Nhu đọc diễn văn tấn công các nhà sư 
lãnh đạo PG. 
Như thế, lo ngại sẽ có nhiều cuộc biểu tình và rồi bạo lực. Có dấu 
hiệu rằng PG không tin vào chính phủ sẽ hòa giải, và có thể SỢ bị 
Nhu trả thù nếu ngưng đấu tranh và Diệm vẫn còn nắm quyền. 
Chúng tôi biết hiện thời có nhiều nhóm đang âm mưu đảo 
chánh ông Diệm. Chúng tôi ước tính xác suât một cú đảo chánh 
trong vài tháng tới là 50-50. Cơ hội thành công của đảo chánh khó 
đoán, có thê là 50-50. Dự đoán khi Diệm bị lật đồ, lãnh đạo có thể 
là một nhóm quân sự, với sự có mặt hay không có mặt ông Nguyễn 
Ngọc Thơ trong cương vị lãnh đạo hình thức. Cũng có thê xảy ra 
diễn tiễn mới: Ngô Đình Nhu sẽ lên cầm quyền, ít nhất là một thời 
gian, hay là sẽ có nội chiến giữa các nhóm không cộng sản. 
Chúng tôi đang duyệt và sẽ chấp nhận một kế hoạch, đề dồn nỗ lực 
phía sau Thơ và quân đội nêu họ có một nỗ lực nghiêm túc và có 
thể thành công đề đảo chánh ô ông Diệm. Thêm nữa, chúng tôi đang 
tìm tiếp cận với các phần tử, quận sự và dân sự, nhằm cho chúng ta 
cơ hội tốt trong khi vận dụng kết quả nỗ lực đảo chánh. Nếu Diệm 
không bị lật đô, ngày cảng thấy rõ cơ nguy là Diệm sẽ giải quyết 
vấn đê PG bằng đàn áp; nếu thế, Diệm sẽ mất sự ủng hộ từ người 
dân, và không còn hy vọng gì chiến thắng. VC, 
Lập trường chúng ta bây giờ là, về vấn đề PG, tiếp tục riêng tư áp 
lực TT Diệm và chính phủ VN hòa giải cụ thể. Chúng ta tiếp tục 
công khai khen ngợi chính phủ VN vê một vài hành động cụ thể, 
nhưng không nên khen ngợi chế độ một cách tổng quát. 





330 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Với câu hỏi tổng quát về Diệm và chế độ, chính sách chúng ta là: 
không khuyến khích đảo chánh và cũng không ngăn cản đảo 
chánh. Chúng ta không biết Diệm có sẽ thoát được nạn này hay 
không. Chúng ta hiển nhiên không, thể ủng hộ một kẻ thua cuộc, 
cũng chưa thấy được có ai có thê thắng cuộc. 


Ngày 7/8/1963. 9 p.m. Từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. Ký tên 
Noltng. Ngô Đình Nhu nói với tôi hôm nay răng Nhu ủng hộ 
chính sách hòa giải với Phật Giáo của TT Diệm. Tôi hỏi về lời Nhu 
nói sẽ đè bẹp Chùa Xá Lợi hay là lời Nhu nói về Nhu sẽ đảo 
chánh, dù giả hay thực, thì Nhu nói Nhu không ủng hộ lập trường 
nào như thế. Nhu nói bất kỳ diễn giải khác nào vê bản tin Reuters 
đó đều sai. Tôi nói với Nhu, nếu Nhu nói với tôi là sự thực, thì 
Nhu là người bị hiểu nhằm nhiều nhất. Nhu nói, hãy tin lời Nhu 
nói là thực. Tôi hỏi Nhu về tuyên bố của bà Nhu đầy khiêu khích 
và trái nghịch với chính sách hòa giải của TT Diệm. Nhu nói rằng 
bà Nhu có quyền nói ý nghĩ riêng trong cương vị một công dân, 
không phải nói thay cho chính phủ. Tôi sẽ gặp TT Diệm về chuyện 
này và các chuyện khác vào sáng mai. 


Ngày 8/8/1963. 8 pm. Từ BNG Mỹ gửi Tòa Đại sứ. Ký tên Ball. 
Vừa khi báo cáo của ông nói chuyện với Nhu cho chúng tôi an tâm 
phần nào [về lập trường hòa giải với PG của chính phủ VN] thì bài 
báo của phóng viên Halberstam trên tờ New York Times về diễn 
văn của bà Nhu mang lại đầy sóng gió. Ông sắp nói chuyện với TT 
Diệm, xin nói với ông ta răng dù chúng ta công nhận bà Nhu nói 
trong cương vị công dân, không phải chính phủ, nhưng chúng ta 
không thể bỏ qua các tuyên bố xúc phạm và gây tốn thương từ một 
người gần như được xem như thay mặt TT Diệm. Như dường quan 
trọng với chúng ta lúc này là, chính phủ VN không công khai tái 
xác nhận lập trường hòa giải với PG, 

Do vậy, ít nhất là cần có sự lên tiếng bác bỏ các tuyên bố của bà 
Nhu. Hãy nói với Diệm rằng Diệm đã bảo đảm với chúng ta sẽ hòa 
giải với PG, và vì Nhu đã nói với ông [Nolting] là Nhu ủng hộ 
chính sách hòa giải, bây giờ cần thiết là Nhu phải lên tiếng công 
khai Nhu ủng hộ chính sách hòa giải. 

Lời tuyên bô công khai của Nhu và của Diệm về hòa giải [với PG] 
sẽ phần nào xóa bớt nghỉ ngờ phía chính phủ Mỹ. 





331 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Nói Diệm thắng thắn rằng thời điểm này cần phải gỡ bỏ bà Nhu ra 
khỏi chính trường. Chúng tôi nghĩ tới một hành động tương tự 
trong những năm đâu chê độ Diệm, khi bà Nhu bị đưa vào một 
dòng tu [Thiên Chúa Giáo] ở Hồng Kông. Ông có thể ghi nhận 
răng trong bản tin của Halberstam, bà Nhu tuyên bố Diệm không 
có nhân sự nào theo, và rằng Diệm phải dựa vào bà Nhu và các 
anh em để có quân chúng ủng hộ. Trong tạp chí Time ấn bản 
9/8/1963, có bài việt ghi lời bà Nhu tuyên bố giọng miệt thị về 
chính sách hòa giải của Diệm: "Tổng Thống quá thường muốn 
những gì mà người Pháp gọi là một vòng tròn có góc cạnh' [ám 
chỉ: bất khả] Ông [Điệm] muốn vuốt ve như người Mỹ muốn, êm 
dịu, không đồ máu, mọi người bắt tay." 

-- Phần Ghi chú viết rằng BNG Mỹ gửi bản tóm lược 2 bài viết về 
VN trên tờ New York Times, ấn bản ngày 8/8/1963. Bản tin đầu 
tiên là của phóng viên David Halberstam từ Saigon, nhan đề “Mrs. 
Nhu Denounces U.S. for “Blackmail” in Vietnam” (Bà Nhu lên án 
Mỹ về 'Bắt Chẹt' tại Việt Nam). Bài thứ nhì là của Tad Šzulc việt 
từ thủ đô Washington, kế về nỗi lo ngày cảng tăng trong chính phủ 
Kennedy rằng chính phủ Diệm sẽ sụp đồ nêu không chịu đáp ứng 
nguyện vọng của các Phật Tử. Trong điện văn 180 gửi tới Sài Gòn 
ngày 9/8/1963, Bộ Ngoại Giao thông báo Tòa Đại sứ rằng hai báo 
New York Timesvà Washington Post hôm 9/8/1963 đều có bài 
bình luận chỉ trích bà Nhu. Bộ Ngoại Giao tóm lược cho Nolting 
để sẽ nói chuyện với TT Diệm. 


Ngày 9/8/1963. Bản ghi nhớ từ Michael V. Forrestal (viên chức 
Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, NSC) trình lên TT Kennedy. Tóm 
lược vê tình hình căng thăng giữa PG và chính phủ VN, các lời 
tuyên bố của Nhu nói muốn hòa giải, của bà Nhu nói miệt thị, kích 
động. Nolting sẽ gặp TT Diệm để yêu cầu Diệm công khai tái xác 
nhận lập trường hòa giải với PG. Trong khi đó, bà Nhu lại tấn công 
lần nữa, với bài viết in ngay trang nhât báo Times of Vietnam của 
chính phủ VN. 

Hilsman không nghĩ là đã tới lúc Hoa Kỳ phải công khai và chính 
thức bày tỏ bât mãn với các hành động và chính sách của chính 
phủ VN. Cảm giác riêng của tôi là chúng ta phải xem xét các ý 
kiến tại Hoa Kỳ và quốc tế đang ngày càng chỉ trích việc chúng ta 
kết thân với TT Diệm. 





332 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Cam Bốt, Tích Lan (lúc đó, tên là Ceylon, bây giờ là Sri Lanka) và 
Nepal đã nêu vẫn đề Phật Giáo VN đối với Tổng Thư Ký LHỌQ, và 
có lẽ chuyện này ra trước khoáng đại LHQ. 

Tôi sẽ gợi i cho Roger và Averell rằng chúng ta xem xét một. kiểu 
tuyên, bố của Hoa Kỳ, công khai xác nhận lập trường Mỹ về các 
vân đề bao dung tôn giáo, đặc biệt là tại VN. Cuộc chiến chống CS 
tại các tỉnh hiện nay không bị ảnh hưởng từ khủng hoảng PG. Các 
viên chức tình báo cho biết có thể có một cuộc đảo chánh thành 
công trong vòng 3 tháng tới. Thay mặt Tổng Thống, tôi đã yêu cầu 
Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ xem một kế hoạch phòng hờ để bảo vệ và 
di tản người Mỹ đang ở Sài Gòn; và CIA đã làm việc với Bộ Ngoại 
Giao đề đánh giá lại các thông tin chúng ta có về âm mưu đảo 
chánh, nhằm cụng cấp cho Bộ Ngoại Giao và phía tòa đại sứ có 
căn bản để quyết định khi sự kiện bất ngờ đó xảy ra. 


Ngày 10/8/1963. 7 p.m. Từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. Ký tên 
Nolting. Sự kiện là, bà Nhu không ai kiêm soát nỗi -- dù là cha, 
mẹ, chồng và anh chồng của bà. TT Diệm hứa với tôi là sẽ "xem 
xét" những gì ông có thê làm về bà Nhu, nói ông đã nghĩ là bà Nhu 
nên nghỉ ngơi. Đó là tối đa ông có thê làm. Các ông Diệm, Nhu, và 
phía chính phủ VN xuyên qua ủy ban của PIT Thơ đều nói là sẽ 
hòa giải với PG. Ủy ban Liên bộ của Thơ nói sẽ điều tra tất cả các 
khiếu kiện và yêu cầu cho chỉ tiết, như thế sẽ có ảnh hưởng tốt trên 
dư luận công chúng VN, bất kế bà Nhu [nói gì]. Khi ông Diệm nói 
rằng bà Nhu nói trong cương vị cá nhân một công dân, tôi nói 
thăng rằng thế giới bên ngoài không nhìn như thế, và tôi nghĩ, cả 
trong VN nữa. Tôi nói với Diệm răng ông không thể duy trì quan 
hệ hiện nay với chính phủ Mỹ, nếu ông không trực tiếp giải quyết, 
hỗ trợ cho Đại sứ của VN (thân phụ của bà Nhu) tại Washington, 
và xóa bỏ hình ảnh như là "hỗn loạn tâm thần" của chính phủ VN. 
Tôi cũng đã nói chuyện với Phó Tổng Thống Thơ, Thuần, Nhu, 
Mẫu, [xóa vài chữ, chưa giải mật], Bửu Hội và người khác. Các 
trường hợp có thể: Cho bà Nhu văng mặt, có lẽ qua Rome; yêu cầu 
nhà thờ khiển trách Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục; Hay là, tôi 
gặp bà Nhu trực tiếp, sau khi nói với Diệm rằng tôi có ý định làm 
như thê. 





333 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Ghi chú có nhắc tới thân phụ của bà Nhu là Đại sứ VN tại Mỹ là 
Trần Văn Chương. Ông Chương tuyên bó rằng lời bà Nhu VỆ Các 
Phật Tử như "nướng thịt sư” với "xăng dầu nhập cảng” là bất kính 
và thô lỗ. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) đã truyền đi các nhận 
định của Trần Văn Chương hôm 6/8/1963. 


Ngày 11/8/1963. Lễ cầu siêu cho nhà sư Nguyên Hương thực hiện 
trên toàn quốc. Tại Sài Gòn, hàng chục ngàn người dự lễ cầu siêu. 


Ngày 12/8/1963. Nữ sinh Mai Tuyết An đến chùa Xá Lợi chặt bàn 
tay trái của cô để phản đối chính phủ. 


Ngày 12/8/1963. 6 p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. 
Ký tên Nolting. Tôi đã nói chuyện rất nghiêm túc với TT Diệm 
sáng nay. Khi Diệm nói là Diệm sẽ cứu xét những gì có thể làm để 
đáp ứng lời tôi yêu cầu [hòa giải cụ thê với PG], tôi nói như thế 
chưa đủ, rằng không còn thì giờ nữa, và rằng Diệm trước đó cũng 
đã hứa như thế với tôi tuần trước. Tình hình bây giờ còn tệ hại hơn 
vì các lời tuyên bố phi lý của bà Nhu. Diệm hứa sẽ cho tôi biết vào 
buồi chiều những gì Diệm sẽ làm. Tôi cảm thấy trong Diệm có sự 
giăng co giữa tình cảm gia đình và trách nhiệm Tổng Thống. Tôi 
nói trong cương vị Tổng Thống, ông phải thấy gia đình chính là 
toàn thê dân VN và phải vì lợi ích của toàn dân trên hết. 

Đêm qua, Thuần có tới nhà tôi nói chuyện. Thuần tóm lược cảm 
xúc của hầu hết các Bộ trưởng trong nội các và của chính 
Thuần bằng cách nói rằng bây giờ là giờ thứ I1 cho TT Diệm nắm 
thực quyền Tổng Thống và phải hành động trong cương vị Tổng 
Thống. Đó cũng là tóm lược các Suy nghĩ của hầu hết các vị trong 
nội các mà tôi đã từng nói chuyện riêng rẽ với gần như tất cả bọn 
họ. Tôi nói với Diệm rằng không chỉ ngoài VN, mà ngay trong 
VN, như dường thấy rõ răng bà Nhu, với sự hỗ trợ của ông Nhu, 
đang lật ngược các quyên lực của Diệm và kiểm soát tình hình 
này (Diệm bác bỏ nhận định này của tôi) và rằng theo ý kiến của 
tôi và của chính phủ Mỹ, không gì bây giờ có thể xóa đi cái ấn 
tượng, trừ phi chính Diệm phải có hành động công khai tích cực, 
cho thấy Diệm kiểm soát chính phủ và dẹp bỏ bà Nhu. 





334 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Một điểm khác cần nói thêm: Thuần (theo nguồn tin được bảo vệ) 
nói với tôi đêm qua rằng Thuần được báo rằng bà Nhu đã tổ chức 
một đơn vị cảnh sát bí mật riêng của bà, người chỉ huy đơn vị 
này là Trần Văn Khiêm, em ruột của bà, và hiện nay đơn vị này đã 
tổ chức những cuộc bắt giam bất hợp pháp. Tôi hỏi Thuần là Nhu 
có liên hệ chuyện này không, thì Thuân nói phải tin là có bàn tay 
của Nhu. Tôi kê với Diệm răng, tôi có tin chưa xác minh về chuyện 
bà Nhu lập đội cảnh sát mật riêng, Diệm bác bỏ là không thê có 
chuyện như. thế, rằng Diệm ghét và không tin tưởng Trần Văn 
Khiêm, và rằng gia đình Diệm sẽ không bao giờ làm như thế. Tôi 
nói, TT Diệm nên xem chuyện này kỹ hơn. 

Trong cuộc nói chuyện, tôi thấy Diệm nói trở đi trở lại rằng Diệm 
không, tin các nhà sư, răng các nhà sư phá hoại nỗ lực chiến tranh, 
vân vân. Tôi nói với Diệm rằng những gì Diệm vừa nói đã xác 
minh nỗi nghi ngờ của tôi rằng chính sách của Diệm thực sự là hỗn 
loạn tâm thân, răng Diệm trao chính sách hòa giải với PG cho PTT 
Thơ thực hiện, và chính bản thân Diệm đã dung dưỡng ngôn ngữ 
tấn công các nhà sư, và như thế chính sách sẽ bất khả thi. Diệm nói 
PTT Thơ sẽ có một bản văn về chính sách chính phủ vào ngày mai, 
và Diệm dự đoán, sau các buổi nói chuyện với một số nhà SƯ, rằng 
họ sẽ đồng ý cùng điều tra chung về các sự kiện ở Phan Thiết. Tôi 
nhân lúc đó, nói răng chính bản thân Diệm hãy tuyên bố công khai, 
nhân danh chính Diệm và nhân cơ hội này, đê làm dịu làn sóng dư 
luận, cả ở VN và trên khắp thế gIỚI, rằng người ta nói Diệm không 
làm chủ được chính phủ VN. Nếu Diệm đích thân tuyên bố thì đó 
là bước đầu tích cực. 


Ngày 13/8/1963. Nhà sư Thanh Tuệ ở tỉnh Thừa Thiên tự thiêu. 
Cảnh sát tới xô xát với Phật Tử, làm nhiều người bị thương, và 
cướp thi thê nhà sư Thanh Tuệ. 


Ngày 13/8/1963. 7:20 p.m. Điện văn từ BNG Mỹ gửi tới Tòa Đại 
sứ Mỹ ở VN. Ký tên Rusk. Buôi họp báo của Thơ cho thây chính 
phú VN cứng rắn, không hòa giải, trái với lời hứa của TT Diệm 
là sẽ nghe lời chúng ta đề nghị là sẽ tuyên bố quyết tâm của chính 
phủ VN là hòa giải để giải quyết khủng hoảng PG. Ghi nhận là 
Thơ cho thấy ý định chính phủ VN là truy tô các Phật Tử về sự 
kiện ngày 8/5/1963, tức là trực tiếp chống lại yêu cầu của phía PG 
đòi quy trách nhiệm các viên chức chính quyên vụ ngày 8/5. 





335 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Tuyên bố của Thơ cho thấy những Phật Tử bị bắt sau ngày 
16/6/1963 có thể sẽ không được khoan hồng, mà chắc chắn sẽ kích 
động thêm nhiều cuộc biêu tình chống chính phủ nữa. 

Nên biết rằng, nêu Diệm không có hành động thích nghĩ sớm, 
chúng tôi (chính phủ Mỹ) sẽ buộc lên tiếng, bằng một bản văn lên 
án chính phủ VN về cách ứng phó với tôn giáo. Ông có tin là sẽ có 
cơ hội nào Diệm sẵn lòng lấy một "kỳ nghỉ” củng với ông bà Nhu 
lúc này? Có thể rằng vấn đề PG có thể giải quyết khi Diệm vắng 
mặt, với Thơ giữ chức quyền Tổng Thống và Ngô Đình Luyện (em 
của Diệm và Nhu) sẽ thay chức Cô Vân của Nhu (hay chức vụ 
mới, thí dụ như "Thủ Tướng") và bảo vệ quyên lợi của gia đình họ 
Ngô. Tình hình tệ hại nhất sẽ là Diệm đi cho kỳ nghỉ và 2 ông bà 
Nhu nắm trọn quyền. Phần ghi chú, ghi ý kiến từ Tòa Đại sứ Mỹ ở 
Sài Gòn trả lời Bộ Ngoại Giao Mỹ rằng không thê có chuyện ông 
Diệm đi một kỳ nghỉ chung với cả ông bà Nhu. 


Ngày 14/8/1963. Đại sứ Nolting gặp TT Diệm. Đây là buổi họp 
cuối cùng của 2 người trước khi Nolting rời Việt Nam. TT Diệm 
hứa sẽ công khai có bản văn bác bỏ lời của bà Nhu miệt thị Phật 
Tử. Nolting rời VN hôm sau. 


Ngày 14/8/1963. § p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. 
Ký tên Nolúng. Tôi gặp TT Diệm sáng sớm nay. Diệm bày tỏ thái 
độ chần chừ và bắt định, nói là vì ông và chính phủ bị phía PG chỉ 
trích, cũng như bị báo chí Mỹ tấn công, đặc biệt là bản tin của 
Szulc trên báo New York Times dựa vào nguồn tin Washington 
nói rằng vấn đề Phật Giáo đang ảnh hưởng, hay sắp ảnh hưởng, tới 
nỗ lực chiến tranh. TT Diệm cũng nói Hội Đông Bộ Trưởng, đã 
khuyên ô ông đừng đưa ra bản tuyên bố hòa giải nào. Tôi nói thắng 
với Diệm răng chính phủ Mỹ sẽ không châp nhận như thế. Cuộc 
nói chuyện đó xảy ra sau một buổi lễ sáng nay. Tôi được hỗ trợ từ 
Đại sứ Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) Yuen và Đại sứ Úc HIII 
Trong buổi hẹn lúc 11 giờ sáng để từ biệt TT Diệm, nói chuyện 
tiếp tục, thăng thắn. Tôi nói chuyện Bộ Ngoại Giao Mỹ gợi ÿ TT 
Diệm nên có một kỳ nghỉ ngơi. Diệm nói cả báo chí Mỹ và chính 
phủ Mỹ đều không hiểu phức đạp của vấn đề Phật Giáo, cũng như 
không hiểu chế độ nhà Ngô và đóng góp của gia tộc nhà Ngô cho 
nên độc lập của VN. Diệm lại ca ngợi Nhu. 





336 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Tôi nói tôi thấy bế tắc vì điều tôi cần bây giờ là hồi phục lòng tin 
vào thiện ý muốn hòa giải của chính phủ VN. Diệm lại hứa sẽ đọc 
bản văn hòa giải, có thể là trước khi tôi rời VN sáng mai. Diệm 
nhờ tôi chuyền lời cảm ơn tới TT Kennedy về tất cả những gì đã 
làm cho VN. 

--- Phần ghi chú điện văn viết, tuyên bố của Diệm mang hình thức 
câu trả lời một câu hỏi của phóng viên MarguerIte Higgins đăng 
trên báo The Herald Tribune ngày 15/8/1963, BH nói, "chính 
sách hòa giải tuyệt đối thì không thể đảo ngược” và "không cá 
nhân nào, không chính quyền nảo có thê thay đổi nó [chính sách]." 
Nói với báo Mỹ, có vẻ như TT Diệm nói với người Mỹ, chứ không 
phải nói với người Việt. 


Ngày 15/8/1963. Khoảng 1.000 sinh viên - học sinh biểu tình tại 
Huếê đề phản đối cảnh sát và đòi trả lại di thể nhà sư Thanh Tuệ. Ni 
sư Diệu Quang 27 tuổi tự thiêu tại quận Ninh Hòa, Khánh Hòa. 
Cảnh sát mang thi hài ni sư Diệu Quang đi. Dân chúng biểu tình tại 
thị xã Nha Trang để phản đối cảnh sát. Hơn 200 người bị bắt, gần 
30 người bị thương. Chùa Hội Quán và Phật học viện Hải Đức bị 
phong tỏa và cắt điện nước trong ba ngày đêm làm 300 tăng sĩ và 
Phật tử bị cô lập. 


Ngày 15/8/1963. Từ 11:00-11:35 a.m. Đại sứ Henry Cabot Lodge 
gặp Tổng Thống Kenncdy tại Bạch Ốc. Ghi chú của Bộ Ngoại 
Giao Mỹ. Lodge kế lại răng khi gặp Kennedy, ông nhận thấy 
Kennedy rất quan ngại về tình hình Việt Nam. Ông nói về tắm hình 
AP chụp lúc nhà sư Quảng Đức tự thiêu. Tôi nói trong lịch sử gần 
đây, có lẽ không có hình ảnh nào gây xúc động toàn cầu như thế. 
TT Kennedy nói về tắm hình tự thiêu, nói về tâm quan trọng của 
Việt Nam, và về những gì đang xảy ra ở Sài Gòn-- tới sự kiện rằng 
có vẻ như chính phủ Diệm đang tới giai đoạn kết thúc. Kennedy 
nói VỚI Lodee, "Tôi nghĩ rằng đó là những dư luận báo chí tệ hại 
nhất trên thê giới hôm nay, và tôi muôn ông, cá nhân ông, hãy phụ 
trách về quan hệ với báo chí." 


Ngày 16/8/1963. Nhà sư Tiêu Diêu tự thiêu tại chùa Từ Đàm, Huế. 
Khoảng 5000 người đến chùa Từ Đàm để bảo vệ thi hài hòa 
thượng Tiêu Diêu. 





337 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Ngày 16/8/1963. Tại Hué, tất cả các chợ, trường học, công ty, xí 
nghiệp và công sở đều nhất loạt "tổng đình công theo lời kêu gọi 
của giới lãnh đạo Phật giáo. Huế ra lệnh giới nghiêm, thiết quân 
luật toàn diện. Các chùa lớn bị phong tỏa, nhiều ngàn người bị cô 
lập trong các chùa Linh Quang, Từ Đàm và Diệu Đề. Viện trưởng 
Đại học Huế, linh mục Cao Văn Luận, bị cách chức vì ủng hộ 
phong trào Phật giáo. Các trưởng khoa đY khoa, Luật khoa, Khoa 
học, Sư phạm, Văn khoa) và 30 giảng viên Viện Đại học Huế ra 
thông cáo từ chức. Toàn bộ giảng viên Viện Hán Học Huế cũng ra 
tuyên cáo phản đối chính quyền và tuyên bồ từ chức. 


Ngày 16/8/1963. Bản ghi nhớ từ CIA (Richard Helms) gửi Thứ 
Trưởng Ngoại Giao Viễn Đông Sự Vụ (Roger Hilsman). 

—- Dự đoán, Ngô Đình Nhu có thể lên thay Ngô Đình Diệm. Ông 
Nhu có thể lên giữ chức Tổng Thống VNCH nêu ông Diệm ra đi vì 
lý do nào đó (hoặc từ chức, chết vì lý do tự nhiên hay tai nạn, chết 
vì bị ám sát, bị đảo chánh nhưng không chết...). Hiện nay Nhu là 
người quyên lực cao thứ nhì, chỉ sau TT Diệm tại VN. Nói chuyện 
với một nhà quan sát Hoa Kỳ hôm 25/6/1963, Nhu bày tỏ chông 
đối Diệm và chính phủ, tới mức có thể ngờ vực răng Nhu đang 
tính đảo chánh lật đô ô ông Diệm. Đó không phải là lần đầu Nhu tự 
bày tỏ bạo lực như vậy. Trong một cuộc nói chuyện mới 2 tháng 
trước, trong đó Đặng Đức Khôi thông ngôn cho Nhu và 2 phóng 
viên báo Time/Life, Nhu nói rằng chế độ hiện nay (không nhất 
thiết là cá nhân ông, Diệm) cân phải bị phá hủy. Nhu lập lại 
nhiều lần câu nói tiếng Latin, „ Carthago delenda est" (Thành 
Carthago phải bị phá hủy). Có thể có một khả thể rằng Nhu sẽ lên 
chức Tổng Thống trong một tình thế bạo lực, có thể là khi xảy ra 
vụ ám sát ông Diệm mà trường hợp này có thể đo Nhụ tổ chức. 

--- Chúng tôi bi quan về hình ảnh ông Nhu không thể cải thiện, dù 
nhìn từ người dân trong VN hay dư luận ngoài VN. Bà Nhu cũng 
là gánh nặng, mang dư luận xâu cho Nhu. Trung thành nhât với 
Nhu là Tướng Huỳnh Văn Cao, Tư lệnh Quân đoàn 4. Các tướng 
lãnh khác không ưa Nhu, cũng như người dân và dư luận quốc tế. 





338 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Quan hệ giữa Nhu và Ngô Đình Cần lại phức tạp. Hai anh em Nhu- 
Cần có quan điểm dị biệt nhau từ lâu, và thiệt lập riêng hai lực 
lượng an ninh riêng của mỗi người, lại cạnh tranh nhau thường 
xuyên về những vấn đề như bổ nhiệm các chức vụ thấp và trung, 
và tiệp cận các chi nhánh kinh tế thu vào rất nhiều tiên. Bà Nhu là 
một yêu tố khác, bà và Cần ghét nhau. Thêm nữa, Cân thường chê 
ý kiên của Nhu. Nhưng khi có khủng hoảng, và nêu Diệm ra khỏi 
chính trường, Nhu có thể dựa vào trợ giúp của Cân. Quyên lực Cần 
tại Miền Trung là dựa vào thủ đô Sài Gòn, 


--- Nếu Diệm bị lật đỗ trong tình thế bạo lực và hỗn loạn, sẽ cực kỳ 
khó khăn cho chính phủ Mỹ giúp đưa tình hình về ôn định. Lúc đó 
có lẽ cần một hình thức quân quản, hay là "sự chuyền quyền bất 
thường” nào khác. Chính phủ Mỹ nên, dựa vào Hiến Pháp VNCH, 
hỗ trợ Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ lên thay TT Diệm khi 
xảy ra biến động. Nếu vì lý do nào Diệm ra đi, chính phủ Mỹ nên 
tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ Nguyễn Ngọc Thơ lên thay, và như thế 
sẽ chân đường tiễn của Nhu. 

--- Rất khó tiên đoán về tình hình chuyền quyền bất thường nào có 
thể xảy ra, cũng như để đoán xem ai liên hệ các âm mưu đảo 
chánh. Có thể sẽ xảy ra: một cú đảo chánh không-cộng-sản do 
quân đội VNCH thực hiện, có thể với thành phần dân sự đối lập 
giúp; có thể đảo chánh kiểu cung đình, có lẽ dàn dựng bởi Bác sĩ 
Trần Kim Tuyên và các đồng sự, nhắm trực tiếp vào gia đình họ 
Ngô (và có thể với quân đội hỗ trợ); Cũng có thê đảo chánh kiểu 
cung đình do Nhu thực hiện, lật đỗ Diệm để Nhu lên nắm trọn 
quyên; Có thể đảo chánh là do Việt Cộng. Bản văn CIA phân tích 
về các binh chủng Hải Lục Không Quân, 4 quân đoàn... 


Ngày 18/8/1963. Hơn 30.000 người đến chùa Xá Lợi cầu siêu cho 
những người tự thiêu. Sau lễ câu siêu, khoảng 10.000 tiêp tục tham 
1a tuyệt thực. 


Ngày 18/8/1963. Mười tướng lãnh quân đội VNCH họp, quyết 
định rằng họ sẽ xin TT Diệm ban lệnh thiết quân luật để quân đội 
đưa các nhà sư từ ngoại tỉnh vào Sài Gòn trở về các chùa ở tỉnh 
nguyên quán, nhằm giảm căng thẳng thủ đô. 





339 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Ngày 20/8/1963. Một nhóm tướng lãnh gặp ông Nhu trước, rồi gặp 
TT Diệm sau, đề nghị thiết quân luật. TT Diệm ra lệnh thiết quân 
luật từ nửa đêm. 


Ngày 20/8/1963. Rạng sáng 21/8/1963. Ngay khi thiết quân luật 
hiệu lực, cảnh sát, quân đội và lực lượng đặc biệt tấn công các 
chùa trung tâm tại Sài Gòn và Huế là các chùa Ấn Quang, Xá Lợi, 
Từ Đàm, Diệu Đế, Linh Quang cùng các chùa lớn làm căn cứ cho 
cuộc tranh đầu của Phật giáo trên cả nước, bắn nát mặt tượng Phật, 
bắt giam 1.400 nhà sư cùng các lãnh đạo Tổng hội Phật giáo Việt 
Nam và Uỷ ban Liên phái, dùng dây thép gai vây quanh các chùa 
không cho Phật tử ra vào. Hai vị lãnh đạo Tổng Hội Phật giáo Việt 
Nam là Hòa thượng Thích Tịnh Khiết và Thượng tọa Thích Tâm 
Châu bị bắt ở chùa Xá Lợi ngày 21/8/1963. Hòa thượng Tịnh Khiết 
được thả về chùa Ấn Quang. Tất cả những người phụ tá cho vị sư 
này vẫn bị giam giữ. Tất cả thành viên Ban Chấp hành Đoàn Sinh 
viên Phật tử Sài Gòn và Huế bị bắt tại nhà riêng. Nhiều trí thức, 
sinh viên ủng hộ cuộc đấu tranh của Phật giáo cũng bị bắt. 


Ngày 21/8/1963. Tòa Đại sứ Mỹ ngạc nhiên. Khi có tin tấn công 
chùa, tân Đại sứ Lodge đang ở Honolulu, nơi đây ông thảo luận 
với Noltng và Thứ Trưởng Ngoại Giao Hilsman. Lodge được lệnh 
tức khắc sang VN. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỷ đưa ra bản văn lên án 
vụ tấn công chùa, xem như là trực tiếp vi phạm lời TT Diệm bảo 
đảm với Hoa Kỳ. 


Ngày 21/8/1963. TT Diệm họp nội các, thông báo đã thiết quân 
luật toàn quốc, đã đánh chiếm các chùa và bắt giữ "bọn tăng ni làm 
loạn". Bộ trưởng Ngoại giao Giáo sư Vũ Văn Mẫu phát biểu phản 
đối hành động của chính quyên rồi rời cuộc họp. Sau đó ông cạo 
đầu và từ chức bộ trưởng bộ Ngoại giao. Vũ Văn Mẫu cùng một SỐ 
giáo sư đại học thành lập Phong trào Trí thức Chống Độc Tài. Để 
ngăn ngừa đảo chính, TT Diệm chuyền tư lệnh các Vùng Chiến 
Thuật. Các tướng bị nghi ngờ được đưa về Sài Gòn giữ chức vụ 
không có quân. 





340 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngày 21/8/1963. 10 p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. 
Ký tên Trueheart. Trận tấn công các chùa là quyết định từ TT 
Diệm, tham khảo tắt ít với các Bộ Trưởng hay cô vân, chỉ trừ Ngô 
Đình Nhu. Các viên chức cao cấp như Bộ Trưởng Bộ Tổng Thống 
Nguyễn Đình Thuần, Bộ Trưởng Nội Vụ Bùi Văn Lương và Tư 
Lệnh Cảnh Sát/Tình Báo (Police/CIO Chief) đều hoang mang, lo 
ngại khi thấy họ bị đây ra ngoài một chiến dịch quá lớn. Quân đội 
bây giờ giữ vai trò trọng yêu. 

Lương nói rằng các tướng lãnh đã gặp TT Diệm trong buổi họp 
trọn ngày 20/8/1963 với yêu cầu khân cấp là xin Diệm cho họ 
quyên lực đối phó tình hình, trong khi có lẽ là cách để tự tách rời 
[Diệm] ra khỏi việc đàn áp PG, có lẽ giải thích này hợp lý. Dù 
đúng hay sai, Diệm có vẻ như tin rằng chính phủ VN trước đó đã 
thực tâm hòa giải với PG, rồi có thể nói rằng chính sách đó đã thất 
bại vì chỉ làm lan rộng hoạt động của PG. Ngắn gọn, Diệm có lẽ đã 
kết luận rằng chính sách [hòa giải] là đường một chiều dẫn tới 
thảm họa cho ông, cho gia đình ông và chính phú ông. Tấn công 
các chùa cũng là đề tạo thế chuyện đã rồi, trước khi Đại sứ Lodge 
tới VN. Nhu có thê đã khuyên khích Diệm lợi dụng các tướng đê 
tấn công người Phật Tử. 

Lệnh thiết quân luật thực hiện nhanh chóng và hiệu quả, nên người 
dân có vẻ khó mà phản ứng, ngoại trừ ở Huế. Sẽ rất khó khăn cho 
những người muốn tổ chức biểu tình. Tuy nhiên, xem tình hình 
lòng dân mấy tuần gần đây đa số ủng hộ các lãnh đạo Phật Giáo, 
đặc biệt trong giới sinh viên học sinh, không thể loại trừ khả năng 
các thành phô lớn sẽ gặp bất ồn. Nghiêm trọng hơn, có lẽ là từ giới 
quân sự. Tướng Đính, Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô, cá tính hơi cực 
đoan và xúc động, có thê làm rạn nứt mặt ngoài thống nhất của 
quân đội trong tình hình này. Cũng bất định là Đại Tá Lê Quang 
Tung, Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Biệt, người từ lâu trung thành với 
nhà Ngô, có khoảng 1,000 lính tinh nhuệ đóng trong và quanh Sài 
Gòn. Tung có vẻ đi cùng với Tướng Đôn lúc này, nhưng Tung bị 
ghét và không được tin cậy từ các tướng câp cao hơn, đặc biệt là 
với Đính và Khánh. Quân đội có thể rạn nứt và các phe xung đột 
nhau. Ghi chú: Đại sứ Nolting đã rời Sài Gòn ngày 15/8/1963. Đại 
sứ Lodge đang ở Tokyo, trên đường bay tới Việt Nam. 


Ngày 21/8/1963. Ghi chú của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Đây là bản 
văn tóm lược tin tình báo trình lên Tổng Thống Kennedy ngày 
21/8. Tóm tắt các sự kiện tại VN. 





341 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





"a, Chế độ Diệm như dường quyết tâm dùng bạo lực đàn áp các 
hoạt động Phật Giáo, bất kế lời khuyên mạnh mẽ từ các đại diện 
Hoa Kỳ và lời thúc giục khẩn cấp từ Đại sứ của VN tại Hoa Kỳ 
(cũng là, thân phụ của bà Nhu). 

b. Cảnh sát và quân đội tấn công vào các chùa PG tại Sài Gòn và 
Huế hôm qua với vũ khí, lựu đạn và hơi cay. 

c. Có tin nhiều Phật Tử bị giết, bị thương, nhiều người bị bắt. Số 
phận của các lãnh đạo Phật Giáo chưa rõ. 

d. Thiết quân luật tuyên bố toàn quốc, tất cả truyền thông đang trao 
vào tay quân đội. 

e. Các biện pháp gay gắt này chỉ có thể làm mất lòng tin từ người 
dân Việt Nam và sẽ làm thiệt hại thêm cho hình ảnh của Diệm 
khắp thế ,BIỚI. 

£. Một sô viên chức cao cấp VN có thể đồng ý với hành động này 
như là cần thiết đề ngăn sự lan truyền bất ồn. Tuy nhiên, chúng ta 
không biết nhiều vệ thái độ của các sĩ quan câp thấp hơn và các 
chiến binh, hầu hết họ là Phật Tử, hay là cách họ sẽ phản ứng nếu 
nhận lệnh phải đàn áp các hỗn loạn công chúng." 


Ngày 21/8/1963. Bản ghi nhớ từ Giám đốc Sở Tình báo Quốc 
phòng (Tướng Joseph F. Carroll) gửi Bộ Trưởng Quốc Phòng 
(MecNamara). Về: Thiết quân luật tại Việt Nam. 

Tình hình thiết quân luật và đàn áp các hoạt động PG tại VN nhiều 
phần sẽ làm lòng dân xa rời chế độ Diệm và sẽ có hậu quả nghiêm 
trọng khắp VN. Vừa sau khi tuyên bố thiết quân luật lúc nửa đêm 
đêm qua, quân đội và cảnh sát dã chiến tắn công các chùa tại Sải 
Gòn và nhiều thành phố khác. Nhiều nhà sư bị giết, bị thương, 
nhiều người bị bắt giải đi. Mục tiêu có vẻ như để bắt các nhà lãnh 
đạo PG có khả năng tô chức các hoạt động biểu tình. Quân đội và 
cảnh sát đang trân đóng ở nhiều điểm chính tại Sài Gòn và các lỗi 
vào thành phố. Biệt khu Thủ đô Sài Gòn đặt dưới quyền Tư lệnh 
Quân đoàn 3. Có tin hỗn loạn xảy ra tại Huế, nơi các chùa Phật 
Giáo bị thiệt hại. Cac chuyền bay thương mại tới Sài Gòn bị hủy 
hôm nay, trong khi tất cả báo chí và truyền _thông đều bị kiểm 
duyệt. Mặc dù thiết quân luật, có thể đang diễn ra các hoạt động 
đảo chánh hay phản đảo chánh. Quân đội đã bổ nhiệm các tướng 
lãnh sang các vị trí chỉ huy dân sự, quân sự và kinh tế. Một bât 
định lớn trong tình hình vẫn sẽ là thái độ của các sĩ quan cấp thấp 
và chiến binh, hầu hết là Phật Tử. 





342 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngày 21/8/1963. Bản ghi nhớ do CIA thực hiện. Về tin đồn tại 
Nam VN. Nghe nhiều tin đồn về đảo chánh nhằm lật đồ TT Diệm. 
Trong khi không có chứng cớ cụ thể, nhưng vấn đề Phật Giáo tiếp 
tục làm cho tình hình nguy hiểm hơn. Một vài lãnh tụ Phật Giáo có 
vẻ nghĩ rằng sẽ có đảo chánh lật đồ TT Diệm nếu cứ giữ được áp 
lực biểu tình và tự thiêu. Biểu tình chồng chính phủ ngày càng lan 
rộng hơn ở các thành phố lớn. Sinh viên học sinh tham dự biểu tình 
ngày càng đông, đặc biệt là ở Huế, nơi tuần này vừa sa thải một 
Viện trưởng đại học, người được biết là có cảm tình với Phật Giáo, 
đã dẫn tới từ chức tập thê của nhiều giáo sư và giảng viên. 

Một nhóm âm mưu đảo chánh lãnh đạo bởi Trân Kim Tuyến (cựu 
Giám đốc Mật vụ Tổng Thống Phủ) nghe nói đã sẵn sàng hành 
động. Hai nguồn tin có liên lạc với thành viên trong nhóm của 
Tuyên nói kê hoạch của họ là chiêm các cơ sở quan trọng tại Sài 
Gòn trong khi một nhóm nhỏ vũ trang mang súng tự động sẽ nổi 
loạn trong Dinh Tổng Thống, chống lại gia đình họ Ngô. Nhóm 
này âm mưu nghiêm túc, nhưng khả năng của họ thì chưa rõ tới 
đâu. 

Gần đây, không có tin các tướng lãnh cao cấp âm mưu đảo chánh. 
Trái ngược với các lời tuyên bố đã có trước đây, Tướng Khánh (Tư 
Lệnh Quân Đoàn 2 ở miên trung) nói với một nhà quan sát Hoa 
Kỳ hôm 17/8/1963 rằng các tướng lãnh không có ý định đảo 
chánh. Khánh nói các tướng lãnh chỉ hành động nêu đất nước bên 
bờ hỗn loạn. Khánh nói các tướng lãnh kiểm soát được cấp dưới 
xuống tới mức tiểu đoàn và sẽ hành động nhằm ngăn ngừa sự 
chiếm quyền bởi bất kỳ nhóm dân sự âm mưu nào. Tướng Đính 
(Tư Lệnh Quân Đoàn 3) nói ông có 6 tiêu đoàn canh gác quanh Sài 
Gòn đề bảo vệ TT Diệm trong trường hợp có biến loạn từ Phật Tử 
hay từ một cú đảo chánh nào. Tướng Khánh và Tướng Đính có lẽ 
không được nội bộ các tướng truyện thống tin tưởng hoàn toàn. 
Tướng Khánh đã tuyên bố răng các tướng lãnh sẽ không ủng hộ 
một chính phủ lãnh đạo bởi Phó Tông Thông Thơ, và như thê trái 
với quan điểm của một số tướng lãnh quan trọng khác. 

Sẽ khó ước tính tình hình xuyên qua lời tuyên bố với báo chỉ của 
ông Ngô Đình Nhu rằng đảo chánh là tât yêu. Có thể Nhu đang 
mong đợi một cú đảo chánh và rằng các tuyên bố của Nhu chỉ 
nhằm đây những người âm mưu đảo chánh cho chệch hướng. 





343 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Trong một bản báo cáo ngày 13/8/1963, một sĩ quan tùy viên 
Không lực Hoa Kỳ tại Sài Gòn báo cáo rằng bà Nhu đã nói với một 
phóng viên Úc châu rằng bà ước tính sẽ có một cú đảo chánh quân 
sự trong vài ngày tới. Cùng lúc, không thể loại trừ trường hợp Nhu 
sẽ năm trọn quyên lực Nam VN. 


Ngày 22/8/1963. Khoa trưởng Y Khoa Sài Gòn bác sĩ Phạm Biểu 
Tâm từ chức rồi bị bắt. Sinh viên tất cả các đại học bãi khoá. 
Sau vài tuần lễ, phong trào bãi khóa lan tới tẤt cả các cấp 
trung học toàn quôc. Lodge tới Sài Gòn lúc 9:30 giờ đêm. 


Ngày 23/8/1963. § p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. 
Ký tên Lodge. Bây gIỜ, chúng tôi cảm thấy chắc chắn rằng không 
có cuộc đảo chánh quân sự nảo, và Tổng Thống Phủ đang nắm 
quyên kiểm soát. Chưa rõ vai trò chính xác của Diệm, Nhu và bà 
Nhu nhưng có chứng cớ răng ảnh hưởng của ông bà Nhu không hề 
suy yêu. Văn phong trên đài phát thanh quân đội nghe như giọng 
Nhu mạnh mẽ; cũng cần ghi nhận rằng trong 24 giờ đảo chánh vừa 
qua, đài phát thanh đã loan đi một mệnh lệnh dài của Nhu kêu gọi 
Thanh Niên Cọng Hòa ủng hộ các hoạt động của chính phủ. 

Quân đội, nhìn bề mặt thì đang làm việc với nhau, và chúng tôi 
không biết có bất đồng nào giữa họ hay không. _ Tuy nhiên, chúng 
tôi không tin quân đội VN không phải là một cấu trúc đơn thê lúc 
này. Đặc biệt, chúng tôi tin có ít nhất 3 nhóm quyên lực trong quân 
đội, đại diện là Tướng Đôn, Tướng Đính và Đại Tá Tung. Chúng 
tôi có lý do tin răng Đính và Tung không nhận lệnh từ Đôn, và môi 
nhóm trong ba nhóm này nhận lệnh trực tiếp từ Tổng Thống Phủ. 
Thêm nữa, cả Đính và Tung (hai người này ghét nhau) đều có lực 
lượng quân sự trú đóng trong Sài Gòn. Nếu quân đội quyết định 
đảo chánh, thí dụ, lật đồ Diệm, khả năng giao chiến nghiêm trọng 
tại Sài Gòn có thê là đữ đội, vì Tung có thê được đoán là sẽ bảo vệ 
Diệm. Tung bị ghét và bị mất tin tưởng trong giới quân đội và luôn 
luôn bày tỏ trung thành với Tổng Thống Phủ. 

Phần ghi chú ghi rằng, vào ngày 21/8, Đại sứ Lodge đang ở Tokyo 
trên đường tới VN. Lodge dự định sẽ ghé Hồng Kông trước khi tới 
Sài Gòn. Tới khuya, Lodge nhận cú điện thoại từ Bạch Ốc nói về 
tình hình thiết quân luật và vụ tân công các chùa tại VN. 





344 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Lodge được chỉ thị tới Sài Gòn càng sớm càng tốt, và TT Kennedy 
yêu câu đưa Lodge đi bằng một phi cơ quân sự. Sáng ngày 22/8, 
Lodge cất cánh tới Sài Gòn, chuyên bay dài II giờ không ngừng từ 
Tokyo, xuống phi trường Tân Sơn Nhứt lúc 9:30 p.m., ngày 
22/8/1963. Lodee không trình ủy nhiệm thư cho tới ngày 
26/8/1963, và về mặt kỹ thuật, Lodge vẫn chưa phải là Đại sứ Mỹ 
cho tới lúc đó. 


Ngày 23/8/1963. Bản báo cáo CIA ký số “CIA information Report 
TDCS DB-3/656,252”. Ghi rằng Tướng Trần Văn Đôn đã liên lạc 
với một viên chức CAS (tên gọi này là “controlled American 
source” ° hiểu. là liên hệ tới tình báo Mỹ) và hỏi tại sao Hoa Kỳ loan 
tin sai lầm rằng quân đội tấn công chùa. Bởi vì chính Lực lượng 
Đặc biệt của ông Nhu trách nhiệm tấn công chùa. Hoa Kỳ nên 
làm sáng tỏ lập trường của Mỹ. Một liên lạc khác với một vị tướng 
khác với một nhà ngoại giao Mỹ cũng nêu vấn đề lập trường của 
Hoa Kỳ. Câu hỏi rõ ràng. Chính phú Mỹ sẽ ủng hộ hay không, nếu 
quân đội VNCH nổi dậy chống ông Nhu và/hay ông Diệm? 


Ngày 23/8/1963. Bộ Ngoại Giao Mỹ tóm lược tình hình. Căng 
thăng tại VN tiếp diễn. Đại sứ Lodge vẫn chưa có thê trình ủy 
nhiệm thư vì Bộ Trưởng Ngoại Giao Vũ Văn Mẫu từ chức bất ngờ. 
Theo tin từ CAS, người phụ tá của Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc 
Thơ cũng cho biết răng Thơ có thê sẽ từ chức "vào thời điểm thích 
nghi." 

Trong khi đó, các xe của USOM rời trụ sở vẫn cứ bị lục soát theo 
lệnh từ "giới chức cao cấp." Kiêm duyệt báo chí rất là nặng nề. Hai 
nhà sư trong trụ sở USOM đang được chăm sóc, và có thê sẽ phải 
ở đó một thời gian, theo Lodge nghĩ như thế. Nếu chính phủ VN 
không đưa ra lời bảo đảm chính thức là sẽ đối xử với họ thích nghị, 
Lodge nghĩ rằng chúng ta nên giữ họ lại, ít nhất cho tới khi gỡ lệnh 
thiết quân luật, bởi vì thiết quân luật có nghĩa là sẽ treo một số 
quyên căn bản. 


Ngày 24/8/1963. Biểu tình, bãi khóa, cảnh sát đàn áp, bắt khoảng 
hơn 2.000 sinh viên học sinh. 





345 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Ngày 24/8/1963. Điện văn 316 từ Tòa Đại sứ Sài Gòn, Lodge gửi 
Hilsman. ,Lodge quy trách nhiệm Nhu chỉ huy tấn công các chùa. 
Trong mắt của nhiều quan chức Sài Gòn, nỗ lực đảo chánh không 
có mây hy vọng thành công. 


Ngày 24/8/1963. I1 a.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. 
Ký tên Lodge. Ghi lại cuộc nói chuyện trong ngày 24/8 giữa Rufus 
Phillips (Giám đốc USOM Rural Affairs -- công tác nông thôn) và 
Bộ Trưởng Nguyễn Đình Thuần. Ghi chú của BNG nơi cuối điện 
văn ghi răng Thứ Trưởng Ngoại Giao Viễn Đông Sự Vụ Roger 
Hilsman nhận định (trong sách "7o Move a Nafion" - trang 485) 
rằng cuộc nói chuyện trong điện văn này có lẽ là phê phán thuyết 
phục nhất trong tất cả các bản báo cáo từ Sài Gòn về sự bắt mãn 
của người Việt Nam đối với chiến dịch đàn áp của Nhu đối với 
Phật Giáo. 

-—- Bắt đầu: 1. Tôi (Philips) được Thuần gọi điện thoại vào đêm 
23/8. Thuần nói trước đó trong 2 ngày đã tìm liên lạc với tôi, muốn 
gặp tôi càng sớm càng tốt và muốn tôi tới dự điểm tâm sáng ngày 
24/8. Thuần là bạn tôi quen từ năm 1955, từ đó vẫn giữ giao tình. 
Tôi không hoàn toàn tin vào động cơ cá nhân của Thuân lúc này vì 
sự lương thiện của Thuần đã bị rạn vỡ (trái ngược với Võ Văn Hải, 
thư ký của TT Diệm) vì quá khứ kết thân và hợp tác với Có vấn 
Nhu và với các tay chân của Nhu, đặc biệt là BS Tuyến. (Thuần có 
lần thú thật với tôi rằng Thuần buộc phải hợp tác "mọi chuyện" với 
Tuyến để được làm việc ở Phủ Tông Thông.) Tuy nhiên, phần 
nhiều những gì Thuần nói sáng nay có phần sự thật trong đó. 

2. Thuần nói, Thuần quyết định không từ chức nhưng găn liền với 
TT Diệm vì 3 lý do: lòng Thuần muôn trung thành với Diệm, với 
ông bà Nhu, và vì an toàn cho gia đình (gia đình Thuần ở toàn bộ 
tại Sài Gòn). Thuần nói TT Diệm đã gửi tới bà Nhu hôm 
23/8/1963, do tự ý Diệm (Thuần không lấy công nào ở đây) một lá 
thư, trong đó Diệm ra lệnh cho bà Nhu không tuyên bô công khai 
gì nữa, và không họp báo gì nữa. TT Diệm cũng chỉ thị cho Tướng 
Oai và Tổng Giám Đốc Sở Thông Tin không được in bất kỳ lời 
tuyên bố nào bà Nhu có thể nói. Theo Thuần, cả Cố vấn Nhu và bà 
Nhu đều giận dữ. 





346 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





3. Thuần thú nhận rằng. sẽ khó tách rời ông bà Nhu xa khỏi TT 
Diệm nhưng ô ông cảm thấy mạnh mẽ rằng Mỹ nên thử làm như thế. 
Thuần nói Thuân thấy không ai thay được Diệm trong cương vị 
lãnh đao VN, không ai khác được kính trọng, hay sẽ được chấp 
thuận rộng, rãi tại VN. Thuần cảm thấy người Mỹ phải hướng dẫn 
lãnh đạo và phải rất cứng rắn, nêu không thì sẽ có hỗn loạn. Thuần 
nói, trong bât cứ hoàn cảnh nào, Mỹ không nên để xảy ra những gì 
ông bà Nhu đã làm. Thế này sẽ là tai họa. 

4. Thuần tiếp tục nói rằng Nhu đang ở trong niềm vui chiến thắng 
một cách nguy hiểm. Nhu tin chính Nhu đã kiểm soát trọn tình 
hình và coi thường người Mỹ. Thuần nói rằng Nhu đã thành công 
trong việc gài bẫy quân đội (khi trả lời một câu hỏi trực tiếp, 
Thuân nói các tướng lãnh đã không biết trước trận bố ráp Chùa Xá 
Lợi, mà Thuần cũng không biết trước), và trong việc chia quân lực 
làm 3 trung tâm chỉ uy. Tuy nhiên, Thuần cảm thấy Nhu có rất ít 
sự ủng hộ trong quân đội và rằng quân đội có thể quay lại mạnh 
mẽ chỗng Nhu nếu biết rằng người Mỹ sẽ không ủng hộ một chính 
phủ mà ông bà Nhu năm quyên. 

5. Thuần cũng nói rằng Mỹ không nên lo sợ Cộng sản lợi dụng khi 
rút sự hỗ trợ chính phủ khi còn ông bà Nhu. Thuân lập lại răng Mỹ 
phải cứng răn. Nếu như thế, quân đội sẽ đáp ứng. Hết bản văn. 


Ngày 24/8/1963. 6 p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. 
Ký tên Lodge. Ghi lại cuộc nói chuyện trong ngày 24/8 giữa Rufus 
Phillips (Giám đốc USOM Rural Affairs) và Tướng Lê Văn Kim 
ngày 23/8/1963. 

Bắt đầu bản văn: Sau đây là những gì Tướng Lê Văn Kim (hiện là 
Phụ Tá Quan Hệ Công Chúng cho Tướng Đôn) nói với tôi 
(Philips) hôm 23/8/1963. Tướng Kim là bạn lâu năm, yêu cầu giữ 
kín cuộc nói chuyện. 

Tướng Kim mở đầu cuộc nói chuyện, rằng một cách cay đắng, 
Quân đội đang trở thành búp bê cho Cô vân Nhu, người gài bẫy 
đề có thiết quân luật. Quân đội, kế cả Tướng Đính và Đôn, không 
biết gì về kế hoạch tấn công Chùa Xá Lợi và các chùa khác. Tấn 
công thực hiện là do Lực Lượng Đặc Biệt của Đại Tá Tung và 
cảnh sát dã chiến theo lệnh bí mật của Nhu. Nhu đang kiểm soát 
và Tướng Đôn nhận lệnh trực tiếp từ Nhu. 





347 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Theo Kim, 1.426 người (cả tăng ni và cư sĩ) đã bị bắt. Tất cả vũ 
khí và chất nỗ nói là tìm thấy trong các chùa là do cảnh sát gài vào. 
Bây giờ dân chúng tin răng chính quân đội đàn áp Phật Giáo và 
đang phẫn nộ với quân đội. Nếu không làm sáng tỏ và nếu dân 
chúng không biết sự thật, Quân đội sẽ bế tắc nghiêm trọng trong 
cuộc chiến chồng Cộng. 

Tướng Kim nói, sinh viên từ các Đại học Y và Dược đã biểu tình 
sáng ngày 23/8. Kim cảm thấy các cuộc biểu tình sẽ lan rộng, rằng 
sinh viên đang bên bờ bạo động. Lệnh kiểm soát bạo động đã đưa 
ra cho các lãnh đạo quân đội, và ông hy vọng bạo lực giữa quân 
đội và sinh viên có thể tránh được. Tuy nhiên, Nhu đã ra lệnh cho 
Cao Xuân Vỹ (Tổng Giám Đốc Thanh Niên) tổ chức một cuộc 
biểu tình lớn của Đoàn Thanh Niên Cộng Hòa dự kiến đông tới 
500,000 người vào ngày 25/8/1963. Kim tin rằng biểu tình như thế, 
nếu tổ chức được, có thể. dẫn tới bạo động lớn và do vậy, nên tránh. 
Kim nói Kim nghĩ ngờ rằng Nhu có thể nghe bắt kỳ lời khuyên can 
nào về biểu tình đó. 

Tôi hỏi Kim là quân đội có đoàn kết không. Kim nói rằng Nhu đã 
sắp xếp chia quyền lực ra giữa Đại Tá Tung, Tướng Đính và 
Tướng Đôn, và đang nói chuyện riêng rẽ với từng người, Tướng 
Đôn (Kim là em rê của Đôn) không chỉ huy nhiều quân, nhưng hầu 
hết các tướng lãnh và sĩ quan cao cấp khác có thể nghe theo lời 
Đôn. Câu hỏi chính là, Mỹ có lập trường thế nào. Nếu Mỹ chọn lập 
trường rõ ràng chống ông bà Nhu và ủng hộ hành động của quân 
đội truất phê 2 ông bà Nhu ra khỏi chính phủ, thì Quân đội (chỉ trừ 
Đại tá Tung) sẽ đoàn kết ủng hộ hành động như thế và sẽ có thể 
thực hiện được. Kim cảm thấy rằng giữ lại Tổng Thống Diệm, mặc 
dù cá nhân Kim không thích Diệm, sẽ là thích hợp I nêu tất cả ảnh 
hưởng của nhà Ngô có thê xóa bỏ một cách vĩnh viễn và hiệu lực. 
Kim nói, không phải là gỡ bỏ ông bà Nhu, mà cũng gỡ bỏ các tay 
chân của ông bà Nhu ra khỏi chính trường. 

Cuối cùng, Kim nói rằng ông và 7 tướng lãnh khác hôm 22/8/1963 
đã ký một lời thề trung thành với TT Diệm trong đó hoàn toàn ủng 
hộ các hành động do chính quyền đàn áp Phật Giáo. Kim nói răng 
Mỹ đừng để bản văn đó đánh lừa, rằng đại đa số quân đội và hầu 
hết các tướng ký bản văn đó không hề chấp thuận đàn áp Phật 
Tử, nhưng họ phải ký vào lúc đó vì những ai không ký sẽ bị Có 
vấn Nhu xóa số. Hết bản văn. 





348 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngày 24/8/1963. 6:45 p.m. Điện văn từ trụ sở CIA Sài Gòn gửi về 
Trung ương ở Washington. (Một dòng bị xóa, có lẽ là tên nhân 
viên C14) đã nói chuyện gần 3 giờ đồng hồ với Tướng Trần Văn 
Đôn trong đêm 23/8/1963 tại văn phòng Đôn trong Bộ Tổng Tham 
Mưu. Sau đây là tóm lược. 
Đôn được hỏi, ai nắm quyên. Đôn nói TT Diệm năm quyền qua Có 
vấn Nhu. Tất cả các tướng phải qua Nhu trước khi gặp Diệm. Diệm 
dùng Nhu như "bộ não” và cô vân, nhưng không phải lúc nào cũng 
nghe Nhu khuyên. Diệm ghen ty với thẩm quyền và sự đa mưu 
của Nhu. Đôn cho một thí dụ. Vào giữa đêm 22/8. các Tướng 
Đôn, Tôn Thất Đính và Trần Thiện Khiêm tới gặp Nhu về chuyện 
sinh viên, khuyên nên đóng cửa các trường tại Sài Gòn bằng thiết 
quân luật, vì họ có tin răng vào các ngày 23, 24 và 25/8 sẽ có sinh 
viên biểu tình lớn ở Sài Gòn. Nhu đồng ý với lời khuyên của các 
tướng, nói rằng Nhu sẽ trình với Diệm. Nhu và các tướng vào gặp 
Diệm đề nghị đóng cửa các trường. Diệm nói, "Không. Thanh niên 
phải có phương tiện tự bày tỏ chính họ." Đôn lặp lại rằng Diệm là 
người có quyết định cuối cùng. 
Mô tả về quan hệ của bà Nhu trong Phủ tiệc Thống, Đôn nói rằng 
trong tâm của Diệm, bà Nhu có vị trí là "vợ" của Diệm (Don said 
that in Diem “s mind Madame Nhu has bản of being Diem “s 
“wif£”.). TT Diệm chưa bao giờ kết hôn và không quen có phụ nữ 
chung quanh. Trong 9 năm qua, Diệm có bà Nhu an ủi Diệm sau 
những việc trong ngày hoàn tât. Bà có sức lôi cuốn, nói với Diệm, 
làm Diệm bớt căng thăng, tranh luận với Diệm, chỉ trích Diệm, và 
như một bà vợ Việt Nam, bà không chế chuyện trong nhà. Diệm và 
bà Nhu sống trong 2 căn tách rời nhau. Không hề có quan hệ tình 
dục giữa Diệm và bà Nhu. Trong ý nghĩ của Đôn, Diệm chưa bao 
giờ biết quan hệ tình dục. (For past nine years Diem has Madame 
Nhu to comfort hìm after day”s work 1s done. She 1s charming, 
talks to him, relleves his tension, argues with him, needles him 
and, like a Vietnamese wife, she 1s dominant In the household. 
President and Madame Nhu live two apartments apart. There are 
no sexual relations between Diem and Madame Nhu. In Dons 
opImmion, President has never had sexual relations.) 
Đôn nói tình hình cũng y như Hitler và Eva Braun. Đôn cũng nói, 
Diệm ưa thích đàn ông đẹp trai. Đôn dẫn ra trường hợp một trung 
sĩ trẻ trồng một vườn hoa công cộng ở Đà Lạt. TT Diệm hỏi ai 
trồng và khi biết, Diệm gọi trung sĩ kia tới và tức khắc thăng 
chức y lên Trung Tá và cho chỉ huy về nông nghiệp quân đội... 





349 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Các tướng nói với TT Diệm răng quân nhân đang xuống tỉnh thần, 
và cụ thể họ sợ rằng một đơn vị quân đội đã gân như đào ngũ hết. 
Các tướng nói vợ của các quân nhân và sĩ quan cáp thấp đang nỗi 
giận. Các tướng lo sợ nếu các lãnh đạo Phật Giáo tô chức biểu tình 
đông người, họ có thể tuần hành tới Dinh Gia Long và quân đội 
không thê ngăn chận được. : 

Tướng Đôn nói Đôn không hè biết rằng các chùa sẽ bị tấn công bởi 
cảnh sát và Lực lượng Đặc biệt (LLĐB). Tướng Đính, trong cương 
vị Tư Lệnh biệt khu Thủ đô, nhận lệnh từ Tổng Thống và được nói 
là lính của Đại tá Tung sẽ dùng củng cô cho cảnh sát vì LLĐB có 
phương tiện đặc biệt. Đôn nghĩ lệnh đó là từ Nhu. 

Đôn nói rằng Hoa Kỷ đang cho nhà sư Trí Quang ty nạn trong trụ 
sở USOM. Đôn nói chính phủ VN muốn bắt nhà sư Trí Quang vì 
nghĩ rằng nhà sư này là người lãnh đạo nhiều hoạt động kích động. 

(Bình luận của viên chức Mỹ tại Sài Gòn: Đôn tin rằng Trí Quang 
là một trong 2 nhà sư vào ty nạn ở USOM. Một viên chức CAS 
biết mặt Trí Quang đã nhìn thấy 2 nhà sư trong USOM ngày 
24/8/1963, và xác định rằng. cả 2 không phải là nhà sư Trí Quang. ) 

Tướng Đôn nghe trực tiệp rằng dân chúng VN đồ lỗi cho quân đội 
tấn công chùa. Đôn nói chính phủ Mỹ chịu trách nhiệm vì loan tin 
sai trên VOA rằng quân đội chỉ huy cuộc tấn công chùa. Đôn nói 
tại sao đài VOA không nói rằng LLĐB của Đại tá Tung và Cảnh 
sát tấn công chùa. Đôn tin Mỹ nên nói rõ để quân đội an tâm. Đôn 
nói bây giờ Mỹ phải nói rõ lập trường của Mỹ. Đôn không muốn 
có ai thay thế Diệm, thí dụ, như Hoan (có thể là Nguyễn Tôn 
Hoàn), người đang có mặt ở Mỹ. Đôn nói trong quân đội không ai 
có thê thay Diệm. 

Đôn ám chỉ rằng Đôn biết về các kế hoạch diễn biến tương lai (có 
thể là, ám chỉ đảo chánh). Đôn không nói gì về chuyện giữ Diệm 
trong vị trí quyền lực hay thay bằng ai bên trong Nam VN, ngoại 
trừ nói là không muốn chính khách lưu vong về thay Diệm, và răng 
quân đội không ai có thể thay Diệm. Viên chức CAS thấy ấn tượng 
này, rằng Đôn và nhóm của Đôn muốn giữ Diệm trong giai đoạn 
này của kế hoạch. Đôn không nhắc gì tới Phó Tổng Thống Nguyễn 
Ngọc Thơ hay các viên chức nội các khác. 


Ngày 24/8/1963. 11 p.m. Từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. Ký tên 
Lodge. Chúng tôi đã có những cuộc nói chuyện riêng với từng 
người sau: Võ Văn Hải (Chánh văn phòng của TT Diệm), Tướng 
Kim, Bộ Trưởng Thuân và Tướng Đôn. Sau đây là đúc kêt chung. 





350 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Trong kế hoạch tấn công các chùa, nếu Nhu không phải là người 
hoàn toàn chỉ huy, thì là có sự ủng hộ trọn vẹn của TT Diệm. Nhu 
đang có thế lực tăng nhiều hơn. Nhu biết cách chia rẽ quyền lực 
các tướng lãnh và sắp xếp lợi dụng họ, cụ thể như áp dụng thiết 
quân luật. Chúng tôi không kết luận rằng bất kỳ sĩ quan nào có SỨC 
mạnh quân sự thực sự tại Sài Gòn (Đôn, Đính, Tung) ở thời điểm 
này bất mãn với Diệm hay với Nhu. Chúng tôi phải nghĩ rằng SỢI 
dây quyền lực vẫn còn trong tay họ. Đề nghị đã được đưa ra rằng 
Mỹ chỉ phải lộ ý cho các tướng lãnh rằng tình thế sẽ hanh phúc nếu 
thây Diệm và/hay ông bà Nhu ra đi, và hành động sẽ được thực 
hiện. Tình thế không đơn giản. Theo tôi, chúng ta chỉ nên tiếp tục 
theo dõi tình hình. : 

Phần ghi chú của điện văn kế chuyện Paul Kattenburg (viên chức 
Bộ Ngoại giao Mỹ, nghiên cứu về tình hình VN) thăm Sài Gòn các 
ngày 22-30/8/1963. Vào ngày 24/8/1963, Kattenburg nói chuyện 
với Võ Văn Hải (Chánh văn phòng của TT Diệm). Mặc dù là 
người trung thành với Diệm từ lâu, Hải nói rằng Hải sợ bị ám sát 
và nghĩ là đang bị mật vụ của Nhu theo dõi. Hải nói với 
Kattenburg răng Nhu đã kỹ lưỡng sắp xếp chiến dịch đán áp các 
chùa, đã dùng bà Nhu cho chiến dịch tuyên truyền chống PG và đã 
sắp xếp cho các tướng gặp Diệm vài giờ trước khi LLĐB và cảnh 
sát bố ráp nhà chùa. Hải nói, Nhu quyết định tấn công chùa trước 
khi Lodge tới như để cho tân Đại sứ nhìn thấy chuyện đã xong TÔi. 
Hải than phiền rằng trong hệ thông của Nhu thì đầy những thiên vị 
và đặc quyền. Hải nói thăng với Kattenburg rằng các tướng lãnh sẽ 
hành động chống Nhu (ám chỉ: đảo chánh) chỉ khi nào họ nhận 
được lời (đm chỉ: phía Mỹ không ngăn cản). Hải nói, "Sẽ không 
khó khăn gì." (ám chỉ: đảo chánh không khó). 

(Ghi chú từ người dịch: Tiên sĩ Paul Katienburg làm việc trong Bộ 
Ngoại Giao trong Cương vị nghiên cứu về Đông Dương từ 1952 tới 
1956, và nghiên cứu về Việt Nam từ 1963 tới 1964. Trong một buổi 
họp Hội Đồng An Ninh Quốc Gia ngày 31⁄8/1963, Paul 
Kattenburg trở thành viên chức Hoa Kỳ đầu tiên đề nghị rút khỏi 
Việt Nam. `. 

Kattenburg đã tới thăm Nam VN nhiêu lần rong cương vị viên 
chức Bộ Ngoại Giao trong thập niên I950s và đầu I 960s, và nhận 
định răng chế độ Ngô Đình Diệm sẽ không bao giờ sống sót và 
rằng Việt Cộng sau cùng sẽ chiến thắng. 





351 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





lời khuyên rút khỏi VN của Kattenburg bị bác bỏ bởi Ngoại 
Trưởng Dean Rusk và Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Robert 
MecNamara, và Katteiburg tức khắc bị đây ra khỏi tiến trình 
nghiên cứu, cô vấn và quyết định về Việt Nam. Sau khi rời công Vụ, 
Kattenburg trở thành Giáo sư về Các Vấn đề Công quyển tại đại 
học Universify oƒ South Carolina.) 


Ngày 24/8/1963. Từ Sài Gòn. Bản ghi nhớ từ Cố vấn Công vụ Tòa 
Đại sứ tại VN (Mecklin) gửi Đại sứ (Lodge). Chúng ta đang đôi 
diện với khủng hoảng niêm tin. Ngài (Đại sứ Lodge) sẽ nghe 
những quan điêm dị biệt. Nhưng tôi quan sát thấy rằng không chỉ 
giới phóng viên, mà nhiều viên chức Mỹ trong các chức vụ tương 
đôi cáo gân như không tin những gì các cơ quan chính thức Hoa 
Kỳ nói vê VN. 

Thí dụ, mới một tuần trước, tôi thăm một tiền đồn MAAG (Có vấn 
Quân sự, viết tắt của: Military Assistance Advisory Group). tại 
vùng Delta (Miền Tây VN). Viên chức cao câp nói với tôi rằng 
mọi chuyện diễn tiến rất là tốt đẹp. Sau khi ông này bước ra, viên 
chức phụ tá của vị lãnh đạo đó nói với tôi răng tình hình thực ra 
Suy SỤP nhanh chóng. Đó là điển hình. Ngài đang đối diện với một 
cộng đồng khoảng 18,000 hay 19,000 người Mỹ đang bị giằng co 
vì nghi ngờ, bất tín vào lãnh đạo của họ, phẫn nộ vì đối diện với 
nguy hiểm cá nhân, xem thường chính phủ VN nhưng lại thường 
xuyên có cảm tình thực sự với những viên chức Việt Nam cập thấp 
mà họ làm việc chung, cảm xúc khinh bỉ hòa lẫn với quyết tâm 
chiến thắng, và tinh thân cao tuyệt vời bất kế mọi thứ. 

Tôi nói là có I8,000 cho tới 19,000 người Mỹ. Trong đó hơn 
16,000 quân nhân tại VN, cộng thêm 2,000 tới 3,000 dân sự. Con 
số quân nhân theo lịch trình sẽ tới 16,700 mùa thu này. Nhưng 
chính sách chính thức nói là có "khoảng" 14,000 quân nhân Mỹ ở 
đây. Đại Tá Baker và tôi đã cố găng trong hơn I tháng thúc giục 
các giới chức cho phép chúng tôi tiết lộ con số thực với báo chí 
cùng với lời dặn là đừng có làm ồn gì, nhưng không được. Như 
thế, chúng ta nói dối với người dân Mỹ về câu hỏi này. 

MACYV (đơn vị cố vấn quân sự cho quân đội VN) nói cuộc chiến 
đang thành công tốt đẹp. Phóng viên David Halberstam của báo 
New York Times mới đây việt ngược lại. Tổng Thống Kennedy 
điện văn cho MACV đòi giải thích. Thế là, hoặc tin vào 
Halberstam, hoặc tin vào MACV. 





352 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Đề nghị khẩn cấp nhất của tôi với ngài là hãy tiếp cận các phóng 
viên. Thí dụ, hiện nay ngài đọc các bản phân tích về tình hình 
chính trị có thê cho ngài một kết luận rằng Hoa kỳ vẫn phải ủng 
hộ chế độ Diệm. Nhưng nếu ngài mời các phóng viên tới, để nói 
chuyện chỉ tiết, có thê ngài sẽ có kết luận ngược lại. 

Đại sứ Nolting bị chỉ trích là quá "mềm yếu" với Diệm. Tôi có mặt 
ở VN trong cương vị phóng viên năm 1955, khi Đại sứ Collins bị 
tần công từ các phóng viên (trong đó có tôi) cũng gay gắt tương 
đương vì quá "cứng răn" với Diệm. Trong cả 2 trường hợp, 2 Đại 
sứ do dự tiệp cận báo chí. Và trong cả 2 trường hợp, chuyện xảy ra 
là những vấn đề của 2 đại sứ được chia sẻ cho báo chí là qua lộ tin 
ở thủ đô Washington về bất cứ những gì đại sứ đã làm. 

Điều quan trọng, ngài hãy đối xử với phóng viên như đồng minh, 
không bao giờ xem như đối nghịch. Lúc này đang có khoảng 30 tới 
40 phóng viên quốc tế tại Sài Gòn. Nhiều người tới đây lân đầu, 
nhạy cảm với những phức tạp điên khùng của tình hình, và quyết 
tâm sẽ tường trình cho độc giả xem [Đại sứ] Lodge tốt hay xấu. 
Nhiều phóng viên mệt mỏi sau ba tháng đầy những chuyện sóng 
gió dị thường tại VN. Có 3 phóng viên đang ngủ ở nhà tôi trong ba 
đêm liền vì lo sợ bị bó ráp nếu ở nhà. Đây là lúc đè dặt, tránh bất 
kỳ ý kiến hay vấn đề tranh cãi nào, thí dụ như ai sẽ thắng cuộc 
chiên này, nhưng cũng là lúc mời và chia sẻ niềm tin và thiết lập 
một hiểu biết giữa các phóng viên và cộng đồng viên chức Mỹ 
đang cần có khân cấp. 


Ngày 24/8/1963. Điện văn 243 từ Bộ Ngoại Giao gửi Lodge. Về 
sau, nhiều người còn gọi là “điện văn ngày 24/8” — xác nhận rằng 
Nhu chủ mưu tấn công các chùa, và Mỹ không muốn dung dưỡng 
Nhu nằm quyền nữa. Nếu TT Diệm không có thể, hay không sẵn 
lòng gỡ bỏ Nhu, các tướng lãnh nên được biết lập trường Mỹ là sẽ 
chuẩn bị cắt nguồn viện trợ quân sự và kinh tế. 


Ngày 25/8/1963. Điện văn từ trụ sở CIA Sài Gòn gửi về Mỹ. 
Tướng Nguyễn Khánh yêu cầu gặp viên chức CAS (tình báo Mỹ) 
lúc 13:30 giờ địa phương hôm 25/8, nói chuyện khoảng nửa giờ, 
VỚI điều kiện không đề lộ ra lập trường của Khánh với Cố vấn 
Nhu, bất kể phía Mỹ quyết định ra sao. 





353 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Một số tướng lãnh (Khánh từ chối nói cụ thể là ai) đã quyết định 
không nhận lệnh từ các chính khách (được hỏi là ai, Khánh nói là 
gia đình họ Ngô) ngay khi lập trường chống Cộng của Miền Nam 
VN lung lay. Các tướng bây giờ lo sợ răng các chính khách đang 
suy nghĩ trong chiều hướng sắp xếp với chính phủ Bắc Việt. 
Khánh bây giờ muốn biết (và muôn cho biết sớm, trước 15:30 giờ 
chiều nay, khi Khánh sẽ trở về Pleiku, và được nói rằng câu trả lời 
vào giờ đó là không thê có) xem Mỹ có sẽ ủng hộ "Quân đội VN" 
hay không, nêu quân đội năm quyên tại VN. Khánh lập lại, bất kế 
Mỹ quyết định thế nào, Quân đội VN sẽ làm đơn độc nếu thấy rõ 
răng các chính khách không còn chống cộng nữa. 
Được hỏi cụ thê, nhưng Khánh từ chối, chỉ đưa ra "như một thí dụ” 
về giả thuyết sau: giả sử rằng Mỹ quyết định cắt giảm hay ngừng 
viện trợ cho VN nhằm buộc nhà Ngô quyết định lựa chọn, và các 
chính khách quyết định thỏa hiệp với Bắc Việt hay ngay cả với CS 
Trung Quốc để trung lập hóa Việt Nam. Nếu chuyện đó xây ra, thì 
Khánh và các tướng lãnh sẽ chắc chắn là nổi dậy. Còn các cố vấn 
quân sự đang chiến đấu bên cạnh quân nhân VN thì sao? 
Khánh nói, Khánh có 4 sư đoàn dưới quyền và Khánh có thê làm 
"nhiều chuyện" hoàn tất. Từ chối tiết lộ tên các tướng liên minh 
với Khánh, Khánh trà lời rằng dù Tướng Trần Văn Đôn là một bạn 
tốt và đáng kính trọng nhưng Khánh không thể tin Đôn vào lúc 
này, và răng Tướng Trần. Thiện Khiêm là hoàn toàn về phe với 
Khánh. Khánh lập lại cuối cuộc nói chuyện, rằng các tướng SẼ 
chống lại nêu các chính khách đang nắm quyền hiện nay đưa đất 
nước đi sai đường [từ bỏ lập trường chống Cộng] mà các tướng 
bây giờ lo sợ như thê. 


Ngày 25/8/1963. Khoảng 300 sinh viên học sinh biểu tình tại Công 
trường Diên Hồng trước chợ Bến Thành trong khi còn giới 
nghiêm. Cảnh sát bắn vào đoàn biểu tình, giết chết nữ sinh Quách 
Thị Trang. Khoảng 200 người bị bắt giữ. Xác Quách Thị Trang bị 
cảnh sát mang đi. Chiều hôm đó chính quyên ra thông cáo các lực 
lượng an ninh được lệnh nỗ súng vào bất cứ đám đông nào tụ họp 
nơi công cộng mà không xin phép trước. 


Ngày 25/8/1963. Điện văn từ CAS Saigon ký số 0292. Lodge, 
Harkins, và Richardson đông ý tiêp cận các tướng lãnh VNCH với 
các thông tin trong Điện văn 243. 





354 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngày 26/8/1963. Vào sáng sớm Thứ Hai, đài VOA tại Nam Việt 
Nam loan tin, quy trách nhiệm tấn công các chủa là do ông Nhu, và 
nói quân đội không có lỗi. Bản tin VOA cũng nêu giả thuyết rằng 
Hoa Kỳ đang suy tính ngưng viện trợ VN. 

Sau đó trong buổi sáng, Lodge trình ty nhiệm thư lên TT Diệm, 
sau buổi sáng sớm họp với Harkins và Richardson, trong buổi họp 
họ đã đồng ý ý, về cách tiếp cận các tướng lãnh. 

NSC (Hội Đồng An Ninh Quốc Gia) họp sáng Thứ Hai. Bức điện 
văn 243 trước đó đã soạn, đồng ý và gửi hồi cuối tuần trong khi 
MecNamara, McCone, Rusk và Tông Thống Kennedy vắng mặt Ở 
thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Trong buôi họp NSC sáng Thứ Hai, các cố 
vấn cao cấp này bày tỏ dẻ dặt đối với một cuộc đảo chánh trong 
khi chưa có thông tin căn bản về dàn lãnh đạo và cơ may. Yêu cầu 
Lodge hỏi thêm chỉ tiết. 


Ngày 26/8/1963. Điện văn từ trụ sở CIA Sài Gòn gửi về thủ đô 
Hoa Kỳ. Trong buổi họp với Tướng Harkins, và các viên chức sứ 
quán Mỹ, Đại sứ Lodge quyết định chỉ thị Đại tá Conein (CIA) 
trình bày một số quan điểm Hoa Kỳ với Tướng Trần Thiện Khiêm, 
trong khi (bôi đen vài chữ) sẽ tức khắc lên Pleiku gặp Tướng 
Nguyễn Khánh. 

Conein và (bội đen vải chữ) sẽ nói với Tướng Khiêm và Tướng 
Khánh các điểm sau: những gì cần làm thêm? Đồng ý ông bà Nhu 
phải bị gỡ bỏ khỏi chính phủ. Vấn đề giữ TT Diệm ở lại hay không 
sẽ tùy họ. Các nhà sư và những người bị bắt phải được trả tự do tức 
khắc, và Thông cáo chung 5 nguyện vọng ký ngày 16/6 phải được 
thực hiện. Trường hợp chính phủ trung ương lúc chuyên tiệp bị rạn 
vỡ, Mỹ sẽ viện trợ giúp. Mỹ sẽ không giúp bât cứ chuyện gì trong 
giai đoạn hành động ban đâu đảo chánh. Mọi hành động là hoàn 
toàn của các tướng, dù thắng hay bại. Đừng mong đợi sẽ được 
gIÚP. Nếu ông bà Nhu không đi, và nếu tình hình Phật Giáo được 
giải quyết như vừa nói, Hoa Kỳ sẽ không có thể tiếp tục viện trợ 
quân sự và kinh tế. Hy vọng sẽ tránh đồ máu, hay giảm thiểu tới 
mức tối đa. Hy vọng trong khi chuyên biến và sau đó, các bước 
phát triển sẽ tăng các quan hệ cân thiết giữa người Việt và người 
Mỹ để sẽ giúp VN tiến bộ và chiến thắng trong cuộc chiến chống 
cộng. 





355 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Ngày 26/8/1963. 10 p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. 
Ký tên Lodge. Tôi (Lodge) gặp riêng TT Diệm. Nói chuyện từ 
5:00p.m. tới 7:10 p.m. Diệm cảm ơn về thư do TT Kennedy gửi TT 
Diệm đề giới thiệu tôi. 

Tôi cũng kế cho TT Diệm nghe rằng . có những người tôi quen cả 
một đời trong giới chính trị đã nghĩ rằng bà Nhu là Quốc Trưởng 
Việt Nam và răng tôi đã gặp nhiều người Massachusetts, những 
người này từng nhìn thấy hình bà Nhu ím nơi trang bìa các tạp chí 
và đã đọc một số lời tuyên bố của bà về chuyện nướng thịt sư và sự 
hủy diệt toàn diện Phật Tử, và rằng các tuyên bố này làm kinh 
ngạc dư luận công chúng. Tôi nói khái niệm răng chính phủ truy 
bức Phật Tử đang làm dư luận Mỹ chấn động vì người Mỹ vốn bao 
dung tôn giáo. Tất cả những tình hình đó đe dọa sự ủng hộ của 
người Mỹ giành cho VN. 

Diệm nói ông đã làm hết sức để bà Nhu giữ im lặng và ông đã nói 
với bà nhiều lần. Diệm nói đùa rằng Diệm đã từng đe dọa sẽ đi lấy 
vợ nhưng rồi bà Nhu nói rằng bà là một đại biểu quốc hội và bà có 
quyên tuyên bố, đọc diễn văn. 

Tôi nói với Diệm rằng một cử chỉ, như trả tự do các tù nhân Phật 
Tử sẽ có hiệu ứng tốt với dư luận Hoa Kỳ. Diệm nói Diệm đã trả tự 
do hầu hết tôi. 

Hai tiếng đồng hồ kế tiếp là Diệm nói về gia đình ô ông và rằng Việt 
Nam là một nước chưa phát triển. Diệm cũng nói về những người 
"thấp kém" đang giữ các chức vụ trong các đại học đã lạm dụng sự 
tin tưởng bằng cách chuyên các trường đại học thành các trung tâm 
biểu tình. Diệm cũng trả lời một câu tôi hỏi về thiết quân luật, 
Diệm nói sẽ không biết thiết quân luật sẽ kéo dài tới lúc nào. 


Ngày 26/8/1963. Điện văn từ CIA Sài Gòn gửi về trung ương. Sau 
đây là báo cáo từ viên chức CAS đang ở Pleiku. 

Tướng Khánh chưa sẵn sàng hành động bây giờ. Kế hoạch bây giờ 
là chờ xem, hễ Nhu tiếp xúc với Bắc Việt là sẽ nỗi dậy liền. Điều 
này cho các tướng vài lý do pháp lý hành động. Khánh trích dẫn 
bản tin VOA, nói hy vọng Mỹ sẽ cắt viện trợ và nêu Diệm nhượng 
bộ bằng cách sa thải Nhu, thì [các tướng] sẽ không cần đảo chánh. 
Tôi có ân tượng là Khánh ưa thích chuyện xảy ra như thế. Khánh 
muốn biết có phải ý trong bản tin VOA là cảnh sát bí mật sẽ bị 
trừng phạt là bao gôm cả Nhu. Tôi nói Nhu phải ra đi. Khánh gật 
đâu. 





356 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Khánh nói rằng đừng nói chuyện với Tướng Đính. Thêm nữa, viên 
chức CAS cân dè dặt sẽ bị theo dõi. 

Khánh muốn được trả lời tức khắc câu hỏi này (câu này không trả 
lời được vì phải thảo luận với Đại sứ): Hoa Kỳ có bảo đảm nơi ty 
nạn và hỗ trợ gia đình các tướng trong trường hợp các tướng thât 
bại? Không có tiên bạc giâu giêm gì cả. 


Ngày 27/8/1963. Điện văn từ CIA Sài Gòn gửi về trung ương. Đại 
tá Conein gặp Tướng Trần Thiện Khiêm theo lời mời của Khiêm 
tại Bộ Tổng Tham Mưu. Tướng Khiêm nói kế hoạch đảo chánh đã 
thảo luận với một ủy ban tướng lãnh trong đó lãnh đạo là Tướng 
Dương Văn Minh, và tất cả đồng ý là sẽ thực hiện đảo chánh trong 
vòng một tuần nữa. Ủy ban tướng lãnh, bên cạnh Tướng Dương 
Văn Minh còn có các tướng: Lê Văn Kim, Nguyễn Khánh, Phạm 
Xuân Chiều, Nguyễn Ngọc Lễ, Trần Tử Oai (Oai không là thành 
viên ủy ban nhưng cho biết sẽ hợp tác). Tướng Trần Văn Đôn là 
thành viên ủy ban nhưng không thê hành động, vì đang bị bao vây 
và ngăn cản bởi người của Tổng Thống Phủ. 

Các tướng không năm trong kế hoạch và phải bị vô hiệu hóa là: 
Tướng Tôn Thất Đính, Tướng Huỳnh Văn Cao. 

Đại tá Lê Quang Tung bị xem là một mục tiêu chính phải tấn công 
và tiêu diệt cùng với toàn bộ nhân sự trung thành của Tung ngay 
trong các hành động đầu tiên của đảo chánh. 

Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ biết về kế hoạch đảo chánh và 
cho biết ủng hộ. Thơ là lựa chọn của các tướng lãnh để làm lãnh 
đạo dân sự của chính phủ kế tiếp. Thơ cũng biết nội dung cuộc nói 
chuyện giữa Conermn với Khiêm. 

Nội các chính phủ lập sau cuộc đảo chánh sẽ do PTT Thơ lãnh đạo, 
nhưng sẽ có một vài chức trong nội các do các tướng nắm giữ. Để 
tránh bất ồn định, chánh phủ kế tiếp sẽ không phải là chính phủ 
quân sự hay thuần tướng lãnh. 


Ngày 27/8/1963. Bản ghi nhớ từ Michael V. Forrestal (NSC) trình 
Tông “Thống Kennedy. Cho biết vào chiều nay lúc 4 p.m. sẽ có môt 
số viên chức tới trình bày với Tổng Thống về chính sách Mỹ tại 
Việt Nam. Trong buổi họp sẽ có thêm Murrow (Giám đốc Truyền 
thông Hoa Kỳ) và Đại sứ Nolting. 





357 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Roger Hilsman (Thứ Trưởng Ngoại Giao về Viễn Đông Sự Vụ) và 
BI Colby (CIA) sẽ trình bày cho Tổng Thống nghẹ về diễn tiến 
mới. Một ủy ban các tướng lãnh VN đã thành lập nhằm đảo chánh 
trong vòng một tuần nữa. Dự kiến đảo chánh xong, nội các mới sẽ 
do Phó Tống Thống Thơ lãnh đạo, và vài tướng lãnh giữ chức Bộ 
Trưởng. Các tướng yêu cầu Mỹ bày tỏ thiện chí bằng một thông 
điệp vô hại trên đài VOA. Có tin vê một âm mưu đảo chánh khác 
do các nhà đối lập dân sự đang hình thành, trong đó sẽ có Trần 
Quốc Bửu, nhà lãnh đạo lao động, và họ muốn đưa Tướng Dương 
Văn Minh lên chức Tổng Thống. 

Đề nghị Tổng Thống [Kennedy] có thể kết thúc buổi họp bằng 
cách lập lại chính sách hiện nay với VN là: Mỹ không thể ủng hộ 
một chính phủ tại Nam VN do Có vấn Nhu khống chế; Mỹ muốn 
giữ lại Tổng Thống. Diệm trong chức vụ Tổng Thống, nhưng 
nghiêm túc lo ngại về tính khả thi hiệu quả hay không, và do vậy 
đê tùy các tướng VN xem có thê giữ lại Diệm hay không; Mục tiêu 
căn bản của Mỹ tại VN không đổi: tiếp tục toàn lực hỗ trợ cuộc 
chiến chống Cộng, và sẽ tiếp tục viện trợ bất kỳ chính phủ nảo tại 
Nam VN có khả năng thực hiện nỗ lực này. 


Ngày 27/8/1963. Bản ghi nhớ của Phụ tá Thứ Trưởng Bộ Quốc 
Phòng Hoa Kỳ (Lansdale). Theo lời mời của bà Trần Văn Chương 
(mẹ của bà Nhu), tôi (Lansdale) tới thăm bà tại lãnh sự quán VN ở 
thủ đô Washington. Một chút sau khi tôi tới, Đại sứ Trần Văn 
Chương vào, cùng nói chuyện. Các điểm chính như sau. 

Hai ông bà: Mỹ phải hành động cứng rắn, nhanh nhóng, đề thay 
thế cả Diệm và Nhu, bằng chính phủ mới. Dân VN đã phẫn nộ, và 
đã quá trễ để giữ ông Diệm ở lại trên ngôi Tổng Thống. Người 
dân, nhìn thấy Lực Lượng Đặc Biệt và Cảnh sát cùng với vũ khí 
và quân trang Mỹ, biết rằng Diệm có thể chỉ ở trên ngôi vơi hỗ trợ 
từ Mỹ, họ sẽ chồng lại Mỹ trừ phi có thay đổi ở cấp cao chính phủ. 
Nếu Mỹ hài lòng với việc thay đổi chính sách của Diệm về Phật 
Giáo và sinh viên, kế cả việc trả tự do cho tù nhân Phật Tử và sinh 
viên, điều này không đổi được sự căm ghét của người dân VN đối 
với các hành vi tội phạm đã gây ra. 

Đại sứ Chương: Mỹ sẽ bán đứng dân VN cho Cộng sản nếu đúng 
là Mỹ đang tính đưa Bửu Hội làm Thủ Tướng dưới quyền Tổng 
Thống Diệm. Bửu Hội, với liên hệ CS, sẽ trở thành một hình thức 
Việt Nam của Souvanna Phouma và CS sẽ chiến thăng. 





358 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Bà Chương (nói riêng): Ông (Lansdale) phải tới Sài Gòn mau, bảo 
Diệm và 2 ô ông bà Nhu rời VN bây giờ. Dân chúng căm ghét họ, và 
họ không nên ở lại vì dân chúng sẽ giêt họ. Họ chắc chắn sẽ bị giết 
nêu ở lại VN. Không ai ở Tổng Thống Phủ nói thực với họ cảm 
xúc của dân. 

Cả hai ông bà Chương: Chúng tôi sẽ ở lại Tòa Đại sứ cho tới khi 
Ly, tân Đại sứ, tới từ New Delhi, và chúng tôi sẽ ở lại trong khu 
vực thủ đô Mỹ với tư cách công dân riêng tư. 


Ngày 27/8/1963. Điện văn từ Tòa đại sứ Mỹ số 364. Lodge đánh 
giá lạc quan về lực lượng tham dự đảo chánh, bày tỏ tin tưởng các 
tướng lãnh. 

NSC họp buổi thường nhật. Các viên chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ 
đồng ý xúc tiễn đảo chánh, trong khi Bộ Quốc Phòng và cựu Đại 
sứ Nolting cản lại để thuyết phục TT Diệm thêm. 


Ngày 28/8/1963. Điện văn từ MACV (MIlitary Assistance 
Command—ViIetnam), ký số 1557. Tướng Harkins (Tư lệnh 
MACV) bày tỏ nghĩ ngờ về lực lượng sẽ tham dự đảo chánh và 
thấy không có lý do nào phải chấp : thuận gấp rút. 

Điện văn Bộ Ngoại Giao Mỹ ký số 269, Tổng Thống Kennedy gửi 
Lodge, và điện văn Bộ Quốc Phòng Mỹ ký sô 3385, Taylor gửi 
Harkins. Lo ngại vì các quan điểm đị biệt của -Lodge và Harkins, 
cũng như ý ý kiên dị biệt ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Tổng Thông hỏi 
ý Đại sứ và MACV về các lượng định tình hình riêng biệt của họ. 


Ngày 28/8/1963. Bản tin CIA báo cáo rằng vào ngày 28/8/1963, 
Ngô Đình Nhu suy diễn rằng bản tin đài VOA hôm 26/8/1963 và 
các hành động của Mỹ từ khi Đại sứ Lodge tới VN là dấu hiệu rõ 
ràng cho thấy chính phủ Mỹ muốn gỡ bỏ Nhu ra khỏi bất kỳ chức 
vụ quyền lực nào trong chính phủ. Nhu không nghĩ rằng chính phủ 
Mỹ muôn gỡ bỏ ông Diệm ra khỏi quyên lực. Nhu đã ra lệnh bắt 
một số nhà hoạt động đối lập dân sự. 


Ngày 28/8/1963. Bản ghi nhớ về buổi họp với TT Kennedy. Có 
tham dự của nhiều viên chức cao cấp của CIA, Bộ Quốc Phòng và 
Bộ Ngoại Giao. 





359 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Tướng Taylor báo cáo rằng quân lực Mỹ trong khu vực đã sẵn 
sàng, nêu cân phải di tản công dân Mỹ ra khỏi VN. Ông nói 
khoảng 3000 tới 4000 người Mỹ có thể được di tản bằng phi cơ 
không vận ra khỏi VN. Đại sứ Lodge lo ngại khả năng không vận 
chưa chắc thích nghỉ. Tướng Taylor nói, không kế quân nhân, tại 
Sài Gòn có hơn 4000 người Mỹ. Taylor nói quân trung thành với 
Diệm tại Sài gòn đông gấp đôi quân đảo chánh tại Sài Gòn, nhưng 
họ sẽ ủng hộ các tướng lãnh khi xảy ra đảo chánh. Bên ngoài Sài 
Gòn, quân của các tướng đảo chánh đông hơn quân trung thành 
của TT Diệm, nhưng chỉ cần vài đơn vị quân tỉnh nhuệ tuy ít 
nhưng có thể kiểm soát tình hình là đủ đảo chánh thành công. 

Đại sứ Nolũng nói, ông tin là Diệm và Nhu đã biết các hoạt động 
của Mỹ với các tướng lãnh. 

Bộ Trưởng McNamara nói rằng Mỹ nên quyết định trước tiên rằng 
có nên ủng hộ các tướng lãnh trong nỗ lực của họ đảo chánh Diệm 
hay không. Nếu ủng hộ, Mỹ nên bàn kế hoạch làm sao chiêu dụ 
các tướng lãnh còn nghi ngờ dao động. 

Ball nói tình hình sẽ khó khăn, nêu không phải là bế tắc cho Mỹ 
trong tình thế mà Nhu là thế lực khống chế tại VN. Ball nói ông tin 
là Mỹ không còn đường nào để chọn, chỉ duy là phải ủng hộ đảo 
chánh. Mỹ đã quá điểm có thê quay trở lại rồi. Vấn đề bây giờ là 
làm sao giúp đảo chánh thành công. 

MecNamara nói, ông tin là Mỹ không nên tiến hành nếu bị thúc đầy. 
Nếu Mỹ quyết định ủng hộ đảo chánh, thì nên xúc tiến để thăng. 
Các điện văn ông đọc từ Sài Gòn nêu ngờ vực về khả năng chưa 
chắc thắng của các tướng đảo chánh. Ít nhất là ban đầu, quân trung 
thành của Diệm có thể đè bẹp quân đảo chánh. 

TT Kennedy nói rằng cả Đại sứ Lodge và Tướng Harkins đã 
khuyến nghị Mỹ nên ủng hộ đảo chánh. TT Kennedy nói Ông 
không tin là Mỹ nên chọn vị trí mà phải xúc tiên chỉ vì đã đi tới 
quá xa. Nếu đảo chánh không nằm trong các giải pháp, Mỹ có thê 
từ chối. Các tướng nói về đảo chánh đã không có vẻ nhiệt tình. 
Bundy nói về nên cân nhắc hậu quả từ chối đảo chánh đối với xúc 
tiến ủng hộ đảo chánh. Ông nói Mỹ phải quyết định ngay hôm nay 
là có nên từ chối ủ ủng hộ các tướng đảo chánh hay không. 

TT Kennedy nói rằng Tổng Thống đã hỏi Tướng Harkins hai lần là 
có ủng hộ đảo chánh hay không. Cả Đại sứ Lodge và Tướng 
Harkins đều nói là nên ủng hộ các tướng đảo chánh. 





360 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Đại sứ Nolting nói rằng ông không ủng hộ đảo chánh vì lòng tin 
vào người Mỹ có liên hệ chuyện này. Ung hộ đảo chánh là tệ hại 
trên nguyên tác, và là đưa ra một tiên lệ bất lợi. 

Ball nói về ý kiến của Nolting, vấn đề là Diệm đã thất hứa với Mỹ, 
trong khi Diệm và thủ hạ đang có các hành động chống lại người 
Mỹ. Tình hình "bây giờ là: chúng ta không thể chiến thắng cuộc 
chiến chống cộng với Diệm ở vị trí kiểm soát, vì thế giới nhìn 
thấy Mỹ úng hộ một chế độ không được dân úng hộ. Do vậy, 
không thể lùi trong nỗ lực gỡ bỏ cả Diệm và Nhu. Nêu Mỹ đề mặc 
kệ các tướng, và họ đảo chánh thất bại, chúng ta cũng thua, vì kết 
quả không tôt gì. Chúng ta quyết định tiến hành, không lựa chọn 
nào khác, và phải quyết địn bây giờ để giúp đảo chánh ông Diệm 
thành công. 

Harriman nói đồng ý ý với Ball. 

TT Kennedy nói bây giờ phải tăng cơ hội thành công cho các 
tướng lãnh đảo chánh. Chúng ta nên hỏi Đại sứ Lodge và Tướng 
Harkins làm sao chúng ta có thể xây dựng lực lượng quân sự có thê 
đảo chánh thành công. Vì hiện giờ, có vẻ quân đảo chánh không có 
thể thắng quân trung thành của Diệm. 

Hilsman nói Đại sứ Lodge xin thâm quyền đứng chờ: ngưng tất cả 
viện trợ kinh tế cho chính phủ Diệm, nhưng tiếp tục viện trợ bằng 
cách trực tiêp trao cho các tướng; ngưng tât cả hoạt động của Mỹ 
tại VN; Trợ giúp các tướng phe đảo chánh bằng cách trao quân 
dụng cho họ; Tuyên bố công khai rằng Mỹ ủng hộ quân đội đang 
tìm cách lật đồ ông Diệm.. 

Harriman nói Mỹ mất Việt Nam nếu đảo chánh thất bại. Ông nói, 
Mỹ không thể chiến thắng nếu còn ông bà Nhu. Mỹ đã thua cuộc ở 
VN và phải rút toàn bộ ra nếu không có đảo chánh. Mỹ đã đưa 
Diệm lên Tổng Thông và Diệm đã phản bội Hoa Kỳ. Ông nói rằng 
phải gỡ bỏ Nhu và sai lầm là Mỹ đã không hành động như thế từ 
lâu. 

Hilsman nói Mỹ không ngăn cản nồi các tướng bây giờ, và họ phải 
xúc tiến đảo chánh, nếu không, họ sẽ chết. Ông nói, Mỹ không 
thể thắng trận, nếu không gỡ bỏ Diệm. 

Trả lời câu hỏi của TT Kennedy, Harriman nói Mỹ trước đây chiến 
thắng cùng với Diệm là nhờ các tướng đứng bên Diệm. Bây giờ 
các tướng nổi loạn vì hành động của Diệm chống lại Phật Giáo. 
Trong tình hình hiện nay, chống Diệm có thê sẽ được ủng hộ mạnh 
IẼ. 





361 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





TT Kennedy nói tạm hoãn thảo luận, sẽ họp lại lần nữa vào 6:00 
p.m. 


Ngày 28/8/1963. 6 p.m. Bản ghi nhớ về buổi họp với TT Kennedy. 
Có tham dự của nhiều viên chức cao cấp của CIA, Bộ Quốc Phòng 
và Bộ Ngoại Giao. 

TT Kennedy đã yêu cầu họp riêng trong một phòng khác với Dean 
Rusk (Ngoại Trưởng), MeNamara (Bộ Trưởng Quốc Phòng), Mac 
Bundy (Cố vấn An ninh Quốc gia) và Tướng Taylor (Tham Mưu 
Trưởng Quân Lực Hoa Kỳ). 

Sau khi họp riêng trở lại, TT Kennedy loan báo rằng có 3 điện văn 
sẽ gửi tới Sài Gòn. Một, từ Tướng Taylor gửi Tướng Harkins đề 
hỏi về lượng định cá nhân về tình hình và về kế hoạch của các 
tướng lãnh. Hai, thông điệp cá nhân từ Kennedy gửi Đại sứ Lodge, 
muôn được bảo đảm là có phối hợp toàn diện giữa Sài Gòn và 
Washington, rằng Kennedy muôn lượng định cá nhân và thắng 
thắn của Lodge, răng Kennedy muôn tránh bất kỳ tình thế nào mà 
Sứ quán tiến hành một kế hoạch mà trái nghịch với đánh giá tốt 
hơn của họ bởi vì họ nghĩ rằng đó là lệnh từ Washington và 
Washington đang đưa ra chỉ thị dựa trên giả thiết sai lầm rằng phía 
sứ quán đã đồng ý. Ba, điện văn tổng quát soạn bởi MeNamara, 
Harriman, Bundy, Forrestal và Hilsman sau buổi họp sáng nay. 
Kennedy kết thúc. buổi họp bằng ý kiến: "Cần biết nhận định của 
Tướng Harkins về những gì chúng ta nên làm, chứ không phải là 
phản ứng của Tướng Harkins đôi với những gì Tướng Harkins 
nghĩ là đã có quyết định ở đây." TT Kennedy nói rằng ý kiến của 
Tướng Harkins chưa rõ ràng lúc này. 


Ngày 29/8/1963. Các viên chức tình báo CAS gặp Tướng Minh. 
Buổi gặp do Minh thu xếp. Tướng Minh hỏi chứng cớ rõ ràng răng 
Mỹ sẽ không bán đứng họ cho Nhu. Tướng Minh không muôn nói 
chỉ tiết về kế hoạch đảo chánh. Khi được hỏi là dấu hiệu nào cho 
thấy Mỹ sẽ hỗ trợ đảo chánh, Tướng Minh trả lời rằng Mỹ nên 
ngưng viện trợ kinh tế cho VN. 

Điện văn từ tòa đại sứ Mỹ gửi, số 375. Lodge trả lời câu hỏi của 
Tổng Thống Kennedy rằng Hoa Kỳ có nên cam kết chắc chắn với 
các tướng VNCH hay không. Lodge đề nghị chuyển các lời cam 
kết qua các viên chức CAS để các tướng lãnh tin cậy và nếu như 
thế chưa đủ, Lodge đề nghị ngưng viện trợ kinh tế như các tướng 
muốn thấy có dấu hiệu Mỹ sẽ không trở mặt với các tướng. 





362 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Điện văn từ MACV số 1566. Harkins trả lời Taylor, gợi ý rằng một 
nỗ lực cuối nên làm với ông Diệm là trong hình thức một tôi hậu 
thư yêu cầu gỡ bỏ ông Nhu. Làm như thê, không gây nguy hiểm 
cho các tướng lãnh. 

NCS họp. Một buổi họp khác, kết quả vẫn là | kiến chia rẽ về 
chuyện Mỹ có nên ủng hộ cuộc đảo chánh của các tướng lãnh hay 
không. Kết quả là để Lodge quyết định chính sách. 

Điện văn Bộ Ngoại Giao Mỹ sô 272. Lodge được cho phép để 
Harkins chuyền. các thông điệp CAS cho các tướng lãnh xem đề 
đổi lại, được biết về kế hoạch chỉ tiết của các tướng. Lodge cũng 
được phép ngưng viện trợ Mỹ, nếu cần. 


Ngày 29/8/1963. 6 p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. 
Ký tên Lodge. Chúng ta đã bước tới chỗ không thê trở ngược lại 
được: lật đồ chính phủ Diệm. Không trở ngược lại được, bởi vì, 
theo tôi nhìn, với chính phủ Diệm, chúng ta không thể nào chiến 
thắng Việt Cộng. Dù là với Diệm hay với bất kỳ ai trong gia đình 
nhà Ngô nắm quyên, cũng không thể nào chinh phục được lòng 
dân Việt Nam, như giới trí thức trong và ngoài chính quyên, ĐIỚớI 
quân đội và dân sự -- đó là chưa kể tới dân Mỹ. Trong vài tháng 
vừa qua (và đặc biệt, từng ngày) họ [nhà Ngô] đã mât lòng dân tới 
mức không thể đo lường nôi. Chúng ta nên toàn lực giúp các tướng 
đảo chánh. Tôi nhận thây rằng [giúp đảo chánh] sẽ có rủi ro rất lớn 
là mất Việt Nam. Nó cũng liên hệ một sô rủi ro làm người Mỹ 
chết. Tôi sẽ không bao giờ đề nghị nếu tôi cảm thấy có một CƠ may 
hợp lý đề .ø1ữ Việt Nam với Diệm. Tướng Harkins nghĩ rằng tôi 
nên yêu cầu Diệmt ừ bỏ Nhu trước khi giúp các tướng đảo chánh. 
Nhưng tôi tin rằng, yêu cầu như thế sẽ khôngc ó kết quả và sẽ có 
hậu quả nghiêm trọng là sẽ bị các tướng xem là người Mỹ do dự và 
muôn trì hoãn. Các tướng hiện thời đã không tin chúng ta nhiều. 
Điểm nữa, Diệm sẽ xin thời gian cho yêu câu khó làm đó. Điều 
này trao trái banh về phía Nhu. 


Ngày 29/8/1963. Giữa trưa. Bản ghi nhớ về cuộc thảo luận với 
Tông Thống Kennedy. Có tham dự của Ngoại Trưởng Rusk, Bộ 
Trưởng Quôc Phòng McNamara, Bộ Trưởng Ngân Khô Dillon, và 
nhiều viên chức cao cấp Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc Phòng Hoa 
Kỳ. 





363 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Rusk nói rằng cả Đại sứ Lodge và Tướng Harkins đồng ý rằng 
cuộc chiến chống Cộng tại VN không thê thắng dưới chế độ Diệm. 
Tướng Harkins muôn thử cách tách rời ông bà Nhu ra xa ông 
Diệm, vì tin mục tiêu trở ngại là Nhu hơn là Diệm. Bây giờ phải 
quyết định có nên chỉ thị Tướng Harkins phải hỗ trợ phương pháp 
đã đề nghị với các tướng VN do các viên chức VIA đưa ra. Đại sứ 
Lodge đã nói với một viên chức CIA, Phillips, rằng hãy nói với các 
tướng VN rằng Đại sứ Loge ủng hộ phương pháp của CIA. Mặc dù 
cho thấy ủng hộ đảo chánh, chúng ta nên tránh dính vào chỉ tiết về 
kế hoạch các tướng dàn dựng đảo chánh. 

TT Kennedy hỏi là có ai có ý kiến đè dặt gì về các hành động Mỹ 
đang xúc tiễn không. Nghĩa là, có nên tiếp tục như đang làm, hay 
là rút lui khỏi các nỗ lực hiện nay (nghĩa là: ủng hộ đảo chánh hay 
thôi). 

MeNamara đề nghị Mỹ không nên dính vào các nỗ lực đảo chánh, 
nhưng ông muôn có nô lực của Tướng Harkins là bảo Diệm sa thải 
Nhu. Gilpatric đồng ý ý với cách này, nói rằng nên gặp Diệm, đưa ra 
tối hậu thư nói rằng trong vòng vài giờ Diệm phải quyết định [loại 
bỏ Nhu hay không], mục đích cũng không đề Diệm có thì giờ phản 
ứng chống các tướng lãnh trong thời khoảng trước khi họ sẵn sàng 
khai hỏa đảo chánh. 

MecNamara nói không thấy có ai thay thế Diệm được. PTT Thơ thì 
không. phải loại người thay ông Diệm. Một nhóm tướng lãnh VN 
đang âm mưu đảo chánh thì không có khả năng điều hành chính 
phủ lâu dài. Do vậy, nỗ lực cuối nên là thúc giục Diệm sa thải Nhu. 
Trả lời câu hỏi của TT Kennedy về a1 đang điều hành chính phủ 
VN, Đại sứ Nolting nói Diệm kiểm soát và thường làm việc I8 
giờ/ngày. Diệm dựa vào Nhu là ý kiến. Người giúp điều hành cho 
Diệm là Thuần (Bộ Trưởng Bộ Tổng Thống), chống Nhu và trung 
thành với Diệm. Nếu Nhu ra đi, Thuân sẽ ở lại với Diệm. 

Rusk nói rằng Mỹ đang đối phó. với Nhu. Nếu đảo chánh thành 
công, Nhu sẽ mât quyên Và có thê mất mạng. Do vậy, Nhu không 
có gì để mất. Nhu có thê kêu gọi Bắc Việt giúp Nhu trục xuất 
người Mỹ ra khỏi VN. Mỹ không nên tới gặp Diệm và bảo là phải 
sa thải Nhu, nhưng chính các tướng lãnh, như khúc dạo đầu của 
đảo chánh, sẽ đòi Diệm sa thải Nhu. 

Rusk nói, giai đoạn đầu là tước bỏ quyên lực ông bà Nhu. 

Đại sứ Lodge có vẻ như tin rằng không có hy vọng nào tách rời 
Diệm và Nhu được. 





364 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





TT Kennedy nêu ra vấn đề đi tản công dân Mỹ [nếu đảo chánh thất 
bại] và hỏi khả năng di tản có đủ không. MecNamara tóm tắt về kế 
hoạch di tản, đưa chiến binh Mỹ vào Sài Gòn trong vòng 10 giờ 
đồng hồ để đưa dân Mỹ đi. Tướng Taylor nói đang đưa thêm môt 
số đơn vị tới gần VN đê khi cần thì nhảy vào VN đưa công dân Mỹ 
di tản. 

TT Kennedy chỉ thị: Tướng Harkins nhận lệnh hỗ trợ phương pháp 
CIA với các tướng VN; Đại sứ Lodge được phép loan báo ngưng 
viện trợ Mỹ; Không nói gì về tình hình đưa quân Mỹ vào khu vực 
gần VN [đề di tản dân Mỹ, nếu cần], tin này đương nhiên cũng sẽ 
bị lộ ra. Nhưng Mỹ không muốn người VN suy đoán là quân đội 
Mỹ sửa soạn can thiệp vào VN; Trao Đại sứ Lodge thâm quyền 
toàn bộ chiến dịch này. 

Ngày 30/8/1963. Điện văn từ văn phòng CIA Sài Gòn gửi về trung 
ương. Vào đêm 29/8/1963, văn phòng tình báo CAS được (xóa tên) 
báo tin rằng người này có tin từ một nguồn trung gian Ì khả tín, nói 
rằng trong vòng 24 giờ, chính phủ Diệm sẽ bắt đầu bắt giam các 
tướng bị xem là không đủ trung thành. Tin này là cùng một nguồn 
tin đã báo trước vào ngày 20/8/1963 cho biệt cảnh sát sẽ bô ráp các 
chùa. Phòng CAS quyêt định báo động cho các tướng trong khi dè 
dặt nói răng tin này chưa xác minh và có thể chỉ là suy đoán. Một 
lối báo động là qua Thiếu Tá Nhiễu, hàng xóm của Đại Tá Ralph 
E. Newman (Không lực Mỹ, MAAG). Thiếu Tá Nhiễu là Phó 
Chánh Văn Phòng của Tướng Dương Văn Minh. Ba người -- 
Newman, Nhiễu và Tướng Minh --- có tình thân vì Đại Tá 
Newman từng là có vẫn cho Tướng Minh trong 7 tháng. 

Một viên chức CAS đã liên lạc với Đại Tá Newman, và Newman 
tìm liên lạc ngay với Thiếu Tá Nhiễu nhưng không điện thoại được 
và cũng không gặp ai trong nhà Thiếu Tá Nhiễu. Newman nói ông 
có tình thân với Tướng Lê Văn Kim và có thê chuyên lời báo động 
sang Tướng Kim. Newman được yêu cầu gọi Tướng Kim và lấy cớ 
nói là trước đó có một bạn người Việt lo ngại VỆ con trai bị bắt 
hôm Chủ Nhật trong trận bố ráp sinh viên và Newman rất muốn 
nói với Tướng Kim vê chuyện giúp thả cậu sinh viên kia. 

Đại Tá Newman điện thoại tới nhà Tướng Kim, và thấy ngay rằng 
dây điện thoại đang bị theo dõi. Môt người giả giọng Tướng Kim 
nói qua điện thoại là muốn biết địa điểm Đại Tá Newman. 





365 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Newman xin nói với bà Kim. Một phụ nữ tới nói, và Newman 
nhận ra giọng bà Kim. Newman chuyền thông điệp về vụ lấy cớ 
giả là anh sinh viên bị bắt đề xin tới tận nhà gặp Tướng Kim. Dây 
điện thoại đột nhiên đứt. Rất sớm sau đó, người phụ tá của Tướng 
Kim tới nhà Đại Tá Newman, đưa Newman và viên chức CAS tới 
nhà Tướng Kim. Thông điệp chuyên tới Tướng Kim, và Tướng 
Kim nói là sẽ báo động tới Tướng Minh tức khắc. Tướng Kim nói, 
rất nguy hiểm vì Đại Tá Newman tới nhà tướng này, và lúc này tất 
cả các liên lạc nên ngưng lại. Newman ghi nhận có khoảng một 
trung đội chiến binh đang ở kế bên nhà Tướng Kim. Khi rời nhà 
Tướng Kim, Newman và viên chức CAS được dẫn ra qua một ngõ 
sau, xuyên qua công nhìn có vẻ rất hiếm khi sử dụng. 

Trong các nguy hiêm trong tình hình này, có ít nhất 2 nguy hiểm 
thấy rõ. Thứ nhất, nếu 4 hay 5 tướng lãnh liên hệ bị bắt, chiến dịch 
này có thê ngưng một thời gian. Có thể ông Nhu chưa ra lệnh bắt 
vì còn sợ quân đội nỗi loạn, cũng có thể là đang lập hồ sơ về âm 
mưu đảo chánh đề khi bắt các tướng liên hệ sẽ có dư luận hợp lý. 
Thứ nhì, nguy hiểm là nêu một hay vài tướng liên hệ phản bội các 
tướng âm mưu đảo chánh. Chưa thê kết luận được tình hình. 


Ngày 30/8/1963. 6 p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ Mỹ gửi về BNG 
Mỹ. Ký tên Lodge. Đồng ý rằng gỡ bỏ ông bà Nhu là mục tiêu 
chính yêu và vì họ là "phần lớn nan đề tại VN, cả về mặt nội địa, 
quốc tê và dư luận công chúng Mỹ." Không thê thực hiện điều đó 
xuyên qua TT Diệm. Thực tế, Diệm chống lại điều đó. Diệm muốn 
có thêm các ông bà Nhu, chứ không phải là ít đi. Cơ hội tốt nhất là 
qua các tướng chiếm được chính quyên. Sau đó, có thê quyết định 
hoặc là giữ Diệm trên ngôi Tổng Thống, hoặc là cho xuông. Tôi 
nghĩ là nên giữ Diệm ở chức Tổng Thóng, nhưng tôi không muốn 
áp lực các tướng nếu họ không muốn giữ Diệm trên ghế lãnh đạo 
nữa. Nếu tôi điện thoại cho Diệm, yêu câu gỡ bỏ ông bà Nhu, ông 
ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng trước khi từ chối tôi, Diệm 
sẽ giả vờ nói để suy nghĩ và kéo dài thời gian. Như thế sẽ làm các 
tướng nghi ngờ chúng ta và rồi sẽ thêm trì trệ. Nếu tôi điện thoại 
như thế cho Diệm, sẽ làm ô ông bà Nhu xem như tối hậu thư và họ 
sẽ có phản ứng, ngăn chận bất kỳ chiến dịch nào nhắm vào họ. 





366 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Tôi đồng ý với Bộ rằng nêu Mỹ trừng phạt chính phủ VN, thì sẽ có 
một phản ứng căng thắng hơn. Thực sự, tôi không thích ý tưởng 
cắt đứt viện trợ kinh tế liên hệ với chiến dịch của các tướng, và 
trong khi chính phủ Mỹ cho tôi thẩm quyên loan báo [cắt viện trợ 
kinh tế VN hay không], tôi hy vọng tôi sẽ không bao giờ dùng 
thẩm quyền này. Nếu chúng ta nói với các tướng là cần. biết khi 
nào đảo chánh để rồi Mỹ sẽ nói với TT Diệm là Mỹ muốn gỡ bỏ 
ông bà Nhu trước khi các tướng đảo chánh, thì các tướng có thể 
hủy bỏ đảo chánh, và rồi ông bà Nhu vẫn Sẽ nắm quyên. Nếu các 
tướng, tiến hành đảo chánh, tôi không muốn ngăn cản cho tới khi 
họ kiểm soát toàn bộ. Lúc đó họ có thể loại bỏ ông bà Nhu và 
quyết định là họ có muốn giữ ông Diệm ở chức Tổng Thống hay 
không. Điều đó tốt cho họ và cho cả chúng ta, khi loại bỏ ông bà 
Nhu. Tôi bảo đảm rằng cách tốt nhất để giải quyết vẫn đề này là 
đây phải là một vận động thực sự là của người Việt, ngay cả 
nếu nó đưa tôi vào một vị trí rối bời. Tôi đang suy nghĩ, sẽ không 
nói gì thêm với TT Diệm lúc này. 


Ngày 30/8/1963. Điện văn từ CIA Sài Gòn gửi về trung ương. Một 
viên chức CAS đang nói chuyện mấy ngày qua với Đại Tá Phạm 
Ngọc Thảo, cựu Tỉnh Trưởng Kiến Hòa và bây giờ là Giảm Đốc 
Phòng Thanh Tra Ấp Chiến Lược trụ sở trong Tổng Thống Phủ. 
(LND: trong bản văn CAS, đoạn đâu nói Thảo là Trung Tá, Lt. 
Colonel, sau đó nói Thảo là Đại Tá, Colonel. Chức vụ đúng của 
Thảo là: Đại Tá.) Thảo liên hệ trong âm mưu đảo chánh đã nói 
trước đây, trong nhóm có Trần Kim Tuyến và Huỳnh Văn Lang. 
Hôm 30/8/1963, Thảo nói với viên chức CAS răng Thảo đêm trước 
đó có ăn tối với các tướng Khiêm, Khánh và Dương Văn Minh. 

Họ nói rằng nêu có nhóm nào đảo chánh trước, thì họ sẽ ủng hộ. 
Tướng Khiêm nói, các tướng sẽ mất rất nhiều nếu khởi động đảo 
chánh. Thảo giải thích cho CAS rằng ý Khiêm là, các tướng không 
có đường lùi, sẽ mất hết, nếu đảo chánh thất bại. Các tướng nói, họ 
sẽ ủng hộ việc đưa PTT Thơ vào chính phủ lâm thời, như thế cho 
đủ tính hợp hiến và hợp pháp. Hai Tướng Khiêm và Khánh đồng ý M 
rằng họ sẽ ủng hộ Tướng Minh nếu cả hai ông Diệm và Nhu bị giêt 
trong cuộc đảo chánh. Đây là lần đầu tiên các tướng công khai nói 
họ chống Nhu. 





367 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Trong khi mới môt tuần trước, họ có lẽ chỉ nói riêng là họ chống 
Nhu, và bây giờ họ nói như thế trong vị trí tập thể một nhóm. Các 
tướng nói răng, nếu bước đầu của một cuộc đảo chánh thành công, 
tức là, giết được Tổng Thống Diệm, họ lúc đó sẽ công khai ủng hộ 
cuộc đảo chánh đó. Hai tướng Khánh và Khiêm hứa răng họ sẽ làm 
trong nỗ lực tốt nhất để gửi các đơn vị đi lạc hướng nếu họ bị chỉ 
thị phải đàn á áp một cuộc đảo chánh. 

Thảo nói với các tướng rằng sẽ có thể cần di chuyên các đơn vị 
quân sự trong Sài Gòn. Tức là, vài đơn vị có khuynh hướng thân 
chính phủ sẽ được đưa ra xa Phủ Tổng Thống, và các đơn vị có thê 
ủng hộ đảo chánh sẽ đưa tới gần nơi họ sẽ giúp đảo chánh. Các 
tướng đồng ý sẽ làm như thế trong khả năng của họ. Họ cũng nói 
họ sẽ cô găng gợi ý với Đại Tá Lê Quang Tung đưa một sô đơn vị 
của Tung ra xa. Thảo nói vài đơn vị đã di chuyền và chuyện này 
đang diễn tiến tốt. Thảo nói nhóm đảo chánh của Thảo bây giờ sẽ 
dựa vào ba tiêu đoàn. Họ hy vọng tổng cộng là 5 tiểu đoàn. Thảo 
nói dự định dùng 3 tiểu đoán tấn công Phủ Tổng Thống, giữ 2 tiểu 
đoàn làm dự bị. Như thế họ sẽ kiểm soát tình hình được trong 
khoảng 3 hay 4 giờ đồng hồ. Như thế sẽ cho các tướng thời gian đê 
tuyên bố ủng hộ và đưa quân tới tiếp trợ cho quân đảo chánh. Thảo 
nói, hy vọng nhóm của Thảo sẽ thực hiện đảo chánh trong vòng 
một tháng nữa, và hy vọng sớm hơn. Thảo nói sẽ có nhiều nguy 
hiểm, nêu tiền hành sớm quá hay chậm quá. Do vậy, đang chọn 
thời điểm tốt nhất để đảo chánh. Thảo nói, chính phủ mới sẽ hoan 
hỷ đón các cá nhân sau tham gia: Vũ Văn Mẫu, Trần Văn Chương, 
Trần Lê Quang, Vũ Văn Thái, Huỳnh Văn Lang, Nguyễn Hữu 
Châu. Thảo cũng nói, các chính khách đối lập, như lãnh đạo của 
Đảng Đại Việt, sẽ được xem xét nêu họ đồng ý với nguyên tắc của 
nhóm. Thảo nói, nhóm bây giờ chưa liên lạc với Đại Việt. Thảo 
nói, Thảo muốn tương lai giữ chức chỉ huy trưởng về an ninh quân 
đội trong chính phủ mỚI. 

-- Nhận định của CAS: Chúng tôi tin Thảo đang có gắng lên kế 
hoạch tổ chức đảo chánh vào một thời điểm chưa định rõ được. 
Thảo có vẻ không biết rằng các tướng đã nói về chuyện không thể 
di chuyển các đơn vị quân nhân mà không có chấp thuận của 
Diệm, tức là, vào lúc này và khi chưa có cuộc tiễn hành đảo chánh 
của chính các tướng. 





368 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngày 30/8/1963. 2:30 p.m. Bản ghi nhớ về cuộc thảo luận. Đề tài: 
Việt Nam. Tham dự gôm: Bộ Ngoại Giao: Ngoại Trưởng Rusk 
(chủ tọa buổi thảo luận), Hilsman (Phụ Tá Ngoại Trưởng vê Viễn 
Đông Sự Vụ), Đại sứ Nolting; Bạch Ốc: McGeorge Bundy (Có vấn 
An ninh Quốc gia), Michael Forrestal (Phụ tá Cố Vấn An Ninh 
Quốc Gia); CIA: Tướng Carter, Richard Helms (Phụ tá Giám Đốc 
tình báo Trung ương về kế hoạch), Colby (Trưởng phòng CIA về 
Viễn Đông); Bộ Quốc Phòng: McNamara (Bộ Trưởng), Gilpatric 
(Thứ Trưởng Quốc Phòng), Tướng Maxwell Taylor, Tướng 
Krulak; Bộ Trưởng Ngân Khó Dillon; Phó Tổng Thống Lyndon B. 
Johnson; Phòng Thông Tin USIA: Edward Murrow. 

Bắt đầu thảo luận là nói về tình hình có vẻ như các tướng đang bắt 
động. Bộ Trưởng Quốc Phòng nêu chú ý về việc gặp Đại Tá Thảo, 
có vẻ như kế hoạch của Thảo không nghiêm túc. Hilsman nói các 
tướng trước đó đã hỏi ý kiến phía Mỹ và Thảo, cho biết các tướng 
không tin Thảo và răng chúng ta (Mỹ) trước đó đã khuyên các 
tướng đừng có tin Thảo. Do vậy, buổi gặp giữa các tướng và Thảo 
có thể chỉ là các tướng muốn lắng nghe Thảo, hay là một nỗ lực 
của Thảo thay mặt Diệm-Nhu đề tung hỏa mù về đôi lập. 

Helms nói, điều có vẻ như kế hoạch của Nhu là tổ chức những 
cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ, lập các tổ chức Phật Giáo ủng hộ 
chính phủ, và ở một gai đoạn nào, sẽ bắn hạ các lãnh tụ đối lập; 
một cách tông quát là làm giảm căng thắng và nhanh chóng làm 
tăng vị trí của chính phủ. 

Ngoại Trưởng hỏi, nêu các tướng không có ý định đảo chánh nữa, 
và nêu Diệm-Nhu trở lại thái độ của ngày 20/8 (LND: ban ngày 
thân thiện, tới đêm 20/8 thì tấn công các chùa) thì phía Mỹ có thể 
đề như thế được không. Helms nói, không biết. Còn tùy xem Nhu 
có đối lập trường hay không. Helms nói Colby có lẽ hiểu Nhu 
nhiều hơn bắt kỳ ai, và quay sang hỏi ý ý Colby.. 

Colby nói Nhu sẽ không "đảo ngược” gì hết; rằng Nhu có thê giảm 
căng thắng Và rạo ra mặt ngoài của ngày 20/8, nhưng chắc, chăn là 
Nhu sẽ tiền hành "cuộc cách mạng nhân vị" và cái "xã hội ấp chiến 
lược." 

Đại sứ Nolting nói Nhu hiên nhiên là người tráo trở, nhưng Nolting 
bảo đảm là Nhu sẽ không thương thuyết VỚI Hồ Chí Minh, và sẽ 
không tiến hành thống nhất với Bắc Việt; rằng Nhu kiên quyết 
chống Cộng. 





369 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Nolting nói bản chất Nhu là người ưa trở mặt nên sẽ khó khăn cho 
Hoa Kỳ, trong khi với tình hình của Lào quốc và Cam Bốt và 
những kẻ ưa trở mặt này sẽ có thể làm cho Mỹ khó khăn khi trực 
diện kình chống Bắc Việt và Cộng Sản Trung Quốc. 

Colby nói có, thể Nhu đang qua trung gian người Pháp để nói 
chuyện với Bắc Việt. Tướng Carter nói, Ngoai Trưởng đã hỏi là có 
trực giác nào về tình hình không, mặc dù chúng tôi (CIA) thiểu 
thông tin vì Harkins chưa liên lạc được với các tướng, trực giác 
của tôi (Tướng Carter) là: Nhu đã biết được các vận hành đảo 
chánh trong 2 hay 3 ngày qua; rằng các tướng đang lùi lại; rằng 
Nhu cũng đang lùi lại trong môt ý nghĩa răng Nhu đang cố gắng 
làm những điều Mỹ muốn và để đưa chính phủ VN vào tư thế được 
ưa chuộng hơn [qua hòa giải với PGI. 

Trực giác Tướng Carter nghĩ là các tướng đã gác lại âm mưu đảo 
chánh; răng trong vòng I tuần nữa, chính phủ VN sẽ trông y hệt 
như ngày 20/8 (LND: như khi chưa tấn công chùa), tức là Nhu sẽ 
không đàn áp Phật Giáo nữa để có một khuôn mặt hòa giải với Mỹ. 
Tướng Carter nói có nhiều dấu hiệu cho thấy như thê: bổ nhiệm 
một tân Đại sứ (Đỗ Vạn Lý), bà Nhu im lặng, các cuộc biểu tình 
ủng hộ chính phủ, xuất hiện các Phật Tử ủng hộ chính phủ, việc 
lập ra một ủy ban Liên phái mới của PG (LND: để chống với Ủy 
ban Liên phái chính thống của PG), cho Vũ Văn Mẫu tạm nghỉ, trả 
tự do các sinh viên, mở cửa trường học lại, nới lỏng giới nghiêm, 
trao Đài Radio Saigon về cho dân sự kiểm soát. Bộ Trưởng Quốc 
Phòng nói, theo ông, các tướng không có một kế hoạch và không 
bao giờ có trước đó, trái nghịch với sự bảo đảm của các tướng, 
Cuộc thảo luận dẫn tới kết luận rằng, các tướng không nói họ đã có 
kế hoạch, nhưng ban đầu nói răng họ sẽ lập kế hoạch nếu được 
Hoa Kỳ bảo đảm. Tất cả đồng ý rằng phải chờ sau khi họ gặp 
Tướng Harkins. Ngoại Trưởng nói răng tình hình hôm Thứ Bảy 
24/8/1963 thì có vẻ như quân đội VN lúc đó muốn đảo chánh; răng 
họ muốn Mỹ bảo đảm hỗ trợ cho dù đây sẽ là chuyện Tiêng của 
người Việt; rắng đáp ứng của Mỹ là Mỹ sẽ hỗ trợ trong nỗ lực rằng 
đó là việc của người Việt Nam; răng mục tiêu chính yêu là Nhu; và 
rằng các tướng có thể giữ Diệm [trong chính phủ mới] nếu họ 
muôn. Nhưng tới Thứ Bảy 31/101963 lại không có vẻ gì như thế. 
Ngoại Trưởng nói nếu các tướng không thực sự tính chuyện đảo 
chánh, thì có lẽ việc nên làm bây giờ là bảo các tướng trở lại với 
cuộc chiên chông Cộng. 





370 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Nolting hỏi về điện văn sẽ gửi cho Lodge, trong đó cụ thể là cho 
Tướng Harkins quyền nói chuyện VỚI Các tướng. Hilsman nói rằng 
Harkins được phép bảo đảm với các tướng và duyệt xét kế hoạch 
của họ, nhưng Mỹ sẽ không tham dự việc lập kế hoạch VỚI Các 
tướng. Ngoại Trưởng đọc sơ thảo chỉ thị cho Harkins và tất cả 
đồng ý là thích nghỉ. 


Ngày 30/8/1963. 7 p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. 
Ký tên Lodge. (LND: Cảnh giác độc giả, vì ngôn ngữ của Đại sứ 
Pháp, một con chiên Công giáo CHÔNG tín, kê lại trong điện văn 
này sặc mùi thực dân, miệt thị các chiến sĩ liễu thân chống Pháp 
như quân triều đình, Cân Vương, Văn Thân...) 

Tôi (Lodge) ghé thăm Lalouette, Đại sứ Pháp. Ông này ở đây đã 5 
năm; thông minh, được tiếng là ủng hộ chương trình người Mỹ ở 
đây. Đột nhiên, Lalouette nói: Diệm là người trung thành, quyết 
tâm, đáng quý, hiếm gặp ở Châu Á. Trong nhiều cách, Diệm là 
nguyên thủ tốt nhất tại Đông Nam Á. Yếu đuối của Diệm là không 
phải chính trị gia, không giỏi đọc diễn văn, không thuyết phục giới 
báo chí, vv.... Diệm tôt hơn, cũng nhờ có Nhu. Nhu hiệu quả, 
thông minh. Có thể chiến thắng VC với chính phủ Diệm. Tình hình 
hiện nay phần lớn do báo chí tạo ra, lại thêm vụng về của phía VN. 
Trong thời người Pháp cai trị VN, Phật Tử tự sát là rất bình thường 
và không có ảnh hưởng gì với dân chúng nói chung. Họ tạo ra 
nhiều quan tâm ở ngoài nước hơn là trong Việt Nam. 

Lalouette tiếp: Mọi chuyện đang êm lặng; Phật Tử được thả ra khỏi 
nhà tù. Đạo dụ số 10 sẽ bị gỡ bỏ. Các chùa sẽ được sửa chữa lại 
bằng tiền chính phủ; sẽ có một buổi lễ dự kiến tổ chức ở Chùa Xá 
Lợi. Bà Nhu sẽ xuất ngoại trong nhiều tháng, dự kiến tới Ân Độ và 
Hoa Kỳ. 

Các quan chức VN đang chờ một cuộc đối thoại, dự kiến sẽ bắt 
đầu VỚI tÔI, nhưng điều này chưa xảy ra. Do vậy, người ta đang 
đồn thổi, điều này không tốt. Bình luận của tôi (Lodge): Điều này 
không thực sự đúng. Trong các cuộc nói chuyện của tôi với cả 
Diệm và Nhu, tôi đã khuyên nhiều việc nên làm. 

Vẫn còn có một vài nguy hiểm về một cuộc nổi dậy bạo động, 
nhưng nó đang giảm đi. 

Lalouette hỏi: Cái gì có thê làm để hài lòng Hoa Kỳ? 

Tôi đáp: Gỡ bỏ ông bà Nhu. 

Ông ta nói: Không thê được, nhưng có thê đưa ai đó vào chính phủ 
với chức Thủ Tướng và giảm bớt vai trò của Nhu. 





371 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Khi tôi ra về, ông ta nói: Hãy để tôi nói 2 điểm. Thứ nhất, có gắng 
xoa dịu dư luận dân Mỹ. Thứ nhì, đừng có đảo chánh gì hết. 

Ngày 30/8/1963. Bản ghi nhớ từ Giám Đốc Văn Phòng, thuộc 
Tông Tham Mưu Trưởng Liên Quân (Riley) trình Tổng Thống 
Kennedy. Ký tên Phó Đô Đốc Herbert D. Riley. Nội dung: Các 
đơn vị săn sàng vào Sài Gòn [LND: để di tản công dân Mỹ, nếu 
cânj. 

Có 3 tiêu đoàn đồ bộ của Thủy Quân Lục Chiến, tổng cộng 4,500 
quân lính, đã sẵn sàng làm cầu không vận và hải vận có thê trong 
24 giờ tới sát Sài Gòn. 

Trong đó, một tiểu đoàn có thê trong 8 giờ là tới sát Sài Gòn, với 
các đội tiền quân trong 2 giờ là tới; tiêu đoàn này đang ở 50 dặm 
phía đông mũi Cap Št Jacques (iên gọi bây giờ là Vũng Tâu, 70 
dặm cách Sài Gòn). Nêu tình hình căng thăng, đơn vị này có thể áp 
sát bờ biến và như thế thời gian vào Sài Gòn sẽ rút ngăn. 

Hai tiểu đoàn còn lại dùng để không vận đang ở Okinawa, chỉ cách 
Sài Gòn 6:40 giờ bay. 

Thêm một tiểu đoàn đồ bộ của TQLC đang trên mặt biển đã được 
lệnh hướng về Việt Nam và sẽ sẵn sàng trong khoảng 6 ngày tới. 
Các đơn vị dự bị sẽ có 2 tiểu đoàn đang ở Okinawa: trong đó một 
là tiêu đoàn đồ bộ của TQLC, và một là của Lữ Đoàn Nhảy Dù 
173. Tổng cộng dự bị cho chiến dịch sẽ là 2,700 quân nhân. 


Ngày 31/8/1963. Điện văn MACV số 1583; Điện văn Tòa đại sứ 
Mỹ ở Sài Gòn số 391; Điện văn CAS sỐ 0499. 

Harkins gặp Tướng Khiêm, được kế rằng Tướng Minh đã ra lệnh 
hủy bỏ kế hoạch đảo chánh. Lý do hủy bỏ: dực lượng chưa đủ 
mạnh trong khu vực Sài Gòn, và có nghi ngờ về chuyện có thể Mỹ 
đã làm lộ kế hoạch đảo chánh của họ cho ông Nhu. Có thê tương 
lai sẽ tính chuyện đảo chánh. Tướng Khiêm kế với Harkins sáng 
31/8/1963 rằng Tướng Dương Văn Minh ra lệnh hủy bỏ kế hoạch 
đảo chánh lúc này, và đang suy tính tìm các phương pháp khác, 
nhưng không nói rõ khác là gì. Harkins xin gặp Tướng Minh, 
nhưng Khiêm nói Minh đã dặn là người Mỹ không nên gặp trực 
tiếp Tướng Minh. Harkins hỏi Đại Tá Phạm Ngọc Thảo có liên hệ 
gì không, Khiêm nói Thảo cũng đang làm một âm mưu đảo chánh 
khác, nhưng chỉ vài tướng tin cậy vì quá khứ Thảo là Việt Cộng, 
và có thê Thảo vẫn còn đang hoạt động cho VC. 





372 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Khiêm nói quân đảo chánh phía các tướng còn yếu so với quân 
trung thành của TT Diệm. Khiêm cũng nói, Tướng Minh không tin 
Tướng Đôn. Khiêm nói, không rõ Nhu còn ý định thanh trừng các 
tướng hay không. Khiêm nói, các tướng không tin Nhu, và vì Nhu 
là bạn của Richardson (phòng tình báo CAS của Mỹ), nên các 
tướng thắc mắc không rõ có phải ông bà Nhu đang lãnh lương của 
CIA. Harkins báo cáo với Tướng Taylor: "Có thể, khi tôi gặp 
Tướng Minh, nêu gặp được, mọi chuyện sẽ sáng tỏ." 

NSC họp. Tướng Victor C. Krulak, Bản ghỉ nhớ, Họp về Việt Nam 
ở Bộ Ngoại Giao Mỹ. Trong tình hình các tướng VNCH hủy bỏ kế 
hoạch đảo chánh, Hội Đông An Ninh Quốc Gia NSC (không có 
mặt Tổng Thống) họp để tìm chính sách mới về VN. Cuộc thảo 
luận cho thấy đị biệt ý kiến, trong khi phía quân sự Hoa Kỳ là 
muôn tiêp tục cuộc chiên chông Cộng và hàn găn quan h hệ với TT 
Diệm, còn phía các nhà ngoại giao Hoa Kỳ là thấy răng nếu cứ tiếp 
tục ủng hộ Diệm thì cuộc chiên chống Cộng sẽ thảm bại và sẽ có 
thêm nhiều người dân Miền Nam VN bất mãn. Buổi họp không 
đưa ra quyết định nảo. 


Ngày 31/8/1963. 6 p.m. Từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. Ký tên 
Lodge. Tôi (Lodge) tin chính phủ VN nghĩ ngờ chúng ta đang xui 
giục một cú đảo chánh. Họ cũng tin rằng tôi có thể nói gì đó có thể 
làm đẹp thê diện của họ với dư luận Hoa Kỳ nếu họ làm sì phù 
hợp. Có lẽ sắp xếp này có thể thực hiện: bà Nhu rời VN, quyên lực 
ông Nhu hạn chê vào chương trình Ấp Chiến Lược, lập ra chức 
Thủ Tướng và Thuần sẽ trở thành Thủ Tướng; Tổng Giám Mục 
Ngô Đình Thục rời VN. Các điều cần làm nữa: trả tự do cho sinh 
viên và các Phật Tử, xóa bỏ Đạo Dụ số 10, sửa chữa các chùa và 
phải có cử chỉ hòa giải. Tất cả những điều này, nếu được đồng ý, 
sẽ được loan báo bởi Tổng Thống [Kennedy] tại Washington. Tôi 
nghĩ sẽ có một người tin cậy đứng trung gian. Tôi sẽ không nói các 
điểm này với Nhu hay Diệm nếu chưa được cấp trên cho phép. 

Tôi nghĩ chính phủ Mỹ đã đúng đắn khi chỉ thị cho tôi như Chủ 
Nhật vừa qua, không chỉ vì tình hình dư luận tại Mỹ và tại thế giới 
tự do, nhưng bởi vì chính phủ VN vừa là những kẻ nói dối, vừa là 
những tên hình sự. Nỗ lục thay đổi chính phủ VN có thê thành 
công bây giờ là qua áp lực Mỹ. 





373 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Có một chuyện khác, nhưng cũng liên hệ. Tôi có nguồn tin khả tín 
cho biết Đại sứ Pháp Lalouette. đã họp với Nhu trong 4 giờ đông hô 
hôm 20/8/1963, khi trận tân công các chùa xảy ra. Tôi cũng được 
nguồn tin chính xác cho biết, Pháp muốn chính phủ Mỹ ra khỏi VN 
đê người Pháp vào làm trung gian giữa Nam Việt và Bắc Việt. 
Hôm Thứ Sáu 30/8/1963 (ngày tôi nói chuyện với Lalouette), 
Lalouette đã tổ chức bữa ăn trưa với có mặt của Khâm Sứ Tòa 
Thánh Vatican, các đại sứ Italy và Úc châu. Sau khi Đại sứ Úc 
rời, Lalouette nói: "Chúng ta phải cứu gia đình này" như dường gia 
đình [nhà Ngô] là quan tâm đâu tiên của ông ta. 

Tôi có lý do để tin là Vatican muốn can thiệp với Tướng De 
Gaulle. Tôi hiểu rằng Khâm Sứ Tòa Thánh đã nói với Diệm 
rằng Diệm đã phản bội giáo hội [Thiên Chúa] và đất nước của 
Diệm. Tôi được báo cáo răng tâm trí Nhu dao động mạnh và có lộ 
ý của Nhu là tiếp cận với Bắc Việt. Như một yêu tố trong việc tôi 
điều đình với chính phủ VN, có thê sẽ là Hạ Viện Hoa Kỳ hay Ủy 
Ban Hạ Viện ra lệnh cắt phần chúng ta viện trợ cho Việt Nam? 
Hãy cho tôi một cơ hội buộc chính phủ VN đồng ý với các điểm 
chúng ta đưa ra như điêu kiện hồi phục viện trợ. 


Ngày 31/8/1963. 10:48 p.m. Từ BNG Mỹ gửi Tòa Đại sứ tại VN. 
Ký tên: Ngoại Trưởng Rusk. Mỹ không thê rời bỏ VN. Mục tiêu 
chính của chúng ta là thắng cuộc chiến chống Cộng, và đồng ý với 
ý kiện của ông là nói chuyện trở lại với Diệm. Nên duy trì áp lực 
công khai và trong nói chuyện riêng với chính phủ VN răng Mỹ 
không hài lòng với việc chính phủ VN đàn áp Phật Giáo vì đã làm 
suy yếu cuộc chiến chống cộng, cũng như làm mắt ủng hộ từ Quốc 
Hội, công chúng Mỹ và thế giới. Bởi vì ấn tượng nên là, cả công 
khai và riêng tư, răng Mỹ đôi thoại thắng thắn để cải thiện chính 
phủ VN, chứ không lật đồ họ. Thay đỗi chính phủ hay không là 
chuyện của người VN. 

Trong khi nói chuyện với Diệm, ông nên nhân mạnh là cần chiến 
thắng Việt Cộng. Rồi thắng thắn nêu nghịch lý hàng ngày là trong 
khi người Mỹ viện trợ ào ạt và vẫn có người Mỹ chết mỗi ngày thì 
chính phủ VN lại đàn áp Phật Giáo, như thế gây khó khăn cho 
Hành Pháp và Lập Pháp Hoa Kỳ trong việc tiếp tục ủng hộ. Thời 
gian không còn nhiều nữa. Trong buổi họp báo sắp tới, Tổng 
Thống Kennedy có thể bị buộc phải bày tỏ lập trường của Mỹ phản 
đối các biện pháp đàn áp Phật Tử ở VN. 





374 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Nếu chính phủ VN không thỏa hiệp để gỡ bỏ thiệt hại từ các hành 
động đàn áp, viện trợ có thê sẽ phải ngưng. 

Ông nên cảnh cáo Diệm thắng, nêu cân, răng không được bắt giam 
các tướng vì chiến trường đang cần họ. Đồng thời mạnh mẽ đòi bà 
Nhu phải rời VN, vai trò tương lai của bà Nhu sẽ thảo luận sau. 
Điều tối quan trọng là quan hệ với các Phật Tử. Cảm giác chúng 
tôi là ông nên thắng thắn nói, thương thuyết với các nhà sư "búp 
bê” sẽ không đạt mục đích. Các điểm nên là: 

-- Gỡ bỏ Đạo dụ số 10 tức khắc bằng sắc lệnh hành chánh, hay 
bằng khóa họp đặc biệt của Quốc Hội. 

--- Sửa chữa các chùa đã bị đập phá. 

-- Trả tự do cho các sinh viên, mở cửa lại các đại học đã đóng 
cửa. 

--- Gỡ bỏ kiêm duyệt báo chí. 

Bây giờ là câu hỏi cho ông: sẽ có lợi không, nếu chúng ta xin 
Vatican triệu hồi Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục sang Rome lâu 
dài? Nếu nói chuyện thuận lợi, ông có thể đề nghị tái cấu trúc 
chính phủ VN, đưa một số tướng và có lẽ các lãnh tụ dân sự khác 
giữ các chức Bộ Trưởng. Cũng có thể ông nên đề nghị chính phủ 
VN cải thiện quan hệ với các nước láng giêng, và đặc biệt tránh 
can thiệp vào chuyện Cam Bốt du hành trên sông Mekong. 





375 


THÁNG9 _ 
NHÀ TÙ CHẬT CHÔ 


GHI NHẬN: Mỹ cho biết hy vọng TT Diệm trả tự do cho tăng 
ni cư sĩ, gỡ Đạo dụ 10, thực thi 5 nguyện vọng trong bản 
Thông Cáo Chung với PG, đưa ông bà Nhu xuất ngoại, Mỹ sẽ 
tận lực giúp Diệm chiến thắng CS. Nhưng vô ích. Vẫn thiết 
quân luật. Dân biểu tình, SV bãi khóa. Lodge nhận định rằng 
chê độ gia đình trị của nhà Ngô y hệt như vua chúa thời Trung 
cỗ. Bộ Trưởng Bộ Tổng. Thống Nguyễn Đình Thuần nói, lo sợ 
bị Nhu ám sát. Thuần kê: Đại Tá Lạc (Ủy viên Thường trực, Ủy 
ban Liên bộ về Áp Chiến Lược) nhận định, với ché độ TT Diệm 
hiện nay, tiếp tục thì Miền Nam hiện đang thua ở Miền Tây 
và toàn bộ VN sẽ hoàn toàn thua VC vào năm 1965. Có tin 
Trần Văn Khiêm (em bà Nhu, người chỉ huy lực lượng cảnh 
sát bí mật) lên danh sách các viên chức Mỹ đề sẽ ám sát. 
Vafican thu xếp, đưa Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục qua 
Rome. Bà Nhu sang họp ở Belgrade, và sẽ đi vài nơi trên thê 
giới. Có tin Nhu thương thuyết với Hà Nội. Mỹ nói sẽ cắt giảm 
viện trợ VN, hy vọng các tướng phải đảo chánh vì cuộc chiên 
không thê kéo dài nếu mắt viện trợ. Krulak và Mendenhall 
từ Việt Nam về Mỹ đưa ra 2 hình ảnh dị biệt lên TT Kennedy. 
Krulak nói quân VNCH đang chiến thắng. Mendenhall nói VN 
sắp sụp đỗ, như ở Long An, 60% ấp chiến lược đã bị VC kiểm 
soát. Nguyễn Đình Thuân và Võ Văn Hải nói Nhu hút nha phiến 
trong 2 năm qua, nên có ảo tưởng. Tướng Dương Văn Minh bi 
quan: cảnh sát bắt liên tục, nhiêu nhà tù hét chỗ. Gỡ thiết quân 
luật, nhưng vẫn bắt bớ. Các tướng xin TT Diệm lập nội các 
chiến tranh, vì quân VC mạnh tới mức nguy hiểm. Xuất 
hiện GS Smith. Bầu cử Quốc Hội VNCH. 





376 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngày 2/9/1963. Truyền hình phỏng vấn TT Kennedy. Người 
phỏng vấn là Walter Cronkite của đài CBS News. TT Kennedy bày 
tỏ bất mãn đối với cách ông Diệm đàn áp Phật tử và quan ngại rắng 
cần thêm nỗ lực về ê phía chính phủ VNCH đề được công chúng ủng 
hộ, “nghĩa là cần đổi chính sách và có lễ cả nhân sự." 

Lodge gặp ông Nhu. Tránh bất kỳ tiếp xúc nào với ông Diệm, 
Lodge gặp ông Nhu. Nhu nói có ý định rời chính phủ như dấu hiệu 
có tiên bộ trong cuộc chiên chông VC. Bà Nhu và Tông Giám Mục 
Ngô Đình Thục (anh của TT Diệm) sắp rời VN trong các chuyến đi 
ra hải ngoại. 


Ngày 2/9/1963. 10 p.m. Từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. Ký tên 
Lodge. Nhu sẽ từ chức, rời chính phủ và dọn lên Đà Lạt sau khi gỡ 
lệnh thiết quân luật. Việc Nhu từ chức sẽ được loan báo như một 
dấu hiệu thành công trong cuộc chiến chống Cộng. Bà Nhu sẽ xuất 
ngoại vào ngày 17/9/1963 để dự Hội nghị Liên Quốc Hội 
(Interparliamentary Union) tại Yugoslavia, rồi đi một chuyến tới 
ltaly và có thể sau đó đi Mỹ, nơi bà được mời trong Cương VỊ 
khách của tổ chức Nhu gọi là “Overseas Club”, mà tôi nghĩ đó có 
thể là Overseas Press Club tại New York. Nhiều biện pháp liên hệ 
tới các tù nhân Phật tử sẽ thực hiện để giảm căng thắng. 

Nhu nói đang cứu xét mở rộng nội các và sẽ có chức Thủ Tướng. 
Tôi nói chức Thủ Tướng có thể nhận một số chỉ trích hiện nay 
đang nhắm vào Tổng Thông Diệm và có thê dễ dàng thay thê. Nhụ 
nói Nhu không thê rời VN vì đang có những liên lạc với một số 
Việt Cộng mà, Nhu nói, đang muôn về đầu hàng. Nhụ nói, hồi 6 
tháng trước, một đại tá VC đề nghị dẫn 3 tiểu đoàn về đầu hàng, 
nhưng Nhu nói là khoan, hãy cứ tạm ở mặt trận Lào quốc để chờ 
đúng thời điểm thì về hàng. Lúc đó, Nhu có nói với Tòa Đại sứ Mỹ 
chuyện này. Có một tướng lãnh VC ở Cambodia muốn gặp Nhu. 
Nhu nói không chỉ là Việt Cộng xuống tỉnh thân, mà họ cũng thấy 
đã bị Bắc Việt lợi dụng. Nhu đoán tương lai tiếp tế cho VC là phải 
dùng đường hàng không. Đường biển thì đã bị cắm, đường bộ thì 
kế như bất khả. Khi tiếp tế bằng hàng không, các phi cơ sẽ bị bắn 
rỚt. 





377 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Đại sứ Ba Lan ghé thăm Nhu hôm nay để nêu chú ý về lời tuyên 
bố của De Gaulle và Hồ Chí Minh, và hỏi Nhu về những gì Đại sứ 
Ba Lan có thê báo cáo lại cho Thủ Tướng Bắc Việt Phạm Văn 
Đồng. Nhu kể là Nhu đáp: "Không gì cả. về chuyện De Gaulle, cho 
dù ông ta có quyền có ý. kiến, nhưng những ai không tham dự cuộc 
chiến thì không có quyên can thiệp. Lòng trung thành của chúng 
tôi với người Mỹ cắm chúng tôi cứu xét các lời tuyên bố đó. Người 
Mỹ là những người duy nhất trên thế giới dám giúp đỡ Nam VN. 
Do vậy, tôi không có ý kiến." 

——- Ghi chú của điện văn có nói về chuyện Hồ Chí Minh trả lời 
phỏng vẫn của Wilfred Burchett, trên báo New Times of Moscow 
ân bản 29/5/1963. Khi Burchett hỏi cần những bước gì để ngưng 
chiến tại VN, Burchett ghi lời Hồ rằng ngoại quốc phải ngừng can 
thiệp, quân lính và vũ khí của ngoại bang phải rút khỏi VN, phải 
tôn trọng Hiệp định 1954, phải ngưng lùa dân vào trại tập trung 
(Hô ám chỉ ấp chiến lược), lệnh ngưng bắn phải thu xếp giữa quân 
của chế độ Sài Gòn và Mặt Trận GPQG Miền Nam, và để dân 
Miền Nam tự do bầu lên chính quyền của họ. 

-—- Ghi nhận là vào ngày 29/8/1963, Tổng Thống Pháp Charles De 
Gaulle có tuyên bố về VN trong buổi họp Hội Đồng Bộ Trưởng 
Pháp. Cuối buổi họp, Bộ Trưởng Thông Tin Pháp Alain Peyrefitte 
đọc bản tuyên bố cho báo chí răng Pháp muôn Việt Nam có hòa 
bình, thống nhất, tự chủ và Pháp săn sàng giúp bất kỳ nỗ lực quốc 
gia nào mà Việt Nam cần giúp. 


Ngày 2/9/1963. Từ CIA Sài Gòn gửi về trung ương. Nội dung: 
Rufus Phillips nói chuyện với Tướng Kim vào ngày 31/8/1963. 
Gặp Tướng Kim lúc 5:30 PM, hỏi Kim về tình hình. Kim nói Nhu 
tiên đoán có nỗ lực đảo chánh, nên lực lượng đặc biệt của Tung đã 
cảnh giác, và ở vị trí ngăn chận đảo chánh lúc này. Kế hoạch sẽ 
tiếp tục, Kim nói. Tôi [Phillips] hỏi là Kim có biết chuyện Tướng 
Khiêm trước đó đã gặp Tướng Harkins sáng hôm đó, và có biệt họ 
nói gì. Kim nói Kim không nghe gì về buổi gặp đó, và Kim bảo 
đảm rằng Tướng Minh không được thông báo gì. 





378 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Kê tiếp, tôi nói với Kim rằng Tướng Khiêm đã nói với Harkins 
rằng các tướng không thê làm gì, răng toàn bộ kế hoạch đã ngừng, 
và có lẽ giải pháp tốt nhất là đề cho Nhu giữ chức Thủ Tướng với 
hỗ trợ từ các tướng đề đổi lấy thêm thẩm quyên cho quân đội. Kim 
phản ứng mạnh, và tôi tin là Kim chân thực, nói rằng Khiêm không 
nÓI ØÌ VỚI Các tướng, thú nhận rằng có giảm bớt hoạt động vì lo an 
ninh, nhưng nói răng các tướng không thể chấp nhận Nhu được 
nữa, và không hiểu sao Khiêm nói như thế, nhưng tin rằng có lẽ đó 
là nỗ lực làm Harkins nghĩ sai lạc. Kim nói, có lẽ Khiêm đã quyết 
định trở mặt chống các tướng đảo chánh, hay có thể Khiêm muốn 
làm riêng chuyện øì. 

Kim nói Kim sẽ tức khắc nói chuyện với Tướng Minh, và sẽ tìm 
cách đưa Tướng Minh họp đêm đó với Đại Tá Conein và tôi, mặc 
dù Minh có thể không muôn gặp vì lý do an ninh. Như thế là Kim 
muốn xác nhận Khiêm không nói gì với Minh. Tôi đồng ý sẽ họp, 
nhưng nói rằng phía Mỹ bây giờ, sau lời nói của Khiêm, nghĩ răng 
các tướng không muôn đảo chánh và rằng có thê cần thiết là người 
Mỹ nên tiếp tục ủng hộ chế độ Diệm như hiện nay. Cách tốt nhất, 

tôi nói, Tướng Minh nên nói thắng thắn với Harkins. Kim nói, Kim 
tin là Minh sẽ muốn nói với Đại sứ Mỹ. Tôi nói chưa biết như thế 
có tiện không. Tôi nói sẽ gặp lại Kim 8 giờ tối đêm hôm đó. 

Tại nhà của Đại sứ, tôi nói về tình hình với Dunn, thì Dunn khuyên 
tôi rằng không nên gặp Đại sứ. Sau đó, Conein và tôi về lại nơi 
hẹn, gặp lại Kim, thì Kim yêu cầu Conein đứng canh trong khi 
Kim nói với tôi. Kim nói Kim đã báo cáo với Minh, và Minh nói: 

Khiêm chưa báo cáo về buổi họp với Harkins; Minh có tin chắc 
chắn rằng Nhu đã biết các tướng đang dàn dựng đảo chánh; đã 
nhận được tin rằng một vài người Mỹ (không phải Conein) có liên 
lạc với một số sĩ quan VNCH cấp thấp hơn, thúc giục họ đảo 
chánh, cụ thê là Đại Tá Cường đã được gợi ý như thế; Lực Lượng 
Đặc Biệt đã cảnh giác sau khi Nhu biết các tướng âm mưu đảo 
chánh, và không thê làm gì lúc này và hễ làm bây giờ là thất bại; 

nhưng đảo chánh vẫn sẽ tiễn hành vì không chấp nhận Nhu được; 

Minh hiểu không thể nói chuyện với Đại sứ, và Minh chưa muốn 
gặp Tướng Harkins lúc này. Cuối cùng, Kim nói Kim và Minh sẽ 
điều tra xem Khiêm có khả tín hay không. 





379 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Ngày 2/9/1963. Điện văn từ CA Sài Gòn gửi về trung ương. Viên 
chức CAS tìm hiểu một câu nói của Maneli, Ủy viên người Ba Lan 
trong Ủy hội Kiểm soát Quốc tế (International Control 
Commission - ICC), rằng Đại sứ Pháp Lalouette là cầu nối giữa 
Ngô Đình Nhu và Phạm Văn Đồng. Chính phủ Mỹ ngạc nhiên 
khi nghe được câu nói đó, trước đó cũng được báo cáo răng Nhu 
có chính sách trung lập hóa và thông nhất hóa Việt Nam. Có một 
bí mật một số người trong giới ngoại giao biết là Nhu đã liên lạc 
với Bắc Việt. Chính sách của Pháp là làm cầu nối 2 miền VN. 
Maneli nhiều lần trong vài tháng qua đã hỏi một người (xóa đen, 
đề ân danh) là bảo Nhu rằng ủy viên người Ba Lan có thể chuyển 
lời Nhu nhắn cho Đồng. Maneli cũng yêu câu người khác (xóa đen, 
để ẩn danh) chuyển lời này cho Nhu. Cả 2 người đều từ chối, 
không muôn làm trung gian cho Nhu. 

Một người (xóa đen, đê ân danh) kể chỉ tiết về những giận dữ của 
Nhu đôi với người Mỹ, dẫn lời Nhu trong một cuộc phỏng vấn báo 
chí đăng trên báo Washington Post ân bản ngày 12/5/1963 khi 
được hỏi về sự kiện ngày 8/5/1963 trong đó Nhu nói muốn giảm sự 
trợ giúp của Mỹ. Những lời nói của Nhu như thế, căn bản là chống 
Mỹ. 

Cả hai người (xóa đen, để ân danh) nói tệ hại nhất bây giờ cho 
chính phủ Mỹ sẽ là có hành động hấp tấp như trường hợp ở Lào 
với Phoumi. (Xóa đen, để ân danh) mới đề nghị giúp thương thuyết 
với Nhu. Cả hai nói, Nhu muôn thương thuyết. 

(Xóa đen, để ân danh) nói ông răng Nhu trong buổi họp với các 
tướng "vào đêm trước đó nữa” nói với họ răng Nhu biết một vài 
tướng suy nghĩ về một hành động khẩn cấp vì họ sợ Miền Nam sẽ 
thua trận nêu không có viện trợ Mỹ. Nhu mới nói với họ là đừng 
lo, vì sẽ có nguôn tài trơ khác, nêu Mỹ cắt viện trợ, và nếu tệ hại 
hơn xảy ra thì Nhu, như các tướng biết, đã có liên lạc với các anh 
em Miên Bắc và có thể nhẹ thở hơn bằng cách yêu cầu Miền Bắc 
chỉ thị cho du kích Miền Nam ngưng hoạt động trong khi hai miền 
thương thuyết. 





380 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngày 3/9/1963. 9:35 p.m. Từ BNG Mỹ gửi Tòa Đại sứ Mỹ ở VN. 
Ký tên Rusk. Chủ yêu là ông (Lodge) nên nói chuyện trực tiếp với 
Diệm. Thương thuyêt với Nhu sẽ chỉ làm tăng sức mạnh cho Nhu. 
Ông sẽ có bài nói chuyện của TT Kennedy trên đài phát thanh. 
Ông nên nhắn mạnh cho Diệm biết TT Kmnedy bày tỏ quan điểm 
chỉ vì muốn nỗ lực chiến tranh thành công và “hy vọng của TT 
Kennedy là chính phủ VN sẽ công nhận nhu cầu thay đổi chính 
sách và cải tiên công quyền. 


Sau đây là hướng dẫn để ông nói chuyện với TT Diệm. Chúng ta 
[chính phủ Mỹ] khẳng đỉnh một cách công khai và một cách riêng 
tư răng Mỹ không hài lòng với việc đàn ấp Phật Tử, vì như thế sẽ 
làm hỏng mục tiêu chiến thắng trong cuộc chiến chống Cộng. Mỹ 
không tìm cách lật đồ chính phủ VN, nhưng đối thoại chân thực và 
tích cực để cải tiến. 


Nhắc với Diệm rằng Mỹ-Việt có mục tiêu chung là đánh thắng 
Việt Cộng, nêu lên khó khăn của chính phủ Mỹ để được dân Mỹ 
ủng hộ trong khi hàng ngày vừa viện trợ nhiều cho VN vừa có 
người Mỹ tử trận ở VN. Điêm nhắc thêm: yêu cầu Diệm trả tự do 
cho các sinh viên và nhà sư còn trong tù, kể cả bảo đảm an toàn 
cho 3 nhà sư hiện đang ân trú trong Tòa Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, gỡ 
bỏ kiêm duyệt báo chí, sửa chữa các chùa bị thiệt hại, gỡ bỏ Đạo 
Dụ 10, thương thuyết chân thực giữa chính phủ VN và các lãnh 
đạo Phật Giáo vê các vấn đề tồn đọng. Ông có thê bảo đảm Diệm 
rằng nêu Diệm hành động thích nghi, chính phủ Mỹ sẽ làm tận lực 
để cải thiện dư luận về chính phủ VN tại Mỹ. 


Ngày 4/9/1963. 8 p.m. Từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. Ký tên 
Lodge. Tôi nghĩ răng tôi nên nói chuyện với Nhu trước khi nói 
chuyện với Diệm. Cái gọi là về hưu của Nhu và chuyến đi hải 
ngoại của bà Nhu chỉ có thể thực hiện trực tiếp là qua Nhu. Nói 
chuyện với Nhu sẽ phải hỏi chỉ tiết về thay đổi cương vị của Nhu; 
về thời gian bà Nhu sẽ vắng mặt. Tôi đoán nên là ba tháng, đủ để 
vận động chính phủ VN mở rộng nội các; trả tự do cho các sinh 
viên và nhà sư còn trong tù ra; và sửa chữa nhà chùa. Tôi được một 
người (cỏn ấn danh) nói rằng gỡ bỏ Đạo Dụ 10 không cần nữa. 
Tuy nhiên, điều đó có giá trị trên Liên Hiệp Quốc và tôi cũng sẽ 
thử làm như thế. 





381 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Không được chính phủ VN yêu cầu thả các nhà sư còn ẩn trú trong 
Tòa Đại sứ. Nếu được yêu câu, tôi sẽ đòi bảo đảm an toàn cho họ. 
Có thê giải pháp tốt nhất cho chính phủ VN là đồng ý đưa nhà sư 
Trí Quang ra khỏi VN. 


Ngày 5/9/1963. 3 p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ gửi về. BNG. Ký 
tên Lodge. Tôi không tin lời nói của họ. Chuyện Nhu về hưu chắc 
chắn là chăng có bao nhiêu Ỹ nghĩa. Chuyện bà Nhu xuất ngoại 
hiển nhiên là chuyến đi thuyết giảng chiến thăng. Lời nói mở rộng 
nội các thực tế không đổi gì. Chuyện xoa dịu người Phật Tử, trong 
mức độ chính phủ VN quan tâm, thì phần lớn xong rồi. Thay Vì tôI 
đi trực tiếp, tôi dự định bảo (xóa đen, còn ân danh) tới nói với Nhu 
rằng chúng ta không bận tâm chuyện Nhu nói nhự thế, tức là 
chuyện Nhu về hưu, chuyện bà Nhu xuất ngoại thuyết giảng, vân 
vân.. . Nếu họ có gì tốt hơn đề thay đổi, tôi mới tới gặp. Nếu (xóa 
đen, còn ấn danh) không dẫn tới gì khả quan, lúc đó tôi sẽ gặp 
Diệm và yêu câu phải gỡ bỏ cả 2 ông bà Nhu, phải mở rộng nội 
các, phải xoa dịu Phật Tứ, vân vân. Tôi không tin chính phú VN 
thực sự hiểu chuyện "hậu thuẫn chính trị trong và ngoài” nước. Họ 
trong cốt tủy là một kiểu gia đình độc tài, kiểu thời trung cỗ 
Đông phương, họ hiểu rất ít, nếu gọi là hiểu, về cái nghệ thuật 
công quyên quần chúng. Họ không thể nói chuyện với người 
dân, họ không thể thuyết phục báo chí, họ không thể trao được 
thâm quyên hay gợi được lòng tin; họ không thể hiểu được 
khái niệm về chính quyền như là kẻ phục vụ cho người dân. Họ 
chỉ quan tâm tới an ninh thể chất và sông còn, chống lại bất kỳ 
hiểm họa nào -- dù là hiểm họa cộng sản hay phi cộng sản. Chúng 
tôi cũng đang nghiên cứu về chuyện cắt giảm một phần viện trợ. 


Ngày 5/9/1963. §:42 p.m. Điện văn từ BNG Mỹ gửi tới Tòa Đại sứ 
ở VN. Ký tên Rusk. Tôi (Rusk) điều trần 2 tiếng đồng hồ hôm nay 
với Tiểu ban Viễn Đông của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Nhận 
thấy nỗi nghỉ ngờ lớn, không chỉ về khả năng lãnh đạo của Diệm- 
Nhu mà cũng về chuyện Mỹ tiếp tục tham dự Cuộc chiến VN. 





382 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Thái độ của tiểu ban cho thấy sẽ có bầu không khí nặng nè trong 
cuộc tranh luận sắp tới trên Thượng viện vê viện trợ, cũng như sẽ 
có thê có nghị quyết lên án việc Mỹ hậu thuẫn thêm cho chính phủ 
VN; kiểu như "Đây là cảm nhận của Thượng Viện rằng người dân 
Mỹ không còn sẵn lòng hậu thuẫn cho một chế độ tại Nam VN 
đang đàn áp người dân và các giáo phái tôn giáo. Tiếp tục ủng hộ 
một chế độ như thế sẽ không phù hợp với các nguyên tắc căn bản 
của nền dân chủ Hoa Kỳ." 
Các chủ đề chính trong buổi điều trần Thượng viện hôm nay là: 
hướng đi tai họa của nhà nước Diệm-Nhu; nguy hiểm tại VN và 
các nơi khác của việc Hoa Kỳ đồng hóa với chế độ đàn áp; các bản 
tin báo chí về chuyện Nhu liên lạc với Hà Nội; thất bại của Mỹ 
trong việc không tạo ra được giải pháp khác Diệm-Nhu; sự văng 
mặt của các dấu chỉ về nơi chúng ta sẽ hướng tới. Nói cho ông biệt 
cảnh giác về sóng gió từ Quôc Hội Hoa Kỷ trong việc tiêp cận với 
chính phủ VN. 


Ngày 5/9/1963. Bản ghi nhớ từ Thứ Trưởng Ngoại Giao về Chính 
Trị (Harriman) gửi Bundy (Phụ tá Đặc biệt vê An Ninh Quốc Gia 
của Tổng Thống). Tôi (Harriman) nhận được lá thư này từ cựu 
Giám Đôc Nha Ngân Khó Việt Nam, người này có lẽ là bạn thân 
nhất của Hoa Kỳ cho tới khi ông từ chức ra khỏi chính phủ VN vài 
năm trước. Quan điểm trong thư này gần với quan điêm của cựu 
Ngoại Trưởng Vũ Văn Mẫu đã viết cho Chester Bowles -- đâ là 
những phê phán rất nghiêm túc, chúng ta nên chú ý. Tôi gửi ông 2 
bản sao thư này, nghĩ răng ông có thê trình một bản lên cho Tông 
Thống Kennedy. 


Thư của Vũ Văn Thái gửi Thứ Trưởng Ngoại Giao về Chính Trị 
(Harriman) - gửi từ Lome, Togo, ngày 24/8/1963. Thư viết bằng 
tiếng Anh, nơi đây sẽ chỉ dịch tóm lược. 

Kính thưa Thứ Trưởng... (Lời người dịch: Vũ Văn Thái lúc gửi thư 
này đang là đại diện Liên Hiệp Quốc tại Togo. Nơi dây sẽ lược bỏ 
các phân chào hỏi.) 

.. Bây giờ, tôi tin rằng Hoa Kỳ làm tận lực để ngăn cản những 
cuộc đàn áp Phật Giáo và các cuộc biểu tình chính trị tiếp theo, 
vốn sinh khởi từ những bất mãn tổng quát và từ tình hình ông 
Diệm và gia đình đối phó với khủng hoảng tôn giáo... 





383 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Nếu Mỹ không thắng thắn lên án hành vi ông Diệm mới đây tấn 
công các chùa, sẽ không còn khả thể nào cho các chính phủ VN 
tương lai lây được ủng hộ từ người dân trong khi làm đồng minh 
với Tây Phương. 

Cơ hội sinh tôn của chúng tôi tùy thuộc vào việc hòa giải của 2 
điều kiện này. 

Ông Diệm và gia đình phải ra đi ngay bây giờ, ngay cả nếu chưa 
có ai thay thế, ngay cả nêu thay đổi sẽ dẫn tới các rủi ro quan 
trọng; những rủi ro đó phải thấy là chính ông Diệm đã trở thành 
giải pháp tệ hại nhất, giải pháp duy nhất dẫn tới viễn ảnh cộng sản 
chiếm trọn Miền Nam... Thư này viết không vì tham vọng chính 
trị, vì tôi bây giờ làm việc cho LHQ và vẫn sẽ làm với LHQ... 


Ngày 6/9/1963. Bản ghi nhớ từ Giám Đốc Phòng Nghiên Cứu và 
Tình Báo (Hughes) gửi Ngoại Trưởng. Nội dung: suy nghĩ của ông 
bà Nhu. Có 2 bản báo cáo tình báo nhận được hôm nay, ghi nhận 
về thái độ hẳn học của ông Nhu, bà Nhu và những người thân khác 
trong gia tộc nhà Ngô đối với Hoa Kỳ vì các diễn tiễn mới đây tại 


Bản báo cáo đầu tiên, ký số (TDCS DB-3/656,446), về cuộc phỏng 
vân Trân Văn Khiêm (em bà Nhu) hôm 31/8/1963 thực hiện bởi 
Denis Warner, một phóng viên khả tín Úc châu. Warner thông báo 
cho một viên chức Mỹ rằng Khiêm đưa cho ông xem một danh 
sách các nhân viên Đại sứ quán Mỹ, USIS, USOM, và MACV mà 
Khiêm lên kế hoạch ám sát. Warner nói rằng ám sát người Mỹ sẽ 
dẫn tới tình hình lính TQLC Mỹ đồ bộ trong vài giờ sau, thì Khiêm 
nói đang có 20,000 lính VN tại Sài Gòn sẽ đối phó chuyện đó. Tuy 
nhiên, Khiêm như dường ấn tượng khi _Warner nói răng một sư 
đoàn TQLC Mỹ sẽ nhanh chóng xóa số bất kỳ quân đối nghịch 
nào. 

Chúng tôi không nghĩ rằng chính phủ VN lúc này sẽ làm như thế 
chống lại các viên chức Mỹ. Tuy nhiên, chúng ta có thể đoán rằng 
chiến dịch chống Mỹ trên báo chí nhà nước VN và trong các bản 
thông báo chính thức sẽ cứ tiếp tục; biểu tình chống Mỹ cũng sẽ 
như thê. 

Khiêm là em trai bà Nhu, và thân phụ Khiêm là Trần Văn Chương, 
cựu đại sứ VN tại Mỹ, người đã lên án Khiêm là hư hỏng, hèn nhât 
và bất tài. 





384 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Lần cuối chúng tôi nghe về Khiêm là hôm 11/8/1963, khi Bộ 
Trưởng Bộ Tổng Thống Nguyễn Đình Thuần thông báo với Đại sứ 
Nolting rằng bà Nhu đã tổ chức một lực lượng cảnh sát bí mật 
riêng của bà và lãnh đạo là Khiêm. Thuần nói chính Nhu có lẽ 
cũng liên hệ chuyện đó. Noltng sau đó hỏi Diệm, thì Diệm bác bỏ 
là không có. Bản báo cáo trên cho thấy Khiêm có thể thực sự có 
vài trách nhiệm "an ninh đặc biệt" và Diệm hoặc là nói dối hoặc là 
bị giữ bí mật chuyện đó. 

Bản báo cáo thứ nhì, ký số (TDCS DB-3/656,445), liên hệ tới bài 
báo ngày 2/9/1963 trên báo Times of Vietnam trong đó cáo buộc 
Mỹ, và đặc biệt là CLA, âm mưu kích động đảo chánh. Hôm 
5/9/1963, Thư ký Thứ nhất của Tòa Đại sứ Đức chuyền tin gửi tới 
ông từ một phóng viên báo Der SpIegel, người trước đó phỏng vân 
bà Nhu, nói với một viên chức Mỹ rằng bà Nhu nhìn nhận bà 
trước đó đã viết hầu hết, nếu không phải tất cả, trong bài báo 
đó. Bà cũng nói rằng hầu hết rắc rối của Nam VN là từ báo cáo sai 
lầm do báo chí Mỹ và từ phía Mỹ can thiệp. Bà cũng cáo buộc rằng 
Đại sứ Lodge dự định gỡ bỏ bà hay sẽ là, ám sát bà. Bà thêm răng 
Diệm quá yêu và dựa vào bà để có hậu thuẫn và sức mạnh trong 
cuộc chiến chống Cộng và các kẻ thù khác. 

Chúng tôi nghi ngờ răng bài báo Times of Vietnam được viết, hay 
ít nhât được gợi ý, bởi ông bà Nhu. Dĩ nhiên, bà Nhu biết rằng 
chúng ta muôn bà ra đi, và có lẽ bà cảm thấy bà sẽ là mục tiêu 
chính trong bất kỳ cuộc đảo chánh nào chống chính phủ. Lời bà 
nói về Diệm y hệt như bà từng nói công khai một tháng trước. 

——- Ghi chú: Báo Times of Vietnam của ông bà Nhu, ấn bản 
2/9/1963, có bài nơi trang nhât với nhan đê “CIA Financing 
Planned Coup D”Etat” (CIA đang tài trợ cho cuộc đảo chánh) trong 
bài nói răng CIA móc nôi với Việt Cộng đã chỉ ra nhiều triệu đôla 
đề có gắng lật đồ chính phủ Diệm vào ngày 28/8/1963. 


Ngày 6/9/1963. Điện văn từ CIA Sài Gòn gửi về trung ương. Được 
Đại sứ Lodge cho phép, một viên chức CAS vào sáng ngày 6/9 xin 
phỏng vân Ngô Đình Nhu. Nhu hẹn chiều. Buổi nói chuyện dài 2 
giờ đông hồ. 





385 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Bộ Trưởng Lương trước đó đã nói với Nhu về chuyện Trần Văn 
Khiêm. Nhu bảo đảm là không có chuyện đó [danh sách ám sát]. 
Nhu nói hoặc là Khiêm, hoặc là viên chức sở SEPES (Phòng 
Nghiên Cứu Chính Trị, tên gọi tổ chức mật vụ cũ của Nhu) muốn 
hồi phục lại SEPES. Nhu nói, Diệm không cho tái lập SEPES, 
Diệm cũng dị ứng với Khiêm và không cho Khiêm chức vụ nào 
hết. Khiêm không có cảnh sát hay mật vụ nào trong tay. Ngắn gọn, 
Nhu bảo đảm về Khiêm. 

Về bài báo ngày 2/9/1963 trên báo Times of Vietnam, Nhu nói 
không liên hệ gì với bài này và nói Nhu chưa đọc bài đó. Nhu nói 
Nhu không ấn nấp sau lưng người đàn bà (ám chỉ sau lưng chủ bút 
báo này là bà Gregory). Nhu nói Nhu đoán ông bà Gregory có thể 
lấy tin từ người Mỹ nào đó. Viên chức CAS không nêu câu hỏi về 
bà Nhu, mà Nhu cũng không nhắc tới. 

Nhu nói Nhu tin là có vài người Mỹ (không chỉ danh) sắp xếp để 3 
nhà sư vào ân trú trong Tòa Đại sứ Mỹ. Khi viên chức CAS nói là 
hoàn toàn không tin chuyện đó, Nhu nói chuyện 3 nhà sư vào sứ 
quán có thể là bất ngờ, nhưng tiếp tục nói là chính phủ VN theo 
đõi dây điện thoại thì thây có người Mỹ (không chỉ danh) đứng sau 
chuyện này [chuyện 3 nhà sư ty nạn ở sứ quán Mỹ|. 

về chuyện thương thuyết với Hà Nội, Nhu nói D”Orlandi (Đại sứ 
Italy) và Goburdhun (Cao Ủy Ấn Độ) đã yêu cầu Nhu ấp Maneli 
(Ủy viên ICC người Ba Lan) để tìm hiễu. Maneli nói răng Nhụ 
nên lợi dụng các lời tuyên bố của De Gaulle và Hồ Chí Minh để 
thương thuyết với Hà Nội. Maneli nói được Phạm Văn Đồng mời 
làm trung gian. Maneli đề nghị Nhu rằng Nam VN có thể bán gạo 
và bia cho Bắc VN để đổi lấy than đá. Maneli nói với Nhu y là 
người duy nhất ở Nam VN đám làm móc nối thương thuyết như 
thế. 

Nhu nói Nhu trả lời Maneli rằng, trong khi lời nói De Gaulle đáng 
quan tâm, nhưng chỉ có người chiến đâu trong cuộc chiến này mới 
có quyền nói và hàng động. Nam VN là đồng minh với Mỹ và sẽ là 
"hành vi phi đạo đức" để đơn phương làm như thế sau lưng người 
Mỹ. Nhu nói Nhu chống chủ trương trung lập hóa, mặc dù viên 
chức CAS không nêu đề tài này. Nhu nói, tương lai, Nam VN và 
Mỹ có thể thương thuyết với Bắc VN ở tư thế mạnh. Được hỏi, bao 
giờ sẽ gỡ thiết quân luật, Nhu nói không biết. 





386 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngày 6/9/1963. NS5C họp. NSC quyết định chỉ thị cho Lodge mở 
lại các cuộc thương thuyết “gay go” với TT Diệm và bắt đầu nói rõ 
với ông Diệm vê lập trường Hoa Kỳ. Bộ Trưởng Tư Pháp Robert 
Kennedy nêu lên Tăng nếu cuộc chiến chống Cộng có thê chiến 
thắng mà không cần tới ông Diệm và cũng không cân tới một cuộc 
đảo chánh, thì người Mỹ có lẽ nên xem xét việc Mỹ tách rời khỏi 
các chuyện này. 

Bộ Trưởng Quốc Phòng MeNamara đề nghị có một chuyến đi tìm 
hiểu sự kiện do Tướng Krulak dẫn phái đoàn, và Bộ Ngoại Giao đề 
nghị nên có thêm Joseph Mendenhall, một nhà ngoại giao cao cấp 
có kinh nghiệm về VN. Trong cùng ngày, họ rời Mỹ. 


Ngày 7/9/1963. Học sinh nhiêu trường trung học bãi khóa, biểu 
tình, xuống đường. Cảnh sát đàn Áp, bắt khoảng hai ngàn học 
sinh tại Sài Gòn. Học sinh một số tỉnh cũng đấu tranh, biểu tình 
tương tự. 


Ngày 7/9/1963. Với can thiệp của Vatican và Khâm sứ Tòa thánh 
tại Sài Gòn, Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục rời Việt Nam để tới 
Rome. 


Ngày 8/9/1963. David Bell, Giám đốc cơ quan viện trợ quốc tế của 
Hoa Kỳ AID (Agency for International Development) trả lời phỏng 
vấn trên TV, bày tỏ lo ngại rằng Quốc Hội Mỹ có thê cắt viện trợ 
đối với Nam Việt Nam nếu chính phủ TT Diệm không đổi chính 
sách đàn áp. 


Ngày 9/9/1963. Bà Nhu rời Việt Nam để tham dự hội nghị World 
Parliamentarians Conference tại Belgrade và rồi đi thăm một vòng 
Châu Âu và có thể sẽ sang thăm Hoa Kỳ. 

TT Kennedy trả lời phỏng vấn TV, khánh thành chương trình 
NBC Huntley- Brinkley News, nói ông không tin hành động cắt 
viện trợ có lợi để thành tựu mục tiêu của Hoa Kỳ tại Việt Nam vào 
lúc này. 


Ngày 9/9/1963. 5 p.m. Từ Tòa Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn gửi về BNG 
Mỹ. Ký tên Lodge. Tòa Đại sứ tin rằng trong khi yêu cầu chính 
phủ VN trả tự do cho các nhà sư, không nên nhắc tới sư Trí Quang. 





387 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Niềm tin mạnh mẽ của Trí Quang trong việc cần gỡ bỏ gia tộc nhà 
Ngô, có lề trừ Diệm, ra khỏi quyên lực sẽ có hại cho nhà sư này, có 
thê bị giam lâu dài. Cho tới bây giờ, chính phủ VN chưa trả tự do 
các nhà sư cao cấp, và Trí Quang có thê đang bị nhà Ngô xem là 
nguy hiểm nhất cho họ. Trong tình hình hiện nay, có lẽ tốt nhất cho 
Trí Quang là xuất ngoại. Bản thân Trí Quang cũng đã hỏi chuyện 
xuất ngoại. Nhưng có thể chính phủ VN cũng không muốn cho đi, 
vì lo ngại răng sau khi Trí Quang xuất ngoại sẽ vận động dư luận 
Phật Giáo quốc tế chống lại nhà Ngô. 


Ngày 9/9/1963. Giữa trưa. Từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. Ký tên 
Lodge. Sau đây là cuộc nói chuyện giữa Rufus Phillips và Thuân 
vào đêm 7/9/1963. 

Thuần mở đầu cuộc nói chuyện, nói Thuần thấy vô dụng. Nhu nói 
rằng Thuần đã bị người Mỹ mua chuộc, và sẽ giết Thuần nếu 
Thuần tìm cách từ chức. Tuy nhiên, Thuần nói là muôn từ chức và 
muốn biết người Mỹ có thể giúp đưa Thuần ra nước ngoài, nếu 
Thuần quyết định từ chức. Theo Thuần, Nhu đang kiểm soát hoàn 
toàn cả nước. Nhu là người duy nhất Diệm tin tưởng. Trong các 
buổi họp, Nhu nói thay cho Diệm, và Diệm đồng ý. Trong vài 
trường hợp, Diệm chỉ đơn giản lập lại những sì Nhu yêu cầu 
Diệm nói. Cả Diệm và Nhu đều không thực tê về diễn tiễn cuộc 
chiến, theo ý Thuần. "Mỗi người đã hỏi Thuần, rằng Nam VN có 
thể tồn tại bao lâu nếu không có viện trợ Mỹ. Thuân trả lời, theo 
Thuận, có thể kéo đài 6 tháng nếu chỉ có viện trợ quân sự, nhưng 
nều cắt viện trợ quân sự thì gân như sụp đồ tức khắc. 

Khi nói chuyện này, Thuần gợi nhớ răng trong cuộc nói chuyện 
gần đây với Đại Tá Lạc (Ủy viên Thường trực, Ủy ban Liên bộ vê 
Ấp Chiến Lược), thì Lạc trả lời câu hỏi này, rằng trong ý Lạc thấy, 
với chính phủ hiện nay, nếu tiếp tục thì Miền Nam sẽ thua trận vào 
năm 1965. Lạc nói tiếp rằng, chính phủ VN đang thua cuộc chiến ở 
vùng Delta (Miễn Tây Nam Bộ) hiện nay. Thuân thêm răng, Thuân 
hoàn toàn đồng ý ý với Lạc về điểm này. 

Thuần nói, nhiều tướng đã liên lạc với Thuần, hỏi ý về một cuộc 
đảo chánh. (Thuần không kế tên các tướng.) Thuần từ chối tham 
gia, không cảm thấy an toàn vì có thể trũng kế cò môi. 





388 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Được hỏi là người Mỹ nên làm gì, Thuần nói nên cắt viện trợ, vì 
đó sẽ làm cho mọi người nhận ra thực tế. Thuần nhắn mạnh rằng 
trung thành cá nhân với Diệm là một phần đrong tâm thức của 
nhiều viên chức, nhưng mọi người đều nhìn về người Mỹ để thuận 
theo. 

Được hỏi là Thuần có tin là Nhu chuẩn bị ám sát các Bộ trưởng 
hay người Mỹ, hay sẽ hòa đàm với Bắc Việt, Thuần nói Thuần 
không nghĩ là có gì nguy hiểm như thế lúc này, vì Nhu đang hài 
lòng với tình thế này. Nhưng Thuần thêm, Nhu hoàn toàn có thể 
làm những chuyện như thế, nếu bị đây tới vị thế phải làm, do vậy, 
theo Thuần, người Mỹ phải sửa soạn cả các trường hợp đó. 

Thuần nói, mọi chuyện gân như bề tắc ở các Bộ tại Sài Gòn. Thuận 
dẫn ra một thí dụ, khi mới đây được Bộ Trưởng Bộ Kinh Tế Quốc 
Gia viếng thăm, ông này mang theo một turyện trinh thám. Thuần 
hỏi, Bộ Trưởng kia mới nói: "Tắt cả chúng tôi, hay bất kỳ ai khác, 
làm việc trong văn phòng là đọc mấy truyện này. Chúng tôi đang 
chờ đợi." 

-- Tòa Đại sứ nhận định. Thuần trước đó đã nói với Trueheart về 
nỗi lo an toàn cá nhân, nói rằng Thuần nghiêm túc lo vì nằm đrong 
danh sách sẽ ám sát của Trần Văn Khiêm. Thuần nói Thuần tin 
Khiêm chỉ huy một tổ chức mật vụ thực sự và nói rằng Đại Tá 
Phước (Tình Trưởng Vĩnh Long) là nằm trong đơn vị đó. Thuần 
đặc biệt lo ngại khi DˆOrlandi (Đại sứ Italy) ca ngợi Thuần thích 
nghi cho chức Thủ Tướng, "Ông ta muốn tôi bị ám sát à?" 

Thuần nói Nhu đang tìm cách tiêu diệt Thuần. Nhu nói với Diệm 
rằng Thuần là gián điệp Mỹ, và Thuần cảm thấy thái độ Diệm thay 
đôi đối với Thuần. Nhu cũng cho Lực Lượng Đặc Biệt rải truyện 
đơn rằng Thuần và Bộ Trưởng Lương đã lãnh tiền Mỹ hàng trăm 
ngàn đôla. Thuần nói, Diệm đã kêu Thuần tới cho xem một trong 
các truyền đơn này. Thuân nói Nhu đã nói với nhiều người răng 
Nhu được ủng hộ toàn diện từ Đại sứ Lodge. Chính Thuần có vẻ 
tin điều này và kế Nhu đã nói trực tiệp với Thuần rằng Đại sứ 
Lodge muôn Nhu làm có vấn chính trị cho Đại sứ. Trueheart nhận 
định chung, rằng Thuần đã tuyệt vọng và chỉ nghĩ tới an nguy cá 
nhân và gia đình Thuần. 


Ngày 9/9/1963. I1 pm. Từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. Ký tên 
Lodge. Ghi vê cuộc nói chuyện dài I giờ 50 phút với TT Diệm. 





389 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Tôi (Lodge) nói với Diệm về phản ứng trên Thượng Viện Hoa Kỳ. 
(TNS Lausche truyền bố trong Thượng Viện rằng ông đồng ý vỀ 
quan điểm TT Kennedy "chính phủ Nam VN phải thay đổi chính 
sách và có thê phải thay đôi nhân sự." Còn TNS Church nói, theo 
bản tin CBS ngày 8/9/1963, rằng "nếu chính phủ Diệm không cải 
tổ triệt để, ông có thể phải cắt toàn bộ viện trợ Mỹ đối với Nam 
VN.) 

Tôi nói với Diệm rằng dư luận không hài lòng trong khi người Mỹ 
chết tại VN và viện trợ Mỹ dùng để đàn áp nhân quyên. Tôi nói với 
Diệm rằng có thể khuyên Nhu nên đi xa một chuyến, ít nhất cho tới 
cuỗi tháng 12, sau khi các quyết định chuẩn chỉ viện trợ được 
Quốc Hội Mỹ bỏ phiếu xong. Diệm bênh vực Nhu. 

Tôi nêu đề nghị xóa bỏ kiểm duyệt báo chí. Diệm nói các nhà báo 
đang tự kiểm duyệt, và không có chuyện chính phủ kiểm duyệt 
trước. Thể rồi, hễ tôi nói chuyện Nhu nên ra đi hay chuyện gỡ bỏ 
kiểm duyệt báo chí, Diệm lại láng sang chuyện khác. Diệm nói 
Diệm bực mình vì ông bà Trần Văn Chương vần còn ở trong tòa 
nhà sứ quán VN ở thủ đô DC. Diệm lại vu khống về tình hình 
đạo đức ở các chùa và các nhà sư... Tiêp theo Diệm chụp mũ các 
sinh viên biểu tình là cộng sản... 

Tôi đọc cho Diệm nghe một đoạn bản tin AP, ghi lời Giám Mục 
Ngô Đình Thục nói răng Mỹ đã xài 20 triệu đôla để tìm cách thay 
thê Diệm. Diệm nói Thục lề ra không nên nói như thế, nhưng Diệm 
thắc mắc không. biết sự thật có phải như thế không. "Tôi sẽ nói với 
ông ta [Thục] về chuyện đó. Rỗi tôi đọc một đoạn bản tin Reuters 
dẫn lời Giám Mục Thục nói rằng các nhà sư không phải tự 
thiêu mà đó là hồ sơ sát nhân, và các sư bị giết bằng búa. Diệm 
m lặng. 


Ngày 9/9/1963. 8 p.m. Từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. Ký tên 
Lodge. Nội dung: Mendenhall báo cáo vê Hilsman. Ghi lại những 
quan sát và nói chuyện vê Sài Gòn và một sô tỉnh, sau khi tôi 
(Mendenhall) đi nhiêu tỉnh ven biên Miễn Trung VN nơi vân đê 
Phật Giáo căng thăng nhất. 

Tôi (Mendenhall) kinh ngạc nhìn thấy sợ hãi bao trùm Sài Gòn, 
Huế, và Đà Nẵng. Các nơi này đang sống dưới chế độ khủng bó. 
Tôi được nghe Khoa Trưởng Đại Học Luật là Vũ Quốc Thúc nói 
trực tiếp với tôi là một lần nữa, hôm nay, hàng trăm sinh viên 
mới bị bắt. 





390 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Hầu hết các gia đình của các viên chức chính phủ (cả dân sự và 
quân sự) trong các thành phó cảm thấy bàn tay đàn áp của chính 
phủ đè nặng lên các con của họ. Ngày cảng thêm nhiêu sinh viên 
nói về chuyện Việt Cộng có thể là một giải pháp khác thay cho 
chính phủ Diệm hiện nay (Tôi được nghe như thế, ở cả Sài Gòn và 
Huế). 

Liên hệ của người Mỹ, cả viên chức và xã hội, với người Việt đã 
co cụm nhiều tại các thành phố kế từ ngày 20/8/1963 bởi vì người 
Việt lo sợ bị nhìn thấy nói chuyện với người Mỹ. Chính tôi trực 
tiếp kinh nghiệm sự bí mật đó, mà thái đội này có vẻ cần thiết để 
nói chuyện với người Việt trong bầu không khí của nhà nước cảnh 
sát hiện nay. 

Khi viếng thăm Huế và Đà Nẵng, tôi nhận thấy như sau về 4 tỉnh 
Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam và Quảng Tín dựa vào các 
cuộc nói chuyện với các viên chức Lãnh sự quán, MAAG, USOM, 
USIS, [xóa đen vài chữ]: Quân đội cho thấy hình ảnh hỗn hợp. Các 
tư lệnh cao cấp, đều là người trung thành với Diệm, người lộ ý kiến 
khác bị thay thế (như, Tướng Nghiêm không đồng ý về chính sách 
đàn áp Phật Giáo, bị thay băng Tướng Trí, người ủng hộ chính 
sách đó). Bất mãn lộ ra nhiều nơi thấy rõ. Trong guông máy hành 
chánh, các tỉnh trưởng vẫn trung thành và nếu có ai bị nghỉ ngờ thì 
thay thế ngay (như mới đây ở tỉnh Thừa Thiên). Các quan chức 
dân sự ở Huê và Đà Nẵng lộ rõ bắt mãn. 

Tình hình chiên sự có vẻ đi xuống ở các tỉnh này. Quảng Tín có 
tháng tệ hại nhất là tháng 8, tính kế từ tháng 11/1962. Nơi tỉnh 
Quảng Nam, nhiều sự kiện mới đây cho thấy VC đã bị đây ra khỏi 
các vùng ven biến bây giờ đang kéo trở lại. Không rõ có phải vì 
dân chúng bất mãn là yêu tố dẫn tới các diễn tiến này, nhưng tại 
hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên, bất mãn về vấn đề Phật Giáo 
đã lan xuông tận các làng xã, và tại Huế bây giờ có báo cáo rằng 
dân làng nói rằng họ có thể sẽ dung dưỡng Việt Cộng cũng như với 
lính chính phủ VN. 

Các biện pháp "hòa giải" của chính phủ VN không có hiệu quả gì. 
Tôi được nghe kể rằng, dù vừa mới trả tự do, vài người đã bị bắt, 
đợt thứ nhì bắt bớ lai xảy ra và một số người vừa được thả lại bị 
bắt lại trong đợt bố ráp thứ nhì. Các chùa và các trường học được 
chính thức nói là mở cửa lại, nhưng nhiều trường hợp vẫn chưa. 





391 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Tôi cũng ghé thăm Nha Trang và nói chuyện VỚI Các sĩ quan quân 
đội Hoa Kỳ, những người này nói từ vị trí ở xa khối dân sự nhận 
thấy không có vấn đề Phật Giáo gì. Tôi không gặp được (xóa đen 
vài chữ) nhưng được thông báo tại Sài Gòn răng: ông này đã báo 
cáo răng những người trong khu vực đó rất là giận dữ nhưng giữ 
im lặng vì sợ bị trả thù trong bầu không khí khủng bố này. 


Ngày 10/9/1963. Bản báo cáo của Krulak (Phụ Tá Đặc Biệt về 
Chống Nồi Dậy và Hoạt Động Đặc Biệt của Tham Mưu Trưởng 
Liên Quân). Chuyến đi tìm hiểu tình hình Việt Nam. Thăm 4 vùng 
chiến thuật, các binh chủng Hải Lục Không Quân, nói với 87 viên 
chức trong hệ thống có vấn Hoa Kỳ từ cấp cao tới cấp thấp. Hầu 
hêt cuộc nói chuyện là nói với cá nhân, trong không khí đời 
thường, hoặc tại bản doanh hoặc trong khi họ công tác ở ngoài. 

Đôi khi, đề tiết kiệm thời giờ, nhiều có vấn được mời lại một nơi 
để tôi (Krulak) phỏng vấn. Các cuộc thảo luận cũng tổ chức với 
Đại sứ, Tướng Harkins và các viên chức phụ tá của Tướng này, 
cũng như với 22 sĩ quan người Việt. Sau đây là tóm lược nhận 
định. 

Các trận giao chiến vẫn tiếp diễn, nhưng tình hình tốt. Có bị ảnh 
hưởng bất lợi từ khủng hoảng chánh trị, nhưng không nhiều. Còn 
cân nhiều nỗ lực chiến tranh, đặc biệt ở vùng Miền Tây, nơi VC 
vẫn còn mạnh rnẽ. Sĩ quan người Việt các cập đều biết có tình hình 
Phật Giáo, nhưng hầu hết xem đó là chuyện riêng biệt và không để 
dị biệt tôn giáo gây tác động nội bộ quân đội. Các cấp chỉ huy quân 
sự người Việt đêu có kỷ luật, tuân lệnh, thực hiện nhiệm vụ. Quan 
hệ quân sư Mỹÿ-Việt không bị thiệt hại vì khủng hoảng chánh trị, 
trong bất kỳ mức độ quan trọng nào. Có một số bất mãn, trong giới 
sĩ quan người Việt, với chính phủ hiện nay, nhưng tập trung vào 
Ngô Đình Nhu thay vì Tổng Thống Diệm. Họ sẽ vui mừng nếu 
Nhu ra đi, nhưng tât ít người dám nói chuyện này. Nếu không có 
các yếu tố chính trị và quân sự nghiêm trọng bên ngoài tác động, 
Việt Cộng sẽ thất trận nều các chương trình quân sự và xã hội của 
Hoa Kỳ hiện nay duy trì, bất kể các khuyết điểm tệ hại của chế độ 
hiện nay. 


Ngày 10/9/1963. Bản ghi nhớ từ Mecklin (Cố Vấn về Công Vụ của 
Tòa Đại Sứ Mỹ tại VN) gửi Murrow (Giám Đốc Sở Thông Tin 
Hoa Kỳ). Nội dung: Chính sách vê VN. Sau đây là sáu nhận định, 
tât cả đêu sẽ gây tranh cãi. 





392 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





- VN cần phải có một chính phủ mới. Có nhiều chứng cớ cho 
thấy cuộc chiến chống Cộng sẽ thảm bại với chế độ hiện nay, đặc 
biệt là lòng dân không ủng hộ nữa vì khủng hoảng Phật Giáo. Dư 
luận tại Hoa Kỳ và trên trường quốc tế gây trở ngại cho cuộc 
chiến. 

_—- Quyền lực thực sự phải đến từ một người mới. Bất mãn hiện 
nay tập trung vào ông bà Nhu. Thực sự, hai ông bà Nhu chỉ là hậu 
quả yêu kém của chính phủ. Thât bại thực sự trong nhiêu năm 
chính là Diệm, chính ông Diệm không tìm được ủng hộ từ dân 
VN. Diệm luôn luôn kiểm soát căn bản quyền lực. Có thể đoán 
rằng ngay cả khi gỡ bỏ Nhu ra khỏi chính phủ xong, cũng sẽ đây 
Diệm vào sâu hơn trong trạng thái cô lập đầy ngờ vực và sẽ kém 
hiệu quả hơn bao giờ hệt. Diệm chỉ nên là một khuôn mặt lãnh đạo 
hình thức đề ồn định thôi. 

-_¬- XáC suất rủi ro đối với việc lật đỗ gia tộc Ngô Đình mà không 
đồ máu nhiều. Chế độ nhiều năm đã xây dựng các lực lượng trung 
thành và bây giờ tập trung quanh Sài Gòn. Để ngăn ngừa trường 
hợp bề tắc lâu dài, và cũng là không để cho VC tìm được lợi thể, 
chỉ có một hướng bảo đảm: quyêt định trước, nếu cần, sử dụng tới 
quân tác chiến Mỹ. 

_—= Quyết tâm lớn của Hoa Kỳ. Nghĩa là, nếu cân, sử dụng quân tác 
chiến Mỹ, vừa giúp lật đồ chế độ hiện nay và chống lại VC, vừa 
bày tỏ , chí chấp. nhận tham chiến ở tầm mức như Cuộc Chiến Đại 
Hàn nêu VC quyết định leo thang. Bởi vì, nếu CS chiếm được VN, 
sẽ là thảm họa dây chuyền cho Đông Nam Á, khu vưc chiến lược 
cho an ninh Hoa Kỳ. Phản ứng mạnh của Mỹ nơi đây sẽ củng có 
cuộc chiến chống Cộng khắp Châu Á và các vùng kém phát, triển 
khác. Đó cũng sẽ là thảm bại lớn của thử nghiệm Trung Quốc tại 
VN về ý thức hệ chiến tranh của họ. 

—- Quân lực Mỹ có thê dùng chống quân du kích CS Châu Á và 
chiến thắng. (Cũng sẽ trả giá cao, nêu không tránh được, chúng ta 
phải chấp nhận rủi ro.) Cái có thể gọi là hội chứng người Pháp là 
hoàn toàn ngụy biện. Người Pháp thất trận tại Đông Dương vì họ 
xử thế như là thực dân, không tìm cách thu phục lòng dân và 
không bao giờ có nỗ lực quân sự thích nghỉ trong bất cứ trường 
hợp nào. Quân Mỹ tại VN sẽ làm trái ngược lại, sẽ giúp người dân 
VN. Điền hình như kinh nghiệm ở Nam Hàn. 





393 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





_—= - Mỹ phải chấp nhận rủi ro trong việc bí mật tổ chức đảo chánh, 
nếu cân. Chứng cớ cho thấy có dao động lớn trong giới sĩ quan VN 
đề chấp nhận nguy hiểm trong việc dàn dựng đảo chánh. Do vậy, 
có thể việc lật đồ nhà Ngô sẽ không tự động xảy ra sau các biện 
pháp của Mỹ, thí dụ, ngừng viện trợ, với kết quả là gần như hỗn 
loạn. Cũng có thể chủ yêu rằng chế độ kế tiếp sẽ sẵn lòng hợp tác 
với Mỹ, bao gồm cả việc hợp tác với quân tác chiến Mỹ nếu cuộc 
chiến chỉ có thể được thắng với không lựa chọn khác. 

Tình hình tại VN đã suy sụp tới mức tệ hại, tới mức Hoa Kỳ sẽ bị 
lôi kéo vào để đánh bạc băng ý chí tột cùng trong việc sử dụng 
quân tác chiến. Ngay cả nêu lật đồ nhà Ngô xong, vẫn có nguy 
hiểm rằng chế độ kế tiếp sẽ chỉ tương đương hay kém hơn chế độ 
cũ trong cuộc chiên chông VC. Cũng có nguy hiêm là, quân lực 
VN lúc đó sẽ chia rẽ, thành các mảng đối nghịch nhau, với hậu quả 
tai hại. Một cách lý tưởng là, toàn bộ gia đình nhà Ngô phải ra đi, 
nhưng nên giữ Ngô Đình Diệm trong vị trí nguyên thủ hình thức. 
Cốt tủy là, ông bà Nhu phải rời VN vĩnh viễn. 


Ngày 10/9/1963. NSC họp. Krulak và Mendenhall từ Việt Nam trở 
vê Mỹ sau chuyên đi 4 ngày sóng gió và làm bản phúc trình lên 
NSC. Cùng với hai người là John Mecklin, Giám đốc cơ quan 
USIS tại Sài Gòn, và Rufus Philips, Giám đốc Chương trình Nông 
thôn của USOM. Bản phúc trình của Krulak nhắn mạnh rằng cuộc 
chiến chống Cộng đang trên đà chiến thắng, và trong khi có một số 
bất mãn từ giới quân nhân đối với TT Diệm, không ai dám liều 
mạng ra đảo chánh TT Diệm. Tiếp tục chính sách hiện nay dưới 
quyên TT Diệm sẽ dẫn tới chiến thắng. Mendenhall đưa ra một cái 
nhìn hoàn toàn trái ngược về tình thế: sẽ có thể SụP đồ chính quyền 
dân sự và một cuộc nội chiến vì tôn giáo có thể xảy ra nếu còn TT 
Diệm. Nếu còn TT Diệm, cuộc chiến không thê dẫn tới chiến 
thắng. Phillips và Mecklin ủng hộ quan điểm của Mendenhall với 
nhiều mức độ. Rufus Philips nêu hình ảnh bi quan, rằng cuộc 
chiến đang thảm bại, tệ hại nhất là ở Miền Tây; như ở tỉnh Long 
An, 60% âp chiến lược đã bị V€ tấn công, kiểm soát. Nhưng 
Nolting đồng ý với Krulak. Ý kiến dị biệt đã làm cho TT Kennedy 
phải hỏi 2 đặc sứ, “Hai ông đã tới thăm cùng một quốc gia, có phải 
không?” 





394 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngày 11/9/1963. Điện văn Tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn, số 478. 
Lodge ĐỢI ý về một nghiên cứu toàn diện vê một hình thức ngưng 
viện trợ kinh tế để có thể dùng lật đỗ chính phủ TT Diệm. 

Bạch Ốc họp, quyết định hoãn tái cấp viện trợ kinh tế trong khi 
xem xét toàn bộ về cách nào có thể áp lực TT Diệm thay đối chính 
sách đàn áp Phật Giáo. Trả lời câu hỏi của TT Kennedy rằng có 
phải tình hình VN đang suy sụp và có phải đã suy sụp nghiêm 
trọng, MeCone (Giám Đốc Sở Tình Báo CIA) đáp rằng trong ba 
tháng tới, tình hình có thể gọi là suy sụp nghiêm trọng. 

Trong ngày 11/9/1963, Bà Nhu tuyên bố trong hội nghị 
Interparliamentary Union tại Belgrade răng, “TT Kennedy là một 
chính khách, và khi ông nghe dư luận ôn ào nói vê một hướng nào 
đó, ông cô gắng làm dịu lại cách nào đó. Nếu ý kiến đó là thông tin 
sai, giải pháp không phải là chiều theo dư luận, nhưng giải pháp 
nên là có đủ thông tin. " 

Trong khi đó, Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục rời Rome hôm nay, 
để sẽ tới Hoa Kỳ. Mục đích TGM Thục tới Mỹ là để sắp xếp 
chuyến đi của bà Nhu sẽ thăm Mỹ. 

Hilsman nêu ý kiến, có thể sẽ đê báo chí phỏng vấn nhà sư Thích 
Trí Quang để dư luận thấy rằng chính phủ VN chưa đáp ứng các 
nguyện vọng đã cam kết với PG, và đê cho Diệm-Nhu thấy rằng 
Mỹ có thể xem xét nhà sư Trí Quang như một giải pháp chánh trị. 
Bản ghi nhớ từ Thomas L. Hughes (Giám Độc Sở Nghiên Cứu 
Tình Báo) gửi Ngoại Trưởng Mỹ, nói rằng có nhiều tin cho biết 
Nhu tăng tốc thương thuyêt bí mật với Hà Nội, có thể có hay 
không có trung gian của Pháp, về tương lai Nam VN. 


Ngày 12/9/1963. Với Bạch Ôc ưng thuận, Thượng nghị sĩ Frank 
Church đưa ra Thượng Viện một Nghị quyết lên án chính phú. Nam 
Việt Nam vì đã đàn áp người Phật Tử, và kêu gọi kết thúc viện trợ 
Mỹ trừ phi TT Diệm ngưng đàn áp. 

Tướng Harkins (lư Lệnh Quân Viện Hoa Kỳ tại VN -- MACV) 
trong điện văn gửi Tướng Krulak (Phụ Tá Đặc Biệt của Tham Mưu 
Trưởng Liên Quân về Chống Nổi Loạn và Hoạt Động Đặc Biệt) 
nêu nghi ngờ nhà sư Trí Quang (đang ty nạn trong sứ quán Mỹ) có 
thể là Việt Cộng, vì tự nhận là có tư tưởng chống Diệm trước cả 
ngày 8/5/1963 (ngày xảy ra sự kiện quân chính phủ băn vào Phật 
Tử ở Đài phát thanh Huế), cũng như nghỉ ngờ các cuộc biểu tình 
của Phật Tử và sinh viên có bàn tay VC hỗ trợ. 





395 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





McCone (Giám Đốc CIA) nói CIA không có bao nhiêu thông tin 
cụ thê về ý kiến của Tướng Harkins là VC đã trà trộn vào Phật Tử 
và sinh viên. 


Ngày 13/9/1963. Đại sứ Lodge gửi điện văn về Ngoại Trưởng, bày 
tỏ lo ngại rằng Nhu trong khi thương thuyết với Hà Nội sẽ tới lúc 
yêu câu người Mỹ rút ra khỏi VN, hay là phải giảm nhiều sự có 
mặt. Người Mỹ không thể rời bỏ cuộc chiến chông Cộng, nhưng 
lúc đó trả lời sẽ không đơn giản. Bản ghi nhớ vê cuộc nói chuyện 
điện thoại giữa Harriman (Thứ Trưởng Ngoại Giao) với McCone 
(Giám Đốc CIA) ghi lời MeCone lo ngại về các bản tin cho biết 
Nhu đang thương thuyết mật với Hà Nội. 

Cùng ngày, Lodge gửi mật thư tới Ngoại Trưởng Rusk, Lodge nói 
chính tay Lodge đánh máy đê không ai khác biệt về lá thư, trong 
đó Lodge xin Ngoại Trưởng trực tiếp gặp TT Kennedy gửi Tướng 
Lansdale tới Sài Gòn để chỉ huy Phòng CAS Sài Gòn (tức là: CIA 
Sài Gòn), thay cho đương nhiệm là John Richardson, tuy rằng 
Richardson nhiệt tình và xuất sắc. 

Lý do, theo Lodge, nhiều người VN nghĩ rằng Richardson ủng hộ 
ông Diệm vì tình thân nhiều năm, nên làm nhiều người Việt e đè. 
Tuy nhiên, MeCone từ chối ý kiến đưa Lansdale sang. 


Bản ghi nhớ trong ngày của McCone ghi rằng Đại sứ Lodge và Đại 
biện Trueheart tin cuộc chiến không thê thăng với chế độ Diệm; 
Mỹ cắt giảm viện trợ sẽ có phản ứng bất thường từ Diệm-Nhu; Đại 
Sứ Lodge đang suy tính một cuộc đảo chánh xuyên qua Tướng Đôn 
với MACV; Đại sứ cảm thấy răng nêu kế hoạch đó thất bại, Mỹ sẽ 
bị Diệm-Nhu mời ra khỏi Nam VN. Kế hoạch đảo chánh ban đầu 
của các tướng đã hủy bỏ vì bị lộ cho Nhu biết, làm cho Mỹ ở vào 
một vị trí suy yêu. Hiện thời Tướng Đính ủng hộ Nhu, và bản 
doanh tướng này đầy các gián điệp của Nhu. Do vậy, Mỹ bây giờ 
thiếu phương tiện đề khởi động một cú đảo chánh khác. Những 
người ủng hộ kế hoạch cắt toàn bộ viện trợ cảm thấy như thế sẽ 
dẫn tới một cuộc đảo chánh chế độ Diệm-Nhu, nhưng tình hình 
thực tế là Nhu đã thiết lập một hệ thống kiêm soát quân đội hiệu 
quả để theo dõi và ngăn cản các tướng hành động. 





396 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngày 14/9/1963. Điện văn Bộ Ngoại Giao số 411. Thông báo cho 
Lodge biết sẽ hoãn chương trình nhập Cảng thương mại trị giá 18.5 
triệu đôla cho tới khi có quyết định về chính sách căn bản đối với 
Việt Nam. 

Murrow (Giám Đốc Phòng Thông Tín Hoa Kỳ, USIA) gửi bản ghi 
nhớ tới Bundy (Phụ Tá Đặc Biệt về An Ninh Quốc Gia của Tổng 
Thống), về phản ứng thế giới về tình hình VN. Một số quốc gia 
bày tỏ lân mân đối với hoàn cảnh bế tắc của Mỹ tại VN, đặc biệt 
tại Tây Âu, và gần như không chính phủ nào bênh vực chế độ 
Diệm, chỉ trừ Nam Hàn và Philippines xem Diệm như lãnh tụ 
chông Cộng cần thiết. Các giáo hội Phật Giáo tại Thái Lan, Miễn 
Điện và Cam Bốt tiếp tục phản đối chính phủ Diệm về cách đối xử 
với PGVN. 

Đại sứ Lodge gửi điện văn về Bộ Ngoại Giao Mỹ, nói rằng TT 
Diệm cho biết bà Nhu nói SẼ tổ chức một buổi họp báo ở New 
York để làm sáng tỏ vấn đề và Diệm đã đồng ý. Lodge trả lời 
Diệm rằng chuyện đó sẽ có dư luận xấu tại Mỹ. : : 

Lodge viết cho BNG Mỹ răng cả Diệm và Nhu đều chấp thuận 
ngôn phong của bà Nhu, và đó là điều sai căn bản trong gia đình 
nhà Ngô, vì họ ưa thích lớn tiếng dùng binh khí miệng lưỡi, và như 
thế lại không đem dư luận tôt tới, trong khi lễ ra nên tập trung vào 
cuộc chiến chống Cộng, nơi sẽ mang dư luận tốt cho họ; họ như 
dường không bận tâm những gì người khác có thể suy nghĩ, nhưng 
chỉ đơn giản quan tâm chuyện bày tỏ cảm xúc của họ và tự hào 
riêng của họ. Họ không thực sự là chính khách. 


Ngày 15/9/1963. Bản ghi nhớ từ Hughes (Giám Đốc Phòng 
Nghiên Cứu và Tình Báo) gửi Bộ Ngoại Giao. Nội dung: Vân đê 
Ngô Đình Nhu. 

Nhu đóng một vai chính trong cuộc chiến chống VC, là lực năng 
động trong chương trình âp chiến lược, ảnh hưởng các khái niệm 
quân sự VN từ quy ước chiên tới chông du kích, đã thành lập các 
đoàn thê gây ý thức chính trị. Tuy nhiên, kế từ ngày 8/5/1963, Nhu 
trở thành bạo lực đàn áp chủ lực trong khủng hoảng Phât Giáo, và 
là nguyên nhân khủng hoảng công quyên. Bây giờ Nhu đã trở 
thành chướng ngại lớn đối với bất kỳ giải pháp nào chân thực để 
kết thúc khủng hoảng này. 

Nhu là sức mạnh khống chế Diệm. Nhu đã bôi nhọ, vô hiệu hóa, 
hay gỡ bỏ nhiều có vấn trung thành và tài năng của Diệm. 





397 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Nguyễn Đình Thuần, Bộ Trưởng Bộ Tổng Thống, nói rằng Nhu là 
người duy nhất Diệm tin cậy. Võ Văn Hải, Chánh Văn Phòng của 
TT Diệm và là thâm quyên tin cậy nhất bên trong Tổng Thống 
Phủ, đồng ì với Thuận răng Nhu nói thay Diệm trong các buôi 
họp, việt các thư cho Diệm trả lời các báo chí phỏng vân, và biến 
Diệm thành tiếng vang của chính các quan điểm của Nhu. Do 
vậy, Diệm tin lời Nhu quy chụp rằng vấn đề Phật Giáo căn bản là 
do Việt Cộng tạo ra. Điêu này làm Diệm xuống cấp trong mắt 
người trung thành. Vũ Văn Mẫu, cựu Bộ Trưởng Ngoai Giao, và 
Tướng Lê Văn Kim, Phụ Tá Quyền Bộ Trưởng Quôc Phòng, nói 
Nhu bây giờ là sức mạnh khống chế ở Nam VN. Theo các viên 
chức cao câp nhất của chính phủ VN và các quan chức khác ở cấp 
tỉnh, huyện, quyền lực thực sự ở Nhu, chớ không phải Diệm. 
Một đánh giá khác cho thấy Diệm không sẵn sàng rời bỏ Nhụ, 
trong khi vài nhóm khác nghĩ rằng Diệm không thể cai trị nếu 
không có Nhu. 

Sức mạnh độc lập của Nhu: Mật Vụ và Lực Lượng Đặc Biệt. Nhu 
có nguồn sức mạnh độc lập. Nhu chỉ huy mật vụ và Đảng Cần Lao, 
một tô chức chính trị nửa bí mật. Nhu gài mật báo viên khắp hệ 
thống công quyên, quân đội và các nhóm phi chính phủ chính yếu. 
Hệ thống theo dõi của Nhu gây nên nỗi sợ và căm ghét khắp các tô 
chức này. Nhu kiểm soát Lực Lượng Đặc Biệt cùng với Mật Vụ, 
những người này là tác nhân bố ráp các chùa, bắt các nhà sư, sinh 
viên, và các nhà đối lập, va bịa đặt ra chứng cớ để chứng minh có 
âm mưu Cộng sản phía sau các tô chức đối lập. Những hành động 
như thế đã làm bùng nỗ căng thắng, tới điểm gân như nỏi loạn. 

Nhu có tâm thù ghét người Mỹ. Và bộc lộ cảm xúc chống Mỹ ở cả 
nơi riêng tư và công lập. Nhu từng tố cáo Mỹ âm mưu với "bọn 
thực dân" và "phong kiên" đề biến VN thành vệ tính. Nhu đã phổ 
biến các bản tin trong đó ghi cụ thể một số viên chức Mỹ sẽ bị 
đánh dấu là mục tiêu ám sát. Nhu thường xuyên nói phải giảm bớt 
người Mỹ ở VN vì đó là đe dọa độc lập của VN. Nhu lập đi lập lại 
những lời nói đối với Đại sứ Mỹ và Trưởng phòng CAS về vai trò 
của Nhu trong các sự kiện kể từ ngày 8/5/1963. Điều đó làm trở 
ngại cho chúng ta ở Nam VN. Đại Tá Lạc, phụ trách chương trình 
ấp chiến lược, nói rằng bước tiền đã chậm lại trong 3 tháng qua, vì 
thái độ chống Mỹ trong "vài phần tử" ở Sài Gòn. 





398 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Nhu liên hệ với Bắc Việt. Nhu nói riêng tư rằng nếu Mỹ cắt viện 
trợ, Nhu sẽ tìm nơi khác giúp. Nếu không tìm được, Nhu nói Nhu 
sẽ thương thuyết với Hà Nội. Nhu thuyêt phục các nhà quan sát 
VN và quốc tế răng viễn ảnh đó khả thi. Các bản báo cáo cho biết 
Nhu đã thực sự liên lạc với Hà Nội, và nhiều người biết, cho nên 
tình hình này làm xuống tỉnh thần trong quân đội VNCH và 
giới công chức Nam VN. Nhu tin là Nhu dàn dựng được lợi thể, 
cho đù là xuyên qua tác chiến chống Cộng hay là thương thuyết 
với VC. Lòng tự cao của Nhu dẫn tới lời tự khoe rằng chỉ có Nhu 
mới cứu được VN. Cả Nguyễn Đình Thuần và Võ Văn Hải xác 
nhận rằng Nhu hút nha phiến trong 2 năm qua, cho thấy ít nhất một 
phân giải thích của lòng tự tin quá độ và sự hoang tưởng về 
quyên lực. 
Người Việt chống lại Nhu. Theo Tướng Harkins, cả trong cảm xúc 
và thực tế tại Nam VN đã làm phân cực chống lại ông bà Nhu. 
Harkins tin rằng Nam VN SẼ. 'sông còn và phát triển mạnh" nêu 
ông bà Nhu ra đi và Diệm vẫn giữ chức Tổng Thống. Chúng tôi 
cũng đồng thuận với ¡ nhận định của Tướng Harkins vê ông bà Nhu. 
Tướng Krulak nói răng Nhu ra đi sẽ làm các sĩ quan vui mừng. 
Krulak nghe từ vị Tư Lệnh Lữ Đoàn Nhảy Dù VN là ghét Nhu vô 
cùng. Đại Tá Lạc nói rằng Nhu sẽ không tôn tại nổi 24 giờ nếu Mỹ 
nói rõ là Mỹ không dung dưỡng tình thê này. Trần Quốc Bửu, lãnh 
tụ công đoàn lớn nhất VN, nói các đoàn viên của ông tin là Nhu 
phải ra đi. Bửu sợ là nêu Nhu chiến thắng từ khủng hoảng hiện 
nay, tình thế sẽ bi thảm hơn và rồi CS sẽ chiếm trọn VN. Võ Văn 
Hải tin là Diệm không thể lấy lại niềm tin từ người dân khi Nhu 
còn quyên lực. 
Chúng tôi đồng ý với bản đánh giá tình hình rằng (1) Nhu bị ghét, 
bị căm thù, bị sợ hãi, bị bất tín trong mọi lĩnh vực công quyên, 
quân đội và giới trí thức thành thị; và (2) cảm xúc chống Nhu lan 
rộng và kéo dài bây giờ đã dày đặc căng thăng, và hiển lộ qua các 
biện pháp đàn áp của chế độ. Chúng tôi cũng đồng ý với đánh giá 
của MACV rằng nhiều sĩ quan quân đội cao câp tin rằng Nhu có 
thể thương lượng với Hà Nội và "đại đa số quân đội không thể 
chấp nhận Nhu như là lãnh đạo của Nam VN trong bất kỳ tình hình 


” 


nào”. 





399 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Ngày 16/9/1963. Kết thúc thiết quân luật khắp VN. Mỹ đang tốn 
trung bình từ I triệu rưỡi đôla/ngày tại VN. Các viên chức Bộ 
Ngoại Giao Mỹ hài lòng vì bài báo của Joseph Alsop trên báo 
Washington Post số hôm nay (16/9/1963), kế về diễn tiến tốt đẹp 
của cuộc chiến chống Cộng tại ấp chiến lược Bình Thạnh, gân 
Bình Đại, tỉnh Kiến Hòa. Bài báo cũng cho thây tính đa dạng chiến 
tranh tại Việt Nam, có thể nhìn ra 7 hay 8 cuộc chiến dị biệt lồng 
vào nhau, tùy theo địa phương, tùy theo ai kể, và tùy theo thời 
điểm cuộc chiến. Trong khi đó, bài báo của phóng viên David 
Halberstam trên báo The New York Times, ấn bản ngày 16/9/1963, 
ghi nhận về bất đồng căn bản giữa Mỹ và Việt Nam về chương 
trình â Ấp. chiến lược ở bán đảo Cà Mau, và ở mức độ nhẹ hơn là tại 
vùng Đồng Bằng Sông Mekong. 

Bài báo “Rift With Salgon on War Tactics Underlined by 2 Red 
Attacks” ghi rằng các viên chức Mỹ tại VN ngày cảng quan ngại vì 
sự mong manh của các ấp chiến lược cô lập trong các khu vực từ 
lâu đã nằm dưới quyền kiểm soát của Việt Cộng, và họ kêu gọi 
ngừng tức khắc các công trình xây dựng thêm các ấp chiến lược 
nơi đó. : 

Halberstam ghi rằng các quan chức VN chống lại áp lực Mỹ và 
muốn tiếp tục xây dựng các ấp chiến lược cỡ nhỏ. 

TT Kennedy gửi bản ghi nhớ cho Robert McNamara với câu hỏi 
hôm 16/9: "Bản tin báo N.Y.T. có chính xác mức độ nào không? 
Có sự chia rẽ giữa các viên chức quân sự Mỹ, Việt vê âp chiên 
lược trong khu vực này phải không?" 


Ngày 16/9/1963. 11 a.m. Bản ghi nhớ về một buổi họp ở Bộ Ngoại 
Giao Mỹ. Người viết bản ghi nhớ là: Tướng V.H. Krulak (USMC). 
Tham dự: Rusk, McNamara, Dillon, Ball, Gilpatric, Tướng Taylor, 
Bundy, McCone, Harrman, Bell, Forrestal, Hilsman, Colby, 
Janow, Manning, Sheldon, Smith, Tướng Krulak. 

Ngoại Trưởng Rusk hỏi là đã có suy nghĩ gì về chuyện nên thảo 
luận với chính phủ VN về khả thể đưa nhà sư Trí Quang ra ngoài 
VN, thay vì trả tự do để tiếp tục bị xem là phiền nhiễu tại VN. 
Hilsman nói, theo ông biệt là chưa nghĩ tới, nhưng ông sẽ gợi ý 
Đại sứ Lodge chuyện đó. 

Rusk hỏi, có cơ sở nào về nỗi lo sinh viên có thể sẽ theo Việt 
Cộng. McCone nói 2 người này có thể trả lời -- Sheldon (từ bản 
doanh CIA) và Smith (từ Phòng CIA tại Saigon) vừa từ Sài Gòn vê 
Mỹ sáng nay. 





400 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





MecCone hỏi: hai ông có tin rằng sinh viên bất mãn đang theo Việt 
Cộng? Trả lời: Có 3 trường tại Sài Gòn có lẽ đã bị Việt Cộng trà 
trộn, con sô có lẽ không hơn 30 sinh viên đã theo VC. 

McCone hỏi: còn giam bao nhiêu sinh viên? Trả lời: Chưa tới 200 
sinh viên còn bị giam; 100 còn trong tù, 100 bị giam trong các đơn 
vị vũ trang. Bắt sinh viên tại các trường là rộng khắp, hầu hết là thả 
sớm. 

Rusk hỏi: Nhu đang làm øì, trong khi tạo dư luận rằng Nhu được 
Mỹ hậu thuẫn trọn vẹn? Trả lời: Nhu đi diễn thuyết, nói như thế 
với LLĐB, Đảng Cần Lao, Đoàn Thanh Niên Cộng Hòa, Phong 
Trào Phụ Nữ Liên Đới. 

Rusk hỏi: Có nghe phía người Việt nói gì về đảo chánh? Trả lời: 
Có. Nhiều viên chức VN tới gặp CIA với ý nghĩ về đảo chánh. Hầu 
hết là nói, vì chìa khóa là sự trung thành của các đơn vị quân đội, 
nhưng ít thấy bảo đảm từ lĩnh vực này. Vài người nói về đảo chánh 
nói đã được các sĩ quan cấp thấp và vài đơn vị ở Sài Gòn hứa ủng 
hộ, nhưng không cụ thê. 

Hilsman hỏi: còn về các bản tin nói Nhu hút thuốc phiện? Trả lời: 
Tin đôn có từ vài năm nay, nhưng không khả tín. 

Rusk hỏi: Nếu chính phủ Diệm hoàn toàn không thay đổi như hiện 
nay, có thể nào cuộc chiến chống Cộng thành công? Trả lời: 
Không ai tin như thế, từ quan điểm của Tòa Đại sứ, CIA, USIS hay 
USOM. 

Rusk hỏi: Còn về chuyện, Nhu tiếp cận với Bắc Việt? Sheldon trả 
lời: như một giả thuyết, rằng Nhu rất khôn ngoan, rằng nếu chúng 
ta vây Nhu và Nhu không còn hy vọng duy trì ảnh hưởng cách nào 
nữa, Nhu sẽ tìm tới Moscow -- có lẽ xuyên qua Yugoslavia— để 
đề nghị rằng Liên Xô và Pháp vào thay người Mỹ. Nghĩa là, lính 
Mỹ sẽ rút khỏi VN và có thể là lính Liên Xô sẽ vào VN. Harriman 
nhận định: người Nga sẽ không thực sự cần sắp xếp gì đâu, vì 
chúng ta sẽ tự rút ra khỏi VN trong bất kỳ trường hợp nào, ngay 
khi Việt Cộng ngưng tấn công Nam VN. 


Ngày 16/9/1963. 8 p.m. Bản ghi nhớ về cuộc nói chuyện giữa 
Kattenburg (Giám Đốc Nhóm Làm Việc Về VN) và Bà Trần Văn 
Chương (mẹ bà Nhu). Bà Chương điện thoại cho tôi (Kattenburg) 
nhiều lẫn trong ngày, mời tôi tới thăm nhà mới của bà để thảo luận 
về một chuyện hệ trọng. Khi tôi tới lúc 8:00pm, tôi thấy bà một 
mình. Không thấy ông Đại sứ Chương, dù ông gọi tôi buôi sáng về 
một chuyện liên hệ. 





401 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Chính phủ bí mật. Bà Chương nói với tôi rằng "nhiều người Việt 
của nhiều đảng” đã yêu câu ông Chương lãnh đạo một chính phủ 
đoàn kết quốc gia. Khi tôi hỏi cụ thể, bà Chương nhắc đến tên 
Nguyễn Tôn Hoàn (Đại Việt, Paris), Phạm Huy Cơ (lưu vong, 
Paris) Bài Văn Tĩnh (cựu Bộ Trưởng Nọi Vụ và Đại sứ tại Nhật). 

Bà nói chồng bà không bao giờ muốn dính vào "chính trị lưu 
vong" nhưng áp lực vào ông bà Chương quá lớn từ nhiêu người 
Việt muốn làm điều gì, nên bà đang xem xét và muốn xin ý kiến 
tôi "như một người bạn." Tôi nói tôi không có lời khuyên, ngay cả 
lời khuyên trong, tư cách cá nhân, nhưng tôi nghĩ chúng tôi muốn 
được thông tin về các diễn tiến. Tôi nói tôi nghĩ chính phủ này nên 
là bí mật. Bà hỏi Hoa Kỳ sẽ hậu thuẫn cho chính phủ như thế 
không. Tôi không trả lời nhưng nói, tôi nghĩ một chính phủ nôi lên 
như thê khó được công nhận trong khi chính phủ Diệm còn ở Sài 
Gòn. Bà nói về một chính phủ bí mật và sự ủng hộ bí mật. Tôi chỉ 
nói tôi không trả lời được gì, tôi chỉ muôn được thông tin thêm 
thôi. 

Bà Nhu. Tiếp theo, bà Chương nói rằng bà đã nói với cộng đồng 
người Việt ở New York và thủ đô Washington (những người 
thường xuyên xin bà lời khuyên và hướng dẫn) răng khi ' 'VỢ Ông 
Nhu" tới, họ nên "lái xe cán bà Nhu” (nguyên văn) và nêu họ 
không thể làm như thế, họ nên ném trứng và cà chua vào bà Nhu 
bắt cứ khi nào bà Nhu ra trước công chúng. Bà Chương mới đây đã 
tổ chức một cuộc biểu tình trước Bạch Ốc, với tham dự là người 
Việt, và bà có khả năng tổ chức tương tự chống lại "nữ quái" 

(“monster”, ám chỉ bà Nhu) này. 

(Đại sứ Trần Văn Chương đã gọi tôi sớm hôm nay để nhắn mạnh 
răng, trong mọi trường hợp, bà Nhu không nên được các quan chức 
câp cao Hoa Kỳ tiệp đón. Nếu bà Nhu biết bà sẽ không được tiếp 
đón, bà nhiều phần sẽ không tới. Lý do bà Nhu tới chủ yếu là để 
nói với các quan chức cao cấp; báo chí và TV là quan tâm thứ 
yếu.) 

Một điểm nêu ra, dù là gián tiếp, qua bà Chương: Mỹ đang mau 
chóng mất bạn tại VN và phản ứng quá chậm khi đối phó với tình 
hình. Chỉ có một giải pháp: gỡ bỏ cả Diệm và Nhu. Hoa Kỳ có 
trách nhiệm làm như thế, vì chỉ xuyên qua ủng hộ của Mỹ, chính 
phủ Diệm mới tồn tại. Tất cả người Việt đều ghét họ. Nhu là "một 
kẻ man rợ" (bà dùng tiếng Pháp: “un barbare”) và Diệm thì bắt tài. 
Mỹ đang chờ đợi gì? 





402 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngày 17/9/1963. NSC họp. Thảo luận về 2 giải pháp trong việc đối 
phó với TT Diệm. Thứ nhất, sẽ dùng một số áp lực tăng, dần để 
buộc TT Diệm hòa giải với Phật Tử. Thứ nhì, sẽ phải chấp nhận 
thỏa hiệp, phải công nhận rằng hai ông Diệm và Nhu không thê 
tách rời, và ra sức cứu vãn càng nhiều càng tốt để ra khỏi tình thế 
tệ hại. Quyết định buổi họp là chọn giải pháp thứ nhất, và cũng sẽ 
gửi Bộ Trưởng MecNamara và Tướng Taylor đi một chuyến tìm 
hiệu các sự kiện. 


Ngày 17/9/1963. Bản ghi nhớ của Rufus C. Phillips (Phó Giám 
Đốc Chiến Dịch Nông Thôn) nhận định: 

Nhu không có sự trung thành sâu sắc từ người khác, dù là từ hai 
người thân tín là Đại Tá Tung và Tướng Đính, 

vì bản chất Nhu tàn bạo, làm người khác sợ mà theo chứ 
không ai tận trung với Nhu; 

các tướng chưa đảo chánh vì thiếu quân và chưa có cơ hội; Mỹ 
không nên biến VN thành chiến trường kiểu Đại Hàn vì quân 
nhân Mỹ vào tác chiến trực diện với VC sẽ là sai lầm, chỉ nên 
hậu thuẫn cho một chính phủ VN sẵn sàng chống Cộng. 


Ngày 17/9/1963. Điện văn từ CIA Sài Gòn gửi về trung ương, ghỉ 
nhận: Tướng Khiêm cho biết, các tướng ngày càng lo ngại vì nhiều 
chứng cớ cho thấy Nhu thương thuyết với Bắc Việt. Nhu đã nói 
với một vài tướng (không có Khiêm, nhưng có Tướng Minh, 
Tướng Nghiêm và vài tướng khác) về cuộc nói chuyện của Nhu 
với Ủy viên Maneli, rằng Maneli chuyển lời Thủ Tướng Bắc Việt 
Phạm Văn Đồng. muốn giao thương hai miền Nam-Bắc VN. Nhu 
nói, Maneli nói sẵn sàng bay tới Hà Nội bất kỳ lúc nào theo ý Nhu, 
và Đại sứ Pháp Lalouette cũng nói sẽ giúp tương tự. Khiêm nói, 
nhóm âm mưu đảo chánh bây giờ tập trung vào 3 tướng: Dương 
Văn Minh, Nguyễn Khánh, và Khiêm. Các tướng Kim, Chiều và 
tướng khác sẽ được tham khảo khi lên kế hoạch. Khiêm nói, 
Tướng Đính hành động theo chỉ thị của Nhu, khi Conein được gọi 
vào phỏng vấn, Đính được lệnh là phải cố ý hăm dọa Conein, lúc 
đó chỉ tay vào dàn súng trong cuộc phỏng vân. Người kể lại quên 
hỏi Khiêm nguồn về tin tướng Đính hăm dọa. Một chuyện khác, 
Khiêm nói Tướng Đính nói răng một viên chức Mỹ đề nghị tặng 
Đính 20 triệu đồng nếu Đính lật đồ chính phủ và rôi Đính đã báo 
cáo lại với Nhu. 





403 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Khiêm kết luận, lập lại rằng các tướng không thê đi theo Nhu nếu 
Nhu thương thuyết với Bắc Việt, hay thậm chí trung lập hóa kiều 
Lào quôc. 


Ngày 18/9/1963. 5 pm. Từ Tòa Đại sứ gửi về BNG. Ký tên 
Lodge. Xin chuyển tới Tổng Thống Kennedy trực tiếp. Nêu Bộ 
Trưởng Quốc Phòng MeNamara và Tướng Taylor (Tham Mưu 
Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ) tới Việt Nam, họ sẽ thăm Tổng Thống 
Diệm và tôi (Đại sứ Lodge) sẽ đi kèm. Như thế sẽ bị nhìn như cử 
chỉ chúng ta bỏ qua những chuyện đàn áp Phật Giáo của chính phủ 
VN kê từ tháng 5/1963, và sẽ dập tắt các nỗ lực thay đổi. Nhà Ngô 
sẽ tuyên truyền rằng mọi chuyện sáng tỏ rồi, và chỉ nên tiến hành 
cuộc chiến chống Cộng. Do vậy, Bộ Trưởng và Tướng Taylor nên 
biết sẽ có phản ứng như thế. Tôi đang giữ chính sách im lặng đề 
buộc nhà Ngô phải có một số nhượng bộ; nhưng tác dụng đó sẽ 
biến mắt khi Bộ Trưởng và Tướng Taylor tới VN. 


Ngày 18/9/1963. 4:52 p.m. Điện văn từ BNG gửi Tòa Đại sứ Mỹ ở 
VN. Ký tên Rusk. Từ TT Kennedy gửi Đại sứ Lodge. Bộ Trưởng 
MecNamara và Tướng Taylor khi tới Sài Gòn có thể nói rõ với 
chính phủ VN, răng chuyến đi là để cùng Đại sứ Lodge xem các 
cách thực tiễn và phương tiện thực hiện chính sách nhằm hậu thuẫn 
các hoạt động đây mạnh cuộc chiến chống Cộng tại VN và tránh 
hậu thuẫn các hoạt động không làm được như thê. Quan tâm chính 
của tôi (TT Kennedy) khi gửi phái đoàn này đi là để các có vấn 
quân Sự cao câp của tôi có hiểu biết cụ thê tại chỗ của tình thế, vừa 
có lợi cho nhiệm vụ có vấn của họ nơi đây, vừa đề chính phủ Mỹ 
trình bày với Quốc Hội về cuộc chiến quan trọng chống CS này. 


Ngày 19/9/1963. Giữa trưa. Ký tên Lodge. Chỉ để Ngoại Trưởng 
Rusk đọc. Đêm qua, ăn tối với ông bà Goburdhun (Đại sứ Cộng 
Hòa Mauritius, và là Chủ tịch ICC tại Việt Nam), Cố vấn Nhu, 
Ngoại Trưởng Trương Công Cừu, vợ tôi và tôi (Lodge). 

Nhu nói rất nhiều. Nhu lập đi lập lại rằng Nhu sáng tạo ra Ấp chiến 
lược, rằng mọi người, kê cả người Mỹ, đã nói là Nhu không thể 
làm được, nhưng Nhu đã làm được. Nhu lập đi lập lại rằng các nhà 
sư đã bị giệt, chứ không hề có tự thiêu. Cừu là người hùa theo, 
nhưng khi Cừu nói răng người ta thấy xác Phật Tử với 2 cánh tay 
duỗi thắng chứ không phải chắp tay, bà Goburdhun chận lại và nói 
như thế là không đúng sự thật. 





404 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Tôi im lặng vì nghĩ là Nhu có chuyện gì khác muốn nói. Sau một 
chặp, Nhu nói Nhu không thể hiểu VÌ SaO người Mỹ một cách tự 
nhiên thấy kinh hoàng khi nghĩ rằng họ đang ủng hộ một tình hình 
tệ hại trong đó các nhà sư Phật Giáo phải tự thiêu. Và Nhu nói Nhu 
có thể hiểu tại sao Thượng nghị sĩ Church đã viết trong bản nghị 
quyết (Nghị quyết Thượng Viện Mỹ: nếu chính phủ Nam VN 
không từ bỏ chính sách đàn áp công dân của họ và có một nỗ lực 
quyêt tâm và hiệu quả đề tìm lại được hậu thuẫn, thì viện trợ quân 
sự và kinh tế cho chính phủ VN sẽ không nên tiếp tục). Tôi nói tôi 
vui vì Nhu đã hiểu vấn đề, và thêm rằng trong vài ngày qua đã có 
thêm 4 Thượng nghị sĩ ký tên vào nghị quyêt đó, và sẽ không khó 
để lấy chữ ký tới mức đa SỐ, nghĩa là viện trợ sẽ bị chận lại. Tôi 
nói, cần phải làm điều gì để giữ viện trợ, và tôi đề nghị Nhu nên đi 
xa một thời gian, ít nhất là tới tháng 12/1963 để lúc đó dự luật 
chuẩn chỉ [viện trợ] đã thông qua. 

Tôi nói, Tổng Thống Diệm nên làm một cử chỉ có vẻ biểu tượng 
với Phật Tử, nghĩa là điều gì cụ thể rồi để chụp tâm hình hòa giải 
với các sư]. Nhu nói, Nhu săn lòng làm mọi thứ, nhưng nêu Nhu đi 
xa, Đoàn Thanh Niên Cộng Hòa sẽ xuống tỉnh thần. Khi ra về, tôi 
nói nhiều lần, tôi hy vọng ông sớm liên lạc lại. Tôi thực sự không 
tin lời nói của Nhu. Nhu có khuôn mặt đẹp trai, thông minh, nhưng 
tàn bạo. Nhu bây giờ như là một linh hồn đã mất, một người như bị 
ma ám và bị rơi vào vòng tròn bất nhân. Nhu đã bị các vị thần 
Furies theo ám (ULND: Lodge dùng hình ảnh thân thoại Hy Lạp, 
trong đó Furies là các hung thần.) 


Ngày 19/9/1963. 4 p.m.Từ Tòa Đại sứ gửi về BNG. Ký tên Lodge. 
Hãy trực tiếp chuyền tới Tổng Thống Kennedy. Tình hình chiến sự 
cho thấy Việt Cộng mạnh hơn, đó là Mi kiến của Tướng Minh nói 
riêng hôm qua với tôi. Tướng Minh nói, lòng dân đang nghiêng về 
VC, nhiều hơn là với chính phủ Diệm. Cảnh sát bắt liên tục, nhiều 
nhà tù hết chỗ giam; thêm nhiều sinh viên bỏ theo VC, thêm nhiều 
tin về các quan chức VN tham nhũng hàng viện trợ Mỹ. Và "trái 
tim của quân đội VNCH không đặt ở chiến tranh." Đó là lời của VỊ 
Tướng sô I của Nam VN nói, vang lại y hệt lời Bộ Trưởng Thuân 
đã nói với tôi như thế, khi Thuần nói là muốn xuất ngoại. 


Ngày 19/9/1963. 7:47 p.m. Điện văn từ Tướng Harkins (Tư Lệnh 
MACV) gửi Đô Đốc Harry Felt (Tư Lệnh Quân Lực Mỹ ở Thái 
Bình Dương). Cùng gửi tới Tướng Taylor, Tướng Krulak. 





405 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Các chương trình của chúng tôi là nhắm hỗ trợ quân lực VNCH và 
người dân miền quê, không nhắm vào Sài Gòn. Diễn tiến tốt đẹp. 
Tôi lạc quan về mặt quân sự. Lệnh thiết quân luật đã gỡ bỏ. Kiểm 
duyệt báo chí nới lỏng hơn. Quân lực VNCH phản ứng nhanh đối 
với các cuộc tấn công của VC, hạ sát nhiều VC hơn, tịch thu nhiều 
vũ khí hơn. Người Thượng (Behnar Montagnards) vùng Pleiku 
đồng ý định cư trong sự bảo vệ của quân chính phủ. Các đại diện 
USOM ở các tỉnh, ngoài vùng Đồng Bằng Cửu Long, hoạt động 
bình thường trở lại. Hoạt động các tỉnh bình thường hay gân bình 
thường trở lại, trừ Thừa Thiên. Dự án dẫn thủy nhập điền Tam 
Giang ở tỉnh Phú Yên chính thức hoạt động, đưa nước vào 2400 
hectares đất trồng lúa. VC đang vận dụng mọi thứ: ám sát, phục 
kích, tuyên truyện, Phật Tử và học sinh thiêu niên. 

Ngày 19/9/1963. Bản ghi nhớ của Tướng Taylor (Tham Mưu 
Trưởng Liên Quân). Nội dung: Cựu Đại sứ Trần Văn Chương 
thăm. 

Ông Chương ghé thăm tôi (Tướng Taylor), theo yêu cầu của ông. 
Mục đích là cảnh giác tôi về các bản báo cáo lạc quan từ các sĩ 
quan ở Nam VN. Ông nói tình hình sự thật bi quan, không thể có 
chiến thắng với chính phủ Diệm vì lòng dân căm ghét cao độ. Ông 
nhắc vệ chuyện ông từng chống chương trình của Diệm và đã 
muốn thay đôi nhân sự trong nội các Diệm. Tháng 7/1962, ông viết 
một lá thư cho Diệm, thúc giục Diệm hảy trở thành nguyên thủ ở 
vị trí Tổng Thống hình thức và trao thực quyền cho một Thủ 
Tướng. Chương từ chức năm nay vì bất mãn chế độ Diệm. Chương 
nhấn mạnh tầm quan trọng của Sài Gòn, không chỉ là thủ đô và 
trung tâm dân sô, nhưng cũng là "trái tim và khối óc" của Nam 
VN. Do vậy, Diệm mắt lòng dân Sài Gòn là bi thảm lớn. Tôi nói 
VỚI Chương, tôi sắp thăm Nam VN sớm và hỏi tôi có cách nào gặp 
vài viên chức dân sự cao cấp để nghe ý kiến thực. Chương nói 
không thể được, vì quá nguy hiểm cho các viên chức dân sự như 
thê nêu họ nói chuyện với tôi. 


Ngày 20/9/1963. 5 p.m. Từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. Ký tên 
Lodge. Tóm tắt lời Tướng Dương Văn Minh nói với một viên chức 
Mỹ ngày 18/9/1963. Cuộc nói chuyện là do viên chức Mỹ đê nghị 
Tướng Minh đánh giá tình hình VC. 





406 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Minh nghĩ rằng VN đang mạnh hơn, và 80% dân số VN bây giờ 
không còn ủng hộ chính phủ Diệm. Gỡ thiết quân luật chỉ là trình 
diễn cho người Mỹ xem, vì tình hình vẫn như cũ. Bắt bớ tiếp diễn. 
Minh nói 2 nhà khách bên ngoài tổng hành dinh của Minh bây giờ 
đầy. các tù nhân. Vấn đề sinh viên tệ hại thêm. Minh nói Minh biết 
nhiều sinh viên ra đi theo VC, nhưng không dẫn ra số liệu nào. Sĩ 
quan trung cấp rất bất mãn, đang đòi hỏi một cuộc đảo chánh. 

Theo Minh, các sĩ quan không tích cực chiến đấu nữa vì lòng họ 
không vui. Nếu có chính phủ hợp lòng dân, họ sẽ "chiến đấu gấp 4 
lần hăng say hơn." Minh nói Nhu chỉ huy toàn bộ. Nói khi Minh 
đem vấn đề quân sự lên nói với TT Diệm gần đây, Diệm hoặc là 
bảo nói với Nhu, hoặc gọi Nhu vào. 

Minh nói, tất cả các Tỉnh Trưởng và Quận Trưởng đều là đảng 
viên Cần Lao và nói họ đòi hỏi huê hồng từ dân nông thôn khi trao 
viện trợ Mỹ; tiền thu được đưa vào quỹ đảng. 

Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục, theo Minh, làm mọi chuyện đời, 
nhưng không lo chuyện nhà thờ. Minh cho â ấn tượng răng Minh 
suy nghĩ rất kỹ vệ đảo chánh, nhưng không, cho biết có hay không 
Minh đang sắp xếp đảo chánh. Minh chỉ nói kiểu giả thuyết, rằng 
cú đảo chánh sẽ bùng nỗ bất ngờ và thành công toàn diện, không 
để hở cơ hội cho VC lợi dụng và tránh một cuộc nội chiến. Được 
viên chức hỏi là ghé thăm Minh như thế có trở ngại không, Minh 
nói lo ngai, vì moi người được lệnh tránh xa người Mỹ, nhưng lệnh 
này không viết xuống chữ, và trước đó Minh đã nói rõ là Minh 
không thê hy sinh tình bạn cũ [với các viên chức Mỹ]. Minh nói 
Minh vui khi gặp viên chức Mỹ này (không nêu rõ tên) bất cứ khi 
nào. 


Ngày 20/9/1963. 6:55 p.m. Từ Sài Gòn. Tướng Harkins (Tư Lệnh 
MACV) gửi Đô Đốc Felt (Tư Lệnh Quân Lực Mỹ Thái Bình 
Dương). Tôi (Harkins) đã gặp Bộ Trưởng Thuần chiều nay, thảo 
luận về chiến sự, chương trình Ấp Chiến Lược, và các tin đồn ở 
Sài Gòn. Tôi nói một trong các tin đồn là Thuần muốn từ chức và 
rời VN. Thuần bác bỏ, nói không có chuyện đó, và tin đồn như thế 
sẽ hại cho sinh mạng Thuận. Thuần nói có lúc Thuần xuống tinh 
thần, và sức khỏe không tốt, và nghĩ là muốn giữ chức Đại sứ nào 
đó ở ngoài nước. 





407 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Thuần yêu cầu tôi đẹp tin đồn Thuần muốn từ chức, nếu không sẽ 
có người tới hại sinh mạng Thuần. Còn chuyện Tướng Minh, tôi 
quen Minh một năm rưỡi, mặc dù tôi đánh giá cao Minh về khả 
năng lãnh đạo, nhưng Minh không còn trực tiếp cầm quân và cũng 
không còn là cô vân cho TT Diệm. Từ khi tôi tới đây, chỉ thấy 
Minh ngồi một chỗ và than phiên. Tướng Minh bị nghi ngờ và theo 
đõi từ năm 1960 và không cho câm quân từ lúc đó, trong khi luôn 
luôn bị theo sát. Minh có lẽ đang muốn thúc đẩy người Mỹ nói 
minh bạch là ủng hộ một cuộc đảo chánh. Còn nói 80% dân sô VN 
không còn ủng hộ chính phủ Diệm thì chắc chắn không thể xác 
minh. Chúng tôi cũng không có chứng cớ về số lượng sinh viên 
trong khi tuyệt vọng đã đi theo VC, dù là có gặp gỡ giữa vài lãnh 
tụ sinh viên và Mặt Trận Giải Phóng Dân Tộc (VC). Cũng không 
thấy chứng cớ các sĩ quan trung câp bất mãn. Chúng tôi sẽ tiếp tục 
đánh giá tất cả tình hình khi có thê. 


Ngày 21/9/1963. Thông cáo báo chí của Bạch Ốc về phái đoàn sắp 
tới, chỉ thị hai người McNamara và Taylor phải (1) đánh giá về các 
nỗ lực quân sự; (2) ước tính ảnh hưởng cuộc khủng hoảng Phật 
Giáo đối với nỗ lực cuộc chiến chống Cộng; (3) khuyên cáo một số 
hành động để chính phủ VN điều chỉnh vân đề và để Hoa Kỳ yêu 
cầu chính phủ ông Diệm thực hiện; và (4) khảo sát xem viện trợ 
Mỹ có thể tăng lực cho khoản số (3) nêu trên. 


Ngày 23/9/1963. Phái đoàn MecNamara-Taylor rời Hoa Kỳ để tới 
Việt Nam cho chuyên khảo sát kéo dài 10 ngày. 


Ngày 25/9/1963. Buổi họp giữa nhóm MecNamara-Taylor với các 
quan chức Mỹ tại Việt Nam. Bắt đồng 'ã kiến giữa Harkins và 
Lodge về tình hình tại Việt Nam và về tiến độ chiến tranh xuất 
hiện ngay tức khắc trong buổi họp đầu tiên này. McNamara trong 
nhiều ngày kế tiếp sau đó đã đi nhiều nơi tại VN để đánh giá về 
cuộc chiến trực tiếp và nói chuyện với nhiều sĩ quan Mỹ và 
VNCH. 





408 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngày 26/9/1963. Từ CIA Sài Gòn gửi về trung ương Hoa Kỳ. Sau 
đây là tóm tắt nội dung cuộc nói chuyện dài nửa giờ với Tướng 
Khiêm vào sáng ngày 26/9/1963 theo Khiêm mời tới. Khiêm giải 
thích rằng. Khiêm yêu cầu nói chuyện theo lệnh Tướng Dương Văn 
Minh, muốn tiếp tục liên lạc thế này. Khiêm nói về nội dung cuộc 
nói chuyện giữa Khiêm với Minh, chỉ với Minh thôi, và xin đừng 
để lộ ra. Tướng Khiêm nói Việt Cộng mới đây cho thấy sức mạnh 
ở chiến trường, nơi thiệt hại của quân đội VNCH lần đầu tiên nặng 
nề như của VC. Khiêm thêm rằng xuyên qua các chiến dịch mới 
đây chỉ huy do Đại Tá Phước của ARVN J-2 (Tình Báo Quân Đội, 
VNCH) cho thấy nhiều chứng cớ rằng VC đã rất mạnh, đã có kế 
hoạch kỹ lưỡng và có nguôn lực tại chỗ đề nỗ lực tấn công Sài Gòn 
nếu có bất kỳ hõn loạn nào xảy ra. Khiêm nói có biết phía "dân sự” 

cũng đang âm mưu đảo chánh, nhưng phía "dân sự" không biết gì 
vệ tình hình sức mạnh Việt Cộng. Do vậy, nên các tướng (tức là, 
Minh, Khiêm và Khánh) quyêt định hủy bỏ kế hoạch đảo chánh 
trong khi chờ chính phủ Diệm cải tổ theo yêu cầu của các tướng 
lãnh. 


(LND: Trong tuân lễ thứ nhì của tháng 9/1963, các tướng lo ngại 
Nhu sẽ thương thuyết với Hà Nội và sẽ từ từ nhuộm đỏ Miễn Nam, 
nên đê nghị với TT Diệm cải tô chính phủ, để quân nhân nắm chức 
Bộ Trướng các Bộ Quốc Phòng, Bộ Nội Vụ, Bộ Tâm Lý. Chiến và 
Bộ Giáo Dục. TT Diệm nói sẽ trả lời sau. Các tướng đề nghị với 
TT Diệm rằng, Bộ Quốc Phòng giao cho hoặc Tướng Minh, Đôn 
hoặc Khánh. Các tướng tiên đoán TT Diệm sẽ chọn Tướng Đôn 
năm Bộ Ti rưỞng Quốc Phòng. Đê nghị Tướng Tôn Ti hắt Đính nắm 
Bộ Nội Vụ, và tin là TT Diệm sẽ đông ý. Bộ Tâm Lý Chiến đề nghị 
hoặc Tỉ IrỚng Trân Tử Oai hay Lê Văn Kim. Bộ Giáo Dục, hoặc 
tướng Trân Văn Minh hoặc Phạm Xuân Chiếu ø) 

Tướng Khiêm tin rằng TT Diệm sẽ đồng ý. Khiêm dự trù rằng 
ngày 4/10/9163 sẽ là hạn chót các tướng đê TT Diệm chấp nhận 
thay đổi chính phủ, nếu không thì các tướng sẽ có kế hoạch khác. 
Các tướng tin răng TT Diệm sẽ chấp thuận nội các chiến tranh đó, 
vì quân VC đã cho thấy có sức mạnh nguy hiểm là từ kết quả chính 
phủ Diệm-Nhu trong quá khứ đã có những sai lầm chính sách cho 
tới g1Ờ này. 





409 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Các tướng tin rằng nếu các bộ quan trọng thay đổi (tốt nhất là, 
Tướng Dương Văn Minh năm Bộ Quốc Phòng, Tướng Trần Văn 
Đôn năm Bộ Nội Vụ) thì đường dây chỉ huy các mặt trận, và 
xuống tới các tỉnh, huyện sẽ hiệu quả chống lại hiểm họa từ trong 
(nội bộ chính phủ Diệm-Nhu) cho tới ngoài là Bắc VN. Diệm đã 
có một bước như các tướng muốn là mới vài ngày trước đã ký lệnh 
đưa Đại Tá Tung và Bộ Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Biệt của Tung 
nằm trực tiếp dưới quyền Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực 
VNCH. Chưa rõ lệnh này hiệu quả ra sao. Diệm cũng có hành 
động khác làm hài lòng các tướng là đưa Bác sĩ Trần Kim Tuyến 
(chỉ huy mật vụ, an ninh) ra ngoài VN. Tướng Khiêm xem Tuyến 
là một trong những người của Nhu chịu trách nhiệm nhiều nhất về 
tính kém hiệu quả của các cơ quan dân sự trong cuộc chiến chống 
VC. Khiêm nói, nếu tân chính phủ cải tổ như ý các tướng, ảnh 
hưởng của Cô vấn Nhu đối với hướng đi của VN sẽ thành tối thiểu. 
(Nhận định từ CIA Sài Gòn: Chúng tôi không chia sẻ niềm tin của 
Khiêm rằng Diệm sẽ chấp thuận đề nghị trao các Bộ đó cho các 
tướng năm gI1ữ.) 


Ngày 26/9/1963. Bản báo cáo của Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert 
S. MeNamara. Viết từ Sài Gòn. Nội dung: MeNamara phỏng vấn 
Giáo sư Smith. Ghi chú cho biết, theo William P. Bundy, người 
tháp tùng McNamara tới Việt Nam, GS Smith là tên giả. Smith lúc 
đó ở Sài Gòn, là một nhà nghiên cứu và là nhà văn về Việt Nam, 
trước đó là người ủng hộ Diệm nông nhiệt tới lúc đó. Bundy về sau 
nhớ lại rằng ý kiến của Smith ảnh hưởng mạnh vào MeNamara. 
Sau đây là tóm lược bài phỏng vấn. 

Smith, một giáo sư tại đại học hàng đầu American University, nói 
tiếng Việt lưu loát, học giả về Đông Phương, quen biết rộng VỚI 
các lãnh đạo cả Nam và Bắc VN, công việc hàng ngày tiếp cận các 
bản chép lại các bài phát thanh của Bắc Việt và các lá thư cá nhân 
và các tài liệu khác được đưa lậu ra khỏi Bắc VN. Smith vừa hoàn 
tất chuyến thăm Nam VN, các lần viếng thăm trước đó là năm 
1960 và 1953. Trong chuyến đi này, Smith không đi nhiều ra ngoài 
Sài Gòn. Smith nói với MeNamara như sau. 





410 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Khi tới thăm Nam VN, Smith nghĩ rằng sẽ nguy hiểm nếu cuộc 
chiến chống Cộng không có TT Diệm. Sau nhiêu tuần lễ ở đây, 
ông đổi ý kiến. Diệm già kinh khủng kề từ 1960, bây giờ trí não trì 
trệ. Nhu là người, với lưng đã bị đây vào tường; bản thân Nhu đã 
rơi vào kinh hoàng và đã tới một giai đoạn phản ứng tuyệt vọng; và 
rôi, ngay cả với các thành phân không liên hệ tới chính trị tại Sài 
Gòn cũng lo sợ bị Nhu bắt giam. Diệm sẽ không tồn tại quá 24 giờ 
nếu không có Nhu, người tiêp nhận các khoản tiền hồi lộ và quây 
động quyên lực để sống còn. Nhu sẽ không tồn tại quá 24 giờ nêu 
không có vẻ ngoài uy tín của Diệm. Họ cần nhau. Không thể làm 
cho chế độ cởi mở. Diệm không có khả năng thay đổi. Do vậy, Mỹ 
phải chọn giữa việc chiến thắng cùng với chế độ này, hay là ủng hộ 
sự thay đổi để có chế độ khác. Trong nhiều năm, công chúng chỉ 
trích chế độ, nhưng là chỗ riêng tư. Bây giờ là chỉ trích công khai, 
từ người dân ngoài đường phố, và chỉ trích cũng công khai từ quân 
nhân và cảnh sát. Chế độ đàn áp Phật Tử đã gây bất mãn cho mọi 
thành phần người Việt. Họ kinh hoàng khi cảnh sát tấn công các 
chùa. Cả người Thiên Chúa Giáo cũng bất mãn như Phật Tử. 
Không có chuyện xô xát Phật Tử với giáo dân Thiên Chúa 
Giáo. Trong quá khứ chưa từng có giáo hội chính thức nào của 
Phật Giáo, thế rồi đột nhiên họ phải tổ chức lại, vv. Từ lâu đã có sự 
chỗng đối chế độ một cách tiêu cực khắp VN, nhưng đã hiển lộ 
quanh người Phật Tử sau khi xảy ra sự kiện Huế. Bây giờ, không 
chỉ là phong trào tôn giáo, mà còn là chính trị. 

Điểm đầu tiên để nghiên cứu kỹ lưỡng là: Chúng ta có thể chiến 
thắng với chế độ Diệm không? GS Smith tin là không thể chiến 
thắng. Như vậy, là phải thay thế. Bất kỳ vận động nào tách rời chế 
độ đêu rất rủi ro. Sinh viên và Phật Tử không thê lật đỗ chính phủ. 
Chỉ có đảo chánh quân sự hay một cú ám sát mới hiệu quả, và một 
trong 2 viễn ảnh đó thế nào cũng sẽ xảy ra. Trong các viên ảnh đó, 
Hoa Kỳ có 50% cơ may sẽ có được điều tốt đẹp hơn. Thompson 
tuần trước nói rằng chương trình Ấp Chiến Lược tiến triên khả 
quan; đài phát thanh Bắc Việt chỉ trích nặng nề nhất là chương 
trình đó. 

Qua các nguồn tin độc lập, Smith xác nhận rằng Nhu nói với 
phóng viên Alsop (của báo Washington PosU Và TÔI Alsop viết lên 
báo, và rằng Bắc Việt đã nói chuyện với Nhu xuyên qua người 
Pháp, như Nhu đã nói. 





411 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Một Đại tá quân đội, bạn chung của Nhu và của GS Smith, nói 
rằng mới vài ngày trước, Nhu hỏi rằng quân đội VNCH sẽ phản 
ứng ra sao đối với việc thương thuyết hai miền. Đại Tá nói với 
Nhu rằng ông sẽ không sông sót quá 24 giờ sau khi khởi động 
thương thuyệt như thế. Nếu CS chiếm trọn Miền Nam VN, sẽ 
không có lãnh tụ chính trị nào tại Châu Á còn tin vào thế giới 
Phương Tây nữa. Thực sự, mắt lòng tin sẽ không riêng ở các lãnh 
đạo Châu Á. Chính phủ Mỹ không thể làm gì khác hơn là hoặc 
công khai ủng hộ Diệm, hoặc im lặng. Nếu Mỹ im lặng, sẽ có một 
cuộc đảo chánh có lẽ xảy ra trong vòng 4 tuần lễ nữa. Đó sẽ là ván 
cờ bạc để xem ai sẽ nắm quyên sau chế độ quân sự lâm thời. Các 
giáo sư tại Đại Học Sài Gòn nói rằng đời sống y hệt như địa ngục. 
Nếu đại học mở cửa lại, sinh viên sẽ lại xuông đường và Khoa 
Trưởng Đại Học Văn Khoa sẽ cùng với sinh viên biểu tình. Nhu 
đang bắt giam nhiều người thêm, và căng thắng không ngừng. Do 
vậy, tinh thần quân nhân cũng xuống. Gỡ bỏ thiết quân luật và giới 
nghiêm nhưng tăng tốc bắt giam. Thế là nhà tù đầy thêm. Nếu Mỹ 
âm mưu đảo chánh, thì lại thất bại, vì chính phủ mới sẽ bị tai tiếng 
là búp-bê của Mỹ. VỀ chưa lợi dụng được bât ôn chính trị, và Bặc 
Việt đang thiếu lương thực thê thảm. Theo ý tôi (GS Smith), nếu 
chính phủ Mỹ không nói gì để ủng hộ chính phủ Diệm, sự bùng nỗ 
sẽ xảy ra trong vòng 2 hay 3, hay 4 tuần lễ tới. 


Ngày 27/9/1963. Bầu cử Quốc Hội VNCH trên toàn lãnh thổ Nam 
VN, với tiên đoán được là tỷ lệ đi bầu sẽ đông và đa số ứng cử 
viên là người của chính phủ. Diệm. Bản ghi chú của Bộ Ngoại Giao 
Mỹ ghi răng một ứng cử viên nỗi tiếng với các quan điểm độc lập, 
Nguyễn Trân, bị chính phủ cho là bất hợp lệ. Không có nhà hoạt 
động đối lập nào được tranh cử. Có một số nghỉ ngờ rằng chính 
quyên gian lận bằng cách cấp cho các cá nhân tin cậy mỗi người 
nhiều hơn một phiêu bầu, và cũng gian lận bằng cách đếm sai, 
trong khi chính phủ có một danh sách các ứng cử viên được ưa 
thích sẵn và đã giúp cho các ứng cử viên này. Các ứng cử viên 
thắng phiêu sẽ vào 123 ghế, trong đó có 60 ghê đương nhiệm (có 
25 người đương nhiệm thất cử). Theo báo cáo của CAS, 96 ứng cử 
viên được chính phủ Diệm hỗ trợ đã thắng cử. Trong đó bao gồm 
55 thành viên Phong Trào Cách Mạng Quôc Gia (NRM) và 19 phụ 
nữ, tất cả đều có lẽ là thành viên Phong Trào Phụ Nữ Liên Đới 
(WSM). 





412 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Mặt khác, dựa vào báo cáo CAS, có 15 trường hợp được chính phủ 
VN hỗ trợ như thất cử (chính phủ VN giữ trung lập trong phân còn 
lại của các ứng cử viên). Chưa rõ tất cả nhóm 15 người thât cử này 
sẽ chấp nhận thua hay không, vì có tin vài người nộp đơn khiếu 
nại. Khuôn mặt mới có 2 đại biểu người gốc Hoa, và là lần đầu tiên 
người Hoa ở Chợ Lớn gia nhập chính trị VN. Vắng mặt trong 
Quốc Hội mới sẽ là các khuôn mặt tương đối độc lập, những người 
có khuynh hướng gần với nghiệp đoàn lao động, như Phạm Văn 
Tùng và Trần Sanh Bửu. Điều chú ý là, 2 người này thua phiếu 2 
ứng cử viên gốc Hoa kia. Trong tình hình Quốc Hội cũ vốn đã bất 
lực, các nhân sự mới không có vẻ gì sẽ là vai trò sáng tạo. Các viên 
chức ngoại giao Hoa Kỳ không sắn sàng chấp nhận con số do 
chính phủ VN đưa ra là 92.82% dân sỐ đi bầu là khả tín, nhưng xác 
nhận rằng người dân đông đảo đi bầu, một phần vì áp lực từ các 
viên chức địa phương, một phần vì không khí lễ hội trong ngày bầu 
cử. Biết rằng Bộ Trưởng MecNamara và Tướng Taylor sẽ đề nghị 
dùng chương trình viện trợ áp lực TT Diệm, cho nên cả Đại sứ 
Lodge và Brent (Giám Đốc USOM) đều chống lại phương pháp 
đó. Lodge gửi điện văn lúc giữa trưa về, nói răng nêu Mỹ cắt giảm 
viện trợ sẽ làm đời sông người dân khô hơn, và sẽ bât lợi cho cuộc 
chiên chông Cộng. 


Ngày 27/9/1963. 6 p.m. Gửi từ Tòa Đại sứ về BNG. Ký tên Lodge. 
Hãy chuyên tới USIA cho Murrow. Tôi đề nghị nghiên cứu tức 
khắc vệ khả năng làm một loạt chương trình trên đài VOA, sẽ nói 
bằng tiếng Việt trên làn sóng phủ khắp Nam VN đều đặn, trình bày 
các lý tưởng Hoa Kỳ như tự do phát biểu, tự do báo chí, quyền 
được ra tòa nếu bị bắt, phẩm chât cá nhân phải được tôn trọng, 
quyền tìm hạnh phúc, mỌI người đều bình đăng, chính quyên là 
đầy tớ của dân, vân vân. Hiện nay tất cả các nguyên tắc đều bị vi 
phạm tàn bạo ở VN. Thực sự, tôi vừa nhận được bản báo cáo khả 
tin về chuyện cảnh sát nửa đêm gõ cửa nhà dân và bắt đi các phụ 
nữ trong một gia đình về nhà giam đề thấm vấn. Mục đích chiến 
dịch thông tin này để đân VN b/ thức về quyền của họ, tới mức gây 
lo ngại cho Diệm-Nhu và sẽ giúp Mỹ có sức ép. Tôi tin rằng SỨC 
mạnh của lý tưởng chúng ta sẽ mạnh hơn là tiền hay là thế lực của 
chúng ta. Tôi có ý nghĩ trên vì tin rằng đài VOA có đông thính giả 
tại VN. Mecklin cũng nghĩ thê. 





413 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Từ Sài Gòn. Không ghỉ ngày. Bản báo cáo của Bộ Trưởng Quốc 
Phòng MecNamara. VỀ buổi nói chuyện ngày 27/9/1963 với 
Richardson (Trưởng Phòng CIA Sài Gòn). Buôi nói chuyện dài 2 
giờ đồng hồ. Sau đây là nhận xét của lRichardson. 

Khủng hoảng Phật Giáo chỉ là cao điểm của những bắt mãn đã ẩn 
tàng từ lâu. Tương lai bất định, khó đoán. Tình hình bắt giam hàng 
loạt sinh viên là rất tệ hại. Các vụ bắt glam này có cả các con của 
các sĩ quan và các công chức cao cấp. Các vụ bắt trong đêm chỉ 
làm người dân căm ghét thêm. R (bí danh của Bộ Trưởng Nguyễn 
Đình Ti Juần) nói với Diệm rằng cứ mỗi viên chức trong nội các là 
đều có một khủng hoảng cá nhân. Điều R muốn nói chính là bầu 
không khí của những nỗi nghi ngờ. Họ kính trọng Diệm, nhưng 
không chịu nồi gia đình nhà Ngô. R đặc biệt lo sợ hành động của 
các câp cao nhất trong quân đội. Hai lần trong vài ngày qua, R từ 
chối đề nghị rằng R sẽ lên nắm chức Tổng Thư Ký Hội Đồng 
Chính Phủ (Secretary General of the Counci]); Diệm nói như thể là 
đưa R vào chức Thủ Tướng, nhưng R nói R không thê chấp nhận 
chức vụ đó trong chính phủ này. R được báo cáo là R đang bị theo 
dõi, gia đình nhà Ngô nhìn R như một người Mỹ. R nói R không 
thấy có ai có đủ đạo đức cá nhân để thay thê Diệm, nhưng hướng 
đi mà Diệm và nhà Ngô đang dẫn đi sẽ đưa tới thảm họa. Diệm là 
người yêu nước nhưng găn bó với g1a tộc nhà Ngô. 

Quan hệ giữa các cô vân quân sự Hoa Kỳ và người tương nhiệm 
(VN) là tôt, nhưng nếu bầu không khí nghỉ ngờ không hết, các cấp 
thấp phía người Việt sẽ rút ra khỏi quan hệ này -- R nói có thấy 
tiến trình xâu này. Richardson nói, "Tôi yêu câu Bộ Trưởng hãy rât 
cứng răn; đây là con đường duy nhất. Đừng cắt đứt viện trợ; chỉ 
treo viện trợ thôi." Diệm lo lăng về chuyện chậm trễ viện trợ 
thương mại. R nói, có 4 tướng xin được giữ chức trong nội các 
chính phủ. Họ rất nguy hiểm. 

Đề cứu VN, chúng ta phải áp lực Diệm để buộc ngưng các biện 
pháp đàn áp dân và phải buộc Nhu ra đi. Nếu không, đảo chánh sẽ 
xảy ra và sẽ là thảm họa. Nhu là kẻ chủ mưu, chỉ huy trận tấn công 
các chùa. Đừng tin những gì nhìn thấy, vì người dân đang nỗi giận. 
Chuyện các sinh viên thì cực kỳ kinh hoàng. Trong thâm tâm, 
nhiều sĩ quan đã bất mãn lớn với chính phủ. 





414 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Tư Lệnh Hải Quân, người đã cứu sinh mạng Diệm trong năm 
1960, bây giờ không thuyết phục nổi chính thân phụ của mình về 
cái gì là tốt đẹp của chính phủ. Dân chúng ghét bà Nhu và cậu em 
(Trần Văn Khiêm). Nếu Nhu tìm cách nôi ngôi Diệm, sẽ có chiến 
tranh liền. Không chỉ có chuyện bắt người ban đêm, cũng có 
chuyện Mật Vụ bắt cóc người. Có bao nhiêu người bị bắt, bao 
nhiêu được thả ra? Tôi không biết. Tổng Thư Ký tờ Trudo (có lẽ 
là “Tự Do”?), tờ báo bị nghĩ là ủng hộ người Mỹ, bây giờ đã bị bắt 
giam. Nhiều thành viên nội các chính phủ đã chán rôi, muốn từ 
chức, nhưng nếu từ chức là sẽ có chuyện bất thường. Có 36 mật vụ 
trong nhà (Ngoại trưởng) Mẫu khi Mẫu tìm cách rời VN. R nói với 
Diệm: Tổng Thống không thê sống sót nếu không có viện trợ Mỹ. 
Đồng tiền sẽ sụt giá, lúc đó đồng tiền đã sụt giá rồi. Khiêm, em trai 
bà Nhu và là chỉ huy cảnh sát bí mật, là một người điên khủng và 
bị ám ảnh tình dục. R nằm đrong danh sách ám sát của Khiêm. Bộ 
Trưởng Kinh Tế, một tín đồ Thiên Chúa Giáo thuần thành, nói với 
R răng ông không thể ngủ đêm qua khi nghĩ về các lời tuyên bố 
chống Mỹ của Nhu; ông tin như thế hưởng lợi nhiều nhất là người 
Cộng sản và ông kết luận rằng hăn là có một người Cộng sản phía 
sau Nhu. Bản báo cáo này có chữ ký được đánh máy của Bộ 
Trưởng Robert S. McNamara. 


Ngày 28/9/1963. 1:30 p.m. Từ Bộ Ngoại Giao gửi tới Tòa Đại sứ 
Mỹ tại VN. Ký tên Ball (LND: George Ball là Thứ Trưởng Ngoại 
Giao). Chỉ để Đại sứ Lodge đọc. Chỉ là gợi ý dựa trên nhiều giả 
thuyết về cấu trúc chính phủ VN. 

Các giả thuyết nơi đây là: (a) Cải tổ và mở rộng chính phủ Diệm, 
có hay không có Nhu trong chính phủ; (b) chính phủ kế tiếp do 
Thơ lãnh đạo; và (c) chính phủ với ưu thê do quân nhân lãnh đạo. 
Các nghiên cứu của chúng ta cho thấy VN có nhiều lãnh tụ tài 
năng chưa được vận dụng hiệu quả. 


Nguyên tắc. Trong cả ba giả thuyết trên, điều quan trọng là cần đại 
diện các khu vực trong chính phủ. Người dân các tỉnh phía, Nam 
cảm thấy chính phủ Diệm kỳ thị họ, để nâng đỡ người Bắc và 
Trung nhiều hơn. 

Trong khi Miền Nam là chủ lực cho VN và là cần thiết để chiến 
thắng cuộc chiến, và nên có đại diện thích nghi trong chính phủ. 





415 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Chúng tôi nghĩ là VN nên có một Hội. Đồng Tham Vấn Chính Trị, 
trong đó những khuôn mặt lãnh đạo nổi bật nên được mời vào đây, 
và bất kỳ viên chức nội các chính phủ đều có quyền đề cử những 
người tài năng vào Hội Đông này và nên chấp thuận bởi 2⁄3 phiếu 
của nội các. Hội đồng này, chỉ là có vấn thôi, còn quyết định là 
quyên của nội các. Lý do cân Hội Đồng nảy vì Quốc Hội quá hèn 
yếu, mà bầu cử mới đây không cải thiện nôi. Hội Đồng có thể hữu 
dụng khi cho giới trí thức VN một nơi bày tỏ ý kiến chính trị mà 
trước giờ gia tộc nhà Ngô không muốn nghe và không muốn ai nói 
dị kiến. 


Nhân sự. Mở rộng chính phủ Diệm một cách hiệu quả sẽ cần dựa 
vào giả thiết (có vẻ khó xảy ra) rằng Diệm (và Nhu, nếu Nhu sẽ 
còn quyền lực) sẵn sàng thay đổi về chính trị và phương pháp cằm 
quyền. Nếu không, thì có nhân sự mới trong nội các cũng chỉ là 
trình diễn mặt ngoài như quá khứ cho thấy. Khi cải tổ chính phủ 
Diệm, chúng tôi đề nghị Phó Tổng Thống Thơ nên có nhiều quyên 
hơn (có lẽ, trong chức Thủ Tướng nên lập ra). Thuần có thể giữ 
chức hiện nay là Tổng Thống Phủ Tổng Thống, nhưng nên rời 
chức Thứ Trưởng Quôc Phòng đang kiêm nhiệm, vì 2 chức này 
kiêm nhiệm là quá nặng. Đề nghị Tướng Dương Văn Minh nên là 
Bộ Trưởng Quốc Phòng và Tướng Kim nên là Thứ Trưởng Quốc 
Phòng. Tướng Đôn có thể là Tham Mưu Trưởng Liên Quân. Bộ 
Nội Vụ nên lãnh đạo bởi Tướng (Khiêm, Khánh hay Chiểu) vì 
những người này quen làm việc từ lâu với Minh và Kim. 

Các chức Bộ Trưởng khác có thể là những người tài năng như sau: 
[xóa I hay 2 tên người], Vũ Văn Thái, Nguyễn Hữu Châu, Vũ 
Quốc Thúc, Võ Văn Hải, [xóa 1 hay 2 tên người], Nguyễn Thành 
Lập, Trần Quốc Bửu, Trần Đình Đệ (đương nhiệm), Trần Ngọc 
Liễn, Trần Lê Quang (đương nhiệm), [xóa l hay 2 tên người], Bùi 
Văn Thịnh, Nguyễn Quốc Định, Trân Văn Chương, Trần Văn 
Lắm, [xóa 1 hay 2 tên người]. Nếu giả thiết rằng chính phủ kế tiếp 
do Thơ lãnh đạo, chính phủ sẽ phần lớn gồm những người như vừa 
nói. Nhưng có lẽ Thơ sẽ không dùng Thuần, vì Thuân trong thời 
kỳ được Diệm ưa thích đã tỏ ra xem thường Thơ ra mặt. 

Trường hợp giả thuyết thứ ba, khi ưu thế lãnh đạo là quân sự, thì 
nhiều phần sẽ là các tướng nêu trên, với Dương Văn Minh lãnh đạo 
vì được ưa chuộng bởi quân đội và các tướng. Các tướng có thể 
nắm giữ vài bộ quan trọng, nhưng các bộ khác nên để dân sự nắm. 





416 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Hội Đồng Tham Vấn Chính Trị trong cả 3 giả thuyết trên, nên bao 
gồm các nhà đối lập như Phan Huy Quát, Phan Quang Đán, Phan 
Khắc Sửu, Nguyễn Tôn Hoàn, [xóa bớt vài chữ|, Hoàng Cơ Thụy 
(hầu hết các người vừa nói bây giờ đang ở trong tù hay lưu vong). 
Nhà sư Trí Quang và [xóa bới vài chữ] vào với tư cách các khuôn 
mặt lãnh đạo Phật Giáo và Công Giáo có thê được đề cử vào Hội 
Đồng. Đại Tá Phạm Ngọc Thảo cũng có thể được mời vào Hội 
Đồng, bởi vì có lẽ các tướng không muốn Thảo vào chính phủ. Các 
chuyên gia như [xóa bớt vài chữ] cũng có thể được mời vào, cùng 
với các nhà kinh doanh như [xóa bớt vài chữ], Nguyễn Văn Bửu. 
Đại sứ Lodge có ý kiến gì về các nghiên cứu vừa rồi thì cứ cho 
biết. 


Ngày 29/9/1963. 2:30-5:30 p.m. Bản ghi nhớ về cuộc nói chuyện. 
Tham dự: Ngô Đình Diệm (Tổng Thống VNCH), Nguyễn Đình 
Thuần (Bộ Trưởng Tổng Thống Phủ kiêm Thứ Trưởng Quốc 
Phòng, Henry Cabot Lodge (Đại sứ Hoa Kỳ), Robert S. McNamara 
(Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ), Tướng Maxwell D. Taylor (Tham 
Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỷ), Tướng Paul D. Harkins (Tư 
Lệnh Viện Trợ Quân Sự tại VN -- MACV), Frederick W. Flott 
(Thư ký Thứ nhất Tòa Đại sứ, thông ngôn). Tóm lược buổi nói 
chuyện. 

Trong 2 tiếng đồng hồ đầu tiên, F Diệm nói về diễn tiến cuộc 
chiến, về vai trò ấp chiến lược, về sự khôn ngoại của các quyết 
định của chính phủ Diệm. Trong giờ thứ ba, Bộ Trưởng 
MecNamara giải thích, ngắn về quan tâm của chính phủ Mỹ về các 
bất ôn chính trị ở VN. Ông nói, bất ôn và việc đàn áp Phật Tử đã 
gây nguy hiểm cho cuộc chiến chống Cộng và cho sự hỗ trợ của 
Mỹ cho cuộc chiến. Bộ Trưởng McNamara nêu lên vài lời tuyên 
bố độc hại của bà Nhu. Sau khi Diệm bác bỏ, và rồi giải thích, 
Tướng Taylor nhắn mạnh tầm quan trọng về cách đáp ứng đối với 
nội quan ngại tại Hoa Kỳ, về những gì chính phủ Mỹ quan ngại và 
không chấp thuận. 

Độc Thoại. Trong 2 giờ đầu buổi họp, Diệm nói hầu hết, , thường 
dùng nhiều bản đồ trong khi nói về cuộc chiến. Nói về ấp chiến 
lược, đang gây khó khăn cho VC trong việc tìm lương thực và 
tuyên mộ du kích. Diệm nói người Mỹ viện trợ lương thực đã giúp 
chương trình ấp chiến lược thành công, nói VN làm âp chiến lược 
theo kinh nghiệm người Anh ở Mã Lai hiệu quả tốt đẹp. 





417 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Diệm nhìn nhận â ấp chiến lược nhiều nơi trải mỏng, cho nên vải nơi 
bị VC tấn công và tràn ngập, cũng như dân vệ trong ấp chiến lược 
nhiều nơi kém huấn luyện và kém vũ khí, nhưng quân bình giữa lợi 
và hại là chấp nhận được. Diệm nói các định chế tại VN chưa toàn 
hảo, được củng cô nhờ â ấp chiến lược; cần 2 hay 3 năm nữa, VN sẽ 
là nền dân chủ kiểu mẫu. 

Nhân sự. Diệm nói rằng cán bộ là giải pháp cho mọi vấn đề VN. 
Khi mới độc lập, chỉ có Š thâm phán tại VN, trong khi lẽ ra mỗi 
tỉnh cần có ít nhất I thâm phán. Bây giờ phân nửa số tỉnh đã có I 
thẩm phán/tính, và nửa còn lại thì 2 hay 3 tỉnh một thẩm phán. Do 
vậy, khó để áp dụng quy tắc hễ bị bắt là phải ra tòa. Diệm nói, 
nhưng đang có tiến bộ. Vì cán bộ â ấp chiến lược được đưa về huấn 
luyện ở một trung tâm huấn luyện bên ngoài Sài Gòn khoảng 15 
kilômét, mỗi Thứ Sáu đều có thảo luận chính trị, hết khóa học sẽ 
về lại Ấp chiến lược làm việc và nơi đó sẽ lập ra các nhóm thảo 
luận mới. Sau đó, trong buổi nói chuyện, Diệm nói rằng thiếu cán 
bộ cho nên gây ra bất ôn chính trị mới đây và dẫn tới các cuộc biểu 
tình của Phật Tử và sinh viên. 

Bầu cử. Diệm nói bầu cử mới đây đã thành công, vì nhiều người đi 
bầu hơn, trong khi thùng phiếu nhiều hơn 50% so với kỳ bầu cử 
trước. VC không gây rôi được bầu cử. Diệm nói, chỉ có 2 người bị 
VC ám sát vì đi bâu. Các nhóm thảo luận trong các âp chiên lược 
đã làm dân chúng thêm quan tâm đề bầu cử. 

(Đại sứ Lodge nhận định trong Bản ghỉ nhớ: Điều đó trái nghịch 
VỚI sự quan sắt rằng. nhiều xe chở đầy các quân nhân đi lòng vòng 
để họ có thê bầu phiếu nhiều lần trong một ngày.) 

Phá hủy mùa màng và khai quang. Các chương trình này hữu dụng, 
theo lời Diệm. Ông nói tại nhiều nơi, VC đang dùng 1⁄2 lực lượng 
binh sĩ để trồng lương thực, và ngoại trừ các vùng Miền Tây, nơi 
lương thực dư thừa tới mức không kiểm soát nổi, VN rất khó khăn 
tìm lương thực, vì ngày càng khó vào làng hay buộc nông dân tặng 
cho thực phẩm. Do vậy, phá hủy mùa màng và khai quang là một 
cách đề chiến thắng VC. 

Các đơn vị VC lớn hơn. Diệm nói rằng trong khi tổng số lính VC 
giảm trong năm qua, số lượng các đơn vị tương đối lớn -- cấp đại 
đội và tiêu đoàn -- lại tăng thêm. Diệm nói, lý do vì ấp chiến lược 
thành công. Trong quá khứ, chỉ vài lính VC là có thể vào làng 
kiếm lương thực và tân binh. Bây giờ cần tới cấp đại đội mới tấn 
công được đề chiếm lương thực và bắt lính. 





418 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Trong khi nói chuyện về kinh tế, Tướng Harkins nói về khu vực Sư 
Đoàn 7 Bộ Binh ở tây nam Sài Gòn, nói rằng tình Kiến Phong 
được điều hành khéo, và Tỉnh Trưởng là Trung Tá Định Văn Phát 
Tất CÓ khả năng. TT Diệm xác nhận như thế. Tướng Harkins tiếp 
tục nói rằng tình hình tỉnh kế bên là Kiến Tường lại tệ hại, và Tỉnh 
Trưởng Lê Thanh Nhựt không làm tốt, nên bị thay thế. Diệm bất 
đồng, nói rằng chỉ vì kinh tê địa phương nên làm ra khó khăn. 
Tướng Harkins nói rằng ông nghỉ ngờ khả năng của lãnh đạo tỉnh 
Kiến Tường. 

Việt Cộng về hàng. Diệm nói đang có nhiều VC về đầu hàng. 
Nhiều cán bộ tập kết, từ Bắc vào Nam chiến đấu, thấy đời sống 
Miễn Nam tiến bộ hơn Miền Bắc, nên ra đầu hàng; đây cũng là lý 
do VC phải lập các đơn vị lớn hơn. Một yếu tổ nữa: chương trình 
cải cách ruộng đất là một yêu tố thu hút VC ra đầu hàng. Diệm nói 
cuộc chiến thực sự gian nan ở các vùng ruộng lúa sình lây và các 
vườn dừa, rừng dừa rợp lá che khuất. Tướng Harkins nói răng cuộc 
chiến ở các đôn điền dừa sẽ khá hơn, nêu Diệm gỡ lệnh câm xài 
bom 500-pound (=227 kilôgram) (lý do cấm xài bom lớn này là 
sau khi có đảo chánh tháng 2/1962, phi cơ quân đảo chánh dùng 
bom này tấn công Dinh Tổng Thống.) Diệm nói nửa đùa rằng nếu 
dùng bom đó mà chiến thắng được thì Diệm đã cho phép xài tôi. 
(Mặc dù cuộc nói chuyện băng tiếng Pháp, Diệm xài chữ tiếng 
Anh "clearance”" khi nói vê cho xài bom này hay không, và vài 
trường hợp khác dùng từ ngữ tiếng Anh về quân sự.) 

Phái Đoàn Mỹ trình bày. 

Sau khi Diệm nói gân như độc thoại, Bộ Trưởng MecNamara bắt 
đầu nói. Răng ông thăm VN vì muốn giúp VN chiến thắng VC. 
Ông nhấn mạnh đây là cuộc chiến của người Việt, và phía Mỹ chỉ 
muôn giúp để thắng. Ông nói tiến độ cuộc chiến hài lòng, nhưng 
ông lo ngại nhiều chuyện. Bắt ôn chính trị ở Sài Gòn, và chính phủ 
VN không muốn cởi mở chính trị. Như thế, nỗ lực chiến tranh sẽ 
thiệt hại vì yêu kém chính trị và sẽ mất lòng dân. Các đợt đàn áp 
[Phật Tử và sinh viên] mới đây làm mất dư luận công chúng ở cả 
Mỹ và VN. Diệm nói đó là ngộ nhận từ phía Mỹ về lập trường 
chính phủ VN, là do báo chí Mỹ tấn công chính phủ VN, gia đình 
ông và chính ông. Diệm nói không có gì gọi là vấn đè, và thái độ 
của Diệm là bác bỏ các lời trình bày của McNamara. 





419 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Bộ Trưởng nói tiếp, ông biết có chuyện báo chí tấn công, và ông 
tin có một số bản tin báo chí có thể sai lầm, nhưng sự kiện là có 
khủng hoảng chính trị nghiêm trọng, khủng hoảng về lòng tin vào 
chính phủ VN tại cả VN lẫn tại Hoa Kỳ. Chứng cớ là sự từ chức 
của Ngoại Trưởng (Vũ Văn Mẫu), sự triệu hồi hay từ chức của Đại 
Sứ Trần Văn Chương (thân phụ bà Nhu) tại thủ đô Hoa Kỳ, và sự 
kiện rằng Đại Học Sài Gòn đóng cửa. Bộ Trưởng nói với Diệm 
răng dư luận công chúng tại Mỹ nghiêm trọng chât vân về sự cân 
thiết của chính phủ Mỹ giúp cho một chính phủ mà lòng dân VN 
bất mãn và ngày càng gây rạn vỡ đoàn kết quốc gia để đưa cuộc 
chiến tới chỗ chiến thăng. TT Diệm trả lời, nói Ngoại Trưởng Mẫu 
từ chức là chuyện cá nhân, không phải bất mãn chính trị, rằng gia 
đình vợ ông Mẫu gặp vài tai nạn chết chóc và vợ Mẫu thúc giục 
Mẫu đi hành hương để gỡ lời nguyền xui xẻo trên gia đình vợ 
Mẫu. Còn chuyện Đại sứ Trần Văn Chương từ chức, Diệm nói, nội 
các bỏ phiếu đồng thuận cho Chương về vườn, và lúc đó Vũ Văn 
Mẫu cũng bỏ phiếu như thế. Về sinh viên biểu tình, Diệm nói vì 
các ban đại diện sinh viên và ngay cả ban giảng huấn các đại học 
hầu hết là vô trách nhiệm, kém huấn luyện và kém chín chắn. 
Diệm nói Khoa Trưởng Khoa Học Viện Đại Học Sài Gòn mới có 
32 tuổi. Trong khi sinh viên bị kích động cả từ ban đại diện SV và 
từ ban giảng huấn đại học. Do vậy, Diệm nói, chính phủ phải bắt 
giam họ. Diệm nói, một số sinh viên sau khi bị bắt đã tỉnh ngộ, bây 
giờ nhiều người ủng hộ chính phủ VN. 

Bộ Trưởng nói nhiêu khó khăn của chính phủ VN với dư luận công 
chúng Mỹ là từ các lời tuyên bó bất lợi của bà Nhu. Bộ Trưởng lấy 
từ trong túi ra một mẫu báo cắt ra, nói rằng khi ông lên phi cơ ở 
Washington, ông được đọc bài báo về bà Nhu nói răng các sĩ quan 
cấp thấp Hoa Kỳ ở VN cư xử vô trách nhiệm và chẳng biết gì. Bộ 
Trưởng nhắn. mạnh, và Đại sứ cũng xác định lời Bộ Trưởng 
MecNamara, rằng các tuyên bố của bà Nhu là xúc phạm lớn nhất 
đối với dư luận dân Mỹ. Bộ Trưởng nói dân Mỹ sẽ từ chối gửi các 
thành phần ưu tú trong các sĩ quan trẻ tới để hậu thuẫn một nỗ lực 
mà nơi đây có những người phát ngôn vô trách nhiệm như thế. Một 
viên chức Mỹ trong phái đoàn hỏi là có cách nào để bà Nhu im 
miệng? Diệm lúc đó lộ ra như dường kiệt sức, và ít nhất đã thấy 
các vị khách muốn nói gì, đặc biệt là khi Đại sứ (Lodge) nói răng 
chính bà Tưởng Giới Thạch đã giữ vai trò quyết định làm mất 
Trung Quôc về tay người Cộng sản. 





420 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Tuy nhiên, Diệm bênh rằng bà Nhu là một thành viên Quốc Hội, 
có quyền nói những gì bà suy nghĩ, vừa là tư cách đại biểu Quốc 
Hội vừa tư cách cá nhân trong một xã hội tự do. Diệm nói, bà Nhu 
cũng có quyền trả lời khi bị chỉ trích. Diệm nói, nếu đọc kỹ những 
gì bà Nhu nói, vấn đề sẽ được sáng tỏ. Bộ Trưởng MecNamara nói 
vấn đề đó có thực và là nghiêm trọng, cần giải quyết mới có thể 
chiến thắng trong cuộc chiến chống CS, và cũng đề được Mỹ hậu 
thuẫn. 
Vấn đề Phật Giáo. TT Diệm nói dài dòng về vấn đề Phật Giáo. 
Diệm nói Diệm chịu trách nhiệm cho toàn bộ chuyện này: trước 
đó, Diệm quá tử tế với người Phật Tử. Diệm nói Diệm đã giúp 
nhiều tới nôi sỐ lượng chùa tại VN tăng gấp đôi trong thời gian 
Diệm cầm quyên. Diệm nói khoảng 20 phút về vấn đề Phật Giáo, 
nhưng không nói gì về chuyện các báo thân chính phủ viết. về 
chuyện này. Diệm lập lại các cáo buộc về PG, và nhấn mạnh rằng 
trung tâm vấn đề là sự kiện rằng "bất kỳ ai cũng có. thể trở thành 
một nhà sư, khi cạo đầu và mặc áo vàng." Diệm nói rằng một trong 
3 nhà sư ty nạn trong Tòa Đại sứ Mỹ trước đó là một cảnh sát, cho 
tới khi bị trục xuất hồi 2 năm trước vì không thích nghi và thành 
quả kém. Người đó lang thang cho tới khoảng 2 hay 3 tháng trước, 
khi tự tuyên bố là một nhà sư vũ vào ty nạn ở Tòa Đại sứ. Đột 
nhiên Diệm nói trầm giọng rằng "có vài dịch vụ Hoa Kỳ tại Sài 
G0NE đang dàn dựng một kế hoạch chống chế độ, và Diệm đang 
"sửa soạn một hồ sơ" và có thê trở lại đề tài này khi thích nghi. 
Diệm không giải thích thêm (chuyện hồ sơ) rồi nhanh chóng trở lại 
chuyện giận dữ về vấn đề Phật Giáo. Diệm nói hầu hết giáo phái 
PG tại VN ủng hộ lập trường chính phủ và chỉ trích thái độ một 
thiểu số cực đoan đang gây ra vấn đề rắc rối. Diệm nói vẫn đề PG 
là vì tăng trưởng, quá nhanh và thiếu tổ chức. Thí dụ, Diệm nói, 
không có hồ sơ về ai là nhà sư hay không phải nhà sư, và không có 
tiêu chuẩn chấp. nhận chung cho nghi lễ thành nhà sư. Diệm đã đề 
nghị làm một số bộ các nhà sư toàn quốc. Công việc đã bắt đầu và 
sẽ được tăng tốc làm nhanh. 
Một người trong phái đoàn Mỹ nói rằng tình hình quá tệ tới mức 
Liên Hiệp Quốc đang xem xét gửi một phái đoàn tới VN nghiên 
cứu về vân đề đàn á áp Phật Giáo. Diệm nói, "Hãy để họ tới và xem 
xét, chúng tôi sẽ để họ xem tình hình thực ra sao." 





421 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Diệm cũng nói rằng giáo hội Phật Giáo tại Tích Lan là tràn ngập 
người Cộng sản, và răng Diệm đã nghe từ một nguồn tin từ Đức 
quôc răng một nhà sư PG từ ngoài nước vào Việt Nam thực ra là 
một người CS. Do vậy, Diệm nói, quân đội và cảnh sát VN đã 
đoàn kết sau lưng Diệm đề tuyên bố thiết quân luật và cho họ đàn 
áp các hỗn loạn gây ra từ vài người Phật Tử cực đoan. Tướng 
Taylor nêu lên điêm đã nêu lên bởi Đại sứ Lodge và Bộ Trưởng 
MecNamara và nhắc TT Diệm rằng bất kể Diệm giải thích như thế 
nào về chuyện hỗn loạn, cuộc khủng hoảng lòng tin nghiêm trọng 
đang diễn ra tại Hoa Kỳ và đó là điểm chủ yêu để chính phủ VN 
đáp ứng cho nỗi lo ngại chính đáng này. 

Bộ Trưởng kết thúc bằng cách lập lại rằng ông đã trình bày quan 
điểm trong cương vị người bạn muốn giúp VN trong nỗ lực chiến 
tranh. Bộ Trưởng và Đại sứ dự kiến sẽ trở lại Dinh trong hai giờ 
nữa đề dự tiệc ăn tối. Trong suốt buổi họp, Bộ Trưởng Thuần im 
lặng. 

Ghi chú: Buổi họp diễn ra tại Dinh Gia Long. Bộ Trưởng 
MecNamara nói rất rõ với TT Diệm rằng chính phủ Mỹ không hài 
lòng về tình hình tại VN. Rất rõ cho Diệm thấy rằng giữa Bộ Quốc 
Phòng Mỹ và Bộ Ngoại Giao Mỹ không có ý kiến đị biệt. Diệm 
không. đưa ra bảo đảm là Diệm sẽ làm gì để đáp ứng các vấn đề 
Mỹ nêu ra. Thực sự, Diệm không nói gì để cho biết rằng Diệm 
trước đó đã đón nhận các lời khuyên thân thiện. Kiểu của Diệm là 
bề ngoài lạnh nhạt, và của một người kiên nhẫn giải thích dài dòng, 
và của một người đã hy vọng trước đó đã điều chỉnh nhiều ngộ 
nhận. 


Ngày 30/9/1963. 7 p.m. Từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Mỹ. Ký tên 
Lodge. Bộ Trưởng Quốc Phòng 

MecNamara, Tướng Taylor, và tôi (Lodge) đã có buổi nói chuyện 
với Phó Tổng Thông Thơ. Thơ mở đầu buổi nói chuyện tức khắc 
rằng hồi 2 năm trước Thơ đã nói với Tướng Taylor rằng nỗ lực 
Hoa Kỳ tại VN nên có 3 đặc tính: phải nhanh, phải hiệu quả, và 
phải thông minh. Chúng ta đã thành công nơi 2 phần đầu, nhưng 
thất bại ở phần thứ ba: chúng ta không dùng sức mạnh của chúng 
ta một cách thông minh. 





422 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Khi được hỏi chỉ tiết, Thơ nói rằng hiển nhiên rằng. các phương 
pháp nhà nước cảnh sát đang được sử dụng và rằng điều này | tạo ra 
bất mãn sâu sắc, và chúng ta không có thê làm bất cứ gì về điều 
này. Thơ cảm thấy rất tiếc là phải nói thăng, nhưng tình hình rất là 
nghiêm trọng. Khi được hỏi là chúng ta nên làm gì cho thông minh 
và để ảnh hưởng của chúng ta có hiệu quả, Thơ nói Thơ không 
cảm thấy tự do để nói với chúng ta. Nhiệm vụ của Thơ không cho 
Thơ tách rời Tổng Thống Diệm, rằng Thơ đã đi quá xa khi nói 
những gì Thơ vừa nói. Chúng tôi nói răng nhiều phương pháp khác 
nhau đã được đề ra rồi. Thơ đồng ý răng những sự phản đối và lời 
nói của các Đại sứ và những người khác thì hoàn toàn vô hiệu quả. 
Thơ nói rằng [Mỹ] treo lại viện trợ kinh tế cũng vô ích, vì VI đã 
xảy ra lạm phát rôi; còn việc đưa lính Mỹ vào sẽ là "ngu ngốc" vì 
sẽ bị xem là âm mưu của Mỹ sẽ tổ chức một cuộc đảo chánh. : 
Khi chúng tôi hỏi Thơ rằng có bất kỳ người Việt hay ngoại quôc 
nào tại Sài Gòn mà chúng tôi nên nghe lời khuyên của họ, Thơ nói 
rằng những người xuât sắc nhất đã chạy ra khỏi VN rồi, nhưng họ 
không thể có vấn cho chúng ta về chỉ tiết. Khi được hỏi về nên hỏi 
ý người nào ngoài nước, Thơ nói đó là Vũ Văn Mẫu. Khi được hỏi 
có phải đúng là có bất mãn trong, các thành phố nhưng không hề có 
bất mãn ở nông thôn, Thơ nói điều đó không đúng, Tăng Thơ đã có 
trọn đời sông trong vùng nông thôn Miền Nam và biết họ rất là 
thân thiết. Đã có bất mãn nghiêm trọng trong các làng xã nông 
thôn, nhưng không phải vì các phương pháp nhà nước cảnh sát áp 
dụng trong thành phố. 

Người dân làng bất mãn vì nhiều lý do: thứ nhất, người dân phải 
trả quá nhiều tiên cho ông xã trưởng, người này đòi hơn 100 đồng 
bạc và I0 ngày công mà dân làng bắt buộc phải làm. Rồi thì, theo 
lời Thơ, khi dân làng rời ấp vào buổi sáng để đi làm việc trên cánh 
đồng, lại Sặp Việt Cộng và lại bị VC đòi nộp thuế nữa. Khi Tướng 
Taylor nói điều đó lẽ ra không thể xảy ra trong một ấp có rào 
phòng thủ vững chắc, Thơ nói răng chuyện đó không xây ra trong 
âp, mà xảy ra khi dân làng bước ra ngoài âp và làm việc trên cánh 
đông. Khi Tướng Taylor nói trong một âp chiến lược được phòng 
thủ thích nghỉ, điều đó không thê xảy ra, Thơ nói rằng không có 
nhiều hơn từ 20 tới 30 ấp phòng thủ thích nghỉ trên toàn lãnh thổ 
VN. 





423 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Với giọng nồng ấm, Thơ nói: Tại sao, quý ông hãy nghĩ xem vì sao 
Việt Cộng vẫn còn được ưa chuộng? Mới 2 năm trước, có khoảng 
20-30,000 lính trong hàng ngũ Việt Cộng; và trong 2 năm qua, 
chúng ta giết trung bình 1,000 Việt Cộng môi tháng; và Việt Cộng 
bây giờ còn đông hơn. Tại sao điều này xảy ra? Khi Tướng Taylor 
và tôi nói có thê là bị hăm dọa, Thơ nói: Hăm dọa có thể buộc họ 
gia nhập, nhưng không thê cán họ đào ngũ được. Trong khi vài 
lính VC đào ngũ, thì còn nhiều hơn nữa đã ở lại hàng ngũ. Tại sao? 
Khi tôi nói có thê là các lời hứa Việt Cộng đưa ra, Thơ nói: Họ 
không thê hứa một thứ gì, không thực phẩm, không nơi ở, không 
an ninh. Câu trả lời vì họ ở với VC vì họ muôn ở lại, vì lý do họ 
muốn ở lại với VC vì họ cực kỳ bất mãn chính phủ Sài Gòn. 
Nhận xét (của Lodge ghỉ trong điện văn): Phó Tổng Thống Thơ 
muốn chúng ta xem xét thắng thắn toàn bộ tình hình ở đây, và 
không do dự để bác bỏ bất kỳ phương pháp nào trong khi làm như 
thế. Nhưng phân tích của Thơ về tình hình làng xã rất đáng phải 
xem xét. 


Ngày 30/9/1963. Từ Sài Gòn. Bản ghi nhớ về một cuộc nói 
chuyện. Ký tên Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert S. MecNamara. 
MecNamara đã nói chuyện với một sô nhà quan sát đang Tải rác 
khắp VN và một sô giáo sư đại học tại Đà Lạt, Huế và Sài Gòn. 
Nhiêu người, nếu không phải hầu hết, trong nhóm này trước đó 
từng có kinh nghiệm với Trung Quốc Cộng Sản như là một căn 
bản đề so sánh với Nam Việt Nam. 

Những gì người ta thấy tại Nam VN là sự yên tĩnh bề mặt, nhưng 
phía dưới là sự bất mãn của người dân đang bị chính phủ kiểm 
sOát. Guỗồng máy khống chế người dân cũng tuyệt hải y hệt dưới 
chế độ Cộng sản. Chính phủ VN đã thiết lập một nhà nước cảnh 
sát, cho dù nhà Ngô đã che giấu thành công guỗng máy này. [BỊ 
xóa bỏ vài chữ] sẽ gửi chúng tôi một danh sách điển hình các hoạt 
động của nhà nước cảnh sát tại Nam VN. Ban đầu, những người bị 
tra tân đã sợ hãi không muôn nói ra, nhưng bây giờ thì họ nói, 
"Tuyệt nhiên là có tra tân. "Người này" đã bị sách nhiêu vì tình thê 
tới mức phải tự hỏi anh ta là “tại sao Giáo hội [Công Giáo] không 
nói ra và công bố ra trước thế giới?” Khi viên chức [xóa bỏ vải 
chữ] tới thăm VN, chế độ Diệm và Giáo hội cùng ngồi trong vị trí 
nhân chứng, nhưng bây giờ người này đã bị tách ra rôi. Chính phủ 
VN đã đi quá xa tới mức kiểm duyệt các bài diễn văn của Đức 
Giáo Hoàng. 





424 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Việc tra tấn tù nhân đang tiếp diễn và là cách đối phó với bất kỳ ai 
đối lập với chế độ. Sinh viên và trí thức nhìn thấy tất cả các người 
đối lập đang bị trừ khử. Họ không được giúp đỡ gì từ Giáo Hội CG 
và Hoa Kỳ. Do vậy, họ bị buộc tìm giải pháp khác: một số đang 
theo và tiếp tục đi theo Việt Cộng, nhưng đa số chuyên sang lập 
trường trung lập. Với chủ trương trung lập, họ tin là "chúng ta sẽ 
không còn chiên tranh và ít nhât là hy vọng sẽ lật đồ chính phủ 
Diệm." Nhiều người trí thức tin là hiện diện tiếp tục của Diệm có 
thể là hữu dụng (họ nói Diệm không thông minh lắm, nhưng Diệm 
được nhiều người dân tôn trọng). Điều người ta tin hiện nay là, 
nếu nhà Ngô vẫn giữ quyên lực, họ (giới trí thức) sẽ chuyển 
sang làm việc với Việt cộng. 

Nếu Hoa Kỳ và Giáo Hội CG không tìm ra một giải pháp, họ sẽ 
chuyên sang làm việc với Việt cộng. Chúng ta có thể mắt VN vào 
tay người CS, cho dù chúng ta vân có những thành công quân sự 
kỹ thuật. [Xóa vài chữ] (ND: có lẽ người này là một trí thức hay 
linh mục Công Giáo quốc íê) nói răng ông là một người dân 
Sicilian, người hiểu về tâm thức của bọn Mafia. Nơi đây là một 
Mafia không lồ, kiểu Việt Cộng. 

Vào một thời gian nào đó, tất cả đều yên bình, bởi vì Mafïa ra lệnh 
bảo làm như thế. Nhưng nếu chính sách Mafia thay đổi, sự yên 
bình biến mắt và hỗn loạn bùng lên. Tại Nam VN, có những quận 
huyện mà chúng ta tin là yên bình, nhưng chỉ là như thế bởi vì Việt 
Cộng có lợi ích khi làm mặt ngoài như thế. Xuyên qua [xóa vải 
chữ] biết là có nhiều quận huyện nói bề ngoài bình yên, nơi người 
dân đang làm việc, và nơi các trận tấn công của VC đã giảm, 
nhưng là nơi nhiều VC chỉ nhắn nha chờ đợi và ngừơi dân có vẻ 
như lên án họ. 

Nếu Nhu lên nắm toàn quyên, điều đầu tiên Nhu làm sẽ là yêu cầu 
Mỹ về lại Mỹ, và rồi Nhu sẽ thương lượng với Cộng sản vì Nhu 
tin là Nhu có thê làm như thế để trở thành lãnh tụ cho toàn thể Việt 
Nam, nhưng dĩ nhiên, người Cộng. sản sẽ không bao giờ cho Nhu 
làm như thê. Các ý tưởng mà Nhu đang giảng dạy cho thanh niên 
Cộng Hòa thực ra là ý thức hệ Cộng sản --- như đặt nên móng cho 
chủ nghĩa cộng sản. 

Vẫn còn thời giờ để cứu Nam VN, nhưng yêu cầu phải là gỡ Nhu 
ra tức khắc. Sẽ có một vài hỗn loạn, nhưng lợi ích sẽ là vô cùng. 
Không một ai, không vị Giám Mục nào có đủ can đảm để nói 
ngược với Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục. Ông ta [Thục] đã gây 
sợ hãi tận sâu trong tim mọi người. 





425 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Và không thể nào lý luận với Nhu, bà Nhu và Thục. Họ từ chối 
nghe lời khuyên của [xóa vài chữ]. Đã quá trễ để giúp họ điều 
chỉnh chính sách. Cách duy nhất thay đổi tình hình là buộc Nhu 
phải ra đi. Sẽ khó để tiên đoán về cách Quân đội phản ứng nếu 
Nhu tiếp tục nắm quyền, vì chế độ sử dụng kỹ thuật "hai vòng 
kiểm soát" (“double controls”) -- tương tự, nhưng hiệu quả hơn cả 
kỹ thuật kiêm soát này của Quân Đội Sô Viết. Thâm quyên của các 
tướng bị hạn chế. Họ bị luân chuyên. thường xuyên để hạn chế 
quyên lực. Người ta không biết chắc về lập trường của Mỹ bởi vì 
trong hai cuộc đảo chánh tháng 11/1960 và tháng 2/1962, Hoa Kỳ 
có vẻ như ủng hộ chế độ Diệm để chồng lại những người muôn 
đảo chánh. Chính phủ Mỹ đã không nói một tiếng nói tại Sài Gòn. 
Điều này làm mờ nhạt chính sách Mỹ trong tâm trí những người 
đôi lập và gây khó hiêu cho người ta. Bản ghi nhớ có chữ ký đánh 
máy của Bộ Trưởng Robert S. McNamara. 


Ngày 30/9/1963. Bản ghi nhớ của Sullivan (Phụ tá Đặc biệt của 
Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ về Chính Trị. Tôi (Sullivan) nói 
chuyện với Đại biện Ngoại giao Pháp, Ủy viên ICC người Canada, 
và Uy viên ICC người An Độ về quan hệ giữa Nam và Bắc VN. Cả 
ba người đều có vẻ ngờ vực các tin đồn về thương lượng 2 miền 
Nam, Bắc VN. Dù vậy, tất cả đều nói không nên bác bỏ khả năng 
về Hiệp định thương lượng đó trong tương lai gần. (Đại biện Ngoại 
giao Pháp nói "ba hay bốn tháng nữa.") Lý luận của họ như nhau. 
Cả ba đều cảm thấy Miền Bắc đang thiệt hại kinh tế, và biết rằng 
Việt Cộng đang thiệt hại tại Miền Nam. Họ nghĩ Bắc VN sẵn sàng 
thương thuyết xin ngưng bắn với Nam VN. Hai điều kiện tiên 
quyết là: Thương mại Nam- Bắc VN, và quân Mỹ phải ra đi. Thêm 
một yếu tố mà [xóa vài chữ] cảm thấy. có thể buộc Bắc VN tìm 
thương lượng đó là áp lực từ Trung Quốc. Nếu quân Mỹ rời khỏi 
VN, TQ có thể giảm áp lực lên Hà Nội và trao cho Bắc VN thêm 
quyền tự trị. Cả ba đêu cảm thấy Cố vấn Nhu sẵn sảng thương 
thuyết như thế vì 2 lý do. Thứ nhất, Nhu tin tuyệt đối vào khả năng 
của Nhu là "thắng quân CS chính trong ván cờ của họ"; và thứ nhì, 
Nhu muốn người Mỹ rời khỏi VN. Đại biện Ngoại Ø1ao Pháp thú 
nhận rằng Đại sứ Pháp Lalouette trước đó đã nói chuyện với Nhu 
về các điều kiện này. Cả Nhu và Lalouette đều kết luận rằng tiễn 
độ chiến tranh, trước các sự kiện mới đây, làm cho một thương 
lượng như thế có thể an toàn thương lượng vào cuối năm nay. 
Nhưng tiết lộ của Nhu về các cuộc thương thuyết mật với Hà Nội 





426 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





cho phóng viên Joseph Alsop (báo Washington Post, ấn bản ngày 
18/9/1963) đã làm lúng túng người Pháp, và họ bây giờ nói răng họ 
không tin vào ý định tận cùng của Nhu. 





427 


THÁNG 10 & 11: 
NHÀ NGÔ SỤP ĐỒ 


GHI NHẬN: Mỹ loan báo kế hoạch rút 1,000 lính về Hoa Kỳ. 
Cho chính phủ VN biết sẽ cắt giảm viện trợ, nhưng không công 
bố ra công chúng. Các tướng lên kế hoạch đảo chánh, vì tình 
hình Miền Nam suy sụp nhanh chóng. Cảnh sát bắt bớ liên 
tục các nơi nghi ngờ, kê cả cơ sở Công Giáo. Tra tắn là bình 
thường. Có tin Nhu sẽ tổ chức biểu tình, thừa cơ cho tay chân 
xông vào Tòa Đại sứ Mỹ, sẽ ám sát Đại sứ Lodge. TT Kennedy 
muôn Lodge về Mỹ để họp trực tiếp trong hai hay ba ngày, vì 
cân nghe trực tiếp. Sinh viên liên tục bị bố ráp, bắt giam, 
các Phật tử hoạt động khó khăn. Lodge thất vọng vì chính phủ 
Diệm không muỗn hòa giải với PG để thực thi 5 điểm 
Thông Cáo Chung. Lòng dân bắt mãn. Mỹ nhận ra chính phủ 
Diệm lập ra các nhóm sinh viên cò môi đề theo dõi, gài bắt các 
sinh viên tranh đấu. Từ khi bị giảm viện trợ, chính phủ Diệm 
giảm lương công chức, ra nhiều biện pháp thắt lưng buộc 
bụng. Giá vàng, bột, sữa... tăng. 

Phái đoàn LHQ tới điều tra về đàn áp tôn giáo tại VN. Chính 
phủ Diệm có vài dấu hiệu làm hòa: thả một SỐ Phật Tử và sinh 
viên, mở cửa một phân đại học, nhưng ra dấu sẽ không gỡ bỏ 
Đạo dụ 10. 

Nhu lên báo Times of Vietnam tố “CIA xúi giục tự thiêu, cho 
nên dân VN đang bắt mãn đối với chính phủ Mỹ,” nêu nghi 
ngờ rằng Mỹ sẽ rút khỏi VN hệt như Mỹ đã rút khỏi Lào, và nghi 
ngờ phái đoàn LHQ là bàn tay CIA mưu tính hại chế độ Diệm. 
VC tẫn công mạnh hơn, VNCH lui quân ở nhiều chiến trường. 





428 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Đại Tá Nguyễn Khương (Bộ Tổng Tham Mưu VNCH) báo 
động: VC có thể toàn thắng vào năm 1964. Các tướng bàn tính 
đảo chánh. CIA nhận được nhiều tin mâu thuẫn về nhiều 
nhóm âm mưu đảo chánh. Tướng Đôn cho Conein, người bạn 
của Đôn từ hai thập niên, biết là sẽ đảo chánh, vì nếu duy 
trì chế độ Diệm là VC sẽ toàn thắng. Đôn nói đảo chánh là 
chuyện riêng của người VN, xin Mỹ đừng ngăn cản, nhưng đảo 
chánh xong thì muôn Mỹ yêm trợ cuộc chiến chống VC. Conein 
nói Mỹ không thể cam kết, nhưng xin báo trước 2 ngày trước 
khi đảo chánh. Tình hình vẫn biểu tình, bắt bớ, trong khi tổng 
cộng đã có tới 7 nhà sư tự thiêu. Diệm mời Lodge đi một ngày 
tới Đà Lạt, cuộc nói chuyện nhiều giờ đồng hô không tới đâu: 
Diệm không muốn gỡ bỏ Đạo dụ 10, trong khi chụp mũ các nhà 
sư là VC nằm vùng hoặc bị kích động. Một phái đoàn dân biêu 
Mỹ (do DB Zablocki lãnh đạo) thăm VN, về Mỹ kết luận: chê độ 
Diệm tham nhũng, tàn ác với dân, nhưng thái độ cứng rắn như 
thế sẽ chiến thắng VC. Đại sứ Lodge chuẩn bị bay vê Mỹ họp. 
Tướng Đôn nói, chuyện đảo chánh là của VN, xin Mỹ đừng 
phá. Lodge hứa, Mỹ sẽ không can thiệp. TT Kennedy do 
dự, yêu câu Lodge hãy ngăn cản các tướng đảo chánh nếu 
thấy nhiều phần đảo chánh sẽ thất bại. Ngày 30/10/1963, 
Tướng Harkins (Tư Lệnh MACV) gửi điện văn vê Washingfon, 
nói không tin Tướng Đôn, cho biết không nên có giải pháp đảo 
chánh vì Mỹ cần người chống Cộng cực đoan như Diệm, đề 
nghị chọn giải pháp áp lực buộc Diệm đổi chính sách, phải hòa 
giải với PG đề gỡ rôi khủng hoảng, lây lại lòng tín dân chúng. 
Nói chuyện với Conein, Tướng Dương Văn Minh nói có 3 cách 
đảo chánh, dễ nhất là ám sát Nhu và Cần, giữ TT Diệm làm vị 
trí nghi lễ. Cũng ngày 30/10, Tướng Harkins gửi thêm điện văn 
thứ nhì về TT Kennedy, nói các tướng đảo chánh sẽ thât bại vì 
thiếu quân đưa về SG tắn công. CAS nhận ra có 11 nhóm bắt 
đồng chính kiến cóâm mưu đảo chánh, và bây giờ hình 
như kết hợp thành 2 nhóm khác nhau để đảo chánh. Đảo 
chánh bùng nỗ. Thay vì báo trước 2 ngày hay nhiều giờ như đã 
hứa, Tướng Đôn báo cho Mỹ biết chỉ 4 phút đông hô trước khi 
khai hỏa. Đảo chánh thành công. Dân chúng tràn ra đường, vui 
mừng lễ hội nhiều ngày. 





429 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Ngày 1/10/1963. Từ Sài Gòn. Bản ghi nhớ của Tướng Taylor 
(Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ). Nội dung: Ghé thăm, từ 
biệt Tướng Dương Văn Minh hôm 1/10/1963. Hiện diện trong buổi 
nói chuyện từ biệt cũng có Đại Tá Raymond Jones, MACV. Tóm 
lược như sau. 

Tướng Minh quan ngại sâu sắc về tình hình VN, nhận thấy còn 
nhiều khó khăn trong chương trình quân sự. Không có đủ hiểu biết, 
cảm thông giữa người dân và các chiến binh nơi chiến trường. Có 
trách nhiệm chia rẽ giữa các tư lệnh quân sự và các viên chức tỉnh. 
Về tình hình Phật Giáo, Tướng Minh xem vẫn đề căn bản là một 
cuộc giao chiến tranh đặc quyên giữa Phật Tử và Giáo dân Thiên 
Chúa Giáo. Nhiều quan chức tỉnh ưu đãi Công Giáo với nhiều hình 
thức, cho phép kiểm soát giao dịch thương mại, du lịch và tương 
tự. Không co cản trở gì về chuyện tu hành trong Phật Giáo, nhưng 
có những cá nhân bị bỏ tù vì cúng tiền cho các chùa. Tướng. Minh 
cảm thấy vấn đề Phật Giáo này vẫn chưa xảy ra trong quân đội 
nhưng Minh luôn luôn lo sợ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Các sinh 
viên biểu tình là phản ánh sự phẫn nộ của các bậc ba mẹ đối với 
nhiều hình thức bất công đầy khắp trong chính phủ trung ương. Có 
một vài tư tưởng cộng sản ló ra phía sau các cuộc biểu tình, nhưng 
căn bản nguyên đo là vì bất công xảy ra khắp nơi trong xã hội 
thành thị. Tướng Minh không có giải pháp nào cho hiện tượng ông 
đang nhận thấy. Minh hiểu về sự khó khăn của Hoa Kỳ khi vận 
dụng chương trình viện trợ để ảnh hưởng chính phủ Diệm. Nhưng 
Minh cảm thấy, tình hình sẽ bi thảm nêu làm chậm hoạt động quân 
sự bằng cách cắt giảm viện trợ. Minh không thấy phía đối lâp của 
chính phủ hiện nay có thê động viên được sự hỗ trợ quốc tế và nội 
địa. 


Ngày 1/10/1963. Bản ghi nhớ từ Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về 
Viễn Đông Sự Vụ) gửi Quyền Ngoại Trưởng Hoa Kỳ. Nội dung: 
vệ các đê nghị chính trị tại Hội Đông Khoáng Đại Liên Hiệp Quôc 
(HĐKĐ/LHQ) về Việt Nam. Có thể là trong khi HĐKĐ/LHQ cứu 
xét về nghị quyết của Tích Lan về tình hình nhân quyên tại VN, 
một số khuyên cáo chính trị về VN có thê đưa ra từ các phái đoàn 
khác. Nếu bất kỳ đề nghị chính thức nào đưa ra, thì hãy chuyên về 
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để xin chỉ thị. 

Những khuyến cáo có thê tiên đoán từ các phái đoàn khác và cách 
trả lời của phái đoàn Mỹ nên như sau: 

1. Rút quân lực Mỹ ra khỏi Việt Nam. 





430 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Câu trả lời dự kiến từ phái đoàn Hoa Kỳ: Như Tổng Thống 
Kennedy đã nói trong tháng 12/1961, "Hoa Kỳ, cũng như Việt 
Nam Cộng Hòa, vẫn tận lực đi tìm hòa bình và mục tiêu chính của 
chúng tôi là giúp người dân Nam VN giữ gìn độc lập. Nếu nhà cầm 
quyền CS ở Bắc VN ngừng chiến dịch hủy diệt VNCH, biện pháp 
chúng Ôi chọn là hỗ, trợ quốc phòng Nam VN sẽ không còn cân 
thiết nữa." Do vậy, nếu chế độ CS Hà Nội ngừng tấn công và kích 
động nôi loạn chông VNCH, Hoa Kỳ có thê quân ra khỏi VN. 

2. Trung lập hóa Nam VN. 

Câu trả lời dự kiến từ phái đoàn Hoa Kỳ: Trung lập hóa riêng Nam 
VN sẽ mở đường cho CS sớm chiếm gọn cả khu vực. Không có trợ 
giúp ngoại viện, quân đội Nam VN không thể chống đỡ trước quân 
lực đông đảo của chế độ CS từ Bắc VN. Thêm nữa, chế độ Hà Nội 
hiện nay đã lập mạng lưới du kích rộng lớn tại Nam VN và có thể 
bất cứ khi nào lật đô chính phủ trung lập Nam VN. Nếu có thảo 
luận về trung lập hóa VN, chỉ có thê thảo luận về trung lập hóa 
toàn bộ 2 miền VN, khi CS Bắc Việt chấp nhận từ bỏ quyên lực 
chính trị và kiểm soát trong khu vực của họ. 

3. Tổng tuyển cử đề thống nhất Việt Nam. 

Câu trả lời dự kiến từ phái đoàn Hoa Kỳ: Chúng tôi ủng hộ lập 
trường của chính phủ VNCH rằng tổng tuyên cử có thể thực hiện 
chỉ khi có bảo đảm thực sự rằng các cử tri miền Bắc VN sẽ không 
bị cưỡng bách. 

-- Phần ghi chú ghi rằng hôm 1/10/1963, bản sơ thảo nghị quyết 
Tích Lan đã được hiệu đính trong thương thuyết không chính thức. 
Trong nghị quyết, Hội Đồng Khoáng Đại (LHQ) bày tỏ quan ngại 
"với các vi phạm nghiêm trọng nhân quyên của đại đa sô người 
dân” tại Nam VN. Đoạn văn thứ nhì trong nghị quyết ghi là đòi hỏi 
từ Tổng Thư Ký LHQ: "Hãy truyền đạt nghị quyết này tới nhà cầm 
quyên Nam VN, để tham khảo với họ đê làm giảm nhẹ tình hình, 
để các bước thích nghĩ hồi phục lại nhân quyên cho người dân 
Nam VN, và đề thông báo cho Hội Đồng Khoáng Đại (LHQ) về 
các diễn tiến liên hệ." 


Ngày 1/10/1963. §:37 p.m. Từ Bộ Ngoại G1Iao Hoa Kỳ gửi phái bộ 
Hoa Kỳ ở LHQ. Ký tên Rusk. Đại sứ Bửu Hội đã ghé thăm 
Hilsman hôm 30/9/1963. Nói chuyện chủ yếu về tình hình nội bộ 
VN và quan hệ Mỹ-Việt. Hilsman đưa ra các điểm sau đây. Bửu 
Hội sau đó thông báo đã tức khắc báo cáo bằng điện văn về TT 
Diệm. 





431 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





1. Dư luận tại Hoa Kỳ trước kia và bây giờ sâu sắc bị ảnh 
hưởng bởi các vụ đàn áp các nhóm tôn giáo và sinh viên, và đó là 
những điều không hiểu nỗi đối với công chúng Mỹ như gánh nặng 
lớn phải chịu khi đứng cùng chiến tuyên với Nam VN trong cuộc 
chiến chống CS. 

2. Như Tổng Thống [Kemnedy] đã nói, Nam VN cần có hỗ 
trợ chính trị rộng rãi để chiên thắng và do vậy nên thay đổi chính 
sách, và có lẽ là thay đổi cả nhân sự. Chính sách Hoa Kỳ như TT 
Kennedy đã nói trước giờ về Nam VN là: Hoa Kỳ ủng hộ nỗ lực 
chiến thăng cuộc chiến; và chống lại những gì ngăn trở nó. 

3. Dù đúng hay sai, hình ảnh hiện nay của chính phủ VN là 

tệ hại, và các bước tích cực cần thực hiện để thay đổi. Chính phủ 
Nam VN nên bày tỏ thái độ hòa giải, hành vị chụp mũ các nhà sư 
Phật Giáo là Cộng sản không phải là câu trả lời. Câu trả lời nằm ở 
nơi trả tự do cho các nhà sư và sinh viên. TT Diệm nên đưa thêm 
nhân tài vào một nội các mở rộng và trẻ trung hóa. 
Trong phần trả lời, Bửu Hội nói rằng phần tôn giáo trong cuộc 
khủng hoảng đã có từ trước khi xảy ra trận tấn công các chùa ngày 
20/8/1963. Khủng hoảng chính trị bao trùm, và các nhà sư đã nới 
rộng lập trường và chính phủ phải đàn áp. Trong cương vị Phật Tử 
và là người theo chủ nghĩa nhân đạo, Bửu Hội bày tỏ rât tiếc về các 
trận tân công vào chùa. Bửu Hội lần cuối ở Sài Gòn là trong tháng 
8/1963, không thương thuyết nổi về khủng hoảng Phật Giáo, 
nhưng thành công trong việc thuyết phục mẹ của ông (một VỊ nI sư) 
là xin mẹ đừng tự thiêu. Bửu Hội nói ưa thích làm việc trong 
cương vị đại diện cho VN hiện nay, mặc dù trong lòng vẫn thấy 
chống đối mạnh mẽ nhiều phương diện của chế độ. Chúng ta [Bộ 
Ngoại Giao Mỹ] không biết ở mức độ nào Bứu Hội có trọn lòng tin 
từ Diệm và Nhu không, mặc dù chúng ta tin rằng họ xem ông như 
quá hữu dụng và nòng cốt tới mức không thể đề mất Bửu Hội. 


Ngày 2/10/1963. Bản ghi nhớ của Bộ Trưởng Quốc Phòng trình 
Tông Thống Kennedy; báo cáo của phái đoàn MeNamara-Taylor. 
Sau một ngày ở Honolulu để sửa soạn bản báo cáo, MeNamara và 
Taylor trở vê thú đô Washington DC và trình các quan sát và 
khuyến nghị của họ trong buổi họp Hội Đông An Ninh Quốc Gia 
vào buổi sáng. Bản báo cáo dài trình bày các quan điểm từ cả quân 
sự và dân sự. 





432 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Nói xác nhận cuộc chiến đang diễn tiến tốt, nhưng cảnh báo về nỗi 
hiểm nguy tàng ân trong hỗn loạn chính trị hiện nay và để nghị 
phải áp lực vào TT Diệm để buộc thay đổi. Nhìn một cách quân sự, 
bản báo cáo kêu gọi chính phú Nam VN tăng nỗ lực, đặc biệt ở 
vùng Miền Tây trong các chiến dịch càn quét và chiếm g1ữ, và 
củng cô chương trình ấp chiến lược. Báo cáo cũng đề nghị loan 
báo kế hoạch rút 1,000 quân nhân Mỹ về Hoa Kỷ vào cuôi năm. 
Đề tạo áp lực chính trị vào Diệm để có sự cải tổ cần thiết, đề nghị 
treo viện trợ có lựa chọn, kết thúc hỗ trợ cho Lực Lượng Đặc Biệt 
vì đơn vị này trách nhiệm tấn công các chùa, và tiếp tục chính sách 
lạnh nhạt với chế độ Diệm. Bản báo cáo khuyến cáo là đừng đảo 
chánh, trừ phi thấy được và hỗ trợ được một lãnh đạo thay thế. Các 
khuyến cáo được TT Kennedy chấp thuận. 

Bản thông cáo báo chí Bạch Ốc. Một bản văn sau buổi họp được 
phổ biến bởi MecNamara và Taylor trong đó lập lại quyết tâm của 
Mỹ trong cuộc chiến chống VC, loan báo kế hoạch sẽ rút 1,000 
lính Mỹ về và tách rời Hoa Kỳ ra khỏi chính sách đàn áp của TT 
Diệm. Tuy nhiên, thông cáo báo chí không nói gì về ngưng viện 
trợ. 


Ngày 3/10/1963. Từ Washington. Bản ghi nhớ từ Sullivan (Phụ tá 
Đặc biệt của Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao về Chính Trị) gửi 
Hilsman (Phụ Tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông). Mục tiêu tận cùng 
của Hoa kỳ tại VN không trùng hợp với mục tiêu của Diệm-Nhu. 
Chúng ta muốn đánh bại VC đề miền Nam VN có thể là một quốc 
gia tự do. Nhưng họ (Diệm-Nhu) muốn đánh bại VC để Việt Nam 
có thê trở thành một chính thê toàn trị độc tài, mà theo lời Nhu sẽ 
"thách thức người CS ngay trên đất của họ bằng chính phương 
pháp của họ." Tôi tin nỗ lực như thế SẼ thất bại và sẽ dẫn tới chiến 
thắng của CS tại Nam VN. Do vậy, vấn đề không phải là chúng ta 
có thể chiến thắng với chế độ này hay không, mà là chúng ta có 
muốn chế độ này hưởng lợi ích của chiên thăng đó cho mục đích 
trái nghịch với mục tiêu của chúng ta và cũng trái nghịch với 
quyên lợi của Hoa Kỳ. 

Sự kiện đang xảy ra là Nhu đang lợi dụng 2 yếu tô quyền lực chính 
yếu đề làm ra nhà nước toàn trị của Nhu. 





433 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Thứ nhất, là giới ưu tú Việt Nam --- họ là người trí thức, giới tư 
sản, thành phân lãnh đạo đang là giai cấp lãnh đạo quân sự, bộ máy 
công quyên và cộng đồng kinh doanh thương mại của người Việt 
Nam --- thứ hai, là sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ. Nhu sẽ tước 
quyền lực của thành phân thứ nhất bằng cách giải thê khi Nhu cảm 
thây Nhu đã đạt thành công đủ trong cuộc chiến chống lại VC và 
các tầng lớp nông dân. Nhu sẽ trục xuất thành phần thứ nhì [người 
Mỹ] bằng một thương lượng với Bắc VN khi Nhu cảm thấy. đã có 
phương tiện thích nghỉ để tiếp tục nắm quyền mà không cần trợ 
giúp của Mỹ. Do vậy, vào thời điểm này, tình thế chúng ta tương 
đương với giới ưu tú đang bắt mãn [tại VN] và mục tiêu tôi hậu 
của họ [giới ưu tú bất mãn] gần như trùng hợp với mục tiêu của 
chúng ta hơn là mục tiêu của chế độ Diệm-Nhu. Do vậy, tôi kết 
luận răng quyên lợi của Hoa Kỳ có cùng một chính nghĩa với họ 
[trí thức VN] đề lật đỗ chế độ hiện nay. 


Ngày 3/10/1963. Điện văn từ CSIA Sài Gòn gửi về trung ương. 
Vào ngày 2/10/1963, Trung Tá Conein tình cờ gặp Tướng Trân 
Văn Đôn ở phi trường Tân Sơn Nhứt. Đôn nói trước đó Đôn tìm 
liên lạc với Conein. Đôn yêu cầu Conein tới Nha Trang vào đêm 
2/10/1963 đề nói chuyện riêng. Đôn trả lời không chắc. Nhưng rồi 
Conein tới Nha Trang để nói chuyện với Đôn theo chấp thuận của 
Đại biện Trueheart. 

Chỉ thị của Trueheart cho Conein là không khuyến khích cũng 
không bài bác bất kỳ suy nghĩ hay hành động nào về một cuộc đảo 
chánh, chủ yếu nhằm lây thông tin và không nói là chính phủ Mỹ 
cam kết vào bất kỳ hành động nào. Conein gặp Đôn ở Nha Trang 
vào đêm 2/10/1963 khoảng I giờ đồng hồ. Không có ai khác có 
mặt khi 2 người nói chuyện. Đôn nói các điểm sau: 

—- Tướng Dương Văn Minh muốn gặp Conein để nói chuyện 
riệng. Buổi gặp Minh sẽ là lúc 08:00 giờ ngày 5/10/1963 tại Bộ 
Tổng Tham Mưu, Sài Gòn. Vào giờ đó, Conein sẽ mặc quân phục 
tới văn phòng của Đôn. Đề tài nói chuyện sẽ lấy cớ là có thê dời 
bản doanh Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ. (Ghi nhận: Đó là đề tài 
lấy cớ gợi ý bởi Tướng Đôn. Phòng CAS Sài Gòn sẽ không thảo 
luận đề tài như thế, bởi vì chuyện này hoàn toàn trong thâm quyền 
MCAV.) 





434 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Conein sẽ nói chuyện riêng với Minh. Tướng Tôn Thất Đính đã 
nhận ra rằng Đính đã bị lợi dụng để làm trò ngu ngốc trong cương 
vị Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô và do vậy "có thê về phe với chúng 
tôi," theo lời Đôn. Tướng Kim và Tướng Chiêu đã được giao chức 
văn phòng dưới quyên Tướng Đôn ở Bộ Tổng Tham Mưu. Các 
tướng (không nêu cụ thể tên các tướng) đã yêu cầu TT Diệm bổ 
nhiệm họ vào các chức Bộ Trưởng Quốc Phòng, Bộ Trưởng Nội 
An, Bộ Trưởng Giáo Dục, Bộ Trưởng Công Dân Vụ, và Tư Lệnh 
Cảnh Sát Sài Gòn/Chợ Lớn. Thêm nữa, các tướng yêu cầu TT 
Diệm bố nhiệm một tướng vào chức vụ Đô Trưởng Sài Gòn Chợ 
Lớn để bảo đảm an ninh khu vực. Các tướng nghĩ rằng TT Diệm 
không có ý định bổ nhiệm các chức theo yêu cầu như thế. Conein 
hỏi thêm chỉ tiết từ Đôn, nhưng Đôn từ chối và nói, "Ông phải nói 
chuyện với Minh." Tuy nhiên, Đôn nói, rằng các tướng "bây giờ đã 
có một kế hoạch." Đôn lộ ra xúc động khi nói câu vừa rôi. Đôn 
cũng nói rằng hai ngày trước buổi họp báo đầu tiên của Tướng 
Đính (ngày 29/8/1963), một người Việt trong trang phục dân sự đã 
tới thăm Ngô Đình Nhu, nói rắng người Mỹ đang móc nối nhiều 
người Việt nhằm khuyến khích đảo chánh. Do vậy Nhu đã gọi Đôn 
và cho Đôn xem danh sách tên các người Mỹ trong âm mưu đảo 
chánh đó. Đôn nói, tên Conein không có trên danh sách đó. Đại sứ 
đã chấp thuận cho Conein tới gặp Đôn và Minh vào ngày 
5/10/1963. 


Ngày 4/10/1963. 9:03 p.m. Gửi từ Washington. Từ BNG gửi Tòa 
Đại sứ Mỹ ở VN. Ký tên Bail. VỀ bản tin của phóng viên 
Halberstam trên báo New York Times hôm nay việt rắng ông 
(Lodge) "hẳn là sẽ hạnh phúc hơn với người Trưởng phòng CIA 
Saigon mới" và kế lại một số chỉ tiết cho là có xung khắc nhau 
giữa Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và CIA về người Trưởng phòng CIA 
Sài Gòn vừa rời Việt Nam. Bài báo nói răng Đại sứ Lodge nÓI VỚI 
cấp trên rằng Lodge muốn có Trưởng phòng CIA mới, và CIA 
chồng lại gay gắt... bây giờ được tin là có xung khắc từ Lodge 
chống lại Tướng Harkins. 





435 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Bài báo gây quan ngại tại Washington, vì chúng ta đã có nỗ lực 
nghiêm túc chung với phái đoàn McNamara-Taylor đề đạt được sự 
thống nhất thực sự bên trong chính phủ Mỹ. Dĩ nhiên, tôi biết rằng 
Sài Gòn là ô tin đồn, và kiểu nói như thế này thì khó mà kiểm soát. 
Tuy nhiên, chúng tôi sẽ báo cho ông biết chuyện báo chí nơi đây 
để giúp ông có các biện pháp giữ kín tin tức mà nêu lộ ra thì có thê 
làm nguy hại cho việc chúng ta muốn làm. 

-- Nơi phân ghi chú của điện văn ghi rằng John Richardson 
(Trưởng phòng CIA Sài Gòn) đã thuyên chuyền ra ngoài Việt Nam 
hôm 5/10/1963. Tổng Thống Kennedy trả lời một câu hỏi trong 
buổi họp báo ngày 9/10/1963 về bài báo nói rằng có phải có 
chuyện CIA hoạt động độc lập tại VN hay không, đã đáp răng CIA 
hoạt động dưới sự kiêm soát chặt chẽ của Giám Đốc CIA trong 
hợp tác với Hội Đồng An Ninh Quốc Gia và theo đúng chỉ thị của 
Tổng Thống Kennedy. Trong khi đó, theo Tướng Taylor, trong 
sách "Swords and Plowshares" nơi trang 300, ghi răng "Richardson 
đã trở thành người không làm cho Lodge hoan hỷ vì các lý do mà 
tôi không có thê đánh giá, nhưng như dường vì lợi ích của mọi 
phía đã phải thuyên chuyển Richardson ra nơi khác." Trong tác 
phẩm "To Move a Nation" nơi trang 515, Hilsman nhận định rằng 
thuyên chuyên Richardson ra khỏi VN là yêu cầu của Đại sứ 
Lodge, nhưng được xem là một dấu hiệu gửi tới người Việt Nam 
chứ không phải chuyện xung khắc cá nhân gì. 


Ngày 5/10/1963. Từ Sài Gòn. Gửi từ CIA Sài Gòn về trung ương. 
Trung Tá Conein đã gặp Tướng Dương Văn Minh tại bản doanh 
của Tướng Minh trên đường Lê Văn Duyệt trong một giờ và mười 
phút sáng ngày 5/10/1963. Buổi họp là do Tướng Minh khởi động, 
và đã được Đại sứ Lodge chuẩn thuận cho Conein tới gặp. Không 
có người thứ ba nào hiện diện. Nói chuyện bằng tiếng Pháp. 

Tướng Minh nói rằng ông cần biết lập trường chính phủ Mỹ về 
việc thay đối. chính phủ tại VN trong tương lai rất gần. Tướng 
Minh thêm rằng các tướng nhìn thấy tình hình suy sụp nhanh 
chóng và cần phải thay chính phủ gân, nếu không thì Việt Cộng sẽ 
chiến thắng vì chính phủ VN đã mất lòng dân tệ hại. 





436 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Tướng Minh kế tên các tướng tham dự với Minh trong kế hoạch 
đảo chánh là: Tướng Trần Văn Đôn, Tướng Trần Thiện Khiêm, 
Tướng Lê Văn Kim (LND: điện văn ghi nhâm là "Tướng Trần Văn 
Kim”). Tướng Minh nói rõ rằng Minh không mong đợi cụ thể sự 
hỗ trợ của Hoa Kỳ cho một nỗ lực đối với chính bản thân Minh 
và các tướng để thay đổi chính phủ, nhưng Minh nói Minh cần 
sự bảo đảm của Hoa Kỳ rằng chính phủ Mỹ sẽ không phá kế 
hoạch này. Tướng Minh cũng nói rằng bản thân Minh không có 
tham vọng chính trị, và các tướng khác cũng như thế, ngoại trừ, có 
lẽ, Minh nói trong khi cười, là Tướng Tôn Thất Đính. Tướng Minh 
nói mục tiêu duy nhất của Minh là để chiến thắng cuộc chiến. 
Minh nhấn mạnh rằng để được như thế, cần có sự tiếp tục viện trợ 
kinh tế và quân sự Hoa Kỳ ở mức tương đương hiện nay (Minh 
nói, mức viện trợ cho cuộc chiên đang là: một triệu rưỡi 
đôla/ngày). 

Tướng Minh nêu ra 3 kế hoạch có thể dùng tỚI: 

-- a. Ám sát Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cần, và giữ Ngô Đình 
Diệm trong chính phủ. Tướng Minh nói đây là cách dễ thực hiện 
nhât. 

-- b. Dùng nhiều đơn vị bao vây Sài Gòn, đặc biệt là đơn vị ở Bến 
Cát. (Bình luận trong điện văn: Sư đoàn 5 chỉ huy bởi Tướng 
Đính.) (LND: Conein nhớ nhám tên người khi viết điện văn, vì Tư 
Lệnh Sư Đoàn 5 là Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu.) 

--- e. Giao tranh trực tiếp giữa các đơn vị đảo chánh và tung thành 
tại Sài gòn, chia thành phô Sài Gòn từng mảng và quân đảo chánh 
sẽ đánh chiếm từng đường phó. Tướng Minh nói Diệm và Nhu có 
thê dựa vào sự trung thành của 5,500 quân lính trong Sài Gòn. 


Conein trả lời Tướng Minh rằng ông không thê trả lời cụ thể, vì 
chính sách Mỹ là không can thiệp, cũng như Conein không thể 
giúp lời khuyên nào vê kế hoạch. Conein cũng thêm rằng Cobein 
không thể khuyên rằng kế hoạch nào tốt nhất trong 3 kế hoạch trên. 
Tướng Minh giải thích rằng những người nguy hiểm nhất tại Nam 
VN là Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cần và Ngô Trọng Hiểu. 





437 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Minh nói rằng Hiếu trước kia là cán bộ CS và bây giờ vẫn là thân 
Cộng. Khi Conein nhắc rằng trước kia Minh từng xem Đại Tá 
Tung là một trong những người nguy hiểm hơn, Tướng Minh nói, 
"Nếu tôi loại bỏ được Nhu, Cần và Hiếu, Đại Tá Tung sẽ quỳ 
xuống trước mặt tôi." Tướng Minh cũng nói là Minh lo ngại vai trò 
của Tướng Trần Thiện Khiêm có thê đã đóng vai hai mặt trong 
tháng 8/1963. Tướng Minh hỏi bản sao các hồ sơ trước đây đã trao 
cho Tướng Khiêm (kế hoạch về Trại Long Thành và kho vũ khí ở 
trại này) chuyên sang cho Tướng Minh trực tiếp để so sánh với các 
văn bản mà Khiêm chuyên sang cho Minh mà được nói là từ CAS. 
Minh nói thêm rằng môt trong các lý do phải hành động nhanh 
chóng vì nhiều cấp chỉ huy trung đoàn, tiêu đoàn và đại đội bên 
phía đảo chánh phải lập kế hoạch riêng cho đơn vị mà các kế 
hoạch riêng này có thê bị hủy bỏ và như thế là một thảm họa. 
Tướng Minh có vẻ hiểu vị trí của Conein là không thể nhận định 
lúc này, nhưng yêu cầu Conein gặp lại Tướng Minh về kế hoạch cụ 
thể mà Minh hy vọng sẽ thực hiện. Không định ngày cho buổi họp 
kế tiếp. Conein cũng không cam kết gì về việc trả lời. 


Ngày 5/10/1963. Từ Tòa Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn gửi về BNG Mỹ. 
Từ Lodge, chỉ để Ngoại Trưởng Rusk đọc. Xin chuyền sang Giám 
Đốc Tình Báo John McCone. Về buổi họp Minh-Coneim. Trong 
khi cả Tướng Harkins và tôi (Lodge) đều không tin nhiều vào 
Tướng Minh, chúng tôi cần chỉ thị về việc này. Khuyến nghị của 
tôi, mà Tướng Harkins cũng đồng ý, là Conein trong buổi gặp 
Minh kế tiếp nên: 

— (1) Bảo đảm với Minh rằng Mỹ không cản trở kế hoạch của 
Minh; (2) Đề nghị xem kế hoạch của Minh, không phải kế hoạch 
ám sát; (3) Bảo đảm với Minh là viện trợ Mỹ sẽ vân giúp Việt 
Nam dưới một chính phủ được lòng dân và sẽ chiến thắng CS. 
Hãy nêu quan điểm chúng ta là chính phủ đó nên có các lãnh đạo 
dân sự tài năng nắm giữ các chức vụ quan trọng. (Conein nên hỏi 
Minh đưa ra chỉ tiết về những gì Minh suy nghĩ về thành phần 
chính phủ tương lai.) 

Tôi đề nghị các điểm trên nên được thảo luận với Bộ Trưởng Quốc 
Phòng McNamara và Tướng Taylor, những người đã gặp Minh 
trong chuyến thăm VN mới đây. 





438 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngày 5/10/1963. Điện văn từ Bundy (Phụ tá Đặc biệt của Tổng 
Thống về An ninh Quốc gia) gửi Lodge (Đại sứ Mỹ tại VN). Tổng 
Thống chấp thuận đê nghị của ông răng không nên đưa ra khích lệ 
nào đối với một cuộc đảo chánh. Tuy nhiên, nên có nỗ lực bí mật 
và khẩn cấp để nhận diện ra và xây dựng mối dây liên lạc với 
những người có thê sẽ là lãnh đạo tương lai khi nó xuất hiện. Điều 
chủ yêu là nô lực [nhận diện các lãnh đạo tương lai] này phải rất 
mực bí mật, có thê bị chối bỏ hoàn toàn, và tách rời hoàn toàn ra 
khỏi các phân tích chính trị bình thường và ra khỏi các bản báo cáo 
và các hoạt động của người Mỹ tại VN. Chúng tôi lập lại rằng, nỗ 
lực này không nhằm khuyến khích một cuộc đảo chánh, nhưng 
chỉ là giữ vị trí quan sát và sẵn sàng. Nhằm mục đích tạo ra sự 
dễ dàng chỗi bỏ [sự liên hệ với cuộc đảo chánh] đề nghị ông 
(Lodge) và chỉ riêng ông đưa ra chỉ thị này bằng lời nói tới Quyền 
Trưởng Phòng CIA Sài Gòn, và người Quyên Trưởng Phòng đó 
trong chuyện này chỉ liên lạc riêng với ông thôi. Tất cả các điện 
văn về đề tài này gửi về thủ đô Washington nên qua kênh này của 
tôi. 


Ngày 5/10/1963. 5:39 p.m. Từ BNG gửi Tòa Đại sứ Mỹ ở VN. Ký 
tên Rusk. Chỉ để riêng Đại sứ Lodge đọc. Sau đây là chỉ thị từ buôi 
họp của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ sau khi thảo luận về 
bản báo cáo của MeNamara/Taylor cùng với những gì ông (Lodge) 
đã trình lên trong mấy tuần qua. Các chỉ thị này đã được Tổng 
Thống Kennedy chấp thuận. Bất cứ khi nào cần thiết, ông có thê 
nói với chính phủ VN rằng ông hành động theo chỉ thị của TT 
Kennedy như được khuyến cáo của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia 
Hoa Kỳ... Nơi đây lược bỏ các chỉ tiết về viện trợ và quân sự, sẽ 
tóm tắt như sau. : 

--- Tiếp tục đời sống đại học bình thường. Nên kêu gọi chính phủ 
VN trả tự do cho các sinh viên còn bị giam, mở cửa các trường đại 
học bình thường trở lại. Nên đề nghị TT Diệm nói chuyện VỚI Các 
viện trưởng và ban giảng huấn Đại Học Sài Gòn đề giúp bình 
thường hóa đời sống đại học. Bởi vì sinh viên lo sợ bị bắt và 
nghiêng về xuống đường, do vậy dẫn tới phản ứng mạnh từ cảnh 
sát, trong đó có các trường hợp bắt bí mật, tra tấn, đánh đập, vv. 





439 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Do vậy, nên. đề nghị TT Diệm khi nói chuyện nên tập trung vào 
các vấn đề cốt lõi. Tương tự cũng làm như thế với Đại Học Huế, kế 
cả tái phục hồi các viên chức đại học bị sa thải. Trong cả 2 đại học, 
ít nhất có vài người trong ban giảng huấn hoặc đã từ chức, hoặc bị 
sa thải, hoặc bị bỏ tù đều nên được phục chức như cũ. 

-- Kêu gọi TT Diệm nên có các nhượng bộ cụ thể với Phật Tử. 
Những người còn trong tù nên được làm thủ tục trả tự do khẩn cấp 
ở mức có thê. Nên sửa chữa các chùa đã bị thiệt hại bằng ngân 
sách chính phủ. Giáo hội PG do chính phủ bảo trợ có tên là “Union 
Committee for Pure Buddhism” (LND: không rõ tên tiếng Việt là 
gì, có thể dịch là "Liên Ủy Ban Phật Giáo Thuần Túy") nên mở 
rộng và các lãnh đạo Phật Giáo đại diện chân thực nên được trao 
các chức vụ có trách nhiệm. Quốc Hội nên xóa bỏ các đạo luật từ 
chối vị trí bình đẳng của Phật Giáo. 

-——- Khởi động lại chương trình cải cách ruộng đất. Chương trình 
này ban đầu đã giúp TT Diệm thành công, nhưng đã bị ngưng lại. 
Chương trình nên tái hoạt động và sẽ thu hút ủng hộ từ nông thôn 
cho chính phủ, và sẽ cải thiện hình ảnh đối với quốc tế. 

-- Nhân mạnh trở lại các phương diện chính trị của chương trình 
ấp chiến lược. Cần nỗ lực kiếm thêm ủng hộ từ nông dân xuyên 
qua việc trả tiền công khi họ làm việc cho â ấp và các dịch vụ khác, 
và xóa bỏ tham nhũng từ các cán bộ địa phương. Thêm nữa, đặc 
biệt ở Miền Tây, khi tái thiết kế chương trình nên tránh việc ép 
một khối dân sô dọn nhà không cần thiết, và hãy tăng các chương 
trình kinh tế và xã hội để được ủng hộ từ nông dân. 

--- Kỹ thuật cảnh sát. Chính phủ VN nên từ bỏ các kỹ thuật đang 
áp dụng trong việc kiểm soát xuyên qua sợ hãi, như bắt người nửa 
đêm, tra tấn tàn bạo (kê cả phụ nữ) và từ bỏ các kỹ thuật cảnh-sát- 
khủng-bố đang làm tăng thêm bất mãn và bất ôn. 

——- Các quyên tự do dân sự nên tái lập. Nên ngừng bắt giam tùy 
tiện, và khi bắt người nên nhanh chóng làm thủ tục ra một phiên 
tòa công bằng, hoặc là trả tự do sớm. Tự do tôn giáo nên thực hiện 
như Hiên Pháp bảo đảm. Tụ tập nơi công cộng nên được cho phép 
và kiêm soát chỉ để bảo đảm an toàn cho sinh mạng và tài sản của 
người dân. 





440 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





--- Làm đẹp hình ảnh chính phủ VN. Chính phủ nên mở rộng, mời 
thêm nhiều người được tôn kính, trong đó có một số trong VN 
chưa từng tham dự trong chính phủ và một số, như Vũ Văn Mẫu, 
đã rời chức vụ. Nên chỉ ra rằng những cá nhân được kính trọng này 
sẽ không tham chính hay không vê VN trừ phi có thay đổi, như 
những điều đã nói ở trên để thuyết phục họ rằng chính phủ VN 
thực sự đã từ bỏ khuynh hướng chỉnh phủ độc tài toàn trị. Khi họ 
chấp nhận chức vụ trong chính phủ hay trở về VN sẽ là chứng cớ 
đầy thuyết phục cho dân chúng tin rằng các thay đổi lớn đã được 
thành tâm thực hiện. 

--- Thay đổi nhân sự. Các "cải cách" mô tả trên sẽ ảnh hưởng rất Ít 
nếu không có một quyết định biểu tượng lớn lao để thuyết phục 
dân VN tin rằng cải cách có thực. Một cách thực dụng, chuyện này 
chỉ có thê thành tựu bằng cách giảm ảnh hưởng của ông bà Nhu -- 
hai người, dù đúng hay không, đã trở thành biểu tượng của độc 
tài toàn trị. Vai trò tương lai của ông bà Nhu rong chính phủ có 
tầm quan trọng lớn. Thời điểm này chưa có thể nói là Nhu phải bị 
gỡ vĩnh viên ra khỏi chính phủ hay không, hay chỉ là nên hạn chế 
quyền lực. Dù thế nào đi nữa, cũng phải có cách tìm ra để hạn chế 
hoạt động của Nhu và để biểu tượng hóa hạn chế này là yêu cầu 
Nhu văng mặt trong: trung tâm quyên lực tại Sài Gòn. Thêm nữa, 
hạn chế tương tự nên áp dụng với một số cá nhân, như Đại Tá 
Tung, người hầu như sát cánh với Nhu và với guồng máy độc tài 
đó. 

-- Các bản tuyên bố của TT Diệm trước Quốc Hội sẽ tạo ra một 
không khí mới cho chính phủ bằng cách chỉ ra các bước cần thực 
hiện để lấy lòng dân trở lại, và là lời kêu gọi động viên toàn bộ cho 
nỗ lực ở cả viên chức và dân thường. 

_—- Đề nghị tránh chuyện báo chí tân công chia rẽ, thí dụ như báo 
[quốc doanh] Times of Viet-Nam viết bài tắn công CIA, vân vân. 
—- Đề nghị ngưng các tuyên bố nơi công chúng xuyên tạc nỗ lực 
của Mỹ và vai trò của chiên binh và dân sự Mỹ tại VN. 

_—- Kêu gọi ngưng các vụ bí mật bôi nhọ Hoa Kỳ và làm nhiều cá 
nhân người Mỹ không muốn ủng hộ cho các chương trình, thí dụ 
như "các bản tin sai sự thực” của lính VNCH và các tin đền về Sự 
nguy hiểm thê chất đối với các gia đình người Mỹ và các nhân sự 
khác. 

¬- Tuyên, truyền của chính phủ VN nên thực hiện trong một cách 
đê quôc tê ủng hộ cho các chương trình kinh tê, xã hội của VN. 





441 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Ngày 6/10/1963. 8 p.m. Từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Hoa Kỳ. Ký 
tên Lodge. Gửi tới Bundy (Có vấn An Ninh Quốc Gia). Tôi sẽ giữ 
rất kín công việc của mình, không để lộ cho báo chí biết --- một 
chính sách mà tôi tin sâu sắc. Tôi sẽ đích thân kiểm soát những 
người có thể biết về các điện văn tương lai, hạn chế số người liên 
hệ, chỉ để cho những người cần biết mới đọc. Dĩ nhiên, Harkins, 
Brent và Smith sẽ phải kiểm soát chính văn phòng của họ và tôi sẽ 
cảnh giác họ. Thực sự điều mong muốn nhất là trực diện cái chính 
phủ VN này bằng hành động, chứ không phải bằng lời nói, vì lời 
nói chăng làm ai nhúc nhích, và tôi sẽ chắc chắn chấp nhận rằng 
những điêu kín tiếng này sẽ làm cho các phóng viên bất mãn. 

Tôi muốn giải thích vài chuyện về tình hình báo chí. Một vài cơ 
quan [Hoa Kỳ] nơi đây có quan hệ báo chí tốt hơn các cơ quan 
khác. Thí dụ, CAS (Phòng CIA Sài Gòn), nơi không nên có quan 
hệ báo chí chút nào, thì lại tệ hại nhất, và điều này gây ra câu hỏi 
có phải văn phòng này có được tổ chức thích đáng hay không. 
Nhưng một tình thế đã khởi dậy rồi, nghi ngờ đã sinh khởi trong 
vài sự kiện, nên cần chú ý nơi đây. Các phóng viên nơi đây có vô 
số cách đề lấy tin trong thành phố này, nơi có hàng ngàn người Mỹ 
bép xép. Thí dụ, mới đêm qua, phóng viên Sheehan của thông tấn 
UPI đã điện thoại cho nhiều viên chức trong Tòa Đại sứ về chuyện 
ra đi của Trưởng Phòng CAS Sài Gòn và chăng ai trả lời gì cả. Vào 
lúc tôi viết điện văn này (trưa Sài Gòn, giờ Sài Gòn) tôi không biết 
gì đang có trên báo Mỹ. Nhưng tôi dám đánh cá răng Shechan đã 
tìm thây có ai đó báo tin cho Sheehan và chuyện Trưởng Phòng 
CAS Sài Gòn rời khỏi VN lại m trên các trang báo ở Mỹ. Một 
chuyện chắc chắn là: các phóng viên nơi đây môi ngày sẽ phải viết 
một điều gì đó. Nếu chính phủ Mỹ không lộ tin gì cả, các phóng 
viên cũng sẽ phải viết gì đó. Tôi ước mơ, tôi nghĩ rằng, Tướng 
Harkins và USOM sẽ tô chức các chương trình kinh tê xã hội ở 
nông thôn VN. Nhưng tôi tin rằng điều đó sẽ tạo ra một câu 
chuyện thích nghĩ cho báo chí, và họ rồi sẽ chạy theo săn tin cho 
một bài viết xuất sắc. Ghi chú của điện văn ghi rằng: Thông tấn 
UPI (United Press International) loan tin trong ngày 7/10/1963 
răng John Richardson đã bị gọi về Mỹ và răng "các nguôn thạo tin" 
cho biết Richardson sẽ không quay trở lại Sài Gòn. 


Ngày 7/10/1963. 7 p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ gửi về BNG. Ký 
tên Lodge. Chúng ta đã thảo luận về giải pháp "hạn chế vai trò của 
ông bà Nhu" như đường là không thực tế, vì nhiều lý đo sau. 





442 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Hiện nay thấy rõ rằng Hoa Kỳ cung cấp vũ khí, huấn luyện và tiền 
để Nhu có lực lượng quân sự riêng, gôm những người được tuyển 
chọn cần trọng, lý thuyết dầy đặc và lương cao. Với độ lớn mạnh 
của lực lượng của Nhu, có vẻ như ưu thế còn hơn một lực lượng 
quân đội bình thường. Vì những lý do gì không hiểu nổi, chúng ta 
có vẻ đã làm ra mọi thứ này mà không có điều kiện ràng buộc hiệu 
qủa nào về việc sử dụng lực lượng này. Duy nhất sức mạnh áp lực 
của chúng ta sẽ là cắt giảm ngân sách viện trợ, nhưng khó tin là sẽ 
có hiệu quả. 

Trong một cuộc phỏng vẫn với phóng viên người Ý Gambino cho 
tuần báo tiếng Ý Espresso dự kiến sẽ xuất bản tại Italy vào Thứ 
Năm (có kèm bản dịch tiếng Anh nơi đây) trong đó Nhu nói rằng 
Nhu có thể và sẽ song hành với người Mỹ. Nhu chỉ muốn vài phi 
đội trực thăng và tiền. Nhưng Nhu không muốn quân nhân Mỹ có 
mặt, những người Nhu nói là không có khả năng đánh trận chống 
du kích. Ngay cả Lực Lượng Đặc Biệt do Kenncdy lập ra cũng 
không đáng giá gì. Nhu muôn Việt Nam như kiêu Mỹ đối xử với 
Yugoslavia --- cho họ tiền nhưng không tìm cách ảnh hướng hệ 
thông chính quyền của họ. Nhu nói, Nhu và TT Diệm chống lại 
việc người Mỹ can thiệp đông đảo, ngay cả vào "thời điểm nguy 
hiềm nhất, tức là lúc đó, mùa đông của 1961-1962". Cuộc chiến 
không có thể chiến thắng với người Mỹ bởi vì họ là một trở ngại 
đối VỚI CuỘc chuyền hóa cách mạng của xã hội, một điều kiện tiên 
quyết của chiến thắng. Rồi Nhu lại nói: "Nếu người Mỹ gián đoạn 
sự giúp đỡ của họ, sau cùng thì đó có thể không phải là một điều tệ 
hại." 

Nhu nói rằng nếu cha vợ của Nhu, ông cựu Đại sứ Trần Văn 
Chương, vào "tới Sài Gòn, tôi sẽ chặt đầu ô ông ta. Tôi sẽ treo xác 
ông ta ngay giữa một quảng trường và để xác lủng lắng nơi đó. Vợ 
tôi sẽ nôi dây thòng lọng, bởi M vợ tôi tự hào là một người Việt 
Nam và là một người yêu nước.' 

Trong vài ngày qua, Bộ Trưởng Công Dân Vụ Hiếu nói với một 
trong vải nguôn tin rất thân cận của tôi (rất Ít, chỉ vài người): 
"Chúng ta không, cần người Mỹ nữa, ngay cả trên lĩnh vực kinh tế, 
vì chúng ta có thê giải quyết vấn đề kinh tế của chúng ta với chính 
tài nguyên của chúng ta." Hiện nay chúng ta đang cho ngưng viện 
trợ chương trình nhập cảng hàng hóa "Commodity Import 
Program" có thể cho chính phủ VN một cơ hội để quyết định xem 
Hiệu nói có đúng không. 





443 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Diệm trong thông điệp trước Quốc Hội hôm nay, nói về chiến 
thắng sắp tới chống lại VC, nói răng nó sẽ "cho thấy rằng các nước 
nhỏ trong thế giới Phi liên kết rằng họ cũng có thể chiến thắng 
cuộc chiên du kích CS." Ông cũng chỉ tới Liên Hiệp Đại Biểu 
Quốc Hội Thế Giới (nơi bà Nhu dự hội nghị) như là nơi Việt Nam, 
trên trường quốc tế, đóng một vai trò đáng kê. 

Các chuyện trên làm tôi kết luận rằng chúng ta không thể gỡ bỏ 
ông bà Nhu bằng phương tiện bắt bạo động. Tôi cũng kết luận răng 
chúng ta không thể giả thiết rằng, Diệm và Nhu có cùng mục đích 
như chúng, ta. Rõ ràng, Nhu muôn viện trợ của chúng ta, nhưng 
không muốn chúng ta hiện diện, mà, trong mắt nhìn của Nhu, 
chúng ta dùng như một cớ để can thiệp vào hệ thống nội bộ chính 
quyên của họ. Đây chúng ta ra ngoài, Nhu lý luận, và Nhu có thể 
tự đo làm điều Nhu muốn như Tito làm. Và Nhu ảnh hưởng lớn 
với Diệm. 

Như thế, sẽ khó mà thấy một tương lai tốt đẹp cho quan hệ Mỹ- 
VNCH. Tôi nói như thế bởi vì điều duy nhất mà Hoa Kỳ thực SỰ 
muốn là gỡ bỏ, hay là hạn chế, ông bà Nhu, bây giờ thì hỏng tồi. 
Tôi tin răng Diệm và Nhu xem việc Hoa Kỳ áp lực cho những 
chuyện như gỡ bỏ ông bà Nhu, hay trả tự do cho sinh viên mà họ 
tuyệt đối đang giữ lập trường không nhượng bộ, và rằng chúng ta 
nên xem xét một yêu cầu đề rút lui như một khả thể lớn hơn. Khởi 
đầu của việc rút khỏi VN có thê sẽ khởi động cho một cuộc đảo 
chánh. 


Ngày 7/10/1963. Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa tân cử bắt đầu 
khóa họp. Tông Thông Ngô Đình Diệm đọc thông điệp trước Quôc 
Hội, chủ yêu nói về tiến bộ trong thời gian ông câm quyên, làm 
giảm nhẹ tầm khủng hoảng chính trị và chỉ nhắc sơ về vai trò viện 
trợ Hoa Kỳ. Bà Nhu tới thăm Hoa Kỳ từ Châu Âu trong chuyến đi 
dài 3 tuần lễ nhằm tuyên truyền, tung ra những lời cay đăng chỉ 
trích Hoa Kỳ và vị trí của Mỹ tại VN. 


Ngày 8/10/1963. Bản ghi nhớ từ Dutton (Phụ Tá Ngoại Trưởng về 
Quan Hệ Quốc Hội) trình lên Ngoại Trưởng. Ký tên Fred Dutton. 
Nội dung: Khóa họp của Ủy Ban Đối Ngoại (Thượng Viện) với Bộ 
Trưởng Quốc Phòng McNamara. Sau đây là những câu hỏi chính 
yếu nêu lên từ các thành viên trong Ủy Ban Đối Ngoại (Foreign 
Relatons Committee) của thượng Viện nêu lên với Bộ Trưởng 
MecNamara và Tướng Taylor vào sáng Thứ Ba (8/10/1963). 





444 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





1. Những dị biệt, nếu có, giữa Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Bộ Quốc 
Phòng Hoa Kỳ và CIA vê chính sách tại Nam Việt Nam? 
MecNamara cho biết không có dị biệt lớn lao nào. Ông bị chất vấn 
dài dòng về CIA và rồi ông nói rằng ông nghĩ những câu hỏi này 
nên do John McCone [Giám Đốc CIA] trả lời; tuy nhiên, cùng lúc, 
ông nói rằng trong khi CIA thực hiện nhiệm vụ như chỉ thị từ 
chính phủ Mỹ, ông nghĩ các công tác quá rộng (hoạt động, trong 
bản chât) và răng điêu đó bây giờ đang được điêu chỉnh. 

Ông đã quan sát rằng cũng không có dị biệt lớn giữa Diệm và Nhu, 
mặc dù Diệm được nhìn như khuôn mặt công chúng và Nhu như 
người hoạt động thực, trong khi không có ai kiểm soát được bà 
Nhu. 

[Thượng nghị sĩ| Hickenlooper hỏi là có dị biệt nào không giữa 
Lodge và Richardson (ND: Richardson là cựu Trưởng phòng C]A 
Sải Gòn, vừa bị thuyên chuyển về M?), và nêu có, có gì mâu thuần 
giữa Ngoại Trưởng Rusk và John McCone? MeNamara nói rằng 
ông không phải là người ở trong vị trí tốt nhất để trả lời câu hỏi đó. 
Hickenlooper đặt câu hỏi đó là dựa vào một bản tin mà ông nói đọc 
thây ghi răng Bộ Ngoại Giao Mỹ và CIA không đồng ý với nhau 
và phải lên tới Bạch Ốc để giải quyết. (UND: Phần ghi chu điện 
văn ghỉ rằng bài bảo ngày 2/1 0/1963 của phóng viên Richard 
Stearns trên bảo “Đai? News” có nhiêu phân không chính xác, và 
TNS Hickenlooper nêu lên nhiều câu hỏi và được MeNamara trả 
lời từng điểm.) 

2. Hickenlooper dựa vào các nhầm lẫn trong bài báo nhan đề 
"*Arrogant` CIA Disobeys Orders in Viet Nam” ngày 2/10/1963 
của phóng viên Richard Stearns trên báo “Washington Dally 
News” để nêu lên nhiều câu hỏi và được MeNamara trả lời từng 
điêm. 

3. Thượng nghị sĩ Morse đưa ra một loạt câu hỏi để tìm hiểu lý do 
vì sao Hoa Kỳ phân lớn tham dự cuộc chiến đơn độc và không tìm 
được trợ giúp từ các quốc gia khác. 

4. Các Thượng nghị sĩ Morse, Carlson, Church và Gore, tất cả đều 
hầu như chỉ trích chính sách Mỹ tại Nam VN, hỏi rằng có hay 
không một giải pháp khác thay cho chính phủ VN hiện nay, và có 
phải ý kiến McNamara rằng cuộc chiến chống Cộng có thê vẫn 
hiệu quả bất kề những đàn áp người dân và các khó khăn chính trị 
đang diễn ra. MeNamara tìm cách trình bày lại các câu hỏi đó trên 
khung có phải rằng chính phủ Diệm là hiệu quả nhất mà chúng ta 
có thê có trong hoàn cảnh hiện nay hay không. 





445 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





5. Thượng nghị sĩ Fulbright muốn biết rằng - nhiều hơn, hay ít 
hơn, hay cùng số lượng viện trợ sẽ cần cho Nam VN trong tương 
lai? 

6. Fulbright muốn biết người Pháp đang làm gì tại Nam VN? 

7. Fulbright muốn biết bức điện văn của Hilsman (LND: ngày 
24/8/1963 do Hilsman gửi cho Lodge, nói rằng Tướng Đôn cho 
biết chính Cô vấn Nhu là người chủ mưu và chủ động chuyện tấn 
công hàng loạt chùa, và Hilsman nói chính phủ Mỹ phải ép Diệm 
gỡ bỏ Nhu ra khỏi chính phủ) được thảo luận trong giới báo chí có 
phải đã được Bộ Quốc Phòng thông qua, và nêu chưa, tại sao 
không? Ông [Fulbright] cũng muốn nghe các lời bình luận về điện 
văn đó. 

§. Hỏi về mức độ chính xác với một bản tin nói rằng Mỹ đã cắt 
viện trợ đối với đơn vị Lực Lượng Đặc Biệt phụ trách cuộc tấn 
công các chùa, cũng như giảm viện trợ đối với hàng nhập cảng vào 
Nam VN và cho các mục tiêu khác. 

9. Thượng nghị sĩ Gore đưa ra nhiều câu hỏi về sự lượng định tình 
hình tại Nam VN chủ yếu là quân sự hay chính trị, và nêu là chính 
trị thì căn bản nào để các viên chức Quốc Phòng Mỹ tái đánh giá 
chính sách Mỹ trong khu vực. 

Ghi nhận tông quát về buôi họp: Các Thượng nghị sĩ Hickenlooper 
và Lausche bảo vệ quan điểm của MeNamara và Taylor răng Hoa 
Kỳ đang chiến thắng tại Nam VN, bất kế chính phủ Diệm đang đàn 
áp người dân. Tuy nhiên, các Thượng nghị sĩ Morse, Church, Gore 
và Carlson chỉ trích nặng nê quan điêm đó. Trong khi các Thượng 
nghị sĩ Fulbright, Aiken, Mansfield và Long không nói ra quan 
điêm của họ. Uy ban này dự định sẽ nghe điều trần từ John 
McCone vê Nam VN vào Thứ Sáu. 


Ngày 9/10/1963. 11 a.m. Từ Tòa Đại sứ gửi về Bộ Ngoại Giao. Ký 
tên Lodge. Một nguồn tin rất khả tín nói với tôi răng khoảng 3 tuần 
trước, vào giờ rạng sáng, cảnh sát xông. vào một cơ sở Công Giáo 
và bắt đi 3 phụ nữ, giam vào một nơi kiểu như nhà tù. Tại nơi này, 
các phụ nữ không bị thương tích. Nhưng họ nhìn thấy nhiều nam tủ 
nhân, những người đó đang bị tra tấn, một số bị đấm đá, một số bị 
dí điện giựt vào dương vật. Mỗi ngày, các phụ nữ trẻ bị “tây não" 
trong hình thức các bài giảng vê "Chủ nghĩa Nhân VỊ." Sau hai 
tuần lễ, họ được trả về nơi cư trú cũ, nhưng cứ mỗi ba ngày, họ 
phải trở lại nhà tù này để nghe một bài giảng. 





446 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





--- Ghỉ nhận: Chuyện này 7 hệ như áp dụng một kỹ thuật chính 
hiệu Cộng sản vì cái tà giáo "nhân vị" của Cô vấn Nhu. Chuyện 
này trông như là cải mà Nhu gọi là "cách mạng" ' (điễu Nhu muốn) 
khi so sánh với cái mà Nhu gọi là "cải cách" kiểu Mỹ (mà Nhu 


ghét). 


Ngày 9/10/1963. Điện văn CIA gửi Đại sứ Mỹ tại VN (Lodge). 
Chỉ để Đại sứ đọc. Nội dung: Về Phòng tình báo CAS Sài Gòn. 
Chúng tôi có những suy nghĩ sau đây sau khi tham khảo với Tổng 
Thống Kennedy. Trong khi chúng ta không muốn khởi động đê 
gây ra một cuộc đảo chánh, chúng ta cũng muốn để thấy ra ấn 
tượng rằng Hoa Kỳ sẽ không ngăn cản một cuộc thay đối chính 
phủ nào, cũng không từ chối viện trợ quân sự và kinh tế đối với 
chính phủ mới, nêu chính phủ mới có vẻ như có khả năng làm tăn 
hiệu quả của nỗ lực quân sự, bảo đảm được lòng dân ủng hộ đề 
chiến thắng cuộc chiên, và tăng quan hệ làm việc với Hoa Kỳ. 
Chúng ta muốn được thông báo về những gì đang được suy tính, 
nhưng chúng ta phải tránh bị lôi kéo vào vị trí xét duyệt hay cố vấn 
về các kế hoạch hoạt động hay bất kỳ hành động nào khác, mà các 
việc này có thể làm cho Hoa Kỳ bị xem là quá thân cận với một kế 
hoạch đảo chánh. Tuy nhiên, chúng ta sẽ đón nhận các thông tin có 
thể _ giúp chúng ta đánh giá vê cá tính của bất kỳ lãnh đạo khác nào 
xuất hiện trong tương lai. 

Về vấn đề cụ thê của Tướng Minh, ông [Lodge] nên xem xét 
nghiêm túc xem rằng người liên lạc ở vị trí hiện nay là người này 
không có thê trình bày rõ ràng kế hoạch của Tướng Minh ở bắt kỳ 
mức độ nghiêm túc nào. Đề cho các viên chức trách nhiệm xem xét 
vấn đề của Tướng Minh, người liên lạc sẽ phải có thông tin chỉ tiết 
trong đó cho thấy rõ kế hoạch của Tướng Minh đưa tới viễn ảnh 
thành công cao độ. Hiện nay, người liên lạc không thấy có viễn 
ảnh [thành công] nào như thế trong các thông tin được cho biết. 
Ông cũng nên xem xét với Quyền Trưởng Phòng [CIA Sài Gòn] 
xem là có muốn hay không để bảo vệ an ninh và khả năng chối bỏ 
[liên hệ] trong trường hợp này [với Tướng Minh], cũng như các 
phương pháp tương tự với những người khác, xem là các sắp xêp 
thích nghi có thể làm đối với những người liên lạc theo sau bởi 
những người được đưa vào, đặc biệt là những người từ ngoài VN. 
Xin nhớ răng đây là những thông tin rất nhạy cảm, chỉ để đọc trong 
những người cấp rất cao tại Bạch Óc, Bộ Ngoại Giao, Bộ Quốc 
Phòng và CIA. 





447 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Ngày 10/10/1963. 5 p.m. Điện văn từ Tòa Đại sứ gửi về BNG Hoa 
Kỳ. Ký tên Lodge. Gửi tới Rusk và Harriman. [Nội dung (bố túc 
theo phần ghi chú): Về các điện văn CAS gửi trong ngày 
9/10/1963, trong đó các viên chức CIA Sài Gòn cảnh báo dè dặt vì 
có tin Nhu đã ra lệnh tổ chức một cuộc biểu tình của sinh viên 
trước Tòa Đại sứ Mỹ trong đó Nhu lên kế hoạch sử dụng 100 mật 
vụ sẽ tấn công vào Tòa Đại sứ, ám sát Đại sứ Lodge và các viên 
chức khác, và sẽ đốt khu vực văn phòng chính. Nguôn tin CLA cho 
biết Nhu sợ là không kèm chế được Lodge và bày tỏ ước muốn 
"xóa số" Lodge.] 

Từ ngày tôi tới đây, trung bình mỗi 10 ngày là có 1 tin đồn về ám 
sát tôi như thế, và chúng tôi đều gạt qua một bên. Nhưng tin đồn 
trong 2 điện văn trên khả tín đủ đề phải lập kế hoạch giữa Bộ Quốc 
Phòng Hoa Kỳ và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ dựa trên 2 điểm chính: 


a. Nếu tôi bị ám sát trong cách mô tả trong các điện văn đó, thấy TỐ 
thủ phạm chính sẽ là chính phủ VN, bất kế họ có muốn che giấu 
thế nào, bởi vì họ sẽ kích động đám đông và sẽ không cho cảnh sát 
làm nhiệm vụ bảo vệ chúng tôi, mà họ có đầy đủ năng lực bảo vệ 
trong khi họ có lực lượng cảnh sát đông dày đặc tại Sài Gòn. Do 
vậy, điều này sẽ tự động gây rạn nứt quan hệ ngoại giao và có 
nghĩa rằng sự hợp tác hiện nay trong sự hiện diện của Mỹ nơi đây 
sẽ là sai lâm. Điều này sẽ có hậu quả tệ hại cho tất cả người Mỹ tại 
VN, nghĩa là phải xét tới lệnh di tản người Mỹ và phải có kế hoạch 
ứng phó cho tình hình này. 

b. Nêu tôi bị ám sát, một tình thế mới sẽ tạo ra và có thể cho chúng 
ta một cơ hội tiễn hành hiệu quả một cuộc thay đổi chính phủ bằng 
các phương pháp mà đang bị bác bỏ bởi dư luận Hoa kỳ và thê 
giới, nhưng lúc đó sẽ trở thành chấp nhận được. Nên có kế hoạch 
sẵn do Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tính 
trước. 


Đối với Diệm và Nhu, ngay cả nghĩ tới ám sát tôi thì quá là ngu 
không tin nôi, tới mức một người suy nghĩ hợp lý sẽ bác bỏ. 





448 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Nhưng Nhu hiển nhiên là vui sướng khi thực hiện các trận bố ráp 
vào các chùa hồi mùa hè vừa qua, và được kể là bực dọc với tôi vì 
tôi đã khuyên Nhu nên rời VN một thời gian. Thêm nữa, còn có tin 
Nhu đang hút thuốc phiện [nên có ảo tưởng]. Với tất cả những lý 
do này, những phụ tá của tôi nơi đây, kinh nghiệm của họ nơi đây 
nhiều hơn tôi xa, nghĩ rằng chuyện ám sát có thể là một khả thể 
thực sự. Không cần nói, điều này tới không ngạc nhiên, như tôi đã 
hình dung ra khả thể này khi tôi chấp nhận việc này [chấp nhận 
làm đại sứ ở VNI. 

Tôi dự kiến sẽ ra lệnh đóng cổng Tòa Đại sứ khi bắt đầu có đám 
đông, và sẽ ra lệnh cho lính Thủy Quân Lục Chiến bảo vệ nêu lựu 
đạn cay từ trong ra để ngăn cản đám đông, không cho phá sập cổng 
vào. Nếu đám đông tìm cách vào khu vực Tòa Đại sứ bằng. cách 
dựng thang qua công hay qua lới đi từ tòa nhà Trung Hoa kế bên 
hông để nhảy tới các ban-công bên ngoài, chúng tôi sẽ đây ngược 
các thang và cũng ném lựu đạn cay tiêp Tôi dự định phản đối tức 
khắc chính phủ VN, hoặc qua điện thoại, hoặc qua MACV. Nhưng 
tôi dự định không nỗ súng. Bây giờ, tôi đang tham khảo sát với 
MACV. Tôi đã chỉ thị cho Quyên Trưởng Phòng CAS Sài Gòn (cơ 
quan tình báo Mỹ ở SG) phải ra lệnh cho điệp viên nơi đây nói với 
nguồn tin rằng nếu chính phủ VN nở chiến dịch như thế, người 
Mỹ sẽ trả đũa tức khắc và mạnh mẽ tới mức không thể mô tả. 
Nguồn tin sẽ được mời xem các hồ SƠ Cũ về TQLC Hoa Kỳ tại 
Thái Bình Dương trong thời Thế Chiến 2 và người đó phải tự hỏi 
chân thực răng có phải chính phủ VN ước muôn lãnh một trận 
đánh trả đũa kinh hoàng và dữ dội. 


Ngày 11/10/1963. Bản ghi nhớ Hành động An ninh Quốc gia số 
263. Từ Washington. Ký tên McGeorge Bundy (Có vấn An ninh 
Quốc gia Hoa Kỳ). Gửi tới: Ngoại Trưởng, Bộ Trưởng Quốc 
Phòng, Tham mưu trưởng Liên quân. Đề tài: Nam Việt Nam. 

Trong một buổi họp vào ngày 5/10/1963, Tổng Thống [Kennedy] 
đã xem xét các đề nghị trong bản báo cáo của Bộ Trưởng Quôc 
Phòng MeNamara và Tướng Taylor về chuyến đi khảo sát của hai 
vị tại Nam VN. 





449 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Tổng Thống đã chấp. thuận các khuyến cáo quân sự trong bản báo 
cáo, nhưng chỉ thị răng không có loan báo chính thức đưa ra về 
việc thực hiện các kế hoạch đề sẽ rút 1,000 chiến binh Mỹ về Hoa 
Kỳ vào cuối năm 1963. Sau khi thảo luận về các khuyến nghị còn 
lại trong bản báo cáo, Tổng Thống đã chấp thuận một chỉ thị cho 
Đại sứ Lodge như đã gửi trong điện văn Bộ Ngoại GIao Mỹ gửi tới 
Tòa Đại sứ Hoa Kỷ tại Sài Gòn ngày 5/10/1963 lúc 5:39 p.m. 


Ngày 14/10/1963. 9:43 p.m. Từ BNG gửi tới Tòa Đại sứ Mỹ ở 
VN. Ký tên Rusk. Chỉ để Đại sứ Lodge đọc. Gửi từ Tổng Thống 
Kennedy. Tình hình cần phải có hợp tác chặt chẽ giữa ông [Lodge] 
và thủ đô Washington. Ảnh hưởng tăng dần từ việc tạm ngưng CIP 
(LND: CTIP là Commercial Jmport Program, chương trình viện trợ 
kinh tế của Mỹ giúp VN) có nghĩa là chúng ta cân phải đánh giá 
tình hình liên tục đê sẵn sàng điều chỉnh, trong bất kỳ chiều hướng 
nào tùy vào phản ứng của chính phủ VN. Nhưng cũng cần có thời 
gian đề làm việc cho mỗi lập trường mới nơi đây, và tùy theo đó, 
điều quan trọng đối với tôi là có một cảm nhận thường trực từ đánh 
giá riêng của ông về tình hình. Tôi sẽ hài lòng để có một đánh giá 
như thế hiện nay, trong thời gian đã qua từ khi MeNamara về Mỹ 
với bản báo cập cập nhật về quan điểm của ông, và tôi nghĩ sẽ là có 
lợi nếu ông có thê gửi các bản báo cáo cá nhân ít nhất là hàng mỗi 
tuần để tôi theo dõi. Như dường với tôi thì các vấn đề trọng tâm 
vẫn chưa được trả lời cụ thể: 

1. Chúng ta đang thăng hay thua trong cuộc chiến từng ngày với 
Việt Cộng? 

2. Chính phủ VN có đang đáp ứng ở bất kỳ điểm nào đối với 
ngưỡng chúng ta đặt ra để cải thiện ở (a) chiến sự chống VC, (b) 
diễn tiên chính trị nội bộ, và (c) các hành động ảnh hưởng tới quan 
hệ với người dân Mỹ và chính phủ Mỹ? 

3. Cái gì là chứng cớ cho thấy sức mạnh đang tăng hay đang 
yếu đi về tính hiệu quả của chính phủ VN trong quan hệ với chính 
người dân VN? 

4. Và cụ thê hơn, ảnh hưởng nào chúng ta có được từ hành động 
của chúng ta theo Điện văn ngày 5/10/1963 lúc 5:39 p.m. giờ, và 
những thay đổi theo chiều hướng nào mà ông nghĩ là nên khuyến 
cáo? 

Những câu hỏi trên không có ý định làm ông mệt mỏi thêm, nhựng 
chỉ là để trợ giúp ông trong các bản báo cáo và khuyến cáo bằng 
cách chỉ định về cái khung của vấn đề được nhìn từ đây. 





450 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





MecGeorge Bundy (Có vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) có nhắc tới 
một tin nhắn từ ông và trong khi hiện nay Bundy, không có kế 
hoạch công du ngoài Hoa Kỳ, tôi sẽ hoan hỷ yêu câu Bundy làm 
một chuyến đi hoàn toàn không chính thức trong tương lai gần nêu 
ông thấy là quan trọng. 

--- Ghi chú của Điện văn có ghi rằng không tìm thấy bản văn nào 
Lodge nêu đề nghị Bundy tới thăm VN. Nhưng trong điện văn 706 
gửi từ Sài Gòn ngày 15/10/1963, Lodge cảm ơn Tổng Thống 
Kenncdy vì Tổng Thông có ý sẵn sảng gửi Bundy thăm Việt Nam. 
Lodge viết: "[Tôi] sẽ không nêu vấn đê này lên nếu tôi không có 
một đề nghị mà tôi nghĩ là có vài ý tưởng mới, và các ý tưởng này 
có thể thay đổi tình hình nơi đây cho tốt hơn. Chuyện này [các ý 
tưởng này] không có thể ghỉ trong một điện văn hay một lá thư, và 
đòi hỏi cho tôi có một cuộc đối thoại với Rusk và/hay Harriman 
và/hay Bundy." Rồi Lodge đề nghị bay tới Washington trong một 
ngày. 

Sau đó, Điện văn 583 gửi tới Sài Gòn ngày 18/10/1963, trả lời đề 
nghị của Lodge như sau: "Tổng Thống và Ngoại Trưởng đồng ý 
răng một chuyến đi ngắn của ông tới Washington vào cuối tháng 
10/1963 sẽ có lợi. Như dường với chúng tôi như thế sẽ tốt hơn là 
ĐỬI các phái đoàn tới gặp ông. Đề nghị [lông về Wahington] hai 
hay ba ngày có thể tốt hơn một ngày, bởi vì đừng có mong là có 
một ấn tượng ghé thăm vội vã mà xong. Sự tham khảo bình thường 
của Đại sứ Lodge với các trách nhiệm lớn lao như dường là vị trí 
thích hợp hơn." 


Ngày 14/10/1963. Bản báo cáo tình báo của CIA. Nội dung: Đánh 
giá tình hình tại chỗ cho tới ngày 12/10/1963. Đây là bản văn đánh 
giá tình hình hiện nay. Không phải bản văn đánh giá chính thức 
của cơ quan hay bất _kỳ thành phần nào của cơ quan. Bản văn đưa 
Ta các quan sát và diễn dịch của các nhân viên dựa vào thông tin họ 
có được vào lúc bản văn này viết. Bản văn đánh giá được viết để 
dùng nội bộ như một hướng dẫn đối với môi trường hoạt động, 
nhận định này đưa ra với niêm tin rằng bản văn có thể sẽ hữu dụng 
đối với các cơ quan khác trong việc đánh giá tình hình cho mục 
đích riêng của cơ quan đó. 





451 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Yếu tố chế ngự chính yếu trong tuần lễ kết thúc vào ngày 
12/10/1963 là mạch chảy ngầm mạnh mẽ các căng thăng trong 
quan hệ giữa chính phủ Mỹ và chính phủ VN, trong khi chế độ 
Diệm suy tính và đánh giá ảnh hưởng chính sách của Tổng Thống 
Kennedy về Nam VN, và các bản văn đưa ra từ Tổng Thống 
Kennedy và các viên chức Mỹ khác. Đánh giá qua các bài việt trên 
báo Times of Vietnam, chế độ Diệm viết răng họ có ấn tượng nhất 
về các phương diện tiêu cực từ chính sách của TT Kennedy, tức là, 
nói về sự nghiêm trọng kéo dài của tình hình chính trị tại Nam VN. 
Báo Times of Vietnam giải thích về các bản văn [của TT Kennedy 
và các viên chức Mỹ khác] như là quyết tâm của Mỹ muốn lật đồ 
chế độ Diệm nếu chê độ không nhượng bộ áp lực Mỹ để cải cách. 
Cách báo Times of Vietnam việt vê các diễn tiên mới đây cho thấy 
ấn tượng không nhằm lẫn rằng hai người Diệm/Nhu kết hợp lại sẵn 
sàng để đương đầu trong một cuộc chiến lâu dài và hao mòn với 
Hoa Kỳ, chống lại á áp lực cải cách, tìm cách làm tắt tiếng các Áp lực 
bằng cách lợi dụng bắt kỳ dị biệt nào có thê phát sinh giữa các nhà 
làm chính sách Hoa Kỳ, và tìm cách bác bỏ các lựa chọn khác của 
Mỹ bằng cách theo dõi chặt chẽ các nhà bất đồng chính kiến hay 
các phần tử có thể sẽ trở nên các nhà hoạt động bất đồng chính 
kiến tại Sải Gòn. 

Cộng đông các viên chức Mỹ cũng đang bị theo dõi sát bởi Cảnh 
sát VN, và các thành phần an ninh khác; trong khi có tin rằng 
nhóm hành động đặc biệt của Dương Văn Hiểu (Giám Đốc Nha 
Cảnh Sát Đặc Biệt) đang lập các hồ sơ hình sự nhắm vào một số 
viên chức Mỹ. Có tin ghi lời nói của Diệm nói với một lãnh tụ 
chính trị miền Trung VN rằng trong khi Diệm ưa thích nhiều 
chương trình, những chương trình này có thê được tiếp tục, thì các 
viên chức Việt Nam có trách nhiệm phải cực kỳ cân trọng trong 
quan hệ với người Mỹ. Điểm nhức nhối nhất trong tất cả các bản 
tin cho thấy một khả thể rằng chế độ Diệm có thể gây ra một cuộc 
biểu tình "tự phát” chống lại Tòa Đại sứ Mỹ, có thể dẫn tới cao 
điểm là việc xông vào đập phá và/hoặc ám sát các viên chức quan 
trọng, kê cả Đại sứ Henry Cabot Lodge, Jr. 





452 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Các bản tin tình báo này khó lượng định, nguồn của các bản tin 
này lại không minh bạch, và có thê rằng các bản tin này là do chế 
độ Diệm phóng ra như một kỹ thuật chiến tranh tâm lý, nhắm hù 
dọa Mỹ và để làm cho Mỹ cứ lạng quạng. Trần Quốc Bửu (Tổng 
Giám Độc Nghiệp Đoàn Lao Động VN) nói rằng các tin đôn vê 
chuyện Tòa Đại sứ Mỹ sắp bị tấn công đã lưu hành từ nhiều tuần 
nay. Bửu có vẻ như không tin các tin đôn này. Tuy nhiên, người ta 
tin rằng sẽ là một sai lầm nếu bác bỏ hoàn toàn khả thê của các tin 
đồn đó. 

Mặt khác, những người đối lập với chế độ, bao gồm một phần lớn 
của thành phần ưu tú của thành thị Sài Gòn cả trong và ngoài chính 
phủ, có vẻ như không vui về, và trong vài trường hợp là coi 
thường, đối với thất bại của Hoa Kỳ trong việc phản ứng đối với 
cái mà họ gọi là hành vi khiêu khích cao độ từ phía ‹ chế độ Diệm. 
Các thành phần này cũng đang xuống tỉnh thần vì bầu không khí 
sợ hãi và bất định bao trùm họ bởi các vòng kiểm soát an ninh 
nặng nề và bởi các vụ bắt giam nhiều thêm. Trong những người 
mới bị bắt gần đây có Phó Chủ Tịch Tổng Liên Đoàn Lao Công 
Đàm Sỹ Hiện; Người anh (hay em) của Trung Tá Bùi Kiến Tín, 
bác sĩ của Tổng Thống Diệm; và Đại úy Đinh Thạch Bích, phụ tá 
của Tướng Văn Thành Cao, đại biểu chính phủ của các tỉnh phía 
Đông Nam. Có tin Cảnh Sát Đặc Biệt đã bắt 130 sinh viên trong 
khu vực Sài Gòn trong một đợt bố ráp bất ngờ trong đêm 
7/10/1963. : : 

Trong khi đó, các bản tin cho thây chê độ đã dùng thời gian giam 
câm các sinh viên --- những người trước đó đã bị bắt rồi sau đó lại 
thả đề "nhồi sọ" họ và để tuyên các lãnh đạo của (LND: có lẽ dịch 
là: Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam (National Union oƒ Studenis) mà 
các bản tin nói rằng Ngô Đình Nhu đang trong tiến trình tổ chức. 
(Ghi nhận từ bản doanh CỊA: sự nói kết giữa tô chức mới National 
Union of Students và tổ chức đương hữu National Union of 
Students (Tong Hoi Sinh Vien Viet Nam) đang được kiểm lại kỹ 
hơn.) 





453 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Việc thành lập một tổ chức sinh viên bề ngoài là ngoài-chính-phủ 
để theo dõi các hoạt động sinh viên và đê thâu tóm hay làm cho 
thành trung lập chứ không để cho sinh hoạt như các nhóm sinh 
viên chân thực là một hành động điển hình của chế độ Diệm, 
nhưng nó vẫn bị lộ diện, bất kể là, với tình hình hiện nay của các 
sinh viên, nó sẽ thành công trong việc dập tắt hay chuyên hướng 
các cảm xúc chống chế độ và bất mãn của nó. Các bản tin khác cho 
thấy rằng nhiều nhóm sinh viên đang tiếp tục lên kế hoạch hoạt 
động chông chế độ, và rằng một khuynh hướng, đang tìm liên kết 
giữa các nhóm tới giờ còn dỊ biệt đang khởi sự tiếp cận nhau. 
Không có trường hợp nhà sư nào tự thiêu kế từ vụ tự thiêu ở 
Central Market Place (Chợ Bến Thành?) vào ngày 5/10/1963; tuy 
nhiên, nhà sư Thích Trí Quang, người đang ty nạn trong Tòa Đại 
sứ Mỹ, đã nói với các viên chức Tòa Đại sứ Mỹ rằng ông tiên đoán 
sẽ có nhiều thêm. Lãnh đạo của Ủy ban Liên phái Thứ cập (nguyên 
văn: Secondary Intersect Committee) được cho là đã lui vào bí mật 
sau các vụ cảnh sát tấn công chùa, có lẽ đã bị phân tán thê thảm; 
một bản tin khác nói rằng truyền thông giữa các nhóm Phật Tử đã 
trở nên rất khó khăn, nếu không phải là bất khả, vì các biện pháp 
an ninh dày đặc của chế độ. Việc tổ chức các trường hợp nhà sư 
tiếp tục tự thiêu, hoặc là bởi các đơn vị nhỏ hơn của các lãnh đạo 
Ủy ban Liên phái, hoặc là tự thiêu đột phát của các cá nhân Phật 
Tử, có lẽ là một trong vài động thái khả thi vẫn còn mở ngỏ đối với 
các Phật Tử bất đồng chính kiên. 

Chúng tôi nhận được nhiều bản tin xác nhận dấu hiệu chính phủ 
VN đang thắt lưng buộc bụng. Nhiều nguồn tin tại Sài Gòn bây ĐIỜ 
cho biết chính phủ VN đang giảm lương công chức. Một viên chức 
lãnh sự tại Huê báo cáo về việc tương tự như thế đang áp dụng ở 
đó. Chính sách này có thể cho thấy đó là cách chính phủ VN phản 
ứng đối với việc chính phủ Mỹ cắt giảm viện trợ. Một khả thể kém 
hơn, nhưng người ta không nên không nghĩ tới, răng Ngô Đình 
Nhu đang tâp dần cho các công chức để tới lúc sẽ hoàn toàn cắt đứt 
mọi chuyện với Hoa Kỳ, khởi sự như thế sẽ là từ chính phủ Diệm. 





454 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Chưa nhận được nhiều thông tin về tiến độ của cuộc đối thoại giữa 
các tướng lãnh và Diệm-Nhu về việc trao một số chức vụ Bộ 
Trưởng cho các tướng, hay là các yêu cầu khác đưa ra là từ các 
tướng. Một chỉ dấu có thể răng Diệm và Nhu có thể đang họp với 
một sô thành công trong việc chinh phục các tướng, hay ít nhất là 
để kéo dài thời gian, là chuyện Tướng Tham Mưu Trưởng Liên 
Quân Trần Thiện Khiêm tiếp đón lạnh nhạt một viên chức Mỹ. 
Khiêm chưa có lập trường gì về đảo chánh, và có thê rằng Khiêm 
được thuyết phục rằng quyên lợi của Khiêm là phải đi cùng phe 
với Nhu. Đại Tá Phạm Ngọc Thảo, một người tự nhận là đang âm 
mưu đảo chánh, mới đây nói với một nhà quan sát Hoa kỳ rằng 
Khiêm nói với Thảo răng việc tổ chức một cú đảo chánh đã khó 
hơn là do bản tuyên bô chính sách của Mỹ ngày 2/10/1963, mà 
Khiêm diễn dịch như là Mỹ đã chịu nhượng bộ cho Diệm và Nhu. 
Khiêm cũng, được kể là đã nói rằng người Việt không bận tâm 
chuyện a1 thắng cuộc chiến, và dân chỉ muôn hòa bình thôi. Thảo 
đã nêu giả thuyết rằng quyết tâm của các tướng để ảnh hưởng một 
cú đảo chánh cũng có thể đã bị đẹp bỏ khi có tin Diệm hứa là sẽ bổ 
nhiệm các tướng vào chức vụ Bộ Trưởng Quôc Phòng, Nội An và 
Công Dân Vụ. 

Phần cuối bản báo cáo nói về bố trí các sư đoàn ở 4 quân khu. 


Ngày 16/10/1963. 7 p.m. Từ Tòa Đại sứ Mỹ ở VN gửi về BNG 
Hoa Kỳ. Ký tên Lodge. Xin chuyền trực tiếp tới Bạch Ốc, để Tổng 
Thống đọc. Điện văn này là khởi đầu các bản báo cáo hàng tuần đề 
Tổng Thống đọc, theo chỉ thị đã nêu ra. 

--- Câu hỏi: Chúng ta đang thắng hay thua trong chiến sự hàng 
ngày với Việt Cộng? Trả lời: Có vẻ, như tôi thấy, chúng ta như 
dường đang làm nhiều hơn sức của mình. Trông có vẻ như đây là 
một cuộc chiến lâu dài, âm ỉ khói, với các phương diện chính trị và 
quân sự đan vào nhau, mỗi phương diện đều cứng rắn trong một 
kiểu riêng. Sự hiện diện của chúng ta tại VN là một ảnh hưởng 
đang ồn định tại Việt Nam và tại Đông Nam Á Châu; nó cũng giúp 
chính phủ Ngô Đình Diệm không bị lật đồ, điều tất nhiên sẽ xảy ra 
nếu chúng ta không có mặt ở đây. 





455 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Nhưng người Mỹ không thể làm người dân VN ưa thích chính phủ 
Diệm, và sự căm ghét chính phủ Diệm có thể tận cùng dẫn tới 
sự nghiêm trọng đầy sát khí đối với chiến binh quân đội, với thành 
quả quân đội, và với việc giữ gìn thành quả mà quân đội đạt được 
bằng cách hoạt động trong một chương trình kinh tê và xã hội thực 
sự hiệu quả trong các ấp chiến lược. 
-—- Câu hỏi: Chính phủ VN đã đáp ứng ở điểm nào đối với ba 
phương diện cần cải thiện trong (a) chiên sự chống VC, (b) phát 
triển chính trị nội bộ và (c) hành động ảnh hướng tới quan hệ với 
dân Mỹ và chính phủ Mỹ? Trả lời: Về phương diện (a) Tướng 
Harkins đã báo cáo một sự chuyên đổi khu vực tác chiến cho các 
đơn vị. Còn về (b) và (e), có lẽ còn quá sớm đề kết luận rằng chính 
phủ VN sẽ không làm các hành động tích cực, nhưng bây giờ họ 
lại đang làm trái nghịch với những gì chúng ta muốn nhìn thấy họ 
làm. 
——- Câu hỏi: Có chứng cớ nào cho thấy có sự mạnh hơn hay yếu 
hơn về tính hiệu quả của chính phủ VN trong quan hệ đôi với 
chính người dân của họ? Trả lời: Chứng cớ cho thấy rằng chính 
phủ VN có một vài sức mạnh mà một chính phủ độc tài cảnh sát 
có, cho tới khi nào cảnh sát vẫn còn mạnh và nương tựa được và 
chính phủ tiếp tục kiểm soát cảnh sát. Rõ ràng Việt Nam có một 
lực lượng [cảnh sát] như thế và chính phủ VN rõ ràng kiểm soát 
lực lượng này. Nhưng VN không thực sự là một nhà nước cảnh sát 
mạnh mẽ toàn trị (kiêu như "gia đình nhà Ngô” muốn tạo ra chế độ 
toàn trị như thê) bởi vì, không như Đức quôc xã của Hitler, nhà 
nước này không hiệu lực và đang gặp Việt Cộng là một đối thủ 
khéo tô chức, trải rộng và hoạt động ngầm mạnh mẽ và luôn luôn 
kích động bởi sự căm thù gay gắt. Và các con số [du kích] không 
bao giờ biến mất. Việt Nam đã có một kiểu chiến tranh trên đât 
nước của họ trong hơn hai mươi năm, và người dân có vẻ lo lắng 
hơn bao giờ hết nếu bị bỏ rơi đơn độc. Tại nông thôn VN, nơi 85% 
người dân VN cư ngụ, như Graham Greene việt, "Họ muốn có đủ 
lúa gạo; họ không muốn bị bắn trúng: họ muốn ngày nào cũng hệt 
như ngày khác." Người ta nói dân VN có khả năng bạo động dữ 
đội khi hữu sự, nhưng không có dấu hiệu đó vào lúc này. 





456 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





--- Câu hỏi: Và cụ thể hơn, hiệu quả nào chúng ta đang có từ hành 
động của chúng ta theo Điện Văn 534 (LND: điện văn ngày 
3/10/1963, lúc 5:39 p.m., trong đó trừng phạt chính phú Diệm vì 
đã đản áp Phát Tử và sinh viên bằng cách treo viện trợ kinh tế CIP 
/ Commodiiy lmport Program] và một số biện pháp khác, trong đó 
có việc ngưng viện trợ Lực lượng Đặc biệt của Đại tả Tung vì đơn 
vị này đã tấn công các chùa VN đêm 20/5/1963) và ông [Lodge] 
nghĩ là có nên điều chỉnh các biện pháp đó về hướng nào? Trả lời: 
Cho tới giờ, chúng ta có vẻ như không thấy hiệu quả nào trong các 
hành động chúng ta thực hiện theo điện văn đó, nhưng chúng tôi đã 
không mong đợi có hiệu quả sớm được. Hành động chủ yêu theo 
chương trình đó là ghìm lại việc nhập cảng thương mại [vào VNI. 
Một sô doanh nhân địa phương lo ngại, nhưng việc chúng ta ghỉm 
lại không làm cho TT Diệm yêu câu tôi phải làm gì, ngay cả cho 
dù Thuần đã nói với tôi rằng Diệm cũng lo lắng. Một cách thắng 
thắn, tôi không mong đợi Diệm sẽ nói với tôi về chuyện đó, bởi vì 
kiểu đa nghi của Diệm là, nều Diệm yêu cầu tôi làm điều gì cho 
Diệm, tôi sẽ yêu cầu Diệm là đã sẵn sàng làm điều gì cho Hoa Kỳ. 
Dĩ nhiên, Diệm có thê lấy từ dự trữ ngoại hối để đáp ứng chi phí 
quân đội trong vài tháng, và, theo tôi tính, đó là điều Diệm nên 
làm. Nếu quân đội không được Diệm quý trọng, thì làm sao Diệm 
có thể mong đợi điều đó có ý nghĩa lớn lao gì với chúng ta? Nhưng 
tôi chống lại việc tiếp tục ngưng nhập cảng hàng thương mại tới 
một mức, nơi một cuộc khủng hoảng kinh tê khai sinh và có thể 
dẫn tới một trận bùng nỗ trong quân chúng. Điều đó có thê sẽ cực 
kỳ nguy hiểm và có thể dẫn Cộng Sản tới chiến thắng không thể 
đảo ngược. 


Ngày 18/10/1963. 4 p.m. Từ Tòa Đại sứ Mỹ ở VN gửi về BNG. 
Ký tên Lodge. Tôi (Lodge) đã yêu cầu Tướng Richard G. Stilwell 
(Phụ tá Trưởng Phòng J-3 MACV) và (xóa vài chữ) tới gặp Phụ tá 
Bộ Trưởng Quốc Phòng VN Nguyễn Đình Thuần. Để giải thích về 
đoạn 9 trong Điện văn 534, và đoạn 3 trong Điện văn 570. 





457 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





(LND: Đoạn 9 írong Điện văn 534 [ngày 5⁄10/19637 là chỉ 
thị của Tông Tỉ hồng Kennedy trừng phạt Lục lượng Đặc biệt của 
Đại tá Tung vì đã tấn công, đập phá chùa, bắt giam và tra tấn 
hàng trăm tăng nỉ và cư sĩ. Sẽ ngưng viện trợ LLĐB cho tới khi 
đơn vị này đưa về dưới quyền Tổng Tham Mưu T Tưởng Quân Lực 
VỰNCH để đưa ra chiến trường, không dùng trong nội đô Sài Gòn 
để đàn áp dân nữa. Đơn vị LLĐB này là cánh tay mặt của Cô vấn 
Nhu. 

Đoạn 3 trong Điện văn 570 [ngày 12/10/1963], do Bộ 
Ngoại Giao Hoa Kỳ, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ và CIA yêu cáu Đại 
Sứ Lodgc đòi hỏi thuyên chuyển hâu hết các hoạt động dân quân 
dưới quyên Đại tả Tung. Những quân nhân nào không được thuyên 
chuyên sẽ được xét duyệt bởi CIA và MACV để có thể sẽ thuyên 
chuyển được. Tất cả các đơn vị sẽ được lãnh lương, chỉ trừ các 
đơn vị LLĐB còn đóng trong Sài Gòn nằm ngoài thẩm quyển của 
Tô ông Tham Mưu Trưởng Quân Lực VNCH. Lý do là không muốn 
tiên viện trợ của Mỹ trả lương cho những người lính đàn áp các 
nhà sư và sinh viên.) 


Tướng Stilwell và (xóa vài chữ) đã gặp Thuần tại Dinh Gia Long 
theo hẹn vào sáng ngày 17/10/1965. Buổi họp kéo dài khoảng 45 
phút. Tướng Stilwell mở đầu cuộc nói chuyện bằng cách nói rằng 
ông mới đây đã du hành cùng với Quyền Tham Mưu Trưởng Quân 
Lực VNCH Tướng Trần Văn Đôn tới thăm nhiều bộ chỉ huy khắp 
VN và mục đích các chuyên đi này là để bảo đảm rắng tất cả các 
đơn vị đều ra sức cho nỗ lực chiến tranh. Tướng Stilwell thêm 
rằng, trong tinh thần đó, buổi họp này đã được yêu cầu gặp Thuần. 
Thuân nói tức khắc, "Quý vị tới để nói chuyện vệ Lực lượng Đặc 
biệt." Tướng Stilwell và (xóa vài chữ) giải thích về cơ cấu và sự hỗ 
trợ của các đơn vị Lực lượng Đặc biệt trong khu vực Sài Gòn. 
Hiện thời có 10 đại đội LLĐB, trong đó 7 đại đội là chiến binh 
quân lực VNCH và được viện trợ Hoa Kỳ giúp chi phí, còn 3 đại 
đội là dân sự (vài chữ bị xóa bỏ). 

Kế tiếp, (vài chữ bị xóa bỏ) nói rằng ông được chỉ thị để nói với 
Thuần rằng nếu các đại đội dân sự LLĐB không đưa về Bộ Tổng 
Tham Mưu Quân Lực VNCH để ra chiến trường, thì tất cả chi phí 
hỗ trợ các đại đội này sẽ bị ngưng. 





458 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Tướng Stilwell thêm rằng việc ngừng viện trợ này áp dụng cho các 
đơn vị do viện trợ Mỹ tài trợ, nhưng cũng sẽ được phản ánh trong 
dài hạn, theo các điều kiện cụ thê, băng một mức giảm tương 
đương đối với 7 đại đội trong tổng ngân sách do chương trình 
MAP (quản trị viện trợ) tài trợ. Điều này được giải thích kỳ lưỡng 
rằng mục đích cắt giảm này là muốn đưa các đơn vị này ra hỗ trợ 
cho cuộc chiến dưới Sự kiểm soát của ông [Thuản]. 

Thuần như dường hiểu chuyện này đầy đủ và đã lập lại hiểu biết 
của Thuần răng (xóa vài chữ) sự viện trợ cho Lực lượng Đặc biệt 
sẽ ngưng, trừ phi Lực lượng Đặc biệt VN được đưa vào Bộ Tổng 
Tham Mưu Quân Lực VNCH và phải ra chiến trường. 

Thuần cũng được thông báo thêm rằng tiền lương các đơn vị thám 
sát rừng núi (mounfain scoufs) và lực lượng biên phòng (border 
surveillance) sẽ chi trả qua hệ thông và ngân sách Lực lượng Đặc 
biệt Hoa Kỳ, vì các chương trình này sẽ không còn được chỉ trả 
trực tiếp cho Đại tá Tung. Thuần được bảo đảm rằng việc chuyên 
các khoản tiền sẽ xuyên qua bàn tay của các sĩ quan người Việt, 
không phải qua người Mỹ, nhưng chính các các câp chỉ huy Lực 
lượng Đặc biệt Hoa Kỳ làm việc với các sĩ quan người Việt tương 
nhiệm tại các tỉnh sẽ trực tiếp giám sát việc tiêu xải các ngân sách 
viện trợ này. Thuần thắc mắc về số tiền các ngân sách liên hệ và 
như dường ngạc nhiên vì độ lớn của chúng. 

Thuần được thông báo rằng chính phủ Mỹ không dự tính công bố 
bất kỳ bước chuyền biến này, và nêu chuyện này lộ ra công chúng 
và nêu Tòa Đại sứ được hỏi tới, thì chúng tôi [Đại sứ| sẽ trả lời 
rằng việc này thực hiện vì chúng tôi không thể hỗ trợ cho các đơn 
vị không trực tiếp tham chiến. Thuần cũng được thông báo răng 
chuyện này cũng sẽ được thông báo trực tiếp tới Đại tá Tung. 
Thuần đồng ý ý và nói rằng Thuần sẽ thảo luận chuyện này tức khắc 
với Tổng Thông Diệm. 


Ngày 18/10/1963. Viết từ Washington. Thư của Donald M. Wilson 
(Quyền Giám Đốc Sở Thông Tin Hoa Kỳ) gửi John Mecklin (Cố 
vân vê Công chúng tại Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở VN). (LND: S14 là 
Sở Thông Tin Hoa Kỳ tại Hoa Kỳ, nhưng SIS là Phòng Thông 
Tìĩn Hoa Kỳ tại Sài Gòn.) 





459 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





John thân kính: Tôi hy vọng tôi không quá đỗi bi quan, nhưng các 
ngày tương lai rất gần lại trông khá là đen tối cho Sở Thông Tin 
Hoa Kỳ tại Sài Gòn (USIS). Bản ghi chú của bạn (Mecklin) gửi tới 
Đại sứ Lodge nói về viễn ảnh có thể cắt giảm các chức vụ về thông 
tin quân chúng thì không làm tôi bình tâm được. Tương tự là sự 
kiện các chuyện tấn công nhắm vào USIS vẫn tiếp tục không chỉ từ 
báo Times of Vietnam (LBD: báo của Ngô Đình Nhu) nhưng bây 
giờ cũng bị tân công từ các báo tiêng Việt địa phương. 

Tôi có một ÀI nghĩ về tình hình này, mà có lẽ là bất công, nhưng tôi 
cần phải nói ra cho ông biết. Bởi vì áp lực trên USIS có thể bao 
gồm cả áp lực cá nhân nhằm vào ông với cái kiểu mà ông đã và 
đang trải qua, ông phải cực kỳ cần trọng trong các tuần lễ -SẮp tỚI, 
không để chút nào sơ xuất. Tôi thấy là ông phải rất là cần trọng 
trong quan hệ với các phóng viên người Việt và người Mỹ nhằm 
không cho chính phủ VN chút cơ hội nào 'quyền cước' nhắm vào 
ông. 

Tôi tin chắc là ông đã nghĩ tới chuyện này rồi. Tôi cũng giả sử 
rằng nêu chính phủ VN quyết định cắt bỏ USIS và cũng cắt bỏ ông 
luôn, thì điều ông làm sẽ chăng gây ra bao nhiêu dị biệt. Nhưng 
trong trường hợp họ chưa quyết định và còn dao động, chắc chắn 
điều quan trọng là chúng ta không để cho họ kiếm được bất kỳ lý 
cớ đề hành động. 

Ed (ND: Edward R. Murrow, một nhà truyền thông nổi tiếng từ 
CBS được mời vào làm cho USIA) đang thực sự làm việc rất tốt vê 
mức độ các hoạt động của anh ta. Tôi đã thăm, Sắp anh fa nhiễu 
ngày trước, và chúng tôi có một buổi nói chuyện tôi. Tĩnh thần và 
lòng can đảm của anh ta rất mực đúng kiêu Mlurrow tuyệt với. 
Chúng tôi đã nói chuyện về VN và anh ta nhờ tôi gửi bạn lời thăm 
hỏi nông ám. 

Kính thư 

Donald M. Wilson (chữ ký được đánh máy) 


Ngày 18/10/1963. Viết từ Washington. Bản ghi nhớ từ Neubert 
(Phụ tá Đặc biệt của Phòng Viễn Đông Sự Vụ) gửi Hilsman (Phụ 
Tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông Sự Vụ). Nội dung: chính sách về 
VN. 





460 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Mặc dù tôi (Neubert) biết chắc rằng tôi không nói cho ông 
(Hilsman) nghe gì mới hôm nay, tôi nghĩ cũng cần nêu vài chứng 
CỚ răng, chúng ta đang đi vào một thời kỳ khó khăn trong việc duy 
trì sự kết nối liên tục và đà tiến trong chính sách của chúng ta đôi 
với chính phủ VN. Tất cả các cơ quan Hoa Kỳ bây giờ đều đồng ý 
về một chính sách tăng áp lực vào chính phủ VN đề đạt được: l) 
tiếp tục đà chiến thắng trong nỗ lực chiến tranh, 2) cải thiện sự hỗ 
trợ quần chúng đối với chính phủ VN, và 3) cải thiện quan hệ giữa 
chính phủ Mỹ và chính phủ VN. Cùng lúc, chúng ta phải công 
nhận răng các mục tiêu này có sự tương thích lớn, và không nhât 
thiết là đạt được bằng các phương tiện có thê có cho chúng ta. 
Thêm nữa, bất kế những dị biệt khi hợp nhất, quan tâm của Bộ 
Ngoại Giao, CIA, và Bộ Quốc Phòng nhất thiết là khác nhau. 
Như tôi nhìn thấy, thấy rõ rằng vấn đề nghiêm túc đầu tiên chúng 
ta gặp nơi đây, ở Washington, khi chúng ta nỗ lực theo đuổi một 
chính sách thực sự không làm vui một ai đang khởi dậy với CIA. 
John McCone đã nói khả dài, và với nhiệt tâm, vào ngày trước 
ngày hôm qua (16/10/ 1363) trước Nhóm Đặc Biệt (C1) về quan 
điểm rằng chúng ta sắp có "một cú bùng nổ" tại Việt Nam trong 
tương lai rất gần. Tôi không biết chắc những gì McCone có trong 
đầu, nhưng tôi hình dung răng MecCone đang nói về một cảm giác 
sâu thắm quen thuộc của ông ta. Như chúng ta biết, những trực 
giác tiên cảm đó hẳn là một cái gì đôi khi đúng (dàn phi đạn Soviet 
ở Cuba) và đôi khi là cái gì sai (Cộng sản Trung Quôc đại tấn công 
Ấn Ðộ), nhưng tôi cũng nghĩ răng có cái gì nhiều hơn trong quan 
điểm của ông, ta. Tôi nghỉ ngờ răng McCone quan ngại một cách 
chính đáng về những gì chúng ta có thể tiếp tục nỗ lực chiến sự 
thành công (nơi đó, cơ quan của McCone [CIA] sẽ liên hệ rất sâu) 
trong khi cùng lúc, chúng ta đang ghìm lại viện trợ kinh tế nhằm 
khuyến khích một tình trạng bất định chính trị trong chính phủ VN. 
Nhận định của bản báo cáo MeNamara/Taylor về bao lâu thì chính 
phủ VN cảm thấy phải thay đối vì áp lực kinh tế là khoảng 2 tới 4 
tháng. (LND: Chính phú Mỹ đang ngưng viện trợ kinh tê đê áp lực 
chính phủ Diệm phải có thay đổi chính sách, như trả tự do các nhà 
sư và sinh viên bị bắt trong các cuộc biểu tình, tu sửa các chùa bị 
đập phá trong đọt cảnh sát tấn công chùa, gỡ bỏ Đạo dụ 10, mời 
trí thức độc lập tham dự chính phú, gỡ bỏ ông bà Nhu ra khỏi 
chính phú...). 





461 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





McCone có thể đang lý luận rằng ảnh hưởng cao điểm của căng 
thắng kinh tế - chính trị sẽ làm vài chuyện xảy ra trong thời gian 
ngắn sắp tới. Như một giả thuyết xa hơn, tôi có thê nói răng 
MecCone có thê nghĩ rằng diễn tiến của một tình thế bùng nô thì 
không có vẻ gì làm lạc đạn về phía lợi ích chúng ta -- nói lạc đạn 
hại cho chúng ta là nói rằng một chính phủ thay thế có thê hữu 
dụng và chấp nhận được thì không có vẻ gì sẽ xuất hiện, và rằng 
VỀ sẽ trong vị trí tốt nhất để lợi dụng các hỗn loạn xảy Ta. 

[Một đoạn văn, gồm 15 dòng, và chữ viết tay nơi lễ giấy còn bị 
xóa, chưa giải mật.] 

Tóm lại, tôi tin răng chúng ta có. thê mong đợi MecCone bây ĐIỜ SẼ 
lý luận rằng hậu quả của diễn tiễn hiện nay của chúng ta sẽ bất lợi 
cùng cực, và rằng do vậy chúng ta nên nhanh chóng trở lại về 
chính sách đối với VN trước tháng 8/1963 vừa qua. 

Tôi không thấy dấu hiệu nào Bộ Quốc Phòng có kết luận tương tự. 
Tuy nhiên, về trách nhiệm quân sự đối với cuộc chiến, tôi sẽ ngạc 
nhiên nếu họ không có ấn tượng đối với cách lý luận mà tôi dự 
kiến McCone sẽ đưa ra. 

Tôi kết luận rằng chúng ta có thể đang nhanh chóng có thêm khó 
khăn trong việc thúc đây mọi người liên hệ phải sông với sự hỗn 
loạn mà chúng ta ít nhất đã đoán trước là sẽ có khi theo đuổi chính 
sách hiện nay. Trừ phi chúng ta có thể bác bỏ lý luận rằng hướng 
đi hiện nay về "một cú bùng nỗ," chúng ta sẽ phải khẳng định với 
niềm tin răng cú bùng bổ đó sẽ có lợi cho chúng ta. Có lẽ tất cả 
những gì chúng ta hy vọng bây giờ là chờ đợi cho tới khi Lodge 
quay về đây đề tham khảo. Có thê Tăng cái mà ông ta có trong đầu 
là vài suy nghĩ tích cực về cách mà trong đó chúng ta có thể, thực 
sự, bảo đảm rằng bất kỳ "cú nỗ lớn" nào cũng là có lợi cho chúng 
ta. 


Ngày 18/10/1963. Viết từ Washington. Bản ghi nhớ từ Kattenburg 
(Giám Đốc Nhóm Làm Việc về VN -- Director of the Vietnam 
Working Group) gửi Hilsman (Phụ Tá Ngoại Trưởng về Viễn 
Đông Sự Vụ). Nội dung: Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ nói về só lượng 
quân nhân Hoa kỳ tại VN và quyết định rút 1,000 chiến binh về 
trong tháng 11 sắp tới. 

VẤN ĐÊ: Bộ Quốc Phòng đã thông báo cho Bộ Ngoại Giao về 
lệnh rút 1,000 lính Mỹ ra khỏi VN vào tháng 11/1963. Như thế, 
vào ngày 30/10/1963 chiến binh Mỹ tại VN sẽ là 16,730 người. 





462 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





THẢO LUẬN: Đây sẽ là lần đầu tiên Bộ Quốc Phòng chính thức 
công bố tông sô quân nhân Hoa Kỳ tại Nam VN, mặc dù các viên 
chức cao câp trong chính phủ Hoa Kỳ, kế cả Tổng Thống Kennedy 
và Bộ Trưởng Quôc Phòng McNamara, đã đưa ra các tuyên bố hay 
trả lời phỏng vân trong đó con số là gần 15,000 chiến binh. Do 
vậy, bản văn này sẽ là con SỐ chính thức, nhiều hơn hay ít hơn so 
với các thông tin đưa ra mây tháng qua. Việc công bố. số lượng 
quân nhân Mỹ tại VN, cùng lúc với lệnh rút 1,000 lính về Mỹ, dựa 
trên suy đoán về số lượng, quân nhân Mỹ tại VN nên có sau khi 
thông báo rút 1,000 lính vê Mỹ. Do vậy Bộ Quốc Phòng công bố 
các con số thực đề giới báo chí truyền thông có thể dùng tới. 

Từ một quan điểm chính sách, việc Bộ Quốc Phòng công bó SỐ 
liệu có thể dẫn tới phức tạp gây ra từ Ủy Ban Kiểm Soát Quốc Tế 
(International Control Commission, viết tắt ICC). Theo Hiệp Định 
Geneva 1954, Hoa Kỳ không được phép có hơn 888 cô vân quân 
sự tại Nam VN. Vào lúc Hoa Kỳ bắt đầu triển khai các chiến dịch 
quân sự tại Nam VN vào mùa thu 1961, quyết định là tránh trực 
tiếp vấn đề này, số lượng quân nhân Mỹ tăng dần mà không phô 
biên các con sô công khai và chính thức. Dĩ nhiên, các tuyên bô từ 
Tổng Thống và Bộ Trưởng Quốc Phòng cho công chúng biết về số 
lượng quân nhân Mỹ tại VN cho thấy chúng ta đã đưa quân vào 
nhiều hơn con số cho phép của Hiệp Định Geneva. Tuy nhiên, 
thông báo chính thức của Bộ Quốc Phòng Mỹ có thê buộc cơ quan 
ICC tại Sài Gòn phải cáo buộc Mỹ đã vi phạm Hiệp Định Geneva 
và sẽ kêu gọi Mỹ rút toàn bộ quân nhân nhiêu hơn con sô 888 quân 
nhân theo Hiệp Định cho phép. 

Nếu ICC có hành động như thế đối với Mỹ, chúng ta có thể nói 
công khai rằng, như ICC đã nói chính thức trong bản Báo Cáo Đặc 
Biệt Tháng 6/1962 rằng chính phủ Bắc VN có tội đưa quân xâm 
chiếm Nam VN, và răng quân đội Mỹ đóng tại Nam VN là trực 
tiếp yêu cầu từ chính phủ VNCH từ tháng 12/1961, trong đó chính 
phủ Nam VN thực hiện quyên tự vệ. Khi nào quân Bắc Việt không 
còn xâm lấn Nam VN, sẽ không còn cần tới quân lực Hoa Kỳ 
nhiều như thế tại Nam VN. Ộ Ộ 
Dù phản ứng thế nào, chúng ta phải tiên đoán rằng tuyên truyền 
Bắc Việt sẽ lấy bản công bố số quân Hoa Kỳ ở Nam VN như là vi 
phạm Hiệp Định Geneva. 





463 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Tuy nhiên, cũng nên ghi nhận về lời nói của Thủ Tướng Bắc Việt 
Phạm Văn Đồng vào tháng 6/ 1963 với De la Boissiere (viên chức 
Pháp trong Delegue Generale, đã về hưu) tại Hà Nội rằng quân lực 
Mỹ tại Nam VN là khoảng 25,000-30,000 và con sô này sẽ tăng. 
Cũng có thể Bắc Việt sẽ không chụp lấy, lời LCC lên án Hoa Kỳ. 

Đề nghị: Đề nghị rằng bản văn Bộ Quốc Phòng được chấp thuận 
phổ biến và chúng ta phải. sẵn sàng, nếu ICC kết án Hoa Kỳ vi 
phạm Hiệp Định Geneva, để trả lời thích nghi như trên. 


Ngày 19/10/1963. 1 p.m. Từ Tòa Đại sứ gửi về Bộ Ngoại G1ao. 
Viết từ Sài Gòn. Ký tên Lodge. Sau đây là bản lượng định từ 
Nhóm Công Tác Sài Gòn (TF Saigon) về việc Hoa Kỳ áp lực chính 
phủ VN. 

Tổng quát. Tới giờ, chưa thấy dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy hành 
động của Hoa Kỳ có hiệu quả bất lợi cho nỗ lực chiến tranh dù là 
vê quân sự hay về kinh tế. Người dân miền quê phần lớn không 
biết về các diễn tiến mới đây trong quan hệ giữa 2 chính phủ Việt- 
Mỹ, hay là nếu có biết cũng không cảm thấy các diễn biến ảnh 
hưởng trực tiếp tới đời sông của họ. (LND: Mỹ tạm ngưng viện trợ 
kinh tế để yêu cầu chính phủ Diệm từ bỏ chính sách đàn áp Phật 
Tử, sinh viên và trí thức đối lập.. -) Trong giới trí thức thành thị, 
bầu không khí chung về bất ôn và bất mãn phô biến tràn ngập dưới 
bề mặt. Phản ứng tâm lý quan trọng nhất có thể hiểu được là ở 
cộng đồng kinh doanh (các doanh gia Mỹ, Việt, Hoa, và ngoại kiều 
khác) trong khu vực Sài Gòn và Chợ Lớn. Chúng tôi nhận nhiều 
bản tin cho thấy doanh nhân lo ngại về việc tạm ngưng chương 
trình viện trợ hàng hóa, và ảnh hưởng của nó trên cấu trúc giá và lo 
lắng về những cắt giảm khác về viện trợ Mỹ. Giá vàng tăng vọt. 
Các doanh nhân khác tìm cách đổi tiền đồng SỐ, lượng lớn ở mức 
120 đồng lấy 1 đôla Mỹ, hay là tìm các khoản đầu tư sinh lợi hơn. 
Hàng hóa và những trao đôi liên hệ chủ yếu ảnh hưởng là đường, 
bột, sữa đặc, và xi măng. Trong khi các bản tin vân mâu thuần 
nhau, nỗi lo về cộng đồng doanh nghiệp, và một mức độ nào với 
công chúng, đã tất nhiên in sâu trong Vải ngày qua. 

Phản ứng của chính phủ VN đối với biện pháp [treo viện trợ kinh 
tế] của Mỹ thì tiếp tục ân kín. Chúng tôi nghe những tin đồn, có lẽ 
là chính thức từ nhà nước tung ra, về kế hoạch xông vào tấn công 
Tòa Đại sứ Mỹ và cơ quan USIS. 





464 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Báo Times of Vietnam tiếp tục ngôn ngữ hỗ trợ mạnh mẽ chính 
sách của chính phủ VN và tấn công các phần tử trong các viên 
chức Mỹ bị cho là chống lại chính phủ Diệm bằng các phương tiện 
công khai và bí mật. Các bản tin từ nhiều nguồn cho thấy chính 
phủ Diệm hiện đang lên kế hoạch thắt lưng buộc bụng. 

Kinh tế. Giá hàng nhập cảng chính yếu trong tuần đã tăng. Quan 
trọng nhất là sữa đặc có đường (tăng tới 10%, tùy nhãn hiệu), bột 
lúa mì (33%), và xi măng (30%, cũng như các sản phẩm hóa học, 
một số sản phẩm sắt và thép, và các hàng nhập cảng linh tinh nữa. 
@Ñ gười dịch lược bỏ nhiều chỉ tiết về tình hình giá hàng chợ, hàng 
nhập cảng...) Nhìn chung, ảnh hưởng vào chính phủ VN về áp lực 
kinh tế tới giờ chưa Có kết quả để buộc TT Diệm phải gặp Đại sứ 
Lodge, mặc dù Thuần đã nói với Đại sứ rằng Diệm lo lăng. Cần 
thêm thời gian nữa đề áp lực lộ ra hiệu quả và áp lực nên tiêp tục 
cho tới khi nào kinh tế không còn bình thường nữa. Không có dâu 
hiệu cho thấy Diệm/Nhu sẽ lùi lại trong tình hình áp lực tiếp diễn 
này. 

Viện trợ cho Lực Lượng Đặc Biệt VN. Thuần và Tướng Đôn đã 
đích thân khuyên vào ngày 17/10/1963 rằng viện trợ của MAP (cơ 
quan quản trị về viện trợ) và /hay hỗ trợ của CIA giành cho các đại 
đội Biệt Kích VNCH (RVNAF Airborne Ranger, có thể dịch là Biệt 
Kích Dù?), các đại đội Biệt Kích Dân Sự (Ciilan Airborne 
Ranger, có thể dịch là Thám Báo, chuyên về nhảy toán?) và các 
đại đội Phòng Vệ Dân Sự (Civil Guard), hiện thời nằm dưới kiểm 
soát của Lực Lượng Đặc Biệt VN (do Đại Tá Tung chỉ huy), sẽ bị 
ngưng viện trợ trừ phi các đơn vị này đưa vào dưới quyên của 
Tham Mưu Trưởng Liên Quân và đưa ra tác chiến. Lá thư của 
COMUSMACV (viết tất của nhóm chữ "Commander, U.S. 
Military Assistance Command, Vietnam": Tư Lệnh Quân Viện 
Hoa Kỳ tại VN) gửi Tổng Thống Diệm ngày 18/10/1963 đã trình 
TT Diệm rõ ràng như thê. Đại Tá Tung sẽ được đích thân thông 
báo khi Tung trở về Sài Gòn. 

Quân sự. (Người viết lược bỏ các chỉ tiết phối trí quân đội, tập 
trung chuyển trọng tâm quân sự về vùng Đồng Bằng Sông Cửu 
Long.) 

Chính trị. Một cách tổng quát, không thấy có diễn tiến tốt đẹp nào 
trên các biện pháp chúng ta muôn thây trong lĩnh vực chính trị. 





465 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Diệm/Nhu đã phản ứng chống lại áp lực Hoa Kỳ bằng cách ghì 
chống sâu hơn và đã phản ứng với cách riêng của họ. Khi mở lại 
đời sông đại học bình thường, Viện Đại Học Huế đã mở lại, chỉ trừ 
Đại Học Y Khoa thì dự kiến mở lại tuần này; tuy nhiên, sinh viên 
vào học trở lại chỉ khoảng 60-70% và không khí chung trong Đại 
Học vẫn u ám. Không có thông tin chắc chắn khi nào Viện Đại 
Học Sài Gòn mở cửa lại. Có vẻ rằng chính phủ VN đang tìm cách 
lượng định xem sinh viên có thực sự vào học trở lại đông đủ để 
cho vẻ ngoài bình thường hay không. 


Lập trường tông quát của chính phủ VN về Phật Giáo là, vấn đề 
Phật Giáo đã giải quyết xong. Trong khi hơn 100 nhà sư và Phật 
Tử mới đây được thả ra từ nhà tù Huế, nhiều người vẫn còn bị 
giam trong đó có 2 nhà sư lãnh đạo, hai vị này chỉ huy cuộc thương 
thuyết để có bản Thông Cáo Chung ký ngày 16/6/1963, và một cư 
SĨ cao cấp. Các hành động như thế của chính phủ VN tới giờ có 
thể được diễn dịch như là giải quyết xong vấn đề Phật Giáo, chứ 
không phải là thỏa hiệp với Phật Giáo. Thêm nữa, một vài dấu hiệu 
cho thây chính phủ Diệm sẽ không nhanh chóng gỡ bỏ hay sửa đổi 
Đạo Dụ 10 (Decree Law 10). Trong khi đó, các tín đồ Phật Giáo 
tránh tới các chùa vì lo sợ mật vụ nhà nước trả thù. Nhìn chung, 
chính phủ VN tin rằng bất kỳ một nhượng bộ nào với Phật Tử dưới 
áp lực của Mỹ được suy diễn bởi các lãnh đạo PG như là yếu kém, 
và nhượng bộ thêm sẽ không thê có và là tự làm cho thất bại... 


Chính phủ VN không từ bỏ biện pháp cảnh sát tàn bạo, và không 
cho thây ý định đó trong tương lai gần. Ban đêm vào nhà bắt người 
vẫn tiếp diễn, nhưng có giảm bớt. Tương tự, chính phủ VN không 
cho hồi phục các quyền tự do dân sự. Ngược lại, các hành động tới 
giờ như dường nhắm là cho những người có thể suy nghĩ đối lập 
trong giới trí thức thấy rằng họ không có thể dựa vào các quyền tự 
do dân sự đang bị nắm giữ trong tay các cơ quan an ninh của chế 
độ. 

Về chuyện làm đẹp lại hình ảnh chế độ bằng cách mở rộng chính 
phủ, vv; không có hành động cụ thể nào được thực hiện. Các tin 
đồn cứ nói răng Diệm sẽ loan báo thay đổi nội các và sắp xếp lại 
một số chức năng công quyên. 

Tuy nhiên, nêu chuyện đó xảy ra, cũng chỉ là hình thức trình diễn, 
vì thấy rõ rằng Diệm sẽ không làm gì có thể làm suy yêu quyền lực 
và sự đoàn kết gia tộc của nhà Ngô. 





466 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Trong khi chế độ vẫn có thê thay đổi nội các chỉ để trình diễn, 
chúng tôi không thấy dấu hiệu nào làm giảm ảnh hưởng của ông bả 
Nhu trong tương lai. Thực tế đang diễn ra là, sự quấy nhiễu người 
Mỹ xuyên qua các bài báo tấn công, sự bắt giam các nhân viên địa 
phương của Tòa Đại sứ và USOM và sự đông lạnh tổng quát về 
môi liên lạc bình thường giữa người Mỹ và tương nhiệm người 
Việt cho thấy nhà Ngô vận tin răng họ đang năm những lá bài 
mạnh đề chơi. Vào thời điểm này, không thấy viễn ảnh nào đề hy 
vọng rằng TT Diệm sẽ tuyên bô trước Quốc Hội về thay đổi nội 
các chính phủ. 

Về quan hệ giữa hai chính phủ Mỹ-Việt. Không thấy cải thiện nào 
trong chiến dịch của chính phủ VN dùng truyền thông báo chí tấn 
công các hoạt động của CIA, USIS, Tòa Đại sứ Hoa Kỳ, vân vân. 
Khuynh hướng mới đây là đồ lỗi cho chính phủ Mỹ, thay vì tấn 
công Tiêng một cơ quan cụ thê. Trong khi chiên dịch [báo của Nhu 
tân công Mỹ] có tăng và giảm, mũi dùi tấn công chính là kình với 
chính sách của Mỹ theo cách chính phủ VN diễn dịch. 

Chính phủ VN có vẻ như tập trung vào đoạn văn của Bạch Ốc 
trong ngày 3/10/1963 về sự nghiêm trọng của tình hình chính trị 
như một dấu hiệu Hoa Kỳ sẽ tăng áp lực đề thay đổi chính trị mà 
họ không chấp nhận. Chúng tôi tin áp lực của Hoa Kỳ sẽ đây 
Diệm/Nhu chới với, và buộc họ đo lường sức mạnh quyết tâm của 
Mỹ; tuy nhiên, còn quá sớm để nói vê kết quả tận cùng và về các 
chỉ dấu có ý nghĩa của một sự thay đổi thái độ có thể xuất hiện vào 
lúc nào đó. 


Ngày 19/10/1963. 2 p.m. Từ Tòa Đại sứ gửi về Bộ Ngoại Giao. 
Viết từ Sài Gòn. Ký tên Lodge. Bộ Trưởng Thuần kéo tôi ra nói 
chuyện từ một buổi tiếp tân đêm Thứ Sáu 18/10/1963. Khi chúng 
tôi ngôi cùng một phía (LND- để không ai khác nghe đón), Thuần 
nÓI: "Tổng Thống [Diệm] muốn tôi hỏi ông [Lodge] răng Hoa Kỳ 
đã có bât kỳ quyêt định nào về tiêp tục nhập cảng hàng thương mại 
chưa?" (LND: Mỹ đã tạm ngưng viện trợ kinh tế để buộc chính phủ 
Diệm trả tự do cho các nhà sư và sinh viên bị bắt rong các cuộc 
biêu tình và tôn trọng 5 điêm nguyện vọng của Phật Giáo, và phải 
cải ¡ổ chính phủ...) 

Thuần tiếp tục, với một nụ cười thoải mái trên khuôn mặt: "Và tôi 
nói với Tông Thống rằng tôi tin là họ [Hoa Kỳ] chưa quyết định gì 
[về tiếp tục viện trợ]. Có đúng không?" 





467 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Sau khi tôi nói rằng theo tôi biết thì chưa có quyết định nào từ phía 
Hoa Kỳ, Thuần nói, cũng với nụ cười rộng cả khuôn mặt: "Đó là 
điều tôi nghĩ và tôi đã nói với Tổng Thống [Diệm]. Tôi sẽ nói với 
Tổng Thông rằng đó là điều ông [Lodge] nghĩ như thế." 

Sau vài câu nói về đời thường, tôi nói răng tôi có hy vọng lớn rằng 
sẽ tới lúc khi tôi có thể cho thấy qua hành động của tôi cảm xúc 
mạnh mẽ về tình thân mà tôi đã có cho Việt Nam. Thuần nói: "Tôi 
có niềm tin rằng tất cả những chuyện này sẽ trôi qua đê nhiệm vụ 
đại sứ của ông sẽ là một thành công lớn. nổi không biết cách nào 
hay khi nào, nhưng tôi nghĩ nó sẽ tới sớm." 

Rồi Thuần hỏi, răng tôi nghĩ gì về các lời bà Nhu tuyên bố trong 
chuyên đi quốc tế của bà. Trước khi tôi có cơ hội trả lời, Thuần 
nói: “Tại sao bà Nhu phải nói những thứ như khi bà nói rằng tất cả 
những người chung quanh Tổng Thống Kennedy đều là màu hồng 
(pink)?" 

(LND: chữ pink là màu hông, nằm giữa hai màu đỏ và 

trắng. Mang nhiều ẩn nghĩa trong tiếng lóng, dùng khác nhau 
trong nhiều lĩnh vực, từ tôn giáo, tình yếu, chính trị... Khi dùng 
trong chính trị màu "hông" gân màu "đỏ" có ý ám chỉ, nhẹ là 
thiên tả, và nặng là thân Cộng.) 
Tôi nói rằng tôi không biết, nhưng một thứ tôi biết chắc rằng trong 
một đất nước như Hoa Kỳ, nơi dư luận dân chúng mang sức mạnh 
và được tôn trọng, chuyện đó sẽ rất nghiêm trọng khi hai người ở 
vị trí thế lực như ô ông Nhu và bà Nhu liên tục tự gây tiếng xâu. Do 
lý do đó, tôi đã có vấn rằng họ nên vắng mặt một thời gian và chỉ 
đơn giản là giữ im lặng. Chứng cớ thấy rõ rằng họ không nghe lời 
tôi cô vân, nhưng tôi cảm thây rât rõ ràng răng lời cô vân của tôi 
rất là tốt. 


Ngày 21/10/1963. Bản ghỉ nhớ từ Michael V. Forrestal (Hội Đồng 
An Ninh Quốc Gia) gửi Bundy (Phụ tá Đặc biệt của Tổng Thống 
về An ninh Quốc Gia). Nội dung: Cuộc phỏng vấn của Ngô Đình 
Nhu trên báo Times of Vietnam. 

Tôi có đính kèm trong bản ghi nhớ về cuộc phỏng vấn Cố vấn Nhu 
in trên báo của chính phủ VN hôm Thứ Bảy. Hiên nhiên là [Nhu] 
nói với chúng ta, và tôi nghĩ Tổng Thống [Kennedy] sẽ quan tâm. 





468 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Tôi sẽ phi nhận rằng tôi đã đánh dấu một đoạn trong trang 2, nơi 
Nhu tìm cách đây trách nhiệm sang cho chúng ta vê chuyện phái 
đoàn Liên Hiệp Quốc có nên gặp nhà sư Thích Trí Quang hay 
không. Một bức điện văn đã gửi tới Tòa Đại sứ nói với họ răng 
chúng ta muốn trái nghịch lại. 

(LND: Câu vừa dịch "4 cable has gone out to the Embassy telling 
them that we wani the reverse ío happen"” có nghĩa rất mơ hô. Phải 
đọc bài văn đính kèm dưới đây về lời Có vấn Nhu nói mới hiểu. 
Vào ngày 12/10/1963, LHQ loan báo đưa một phái đoàn gôm các 
đại biêu thưởng trực của Ajghanistan, Tích Lan, Costa Rica, 
Dahomey, Morocco, và Nepal và đại sứ của Brazil tại Canada sẽ 
bay tới Nam VN để điều tra về quan hệ giữa chính phủ VN và cộng 
đồng PŒVN.) 

Phái đoàn LHQ sẽ tới vào Thứ Tư 23/10/1963, và sẽ ở lại VN 
khoảng 2 tuần lễ. Câu hỏi đưa lên rằng chúng ta có muốn Đại SỨ 
Lodge ở đó trong suốt 2 tuần lễ, nếu như thê Lodge sẽ không về 
được Washington cho tới cuối tuần lễ ngày 4 tới 9/11/1963. Tôi có 
ý muôn răng Lodge về -. Washington quan trọng hơn vì chúng ta 
muốn nghe Lodge nói về ảnh hưởng chính trị của việc chúng ta cắt 
viện trợ. Nếu Lodge rời Sài Gòn vào Thứ Tư sắp tới (ngày 
30/10/1963), Lodge sẽ có mặt ở đây với chúng ta vào cuối tuần lễ 
đó hay là ngày cuối tuần, và sẽ phải có mặt một tuần lễ ở Sài Gòn 
trong khi phái đoàn LHQ còn ở VN. Tôi sẽ gửi một điện văn từ Bộ 
Ngoại Giao để khuyến cáo với Lodge về lịch trình. 


Sau đây là bài báo đính kèm. Ghi lại từ cuộc phỏng vấn Ngô Đình 
Nhu trên báo Times of Vietnam. 

Saigon, ngày 19/10/1963. 

Có vân chính trị Ngô Đình Nhu nói hôm Thứ Năm 17/10/1963 
rằng người Việt đã mất niềm tin vào chính phủ Mỹ. Có vấn Nhu 
nói như thế trong cuộc phỏng vấn với các phóng viên quốc tế tới 
thăm. Nhu nói Nhu không hiệu vì sao Mỹ đã "khởi động một tiễn 
trình tách rời vào thời điểm chúng ta đang chiến thắng. Người dân 
nơi đây thắc mắc về những gì Mỹ đang làm. Có một bâu không khí 
không tin nhau. Người dân đã mât niêm tin vào người Mỹ." 

Nhu nói: "Cho dù dưới chính phủ này hay dưới chính phủ khác, 
niềm tin giữa người dân VN và chính phủ Mỹ đã mất rồi.' 





469 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Nhu nói rằng các lãnh tụ Phật Giáo bị bắt giam khai rằng khoảng 
"nửa tá" viên chức tình báo Hoa Kỳ và các nhan viên các cơ quan 
dân sự Hoa Kỳ tại VN đã thúc giục họ dàn dựng một cú đảo chánh 
và kích động Phật Tử tự thiêu. "Một số các nhà sư Phật Giáo bị 
giam đã khai rằng vài viên chức CIA khuyến khích họ. Những lời 
khai đó không có thê là sai. Các vị sư kê tên một nửa tá viên chức 
CIA cùng với vài nhân viên dân sự của chính phủ Mỹ tại đây. Vài 
người trong số này còn ở đây. Vài người đã rời VN. Suốt ngày và 
đêm họ thúc giục các nhà sư dàn dựng đảo chánh chống lại chính 
phủ," theo lời Cố vấn Nhu nói với các phóng viên. 
Nhu nói Nhu không thể hiểu tại sao các viên chức CIA này liên hệ 
vào vấn đề Phật Giáo bởi vì Nhu và các viên chức CIA trước đó đã 
làm việc với nhau tuyệt vời trong cái nhiều người gọi là "chương 
trình thắng lợi" --- chương trình áp chiến lược --- và rằng chính 
McCone trước đó đã hiểu về nhu câu và ý nghĩa chương trình đó. 
Nhu nói, "Tôi không biết là họ có nhận các chỉ thị nào từ cấp rất 
cao hay không, nhưng tôi phải nói răng cho tới khi vấn đề Phật 
Giáo bùng phát, CIA đã đóng một vai trò quan trọng trong việc 
làm cho chương trình thắng lợi này thành công." 
hả) hỏi tại sao các viên chức CIA chống lại Nhu, Có vấn Nhu 
ói, "Tôi không biết. Có thê họ được lệnh như thế, trái với cả ý chí 
và cm đoán của họ." Nhu nhấn mạnh, các điệp viên này không 
phải từ quân đội [MỹI. 
Nhu nói với các phóng viên: "Niềm tin đã có giữa Việt và Mỹ bây 
giờ không còn nữa. Điều này cũng đúng với quan hệ giữa Mỹ và 
toàn bộ thế giới chưa phát, triển. Với chúng tôi tại VN, sẽ rất khó 
để lên đồi một lần nữa (hiển nhiên là chỉ cho khả thê về cải thiện 
quan hệ Mỹ-Việt trong tương lai). Chính phủ VN sẽ cần nhiều 
khôn ngoan để hồi phục từ những gì đã làm trong mấy tháng qua. 
Tôi không thấy chính sách Mỹ nào ở giai đoạn này." 
Có vấn Nhu nhắc tới các trở ngại như là "toàn bộ mới hỗn loạn này 
tại Việt Nam" và nói dư luận người dân Mỹ có vẻ như đang cân 
"các con dê tế thần" từ Nhu và CA. 
Nhu chỉ ra trong cuộc phỏng vấn rằng việc cắt nhiều viện trợ Mỹ 
cho Việt Nam đột ngột sẽ gây ra hậu quả t: tai hại cho kinh tế VN 
cũng như nỗ lực chiên tranh, đặc biệt nêu cắt như thế được quyết 
định đơn phương. Nhu nói, "Với tôi, viện trợ nên được giảm từ từ 
và theo thỏa hiệp giữa 2 chính phủ. Đây là điều được mong đợi vì 
viện trợ Hoa Kỳ cho chúng tôi là những gì không thể kéo dài mãi 
mãi." 





470 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Bắt kỳ cắt giảm đột ngột viện trợ nào đều đưa chính phủ VN vào vị 
trí buộc phải thực hiện các thay đổi sâu sắc và quyết liệt, đưa ra 
biện pháp mạnh hơn để nhanh chóng phát triển kinh tế, giảm các 
đặc quyên, và đề cao thêm công bằng xã hội, theo lời Nhu. Chính 
sách quyết liệt đó sẽ liên hệ tới thay đổi mọi thứ, theo lời Nhu. 

Nhu nói Nhu không hiểu vì sao, vì viện trợ Mỹ thường phê chuẩn 
ngân sách trước mà không cần Quốc Hội jMỹ| chấp thuận, bây giờ 
lại phải chờ Quốc Hội chấp thuận các ngân sách đó. Nhu nói, "Có 
2 ảnh hưởng chính tới giờ này. Thứ nhất, là buộc chính phủ VN 
dùng tới dự trữ ngoại hôi, và thứ nhì là dẫn tới thị trường chợ đen 
và hậu quả kèm theo. Như thế dẫn tới đầu độc tịnh hình, và hiển 
nhiên mang ảnh hưởng xấu tới nỗ lực chiến tranh... 

Bây giờ, nêu vì lý do này hay lý do kia, viện trợ bị giảm, chúng tôi 
sẽ phải làm những gì người Cộng sản đã làm, Cố vấn Nhu cũng 
nhắc tới giải pháp của Algeria, nơi chính phủ nước này quốc hữu 
hóa các kỹ nghệ chính yêu. Nhu nói, Nhu tin rằng hệ thông viện 
trợ Mỹ nơi đây nên thay đổi theo hình thức cho vay/thuê, và rồi 
chính phủ VN sẽ hoàn trả Hoa Kỳ các thiết bị quân sự và các thiết 
yêu khác. "Nó (chương trình cho vay/thuê) sẽ giữ gìn tư cách của 
chúng tôi và làm cho chúng tôi thêm ý thức về trách nhiệm của 
chúng tôi." 

Nhu thêm: "Một ưu điểm khác sẽ là Hoa Kỳ sẽ không chịu trách 
nhiệm đạo đức về tình hình." Nhu cũng nói rằng. Mỹ đã rút quân 
khỏi nước Lào, gây kinh hoàng cho các thành phần quốc gia Việt 
Nam và thuyết phục họ hợp tác với chính phủ để chông lại người 
CS. Nhu nói, "Tôi không nghĩ chính sách Mỹ là rút khỏi Việt Nam 
như đã rút khỏi Lào, nhưng tôi dò ra có sự dao động." 

Được hỏi rằng chính phủ. VN có hay không, sẽ phản đối việc phái 
đoàn LHQ nói chuyện riêng với các nhà sư đang ty nạn trong tòa 
đại sứ Mỹ, Cố vấn Nhu trả lời rằng trước tiên, đó sẽ là trách nhiệm 
của Tòa Đại sứ Mỹ. “Trách nhiệm đó nằm về phía Mỹ, trách nhiệm 
đó chúng tôi không muốn Hoa Kỳ đây sang chúng tôi. Chúng tôi 
muôn chính phủ Mỹ nhận toàn bộ trách nhiệm chuyện này,” theo 
lời Nhu. : 

Được hỏi nêu chính phú VN đưa ra chứng cớ liên hệ của CIA 
trong vấn đề Phật Giáo cho phái đoàn LHQ, Nhu nói chính phủ 
VN sẽ làm mọi thứ có thể để tránh "giặt áo quân dơ" giữa Mỹ và 
VN ra công chúng, trừ phi chính phủ Mỹ quyêt định giêt chúng tôi 
xuyên qua vai trò trung gian của phái đoàn LHQ này." 





471 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Ghi chú: Chưa thấy bài báo này đọc trên đài phát thanh Sài Gòn, 
cũng như trên báo Việt ngữ ở Sài Gòn. 


Ngày 22/10/1963. Ghi chú. Vào ngày 22/10/1963, Thomas L. 
Hughes (Giám Đốc Phòng Tình Báo và Nghiên Cứu) gửi tới Ngoại 
Trưởng Rusk bàn văn nghiên cứu, ký sô RFE-90, nhan đề "Thống 
kê về nỗ lực chiến tranh tại Nam VN cho thấy khuynh hướng bất 
lợi." Tóm lược như sau. 

Thống kê về loạn quân tại Nam VN, mặc dù các số liệu không 
hoàn toàn khả tín và cũng không hoàn toàn đầy đủ các phương 
diện đo lường, cho thấy một hướng xoay chuyền bất lợi trên chiến 
trường. Kế từ tháng 7/1963, khuynh hướng về sô liệu thiệt hại của 
VC -- về số du kích thương vong, vũ khí bị tịch thu và về chiêu hồi 
-- đã giảm dần, trong khi số liệu về các trường hợp VC tấn công vũ 
trang và các sự kiện khác lại tăng lên. So sánh với các thời kỳ 
trước đó cho thấy vị trí quân sự của chính phủ VN có thê đã lùi lại 
tới mức đã chiếm được ở mức khoảng 6 tháng tới Ì năm trước đây. 
Cùng lúc, ngay cả nếu không có vân đề Phật Giáo và khủng hoảng 
về chính phủ, có thể răng chính phủ Diệm sẽ không có khả năng 
duy trì đà ưu thắng vôn đã có của các thời kỳ trước đây, khi phía 
VC tăng tốc tấn công. 

Lyndon Johnson, trong sách "The Vantage Point”, trang 62, đã viết 
răng vào tháng 12/1963, Johnson đã đọc "một bản xét duyệt tình 
hình quân sự đưa ra bởi các nhà phân tích tình báo của Bộ Ngoại 
Giao Hoa Kỳ. Bản báo cáo kết luận rằng nỗ lực quân sự đang suy 
giảm trong nhiều cách quan trọng trong nhiều tháng." Có vẻ răng 
Johnson nói tới bản văn nghiên cứu mang ký số RFE-90. 


Ngày 22/10/1963. Viết từ Sài Gòn. Điện văn từ Jones (Tùy viên 
Quân sự Sứ quán Mỹ tại VN) gửi tới Phụ Tá Tham Mưu Trưởng 
Lục Quân Hoa Kỳ, Phòng Tình Báo. Bản văn gốc không ghi giờ 
chuyên điện văn. 

Vào đêm 20/10/1963. Trung tá Lục quân Hoa Kỳ, mức độ khả tín 
cao, được tìm liên lạc từ 2 người Việt quen từ lâu, và một người 
thứ ba là Đại Tá Nguyễn Khương. Khương hiện thời không giữ 
chức cụ thể gì, đang làm việc trong Bộ Tổng Tham Mưu Quân Đội 
VNCH. 

Khương hỏi nguồn tin (tức là: Trung tá Lục quân Mỹ) có tin vào 
một sô bản tin/bản báo cáo quân sự Hoa Kỳ răng VC sẽ bị đánh bại 
vào năm 1965? 





472 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Thêm nữa, nguồn tin này có bao ĐIỜ thắc mắc VÌ sao các đơn vị 
quân đội VNCH không nương đà thắng đề tấn công thêm, để hạ sát 
thêm VỀ? Khương nói răng quân lực VNCH có trang bị tốt, kiến 
thức tốt và năng lực để chiên thắng, nhưng không muốn thắng ' và 
sẽ không chiến thắng chừng nào chính phủ hiện nay còn nắm 
quyên. Khương thêm, nêu cứ đà này không đổi, thì VC sẽ chiến 
thắng vào năm 1964, vì VC bây giờ ở giai đoạn 3 rồi (đôi từ cấp 
đại đội lên cấp tiêu đoàn) và đang xây dựng cho giai đoạn 4 (VC 
tăng cường vũ khí nặng/pháo binh đề chuyền thánh cấp sư đoàn và 
tần công dứt điểm). 

Kế tiếp, Khương nói tới điểm chính: một nhóm sĩ quan đang kiểm 
soát một lực lượng đủ mạnh đang sẵn sàng tung ra cú đảo chánh đề 
lật đỗ chính phủ Diệm. Khương nói sơ lược về cách họ có thê ám 
sát Diệm gần như là dễ dàng, thay thế những kẻ tham nhũng/bất tài 
trong số các viên chức quân sự, nội các và câp tỉnh, tiến hành cuộc 
chiến chống VC, mời những người ty nạn chính trị từ Mỹ/Pháp về 
VN, và thiệt lập chính phủ mới. Trong khi nhóm này sợ Diệm, họ 
đặc biệt là sợ Nhu, người họ xem là chắc chắn sẽ nối ngôi của 
Diệm và sẽ tìm cách thống nhất hai miền Nam-Bắc VN xuyên 
qua giải pháp trung lập. 

Y thức răng sinh mạng những người cùng nhóm sẽ hy sinh nếu âm 
mưu lộ ra, Khương nói răng có 4 tướng lãnh VNCH và ít nhất 6 
Đại tá tham dự. Một phần danh sách là: Tướng Dương Văn Minh, 
Tướng Lê Văn Nghiêm, Tướng Lê Văn Kim, Đại Tá Nguyễn Văn 
Thiệu (Tư Lệnh Sư Đoàn 5), Đại Tá Phạm Văn Đồng (Tông Thanh 
Tra Vùng 3 Chiến Thuật), và Đại Tá Khương. 

Khương muốn tìm bảo đảm đề phía Hoa Kỳ sẽ công nhận và hỗ trợ 
nhóm âm mưu đảo chánh này. Nếu kế hoạch đảo chánh không 
chấp nhận được, giải pháp thay thế sẽ là thiết lập một đài phát 
thanh tại một quốc gia Châu Á thân Mỹ, như Thái Lan, Đại Hàn, 
Philippines, từ đó một phong trào chống chính phủ Diệm có thể 
được tiến hành. 

Ghi chú: Nguồn tin trong quá khứ hoàn toàn khả tín và có năng lực 
cao. Nguồn tin này ngạc nhiên khi được chọn làm người liên lạc 
[giữa nhóm đảo chánh và chính phủ Mỹ]; tuy nhiên, người này giỏi 
tiếng Pháp, có thể tiếp cận được mà khó bị lộ [vì mật vụ theo dõi], 
Và VÌ người này tiếp cận với các viên chức Mỹ cao cấp --- đó là các 
lý do có thể là hợp lý. Phòng CAS (tình báo Mỹ ở Sài Gòn) nói 
răng Đại Tá Khương có liên hệ làm việc với nhiều nhóm đảo 
chánh trước kia. 





473 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Ngày 23/10/1963. 5 p.m. Từ Tòa Đại sứ gửi về BNG. Ký tên 
Lodge. Xin chuyền trực tiếp lên Tổng Thống Kennedy. Bản báo 
cáo hàng tuần, trong tuần lễ kết thúc vào Thứ Tư 23/10/1963. 

Câu hỏi I: Chúng ta đang thăng hay thua trong cuộc chiến hàng 
ngày với Việt Cộng? 

Trả lời: A. Có vẻ như không có thay đổi lớn nào trong tuần qua nơi 
các chiến sự hàng ngày. Nhưng trả lời cặn kẽ câu hỏi này cân phải 
làm bản đối chiếu đa diện và thường là mâu thuẫn trên các sự kiện 
quân sự, chính trị, xã hội và kinh tế --- mà bất kỳ phương diện nào 
trong đó cũng có thể được dùng để chứng minh gần như bất cứ 
chuyện gì. 

B. Đề làm bản đối chiếu được/mất, chữ "chiến thắng" trước tiên 
cần định nghĩa. Làm sao chúng at biết khi chúng ta đã thắng? Định 
nghĩa của tôi là: một tình trạng trong đó các số lượng lớn Việt 
Cộng ra đầu hàng (như đã xảy ra ở Mã Lai) và những Việt Cộng 
khác chỉ đơn giản là không hoạt động nữa. Rồi tất cả thành phần 
còn lại chỉ là bạo động rải rác mà lực lượng cảnh sát bình thường 
có thê đôi phó. 

C. Tình hình này sẽ tới được, khi, theo chữ của Mao Trạch Đông, 
sẽ không còn hồ nước bao dung nào mà cá [Việt Cộng] có thể bơi 
được. Trong tình hình người dân không còn yêu thích VC, dân 
không muốn thấy VC gần họ, dân không cho VC thực phẩm hay 
thông tin nữa. 

D. Người dân sẽ cảm thấy như thế, ban đầu, bởi vì nông dân cảm 
thấy an toàn và không bị bắn vào người; và rồi bởi vì chính phủ 
không đàn áp dân với thuế nặng và lao động cường bách; bởi vì 
người dân kiếm sống no đủ; bởi vì người dân nghĩ rằng ấp chiến 
lược của họ là nơi tốt để sống, với đủ thực phâm, VỚI một ngôi 
trường, với một y viện, với những khởi đầu của nên dân chủ địa 
phương; bởi vì người dân có thể học cách kiểm soát chuột và sâu 
rây và cách nuôi heo; bởi vì người dân câu cá tốt hơn. 

E. Các yếu tô ưu thắng đề mang. các diễn tiến trên tới là: 

F. Đầu tiên và trước nhất là công tác của quân nhân Mỹ và Việt 
không chỉ là hy vọng cho chiến thắng tương lai, nhưng là hôm nay 
phải là một trở ngại không lồ đối với toàn bộ những nơi Việt Cộng 
đang xâm chiếm. Kết quả này đang đạt được ở mức thiệt hại ít hơn 
nhiêu so với trường hợp nêu chúng ta hoạt động đơn độc, kiểu như 
người Pháp đã làm trước kia. Chúng ta cũng đang làm nhiều 
chương trình kinh tế và xã hội dài hạn, mà sẽ có giá trị lâu đài. 





474 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Khái niệm ấp chiến lược cũng có tính xây dựng. Trong khi nhiều 
ấp kém tiêu chuẩn, đã có một số ấp rất tốt về mọi tiêu chuẩn, tức 
là, chúng không chỉ là các trại vũ trang nhỏ, nơi người dân được cơ 
hội để tự vệ, nhưng là các cộng đồng chân thực nơi xây dựng con 
người toàn diện và cũng sẽ là nguôn nương tựa được cho các yêm 
trợ quân sự từ ngoài. Phó Tổng Thống Thơ nói chỉ có khoảng 15 
tới 20 ấp chiến lược toàn diện là tốt trong vùng phía Nam Sài Gòn. 
Chúng ta hãy hy vọng như thế là thấp. Cuối cùng, cũng có thê nói 
răng lúa gạo, từ nông thôn đang đưa vào thành thị đều đặn. 

G. Những yêu tô bất lợi: 

H. Sau cùng, là nỗ lực bình định, không thể xem là thành công, khi 
nào người ta không có thể lái xe đi nhiều nơi trong lãnh thô VN 
như đã có thể lái xe đi hồi 2 năm về trước, và bây giờ thì tiếng 
súng vẫn còn có thê nghe rõ từ Sài Gòn. Rồi thì, không có chuyện 
ra đầu hàng tập thể; ngược lại, Việt Cộng luôn luôn tăng cường SỨC 
mạnh, và sự kiện là, được ước tín là đông hơn hồi 2 năm về trước, 
cho dù thường được nói là có 24,000 Việt Cộng bị hạ sát trong thời 
kỳ đó. Lòng căm thù chính phủ Diệm tiếp tục thúc đầy thanh niên 
gia nhập Việt Cộng. Và lòng căm thù này chắc chăn là có ảnh 
hưởng tai hại tới quân đội VNCH. Thực tế, đã có dấu hiệu hiện cho 
thấy có sự suy yêu trong quân đội VNCH về sức mạnh, nhiệt tâm 
và hoạt động. Các tin đồn kiểu như các tướng lãnh được mua 
chuộc bằng tiền và xe sang trọng, phần nhiều thấy có chứng cớ như 
thế, là khả tín. Sau cùng, bản phúc trình của Tiểu Ban Miền Tây 
trong Ủy Ban về Cải Cách Các Tỉnh (Delta Subcommittee of the 
Committee on Province Rehabilitation), trong đó bao gồm các đại 
diện của các cơ quan MAAG, MACV, USOM, USIS, CAS, và Tòa 
Đại Sứ, ghi ngày 14/10/1963, cụ thể ghi răng : tình hình Miền Tây 
Nam Bộ nghiêm trọng; điều đó gây ra nỗi lo ngại; rằng trong khi 
phía chúng ta tài nguyên quân dụng phong phú, lại không có tiến 
bộ nào hài lòng, nhưng chính là phía Việt Cộng đang thắng thế. 

I. Do vậy, nêu không có thay đôi chính phủ, có vẻ như răng lòng 
căm thù chính phú sẽ tăng. Thêm nữa, việc kiểm soát chính trị 
đương hữu với các phối trí quân Sự, điều này ngăn cản việc tận 
dụng tối đa quân lực VNCH, sẽ còn thấy tiếp diễn nữa. Do vậy, khi 
nói về chuyện đánh bại Việt Cộng, thời gian không đứng về phía 
chúng ta, khi nào chính phủ còn do Cố vấn Nhu chỉ huy trong cách 
mà Nhu đang làm hiện nay. 





475 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





J. Tất cả những chuyện này có thể thay đổi nhanh chóng. Nhưng 
tình hình hiện nay buộc tôi phải nói răng trong cuộc chiến với VC, 
chúng ta ngay lúc này không làm gì nhiêu hơn là lo phòng thủ. 

K. Chúng ta đã làm và đang làm những việc lớn lao tại VN, và 
đang thay đổi đất nước này, một cách căn bản là tốt hơn. Nơi tuyên 
đầu là sự lãnh đạo thông minh, can đảm và quên mình của quân lực 
Hoa Kỳ, rất là quả quyết: và thực dụng, và là nằm trong truyền 
thống Hoa Kỳ xuất sắc nhất. Như công tác xã hội và kinh tê xuât 
sắc của USOM. Chúng ta, bởi tất cả những phương tiện này, đang 
đưa ra một công cụ mà nêu chính phủ VN sử dụng chính đáng thì 
sẽ mang tới chiến thắng. Nhưng hiện nay, quan tâm chủ yêu của 
chính phủ VN là bảo vệ cơ câu quyền lực nội bộ như dường lớn 
hơn là quan tâm về tìm chiến thắng đôi với Việt Cộng. Và Việt 
Cộng đang phát triên mạnh hơn. 

Câu hỏi 2: Chính phủ VN đáp ứng thế nào về 3 phương diện cần 
cải thiện trong (a) chiến sự đối với VC, (b) củng cô chính trị nội bộ 
và (c) hành động ảnh hưởng quan hệ với người dân và chính phủ 
Hoa Kỳ? 

Trả Lời: A. Về trường hợp (a), Tướng Harkins báo cáo rằng, không 
có trường hợp nào mà chính phủ VN chống lại các cải tiến đề nghị. 
Về (b) thì không có cải tiến nào trong chính trị nội bộ trong tuân 
qua. Chính phủ VN đã bố ráp an ninh rộng lớn, bắt các lãnh đạo 
sinh viên để ngăn ngừa biểu tình trong thời gian phái đoàn LHQ 
tới thăm giám sát. Tất cả chứng cớ tới giờ cho thấy có sự tập trung 
nỗ lực của chính phủ VN nhằm hù dọa các nhân chứng có thê bất 
lợi, và ngăn cản họ ra trước phải đoàn, và giữ cho phái đoàn bận 
rộn trên một chuyên đi lòng vòng ngăm cảnh. (LND: nguyễn văn 
là "to keep delegation busy on a cook tour” -- theo tự điển 
collinsdictionary. cơm, chữ “cook's tour” theo văn phong Hoa Kỳ là 
dùng để giêu cọt, nghĩa là "any guided sisliiseeing O7 inSpecfion 
tour [a humorous uisag€]- ") Quan tâm lớn về phái đoàn LHQ trong 
giới trí thức VN đi cùng với niềm tin phổ biến rằng chính phủ VN 
không cho phái đoàn tự do hoạt động. Chính phủ VN đã phản ứng 
mạnh mẽ chống lại phương pháp của tôi về phái đoàn LHQ đề gặp 
nhà sư Trí Quang. Các tin đôn thêm nhiều về biêu tình sinh viên sẽ 
có, cũng như tin đồn về sẽ thêm tự thiêu trong khi phái đoàn tới 
thăm, và tin đồn sẽ thêm các trận tấn công từ chính phủ VN nhắm 
vào Tòa Đại Sứ Mỹ và Phòng Thông Tin Hoa Kỳ USTIS. 





476 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





B. Nhưng tôi tin chắc rằng hành động chúng ta theo chỉ thị cắt viện 
trợ kinh tế đang có hiệu quả. Một điểm này, Thuần nói với tôi là 
Diệm lo lắng, và Diệm bảo Thuần hỏi tôi [Lodge] hôm 19/10/1963 
xem Washington có quyết định nào về nhập cảng hàng thương mại 
chưa. Rồi thì, các nhà quan sát kinh nghiệm tin răng hành động 
chúng ta đang tạo ra một tình thê đễ dàng cho một cuộc đảo chánh. 
Mặc dù tôi chưa thấy có ai trồng có vẻ như muốn thực hiện mấy 
chuyện này, Tướng Đôn nói răng Đôn có ấn tượng về chuyện 
ngưng nhập cảng thương mại và nói hành động của chúng ta đối 
với Đại Tá Tung là "một trong những điều tốt nhất" mà chúng ta đã 
làm. (xem Ghi chú của Điện văn) 

C. Dù tôi không thể chứng minh, tôi tin hành động của chúng ta 
đang làm Diệm-Nhu cần thận hơn về các biện pháp đàn áp, ít nhất 
là không lộ liễu. Tôi cũng tin hành động chúng ta theo chỉ thị trên 
là lân đâu tiên Hoa Kỳ áp lực buộc chính phủ VN phải có trách 
nhiệm đạo đức, mà chắc chắn là chính phủ VN sẽ sụp đổ nếu 
không nhờ chúng ta. Điều này được hiểu, được biết ơn và được 
gây ra chú ý. 

D. Suy nghĩ của tôi bây giờ là chúng ta nên tiếp tục VỚI việc treo 
viện trợ kinh tế ít nhất là cho tới khi bà Nhu hoàn tất chuyên đi hải 
ngoại, và ít nhất cho tới khi chính phủ VN nhúng sâu vào quỹ dự 
trữ ngoại hồi. Chúng ta nên ngừng lại vào thời điểm cơ nguy xảy ra 
khủng hoảng kinh tế, điều có thê dẫn tới một cuộc bùng phát của 
người dân. 

——- Ghi chú: Theo điện văn 1896 của CIA gửi ngày 23/10/1963 từ 
Sài Gòn, Tướng Đôn liên lạc với Conein vào ngày 23/10/1963 đê 
thông báo rằng ủy ban đảo chánh của các tướng dự định lợi dụng 
sự hiện diện các đơn vị tại Sài Gòn trong ngày lễ 26/10 để sẽ đảo 
chánh trong tuần lễ này. Đôn lo ngại về cuộc nói chuyện Đôn nói 
với Harkins ngày 22/10/1963. Harkins đã tỏ ý bất đồng với kế 
hoạch các tướng bởi vì một thành viên trong văn phòng Đôn, là 
Đại tá Khương, đã liên lạc với một sĩ quan Hoa Kỳ ở MACV và 
hỏi xin yêm trợ đảo chánh và xin công nhận chính phủ mới. 
Harkins trước đó đã nói với Đôn răng lúc này không nên đảo 
chánh vì cuộc chiến chồng VC đang diễn tiễn tốt đẹp. Làm cho 
tình hình tệ thêm, Đôn nói rằng TT Diệm đã nhắc đến cách tiêp 
cận của Khương và đã cho nới xa thêm nhiệm vụ của 2 sư đoàn 
bên ngoài khu vực Sải Gòn. 





477 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Các lãnh tụ đảo chánh đã lên kế hoạch dựa vào các đơn vị này yêm 
trợ cho cuộc đảo chánh ở Sài Gòn. Đôn đã rầy Khương, và nói với 
Conein rằng Khương sẽ bị ủy ban đảo chánh kỷ luật. Conein yêu 
cầu Đôn đưa ra chứng cớ rằng có một ủy ban đảo chánh đang hiện 
hữu. Đôn hứa sẽ đưa xem kế hoạch về sắp xếp nhân sự chính trị 
cho Đại sứ Lodge xem vào ngày 24/10/1963. Cuộc nói chuyện 
giữa Đôn và Harkins là ngày 22/10/1963, trong một bữa tiệc ở Tòa 
Đại sứ Anh quốc; cũng tại nơi này là buồi gặp giữa Conein và Đôn 
vào ngày 23/10/1963. 


Ngày 23/10/1963. 7 p.m. Tòa Đại sứ gửi về BNG. Ký tên Lodge. 

1. Theo phương pháp đã định, Richard Stilwell và (xóa vài chữ) tới 
gặp Đại Tá Lê Quang Tung, Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Biệt VN, tại 
bản doanh của Tung ở Sài Gòn vào chiều ngày 21/10/1963. Gần 
như suốt buổi họp, Thiếu Tá Lê Quang Triệu, em trai của Tung và 
là Chánh Văn Phòng Lực Lượng Đặc Biệt VN, đều có mặt. Mục 
đích buổi họp giải thích cho Tung là gần như cách đã nói với Bộ 
Trưởng Thuần. Tung nói là không biết gì về buổi tiếp cận trước đó 
với Bộ Trưởng Thuân và cũng không biết gì về lá thư nói về đề tài 
này mà Tướng Harkins đã gửi tới TT Diệm. 

2. Đại Tá Tung phản ứng mạnh về điều nói rằng LLĐB sẽ không 
còn được Mỹ tài trợ trừ phi đưa về sự kiểm soát trực tiếp và hiệu 
quả của Bộ Tổng Tham Mưu. Tung nói LLĐB hiện nay đã nằm 
dưới sự kiểm soát đó và rằng Tung đang làm việc dưới kiểm soát 
của Bộ Tổng Tham Mưu vỀ tât cả những chuyền động của tất cả 
các đại đội của Tung. Điều đó được chỉ ra là chưa như ý được; 
rằng chính phủ Mỹ muốn có sự hợp nhất quyền lực đề LLĐB năm 
dưới kiêm soát trực tiếp của Bộ Tổng Tham Mưu nhằm tăng tối đa 
hiệu quả cho cuộc chiến. Có một chút gay sắt, Đại Tá Tung nói 
rằng trong khi có một số chức năng tình báo của các chiến binh mà 
Tung báo cáo trực tiếp lên Tổng Thống Diệm và Có vấn Nhu, còn 
thì tât cả việc khác của LLĐB của Tung là năm dưới lệnh của Bộ 
Tổng Tham Mưu. 

3. Đại Tá Tung hỏi là cùng sự kiểm soát này có áp dụng cho đơn vị 
dân sự chiến đầu Nhảy Toán (Airborne Ranger) hay là các đại đội 
Dân Vệ (xóa vài chữ). Tung nói cân phân biệt giữa các lực lượng 
quân sự và dân quân, rằng trong khi lực lượng dân quân năm dưới 
sự kiểm soát tổng quát của Bộ Tổng Tham Mưu, chúng được dùng 
trong một cách linh động hơn như đã được đồng ý (xóa vài chữ) từ 
thuở ban đầu. 





478 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





4. (Xóa vài chữ) lập lại rằng các đại đội dân sự Nhảy Toán không 
có thể được yêm trợ trừ phi là đưa về sự kiểm soát của Bộ Tổng 
Tham Mưu. Nỗi giận, Tung trả lời rằng nếu (xóa một dòng) thì 
Tung sẽ giải tán các đại đội này. Khi được hỏi là Tung có thê làm 
như tự quyên Tung hay không, Tung thú nhận rằng Tung sẽ phải 
xin lệnh từ TT Diệm để làm như thế. Tung được hỏi là Tung có 
muốn giải thể các đơn vị dân sự Nhảy Toán thay vì đưa vào sự 
kiểm soát của Quân Lực VNCH. Tướng Stilwell nói rằng trong 
chương trình MAP (Management Assistance Program - Quản lý 
Viện trợ) vẫn còn chỗ cho thêm 3 đại đội Lực Lượng Đặc Biệt và 
có thê những đại đội dân sự Nhảy Toán này có thể được chuyền 
thành các đơn vị quân lực VNCH. Thái độ dịu lại, Đại Tá Tung nói 
rằng có thê tuyên vào quân lực VNCH nếu các dân sự tác chiến kia 
đồng ý. Tung cũng nói rằng các đại đội dân sự tác chiến cũng như 
các đại đội Biệt Kích của quân lực VNCH đều nằm dưới sự kiểm 
soát của Bộ Tổng Tham Mưu. 

5. Sau một hồi nói chuyện thêm, Tung được nhắc rằng Tướng 
Stilwell và (xóa vài chữ) làm việc theo chỉ thị của chính phủ Mỹ, 
răng nêu có sự ngộ nhận nào vê quyên kiêm soát các đơn vị Lực 
Lượng Đặc Biệt, thì đó là chuyện Tổng Thống Diệm nên nói với 
Đại sứ Lodge. Điều này sau đó được lặp lại, và hẳn là Tung hiểu là 
đưa về để Bộ Tổng Tham Mưu kiểm soát không phải chuyện để 
thương lượng. 

6. Tung cũng được nói rằng tài trợ cho các đơn vị thám báo rừng 
núi (mountain scout) và biên phòng (border surveillance) đã 
chuyên giao (xóa bỏ một dòng) sang cho MACV. Tướng Stilwell 
nói răng, do vậy, tiền lương sẽ thực hiện xuyên qua cơ chế 
MACV/Lực Lượng Đặc Biệt và rằng ông sẽ sắp xêp một buồi họpc 
hung giữa nhân viên của ông và nhânv lên của Đại Tá Tung. Tung 
CÓ vẻ chấp nhận điều này một cách hài lòng. 

7. Tiền lương cho các dân sự Nhảy Toán (civilian Airborne 
Rangers) bây giờ sẽ ngưng cho tới khi có chứng cớ cho thây họ 
nằm trong sự kiểm soát của Bộ Tổng Tham Mưu. 


Ngày 23/10/1963. Ghi nhận [của Bộ Ngoại GIao Hoa Kỳ]. Trong 
điện văn CIA gửi từ Sài Gòn ngày 23/10/1963, Đại sứ Lodge báo 
cáo rằng ông trước đó đã nói với Harkins vào buổi chiều ngày 
23/10 về thái độ của chính phủ Hoa Kỳ đối với chuyện đảo chánh 
chống lại TT Diệm. 





479 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Harkins xác nhận rằng trong cuộc nói chuyện của Harkins với 
Tướng Đôn vào ngày 22/10/1963 ông đã cảnh giác Đôn về cách 
Đại Tá Khương tới gặp một sĩ quan trong đơn vị MACV của ông. 
Theo Lodge, Harkins nói rằng mục đích Harkins cảnh giác Đôn là 
để tránh các sĩ quan VNCH tìm tới nói chuyện với các sĩ quan Mỹ 
về vấn đề chính trị. Lodge nói rằng Lodge nhắc Harkins về hướng 
dẫn do Washington đưa ra về chuyện đảo chánh. Harkins trả lời, 
theo Lodge, răng Harkins hiểu bản hướng dẫn rằng Hoa Kỳ không 
muốn khuyến khích bắt kỳ cuộc đảo chánh nào. Lodge trả lời như 
sau: "Tôi giải thích rằng trong khi sự thật là, chính phủ Mỹ không 
muốn kích động ra một cuộc đảo chánh, chúng ta có chỉ thị từ các 
cấp cao nhất là, không ngăn cản bất kỳ nỗ lực nào về thay đổi 
chính phủ, mà sự thay đổi này hứa hẹn sẽ tăng tính hiệu quả trong 
nỗ lực chiến tranh, bảo đảm sự ủng hộ của quần chúng để đi tới 
chiến thắng trong cuộc chiến, và cải thiện quan hệ làm việc với 
Hoa Kỳ... Tướng Harkins bày tỏ hồi tiếc nễu ông trước đó đã vô ý 
làm hỗn loạn bất kỳ sự sắp xếp tinh tế nào đang diễn tiễn và thêm 
rằng ông sẽ thông báo Thướng Đôn răng lời ông nói hôm 
22/10/1963 không hề là quan điểm chính thức của chính phủ Mỹ." 
Tướng Đôn quan ngại về các dấu hiệu đị biệt về kế hoạch đảo 
chánh mà Đôn nhận được từ Harkins và Conein. Đôn đã thu xếp 
gặp Conein vào đêm 23/10/1963 và trong cuộc thảo luận đã bày tỏ 
nội lo của Đôn với Conein. Đôn nói răng lời nói của Harkins bài 
bác về cuộc đảo chánh trong buổi nói chuyện ngày 22/10/1963 nhự 
dường trái nghịch với ước muốn của Conein cần biết thêm về kế 
hoạch của ủy ban đảo chánh. Conein bảo đảm với Đôn răng lời nói 
của Harkins chỉ là vô ý và thực sự là trái nghịch với bản hướng dẫn 
từ Tổng Thống Kenncdy gửi từ Washington. Conein hỏi một lần 
nữa về kế hoạch chỉ tiết của cuộc đảo chánh. 


Ngày 24/10/1963. Tổng Thống Diệm mởi hai vợ chồng Đại sứ 
Lodge thăm Đà Lạt, đê sẽ cùng ngụ ở tư dinh của TT Diệm ngày 
Chủ Nhật 27/10/1963. Lodge hài lòng nhận lời. Conein gặp Đôn 
vào buổi sáng, Đôn nói cuộc đảo chánh sẽ trước ngày 2/11/1963 và 
hứa sẽ gặp Conein sau đó trong ngày đề cho biết chỉ tiết kế hoạch 
đảo chánh. Vào đêm, Đôn nói với Conein rằng ủy ban đảo chánh 
bỏ phiếu, quyết định không tiết lộ kế hoạch vì cần giữ bí mật. 
Nhưng Đôn hứa sẽ cho Conein xem kế hoạch đảo chánh để cho 
Lodge biết hai ngày trước khi đảo chánh. Phái đoàn LHQ tìm hiểu 
sự kiện tới Sài Gòn, bắt đầu điều tra. 





480 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngày 24/10/1963. Gửi từ Sài Gòn. Điện văn từ CIA Sài Gòn gửi 
về trung ương. Bản sao gửi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Bản gốc 
không ghi giờ gửi đi, nhưng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nhận lúc 3:23 
a.m. giờ sáng. 

Tin khả vân I. 

1. Một nguồn tin rất tin cậy đã báo cáo sẽ có đảo chánh được chỉ 
huy bởi Trung Tá Phạm Ngọc Thảo. Dự định kế hoạch đảo chánh 
ban đầu là 13:00 giờ trưa ngày 24/10/1963, nhưng Thiếu Tá 
Nguyễn Văn Tư, Tư Lệnh Trung Đoàn 8, người chỉ huy Š tiểu 
đoàn tác chiến không thể tìm được phương tiện di chuyền, và bây 
giờ đang sử dụng xe vận tải và xe buýt. Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù đo 
Ngô Quang Trưởng chỉ huy tại Sài Gòn sẽ tham dự nhưng không 
có đạn, bây giờ đang được cung cấp đạn. Mục tiêu là tân công 
Dinh Gia Long để lật đỗ TT Diệm. Đại Tá Lê Nguyên Khang, Tư 
Lệnh Lữ Đoàn Thủy Quân Lục Chiến, và Đại Tá Nguyễn Văn 
Thiệu, Tư Lệnh Sư Đoàn 5, hứa sẽ trung lập. Khang cho biết có thể 
sẽ ủng hộ đảo chánh sau. Trong trường hợp đợt tân công ban đầu 
thất bại, các quân nhân sẽ lui lại. Không Quân do Trung Tá 
Nguyễn Cao Kỳ sẽ dội bom Dinh Gia Long sau đợt chiến binh tấn 
công kế tiếp. Luật sư Nguyễn Hữu Dương (LND: Nguyen Huu 
Duong = có thê là Nguyên Hữu Đường?) sẽ năm Bộ Công Dân 
Vụ, Bộ Thông Tin và đài phát thanh Radio Vietnam (Đài Phát 
Thanh Việt Nam?) với 500 sinh viên cùng với một phần trong lực 
lượng của Tư. Sau đợt tấn công đầu tiên, nhóm đảo chánh sẽ phát 
thanh từ đài Radio Vietnam hay là từ đài phát thanh phụ tại Bộ 
Công Dân, nếu cần thiết. 

2. Nguồn tin (tức là, người cho tin về CIA Sài Gòn) đang làm việc 
một cách không vui với Dương và lo sợ sự chuẩn bị chưa đầy đủ 
và đảo chánh có thể sẽ tan vỡ. (xem Ghi chú cuối điện văn) : 
3. Cơ quan CIA Sài Gòn tin răng lực lượng như trên không đủ đê 
[đảo chánh] thành công nhưng có thê khởi động thêm các đơn vị 
khác. Cũng có thê rằng, nguồn tin không biết đầy đủ về các đơn vị 
quân sự tham gia đảo chánh trong khu nguồn này nói là không có 
thiết giáp tham dự, trong khi Thảo và Huỳnh Văn Lang đã từng nói 
thiết giáp sẽ là chủ lực trong kế hoạch đảo chánh của họ. 

4. Đại sứ Lodge đã được thông báo. 





481 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





--- Ghi chú. Trong Tin khả vấn 2 gửi từ Sài Gòn, cơ quan [CIA Sài 
Gòn] báo cáo rằng cơ quan trước đó đã liên lạc với Phạm Ngọc 
Thảo lúc 3 giờ chiêu giờ địa phương tại nhà Thảo. Thảo nói không 
biết gì về cuộc đảo chánh dự định cho ngày hôm đó hay cho vài 
ngày kế tiếp. Trong Tín khả vấn 3, cơ quan báo cáo rằng Nguyễn 
Cao Kỳ vân còn đang uống bia với các sĩ quan Hoa Kỳ vào lúc 3 
giờ chiều giờ địa phương của ngày 24/10/1963. Các diễn tiền này 
và các kiểm chứng khác từ cơ quan CIA Station đưa ra kết luận 
trong Tin khả vân 4 gửi từ Sài Gòn, cho biết hoặc là bản báo cáo 
ban đầu về cuộc đảo chánh là sai, hoặc là cuộc đảo chánh được 
được hoãn hay hủy bỏ. 


Ngày 24/10/1963. Viết từ Washington. Điện văn từ Bundy (Phụ tá 
Đặc biệt của Tổng Thống về An Ninh Quốc Gia) gửi Lodge (Đại 
sứ Hoa Kỳ tại VN) và Harkins (Tư Lệnh Viện Trợ Quân Sự Hoa 
Kỳ tại VN, MACV). 

[LND: Hai điện văn chưa giải mật] và điện văn Tin khả vẫn ông 
mới gửi vừa qua được xem như ở mức độ cao nhất. Chúng tôi 
muốn tái xác nhận về các chỉ thị. Chuyện liên lạc giữa Độn và 
Conein làm cho chúng tôi quan tâm. Chuyện Đôn nhắc (1) về một 
chỉ thị của Tổng Thống Diệm và về một buồi gặp gỡ sẽ thu xếp VỚI 
Đại sứ Lodge, mà [buôi gặp đó] không có cơ sở gì hết, (2) VỀ VIỆC 
thiếu thông tin về sự hỗ trợ thực sự của Đôn, và (3) về việc thiếu 
chứng cớ răng khả năng thực sự cho hành động [đảo chánh] đã 
được khai triển, tất cả làm cho chúng tôi thắc mắc, có phải là đang 
có cơ nguy Nhu đang giăng bẫy xuyên qua việc Đôn tìm tới 
Conein. : 
Chúng tôi thắc mắc rằng có khôn ngoan hay không nếu Conein tiếp 
tục nói chuyện với Đôn, bởi vì không chỉ là cơ nguy phá hủy sự 
hữu dụng của ông ta [Conein], nhưng cũng có thê dôi kéo ông 
[Lodge] và Tướng Harkins vào trong một vận hành rồi sẽ khó mà 
chối [LND: chối là không liên hệ tới đảo chánh]. Có thể thu xếp 
một hệ thống liên lạc an toàn hơn với Tướng Đôn và với người 
khác trong quân đội VNCH, có lẽ là xuyên qua những đại diện 
khác. 

Chúng tôi cảm thấy mạnh mẽ rằng ông [Lodge] và Tướng Harkins 
nên đứng rời ra khỏi bất kỳ liên hệ không thiết yếu nào trong vấn 
đề này. 





482 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Phòng CAS sẽ có những khuyến cáo kỹ thuật khác. Chúng tôi cũng 
khẩn cấp cần sự lượng định cá nhân của ông [Lodge] về tình trạng 
của Đôn, về nhóm mà Đôn đại diện và VỆ bất cứ kế hoạch nào mà 
họ có thể có trong tương lai. Xem xét tất cả những yếu tố này, như 
dường khôn ngoan là giữ gìn kiểm soát chặt chẽ về các buôi gặp 
gỡ giữa Đôn và Conein. 


Ngày 24/10/1963. 10:30 a.m. Tại Washington. Bản ghi nhớ về 
cuộc nói chuyện điện thoại giữa Harriman (Thứ Trưởng Ngoại 
Giao về chính trị) và Michael V. Forrestal (Hội Đồng An Ninh 
Quốc Gia). 

(LND: Về cách xưng hô, các viên chức Bộ Ngoại Giao gọi 
W. Averell Harriman là Thống Đốc, cho dù Harriman đang giữ 
chức Thứ Trưởng Ngoại Giao. Vì Harrinan từng là Thống Đốc 
bang New York từ 1/1/1955 tới 31/12/1958. Cú điện thoại này ban 
đấu là nói về Dân Biêu Clement J. Zablocki, người đã chỉ huy một 
phái đoàn nghiên cứu đặc biệt đi tới Đông Nam Á; phải đoàn gôm 
nhiều dân biểu trong Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện, đi thăm các 
nước Lào, Mã Lai và Việt Nam các ngày 3 tới 19/10/1963. Trong 
phái đoàn có các Dán biểu Harris B. McDowell. Jr, Ronald 
Brooks Cameron, Wiliam T Murphy, Wiliam S. Broomfield, l 
ring Mhaley Vernoan W_ Thomson và Peler HH. 
trelinghuysen.) 


Thống Đốc Harriman đã điện thoại cho Forrestal về Zablocki (Z). 
Forrestal (F) nói rằng Zablocki không được nghe gì về chính sách 
[mới của Hoa Kỳ đôi với VN]. Forrestal nói chính sách Mỹ được 
công bố một ngày sau khi quyết định. Thống Đốc nói ông không 
biết gì về việc ghìm lại viện trợ đối với các đơn vị. Forrestal nói 
rằng việc đó chỉ thực hiện một ngày trước ngày hôm qua. Thống 
Đốc nói rằng chuyện đó chỉ lên báo chí một ngày trước hôm qua, 
nhưng chính sách đã thỏa thuận từ lâu rồi. Thống Đốc nói rằng ông 
không than phiên gì về các lệnh trước đó, nhưng ông phải có một 
đèn xanh để nói với ông ta một cách chính xác... Forrestal nói ông 
nghĩ rằng ông nên được cập nhật tin tức vì bây giờ ông ta đang ở 
Washington. 





483 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Thống Đốc nói về bản tường trình mà Z sẽ đưa ra. Forrestal nói, 
ông hy vọng ông sẽ viết về cách mà cuộc chiến đang diễn tiến. 
Những chuyện khác thì tế nhị nhất. Tìm cách cải thiện các chính 
sách và nhân sự của chính phủ đó. Hy vọng ông ta sẽ không nói bất 
cứ thứ gì trong bản tường trình mà sẽ làm cho chuyện khó khăn 
hơn cho chúng ta. Một chuyện sẽ gây khó khăn đó là sẽ có một sự 
tây trắng cho chế độ [VNI. Forrestal nói rằng chuyện có thê dịu 
đàng chỉ ra cho Z thấy rằng Mỹ tạm ngưng viện trợ VN là điều đã 
được thực hiện từ hồi tháng 8/1963, khi ngừng chương trình nhập 
cảng hàng hóa; chuyện này chỉ mới công khai cho công chúng biệt 
không trễ hơn ngày đầu của tháng 9/1963. Forrestal nghĩ rằng Z. đã 
biết chuyện này trước khi ông bay đi. 

Về các quân nhân, F. nói răng đây lại là chuyện khác. Thống Đốc 
nói Z rất là lo lắng về chuyện cát giảm viện trợ đối với quân nhân 
có thê ảnh hưởng tới nỗ lực chiến tranh. Thống Đốc nói, ông 
không biết là hôm nay ông có thể nói chuyện với Z hay không; vì 
hôm nay ông [Thống Đốc] sẽ có bữa ăn trưa, chiều thì buổi họp về 
chiến tranh, và rời thành phố vào buổi sáng. P hỏi rằng có thể ai đó 
sẽ làm chuyện đó [thay Harriman]. Thống Đốc nói có lẽ Roger có 
thể [thay ông để nói với Z] và ông nói ông. SẼ nói VỚI Roger chuyện 
này. Thống Đốc nói ông cũng lo ngại về việc làm của Harkins. 
Ông muôn nói với Forrestal và Bundy về chuyện này tuần sau. F 
nói rằng đang tìm cách gửi ra 2 thông điệp sáng nay. Thống Đốc 
nói, chúng ta nên sắp xêp ngay ngăn trước khi Lodge tới [thủ đô 
Washington|. 

——- Ghi chú. Vào ngày 22/10/1963. Robert . McCloskey, Phó 
Giám Đốc Phòng Thông Tin, đọc đoạn văn sau với báo chí: "Chính 
phủ Hoa Kỳ đã thông báo chính phủ VN rằng viện trợ Hoa Kỳ sẽ 
không còn cung câp cho các phân tử trong Lực Lượng Đặc Biệt 
VN nào mà không hoạt động cho chiến sự, hay là không tham gia 
các chương trình huấn luyện liên hệ. Hành động [ngưng viện trợ] 
này là phù hợp với lời tuyên bố của Tổng: Thông Kenncdy vào 
ngày 12/9/1963 rằng "Những gì giúp chiến thắng cuộc chiến, chúng 
ta sẽ yếm trợ. Những gì làm trở ngại cho nỗ lực chiến tranh, chúng 
ta sẽ chống lại." 


Ngày 24/10/1963. 2:46 p.m. Viết từ Sài Gòn. Điện văn từ Harkins 
(Tư Lệnh MACV) gửi Taylor (Tông Tham Mưu Trưởng Liên 
Quân). 





484 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngày hôm qua, tôi [Harkins] nói chuyện với Bộ Trường Thuần về 
các đề tài đã có trong lá thư của ông [Taylor] gửi lên Tổng Thống 
Kennedy và đã hỏi Thuần rằng có tin gì lạ hay không. Thuần nÓI, 
Thuần sẽ báo cáo đều đặn khi có những gì thay đổi. Tôi gợi Ỹ rằng 
tôi nên gặp trực tiếp Tổng Thống Diệm để thảo luận về một vài 
việc. Thuần đồng ý, nhưng nói là để tuần tới, bởi vì còn bận chuẩn 
bị tiếp đón phái đoàn LHQ và thực hiện ngày lễ lớn 26/10/1963. 
Tôi đang tiếp tục công việc tại các tỉnh Miền Tây. Sáng nay mới ở 
tỉnh Vĩnh Long, và cũng tới thăm Sư Đoàn 9. 

Ngày hôm qua cũng tới thăm tỉnh tân lập Hậu Nghĩa, phía đông 

bắc Sài Gòn. Rất ấn tượng với Tỉnh Trưởng và nhóm cô vân Hoa 
Kỳ. Họ có một thái độ tuyệt vời trong việc đối phó VỚI một chiến 
khu cũ của VC. Nhìn càc viên chức trẻ làm việc sẽ tự động phấn 
chấn tinh thần tại nơi gần như ngày nào cũng có VC bắn phá. 
Đề tài mới. Tôi vừa đọc điện văn CIA gửi từ Sài Gòn về 
Washington ngày 23/10/1963 (LND: trong điện văn đó, kế chuyện 
Đôn gặp Conein, nói về Khương, Harkins...). Và tôi có thảo luận 
với Đại sứ Lodge sau khi điện văn đó gửi đi. Lodge nói rằng cách 
tôi nói với Đôn đã can thiệp vào chỉ thị của Tổng Thống đối với 
các kế hoạch đảo chánh. Tôi không cảm thấy tôi có can thiệp gì. 
Trong hai tuần qua, có 2 sĩ quan khác trong các đơn vị cô vân tại 
Sài Gòn đã được Khương tìm tới hỏi rằng Mỹ sẽ ủng hộ đảo chánh 
hay không. Khương không thảo luận chi tiết về bất k2y kế hoạch 
nào. Khi các sĩ quan Hoa Kỳ này tìm tôi để xin chỉ thị, tôi nói họ là 
hãy thông báo Đại Tá Khương rằng quân lực Mỹ có mặt ở VN đề 
có vẫn và hỗ trợ người dân và chính phủ VN trong cuộc chiến 
chống chủ nghĩa CS và tình hình sẽ tốt nếu Đại Tá Khương hướng 
nỗ lực theo chiều hướng như thế. Tôi chưa bao giờ gặp Khương. 
Tôi đã gặp Đôn nhiều lần mới đây và không lần nào nghe Đôn nói 
với tôi về kế hoạch đảo chánh. Thực sự tât cả những gì tôi và Đôn 
nói chuyện là về tăng nỗ lực cuộc chiến, về các ý kiến đưa các lời 
khuyến cáo của ông [Lodge] tới TT Diệm, và về các đề mục mà tôi 
Sẽ việt trong một lá thư khác gửi TT Diệm đề tiếp tục khai triển các 
ý tưởng giúp cho cuộc chiến. Tôi đã nói với Đôn về chuyện 
Khương tới gặp 2 cố vẫn Hoa Kỳ [để nói về đảo chánh]. Đôn ngạc 
nhiên và bảo tôi rằng Đôn nghĩ Đôn đã chận đứng mọi chuyện đó 
rồi. Mục đích của tôi trong chuyện này là có thê tránh đề các cố 
vấn Hoa Kỳ không bị phân tâm về các chuyện không năm trong 
nhiệm vụ của họ, và những chuyện chỉ làm họ chia trí trong các nỗ 
lực trong cương vị cô vân. 





485 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Điện văn nêu trên là dấu hiệu đầu tiên đối với tôi từ khi ông tới 
thăm rằng các tướng lại bắt đầu tiễn hành kế hoạch của họ. Mặc dù 
tôi không tìm cách ngăn cản đảo chánh, tôi nghĩ chúng ta nên nhìn 
kỹ hơn vào các giải pháp đề nghị của nhóm này xem họ có nghĩ là 
họ sẽ có thể làm tăng hiệu quả của nỗ lực chiến tranh. Có quá 
nhiều nhóm đảo chánh đang gây ra các lời đồn ồn ào. Trừ phi các 
phần tử của tất cả được liên kết, tôi lo sợ sẽ có một nỗ lực liên tục 
làm gây rối bất kỳ sự kiêm soát nào trong một khoảng thời gian, và 
điều này với tôi sẽ can thiệp vào nỗ lực chiến tranh. Đại sứ đã xem 
[điện văn tôi đang viết này] rồi. 


Ngày 24/10/1963. 6:55 p.m. Viết từ Sài Gòn. Điện văn từ Harkins 
(Tư Lệnh MACV) gửi Taylor (Tổng Tham Mưu Trưởng Liên 
Quân). 

Tướng Đôn yêu cầu gấp tôi (Harkins) lần nữa chiều nay. Đôn 
muôn thảo luận thêm về Đại Tá Khương. Tôi nói không có gì thảo 
luận thêm đâu. Tôi nói với Đôn răng tôi sẽ không bàn chuyện đảo 
chánh gì, vì đó, không phải chuyện tôi dính tới, dù là tôi có nghe 
nhiều tin đồn về các cuộc đảo chánh. Đôn đồng ý ý. Đôn nói, Đôn đã 
gửi Đại Tá Khương về Đà Lạt để nghỉ ngơi với gia đình Khương. 
--- Trong điện văn ngày 25/10/1963 - §:45 a.m. ; Tướng Taylor viết 
cho Harkins: "Việc ông không dính gì tới các cuộc thảo luận về 
đảo chánh là phải lẽ, và ông nên tiếp tục tránh bất kỳ liên hệ nào.' 


Ngày 25/10/1963. Ghi chú của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Theo một 
điện văn CIA từ Sài Gòn ngày 25/10/1963, Conein và Đôn gặp 
nhau vào ban đêm của ngày 24/10/1963. Đôn nói rằng Đôn bây giờ 
không thể trao cho Lodge xem kế hoạch của ủy ban đảo chánh về 
các Sắp xếp chính trị như Đôn hứa trước đó. 

Bởi vì ủy ban đảo chánh chống lại việc tiết lộ, vì lý do an toàn, 
nhưng Đôn tiếp, ủy ban săn sàng cho Lodge xem kê hoạch tất cả 
kế hoạch, cả quân sự lẫn chính trị, 2 ngày trước khi cuộc đảo chánh 
Xảy Ta. 

Conein nhắc Đôn rằng chính phủ Mỹ không có thê cam kết với các 
lãnh tụ đảo chánh cho tới khi nghiên cứu về kế hoạch của họ chi 
tiết. Đôn trả lời rằng đảo chánh dự định không trễ hơn ngày 
2/11/1963, và lần nữa cam kết sẽ thông báo biết trước 2 ngày. 





486 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Đôn bảo đảm với Conein rằng chính phủ mới của VN sẽ là dân sự, 
sẽ là các tù nhân chính trị không-cộng-sản được cứu ra, sẽ cho 
phép bầu cử trung thực, và sẽ cho phép tự do tôn giáo hoàn toàn. 
Đôn nói, tân chính phủ sẽ ủng hộ Tây Phương, nhưng sẽ không 
phải là tay sai của Hoa Kỳ. 


Ngày 25/10/1963. Viết từ Sài Gòn. Điện văn từ Đại sứ Lodge gửi 
Bundy (Phụ tá Đặc biệt của TT Kennedy về An ninh Quốc gia). 
Bây giờ thiếu các thông tin về kế hoạch đảo chánh của các tướng. 
Nhưng lời hứa của Tướng Đôn sẽ thông báo 2 ngày trước khi họ 
tiên hành đảo chánh sẽ làm sáng tỏ các nghĩ ngờ còn lại. Các viên 
chức tình báo đều dè dặt, cân trọng thực hiện chỉ thị của tôi. Đích 
thân tôi chấp thuận mỗi buổi họp giữa Tướng Đôn và Conein, và 
Conein là người thi hành lệnh của tôi trong môi trường hợp cụ thê. 
Tôi có cùng một quan tâm với ông [Bundy] về chuyện Conem liên 
lạc chuyện này, nhưng không tìm ai thay thế Conein lúc này được 
để liên lạc với các tướng. Trong khi đó, như ông biến, Conein là 
bạn có giao tình từ 18 năm qua với Tướng Đôn, và Đôn đã bày tỏ 
rất là do dự khi làm việc với ai khác. Tôi không tin là một người 
Mỹ nào khác có liên lạc gần với các tướng sẽ là có lợi. Tuy nhiên, 
chúng ta đang cứu xét tín khả thi của một kế hoạch để đưa thêm 
một viên chức ra làm liên lạc giữa Conein và Tướng Đôn chỉ đề 
truyền thông qua lại. Viên chức này sẽ hoàn toàn không biết bất kỳ 
chỉ tiết nào về các hoạt động đảo chánh trước kia hay bầy giờ, và 
cũng sẽ chỉ như thế thôi. Về lời nhận định của Tướng Harkins đối 
với Tướng Đôn trong đó Đôn nói tới đề nghị gặp tôi [Lodge], điều 
này có thê là vì các tướng quan ngại về lập trường chúng ta. Nếu 
đây là một khiêu khích, chính phú VN có thể dàn dựng bất kỳ 
những tương tự như thế. Tuy nhiên, vì cần trọng, tôi dĩ nhiên là từ 
chối gặp Tướng Đôn. Tôi cảm thấy chắc rằng sự do dự của các 
tướng về việc cung cấp cho Hoa Kỳ đầy đủ chỉ tiết về kế hoạch của 
họ lúc này, là vì họ tự thấy cần tự giữ an toàn, và vì họ cần bảo 
đảm rằng trong cộng đồng người Mỹ đông đúc ở Sài Gòn, kế 
hoạch [đảo chánh] của họ sẽ không bị tiết lộ sớm. 

Chứng cớ tốt nhất đã có hiện nay đối với Tòa Đại sứ, mà tôi cho 
ông xem thì không đầy đủ như ông muốn, là Tướng Đôn và nhiều 
tướng khác liên hệ với Đôn thì nghiêm túc muôn đảo chánh. 





487 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Tôi không tin đây là một cú khiêu khích của Ngô Đình Nhu, mặc 
dù chúng tôi sẽ tiếp tục lượng định kế hoạch kia ở mức có thể. 
[LND: Bundy nghĩ, có thể Tướng Đôn nói về đảo chánh là bẫy 
khiêu khích của Cố vấn Nhu gài thử ý Tòa Đại sứ Mỹ.] Trong 
trường hợp cú đảo chánh hủy bỏ, hay trong trường hợp Nhu dàn 
dựng kế khiêu khích, tôn tin liên hệ của chúng ta tới giờ xuyên qua 
Conein vẫn còn trong vòng có thê chối được. Phòng CAS đã toàn 
hảo Sắp xếp để tôi có thê chối bỏ Conein bất kỳ lúc nào nếu vì lợi 
ích quôc gia Hoa Kỳ. Tôi hoan hỷ đọc thấy ông tái xác nhận chỉ 
thị. Rằng điều quan trọng là chúng at không ngăn cản một cú đảo 
chánh, mà chúng ta cũng không ở trong vị trí, nơi chúng ta không 
biết chuyện gì đang xảy ra. 

Chúng ta sẽ không ngăn cản một cú đảo chánh vì hai lý do. Thứ 
nhất, như đường Ít nhất rằng, chính phủ kế tiếp của VN [hậu đảo 
chánh] sẽ không vấp ngã nhiều như chính phủ hiện nay. Thứ nhì, 
sẽ cực kỳ kém khôn ngoan về dài han cho chúng ta khi tạt nước 
lạnh vào các nỗ lực đảo chánh, đặc biệt khi chúng mới ở giai đoạn 
ban đầu. Chúng ta sẽ nhớ rằng đây là cách duy nhất trong đó người 
dân VN có thể có cơ hội thay đổi chính phủ. Bất cứ khi nào chúng 
ta ngăn cản một cuộc đảo chánh, như chúng ta đã làm trong quá 
khứ, là chúng ta lại gây ra những hận thù kéo dài rất lâu, là chúng 
ta lại thủ vai trách nhiệm giữ những kẻ đương nhiệm trong chính 
phủ, và một cách tổng quát chúng ta lại tự đưa vào vị trí phán đoán 
những chuyện của VN. Ý định của Tướng Đôn về việc xóa bỏ kỳ 
thị tôn giáo trong chính phủ tương lai là đáng khen ngợi và tôi ca 
ngợi ước muôn của Đôn sẽ không làm "một tay sai" cho Hoa Kỳ. 
Nhưng tôi không nghĩ lời hứa của Đôn về một cuộc bầu cử dân chủ 
là thực tế. Đất nước này đơn giản là chưa sẵn sàng cho thủ tục đó. 
Tôi muốn thêm 2 điều kiện. Thứ nhất, rằng sẽ không có thanh 
trừng hàng loạt nhân sự trong chính phủ. Những cá nhân nào đáng 
bị trừng phạt thì có thể dùng tiến trình pháp lý đối phó về sau. Rồi 
tôi muôn đê nghị một nội các chính phủ bao dung một khôi lớn. 
Điều này có thê là không thực dụng, nhưng tôi đang nghĩ về một 
chính phủ có thê sẽ có thêm nhà sư Trí Quang và chắc chắn là nên 
bao gôm những người như Bửu, lãnh tụ lao động. 





488 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngày 25/10/1963. 9:54 p.m. Từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gửi Tòa 
Đại sứ Mỹ ở VN. Ký tên Ball. Rất mực cần thiết là chính phủ VN 
nên tiếp đón phái đoàn LHQ trong cung cách sẽ bảo đàm răng bản 
phúc trình họ viết, các cuộc thảo luận của LHQ và quyết định LHQ 
sẽ có lợi càng nhiều càng tốt cho chính phủ VNCH. Phương pháp 
này, đối với phái đoàn nên là cho họ gặp tất cả những người họ 
muôn gặp. Cũng có nghĩa rằng chính phủ VN nên tránh nêu vần đề 
với phái đoàn hoặc trực tiệp hoặc gián tiêp mà [những vấn đề này | 
được xem như đưa thành viên phái đoàn LHQ đối phó với các vân 
đề chính trị liên hệ VN như thống nhất 2 miền bằng bầu cử, trung 
lập hóa, vân vân. Trong khi phái đoàn LHQ đang có mặt ở VN, 

chính phủ VN nên có những bước như trả tự do cho các Phật Tử và 
sinh viên còn bị giam, mở lại tất cả các trường còn đóng cửa và 
họp Quốc Hội VNCH để gỡ bỏ Đạo Dụ 10. 

Các lời tuyên bố chống Mỹ nói lên từ các quan chức VNCH (như 
Nhu) và các bài báo mạ ly Mỹ trong báo quôc doanh Times of 
Viet-Nam đang đầu độc bầu không khí giữa Mỹ và VN, và làm cho 
sự hợp tác giữa 2 chính phủ ngày cành khó duy trì. Điều này đặc 
biệt đúng trong sự kiện răng chính phủ Mỹ cực kỳ cân trọng trong 
các tháng vừa qua đê tránh các lời bình luận về chính phủ VN. 


Ngày 26/10/1963. Viết từ Sài Gòn. Thư của Harkins (Tư Lệnh 
MACV) gửi Đại sứ Lodge. Nội dung: Tôi ngày càng quan ngại về 
hoạt động của VC trên lãnh thổ Cam Bốt. Vũ khí nặng và phức tạp 
chế tạo từ Liên Xô và Trung Quốc đang nhiều hơn đưa vào, Miễn 
Tây và các nơi khác tại Nam VN. Min, lựu đạn và các chất nỗ khác 
đang dùng trong chiến tranh ở Nam VN đầy những vật liệu mang 
vào VN từ Cam Bốt. Các cuộc thâm vấn tù binh cho thấy nhiều chỉ 
tiết về các hoạt động và vận chuyền nhân sự VN qua lại giữa Cam 
Bốt và Nam VN. Ủy ban Quan sát ở Washington. mới đây tái xác 
nhận tất cả chuyện này vào ngày 17/10/1963, nói rằng nhiêu chứng 
cớ cho thấy rõ VC đang dùng lãnh thổ Cam Bốt như căn cứ cho 
các chiến dịch, nơi ấn trú và hậu cần. Tôi cảm thấy cần nỗ lực mới 
đề kiếm. soát và có thể là hủy diệt các hoạt động của VC tại Cam 
Bốt là cần thiết. Điều này sẽ chận đứng nguôn xâm nhập và dẹp bỏ 
các căn cứ của VC tại Cam Bốt. Không làm như thế sẽ kéo dài 
cuộc chiến tại lãnh thổ VNCH. Tiếp theo, Harkins đề nghị nhiều 
hoạt động quân sự. 





489 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Ngày 26/10/1963. Lễ Quốc Khánh VNCH. TT Diệm duyệt binh 
trong cuộc diễn hành Lễ Quốc Khánh. Đại sứ Lodge và các viên 
chức ngoại giao khác tham dự trong buổi lễ. Cuộc đảo chánh của 
các tướng ban đầu là chọn ngày lễ này đề thực hiện. 


Ngày 27/10/1963. TT Diệm và Đại sứ Lodge gặp nhau. Như kế 
hoạch, Lodge thăm Đà Lạt với TT Diệm và nói chuyện trọn ngày, 
nhưng không có bao nhiêu kết quả. Diệm vẫn than phiền về Mỹ, và 
bất cứ khi nào Lodge hỏi rằng Diệm dự tính làm gì về các yêu cầu 
cụ thê của Mỹ, Diệm thay đổi đề tài. Có một lúc, Diệm yêu cầu Mỹ 
tiếp tục chương trình nhập cảng thương mại của viện trợ kinh tê. 
Lodge hỏi răng Diệm sẽ làm gì đối với yêu cầu của Mỹ. Diệm lại 
đôi đê tài. Cảm giác của Lodge là, Hoa Kỳ không còn có thể làm 
việc với Diệm nữa. Tự thiêu tiêp tục. Nhà sư thứ 7 vừa tự thiêu. 


Ngày 28/10/1963. 18 p.m. Viết từ Sài Gòn. Điện văn từ Tòa Đại sứ 
Mỹ ở VN gửi về BNG Hoa Kỳ. Ký tên Lodge. Chỉ để Ngoại 
Trưởng Rusk đọc. 

Hôm Thứ Hai 28/10/1963, sau buổi ă ăn trưa về năng lượng nguyên 
tử, Thuần nói với tôi [Lodge] về hôm tôi gặp TT Diệm, Tăng Thuần 
đã thu xếp để Diệm gặp và nói chuyện với tÔI. Thuần nói rằng 
Diệm trước đó đã cho nghiên cứu kỹ lưỡng về những bước họ có 
thể thực hiện nêu không có viện trợ của chúng ta, và tất cả đều kết 
luận rằng, không có viện trợ của chúng ta, họ không thê tiếp tục 
được. Tôi nói với Thuần rằng sau một cuộc nói chuyện dài dòng và 
không vui, trong đó không một ý tưởng cụ thể nào của tôi được 
chấp thuận, tôi cuỗi cùng mới hỏi Diệm là, nếu Diệm có thể nghĩ 
vệ một việc nào đó mà Diệm có thể thực hiện, mà Diệm sẽ sẵn 
lòng thực hiện và có thể tái trấn an được dư luận công chúng Mỹ. 
Diệm nói là không điều gì [Diệm muốn làm cả]. Khi Thuần hỏi 
rằng tôi muốn Diệm làm điều gì, tôi nói rằng tôi có thê trình bày 
băng những việc như trả tự do cho các tù nhân (Phật Tử và sinh 
viên); mở cửa lại trường học; xóa bỏ các yếu tố kỳ thị tôn giáo 
trong Đạo Dụ 10; và không che giảu gì đối với Ủy ban Liên Hiệp 
Quốc, như thế để đưa VN ra ánh sáng tốt đẹp trước dư luận thế 
ĐIỚI. 

Tôi nói xung khắc giữa VN và Hoa Kỳ có một phần lớn là quan hệ 
công chúng. Chúng ta là một chính phủ mà dư luận công chúng 
cực kỳ quan trọng. 





490 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Tôi nhận thức rằng họ đã quen với một chính phủ độc tài toàn trị; 
dù vậy, hai chính phủ ‹ dị biệt như thế nên có thê làm việc chung với 
nhau về một số vân đề cụ thê. Tôi đã hy vọng chúng ta có thê dìm 
các dị biệt một thời gian, đó là lý do vì sao tôi đã khuyên rằng ông 
bà Nhu nên vắng mặt trên chính trường một thời gian. Thuần lúc 
đó nói: Vâng, tôi phải nói rằng ông đã không đòi hỏi nhiều lắm. 
Thuần thêm: Dĩ nhiên, Tổng Thống Diệm phải cứu vãn thể diện. 
Tôi nói rằng không có ai, ngay cả là những người Mỹ, ưa thích bị 
đưa vào vị trí phải ủng hộ các hành vi độc tài toàn trị, mà hoàn 
toàn trái nghịch với cách chúng at suy nghĩ. Thuần hỏi tôi rằng 
Thuần có thê nói hay không với Diệm răng nêu không có vài bước 
từ chính phủ VN để hòa giải với Phật Giáo, Thuần cảm thấy chắc 
rằng thái độ của người Mỹ sẽ cứng răn hơn. Tôi nói rằng tôi muốn 
nói rằng, nêu không có vài bước hòa dịu của chính phủ VN, Thuần 
có thể thấy không thay đổi gì trong thái độ Hoa Kỳ hiện nay. Cuộc 
nói chuyện kết thúc, với Thuần nói rằng cuộc nói chuyện của tôi 
với TT Diệm chỉ "có lẽ là một khởi đầu." 


Ngày 28/10/1963. 9 p.m. Viết từ Sài Gòn. Từ Tòa Đại sứ gửi về 
BNG. Ký tên Lodge. Nội dung: Báo cáo về ngày tôi [Lodge] đi với 
TT Diệm, Chủ Nhật 27/10/1963. 

Chúng tôi rời Sài Gòn tới Phước Long, từ đây bay khoảng 20 phút 
bằng trực thăng tới đồn điền Dao Nghĩa Plantation Center, nơi đây 
chúng tôi ăn trưa. Rồi chúng tôi bay trên tỉnh Quảng Đúc để tới Đà 
Lạt. Diệm trông rất thoải mái, mô tả những công trình cải thiện 
làm được. Diệm liên tục nói, "Tôi đã làm cái này ` và "Tôi đã làm 
cái kia". Diệm có vẻ quan tâm về nông nghiệp và về phát triển đất 
nước. Khi chúng tôi trên trực thăng, vì tiêng ôn, Diệm liên tục viết 
trên một xâp giây lớn mô tả những gì chúng tôi đang nhìn thấy. 
Diệm rất là dễ được ưa chuộng. Người ta cảm thây răng Diệm là 
một người tốt, dễ mến, đang sông một cuộc đời tốt lành trong ánh 
sáng riêng của ông ta, nhưng cũng là người cảm thấy xăng Diệm là 
một người bị căt đứt ra khỏi hiện tại, người cứ mãi sông trong quá 
khứ, người thực sự lạnh nhạt với dân chúng như thế và là người 
ngoan cô tới mức không thê tin nỗi. 





491 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Sau khi rời Sài Gòn, TT Diệm nhắc sự kiện rằng có một Júc cơ 
quan UNESCO dự định xây một đại học khác tại VN. Điều này 
cho tôi cơ hội để nói về Ủy ban LHQ [đang ở VN tìm hiểu về vấn 
đề đán áp Phật Giáo]. Tôi hỏi Diệm răng Diệm đã gặp phái đoàn 
LHQ chưa. Diệm nói rằng đã gặp. Tôi nói rằng tôi có biết rõ về 2 
thành viên trong phái đoàn, và biết một thành viên khác một chút. 
Tôi tin chắc Tăng có ít nhất một người trong phái đoàn LHQ sẽ yêu 
cầu tôi cho ông ta nói chuyện với nhà sư Trí Quang. Tôi nói răng 
câu trả lời của tôi sẽ là tôi sẽ không cho bất kỳ ai gặp nhà sư Trí 
Quang mà không có yêu cầu của chính phủ VN, nhưng tôi mạnh 
mẽ khuyên Diệm rằng hãy cho phép họ gặp, vì như thế sẽ giúp VN 
trong diễn đàn LHQ nếu Ủy ban có thê nói rằng Diệm không hề 
ngăn cản họ gặp hay nói chuyện với bất kỳ ai mà họ muốn gặp. TT 
Diệm không nói gì, nhưng trông như là bị khiêu khích. Sau khi 
ngưng một chặp, Diệm nói răng Diệm tin là tôi biết rằng nhà sư Trí 
Quang đã có liên lạc với thế giới bên ngoài và rằng nhà sư này đã 
ném một số giấy tờ từ cửa sô ra ngoài đường phô. (LND: nhà sư 
Trí Quang lúc đó đang ty nạn trong Tòa Đại sứ Mỹ.) Tôi nói điều 
đó khó mà tin được, bởi vì không hê có cửa sô nào trong căn 
phòng nhà sư Trí Quang đang ở, và ngay cả nêu nhà sư này đi dọc 
theo phòng triển lãm đề tới phòng vệ sinh, thì nhà sư Trí Quang 
vẫn không gần đường phó tí nào. 

Sau một bữa ăn tối kiểu Việt Nam thượng hạng, Diệm đột nhiên 
ngưng nói về các sự kiện quá khứ và nói, trong một giọng khá là 
kiêu căng, rằng Diệm muốn biết là chúng ta [chính phủ Mỹ| có sẽ 
tạm treo các khoản viện trợ nhập cảng thương mại, hay là chúng ta 
sẽ ngừng lại. Diệm nói trong kiểu như dường là một chuyện lạnh 
nhạt với Diệm. Tôi mới đem vẫn đề ra nói. Tôi nói là tôi không 
biết, nhưng hỏi rằng Diệm có ý định làm gì nêu chính sách của 
chúng ta thay đổi. Rằng Diệm sẽ mở cửa trường học lại không, 
răng Diệm sẽ trả tự do cho các Phật Tử và các sinh viên còn trong 
tù hay không, rằng Diệm có muốn xóa bỏ các đặc tính kỳ thị tôn 
giáo trong Đạo Dụ 10 hay không? Diệm nói rằng các trường học 
đang, từ từ mở cửa lại, rằng tất cả các trường ở Huế đều mở cửa lại 
rồi, rằng Phật Tử đang được thả ra tù, và răng thay đổi Đạo Dụ 10 
là chuyện, rất phức tạp và sẽ tùy theo Quốc Hội mà Diệm không có 
thấm quyền. 





492 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Tiếp theo, _Diệm tấn công các hoạt động Hoa Kỳ tại VN. Diệm nói 
đặc biệt về một người Mỹ (xóa một vài chữ) mà người này đã nói 
với một số người trong chính phú VN vê lời hăm dọa ám sát tôi 
[Lodge] và răng Hạm Đội 7 sẽ tới nếu chuyện như thế xảy Ta. 
Diệm nói rằng các tài liệu Cộng sản cũng đã được tìm thấy trong 
đó có nói vê một cú đảo chánh vào ngày 23 và 24/10/1963 và cũng 
liên hệ tới Hạm Đội 7 Hoa Kỳ. Diệm nói răng câu chuyện ám sát 
đã khiến đầu tôi ngộ độc, rằng bắt kỳ ai biết Diệm rõ đều biết rằng 
an toàn của tôi là quan tâm cốt tủy của Diệm. Tôi nói, tôi "hoàn 
toàn tự tin rằng Diệm không muốn tôi bị ám sát, nhưng mấy tin 
đồn đó cứ liên tục đưa tới tôi. Tôi cũng chỉ ra rằng không. có 
chuyện đảo chánh nào trong ngày 23 và 24/10/1963. Diệm nói răng 
Mecklin, Giám Đốc USIS, đang In các truyền đơn chống chính phủ 
VN và trao các thiết bị cho những người đối lập của chính phủ VN 
để họ có thể in truyền đơn và răng CIA đang ra sức chống chính 
phủ VN. Tôi nói hãy cho tôi chứng cớ các việc làm không chính 
đáng của bất kỳ nhân viên nào của chính phủ Mỹ và tôi sẽ buộc 
người đó rời VN. Lúc đó, Diệm mới nói răng chúng ta phải tiến 
hành cuộc chiến chống CS. 

Tôi nói, tôi đồng ý nhưng chúng ta phải xem xét dư luận dân Mỹ; 
chúng tôi muôn được xem như đôi tác ngang hàng; chúng tôi 
không muốn VN là một vệ tính của chúng tôi; chúng tôi cũng 
không muốn là vệ tinh của VN. Chúng tôi không muôn bị đưa vào 
vị trí cực kỳ xấu hồ khi phải nhắm mắt bỏ lơ các hành vi độc tài 
trái nghịch với truyền thông và lý tưởng của chúng tôi. Rồi lập lại 
mấy lần, tôi hỏi Diệm: Tổng Thống. có ý định làm gì cho chúng 
tôi? Câu trà lời Diệm lặp lại nhiều lần là, hoặc ngó trống không, 
hoặc đổi đề tài, hoặc là nói câu tiếng Pháp: “je ne vais pas servir” 

(Tôi sẽ không phục vụ) mà câu này chăng có nghĩa gì. Diệm hẵn là 
có ý muốn nói chữ “ceder” thay vì chữ “servir” như thế câu trên sẽ 
có nghĩa là “I will not give in” (Tôi sẽ không nhượng bộ). Diệm 
cảnh cáo rằng dân tộc VN là một dân tộc kỳ lạ và có thê làm những 
chuyện kỳ dị nếu họ nổi giận. Tôi nói rằng nhiều chuyện đã xảy ra 
và đã làm khó chúng tôi. 

Chúng tôi đọc báo thấy có chuyện các phóng viên bị đánh bằm dập 
(như đã xảy ra ngày 5/10/1963); rồi chuyện 2 nhà sư tự thiêu; 

chuyện trẻ em bị bắt đưa vào các nơi tập trung và chở đi bằng xe 
vận tải Hoa Kỳ. 





493 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Diệm nói, các phóng viên không nên vào trung tâm các cuộc biểu 
tình, nơi họ có thê đoán là họ sẽ bị đánh. Tôi nói, Tổng Thống sẽ 
không tới nơi đâu được tại Hoa Kỳ bằng cách đánh đập các phóng 
viên. Diệm nói, Diệm sẽ không nhượng bộ. Tôi nói, ngài muôn 
chúng tôi làm điều gì cho ngài, nhưng ngài có thê làm gì cho 
chúng tôi? Chúng tôi là một chính phủ của dư luận quần chúng. Dư 
luận quân chúng rất là quan trọng tới nổi tôi nghĩ rằng nêu nghị 
quyết của Thượng nghị sĩ Church đưa ra bỏ phiếu thì sẽ có rât 
nhiều phiếu chống. lại chính phủ VN. Tôi hài lòng rằng đã thu xếp 
được quyết định vệ viện trợ cho VN là tùy vào hành động của TT 
Diệm. Nhưng tự Tổng Thống không có thể kình chống lại dư luận 
công chúng hoàn toàn bắt lợi như thế, và tai tiếng xấu từ VN có thể 
sẽ gây ra rất là khó khăn cho Tổng Thống [Diệm]|. 

Diệm nói báo chí Mỹ đầy những lời nói dối. Rồi Diệm chuyên đề 
tài và nói về sự không thích nghi khi Hoa Kỳ cho phép cựu Đại sứ 
Trần Văn Chương (thân phụ bà Nhu) nói chuyện trước công 
chúng. Tôi nói, tại Hoa Kỳ, quyền tự do ngôn luận được tôn trọng 
và bất kỳ ai cũng có thê nói bất kỳ những gì họ muốn nói. Diệm 
nói có một cách hành xử là không nên đê cho một cựu Đại sứ tân 
công quê hương ông ta tại một quốc gia mà ông từng là Đại SỨ. 
Điều đó là cái gì mà Việt Nam không thể tưởng tượng, nổi. Rồi 
Diệm nói về Cô vấn Nhu, người mà Diệm nói là quá tốt và quá 
trầm lặng, rất hòa giải và rất thỏa hiệp. Tôi nói rằng tôi sẽ khôn 

tranh luận chuyện này, và có thể răng ông Nhu đã bị đối xử bất 
công trên mặt báo thê giới, nhưng một sự kiện là một sự kiện, và 
sự kiện là ông Nhu và bà Nhu có tai tiếng cực kỳ xấu. Đó là lý do 
tại sao tôi khuyên nên có một thời gian cho cả 2 người im lặng. 
Điều vẫn còn rất khó cho tôi hiểu là tại sao bà Nhu cảm thấy bà 
phải nói quá nhiều. Diệm nói rằng bà Nhu có hơn 100 lời mời [nói 
chuyện]. Tôi nói, vâng, nhưng không phải lời mời từ chính phủ 
Mỹ. Diệm nói báo chí không ï in những gì bà Nhu nói, và rằng toàn 
bộ dàn hòa tấu những lời nói dối là từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Tôi 
nói, chính phủ Mỹ không kiểm soát báo chí tại Mỹ, vì báo chí căn 
bản là thương mại và tự do. Khi có những gì nhạy cảm cho bản tin, 
báo Mỹ liền loan tin liền, vì nếu không thì sẽ không còn là tờ báo 
nữa. Tôi nói cách để ngưng tai tiếng là bà Nhu hãy ngưng nói. 
Diệm nói rằng cô trưởng nữ của Đại sứ Trần Văn Chương tại 
Washington đang "hành xử y hệt như nh cô gái điểm" và rằng cô 
này "gây xì căng đan ở Georgetown” và "ngay cả nhảy lên chỉ trích 
các linh mục." Nghe thế, tôi không bình luận. 





494 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Tôi hơi ngạc nhiên khi Diệm nói về báo Times of Vietnam (mà tôi 
chưa nói tới) và nói rằng Diệm nhận ra rằng có lẽ báo này viết một 
chút không chính xác về sự ra đi của Rufus Phillips mà Diệm hiểu 
là dựa vào sự kiện thân phụ của Phillips bệnh. Tôi nói tôi không 
biết chắc là thân phụ của Philips bệnh, nhưng tôi cũng nói răng 
báo Times of Vietnam liên tục phi báng mạ ly chính phủ Mỹ, in 
những bản tin hoàn toàn sai sự thực, như bản tin về ngày hôm kia 
răng [Tòa Đại sứ?] cho phép một phái đoàn quốc hội Hoa Kỳ và 
Bộ Trưởng Quốc Phòng McNamara thăm nhà sư Trí Quang; không 
có chuyện nào như thế là đúng. Nhưng nơi đây, một lần nữa, Diệm 
không bao giờ thú nhận về lời tôi nói về các bản tin và bài viết sai 
sự thực của báo Times of Vietnam về chính phủ Mỹ. 

Kết thúc cuộc nói chuyện, Diệm nói với một tiêng thở dài rằng 
Diệm nhận ra Diệm có một sai lầm lớn khi để một khoảng cách 
như thế ở Washington, nghĩa là nếu Diệm có một kiểu Đại sứ khác 
[không phải Đại sứ Chương], thì báo chí [Mỹ] và các chính khách 
[Mỹ] đã có thể được tuyên truyền để VN không phải bị dư luận bất 
lợi như thế. Khi thấy cuộc nói chuyện đã xong, tôi nói: Kính thưa 
Tổng Thống, tất cả những đề nghị tôi đã đưa ra, ngài đều bác bỏ. 
Thực sự ngài không thể làm một điều gì đó để gây dư luận thuận 
lợi cho chính phủ Hoa Kỳ sao. Và cũng š hệt như cách trả lời cũ, 
Diệm ngó tôi bằng cái nhìn trống không và đôi đề tài. 

Mặc dù cuộc nói chuyện dông dài và không vui, giọng nói đều kềm 
chế và lịch sự. Tôi nghĩ răng tôi đã thuyêt phục được Diệm một 
điểm: rằng tình hình dư luận dân Mỹ rât là tệ hại từ điềm nhìn của 
Diệm. Đối với một người đã bị cắt lìa khỏi thực tế như Diệm, đó là 
điểm thấy được. Có lẽ cuộc nói chuyện sẽ cho Diệm vài điều suy 
nghĩ và có lẽ cuộc nói chuyện là bước khởi đầu. Nhưng nó không 
cho hy vọng là sẽ có gì thay đổi. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ nên 
quyết định những gì là hành động thích nghi từ chính phủ VN mà 
dựa vào đó đê tiêp tục nhập cảng viện trợ thương mại. Thuần nghĩ 
rằng chúng ta sẽ nghe Diệm nói lần nữa. 

—- Trong phần ghi chú của điện văn, có nói răng trong khi tường 
trình vê việc tự thiêu của một nhà sư ở vòng tròn phía trước Chợ 
Sài Gòn (LND: Saigon Market, có lẽ là Chợ Bến Thành), có 3 
phóng viên Mỹ --- John Starkey và Grant Wolfhill của hãng tin 
NBC và David Halberstam của báo New York Times --- đã bị cảnh 
sát thường phục VN đánh bằm dập khi ngăn cản, không cho họ 
chụp hình cuộc tư thiêu ngày 5/10/1963. 





495 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Ngày 28/10/1963. Viết từ Washington. Bản ghi nhớ để lưu, của 
Tướng V.H. Krulak (Phụ tá Đặc biệt của Tổng Tham Mưu Trưởng 
vê Chống Nổi Loạn và Hoạt Động Đặc Biệt - USMC). Nội dung: 
viếng thăm Dân biểu Liên bang Zablocki. 

Theo chí thị của Tướng Taylor, tôi (Krulak) viếng thăm Dân biểu 
Liên bang Zablocki để nói về chuyên thăm VN của DB này. DB 
này nói quan điểm của ông sẽ được viết ra, nhưng trước khi viết 
bản báo cáo, ông sẽ hài lòng tóm tắt lại bằng lời nói, và tôi tóm tắt 
như sau. 

DB ZablockI nói rằng phái đoàn dân cử của ông gồm nhiều người 
đã rời Hoa Kỳ với thành kiến rằng chế độ Diệm cần phải bị xóa xô, 
trong khi nhiều người khác tới VN với tâm thức cởi mở. Tất cả về 
Mỹ, sau ba ngày rưỡi ở VN, với vài nhận định cụ thê rằng: Diệm -- 
với tất cả những sai lầm, độc tài, tham những và bạo ác--- nhưng 
đang chiến thắng, bên vững. Hiện thời không thấy a1 CÓ thê thay 
thế Diệm, ít nhất là chưa có ai có thê bảo đảm có sự cải tiến, do 
vậy nếu Hoa Kỳ giúp những người âm mưu đảo chánh, như có vẻ 
như hôi tháng 8/1963, sẽ có hại. Các phóng viên Mỹ viết những 
khía cạnh tệ hại là nghê nghiệp của họ. Họ [phóng viên] giàu cảm 
xúc, kiêu căng, thiếu khách quan và thiếu thông tin. DB Zablocki 
ngờ vực về khả năng thành công của việc Hoa Kỳ ngưng viện trợ 
nhập cảng thương mại, điêu mà ông lo sợ sẽ làm mật lòng tin từ 
người dân thường, lại làm tăng lạm phát và ảnh hướng bất lợi cho 
cuộc chiến. Cùng lúc, DB Zablocki hoàn toàn đồng thuận với việc 
treo viện trợ đối với Lực Lượng Đặc Biệt VN. Zablocki có ấn 
tượng tốt với Đại Sứ Lodge; tin răng Lodge đang giải quyết công 
việc khó khăn nhất với sự chân thành, quyết tâm và kiên cường. 
Tương tự, Zablocki có ấn tượng tốt với Tướng Harkins và phương 
pháp năng động để chiến thắng cuộc chiến. Nhưng Zablocki nói 
bất lợi về Trueheart và Mecklin, vì khuynh hướng chủ bại và vì họ 
có thái độ chống TT Diệm, nhưng Zablocki không giải thích vì sao 
có lượng định như thê trong thời gian ở VN quá ngắn ngủi. 
Zablocki tin rằng tăng cường các chiến dịch quân sự chống lại 
quân Bắc VN là điều cốt tủy đề dứt điểm sớm cuộc chiến; răng các 
Đợi ý ngưng bắn từ Hồ Chí Minh nên xem là dấu hiệu để có thêm 
áp lực nhắm vào ông Hồ. 





496 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Phái đoàn Zablocki đã tới thăm Miền Tây, và theo lời ông, thì có 
ấn tượng thuận lợi vì tỉnh thần và nhiệt tâm của quân lực Hoa Kỳ 
và VN nơi đó. Vài người đã nói với ông về các yêu kém chiến 
thuật của Tướng Cao (LND: có lẽ, nơi đây nói về tướng Huỳnh 
Văn Cao, không phải tướng Cao Văn Viên), mà Zablocki kế lại 
một cách chính xác. Zablocki cũng quan sát rằng trong khi chúng 
ta thiếu kiên nhẫn đề thấy cuộc chiến ở Miền Tây kết thúc, thì 
không nên mất cái nhìn răng cả quân Pháp lẫn quân lực VNCH 
cũng chưa bao giờ có thể hiện điện vững vàng ở Miền Tây Nam 
Bộ; rằng điều này thực sự là khó vậy. Cuôi cuộc nói chuyện, trong 
đó hầu hết là Zablocki nói thì tôi ghi nhận rằng Zablocki không 
nhắc gì tới vẫn đề Phật Giáo. Lúc đó Zablocki nói mô tả đó như 
một vẫn đề chính trị, nói rằng thực ra tại Hoa Kỳ cũng có rất nhiều 
kỳ thị tôn giáo y hệt như ở Việt Nam, và so sánh sô lượng các giáo 
dân Thiên Chúa La Mã trong tầng lớp cao cấp của chính phủ Mỹ 
với tình hình tại Việt Nam. Tôi đã hỏi Zablocki rằng có thể cho Bộ 
Trưởng MecNamara và Tướng Taylor có một bản sao trước khi 
Zablocki phổ biến bản phúc trình hay không. Zablocki chấp nhận, 
nhưng tránh nói khi nào bản phúc trình hoàn tất. Theo lời một 
trong các thư ký của Zablocki, tôi nghĩ rằng họ sẽ hoàn tất phúc 
trình vào cuối tuần này. 


Ngày 28/10/1963. 6:57 p.m. Viết từ Sài Gòn. Điện văn từ Đại sứ 
Lodge gửi về BNG. 

Tại sân bay vào lúc 7 giờ sáng Thứ Hai, các viên chức chính phủ 
VN tụ họp để từ biệt Tông Thông Diệm, người trước đó đã đón tôi 
[Lodge] đi theo chuyến đi. Tướng Đôn gặp tôi, tách khỏi đám 
đông, hỏi là Conein có thâm quyền nói chuyện thay mặt tôi hay 
không. Tôi nói, Conein có quyên nói thay mặt tôi. Đôn nói rằng 
mọi chuyện làm sẽ hoàn toàn là chuyện của người Việt Nam, 
chỉ yêu câu Hoa Kỳ không ngăn cản mà cũng không khởi động 
một cuộc đảo chánh. Tôi nói rằng tôi đồng ý; răng Mỹ không muốn 
có vệ tinh và chúng ta sẽ không ngăn cản họ. Tôi hỏi chừng bao 
giờ thì họ khởi động. 





497 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Đôn nói, chưa sẵn sàng. Nhưng Đôn thêm: quân đội VN đã mắt đà 
tiến (tiếng Pháp "allant", thật ra là chữ đồng â âm “élan” mới đúng), 
chúng tôi phải chiến thắng trước khi người Mỹ quý vị rời khỏi VN. 
Đôn nói, chúng tôi không thê làm như thế với chính phủ này, do 
vậy cần có một chính phủ mới đề chúng ta có thể chiến thắng cuộc 
chiến [chống Cộng]. Tôi nói hãy cho tôi thông tin và hãy cho tôi 
xem kế hoạch của quý ông. Trừ phi ông [Ngoại Trưởng Rusk] 
không đồng ý, vì an ninh tôi đa, tôi đề nghị hạn chế các điện văn 
về đề tài này chỉ riêng gửi tôi và viên chức CIA Sài Gòn. 


Ngày 29/10/1963. 2:54 p.m. Viết từ Sài Gòn. Điện văn từ Đại sứ 
Lodge gửi về BNG Hoa Kỳ. 

Theo Tướng Đôn đề nghị, Đại Tá Conein đã tới gặp Tướng Đôn 
vào hôm 28/10/1963 (nhiều chữ bị xóa bỏ, chưa giải mật). 

Đôn nói rằng Đôn trước đó đã nói với Đại sứ Lodge và răng Lodge 
đã xác nhận Conein có quyền thay mặt Lodge. Đôn nhân mạnh 
rằng Đôn đã nói với Đại sứ Lodge rằng Đôn và nhóm đảo chánh 
không có tham vọng chính trị, răng, ước muốn duy nhất của họ là 
chiến thắng cuộc chiến chống VC và tái lập uy tín của VN và quân 
lực VNCH. Đôn nói rằng cách duy nhất đề chiến thắng trước khi 
người Mỹ rời VN vào năm 1965 là thay đổi chính phủ Diệm. Đôn 
nói Đôn cũng như các thành viên trong ủy ban đảo chánh của các 
tướng hoàn toàn tin vào con người Conein. Đôn nói Đôn và các 
tướng muốn làm mọi cách đề không cho người Mỹ liên hệ tới cuộc 
đảo chánh. Đôn nhân mạnh răng những người Mỹ khác nên ngưng 
bàn chuyện các Đại Tá và các Thiếu Tá và các kê hoạch đảo chánh 
vì như thế, người Mỹ sẽ tự liên hệ tới cuộc đảo chánh bất kế các 
tướng không muôn người Mỹ nào dính vào. Conein hỏi cụ thê chỉ 
tiệt. Đôn trả lời rằng Đôn công nhận Conenn là người liên lạc thích 
nghi từ phía Mỹ và người Mỹ nên công nhận Đôn như người liên 
lạc thích nghi từ phía Việt Nam. Tất cả những liên lạc khác về 
chuyện đảo chánh giữa người Mỹ và Việt nên ngừng. Đôn sẽ 
không nói thêm chi tiết. 

Conein nói với Đôn rằng Đại sứ Lodge sẽ có chuyến đi ngắn về 
Hoa Kỳ vào ngày 31/10/1963, rằng điều quan trọng cho cả phía 
Mỹ và Việt về vân đề này nếu Đại sứ Lodge có một kế hoạch đảo 
chánh của các tướng trước khi Đại sứ Lodge lên đường. 





498 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Đôn lập lại rằng Đại sứ Lodge sẽ có kế hoạch trước khi đảo chánh 
bùng nổ, nhưng khi được nhắc về lời cam kết trước kia là Đại sứ 
Lodge sẽ được thông báo 48 giờ trước khi đảo chánh, Đôn mới nói 
có lẽ sẽ chỉ tiết lộ kê hoạch 4 tiếng đồng hồ trước khi đảo chánh. 
Đôn hỏi Conein rằng mấy giờ vào ngày 31/10 Đại sứ Lodge sẽ lên 
đường. Đôn thêm răng Đôn hy vọng Đại sứ Lodge sẽ không đối 
lịch trình, vì hễ thay đôi là sẽ gây nghi ngờ. Đôn không nói gì về 
48 giờ kế tiếp và răng nếu có một lý do tốt đẹp để Đại sứ Lodge 
đổi lịch trình, thì Đại sứ sẽ được thông báo kịp thời để có quyết 
định riêng. Đôn thêm rằng Đôn vào sáng ngày 29/10/1963 sẽ tới 
gặp Tướng Đỗ Cao Trí và Tướng Nguyễn Khánh, với cớ là đi đề 
trao huy chương. Thực sự, Đôn sẽ nói chuyện với Trí và Khánh về 
việc chung kết kế hoạch. Đôn yêu cầu Conein nên ở nhà từ đêm 
Thứ Tư 30/10/1963 trở đi. 

Conein nhắc Đôn về trước đó có nói về Trung Tá Phạm Ngọc 
Thảo. Đôn nói có biết về Thảo, nhưng nhóm các tướng không tin 
vào Thảo. Đôn thêm rằng Thảo là đàn em thân tín của Ngô Đình 
Thục và Ngô Đình Nhu, do vây Thảo bị nghi ngờ từ Đại Tá Đỗ 
Mậu, người phụ trách về An Ninh Quân Đội. Đôn thêm răng ngay 
cả Tướng Khánh cũng bị TT Diệm nghi ngờ là không hoàn toàn 
trung thành. 

Tướng Đôn được hỏi về sự tham dự của Tướng Tôn Thất Đính 
trong kế hoạch đảo chánh. Đôn lập lại rằng Đính không tham dự 
trong kế hoạch, rằng Đính bị Ngô Đình Nhu nghi ngờ, mà Nhu và 
Đính từng tranh cãi nhau trong khi Đính là Tư Lệnh Biệt Khu thủ 
Đô Sài Gòn. Đôn lập lại rằng Tướng Đính liên tục bị người của ủy 
ban đảo chánh bám sát, và những người này được lệnh sẽ ám sát 
Đính nếu Đính lộ bất kỳ dấu hiệu nào có thể làm hỏng cuộc đảo 
chánh. 

Đôn được hỏi thêm chỉ tiết về các đơn vị tham dự đảo chánh. Đôn 
nói Đôn không có nhiệm vụ cụ thê trong ủy ban đảo chánh và do 
vậy Đôn không thể trả lời chính xác. Đôn nói sơ lược nhiệm vụ 
Đôn là người liên lạc với người Mỹ, với các tướng khác và với các 
tư lệnh sư đoàn. Tướng Lê Văn Kim là người kê hoạch về chính 
trị, còn kế hoạch quân sự trong tay các tướng khác (nhận định 
trong điện văn: hiểu là chính tướng Dương Văn Minh). 





499 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Các đơn vị tham dự đảo chánh mà Đôn biết là có: A. một nửa Lữ 
Đoàn Nhảy Dù (Đôn không biết rõ các đơn vị nào); B. 2 tiêu đoàn 
TQLC (không rõ đơn vị). Đại Tá Lê Nguyên Khang, Tư Lệnh 
TQLC, lo sợ cho gia đình, và sẽ chỉ huy toàn bộ TQLC tham dự 
đảo chánh nếu Khang được bảo đảm vệ an ninh của gia đình nếu 
bản thân Khang bị giết. C. Toàn bộ Không lực VNCH, ngoại trừ 
Tư Lệnh là Đại Tá Nguyễn Hữu Hiền. D. Vài đơn vị Phòng Vệ 
Phủ Tổng Thống với ít nhất 4 xe tăng. E. Toàn bộ Sư Đoàn 5. F. 
Sư Đoàn 9 (nhận định: hiện đang ở Miễn Tây) sau khi đảo chánh 
khởi sự. G. Toàn bộ Sư Đoàn 21. H. Phân nửa Sư Đoàn 23 (chưa 
rõ các đơn vị tham g1a). 

Tướng Đôn nói là Đôn không biết về lập trường của Sư Đoàn 7 và 
cũng không biết có hay không sự tham dự nào của Hải quân hay 
Lực Lượng Đặc Biệt. Đôn nói, Trung Đoàn 135 không tham gia. 
Đôn nói có thể rằng Cảnh sát Dã chiến và vài đơn vị Cảnhs át 
Quốc gia tại Sài Gòn có thể tham gia sau khi đảo chánh bắt đầu. 
Đôn không nói ý kiến gì về các Trung Đoàn 46 và 48. Đôn nhấn 
mạnh răng Đôn không thực hiện kế hoạch quân sự. Đôn nói rằng 
Tướng Trân Thiện Khiêm đang bị theo dõi sát vì bị TT Diệm nghĩ 
ngờ. 

Các chỉ tiết thêm được Đôn cho biết là: A. Tổng hành dinh cuộc 
đảo chánh sẽ đặt ở Bộ Tổng Tham Mưu. Nơi này được chọn vì gần 
bản doanh Lực Lượng Đặc Biệt và sân bay Tân Sơn Nhứt. B. Các 
tướng biết rằng có 2 đường hầm ngầm dưới đất để thoát ra khỏi 
Dinh Gia Long. Các hầm ngầm này dẫn ra nghĩa trang ở góc 
Phùng Khắc Khoan và Phan Thanh Giản, và tại Sở Thú. Hai hầm 
ngầm này trước kia là một phần ống cống, nhưng rồi chế biến lại 
thành đường hầm thoát thân. C. Khi khởi đầu: cuộc đảo chánh, các 
phương tiện truyền thông và điện thoại sẽ bị cắt đứt. 

Khi kết luận, Tướng Đôn nói rằng Đôn sẽ liên lạc lại trong vòng 48 
giờ, qua đường dây liên lạc với Conein. Đôn yêu cầu rằng Đại sứ 
Lodge đừng cảnh giác gì đối với cộng đồng người Mỹ, đặc biệt là 
đừng có dặn người Mỹ dự trữ lương thực vì như thê là tức khăc 
cảnh giác chính phủ VN. (Một câu rưỡi tiếp theo bị xóa, chưa giải 
mật.) 





500 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





--- Phần Ghi chú đưới điện văn ghi rằng, Tướng Đôn về sau có kế 
lại buổi nói chuyện này với Conein trong sách nhan đề "Our 
Endless War” các trang 98-99, Đôn ghi răng Conein "đề nghị đưa 
chúng tôi tiền và vũ khí, nhưng tôi từ chối, nói rằng chúng tôi cần 
duy nhất là lòng can đảm và quyết tâm, mà chúng tôi thì có dư 
thừa." 

Phần Ghi chú cũng ghi rằng bản báo cáo của thượng viện Hoa Kỳ 
nhan đề "Select Committee to Study Government Operations, 
Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders" nơi trang 
222, nói rằng vài ngày sau thì Conein đã trao 3 triệu đồng VN (Œ 
$42,000 Mỹ kim) đưa một phụ tá của Tướng Đôn vào sáng ngày 
1/11/1963 để mua lương thực cho quần đảo chánh và trả tiền tử 
tuất cho các quân nhân tử vong trong cuộc đảo chánh. 


Ngày 29/10/1963. 18:40 p.m. Viết từ Sài Gòn. Từ Đại sứ Lodge 
gửi về Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Tôi đã duyệt qua các sức mạnh lực 
lượng để xem về cơ hội thành công của cuộc đảo chánh. A. Tướng 
Đôn chưa đưa ra đầy đủ chỉ tiết về các đơn vị quân sự tham gia đảo 
chánh, cũng như thành phần hoạt động chính trị và tâm lý chiến. 
Có lẽ một phần là các tướng do dự, không muốn lộ ra nhiều chỉ tiết 
vào lúc này. B. Tình hình Tướng Đính tham dự đảo chánh là một 
biến số có độ dao động lớn. Các tướng ý thức về điều này và Đôn 
nói đã cho người bám sát 24 giờingày để theo dõi Tướng Đính để 
sẽ làm tê liệt tướng này khi tướng này gây trở ngại. C. Về khả thê 
một cuộc đảo chánh khác của Đại Tá Phạm Ngọc Thảo thì các 
tướng có vẻ biết rất rõ, và chúng ta cũng không tin Thảo không có 
lực lượng để làm như thế. D. Biết là có một số nhà hoạt động đối 
lập tham dự, trong đó có Bùi Diễm, người đã nói là ông là người 
liên lạc giữa Tướng Kim và các lãnh đạo dân sự, có lẽ là Đặng Văn 
Sung và Phan Huy Quát. 

Về mặt tiêu cực, như thế kế hoạch đảo chánh đã có nhiều người 
biết; về mặt tích cực, nó cho thấy sự cần thiết phải có dân sự tham 
g1a, và rằng Đôn từng nói là những người chủ mưu đảo chánh 
không có ý định lập một chính phủ quân sự. 

Trần Trung Dung có thê sẽ tham dự, bất kế Dung từng bác bỏ, như 
thế cho thây : định các tướng muốn lập chính phủ dân sự, trong 
một khung nôi tiếp Hiến Pháp. E. Tôi ái ngại vê chuyện Đại Tá 
Nguyễn Khương tìm cách tiếp cận các sĩ quan Mỹ mà không được 
sự cho phép của các tướng chủ mưu đảo chánh. 





501 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Nên ghi nhận răng vai trò Khương rất mơ hồ trong các âm mưu 
đảo chánh hồi tháng 8/1963. Đôn đã nói rằng các tướng chủ mưu 
đảo chánh, sẽ kỷ luật Khương và sẽ đưa Khương ra ngoài các diễn 
biến chủ lực của đảo chánh. F. Như dường bầu không khí chuẩn bị 
đảo chánh sẽ làm giảm yếu tố bất ngờ cần thiết để cho đảo chánh 
thành công. Tuy nhiên, bầu không khí như sắp đảo chánh trong 
nhiều tháng qua đã làm giảm yếu tố cảnh giác để đối phó đảo 
chánh. Chúng tôi có một vài thông tin cho biết các phần tử tác 
chiến chống đảo chánh đã được hối lộ. Yếu tô rằng các tướng âm 
mưu đảo chánh vẫn giữ quyền lực quân sự cho thấy họ có kiến 
thức và có khả năng đê điều quân theo ý họ. 

Các yêu tố khác nên được ghi nhận là: A. Cho tới bây giỜ, các 
tướng không nói là muốn hay là có ý nương dựa vào sự yêm trợ 
hay các hành động của chúng ta để giúp các tướng đảo chánh 
thành công. Ngược lại, các tướng liên tục lập đi lập lại rằng họ 
muốn Mỹ liên hệ càng ít càng tốt. B. Mặc dù chúng ta biết TỐ về 
chiều sâu bất mãn của Phật Tử và sinh viên, và biết rõ về sự bất ôn 
và ngay cả khả năng hoạt động của họ bị hạn chế, chúng ta không 
biết về bất kỳ kế hoạch nào để vận dụng các yếu tố này, và dĩ 
nhiên không thê đo lường các hành động đột khởi mà các nhóm 
này (Phật Tử và sinh viên) có thê liên hệ đảo chánh. C. Hành động 
của chúng ta trong VIỆC ngưng viện trợ trong chương trình nhập 
cảng thương mại và việc cắt giảm viện trợ đôi với một số đơn vị 
cùa Đại Tá Tung đã giúp tạo ra bầu không khí đảo chánh và một 
vài chỉ dầu suy giảm kinh tế, như sự dao động trị giá đồng bạc VN, 
sự biến mất vàng trên thị trường, và sự tăng giá một sô mặt hàng 
tiêu thụ. D. Làm ơn ghi nhận răng Tướng Đôn không muốn tôi đôi 
ngày lên phi trường bay về Washington. Chúng ta đang duyệt lại 
toàn bộ tình hình vào đêm Thứ Tư để xem là sự thay đôi ngày tôi 
lên đường có thích nghi không. 

Vào lúc này, phải hiêu hoàn toàn rõ ràng rằng chúng ta không 
đang sắp xếp cuộc đảo chánh. Tóm lại, quan hệ của chúng ta tới 
bây giờ là: răng chúng ta sẽ không ngăn cản một cuộc đảo chánh; 
răng chúng ta sẽ quan sát và ghi nhận; và rằng tình thân nhiều năm 
của Conein với Đôn có thể là một sự giúp đỡ tốt. Mặc dù tới giờ 
không có yêu cầu nào từ các tướng xin giúp đỡ vật liệu hay tài 
chánh, chúng ta phải đoán có thể tương lai sẽ có yêu cầu. 





502 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Tóm lại, có vẻ rằng một cuộc đảo chánh do các tướng chủ mưu sẽ 
tất yêu xảy ra; rằng cho _dù đảo chánh thành công hay thất bại, 
chính phủ Hoa Kỳ phải sẵn sàng chấp nhận sự kiện răng chúng ta 
sẽ bị đồ lỗi, cho dù là bị quy chụp sai trái; và sau cùng, không có 
hành động tích cực nào từ phía chính phủ Hoa Kỳ có thể ngăn 
cản cuộc đảo chánh này, trừ phi là thông báo cho Diệm và Nhu -- 
và nêu chúng ta bội tín như thể thì chúng ta sẽ hứng chịu một nỗi ô 
nhục lớn. Cũng nên ghi nhận rằng Đôn đã nói là sẽ chỉ thông báo 
cho chúng ta biết trước 4 tiếng đồng hồ [về thời điểm đảo chánh]. 
Như thế, khi tôi được biết về thời điểm đảo chánh, thì sẽ không có 
thì giờ cho tôi và ngài [Ngoại Trưởng] thảo luận gì nữa. Như thế 
nghĩa là, chính phú Hoa Kỳ thực sự không ảnh hướng gì được 
về cuộc đảo chánh. 


Ngày 29/10/1963. 6:30 p.m. Viết từ Sài Gòn.Từ Đại sứ Lodge gửi 
vê Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. 

Vào ngày 14/10/1963, Bùi Diễm, một nhà đối lập thuộc Đảng Đại 
Việt, nói với (xóa vài chữ) rằng ông (Diễm) lạc quan vào lúc này 
bởi vì các bạn trong giới quân sự của ông đang tiên hành kê hoạch 
để đảo chánh chế độ TT Diệm. Vào ngày 28/10/1963, Bùi Diễm 
nÓI VỚI (xóa vài chữ) rằng các tướng đang lên kế hoạch đảo chánh 
đã giữ rât bí mật về kế hoạch, và vì bất kỳ sơ hở nào lộ ra đều sẽ 
dẫn tới tai họa cho tất cả các gia đình liên hệ. Khi được (xóa vải 
chữ) hỏi rằng VỚI ai mà người này nên hay không nên nói chuyện, 
Bùi Diễm nói Diễm biết rằng Conein có vị trí liên hệ chính yếu 
phía người Mỹ, và Diễm hỏi là có thể tin cậy Conein hay không? 
Trả lời, xác nhận tin cậy. Bùi Diễm nói rằng Diễm cần liên lạc với 
Conein trong tương lai như một mối nối thay thế giữa Conein và 
các tướng nêu các dây liên lạc đương hữu bị gián đoạn. 

Bùi Diễm nói Diễm thường liên lạc với Tướng Kim và rằng Kim 
có suy nghĩ chính trị bén nhạy nhất trong các tướng. Diễm nói Kim 
và Tướng Dương Văn Minh suy nghĩ gân như nhau về vai trò dân 
sự trong một chính phủ hậu đảo chánh, răng các tướng khác được 
đưa vào là vì vị trí quân sự, như các tướng Đôn và Chiều, nhưng 
trong các cuộc nói chuyện giữa giới quân sự, họ tránh nói tên các 
dân sự cụ thê đề không lộ ra nghi ngờ. 





503 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Bùi Diễm nói, phía dân sự không có vấn đề nghiêm trọng, rắng 
giới lãnh đạo dân sự có thể giải quyết không khó khăn, khi thời 
điểm tới. Bùi Diễm cũng nói rằng Diễm đã có những liên lạc khẩn 
cấp với Bác sĩ Phan Huy Quát, người có việc tuần này xuống khu 
VỰC Cần Thơ và rằng Quát có thê trở về Sài Gòn khi được thông 
báo khẩn cấp, nếu cận. Diễm thêm rằng Quát sẽ có mặt cuối tuần 
này ở Sài Gòn, và rằng Diễm đang đóng vai trò liên lạc giữa các 
tướng và Quát. 


Ngày 29/10/1963. 18:39 p.m. Viết từ Sài Gòn. Tử Đại sứ Lodge 
gửi vê Bộ Ngoại GIao Hoa Kỳ. 

Vào đêm 25/10/1963, cựu Phụ Tá Bộ Quốc Phòng Trần Trung 
Dung nói với một viên chức CAS rằng Dung có biết các tướng dự 
định đảo chánh trong vòng I0 ngày tới. Lãnh đạo cuộc đảo chánh 
sẽ là các Tướng Đôn, Minh; và Dung cũng biết rằng Tướng Lê 
Văn Kim cũng sẽ trong hàng lãnh đạo. Dung nói các tướng dự định 
sẽ gỡ bỏ hoàn toàn gia đình nhà Ngô ra khỏi quyền lực. Dung nói 
rằng theo Dung biết, các tướng chưa tiếp cận với các nhà lãnh đạo 
dân sự. Dung cũng bày tỏ quan ngại vê khả năng và ý định của các 
tướng. Dung nói Dung nhìn các tướng đa số trình độ kém, chỉ trừ 3 
tướng Dung đánh giá cao là: : Dương Văn Minh, Lê Văn Kim và 
Phạm Xuân Chiều. Dung sợ rằng các tướng sẽ thành lập kiểu chính 
phủ quân phiệt, và mặc dù chế độ Diệm cần phải lật đồ, Dung nghĩ 
răng các tướng thiếu kinh nghiệm chính trị điều hành chính phủ. 
Dung nói cá nhân Dung ưa giải pháp nối tiếp Hiến Pháp như giải 
pháp lâm thời. Dung ghi nhận Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ 
đáp ứng nhiều đòi hỏi: Thơ là người Miền Nam, một kiểu trái 
nghịch với Diệm và Nhu, không tham vọng quyền lực, thể hiện 
được thâm quyền và trách nhiệm, không xung khắc VỚI gIỚI quân 
SỰ, và quan trọng nhất, là linh động và sẽ không chống lại việc 
thay đối Hiến Pháp đề lập thêm chức vụ Thủ Tướng. Dung nói lựa 
chọn tốt kế tiếp. là Phan Huy Quát, người Miền Trung, có khả năng 
kết hợp các phần tử lãnh đạo dân sự, trong sạch, khả năng điều 
hành và quản trị hành chánh, chấp nhận được với các tướng và 

cũng sẽ thẻ hiện được quyên lực. 





504 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Nếu Thơ là Tổng Thống, Quát là Thủ Tướng, Với nội các mạnh mẽ 
cần thiết để tìm được ủng hộ, với giới lãnh đạo thấp hơn nên là 
giới trẻ năng động. Dung đặc biệt nói răng chức Nội vụ nên là Trần 
Văn Lý, và 3 người Phan Quang Đán, Trân Văn Tuyên, Phan Khắc 
Sửu nên là Bộ Trưởng: Đán hay Sửu nên giữ chức Bộ Xã Hội và 
Văn Hóa, Đản hay Sửu nên giữ Bộ Công Dân Vụ, Tuyên nên là Bộ 
Thông Tin. Chỉ có 3 người lưu vong đáng mời vào chính phủ: 
Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Hữu Châu, và Nguyễn Tôn Hoàn nên 
giữ Bộ Thanh Niên. Những người lưu vong Dung không hài lòng 
là Phạm Huy Cơ và Hoàng Cơ Thụy. 

Dung nói Dung sẽ không từ chối phục vụ tân chính phủ, nhưng cần 
tránh ngờ vực, và sự kiện rằng Dung kết hôn với chấu gái của 
Tổng Thống Ngô Đình Diệm có thê sẽ bất lợi cho tân chính phủ. 
Dung đã từ chức [Thứ Trưởng] và từ đó đã tránh xa gia đình nhà 
Ngô. Nói chuyện trong đêm hôm đó, Dung chỉ trích nhiều hơn về 
Diệm, Nhu, bà Nhu, và toàn bộ những người thân tín của gia tộc 
Ngô. Nhiều lần Dung nói về một nền "đệ nhị Cộng Hòa." 

Tuy Dung nói là Dung không liên hệ, nhưng có thể rằng Dung có 
liên hệ với kế hoạch đảo chánh từ phía dân sự. Nhận định này dựa 
vào sự kiện: Dung ban đầu nói rằng 2 tướng Đôn và Minh lên kế 
hoạch đảo chánh, rồi như đường không TÕ VỀ tướng Kim, cùng với 
sự kiện Dung nói có 3 tướng có khả năng và trình độ là Minh, 
Kim, Chiểu; tuy Dung nói là phía dân sự chưa được nhóm đảo 
chánh tiếp cận, nhưng sau đó Dung lại nói về nhiều người dân sự 
có khả năng lãnh đạo. Mặt khác, không có gì Dung nói chứng 
minh là Dung bản thân liên hệ hay được mời tiếp cận, đặc biệt là 
Dung nói theo một chuỗi thuận lý của cuộc thảo luận và tiến trình 
lượng định nhân sự. 


Ngày 29/10/1963. Viết từ Washington. Bản văn của Bộ Ngoại 
Giao Hoa Kỳ. Các vấn đề chuẩn bị cho buổi họp ngày 29/10/1963. 
1. Đại sứ Lodge có nên tiễn hành kế hoạch bay về Hoa Kỳ? Đề 
nghị: Nên bay vê. Trừ phi cuộc đảo chánh xảy ra trước khi Lodge 
lên đường. Nếu không, chính phủ VN có thê cảm thấy có gì bất 
thường. 





505 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





2. Các viên chức Hoa Kỳ khác tại Sài gòn có nên biết trước về 
cuộc đảo chánh đề họ có thể hành động trong khi Lodge vắng mặt? 
Đề nghị: (a) Trueheart, hiện thời là Phó Đại sứ, lúc đó sẽ phụ trách 
xử lý và do vậy là đại diện Hoa Kỳ cao cấp tại VN. (b) Tướng 
Harkins, sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người Mỹ tại 
VN. (c) Quyên Trưởng Phòng CAS Sài Gòn (vài chữ bị xóa) hiện 
thời đã biết về cuộc đảo chánh (LND: CAS là tên khác của CIA). 

3. Hoa Kỳ có nên ngăn cản cuộc đảo chánh của các tướng lãnh? Đề 
nghị: Hoa Kỳ có thê không được thông tin về kế hoạch đảo chánh 
4 tiêng đồng hồ trước khi họ bắt đầu tiên hành, do vậy sẽ không có 
thì giờ cho một quyết định của hoa Kỳ. Trong bất kỳ trường hợp 
nào, chúng tôi không tin Hoa Kỳ trong giai đoạn cuôi này nên tìm 
cách ngăn cản đảo chánh vì các lý do sau: (a) Đại sứ Lodge đã 
nhiêu lân nói với nhóm đảo chánh, hoặc trực tiêp, hoặc xuyên qua 
Conein, rằng Hoa Kỳ sẽ không ngăn cản đảo chánh. (b) Đây là cơ 
hội tốt nhất của một cuộc đảo chánh thành công mà chúng ta có thể 
có. (c) Bất kỳ nỗ lực ngăn cản nào bây giờ sẽ đề lại một di sản cay 
đẳng và bất tín từ phía các tướng đôi với Hoa Kỳ. (d) Dĩ nhiên, 
trong khi có những rủi ro lớn liên hệ tới một cuộc đảo chánh và 
không thể bảo đảm là đảo chánh thành công, bất kỳ hành động nào 
khác hay không hành động gì khác đều sẽ có rủi ro tương đương 
hay nhiêu hơn. 

4. Các đơn vị quân sự Hoa Kỳ ở Biển Đông và ở Okinawa có nên 
di quân tới cùng vị trí sẵn sàng như từng làm như thế hồi tháng 
8/1963 hay không? Đề nghị: Sẽ hội ý với Lodge. Có thể cần phải 
dùng quân lực Hoa Kỳ ngoài VN để bảo vệ sinh mạng dân Mỹ 
trong khi di tản. Mặt khác, chuyển động của quân lực Mỹ có thể 
làm chính phủ VN nghĩ ngờ vì chính phủ VN đã biết chúng ta đã di 
quân hồi tháng 8/1963. Di quân cũng cho thấy Mỹ biết trước về 
chuyện đảo chánh. 

5. Các hành động khác có thể thực hiện vì an toàn nhân sự Hoa Kỳ 
tại VN? Đề nghị: Không hành động nào khác cần thiết hay khả thi. 
Duyệt lại kế hoạch di tản cho thấy kế hoạch di tản đã sẵn sàng, 
nhưng vẫn có thê bị cản trở từ bất kỳ chính phủ bất thân thiện nào 
khác. 

6. Có hành động nào khác chúng ta nên thực hiện, nếu được yêu 
cầu bởi phía này hay phía kia sau khi cuộc đảo chánh bắt đầu? Đề 
nghị: Bởi vì chúng ta đã nói với nhóm đảo chánh rằng chúng ta sẽ 
không ngăn cản một cuộc đảo chánh, chúng ta nên từ chối bất kỳ 
yêu câu nào từ phía chính phủ Diệm xin hỗ trợ. 





506 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Chúng tôi ngờ vực về chuyện nhóm đảo chánh xin yêm trợ bởi vì 
Tướng Đôn đã nói rằng nhóm đảo chánh muốn tránh sự liên hệ của 
người Mỹ, và muôn cuộc đảo chánh là hoàn toàn với người Việt 
Nam. Nếu nhóm đảo chánh xin hỗ trợ, chúng ta sẵn sàng giúp nếu 
các nhân sự tại hiện trường lúc đó khuyến nghị. 

7. Sự quân bình lực lượng của cuộc đảo chánh ra sao? Trả lời: Tình 
hình chưa rõ, vì có nhiều khoảng trống trong các thông tin chúng ta 
có về sự quân bình lực lượng [giữa quân đảo chánh và quân trung 
thành]. Lodge giải thích rằng các thông tin được giữ kín vì họ sợ bị 
lộ. Tuy nhiên, dựa trên các thông tin đã biết vê lực lượng đảo 
chánh, nhóm đảo chánh có vẻ như, ít nhất đã thấy đông quân hơn. 
Và vì, các đơn vị khác không nhất thiết sẽ chồng lại nhóm đảo 
chánh, cho nên nhóm đảo chánh có thể lôi cuốn thêm nhiều hơn từ 
các đơn vị khác. 

8. Khi đảo chánh bùng nỗ, chúng ta nên có lập trường nào tức khắc 
sau đó? Đề nghị: Chúng ta tuyên bố, ở cả nơi đây [Washington] và 
nơi kia [VN, Châu Á], rằng chúng ta đang quan sát kỹ lưỡng các 
diễn tiến. Nếu được hỏi rằng chúng ta có biết trước [đảo chánh] 
hay không, chúng ta phải trả lời răng chúng ta không biết trước. 
Nêu được hỏi là chúng ta có tiếp tục công nhận chính phủ Diệm, 
chúng ta nên trả lời răng chưa có hành động nào đưa ra vê vẫn đề 
này lúc đó. Nếu được hỏi là chúng ta sẽ tiếp tục viện trợ chính phủ 
Diệm hay không, chúng ta nên trả lời rằng chúng ta tiếp tục ủng hộ 
người dân Việt Nam trong nỗ lực chiến thắng kẻ thù CS và xây 
dựng một tương lai tôt đẹp hơn. Trong việc này, chúng ta ước 
mong người dân VN hoàn toàn thành công. 


Ngày 29/10/1963. 4:20 p.m. Bản ghi nhớ về buổi họp với Tổng 
Thống Kennedy. Người viết bản ghi nhớ: Bromley Smith. Nội 
dung: Việt Nam. Tham dự buổi họp: Phó Tổng Thống, Ngoại 
Trưởng Rusk, Bộ Trưởng Quốc Phòng MeNamara, Bộ Trưởng Tư 
Pháp, Giám Đôc McCone, Tướng Taylor, Tướng Krulak, Thứ 
Trưởng Ngoại G1ao Harriman, Alexis Johnson, Wilhiam Bundy, 
Helms, Mendenhall (viên chức Bộ Ngoại Giao), Colby (viên chức 
CIA), Bundy, Forrestal, và Bromley Smith. 

Colby (CIA) trình bày về tình hình hiện nay của lực lượng đảo 
chánh. Ông ước tính rằng quân số quân đảo chánh và quân trung 
thành với Diệm bằng nhau, khoảng 9,800 chiến binh mỗi bên, với 
khoảng 18,000 chiến binh được xem là đứng giữa. 





507 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Colby dùng một bản đồ minh họa. TT Kennedy hỏi về những gì 
mà TT Diệm rút kinh nghiệm được từ cuộc đảo chánh thất bại năm 
19ó0. Colby trả lời rằng Diệm bây giờ đã truyền thông tốt hơn với 
các đơn vị quân sự ngoài Sài Gòn. Do vậy, TT Diệm có thể gọi 
quân trung thành vào Sài Gòn nhanh chóng. để chống lại quân đảo 
chánh. Cuộc đảo chánh 1960 thất bại vì quân đóng ngoài Sài Gòn 
vẫn trung thành, tiến vào đánh bại các đơn vị đang bay vây Dinh 
Tổng Thống. McGeorge Bundy hỏi rằng Đại sứ Lodge có nên trở 
vệ Washington bây giờ không, và ghi nhận rằng một sô viên chức 
hiện diện trong buổi họp cảm thấy là Lodge nên ở lại Sài gòn lúc 
này. 

Ngoại Trưởng Rusk nói rằng chúng ta phải giả thuyết rằng Diệm 
và Nhu đều nghe các tin đồn về đảo chánh; do vậy câu hỏi phía 
Hoa Kỳ là cuộc đảo chánh này có hy vọng thành công hay không 
đề phía Mỹ quyết định giữ im lặng; thêm nữa, Hoa Kỳ có nên nói 
VỚI Các tướng răng hành động của họ có thể gây ra một cuộc nội 
chiến từ hậu quả lật đồ chính phủ Diệm, và "Chúng ta có nên nói 
VỚI Các tướng răng chúng ta sẽ chỉ ủng hộ họ nêu cuộc đảo chánh 
ngắn ngủi và không đỗ máu? Nếu giao, chiến giữa 2 phía xảy ra, 
mỗi bên đều sẽ xin Hoa kỳ giúp đỡ. Nếu chúng ta ủng hộ Diệm, 
chúng ta sẽ gây gián đoạn nỗ lực chiến tranh vì chúng ta SẼ chỗng 
lại các tướng, mà các tướng bây giờ đang chỉ huy cuộc chiến chống 
VLC, Nếu chúng ta ủng hộ các tướng, thì chúng ta sẽ phải bảo đảm 
rằng họ thành công trong việc lật đồ chính phủ Diệm. Đại sứ 
Lodge đã được tướng Đôn yêu cầu giữ đúng lịch trình lên đường, 
vậy thì Lodge nên bay về như dự định. Chúng ta bây giờ chỉ có ít 
thông tin. Chúng ta cân 48 giờ biết trườc, chứ không phải chỉ biết 4 
tiếng đồng hồ trước khi đảo chánh tiến hành. Chúng ta không nên 
tin vào bât kỳ ai, kế cả tướng Đôn. Chúng ta nên dè dặt cảnh giác 
các tướng răng họ phải năm vững tình hình trước khi họ khai hỏa 
đảo chánh. Chúng ta nên nói họ răng chúng ta không muốn có cuộc 
nội chiến dài ở Nam VN." "¬ 
TT Kennedy đông ý răng Đại sứ Lodge nên rời Sài gòn đê về 
Washington đúng như lịch trình. TT Kennedy nghĩ rằng các tướng 
đảo chánh nên nói chuyện với Tướng Harkins. TT Kennedy nói cơ 
hội hiện nay bắt lợi cho cuộc đảo chánh. 





508 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Kennedy đề nghị Tướng Harkins nên chỉ huy các hoạt động Hoa 
Kỳ tại Sài Gòn khi Đại sứ Lodge vắng mặt. Nếu Đại sứ Lodge 
hoãn chuyến đi, Diệm sẽ biết rằng Hoa Kỳ biết về kế hoạch đảo 
chánh. Tình hình sẽ tốt, nêu đảo chánh xảy ra khi Đại sứ Lodge 
không có mặt ở VN. Về quân bình lực lượng đang có giữa quân 
đảo chánh và quân trung thành, TT Kennedy nói rằng như thế luôn 
luôn là tốt, khi đảo chánh xảy ra, vì sau đó cuộc đảo chánh sẽ lôi 
kéo thêm nhiều ủng hộ, như ở Nam Hàn. 

Tướng Taylor cảnh giác rằng đừng nhìn tình hình VN như một trận 
đấu bóng bầu dục, vì sự thành công của một cuộc đảo chánh chỉ 
dựa trên vài người và vài người này quan trọng hơn là tổng số 
chiến binh. 

TT Kennedy hỏi rằng chúng ta nên tìm xem vài người quan trọng 
này là aI. 

Bộ Trưởng MecNamara hỏi rằng ai trong số các viên chức Mỹ tại 
Sài Gòn giữ trách nhiệm khi đảo chánh xảy ra. Ông đề nghị nên là 
Phó Đại sứ Trueheart, quyền Trưởng Phòng CIA (xóa vài chữ, để 
ần danh), và Tướng Harkins nên lập thành một nhóm sẽ (a) cùng 
nhau quyết định xem nên yêu cầu Conein nên nói gì và làm gì và 
(b) nghe tất cả những gì Conein báo cáo. Nếu bắt kỳ ai trong nhóm 
3 người này không đồng ý ý, hãy tức thì gửi báo cáo về Washington. 
Tướng Harkins có thể không biết những gì Tòa Đại sứ và CIA 
đang làm gì. Trueheart nên lãnh đạo nhân sự Hoa Kỳ tại VN cho 
tới khi đảo chánh bùng nổ. Lúc đó, Tướng Harkins sẽ chỉ huy tất 
cả nhân sự Hoa Kỳ, trong khi Trueheart trở thành có vấn chính trị. 
Giám Đốc McCone không đồng ý lập nhóm 3 người ở Sài Gòn. 
Ông nói tốt hơn là hãy đề CIA định hướng thay vì tham dự nhóm 3 
người quyết định. 

Bộ Trưởng Tư Pháp nói rằng ông chưa đọc toàn bộ các bản báo 
cáo, nhưng ý kiến ông là tình hình tại VN không giống với tình 
hình ở lraq hay ở một quốc gia Nam Mỹ Châu nơi một cuộc đảo 
chánh có thể đứt điểm nhanh chóng. 

Tình hình bây giờ ở VN không khác hồi 4 tháng trước, khi các 
tướng không có thể thực hiện đảo chánh. Ủng hộ một cuộc đảo 
chánh là đưa tương lai VN, và thực sự là đưa toàn bộ Đông Nam 
Á, vào tay một người, mà bây giờ chúng ta chưa biết người này là 
ai. Diệm sẽ không bỏ chạy và cũng sẽ không từ chức. 





509 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Đảo chánh mà thất bại là gây rủi ro vô cùng. Các bản báo cáo 
chúng ta có thì rất mỏng và các thông tin vê lực lượng mà các 
tướng cho biết lại quá ít. Chúng ta có quyên biết những gì các 
tướng đang lên kế hoạch. Chúng ta không thể đi nửa chừng. Nếu 
đảo chánh thất bại, Diệm sẽ yêu cầu chúng ta rời VN. Nếu chúng 
ta gửi bản điện văn như đã sơ thảo cho Lodge hôm nay, nghĩa là 
đọc như là chúng ta ủng hộ cuộc đảo chánh và chỉ muốn biết thêm 
thông tin. "Quan điểm của tôi có vẻ như là quan điểm thiểu số." 
Ngoại Trưởng Rusk trả lời rằng nếu chúng ta nói chúng ta không 
ủng hộ đảo chánh, thì các tướng đang âm mưu đảo chánh sẽ chống 
lại chúng ta, và nỗ lực chiến tranh sẽ giảm mau chóng. 

Tướng Taylor nói đồng ý với Bộ Trưởng Tư Pháp. Khi Tổng 
Thống hỏi cụ thể, Tướng Taylor nói răng ngay cả khi cuộc đảo 
chánh thành công, nỗ lực chiến tranh cũng sẽ chậm lại vì tân chính 
phủ trung ương sẽ chưa đủ kinh nghiệm. thêm nữa, tất cả các Tỉnh 
Trưởng do Diệm bổ nhiệm có lẽ sẽ bị tân chính phủ thay thế. 

Giám Đốc MecCone nói ông đồng ý với Tướng Taylor. Đảo chánh 
thất bại sẽ là một thảm “họa, và đảo chánh thành công cũng sẽ có 
ảnh hướng bất lợi cho nỗ lực chiến tranh. 

TT Kennedy hỏi Tướng Taylor vì sao tất cả Tỉnh Trưởng sẽ bị thay 
thế. Tướng Taylor đáp rằng họ được Diệm bổ nhiệm, họ trung 
thành với Diệm, do vậy họ sẽ không được các tướng lật đô Diệm 
tin cậy. 

Ngoại Trưởng Rusk nói câu hỏi quan trọng là, các tướng đảo chánh 
có sẽ thành công nhanh chóng không. Ông cảm thấy về đường dài, 
nếu chính phủ Diệm tiếp tục cầm quyền, nỗ lực chiến tranh sẽ 
xuông dôc. 

Harriman nói, rõ ràng là tại Việt Nam, dân ngày cảng chống lại 
Diệm. Chúng ta không thể tiên đoán rằng các tướng có thể lật đồ 
nổi chính phủ Diệm hay không, nhưng Diệm không thể đưa Miền 
Nam VN tới chiến thắng VC được. Với thời gian qua đi, mục tiêu 
chúng ta tại VN sẽ ngày càng khó thành tựu trong khi Diệm nắm 
quyền kiêm soát. 

TT Kennedy nói rằng có vẻ như lực lượng quân sự hai phía đảo 
chánh và trung thành quân bình nhau. Nếu như thế, bất kỳ nỗ lực 
nào để dàn dựng một cuộc đảo chánh đều tức cười. Nếu Lodge 
đồng ý với quan điểm này, thì chúng ta nên chỉ thị cho Lodge bảo 
là đừng nên đảo chánh nữa. 





510 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





McGeorge Bundy nói rằng diễn biến bất hạnh nhất sẽ là cuộc nội 
chiến kéo dài 3 ngày ở Sài Gòn. Thời gian còn lại cho chúng ta chỉ 
thị cho Lodge thì rât ngắn. Nếu một phi cơ quân sự gửi tới [Sài 
Gòn] để đón Lodge, thì Lodge sẽ có thể ở lâu hơn tại VN trong 
những ngày bất định trước mắt. 

Bộ Trưởng McNamara nói rằng chúng ta nên để tùy cho Đại sứ 
Lodge là khi nào Lodge sẽ rời Sài Gòn để về Washington. Nhận 
định về bản sơ thảo điện văn, ông nói ông nghĩ là Lodge sẽ đọc nó 
như là thay đổi các dấu hiệu. Lodge bây giờ tin rằng Lodge sẽ 
không ngăn cản một cuộc đảo chánh. Nhưng bản sơ thảo điện văn 
chỉ thị Lodge phải nhờ tới Tướng Harkins giúp đỡ, điều này sẽ khó 
khăn bởi vì Lodge trước giờ vẫn không cho Tướng Harkins biết về 
diễn tiến đảo chánh của các tướng. Đại sứ Lodge sẽ được cho một 
lựa chọn là hoãn chuyến về Washington, nếu Lodge muốn. 

TT Kennedy hỏi rằng chỉ thị hiện nay của Lodge là gì. Trả lời câu 
này, Ngoại Trưởng Rusk đọc một đoạn trong điện văn ngày 
5/10/1963, nội dung chỉ thị là Hoa Kỳ không ủng hộ và cũng 
không ngăn cản một cuộc đảo chánh. 


Ngày 29/10/1963. 18 p.m. Viết từ Washington. Bản ghi nhớ về 
một buổi họp với Tổng Thống Kennedy. Người viết bản ghi nhớ: 
Bromley Smith. Nội dung: Việt Nam. 

Những người tham dự: Ngoại Trưởng Rusk, Bộ Trưởng 
McNamara, Tướng Krulak, Thứ Trưởng Ngoại Giao Harriman, 
Phụ Tá ngoại Trưởng Hilsman, Alexis Johnson, William Bundy, 
Mendenhall (Bộ Ngoại Giao) MecGeorge Bundy, Forrestal, 
Bromley Smith. 

Một bản điện văn hiệu đính sẽ gửi cho Đại sứ Lodge được đưa cho 
những người dự buổi họp đọc. Tổng Thống Kennedy nhận định 
răng ông không quan tâm về hình thức chính phủ sau đảo chánh, 
nhưng quan tâm về quân bình lực lượng giữa quân đảo chánh và 
quân trung thành. 

Bộ Trưởng MeNamara đồng ý, và yêu cầu rằng bản sơ thảo điện 
văn cần nhất mạnh là sẽ chống lại tình hình có thê dẫn tới viễn ảnh 
giao chiến lớn giữa quân đảo chánh và quân trung thành với TT 
Diệm. 





511 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





TT Kennedy nói rằng cần có chứng cớ từ phía đảo chánh cho thấy 
họ có thê lật đỗ chính phủ Diệm và không gây ra tình thế quân 
bình lực lượng. Hoa Kỳ có thể có cách khuyên khích dẹp bỏ cuộc 
đảo chánh bằng những cách khác, mà không cần thông báo cho 
chính phủ Diệm vê âm mưu của các tướng, Điều chúng ta nói với 
các tướng âm mưu có thê là chủ yếu "gần như là" tiết lộ kế hoạch 
của các tướng cho Diệm. Nên xóa bỏ đoạn văn nói về một chính 
phủ sau đảo chánh. Nên nói với Đại sứ Lodge rằng từ nơi đây, 
chúng ta có thê thấy một thảm họa có thể xảy ra và rằng, nếu các 
tướng đảo chánh không thể chiến thắng thì không nên tiến hành. 
Lodge cảm thấy răng cuộc đảo chánh y hệt như một tảng đá lăn 
xuông đồi không thê ngăn cản. Nếu như thế, thì không ai có thể nói 
răng chúng ta chịu trách nhiệm cuộc đảo chánh, bất kế chúng ta 
làm gì. 

Khi duyệt lại yêu cầu cần có một bản lượng định tình hình đảo 
chánh, TT Kennedy yêu cầu rằng chúng ta phải nÓI TỐ VỚI Lodge 
về các nỗi nghi ngờ về sức mạnh quân sự của các tướng, và yêu 
cầu Lodge hỏi các tướng là họ dự định đối phó với tình hình ra sao 
khi sức mạnh quân sự của họ yêu kém hơn quân trung thành với 
chê độ Diệm. "¬ 

TT Kennedy lập lại ý kiên răng Lodge nên nói với các tướng rằng 
họ phải chứng minh họ sẽ đảo chánh thành công, hay là, trong ý 
chúng tôi, sẽ là saI lầm nếu tiến hành đảo chánh. Nếu chúng ta tính 
sai, chúng ta có thể mắt toàn bộ vị trí của chúng ta tại Đông Nam 
Á chỉ trong một đêm. TT Kennedy nói, đồng ý răng Lodge nên trở 
về Washington bằng phi cơ quân sự, còn thời điểm bay thì tùy ý 
Lodge. 


Ngày 29/10/1963. 7:22 p.m. Viết từ Washington. Điện văn từ 
MecGeorge Bundy (Phụ tá Đặc biệt của Tổng Thống về An ninh 
Quốc gia) gửi Đại sứ Lodge. Ông nên thảo luận tức khắc với 
Tướng Harkins về các trách nhiệm và những việc phải làm, trong 
trường hợp xảy ra đảo chánh sau khi ông rời Việt Nam. 

Họ đã cho thấy hình ảnh về cuộc đảo chánh hiện ra rõ hơn, và cũng 
cho thấy cơ hội hành động dù là có hay không có sự đồng ý của 
chúng ta bây giờ; do vậy chúng ta nên khân câp sửa soạn thái độ 
của chúng ta và các kế hoạch ứng phó khi hữu sự. 





512 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Chúng tôi ghi nhận đặc biệt về chuyện Tướng Đôn thắc mắc về 
ngày g1ờ ông [Lodge] bay về Washington, và về lời Đôn yêu cầu 
Conein túc trực săn sàng từ đêm Thứ Tư 30/10/1963 trở đi, nghĩa 
là họ có thể đảo chánh sớm là Thứ Năm. Thái độ của chúng ta đối 
với nhóm đảo chánh vẫn có thể có ảnh hưởng quyết định vào quyết 
định của họ. Chúng tôi tin rằng những gì chúng ta nói với nhóm 
đảo chánh có thê làm họ trì hoãn đảo chánh, và răng cách duy nhất 
làm ngưng cuộc đảo chánh không nhất thiết là chúng ta phản bội 
và bán đứng nhóm đảo chánh cho Diệm. Do vậy, chúng tôi cần 
khẩn cấp kết hợp làm một bản lượng định lực lượng với Harkins và 
CAS (kê cả các nhận định riêng của họ, nếu họ muốn). Chúng ta 
quan ngại rằng sự bố trí lực lượng tại Sài Gòn cho thấy xâp xỉ là 
tương đương hỏa lực, nghĩa là có thể dẫn tới cuộc giao chiến kéo 
đài nghiêm trọng và thậm chí đảo chánh sẽ thất bại. Do vậy, chúng 
ta phải có bảo đảm rõ ràng là có sự ưu thắng hỏa lực từ các đơn vị 
đảo chánh. : 

Khi ông đã có bản lượng định về quân bình lực lượng quân sự, 
chúng ta nên nói với Đôn, dù là Đôn sẽ cho chúng ta biết trước 4 
tiếng đồng hồ hay 48 tiếng đồng hồ trước khi họ khai hỏa rằng 
chúng ta (a) hoặc tiếp tục chính sách không biết gì trước, (b) hoặc 
tích cực khuyến khích đảo chánh, (c) hoặc đề nghị dẹp bỏ đảo 
chánh. 

Trong bất kỳ trường hợp nào, Conein nên tìm bất kỳ cơ hội nào 
sớm nhất đê nói với Đôn rằng chúng ta không thấy viễn ảnh rõ 
ràng về một kết quả nhanh chóng. Cuộc nói chuyện này sẽ gợi chú 
ý vào các đơn vị quân sự ở Sài Gòn bề ngoài vẫn còn trung thành 
với Diệm và nêu vân đề nghiêm túc để nhóm đảo chánh phải tìm 
cách giải quyết. 

Từ điểm nhìn hoạt động, chúng tôi cũng quan ngại sâu sắc về 
chuyện Đôn là phát ngôn nhân duy nhất của nhóm đảo chánh và có 
khả thê rằng Đôn chưa chắc đáng tin cậy. Chúng ta cần vài chứng 
cớ cho thấy có hay không răng Tướng Dương Văn Minh và các 
tướng khác có thể trực tiếp hay toàn lực tham dự đảo chánh. Về lời 
Đôn nói Đôn không "phụ trách vẽ ra kế hoạch quân sự” thì, Conein 
nên nói với Đôn răng chúng ta cần biết rõ .hơn về tình hình quân sự 
phía đảo chánh và răng Minh có thể truyền thông dễ dàng nhất và 
tự nhiên nhất với Stilwell hay không? Chúng tôi công nhận rằng 
tránh cho MACV liên lạc và liên lạc thì phải ở mức tối thiểu, 
nhưng chúng tôi tin rằng Stilwell thích nghi hơn Conein trong 
những trường hợp này. 





513 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





(LND: Tướng Joseph Warren Stilwell Jr. lúc đó là Tư Lệnh 
đơn vị cô vấn Hoa Kỳ có tên là United States Army Support Group, 
Vietnam. Trong khi lúc đó Conein là Trung Tá tình báo của CA. 
Có lẽ chính phú Mỹ đang nghỉ ngờ Conein vì tình thân với Tướng 
Đôn sẽ không thấy cuộc đảo chánh có thể thất bại, vì chủ động là 
Tướng Minh chưa thấy lộ ra tâm ý gì.) 


Sự phức tạp nêu lên câu hỏi rằng ông [Lodge] có nên giữ lịch trình 
ngày Thứ Năm hay không. Ông và các nhân sự Hoa Kỳ không nên 
làm gì đề lộ cho thấy rằng Hoa Kỳ biết trước sẽ có đảo chánh. Tuy 
nhiên, Bộ Quốc Phòng đang gửi một phi cơ quân sự có trang bị 
giường sẽ tới Sài Gòn vào Thứ Năm và có thê chở ông về đây trễ 
là chiêu Thứ Bảy, kịp thời đê ông có mặt ở Washington vào Chủ 
Nhật. Ông có thê giải thích chuyện [phi cơ] này như một tiện nghĩ 
và rằng chuyện ông về Washington cũng là tiện nghi tương tự. Một 
lợi thê nữa là, phi cơ đó có thể đưa ông từ bất cứ nơi nào trên 
đường bay về lại [Sài Gòn] nếu cần. Để giảm thời gian di chuyền, 
ông nên dùng phi cơ này, nhưng chúng tôi công nhận rằng việc 
ông hoãn chuyên đi có thê có rủi ro lớn hơn răng cá nhân ông có vẻ 
như có liên hệ [đảo chánh] nếu bất ngờ đảo chánh xảy ra. Tuy 
nhiên, ông có thêm 2 ngày ở Sài Gòn là một lợi thế lớn hơn rủi ro 
này, và chúng tôi để cho ông tùy ý chọn giờ cho chiếc phi cơ cất 
cánh. 

Cho dù ông có bay về Thứ Năm hay trễ hơn, điều chủ yếu trước 
khi ông bay đi là nên có tham khảo đầy đủ với Harkins và CAS và 
cần sắp xếp minh bạch để ứng phó (a) hoạt động bình thường, (b) 
tiếp tục liên lạc với nhóm đảo chánh, (c) hành động trong trường 
hợp cú đảo chánh bùng nỗ. Chúng tôi nghĩ rằng ông muôn trao cho 
Trueheart vị trí chí huy các việc liên hệ tới người Mỹ trong tình 
hình bình thường, nhưng thẩm quyên cao nhất sau khi ô ông bay đi 
thì nên hiểu là tướng Harkins cân tham dự để giám sát tất cả các 
liên lạc với nhóm đảo chánh, và khi đảo chánh xảy ra thì Harkins 
sẽ chỉ huy toàn bộ hoạt động của người Mỹ tại VN và là đại diện 
trực tiếp của Tổng Thống Kennedy, trong khi Trueheart sẽ giữ vị 
trí như POLAD (Cố vấn Chính trị -- Political A dviser). 





514 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Nếu cuộc đảo chánh bùng nỗ, vấn đề bảo vệ sinh mạng công dân 
Mỹ tức khắc khởi dậy. Chúng ta có thể đưa một tiêu đoàn Thủy 
Quân Lục Chiến vào Sài Gòn bằng phi cơ từ Okinawa trong vòng 
24 giờ đồng hồ, nếu sân bay Tân Sơn Nhứt khả dụng. Chúng tôi 
đang trao các chỉ thị cho CINCPAC (Tư lệnh Quân lực Mỹ Thái 
Bình Dương) để sắp xếp một thứ tự động binh một tiêu đoàn 
TQLC đồ bộ vào vùng biên tiếp giáp Nam VN để sẵn sàng tiếp cận 
Sài Gòn trong vòng 24 giờ. 

Chúng tôi đang xem xét các vấn đề hậu đảo chánh nơi đây và cần 
lời khuyến cáo tức khắc của ông về lập trường Hoa Kỳ nên giữ 
ngay sau khi đảo chánh khởi sự, đặc biệt là lời khuyên về cách đối 
phó với những lời xin giúp đỡ từ phía này hay phía kia (của nhóm 
đảo chánh, hay của chính phủ Diệm). Cũng yêu cầu ông đưa ra 
khuyến cáo về cách ứng phó hành động nêu cuộc đảo chánh (a) 
thành công, (b) thất bại, (c) chưa phân thăng bại. 

Chúng tôi lập lại rằng gánh nặng chứng cớ từ phía đảo chánh cần 
cho thấy, quân số đông và hỏa lực mạnh để thành công nhanh 
chóng; nêu không, chúng ta nên khuyên họ hãy từ bỏ kế hoạch đảo 
chánh, vì hễ tính sai là sẽ gây nguy hiểm cho vị trí Hoa Kỳ ở Đông 
Nam Á. 


Ngày 29/10/2021. 9:21 p.m. Viết từ Washington. Điện văn từ CIA 
gửi tới văn phòng CIA Sải Gòn. 

Nơi đây là những thông tin mà các tướng không nắm rõ về các lực 
lượng tại khu vực Sài Gòn, cho thấy viễn ảnh sẽ có giao chiến kéo 
dài, mà chúng ta muốn tránh, hay ngay cả sẽ dẫn tới cuộc đảo 
chánh thất bại. Chúng tôi không nói vê tương quan số liệu, nhưng 
cân nhắc dựa trên nhiều yêu tố quan trọng về các đơn vị chủ lực, 
yếu tố bất ngờ, quyết tâm, vị trí đóng quân, hỏa lực, vân vân. Văn 
phòng nên duyệt các phân tích vê các đơn vị sau đây, và các phần 
tử trong các đơn vị, xem về tầm quan trọng và ước tính của văn 
phòng về vai trò các đơn vị có thể chọn lấy trong cuộc đảo chánh 
do các tướng khởi động: 

Lực Lượng Phòng Vệ Phủ Tổng Thống. Hai đơn vỊ, tông cộng 
2500 chiến binh, 15 xe thiết giáp loại chở 12 chiến. binh gân Dinh, 
được cho là trung thành, mặc dù Tướng Đôn nói rằng một đại đội 
và cả Thảo và Tuyến nói rằng đã có sự bất mãn trong các đơn vị 
này. 





515 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Lữ Đoàn Nhảy Dù. Sáu đơn vị, tổng cộng 46800 chiến binh. Hai 
đơn vị ở khu vực Biên Hòa. Bốn đơn vị còn lại đóng ở Cap MI 
District (LND: không rõ là quận hay huyện nào, nhưng có lễ ở ven 
đô; cũng có thể dịch là Bộ Chỉ Huy Hành Quân Hỗn Hợp nếu là 
viết tắt chữ: Combined Action Program Military Distric0), đặc biệt 
là ở Tân Sơn Nhứt. Đôn nói phân nửa Lữ Đoàn sẽ theo đảo chánh, 
trong khi Tuyến nói các tiểu đoàn I, 5, 6 và § là sẽ đảo chánh. 
Nhiêu sĩ quan bất mãn, nhưng các bản tin trái nghịch cho thấy họ 
trung thành với Đại Tá Viên. 

Lữ Đoàn Thủy Quân Lục Chiến. Có 4 đơn vị, tổng cộng 4500 
chiến binh. Tiêu đoàn 1 và 3 ở Sài Gòn. Tiểu đoàn 2 và 4 đóng ở 
Quân Khu 4. Các bản tin cho thấy có 2 hay 3 tiểu đoàn bắt mãn 
chính phủ nhưng không xác định rõ. Không khó đề thấy rằng Tư 
Lệnh là Đại Tá Khang hay các cấp chỉ huy khác sẵn lòng tham gia 
đảo chánh. 

Thiết Đoàn 1 chủ yếu đóng ở Sài Gòn và phía bắc Sài Gòn. Nhiều 
xe tăng, xe bọc sắt và xe vận tải quân sự. Tư Lệnh trong quá khứ 
được nói là thân với Diệm, nhưng vài tin gần đây cho thấy có bất 
mãn từ người chỉ huy này và nhiêu sĩ quan câp chỉ huy khác trong 
đơn vị.Tuy nhiên, chúng tôi đoán rằng đơn vị đó sẽ về phía trung 
thành khi xảy ra đảo chánh. Thiết Đoàn 2 đóng ở Mỹ Tho. Vài dấu 
hiệu cho thấy có thể ủng hộ đảo chánh, nhưng các bản tin gần đây 
nÊu ra ngờ vực. 

Lực Lượng Đặc Biệt. 1200 chiến binh, phần lớn ở khu vực Sài 
Gòn, tất cả đều trung thành với Diệm. 

Cảnh Sát. Cảnh sát đồng phục là 4500 người, Không có thể ước 
đoán cụ thê, nhưng không được xem là yếu tố quyết định. Cảnh sát 
dã chiến 800 người. Cũng không có tin cụ thể, nhưng giả thiết là 
trung thành với Diệm. 

Sư Đoàn 5. Đóng ở Biên Hòa và phía bắc. 9200 chiến binh. Phần 
lớn không rõ lập trường, mặc dù các bản tin gần đây nói là các đơn 
vị nhỏ hơn có khuynh hướng sẽ theo các tướng, và Đôn nói là toàn 
bộ sư đoàn sẽ vê phe đảo chánh. 

Sư Đoàn 7. Đóng ở Mỹ Tho. 9200 chiến binh. Chúng tôi đoán, Tư 
Lệnh là Đại Tá Đạm sẽ theo phía đảo chánh, nhưng không có 
thông tin chắc chắn. 

Không Quân. Có lẽ, khả nghi đối với nỗ lực đảo chánh, nhưng lại 
không phải yếu tố quyết định đối với đảo chánh. 





516 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Các đơn vị khác trong khu vực Sài Gòn, như Trung Tâm Huấn 
Luyện Quang Trung, quân cảnh, dân vệ, địa phương quân, nhân sự 
kỹ thuật và hành chánh, vân vân, nhưng không phải là yếu tố quyết 
định trong tình thế đảo chánh. 

Tóm lại, đối chiếu lực lượng cho thấy Phủ Tổng Thống nắm chắc 
các đơn vị Lực Lượng Phòng Vệ Phủ Tổng Thống, Lực Lượng 
Đặc Biệt, với một vài đơn vị từ TQLC, Nhảy Dù, Thiết Giáp. Phía 
đảo chánh ước tính có vài đơn vị từ Nhảy Dù, TQLC, Thiết Giáp, 
Không Quân và vài đơn vị ngoài Sài Gòn không có vai trò trực 
tiệp. 

Khi tính thêm yếu tố vận chuyền quân đội, xăng dầu, đạn dược và 
bất kỳ cơ chế kiểm soát vào của chính phủ VN đối với các đơn vị 
trên cần được xem xét trong liên hệ với sự trung thành của từng 
đơn vị và khả năng ảnh hưởng một cuộc đảo chánh ở Sài Gòn. 

Yêu cầu các cơ quan MACV và MAAG tham khảo như trên, và 
trình Đại sứ xem bản phân tích này. 


Ngày 30/10/1963. 11:55 a.m. Viết từ Sài Gòn. Từ Đại sứ Lodge 
gửi về Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Vào ngày 28/10/1963, Trân Quôc 
Bửu nói với một viên chức CAS răng tô chức CVTC (LND: CTC 
= Liên đoàn Công nhân Cơ đốc = Confédérafion Vietnamienne đu 
Travail Chrétien) và toàn dân Việt Nam sẽ sẵn sàng hỗ trợ một 
cuộc chính phủ quân sự do quân đội đưa lên. 

Họ sẽ ủng hộ ngay cả một chính phủ cứng rắn hơn chế độ hiện 
nay, khi nào chính phủ vẫn giữ sự lương thiện và đi theo một chính 
sách hợp lý. Các tô chức đôi lập sẽ châp nhận một chính phủ như 
thê, cũng đặc biệt vì các nhóm như thê thiêu tô chức và sô lượng. 
Tổ chức CVTC sẽ không xin hiện diện trong chính phủ, nhưng sẽ 
có sức mạnh riêng, bởi vì đây là tổ chức độc lập duy nhất (không 
kế các. tổ chức Phật Giáo) có sỐ đông hội viên và kỷ luật. Bửu 
thêm rằng chìa khóa đối với bất kỳ thay đổi chính quyền nào 
hiện nay là quân sự. Có lẽ không có gì xảy ra cho tới khi quân đội 
hành động; rôi tất cả các thành phần dân chúng sẽ tức khắc hưởng 
ứng theo chính nghĩa, và chế độ hiện nay sẽ sụp đồ nhanh chóng. 


Ngày 30/10/1963. 9 a.m. Từ Tòa Đại sứ gửi về Bộ Ngoại Giao 
Hoa Kỳ. Ký tên Lodge. Nơi đây là vài ý tưởng để nghiên cứu và có 
thể sẽ là đề tài thảo luận khi tôi có mặt ở Washington trong những 
điều kiện mà Hoa Kỳ có thể tiếp tục viện trợ hàng nhập cảng vào 
VN. 





517 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Chúng ta nên quyết đ định rằng chúng ta sẽ không cho chính phủ VN 
một tờ chỉ phiếu khống và răng trong tương lai, tất cả viện trợ sẽ 
trao tặng, thí dụ, trên căn bản theo tam cá nguyệt đề trong mọi thời 
gian chúng ta có thể có một vài kiểm soát. Chúng ta cũng nên nói 
rõ răng chúng ta sẽ không trả lại số lượng bị mât vì ngưng viện trợ. 
Nếu chúng ta quyết định tiếp tục viện trợ khi họ đề nghị làm một 
số việc gì theo điều kiện chúng ta, tôi sẽ hy vọng rằng những 
chuyện nay phải bàn tận căn gốc. Thí dụ, tôi xem chuyện thay đôi 
nội các không có giá trị gì. Đó là một trong những điển hình của 
một biện pháp trình diễn bề ngoài. 

Một vài bước có thể có ý nghĩa nên là như sau: (a) Đưa Ngô Đình 
Nhu vào nội các chính phủ hay vào chức vụ nào Nhu có thể bị 
quan sát và bị kiểm soát đễ dàng. (b) Trả tự do cho các tù nhân, cả 
Phật Tử và sinh viên. (c). Mở cửa lại tất cả các trường học. (đ) Xóa 
bỏ các điều khoản kỳ thị tôn giáo trong Đạo Dụ 10. (e) Nới lỏng 
kiểm duyệt báo chí đề cung câp nơi an toàn cho các ý kiến phi 
truyền thống. ( Ngưng bố ráp, vây bắt những người đối lập để có 
thể có một vài đối lập trung thành. Nói chung, để dân bớt sợ hãi. 
(g) Cho Quốc Hội hoạt động tốt hơn bằng cách đưa các Bộ Trưởng 
trong nội các ra để Quốc Hội chất vấn. (h) Cho phép các nghiệp 
đoàn lao động hoạt động trong các tỉnh. (1) Đề cho phái đoàn LHQ 
gặp bất kỳ ai và bất cứ gì họ muốn. 

Tôi không nghĩ ra cách nào đề thực hiện kế hoạch như trên hay là 
nghĩ ra cách chống lại sự trì trệ và tránh né. Chúng ta cũng có thể 
gặp một tình thế trong đó họ từ chối làm bắt cứ những gì, và rồi 
chúng ta phải xét tới chuyện có thê phải tiếp tục viện trợ. Trường 
hợp đó, tôi sẽ tới gặp Diệm, nói với Diệm răng chúng ta sẽ tiêp tục 
chỉ trả một số khoản trong một thời gian hạn chế và đọc cho Diệm 
nghe một bản văn mà tôi sẽ đê [bản văn đó] lại với Diệm có thê với 
những dòng chữ này: : : 
"Kính thưa Tổng Thống, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giúp chi trả một sô 
hàng nhập cảng thương mại trong một thời gian hạn chê. 





518 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





“Ngài nên biết rằng chúng tôi đã ngưng chi trả các khoản này, một 
phân vì phản đối phương pháp nhà nước cảnh sát áp dụng tại VN 
chồng các lãnh đạo Phật Giáo, các sinh viên và ngay cả chống lại 
người Mỹ. Dư luận công chúng cũng quan ngại răng các lời tuyên 
bô trước công chúng của bà Nhu và của những người khác rõ ràng 
là bày tỏ quan điểm của chính phủ VN. Những chuyện này đã làm 
Suy yêu sự ủng hộ của dư luận công chúng Mỹ đôi với việc Hoa 
Kỳ giúp VN. Trong hệ thống chính quyên của chúng tôi, ngay cả 
Tông Thống của chúng tôi cũng không thê đi ngược sức mạnh của 
dư luận công chúng. 

"Chúng tôi bây giờ kết luận rằng trong khi nhiều việc xảy ra đã 
làm lay động niềm tin Hoa Kỳ, vẫn còn có niềm tin rằng chính phủ 
VN, làm việc cùng với nhân dân và quân đội, và rời bỏ bất kỳ 
những quan ngại quá đáng nào về thời lượng chính phủ này, sẽ tập 
trung toàn lực toàn tâm để chiến thắng cuộc chiến chống Việt 
Cộng. 

"Nhưng sự chơn thực buộc chúng tôi phải nói răng chớ có đưa 
chúng tôi một lần nữa trở lại vị trí bảo trợ cho sự tàn bạo và những 
hành vi độc tài toàn trị đang trực tiếp chống lại truyền thống và 
phong tục của chúng tôi." 

Hy vọng rằng Bộ Ngoại Giao sẽ nghiên cứu xem biện pháp nào 
thích nghi hơn hay kém, mà công chúng có thể quan sát và thấy 
rằng các biện pháp đó được thực thi. 

-— Trong phần Ghi chú, Bộ Ngoại Giao ghi thêm rằng trong điện 
văn 820 gửi từ Sài Gòn ngày 30/10/1963, Đại sứ Lodge ghi thêm 
biện pháp đề nghị: 

"Mục tiêu quan trọng nhất cho chính phủ VN là một chương trình 
hiệu quả để đại đa số nông dân VN có quyền làm chủ ruộng. đất. 
Không biện pháp đơn độc nào khác có thể làm nhiều hơn đề người 
nông dân cảm thấy họ có một phần sở hữu trên đất nước của họ, và 
do vậy nông dân sẽ cung cấp thông tin và lương thực cho chính 
phủ VN. Biện pháp này có thê thêm hiệu ứng chính trị và tâm lý đề 
đưa toàn bộ nỗ lực chiến tranh vượt lên hàng đầu." 





519 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Ngày 30/10/1963. 4 p.m. Viết từ Sài Gòn. Điện văn từ Tướng 
Harkins (Tư Lệnh MACV) gửi về Tướng Taylor (Tham Mưu 
Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ). Tôi (Harkins) ngạc nhiên khi đọc 
điện văn CINCPAC 0-300040Z4 (LND: từ Tư Lệnh Quân Lực Hoa 
Kỳ ở Thái Bình Dương - CINCPAC: Commander in Chieƒ, Pacfi €) 
khi thấy Tướng Đôn nói là đảo chánh SẼ không trễ hơn ngày 2 
tháng 11/1963. Vì Tướng Đôn từng nói rằng ủy ban đảo chánh sẽ 
không công bố chi tiết đảo chánh, và Đại sứ Lodge sẽ được 
[Tướng Đôn] tiết lộ về kế hoạch đảo chánh 2 ngày trước giờ khai 
hỏa. Tôi cũng không được Đại sứ Lodge nói gì vê chuyện Đại sứ 
nhận được kê hoạch như thế. Tôi đã nói chuyện với Đại sứ Lodge 
hôm qua khi tôi trở về từ Bangkok (Thái Lan) và Lodge không nói 
gì thêm. Lodge đã đồng ý ý thông báo toàn bộ cho tôi nêu có bãt cứ 
tin gì mới. Vào chiều mai thì Đại sứ Lodge sẽ bay về Washington. 
Nếu đảo chánh xảy ra trước ngày 2/11 thì Lodge khó mà có được 
thông báo trước hai ngày [như Đôn hứa]. 

Một điều tôi khám phá ra, Tăng Đôn hoặc là đang nói dối, hoặc là 
đang chơi đứng giữa hai đầu. Những gì Tướng Đôn nói với tôi thì 
hoàn toàn trái nghịch với những gì Đôn nói với Đại Tá Conei. 
Đôn nói với Conein rằng đảo chánh SẼ Xảy ra trƯỚC ngày 
2/11/1963. Đôn nói với tôi Đôn không lên kế hoạch đảo chánh nào. 
Tôi đã ngôi với Tướng Đôn và Tướng Dương Văn Minh trong 2 
giờ đồng hồ trong buôi diễn binh hôm Thứ Bảy qua. Không ai 
nhắc gì tới một cuộc đảo chánh... 

Đại sứ Lodge và tôi hiện đang liên lạc với nhau, nhưng truyền 
thông giữa chúng tôi có hiệu quả hay không thì là chuyện khác. 
Tôi xin nói rằng phương pháp làm việc của Đại sứ Lodge khác 
hoàn toàn với Đại sứ Nolting, khi nói về các thông tin quân sự.. 

Tôi không chống việc thay đổi chính phủ, nhưng tôi lúc này 
nghiêng về giải pháp thay đổi cách cầm quyền thay vì thay đổi 
hoàn toàn các nhân sự. Tôi không thấy một danh sách nhân sự nào 
đề ra từ bắt kỳ nhóm đảo chánh nào. Tôi nghĩ chúng ta nên nhìn kỹ 
hơn vào bất kỳ danh sách nào đề ra trước khi chúng ta đưa ra bât 
kỳ quyết định nào. Trong những người tôi biết nơi đây, tôi không 
thấy ai có cá tính hơn Diệm, ít nhất là tinh thần chống Cộng. Có lẽ 
các áp lực chúng ta đưa ra sẽ làm Diệm và Nhu phải thay đôi. Điều 
này, dù vậy, chưa thấy. 





520 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Cho tới giờ, họ chưa thay đổi. Tôi đang quan sát kỹ càng và sẽ báo 
cáo khi tôi nghĩ là họ sẽ thay đối. Tôi muốn đề nghị rằng chúng ta 
đừng thay ngựa quá sớm. Sau hết, đúng hay sai, chúng ta đã hỗ trợ 
Diệm trong 8 năm dài gian nan. Tôi thây như dường là không thích 
hợp khi chúng ta đưa Diệm xuống, đá vòng vòng, và rôi từ bỏ ông 
ta. Hoa Kỳ đã là người Mẹ bề trên và là người Cha linh hướng 
của Diệm kế từ khi Diệm nhậm chức, và Diệm đã dựa vào chúng 
ta nặng nề. Lãnh đạo của các quốc gia kém phát triển khác sẽ nhìn 
tiêu cực vào sự giúp đỡ của chúng ta để sẽ tin rằng cùng một số 
phận như thế có thê đang chờ đợi họ. 


Ngày 30/10/1963. 6:30 p.m. Viết từ Sài Gòn. Điện văn từ Đại sứ 
Lodge gửi Bộ Ngoại G1ao. Chúng ta phải ước tính tốt nhất ở mức 
có thể về cơ hội thành công của cuộc đảo chánh, nhưng đừng nghĩ 
rằng chúng ta có sức mạnh để trì hoãn hay khuyến khích đẹp bỏ 
đảo chánh. Đôn đã nói rõ nhiều lần răng đây là chuyện của người 
Việt với nhau. Một cách lý thuyết, chúng ta có thê trao những 
thông tin chúng ta có được vê âm mưu đảo chánh sang cho Diệm 
một cách bí mật, và như thế hiển nhiên là cuộc đảo chánh sẽ bị 
chận đứng và chúng ta sẽ mang tiếng phản bội. Một cách thực 
dụng, tôi muốn nói rằng chúng ta có rất ít ảnh hưởng trên một vấn 
đề cốt tủy của Việt Nam. 

Thêm nữa, bán đứng như thế sẽ làm rƠI đầu nhiều jướng lãnh, 
những ủng hộ viên dân sự của họ và nhiều sĩ quan cấp thâp hơn, 
nghĩa là hy sinh một phần quan trọng của giới lãnh đạo quân sự và 
dân sự đang cần chỉ huy cuộc chiến chống Cộng tới một kết Cục 
thành công. 

Sau những nỗ lực của chúng ta không ngăn chận ý định đảo chánh, 
chúng ta đã có thê đổi khả thể thay đổi chính phủ VN để CÓ Sự tốt 
đẹp hơn. Diệm và Nhu tới giờ vân bộc lộ ý định không muốn thay 
đổi các phương pháp truyền thống kiểm soát bằng cảnh sát hay là 
có những hành động nào có thê làm suy yếu vị trí quyền lực hay sự 
đoàn kết của gia đình nhà Ngô. Họ vân như thế, bât kê áp lực nặng 
nẻ từ chúng ta. Nếu chúng ta thành công trong nỗ lực ngăn cản 
cuộc đảo chánh này, điều mà chúng tôi ngờ vực, đó là vì ước tính 
vững chắc của chúng ta rằng các sĩ quan trẻ, các nhóm nhỏ quân 
sự, sẽ có một hành động phá hoại nhăm gây ra hỗn loạn thích hợp 
với mục tiêu của VC. 





521 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Trong khi chúng tôi cố gắng ước tính sơ lược tình hình trong điện 
văn này, thời gian không cho phép khảo sát kỹ về chuyện này với 
Tướng Harkins. Cái nhìn tổng. quát của tôi là Hoa Kỳ đang tìm 
cách đưa đất nước thời trung cổ này vào thế kỷ 20, và rắng chúng 
ta đã có tiến bộ lớn về quân sự và kinh tế, nhưng để chiến thắng, 
chúng ta cũng phải đưa họ vào thế kỷ 20 một cách chính trị, và 
điều đó chỉ có thể làm được bằng cách, hoặc là thay đổi triệt để 
thái độ của chính phủ hiện nay, hoặc là bởi một chính phủ khác. 
Vấn đề Việt Cộng chỉ một phần là quân sự, nhưng cũng một phần 
là chính trị và tâm lý. 

Tôi tin rằng chúng ta nên tiếp tục vị trí hiện nay là không dính tay 
vào, nhưng chỉ quan sát và đòi hỏi biết thêm thông tin. Phòng CAS 
(tình báo Mỹ ở Sài Gòn) đã phân tích hai lực lượng dự kiên đảo 
chánh và trung thành, và họ ước tính rằng các tướng có lẽ nhìn 
thấy cơ hội khá là sít sao, và cũng tiên đoán rằng một khi họ khai 
hỏa, không chỉ là các đơn vị đã cam kết tham gia, mà các đơn vị 
đứng ngoài khác cũng sẽ vào giúp đảo chánh. Nếu họ không thê 
tiến hành như thê, phải nghi ngờ răng các lãnh đạo quân. sự khác 
khó làm được như thế một cách thành công. Có thê hiểu vì sao các 
tướng không muốn tiết lộ chỉ tiết kế hoạch của họ vì sợ lộ ra cho 
chính phủ Diệm. 

Chúng tôi hy vọng rằng Conein sẽ gặp Đôn vào đêm 30/10/1963 
hay là sáng sớm ngày 31/10/1963. Chúng tôi đồng ý ý rằng chúng ta 
nên tiếp tục đòi biết thêm chỉ tiết, và hỏi Đôn về ước tính của Đôn 
về sức mạnh quân sự của hai phía đảo chánh và trung thành. Tuy 
nhiên chúng tôi không tin rằng chúng ta nên lộ ra bất kỳ dấu hiệu 
nào muôn tự chúng ta bước vào can thiệp, hay là lộ ra ấn tượng 
rằng chúng ta do dự về chuyện của người Việt Nam khởi động. 

Xin ghi thêm rằng phòng CAS Saigon đã hiệu đính bản ước tính, 
ghi thêm 2 trung đoàn của Sư Đoàn 7 vào lực lượng sẽ tham gia 
đảo chánh. 

Chúng tôi nghĩ rằng sẽ không khôn ngoan nếu yêu cầu Tướng 
Dương Văn Minh tiệt lộ kế hoạch đảo chánh cho Tướng Stilwell. 
Người Việt vẫn tin rằng có một vài phần tử trong quân lực Hoa Kỳ 
làm lộ tin ra cho chính phủ VN. Tôi không ngờ vực răng đây là 
một niềm nghi ngờ bất công, nhưng sự kiện là sự nghi ngờ đó hiện 
hữu và không ích lợi gì phải giả vờ là không có. 





522 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Tôi cảm ơn Bộ đã cung cấp một phi cơ quân sự có giường cho tôi. 
Tôi dự định nói với hãng hàng không Pan American răng một 
chiếc phản lực đã được đưa cho tôi sử dụng và do vậy tôi không 
cần dịch vụ của họ nữa. Chuyện này hiển nhiên sẽ bị lộ ra cho báo 
chí và chính phủ VN có thê nghiên, cứu chuyện này với một chút 
nghỉ ngờ. Tôi sẽ trả lời bất kỳ ai thắc mắc răng tôi hài lòng về sự 
chăm sóc này, và. hiển nhiên là để cung cấp tiện nghi và tiết kiệm 
thì giờ cho tôi. Đề trấn an các nghi ngờ đó, tôi sẽ đề nghị cung cấp 
chỗ ngồi [trên phi cơ đó] cho MACV dùng cho trường hợp nào cân 
về Mỹ khẩn câp, vân vân, và xem chuyện này như một kiểu bình 
thường có thể. Tôi muốn giữ vài lời bình luận về thời gian tôi lên 
phi cơ cho tới khi có thêm thông tin, hy vọng là ngày mai. 

Như dường là không hợp lý đê đưa một viên chức quân sự phụ 
trách một vấn đề rất chính trị như chuyện đảo chánh. Thực sự, tôi 
muốn nói rằng làm như thế nghĩa là khai tử mọi hy vọng về đảo 
chánh nơi đây. Tôi nói như thê không vì hiềm khích cá nhân chút 
nào, bởi vì Tướng Harkins là một tướng lãnh tuyệt vời và là một 
bạn cũ của tôi, người mà tôi tin cậy ủy thác mọi thứ tôi có. Tôi tin 
rằng Tòa Đại Sứ và MACV có thể làm mọi hoạt động bình thường 
trong khi Phòng CAS có thê tiếp tục liên lạc với những người đảo 
chánh, và chúng ta phải làm mọi cách tốt nhất có thê sau khi cuộc 
đảo chánh khởi động. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng chính phủ 
VN không hoàn toàn dở trong việc nghe ngóng, và do vậy mọi 
bước hành động đều cần đè đặt ở mức tối đa có thể. Dĩ nhiên, tôi 
sẽ liên lạc với các lực lượng này chỉ khi cực kỳ cần thiết, bởi vì hy 
vọng của tôi trùng hợp với hy vọng của các tướng lãnh VN rằng 
chuyện này sẽ hoàn toàn là vân đề riêng của người Việt. 

Chúng tôi tiên đoán rằng nếu cuộc đảo chánh không thực hiện thần 
tôc được, chính phủ VN sẽ yêu cầu tôi hay Tướng Harkins sử dụng 
ảnh hưởng của chúng ta đê dẹp bỏ cuộc đảo chánh. Tôi tin rắng 
trách nhiệm của chúng ta nên là, ảnh hưởng của chúng ta không 
thể ưu thắng hơn của một Tổng Thống, người cũng là Tổng Tư 
Lệnh Tối Cao, và nếu ông ta không thê dẹp bỏ [cuộc đảo chánh] 
thì chúng ta chắc chắn không có thể làm như thể và nếu làm thê 
chúng ta sẽ gây nguy hiểm cho sinh mạng người Mỹ trong khi can 
thiệp vào chuyện của người Việt Nam. 





523 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Chính phủ VN có thể xin phi cơ. Trực thăng, để di tản một số nhân 
vật quan trọng, sẽ được nghiên cứu kỹ, nhưng chúng ta sẽ không 
cam kết giúp phi cơ và phi công giữa các lần đạn giao chiến của 
quân hai bên. Chúng ta sẽ nói răng chúng ta sẵn sảng hành động 
trong khi có ngưng băn giữa hai phía để di tản một số nhân vật. Tôi 
tin là sẽ có vấn đề chúnh trị tức khắc khi tìm cách đưa các nhân vật 
này sang một nước láng giêng khác và có lẽ. tốt nhất là đưa họ vào 
Saigon [Saipan?] nơi không có báo chí, truyền thông, vân vân, như 
thế sẽ cho chúng ta một sô thoải mái. (ND: Hình như trong bản 
điện văn gốc, Lodge ghi là "Saigon" rồi Bộ Ngoại Giao khi lưu hô 
sơ ghỉ chú thành [Saipan?], một đảo nhỏ ở Tây Thái Bình Dương 
thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ.) Nêu các viên chức cao cấp VN và gia 
đình họ xin ty nạn trong Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ hay các cơ sở Hoa Kỳ 
khác, chúng ta sẽ, có lẽ, phải cho họ quyền đó, vì trước đó chúng ta 
cũng đã làm như thế với nhà sư Trí Quang. Như thể sẽ rắc rối về 
sau, nhưng hy vọng là tân chính phủ sẽ giúp chúng ta giải quyết 
vấn đề này. Một cách tự nhiên, ty nạn sẽ được cấp cho họ cùng 
một căn bản như các Phật Tử, tức là, trú ân trong Tòa Đại Sứ hay 
cơ sở khác của chúng ta. 

Theo yêu cầu của các tướng, họ có thê sẽ cần một khoản tiền vào 
giây phút cuối đề có thể mua chuộc thành phần chống đối. Đề các 
khoản tiền này có thê chuyên giao một cách riêng biệt thích nghĩ, 
tôi tin chúng ta nên giúp, với điều kiện chúng ta tin rằng cuộc đảo 
chánh được tổ chức hiệu qủa để có cơ hội thành công tốt. Nêu họ 
đảo chánh thành công, họ sẽ xin được công nhận và xin bảo đảm 
rằng viện trợ quân sự và kinh tế sẽ tiếp tục như mức thường lệ. 
Chúng ta nên săn sàng, để làm các văn bản này, nêu minh bạch lập 
trường chúng ta như Tổng Thống [Kennedy] đã nói rằng muốn tiếp 
tục cuộc chiên chống Cộng tới chiến thắng cuối cùng. Đài VOA có 
thể là một phương tiện quan trọng để loan truyền các thông điệp 
này. Nếu cuộc đảo chánh thất bại, chúng ta sẽ phải nhặt lại các 
mảnh vỡ. Chúng ta đã có một cam kết với các tướng từ hồi tháng 
8/1963 là sẽ giúp di tản gia đình của họ. Chúng ta sẽ có gắng giữ 
lời hứa đó nêu điều kiện cho phép. Người Mỹ sẽ bị tố cáo là đồng 
lõa, và sẽ có thể có vài hành động chông lại một số cá nhân cụ thê 
mà chúng ta nên tiên đoán và phải ứng biến ở mức tốt nhất có thê. 





524 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Nếu cuộc đảo chánh dẫn tới giao chiến kéo đài, ngang ngửa, chúng 
ta có thể đề nghị giúp giải quyết vấn đề dựa trên lợi ích cho cuộc 
chiến chống VC. Điều này có thê có vài lợi ích vì sẽ có nhượng bộ 
từ chính phủ VN. Chúng ta một cách tự nhiên sẽ bị chỉ trích từ cả 2 
phía, trong cương vị người trung gian. Tuy nhiên sự chỉ trích đó sẽ 
đỡ khó chịu hơn là một sự bế tắc có thể mở cửa cho VC. Chúng tôi 
xem sự bề tắc như thế là khả thê ít có thê xảy ra nhất trong 3 kịch 
bản. 

Tôi không biết phải tìm chứng cớ nào đưa ra nữa, hơn là sự kiện 
rằng những người này đang sửa soạn hy sinh thân mạng của họ và 
rằng họ không muốn gì riêng cho họ. Nếu tôi là một thâm phán về 
bản tính con người, tôi nghĩ khuôn mặt của Tướng Đôn bày tỏ sự 
trung thực và quyết tâm vào buổi sáng mà tôi đã nói chuyện với 
Đôn. Rất đồng ý rằng, hễ tính toán sai là sẽ có thể nguy hiểm cho 
vị trí chúng ta tại Đông Nam Á. Chúng ta cũng gặp rủi ro rất lớn 
nêu không làm gì hết. Nếu chúng tôi nhận thấy răng cuộc đảo 
chánh sẽ thất bại, dĩ nhiên chúng tôi sẽ làm mọi thức có thể để 
ngăn chận nó. 

Tướng Harkins đã đọc điện văn tôi viết này và không đồng ý. 


Ngày 30/10/1963. 6:30 p.m. Viết từ Sài Gòn. Điện văn từ Đại sứ 
Lodge gửi về BNG. 

Trong cuộc nói chuyện với một viên chức CAS vào đêm 
29/10/1963, Bác sĩ Đặng Văn Sung, một lãnh tụ đối lập và là đồng 
minh chính trị của Bác sĩ Phan Huy Quát, nói rằng trong nhiều 
tháng qua, ông đã làm việc tích cực để kết hợp nhiều nhóm khác 
nhau vào một khối chính trị. 

Các nhóm này gồm có Mặt trận Dân chủ hóa của Sung, các thành 
phân Đảng Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đảng Duy Dân và 
giáo phái PG Hòa Hảo. Sung nói rằng bất kế trước giờ khó hình 
thành một mặt trận chung, Sung đã có các bước tiễn bộ đề kết hợp 
các nhóm này bởi vì bầu không khí hiện nay đang thuận lợi. Sung 
nói rằng trong cương vị đại điện các nhóm trên, Sung đã liên lạc 
VỚI các sĨ quan cao cấp xuyên qua một trung gian. Mục đích liên 
lạc là để có các khuyên cáo chính trị cho các sĩ quan cao cấp trong 
trường hợp thay đổi chế độ. 





525 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Theo lời Sung, phản ứng từ phía các tướng là thuận lợi, dù chưa có 
quyết định cuối cùng nào về chỉ tiết cho hình thức và cấu trúc tân 
chính phủ hậu đảo chánh. Sung nói rằng suy nghĩ của Sung và của 
các sĩ quan gồm nhiều chương trình ngắn hạn và dài hạn. Ngay sau 
khi đảo chánh, giả sử thực hiện bởi các tướng lãnh, một chính phủ 
chuyền tiếp sẽ hình thành với một tướng, có lẽ Tướng Dương Văn 
Minh, trong cương vị Tổng Thống. Một dân sự, có lẽ Trần Văn 
Đỗ, sẽ là Phó Tổng Thống. Sung nói ông tin rằng một tướng sẽ 
được bố nhiệm là Bộ Trưởng Quốc Phòng, nhưng các dân sự sẽ 
nắm tất cả các bộ khác, lúc đó có lề giảm sô lượng bộ để tăng hiệu 
năng. Sung và các bạn tin rằng có dư thừa các chính khách cả trong 
và ngoài Việt Nam sẽ làm cho cần thiết có kiểm soát quân sự trong 
chính phủ chuyền tiếp. 

Sung nói đặc điểm của tân chính phủ sẽ là một cơ quan giống như 
lập pháp gọi là Nhóm Cổ vấn. Cơ quan này có quyên khuyên cáo 
và phê bình, nhưng không vượt quyên quyết định của bên hành 
pháp. Nhóm Cô vân sẽ gôm 25 tới 30 người. Có 10 thành viên 
được chọn bởi sự tham vân giữa tân chính phủ và các nhân sự 
chính trị và các lãnh tụ khác. Nhóm 10 người đầu tiên sẽ bao gồm, 
thêm vào một số nhân vật đối lập hiện nay, các đại diện giới lao 
động, các tôn giáo khác nhau, vân vân. Nhóm 10 người đầu tiên đó 
sẽ chọn 15 hay 20 người khác từ đại diện các vùng khác nhau của 
Nam VN và bao gồm các sắc tộc thiểu số và các giáo phái khác 
nhau. 

Sung nói sau thời gian chuyển tiếp là 6 tháng tới một năm, một 
Quốc Hội mới sẽ được bầu lên qua tuyển cử tự do và số lượng chỉ 
khoảng 50 đại biểu. quốc hội. Sung nói rằng khi liên lạc với các 
tướng, đều đồng ý ý rằng khó mà giữ số lượng đại biểu quốc hội như 
hiện nay, và sao cho họ là các đại biểu năng động và khả năng; 
nhấn mạnh sẽ là phẩm chất chứ không phải tât cả các vùng nhỏ tại 
VN đều có đại biêu. 

Nhóm có vấn chuyền tiếp sẽ có mục tiêu chính là sửa soạn cho một 
Quốc Hội bầu lên hiệu quả và dân chủ. 

Sung thêm rằng dự kiến một Quốc Hội hiệu năng và một đảng đối 
lập chân chánh sẽ dẫn tới giải thể nhiều đảng đối lập hiện nay (Đại 
Việt, VNQDĐ, Duy Dân, vv.) mà Sung nói là lỗi thời và vô dụng. 





526 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Sung nói mục tiêu dài hạn của chính phủ mới sẽ là một chiến thắng 
quân sự, và các cải tổ về kinh tế, xã hội, chính trị để dẫn tới dân 
chủ, trong khi các mục tiêu ngắn hạn có thể là cần thiết độc tài. 
Sung nhắc nói xóa số Saigon Press (rồi thay thế bằng một cơ quan 
thông tấn có trách nhiệm) và sự xóa số hệ thống tòa án hiện nay 
mà Sung gọi là cánh tay chính trị của Diệm và Nhu. Sung muôn 
có Mỹ hỗ trợ và có vấn trong việc lên kế hoạch và thực hiện các 
chương trình ngắn hạn và dài hạn của tân chính phủ. Về hình thức 
Hoa Kỷ hỗ trợ và cố vấn, Sung nói răng Sung đang làm việc tích 
cực với nhiều thành phần sinh viên tại Sài Gòn, từ đó giới lãnh đạo 
tương lai sẽ xuất hiện. Trong những ngày căng thắng Phật Giáo, 
một ủy ban bí mật của các trường trung học bao gôm 21 thành viên 
đại diện cho khoảng 40 trường trung học công và tư đã được 
hình thành. Có 7 nhân vật cộng sản trong ủy ban này. Sung nói 
Sung được các học sinh khác hỏi về cách đối phó với các nhân vật 
cộng sản đó, nhưng trong bầu không khí hiện nay thì cực kỳ khó để 
cung cấp lời khuyên và hỗ trợ hiệu quả. Sung nói là Sung không 
biết thời điểm cuộc đảo chánh sắp. tới, và do dự nói vê các biện 
pháp đề ảnh hưởng tới cuộc thay đổi chính phủ. Sung nói Sung và 
các bạn không tham dự vào phương diện ' phá hủy" của bất kỳ thay 
đổi nào, nhưng sẽ góp sức đê đưa đât nước vào lại đúng đường, khi 
có sự thay đôi chế độ. 


Ngày 30/10/1963. Viết từ Washington. Bản ghi nhớ từ Kattenburg 
(Giám Đốc Nhóm Làm Việc Về VN) gửi tới Hilsman (Phụ Tá 
Ngoại Trưởng về Viễn Đông Sự Vụ). Nội dung: Những gì chúng ta 
biết về kế hoạch đảo chánh, phương pháp và nhân sự. 

Chúng ta thực sự không biệt gì về phương pháp của các tướng 
và các đồng minh dân sự của họ dự định sử dụng. Trở về cuộc 
nói chuyện của Conein với Tướng Minh ngày 5/10/1963, dự kiến 
có thể có 3 kế hoạch như sau: 

a) ám sát Nhu và Cần, giữ Diệm trong chính phú -- Tướng Minh 
nói đây là kế hoạch đễ nhất đề thực hiện; 

b) bao vậy Sài Gòn bằng nhiều đơn vị quân sự; 

c) chạm súng trực tiệp giữa các lực lượng đảo chánh và lực lượng 
trung thành tại Sài Gòn, chia thành phố thành các khu vực và đánh 
chiếm từng khu phó. 





527 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Minh cũng nói trong buổi nói chuyện đó rằng Minh sẽ phải loại bỏ 
Nhu, Cần và Hiếu, như thế sẽ buộc Đại Tá Tung quỳ gôi trước mặt 
Minh. Và rồi bây giờ thì đã có thêm vài thông tin gián tiếp nói về 
ám sát và tiêu diệt toàn bộ gia đình nhà Ngô. 

Kế hoạch đảo chánh. Đôn trước đây đã hứa với Conein rằng ủy 
ban đảo chánh đã đồng ý rằng kế hoạch quân sự và chính trị sẽ 
chuyên tới cho Đại sứ Lodge biết hai ngày trước khi khai hỏa 
(cuộc nói chuyện đêm 24/10/ 1963), nhưng khi nói chuyện với 
Conein hôm 28/10/1963, Đôn nói có thể sẽ chỉ cho biết 4 tiếng 
đồng hồ trước thôi. Đôn hỏi kỹ Conein về giờ nào trong ngày 
31/10/1963 Đại sứ Lodge sẽ lên đường [về Mỹ]. Về người soạn kế 
hoạch đảo chánh, Đôn nói với Conein răng Đôn là người liên lạc 
VỚI nĐười Mỹ, các tướng khác nhau và các tư lệnh sư đoàn. Tướng 
Kim là người soạn kế hoạch chính trị, trong khi soạn kế hoạch 
quân sự thì trong tay các tướng khác (có lẽ, chính Tướng Dương 
Văn Minh). 

Nhân sự lãnh đạo cuộc đảo chánh. 

A. Quân sự. Vào ngày 5/10/1963, Tướng Dương Văn Minh thông 
báo ConeIn răng "trong các tướng tham dự với Minh trong kê 
hoạch này là: Tướng Đôn, Tướng Khiêm và Tướng Kim." Trong 
cuộc nói chuyện ngày 25/10/1963, Conein nghe từ Tướng Đôn 
rằng ủy ban đảo chánh bao gồm Đôn và các tướng Minh, Chiều và 
Kim. (Ghi chú: Tướng Khiêm nơi đây đã bị loại ra và thay bằng 
Tướng Chiều người chúng ta biết từ lâu là Chiêu bất mãn. Trong 
cuộc nói chuyện ngày 28/10/1963, Đôn nói với Conein rằng Tướng 
Khiêm đang bị theo dõi vì bị Tổng Thống Diệm nghi ngờ.) Lần 
nữa, vào ngày 28/10/1963, Đôn nói với Conein rằng Tướng Khánh 
đang hợp tác, nhưng không phải là thành viên trong ủy ban đảo 
chánh; Khánh sẽ "không muôn đưa quân khu của Khánh vào giao 
chiến." Đôn cũng nói tương tự với các tướng Trí và Đính. Trong 
cuộc nói chuyện ngày 28/10/1963, Đôn nói với ConeiIn rằng Đôn 
sẽ đi vào sáng ngày 29/10 tới gặp các tướng Trí và Khánh đê hoàn 
tât kê hoạch. Đôn dè dặt không tin Trung Tá Thảo, người Đôn nói 
là các tướng nghỉ ngờ. 

B. Dân sự. Rõ ràng là một số dân sự và người đối lập có biết về kế 
hoạch đảo chánh của các tướng lãnh, mặc dù không biết nhiều chỉ 
tiết. Các dân sự này phần lớn là lãnh tụ của tổ chức Đại Việt Quốc 
Dân thời chống Pháp, chống Cộng, và chống Diệm. 





528 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Trong đó, chú ý có Bùi Diễm, trong giới lãnh đạo trẻ và năng đông 
của Đại Việt; Đặng Văn Sung và Phạm Huy Quát, các lãnh tụ lâu 
năm của Đại Việt; và Trần Trung Dung, Bộ Trưởng Quốc Phòng 
của Diệm từ 1955 tới 11/1960. Trong một cuộc nói chuyện giữa 
Dung và một viên chức CAS, Dung nói Dung hình dung một chính 
phủ lãnh đạo bởi Phó Tổng Thống Thơ, với Quát làm Thủ Tướng. 
Dung nói rõ các nhân vật sau cho các ghế Bộ Trưởng: Trần Văn 
Lý (cựu Thủ Hiến Miền Trung); Phan Quang Đán (nhà đối lập lâu 
năm, có nhiều năm tại Hoa Kỳ); Trần Văn Tuyên (cựu cô vẫn 
chính trị của Cao Đài); và Phạm Khắc Sửu, một nhà đối lập Đại 
Việt nỗi tiếng ở Sài Gòn. Dung cũng nhắc tới 3 người lưu vong 
đáng cứu xét, trong đó có Nguyễn Hữu Châu và Nguyễn Tôn 
Hoàn. 

Các đơn vị quân sự tham dự: Ông sẽ nhận được bản văn khác cho 
đề tài này. 

Chương trình chính trị. Bây giờ chỉ mới nghe về chương trình 
chính trị trong cuộc nói chuyện của Đôn với Coneinn hôm 
24/10/1963, trong đó Đôn nói rằng: _a) chính phủ kế tiếp sẽ là dân 
sự; b) Sẽ trả tự do càng sớm càng tốt các tù nhân chính trị không- 
Cộng-sản và sẽ tổ chức bầu cử trung thực, và sẽ bao dung cho sự 
hoạt động của các đảng đối lập; c) sẽ hoàn toàn có tự do tôn giáo; 
và đ) sẽ ủng hộ thế giới phương Tây, nhưng sẽ không là chư hầu 
của Mỹ, để "dẫn cuộc chiến chống VC tới kết cục chiến thắng, 
trong khi nhận sự giúp đỡ của Phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ." 


Ngày 30/10/1963. 5 p.m. Viết từ Sài Gòn. Từ Tòa Đại sứ gửi về 
BNG. Ký tên Lodge. Chuyên trực tiếp tới Tổng Thống _Kennedy. 
Không gửi tới nơi khác. Nơi đây là bản báo cáo hàng tuần, tuần lễ 
kết thúc vào ngày Thứ Tư 30/ 10/1963. 

Câu hỏi 1: Chúng ta đang thắng hay thua, tính theo hàng ngày, 
trong cuộc chiến chống VŒ? 

Trả lời: Không có thay đổi lớn về tình hình quân sự trong suốt tuần 
qua. Sự kiện đáng ghi nhận nhất đối với tôi, trực tiệp, là lời tiết lộ 
có tính tối mật từ Tướng Đôn, hiện nay là Quyền Tham Mưu 
Trưởng Liên Quân, răng Đôn không nghĩ là cuộc chiến có thể 
thắng được với chính phú Diệm như hiện nay, trước khi người 
Mỹ ra đi, và chắc chắn là sau đó là không thể thắng VC nỗi. 





529 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Tôi tiếp tục nghĩ rằng chúng ta có thể và phải tiếp tục chiến dịch 
giữ đất và giữ dân như hiện nay, nhưng sẽ phải là cái gì khác hơn 
với những gì chính phủ VN đang làm hiện nay về chính trị và tâm 
lý chiến để có chiến thắng thực sự. 
Câu hỏi 2: Có phải chính phủ VN đang đáp ứng yêu cầu chúng ta 
là phải cải tiến 3 lĩnh vực: (a) chiến dịch quân sự chống lại VC, (b) 
mở rộng chính trị nội bộ, và (c) hành động chinh phục dư luận, cả 
chính phủ và người dân, Hoa Kỳ? : 
Trả lời: Về (a), không thay đối lớn. Không đáp ứng cụ thê nào 
chúng ta nhận được từ phía chính phủ VN về các lĩnh vực quân sự 
mà chúng ta đã nói là cân cải tiến. Về (b), không thay đổi lớn nào. 
Về (c), Không thay đổi lớn. 
Câu hỏi 3: Có chứng cớ nào cho thấy có sự mạnh hơn hay yếu hơn 
về tính hiệu quả của chính phủ VN trong tương giao quan hệ với 
chính người dân VN? 
Trả lời: Một bản báo cáo từ người Quyền Lãnh Sự tại Huế dẫn ra 
trường hợp một phụ nữ Việt Nam, Hiệu trưởng của một trường 
giành riêng cho nữ sinh tại Huế, người này vân còn bị giam trong 
tù chỉ vì tội duy nhất là viết một lá thư gửi Tổng Thống "gần như 
là xin thay đổi trong chính phủ" và bản văn này ký tên chung với 
ban giảng huấn trường. Lá thư kêu gọi Tổng Thống Diệm dùng 
thẩm quyên lãnh đạo để giải quyết vấn đề Phật Giáo và bác bỏ các 
hành động đàn áp của các quan chức cấp thấp. Viên chức Lãnh sự 
Hoa Kỳ của chúng ta mới đem chuyện này nói với chính quyền địa 
phương, thì được nói rằng hễ bà Hiệu Trưởng "tự thú tội" xong thì 
sẽ được đưa ra trước tòa quân sự. Hồi cuối tuần vừa qua, người nữ 
Hiệu Trưởng này được thả ra, nhưng người ta tin rằng bà được thả 
vì liên hệ tới chuyến thăm của phái đoàn LHQ và có giả thuyết 
rằng sau khi phái đoàn LHQ rời Việt Nam thì bà Hiệu Trưởng sẽ 
có chuyện nữa. Không có lý do nào để nghĩ rằng trường hợp này 
có cái gì dị thường. Cũng có tin ghi nhận về nhiều sĩ quan Lục 
quân bị yêu cầu lập danh sách những người nào trong đơn vị của 
họ mà có các hành động bị xem là không phù hợp với chính sách 
nhà nước. , 
Câu hỏi 4: Và cụ thê hơn, phản ứng nào từ phía chính phủ VN đôi 
với chúng ta, và chúng ta có cần thay đổi chút nào về hướng tiếp 
cận với chính phủ VN? 





530 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Trả lời: Chúng ta bắt đầu thấy một vài ảnh hưởng, nhưng không 
bao nhiêu cụ thể. Diệm mời tôi ở một ngày Chủ Nhật với ông và 
nêu lên đề tài ngưng nhập cảng mặt hàng tiêu dùng mà, tôi hy 
vọng, là khởi đầu của một cuộc đối thoại. Thuần sau đó nói rằng có 
lẽ đó là khúc đạo đầu của TT Diệm. Nhưng nhập cảng hàng thương 
mại và ngừng viện trợ đối với Đại Tá Tung có vẻ như gây ân tượng 
với chính phủ VN nhiều hơn là chúng ta cứ nói hoài. Có lễ họ sẽ 
đề ra vài bước đề họ thực hiện nhằm trao đổi việc tiếp tục viện trợ, 
mặc dù tôi nghĩ ngờ rằng họ sẽ nhượng bộ nhiều. Bât cứ những gì 
họ hứa làm, thế rồi lại trì hoãn và sẽ rât khó mà chứng thực những 
việc đó. Khi chúng ta quyết định rằng đã đới lúc chúng ta tiệp tục 
viện trợ, thì có lẽ tôi nên được trao quyền làm một bản văn gửi 
Diệm đề giải thích rằng chính sách của chính phủ VN gây, nhiều 
khó khăn cho chúng ta tiếp tục viện trợ, nhưng, mặc dù niêm tin 
Hoa Kỳ đã suy yêu, chúng ta đã kết luận răng họ có ý chiến thắng 
cuộc chiến; răng chúng ta sẽ tiếp tục viện trợ một số lĩnh vực 
trong những thời gian cỗ định đều đặn. 

Các phản ứng khác nhận thấy như sau: 

a. Tiên sĩ Herbert K. Walther của phòng giáo dục USOM, người 
có lễ gặp nhiều giáo sư và sinh viên Việt Nam hơn bất kỳ viên 
chức nào trong các nhà ngoại giao Hoa Kỳ nơi đây, báo cáo rằng 
một vài giáo sư hay sinh viên đã khen ngợi quyêt định Hoa Kỳ 
ngưng viện trợ cho Việt Nam. Tất cả những người liên lạc của 
Walther đều nói họ hoan hỷ vì quyết định của Hoa Kỳ tạm ngưng 
viện trợ, và họ nói lẽ ra Mỹ phải làm như thế sớm hơn để áp lực 
Diệm. 

b. Tướng Đôn bày tỏ sự hài lòng rằng lực lượng của Đại Tá Tung 
đã được đặt dưới quyền Bộ Tổng Tham Mưu. Đôn cũng quan ngại 
về đồng bạc mắt giá. 

c. Phó Tổng Thống Thơ hỏi một người tới thăm rằng tôi [Lodge] 
có đú mạnh mẽ đê đứng vững trong tình thế hiện nay. Khi được 
nghe rằng tôi vững vàng, Thơ đáp là tốt vậy. 

d. Trên thị trường chợ búa, giá hàng nhập cảng tăng đều với tình 
hình chính phủ VN kiểm soát bột và sữa đặc có đường, trong khi 
số lượng bán sỉ không còn đủ nữa. Thị trường tiền tệ tiếp tục dao 
động. Vàng mới tăng giá 50% thế rồi sụt giá 12% bởi vì có một số 
lượng lớn vàng nhập lậu từ Hồng Kông tuân qua. 





531 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Các tin đồn về hành động của chính phủ VN đều đặn đưa ra, nhưng 
không thấy gì xây ra. Toàn cảnh cho thấy có hoang mang trong 
giới doanh nhân và công chức. Vài biểu hiện bất mãn đã lên tiếng 
từ các công đoàn. Các viên chức chính phủ VN cũng quan ngại về 
giá hàng chợ, cộng thêm tin đồn sẽ giảm lương và vật giá tăng vì 
phải mua thức ăn trưa vì áp dụng giờ làm việc mới. Tôi biết là có 
đủ sữa cho tới tháng 12/1963 hay tháng 1/1964. Tôi dự định đưa 
lượng sữa này ra khi cần thiết để bảo đảm có số lượng bình thường 
cho dân tiêu thụ. Cuối cùng, chính phủ VN có vẻ như đã có một 
khởi đầu tốt VỚI phái đoàn LHQ. Tới giờ, họ cho phái đoàn gặp 
mọi người, kế cả các Phật Tử đang bị giam giữ. 


Ngày 30/10/1963. 7 p.m. Viết từ Sài Gòn. Điện văn từ Tướng 
Harkins (Tư Lệnh MACV) gửi về Tướng Taylor (Tham Mưu 
Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ). 

Khi tôi nói tuần trước rằng tôi không muốn có đảo chánh ở VN, tôi 
đã không nhận ra là tôi đã lờ nhịp với thực tại. Thực sự, Đại sứ 
Lodge đã đồng ý thông báo cho tôi mọi diễn tiến ở VN. Do vậy tôi 
hơi shock khi Đại sứ Lodge gọi tôi hôm nay về chỉ thị từ 
Washington. Tôi không biệt răng trước đó đã có liên lạc giữa Đôn 
và Conein. Tôi thực sự không nhận ra về tính tất yêu kế hoạch đảo 
chánh của Đôn. Vì chúng ta không biết về kế hoạch đó, tôi không 
có thê nói là kế hoạch tốt ra SaO. Đối với tôi, như dường Đôn đã 
lấy danh sách các đơn vị ra rồi chỉ định các đơn vị sẽ được sử 
dụng. Về cách mà các Sư Đoàn 2l, 9, 7, 23 và 5 có thể yêm trợ tức 
khắc cho một nỗ lực ở Sài Gòn thì khó mà hình dung được. 

(LND: Tướng Harkins muốn nói rằng các sự đoàn này có căn cứ 
xa Sài Gòn, khó đưa về dùng cho đảo chánh, và nếu đưa về thì sẽ 
trồng nhiều chỗ cho ỨC vào.) 

Nếu các sư đoàn này được đưa vào khu vực [thủ đô để đảo chánh], 

thì VC sẽ lợi dụng liền và tôi không thể đoán là cần bao lâu để đưa 
quân chính phủ tái chiếm các nơi bỏ ngõ cho VC chiếm. Nếu Đôn 
dự định chỉ dùng các đơn vị quân đội địa phương, thì nỗ lực [đảo 
chánh] sẽ thất bại. 

Tôi đọc điện văn của Đại sứ hôm nay trả lời cho sự không đông ý 
của tôi răng chúng ta nên có thêm thông tin. Cho dù Đôn nói cuộc 
đảo chánh thuần túy là người Việt, Hoa Kỳ cũng sẽ liên hệ dù 
chúng ta thích hay không thích. 





532 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Tôi cảm thấy chúng ta nên đồng ý đảo chánh chỉ với một điều chắc 
chắn: Điều này hoặc tiếp tục giúp đỡ Diệm cho tới khi chúng ta 
cạn hết tất cả các biện pháp áp lực. Uy tín của Hoa Kỳ thực sự liên 
hệ cách này hay cách kia, và nói phải được gìn g1ữ ở mọi giá. 


Ngày 30/10/1963. 12:25 p.m. Bản ghi nhớ về cuộc nói chuyện điện 
thoại giữa Harriman (Thứ Trưởng Ngoại Giao về Chính Trị và 
Bundy (Phụ tá Đặc biệt của Tổng Thông về An Ninh Quốc Gia). 
Người chép lại cuộc nói chuyện điện thoại là Dolores P Perruso, 
nhân viên trong văn phòng của Harriman. 

Harriman nói rằng Bộ Trưởng Quốc Phòng. MecNamara không hài 
lòng vì Tướng Harkins không được hỏi ý về các lượng định quân 
sự. Harriman nói rằng các đánh giá của Harkins không chính xác tí 
nào. Harriman nói Bundy nên ghi nhớ trong tâm [rằng Harkins 
không chính xác] khi liên hệ những gì Harkins nói. Harriman nói 
răng Harriman nghi ngờ khả năng của ban tham mưu của Tướng 
Harkins. Harriman nói răng Harriman nghĩ rằng Trueheart đã thực 
hiện các công việc rất tuyệt VỜI. 


Ngày 30/10/1963. 5:49 pm. Viết từ Washington. Điện văn từ 
Bundy (Phụ tá Đặc biệt của Tổng Thống về An ninh Quốc gia) gửi 
Đại sứ Lodge. 

Chúng tôi không chấp nhận như một căn bản cho chính sách Mỹ 
răng chúng ta không có sức mạnh đê trì hoãn hay bác bỏ một cuộc 
đảo chánh. Ông đã viết rằng nêu ông tin rằng đảo chánh sẽ thất bại, 
ông sẽ làm mọi chuyện đề ngăn cản lại. Chúng tôi tin rằng dựa trên 
cùng căn bản này, ông nên có hành động thuyết phục các lãnh tụ 
đảo chánh hãy ngưng lại hay trì hoãn bất kỳ, chiến dịch nào mà, 
trong sự phán đoán tốt nhất của ông, không nắm chắc phần thắng. 
Chúng ta chưa bao giờ cứu xét tới chuyện phản bội các tướng lãnh 
để bênh vực Diệm, và nhân sự liên hệ của chúng ta đã bác bỏ 
chuyện như thế. Chúng tôi nhận ra sự nguy hiểm khi lộ ra vẻ như 
mình là con tin cho các tướng, nhưng chúng tôi tin rằng vị trí 
chúng ta nên cứng rắn càng nhiều càng tốt, do vậy chúng ta không 
thể tự hạn chế mình vào trường hợp được ông ám chỉ là chỉ có sự 
thất bại nào đó mới cần can thiệp. Chúng tôi tin rằng tiêu chuẩn 
của ông về sự can thiệp nên nói như trên. 





533 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Do vậy, nếu ông kết luận rằng không có nhiều phần sẽ thắng, ông 
nên nêu nghỉ ngờ với các tướng để thuyết phục họ tạm hoãn cho 
tới khi có cơ hội tốt hơn đề đảo chánh thành công. Khi thông báo 
như thế, ông nên dùng sức mạnh những lời khuyên tốt nhất của Mỹ 
và công khai bác bỏ bất kỳ sự ám chỉ nào là chúng ta chống lại nỗ 
lực của các tướng chỉ vì chúng ta thiên vị cho chính phủ Diệm. 
Chúng ta nên nhớ rằng các tướng đã diễn dịch vai trò Hoa Kỳ 
trong cuộc đảo chánh 1960 [bất thành], và nhân sự của ông nên 
phân biệt rõ ràng giữa lời khuyên chân thành và mạnh mẽ trong 
cương vị bạn, và đôi với bất kỳ chống đối nào đối với mục tiêu của 
họ. Chúng ta tiếp tục lượng định theo sát từng phút về viễn ảnh 
[thành công hay. không]. Chúng ta muốn tiếp tục trao đổi các lượng 
định mới nhất về đề tài này. 

Đề làm sáng tỏ, chúng tôi lặp lại ước muốn của chúng ta như sau. 
a) Trong khi ô ông còn ở Sài Gòn, ông là Tư Lệnh chỉ huy các hoạt 
động của người Mỹ tại VN trong mọi trường hợp và chỉ thị duy 
nhất của chúng tôi là, chúng tôi biết chắc rằng sẽ cung cấp thông 
tin đầy đủ cho Harkins trong mọi giai đoạn và sử dụng lời khuyên 
từ cả Harkins và (xóa vài chữ) trong việc đưa ra hướng dẫn đối với 
những người liên lạc và sự lượng định. Chúng tôi vẫn quan ngại 
răng . cả Conein và các nguôn tin khác chưa có thông tin sáng tỏ về 
sự bố trí lực lượng và mức độ quyết tâm đảo chánh của các tướng. 
b) Khi ông rời Sài Gòn và trước khi xảy ra cú đảo chánh, Trueheart 
sẽ là Tư lệnh các hoạt động của người Mỹ tại VN. Trong trường 
hợp đó, chúng tôi muốn tất cả chỉ thị đối với Conein sẽ được thực 
hiện trong sự tham khảo với Harkins và (xóa vài chữ) để cả 3 
người biết những gì được nói cho Conein. Bất kỳ bât đông ý nào 
giữa 3 người về các chỉ thị đó nên được báo cáo về Washington và 
giữ lại chờ quyết định của chúng tôi, khi thời gian cho phép. c) 
Nếu ông đã rời VN và cú đảo chánh xảy ra, chúng tôi tin răng đó là 
tình hình khẩn cấp, chờ ô ông trở về [Sài Gòn], răng hướng đi của 
các viên chức Mỹ tại VN cân được cân trọng giữ trong các viên 
chức cao cấp nhất có kinh nghiệm về các quyết định quân sự, và 
viên chức đó theo chúng tôi nên là Harkins. Chúng tôi không có ý 
định là chuyện thay đổi trách nhiệm cuối cùng này lộ ra công khai 
dù là ở cách nào, và Harkins dĩ nhiên sẽ được hướng dẫn theo các 
chỉ thị của chúng tôi. 





534 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Trong trường hợp xảy ra đảo chánh: a) chính phủ Mỹ sẽ bác bỏ lời 
yêu câu can thiệp trực tiếp từ phía nào, và phi cơ do Mỹ kiểm SOát 
và các tài nguyên khác sẽ không đưa vào giữa các cuộc giao chiên 
hay là để hỗ trợ dù là phía đảo chánh hay phía trung thành với 
chính phủ, mà không có sự cho phép của Washington. b) Trường 
hợp giao chiến ngang ngửa, Hoa Kỳ có thể đồng ý thực hiện vài 
hành động được cả 2 phía đồng ý, như chở đi các nhân vật quan 
trọng hay chuyên thông tin. Tuy nhiên, khi làm như thế, chính phủ 
Mỹ sẽ tránh áp lực từ cả 2 phía. Không có lợi gì cho chính phủ Mỹ 
khi lộ ra vẻ như là công cụ của chính quyền đương hữu hay công 
cụ của phía đảo chánh. c) Trường hợp đảo chánh thất bại hay sắp 
thất bại, Hoa Kỳ có thể cho .fy nạn đối với những người trách 
nhiệm liên hệ. Chúng tôi tin rằng làm như thế sẽ có lợi cho chúng 
ta và có lợi cho những người xin ty nạn khi họ tìm được bảo vệ 
trong các tòa đại sứ khác và của chúng ta. d) Nhưng một khi cuộc 
đảo chánh dưới sự lãnh đạo có trách nhiệm tiên hành, và trong các 
hạn chế này, vì quyền lợi chính phủ Hoa Kỳ, đảo chánh đó cần 
được thành công. 

Vị ông sắp về Hoa Kỳ, ông nên tránh bình luận trước công chúng 
và giữ được im lặng thì tôt. Và nếu có thê, ông nên để ngỏ giờ 
chính xác của chuyên bay. Rất là bất lợi khi ông vắng mặt ở Sài 
Gòn nếu như đây là một tuần lễ quyết định, và nếu có thể tránh 
được, chúng tôi không muốn thấy ông dính chặt vào một giờ cố 
định phải lên phi cơ. 


Ngày 31/10/1963. 5:40 p.m. _Viết từ Sài Gòn. Đại sứ Lodge gửi về 
Bộ Ngoại Giao. Phân tích về các nhóm bất đồng chính kiến, trong 
đó có vẻ một số nhóm đang kết hợp sau lưng các tướng lãnh. 
Chúng tôi (Lodge) đang biết các phần tử bất đồng chính kiên như 
Sau: 

a) Nhóm Trần Kim Tuyến, kết hợp cả quân sự, dân sự, các nhà 
hoạt động Phật Giáo và các nhóm sinh viên học sinh. Tổ chức rộng 
lớn, tự chia ra nhiều phần. 

b) Trung Tá Phạm Ngọc Thảo và Huỳnh Văn Lang. Nhóm này có 
hỗ trợ từ quân nhân, có một phần nhóm này có ảnh hưởng trên 
nhóm Trần Kim Tuyến. 





535 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





c) Nhóm sĩ quan Miền Trung, có vẻ như là một phần sẽ tham dự 
trong cuộc đảo chánh sắp tới của các tướng, lãnh đạo bởi Tướng 
Lê Văn Nghiêm, với các Tướng Phạm Xuân Chiểu, Lê Văn Kim, 
Trần Văn Minh, Nguyễn Ngọc Lễ, và Dương Văn Minh như một 
phân của thượng tâng. Nhóm này song hành với một nhóm gồm 
các sĩ quan gốc Miền Bắc (do Tướng Chiêu chỉ huy) và Miền Nam 
(do Tướng Kim chỉ huy). Không rõ về hướng hoạt động, nhưng có 
vài đơn vị hỗ trợ được nhận ra. 

d) Đảng Mặt Trận Thống Nhất, được mô tả bởi "Bui Thngt [sic] 
Long Hy" (Người dịch không rõ là ai, xin ghỉ nguyên, văn trong 
ngoặc kép), được tô chức thành các chỉ bộ 3 người gồm giới trí 
thức, mục tiêu lật đồ chế độ Diệm. Nhóm này có lẽ là một phần 
trong nhóm Trần Kim Tuyến. 

e) Các phần tử Đại Việt, đại diện là Bùi Diễm, làm việc với các 
tướng. Cuộc nói chuyện với Đặng Văn Sung và Trần Trung Dung 
cho thấy họ biết rất nhiều, và chúng tôi nghi ngờ rằng nhóm này là 
những người tham dự. 

ƒ) Việt Nam Quốc Dân Đảng thuộc nhóm Nguyễn Văn Lực, người 
từ ban đầu đã có liên lạc và hứa ủng hộ nhóm Trần Kim Tuyến, và 
nhóm Thảo/Lang đang tìm cách lợi dụng nhóm này. 

8) Chúng tôi có nhiều bản tin cho thấy các Đại Tá, và các sĩ quan 
cấp thấp, đặc biệt là từ Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến và Thiết 
Giáp, đang thảo luận vê một cuộc đảo chánh trong sức riêng của 
họ. 

h) Nhóm của Thiếu Tá Nguyễn Văn Bích, người giữ chức vụ DCO 
(LND: không rõ viết tắt chức vụ gì) của Sư Đoàn 23, được chúng 
tôi chủ ý xuyên qua Du Phước Long của Phòng Liên Lạc Báo Chi. 
Vì liên hệ của Long cho thấy có thể nhóm này là một phần của 
nhóm Trần Kim Tì yến. Các lời nói khác của Long cũng cho thấy 
nhóm này có thể là phần tử của Việt Nam Quốc Dán Đảng. 

1) Nhóm Nguyễn Hữu Dương, một luật sư công quyên, có nhiều 
liên lạc ở cả giới quân sự và dân sự. Nhóm này làm việc Song song 
với nhóm Tự Do, cả hai nhóm đều có nhiều liên hệ với giới sinh 
viên học sinh. Nhóm của Dương và nhóm Tự Do là độc lập, và liên 
hệ với nhóm Trần Kim Tuyến. 

J) Nhóm các tướng lãnh, chỉ huy do Dương Văn Minh, với Trần 
Văn Đôn làm phát ngôn nhân và Lê Văn Kim là tổ chức chính trị. 
Hầu hết các nhóm trên bây giờ đều có liên hệ với nhóm này. 





536 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





k) Tổ chức của Phạm Huy Cơ có tên là Territorial Action 
Commitee (Ủy Ban Hành Động Lãnh Thổ?) có kế hoạch lật đồ 
chế độ Diệm, hoạt động tích cực về tâm lý chiến, có vài tổ chức 
dân sự; không thấy rõ là có quân sự hỗ trợ hay không, cũng không 
cho thây một vận hành đảo chánh nào. 

Nhìn chung về các nhóm trên, chúng tôi cảm thấy hầu hết hoạt 
động bây giờ tập trung vào 2 phía, một phía là nhóm của 
Thảo/Lang, và phía kia là nhóm các tướng lãnh. Cả hai nhóm đều 
dùng chung một sô đơn vị quân sự, nhưng phía các tướng CÓ Vẻ 
mạnh hơn và tổ chức rộng hơn. Nếu nhóm Thảo/Lang tiên hành 
đảo chánh trước, họ phải hy vọng những nhóm đối lập sẽ trở cờ 
theo họ, cũng như sự hỗ trợ từ các đơn vị quân sự mà sự trung 
thành họ _Không biết chắc, hay là phải cần một hành động thần tốc 
đề xóa sô gia đình nhà Ngô. Ngay cả nếu thành công, cũng không 
chắc họ sẽ thực hiện được chương trình chính trị của họ. Chúng tôi 
tin rằng nếu nhóm các tướng tiến hành đảo chánh trước, sức mạnh 
sẽ về nhóm này và nhóm Thảo/Lang sẽ bị buộc hỗ trợ cho những 
người và những nhóm không hoàn toàn là họ chủ động. Các tướng 
từ khởi đầu đã không có ý định muốn kết hợp với nhóm Thảo, vì 
họ không tin Thảo, nhưng sẵn sàng sử dụng Thảo. 


Ngày 31/10/1963. Theo lịch trình là phải về họp và thảo luận tình 
hình, nhưng Đại sứ Lodge hoãn bay vệ Mỹ vì không khí căng 
thăng và có vẻ như cuộc đảo chánh sắp tiến hành. 


Ngày 1/11/1963. 10:00 am. Đại sứ Lodge và Đô Đốc Harry Felt 
(Tư lệnh Quân Lực Mỹ Thái Bình Dương) tới thăm Tổng Thống 
Ngộ Đình Diệm. Đô Đốc Felt đang thăm VN. TT Diệm lặp lại 
nhiều điểm đã nói với MeNamara một tháng trước đó. _ Cuối buôi 
họp, Diệm kéo Lodge sang một bên, nói răng Diệm đã sẵn sảng nói 
về những gì Hoa Kỳ muốn Diệm làm. Sau buổi họp, Đô Đốc Felt 
rời Sải Gòn. 


Ngày 1/11/1963. Viết từ Sài Gòn. Từ Tòa Đại sứ gửi về BNG. Ký 
tên Lodge. Đô Đốc Felt, Bộ Trưởng Martin, người thông ngôn tòa 
đại sứ và tôi gặp Tổng Thống Diệm từ 10 giờ sáng cho tới 11:15 
giờ hôm nay. Sau đó, tôi một mình nói chuyện với TT Diệm trong 
20 phút. Diệm khởi đầu bằng độc thoại về những gì tương tự trong 
cuộc nói chuyện ngày 29/9/1963 với MecNamara, Taylor, Harkins 
và chính tôi (Lodge). 





537 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





TT Diệm thêm vài điều sau: a) Các viên chức CIA cấp thấp đang 
đầu độc bầu không khí bằng cách loan tin đồn về các cuộc đảo 
chánh chồng Diệm. Nói răng một viên chức đó, tên Hodges gần 
đây nói với một vài viên chức VN rằng chính phủ VN dự định biểu 
tình tấn công tòa đại sứ Mỹ. Hodges nhận xét răng nếu chuyện đó 
xảy ra, Hạm Đội 7 Hoa Kỳ sẽ phản ứng liền, và vân vân. Diệm nói 
răng Hodges rõ ràng biết nhiêu về chuyện đó hơn là Diệm biết, 
nhưng thêm rằng kẻ thù sẽ lợi dụng các tin đồn đó. Diệm nói có 2 
cán bộ Việt Cộng bị giết ở phía Nam Sài Gòn hôm 23/10/1063, 
trong người có kê hoạch lợi dụng bất kỳ nỗ lực đảo chánh nào đề 
chiếm Sài Gòn. b) Kế hoạch Mỹ ghìm viện trợ sẽ làm hại nỗ lực 
chiến tranh, sẽ gây ra khó khăn đặc biệt cho binh sĩ và các Thanh 
Niên Tình Nguyện không được trả lương tại các Ấp Chiến Lược. 
Diêm dự định các biện pháp bảo vệ họ về mặt kinh tế càng nhiều 
càng tốt. Diệm than thở việc ngưng viện trợ bột mì và đặc biệt là 
sữa. c) Chính phủ Mỹ hoàn toàn sai trong việc treo tài trợ Lực 
Lượng Đặc Biệt. Các lực lượng này không độc lập, nhưng chính 
phủ Mỹ như dường cho là như thế, nhưng là trực tiếp dưới quyên 
Bộ Tham Mưu Quân Lực VNCH, nơi trước đó ra lệnh họ tân công 
các chùa vào ngày 21/8/1963 sau khi các sĩ quan cao câp quân lực 
VNCH thông nhât nói với Diệm là cần hành động như thê. Diệm 
cũng nói thêm một cách sai lầm rằng chính phủ Mỹ có ấn tượng sai 
vệ sự độc lập của Lực Lượng Đặc Biệt bởi vì phương pháp tác 
chiến đặc biệt thường liên hệ với các sư đoàn bình thường hay các 
đơn vị biên phòng. (Hết điện văn) 


Ngày 1/11/1963. 2:24 p.m. Viết từ Sài Gòn. Điện văn Harkins (Tư 
Lệnh MACV) gửi về Blake (Giám Đốc Sở An Ninh Quốc Gia Hoa 
Kỳ). 

Lúc 13:45 giờ, Tướng Đôn điện thoại cho Tướng Stilwell, J-3 (của 
MACV) và nói rõ rằng tất cả các tướng đã cùng với Đôn có mặt ở 
Bộ Tổng Tham Mưu và đang tiễn hành cuộc đảo chánh. Stilwell 
hỏi có phải thời gian ngay lúc đó là đảo chánh, Đôn trả lời 
đúng vậy. Đôn yêu cầu thông báo ngay với tôi (Tướng Harkins). 
Tôi thông báo cho Đại sứ Lodge lúc 14:00 giờ. Lodge cũng vừa 
nhận được tin rằng một đơn vị Thủy Quân Lục Chiên đã chiếm 
PTT (Tông Đài Bưu Điện). 

Các viên chức CAS báo cáo một số đơn vị không rõ đã chiếm xong 
Tổng Nha Cảnh Sát. Một số đơn vị (có lẽ Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù) 
đang trên đường từ phi trường vào Sài Gòn. 





538 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Có tin đang giao chiến ở Bộ Chỉ Huy Lực Lượng Đặc Biệt kế bên 
Bộ Tổng Tham Mưu. Đại sứ và tôi đả ra lệnh cho AFRS (Đài Phát 
Thanh Quân Đội Hoa Kỳ) loan tin cảnh giác tới tất cả người Mỹ 
hãy tránh ra đường phố VÌ có biến động dân sự. Nhiều đơn vị quân 
đội di chuyên sáng nay. Tất cả chỉ tiết sẽ báo cáo sau. (Hết) 


Ngày 1/11/1963. Lúc nửa đêm rạng sáng, các sĩ quan chỉ huy đảo 
chánh có mặt ở Bộ Tổng Tham Mưu. Ủy ban Đảo chánh triệu tập 
buổi họp tất cả các sĩ quan cao cấp tại Bộ Tổng Tham Mưu, chỉ trừ 
Tướng Đính và Tướng Cao. Họ được thông báo về cuộc đảo 
chánh, và yêu cầu ủng hộ. Tắt cả ủng hộ, chỉ trừ Đại Tá Tung. Lời 
cam kết ủng hộ đảo chánh được thu băng ghi âm. Tung bị bất giữ, 
sau đó bị bắn chết. Một viên chức CAS (tình báo Hoa Kỳ) được 
mời tới Bộ Tổng Tham Mưu và giữ điện thoại liên lạc với Tòa Đại 
sứ Mỹ trong suôt cuộc đảo chánh. 

Lúc 1:45 p.m. Tướng Đôn thông báo cho Tướng Stillwell, yêu cầu 
thông báo Tướng Harkins vê cuộc đảo chánh. 

Lúc 2:00 p.m. Chiếm một số cơ sở chính yếu trong Sải Gòn, trong 
đó có Bưu điện, Tổng Nha Cảnh Sát, các đài phát thanh, phi 
trường, bộ chỉ huy Hải quân, vân vân. Quân đảo chánh cũng tấn 
công vào Dinh Tổng Thông và các cơ sở trong Lực Lượng Phòng 
Vệ Phủ Tỏng Thống, ngăn chận các lối từ ngoài vào thủ đô. 


Ngày 1/11/1963. 3 p.m. Viết từ Sài Gòn. Từ Tòa Đại sứ gửi về Bộ 
Ngoại Giao. Ký tên Lodge. Diễn biến chính lúc 15:00 giờ như sau. 
Tướng Đôn xác nhận đảo chánh đang tiến hành. Một đơn vị quân 
đảo chánh, có lẽ TỌLC, đã chiếm Trung tâm viễn thông của Bộ 
Nội Vụ. Có bắn rải rác trên đường phố. Đại Tá Tung, Tử Lệnh Lực 
Lượng Đặc Biệt VN, có tin đã bị bắt và đã bị thúc giục đưa ra lệnh 
ngưng bắn cho LLĐB. Quân Phòng Vệ Phủ Tổng Thống đang bố 
trí, đóng quanh Dinh Tổng Thống, nhưng không nghe tiếng súng 
nơi này. Bộ Trưởng Thuần, Bộ Trưởng Kinh Tế Thanh, Bộ Trưởng 
Tài Chánh Lương đều đang ở căn chung cư của Đại sứ Italy. Có 
103 xe vận tải chở lính vào Sài Gòn, qua cầu từ Biên Hòa. Đại Tá 
Tung, Giám Đốc Cảnh Sát, Tư Lệnh Không Quân, Tư Lệnh Dân 
Vệ, tất cả đều bị bắt ở Bộ Tổng Tham Mưu. Có tin Tư Lệnh Hải 
Quân bị giết sáng nay. 





539 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Các tướng đảo chánh tìm cách chuyên vào Dinh bản tối hậu thư tới 
Tổng Thông Diệm bảo đảm có lỗi an toàn ra hải ngoại cho hai anh 
em Diệm và Nhu nếu hai vị này đầu hàng trong vòng một giờ đồng 
hồ. Nhưng không chuyên vào được. Tướng Đôn nói Đôn sẽ đưa 
bản tuyên cáo vê đảo chánh lên đài phát thanh trong vòng một gIờ 
đồng hồ. Tuyên bồ tình hình xám, và tất cả những người Mỹ được 
khuyến cáo qua đài phát thanh AFRS là phải ở trong nhà. 

——- Ghi chú của Bộ Ngoại Giao khi biên tập hồ sơ. Theo các cuộc 
phỏng vấn với Lucien Conein vào ngày 11/10/1984 và với những 
người khác vào ngày 14/4/1984, Nhu đã có những nỗ lực để cứu 
vãn. Vào cuối tháng 10/1963, Nhu có nghe về một âm mưu đảo 
chánh, "rằng các con voi đang chạy tàn phá trong rừng và vài con 
đang tới gân Nhu." Nhu kết luận rằng cách duy nhất để xoay 
chuyền tình hình là cho Mỹ thấy rằng Diệm và Nhu là "những 
người duy nhất cứu được Việt Nam." Nhu thu xếp với Tướng 
Đính, Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô, để dàn dựng một cuộc nôi dậy 
giả mạo của VC tại Sài Gòn. Trong kế hoạch sẽ có thủ đoạn ám sát 
các viên chức Hoa Kỳ chính yêu. Rồi Nhu dự định đưa các đơn vị 
quân đội "trung thành" từ thâm quyền của Đính đề đàn áp cuộc nổi 
loạn, hồi phục trật tự, và cứu VN. Nhưng Đính trước đó đã về 
phía các tướng đảo chánh và Đính nói với các tướng về kế 
hoạch của Nhu. Như Conein mô tả, các tướng đã thừa cơ thuận ý 
Nhu đê mượn giả mà làm thật. Khi đảo chánh mới bắt đầu, Nhu cứ 
tưởng đó là cú nổi loạn giả mạo dàn dựng mà Nhu đã bàn với 
Đính. (Hết điện văn) 


Ngày 1/11/1963. Viết từ Sài Gòn. Điện văn từ Phòng CIA Sài Gòn 
gửi vệ Blake (Giám Đốc An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ). Conein báo 
cáo từ Bộ Tổng Tham Mưu của các tướng lãnh, nói răng các tướng 
không thảo luận với Tổng Thống Diệm. Hoặc là có, hay không, và 
rôi ngưng cuộc điện đàm. 

Conein quan sát thấy 4 phi cơ tác chiến AD-6 với bom đạn bay ở 
độ cao 10,000 ft (hơn 3 cây số) trên bầu trời Sài Gòn vào lúc 15:15 
giờ chiêu. Giao chiến lớn, cả xe tăng và súng nhỏ, và có lẽ cả đạn 
pháo binh gần Dinh Tổng Thống lúc 15:30 giờ chiều trở đi. Conein 
báo cáo từ Bộ Tổng Tham Mưu của các tướng lãnh, rằng nghe 
tiếng phát thanh qua sóng radio từ Dinh Tổng Thống tới Quân Khu 
1 và Quân Khu 2, và tới Sư Đoàn 2]. 





540 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Các bản tin trên sóng radio này nói là có đảo chánh ở Sài Gòn, 
nhưng tất cả loạn quân đã bị bắt. Từ Tòa Đại sứ có thể nghe tiếng 
súng giao chiến. Có thể xác nhận rằng không hề có chuyện loạn 
quân nào bị bắt. Vào lúc 15:35 giờ, nghe có tiêng súng đại bác 105 
bắn gần Dinh. (Hết điện văn) 


Ngày, 1/11/1963. 4 p.m. Viết từ Sài gòn. Điện văn từ Tòa Đại sứ 
gửi về BNG. Ký tên Lodge. Các tướng từ chối nói trực tiếp với 
Tổng. Thống Phủ về tối hậu thư. Họ yêu cầu Tòa Đại sứ Hoa Kỳ 
chuyển tới Tổng Thống Diệm, Chúng tôi đã yêu cầu Quyền 
Khâm Sứ Tòa Thánh Vatican để chuyến thông điệp vào Dinh 
Tổng Thống. Trong khi đó, các cuộc bộ chiến diễn ra, và không 
quân tân công vào Dinh Tổng Thống. (Hết điện văn) 


Lúc 4:00 p.m. Giao chiến tại Dinh Tổng Thống và căn cứ của quân 
phòng vệ. Không liên lạc được Tướng Đính, Diệm và Nhu mới 
nhận thấy đảo chánh là có thực và nghiêm trọng. Kế tiếp các tướng 
kêu gọi hai anh em Diệm và Nhu đầu hàng. Hai người từ chối. 

Lúc 4:30 p.m. Các tướng lên đài phát thanh, loan báo đảo chánh và 
yêu cầu hai anh em Diệm và Nhu từ chức. Cùng lúc, Diệm điện 
thoại cho Lodge. Diệm hỏi Lodge là lập trường của Mỹ phía nào. 
Lodge trả lời răng Mỹ chưa thê có một quan điêm. Lodge bày tỏ 
quan ngại về an toàn cho Diệm, và cuộc nói chuyện ngưng lúc đó. 


Ngày 1/11/1963. 6 p.m. Viết từ Sài Gòn. Điện văn từ Tòa Đại sứ 
gửi về BNG. Ký tên Lodge. Vào lúc 4:30 giờ chiều, một cú điện 
thoại từ Tổng Thông Diệm và sau đây là cuộc nói chuyện. 

Diệm: Một số đơn vị nổi loạn và tôi muốn biết: Thái độ của Mỹ? 
Lodge: Tôi không cảm thấy có đủ thông tin để có thê nói với ngài. 
Tôi nghe tiêng súng, nhưng tôi không nắm hết các sự kiện. Thêm 
nữa, vào lúc 4:30 giờ sáng ở thủ đô Hoa Kỳ bây giờ, và chính phủ 
Mỹ không thê có một quan điểm. : 

Diệm: Nhưng ông phải có vài ý tông quát. Sau cùng, tôi là Tổng 
Thống. Tôi đã cô găng làm nhiệm vụ của tôi. Tôi muốn làm bây 
giờ những gì bốn phận và lương tâm tôi đòi hỏi. Tôi tin bổn phận 
trên hết. 





541 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Lodge: Ngài chắc chắn đã làm bổn phận của ngài. Như tôi đã nói 
VỚI ngài chỉ mới sáng nay, tôi ngưỡng mộ sự can đảm và đóng góp 
lớn của ngài cho đât nước của ngài. Không ai có thê tước đoạt 
những gì ngài đã làm. Bây giờ tôi lo ngại về an toàn bản thân ngài. 
Tôi nghe tin răng những người đảo chánh hiện nay muốn đưa ngài 
và em ngài ra khỏi Việt Nam nếu ngài từ chức. Ngài có nghe điều 
này? 

Diệm: Không. (Và ngừng một chút.) Ông có số điện thoại tôi đó. 
Lodge: Vâng. Nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì để giúp ngài an 
toàn bản thân, xin gọi tôi. 

Diệm: Tôi đang tìm cách tái lập trật tự. (Hết điện văn) 


Lúc 5:00 p.m. Các tướng một lần nữa, kêu gọi Diệm đầu hàng. Tất 
cả các tướng đều lên tiêng kêu gọi. Đại Tá Tung bị đưa lên nói 
điện thoại, nói với Diệm răng Tung đã bị bắt. Sau đó, Tung bị đưa 
ra ngoài và bắn chết. Diệm và Nhu bây giờ kinh hoảng, gọi tất cả 
các tư lệnh đơn vị, nhưng không a1 trung thành nữa. Bên ngoài 
Dinh Tổng Thống, tiếng súng giao chiến tiếp tục. 


Ngày 1/11/1963. 5 p.m. Viết từ Sài Gòn. Từ CIA Sài Gòn gửi về 
Blake (Giám Đốc An Ninh Quốc Gia). Conein từ Bộ Tổng Tham 
Mưu báo cáo Tướng Dương Văn Minh dùng điện thoại gọi Tổng 
Thống Diệm, nhưng không gặp Diệm, và Minh nói với Nhu. Tất cả 
các Tướng, thêm vào các tướng có mặt đã kể trên, Tướng Là, 
Tướng Tám, Tướng Oal, và Tướng Ngọc. Thêm nữa, Đại Tá Lam 
của Dân Vệ, Đại Tá Khang của Thủy Quân Lục Chiến và Đại Tá 
Khương cũng nói chuyện với Nhu qua điện thoại. Thêm nữa, Đại 
Tá Tung bị dí súng nói qua điện thoại rằng Tung đang bị bắt. Tư 
Lệnh Không Quân không nói. Conein tin răng người này đã bị thủ 
tiêu. Minh nói với Nhu răng nếu Tổng Thống Diệm và Nhu không 
từ chức, không tự đầu hàng trong vòng 5 phút đồng hồ, Dinh Tổng 
Thống sẽ bị dội bom dữ dội. Rồi, Tướng Minh gác điện thoại. 

——- Ghi chú viết: Trong điện văn kế tiếp có ghi: "Conein báo cáo từ 
Bộ Tổng Tham Mưu rằng Tướng Dương Văn Minh một lần nữa 
điện thoại Tổng Thống Ngô Đình Diệm, và Diệm gác máy lúc 
17:15 giờ. Minh ra lệnh dội bom Dinh Tổng Thống. Điều này có 
vẻ trái với bản tin nợ đài phát thanh răng TT Diệm đã từ chức 
loan đi lúc 17:10 giờ." 





542 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngày 1/11/1963. Viết từ Sài Gòn. Điện văn từ CIA Sài Gòn gửi về 
Blake (Giám Đốc An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ). 

Conein báo cáo từ Bộ Tổng Tham Mưu của các tướng, rằng có một 
nhóm chính khách dân sự, khuynh hướng thân Tây phương và 
chống Cộng đang có mặt ở Bộ Tổng Tham Mưu. Các vị dân sự 
này sẽ chỉ huy chính phủ dân sự tương lai. Trong chính phủ mới, 
sẽ không có quân nhân giữ chức vụ cao. Các tướng hy vọng 
chuyên giao sang chính phủ dân sự trong vòng 2 tới 3 ngày. Các 
tướng đã ghi âm bản Tuyên cáo dùng cho làn sóng phát thanh, và 
đã chiếm xong các Đài Phát Thanh VN. Tuy nhiên, một điểm 
chuyên sóng bị nỗ, nên phát thanh bản Tuyên cáo trì hoãn. Có mặt 
ở Bộ Tổng Tham Mưu là Tướng Dương Văn Minh (Minh Lớn), 
Tướng Minh (Nhỏ), và các tướng Khiêm, Kim, Lễ, và Chiểu. Các 
tướng nói Tướng Khánh và Tướng Trí cũng ủng hộ đảo chánh. 
Các tướng nói Biên Hòa và Mỹ Tho đã vào thay quân đảo chánh. 
Nghe có tiếng giao chiến lớn gần Tòa Đại Sứ. Có giao chiến giữa 
phi cơ chiến đấu và tàu chiến trên sông. (Hết điện văn) 


Ngày 1/11/1963. 6:53 p.m. Điện văn từ CIA Sài Gòn gửi về Blake 
(Giám Đốc An Ninh Quốc Gia). Từ nguồn khả tín tại Bộ Tổng 
Tham Mưu ghi lời Tướng Dương Văn Minh: Giây phút quyết định 
tới, quân sĩ tiến vào Dinh Gia Long, dự kiến chiếm xong lúc 19:00 
giờ. Họ sẵn Sảng tác chiến. Các tướng hy vọng chính phủ mới sẽ 
sớm được công nhận từ chính phủ Mỹ và các nước Tây Phương. 
Quân nhân sẽ không giữ mãi quyên lực. Tướng Minh lặp lại điều 
đó nhiều lần. Sẽ chuyên giao chính phủ sang dân sự trong hai hay 
ba ngày nếu có thể, và sẽ tận lực để chính phủ dân sự kiêm soát 
hoàn toàn trong vòng một tuần lễ. Khi đảo chánh hoàn tất, có thê là 
vào đêm 1/11/1963, các tướng sẽ tới Tòa Đại sứ Mỹ và mời nhà sư 
Thích Trí Quang tham dự tân chính phủ. Họ sẽ không ép buộc bất 
cứ gì với nhà sư Thích Trí Quang. Nhà sư sẽ được tự do lựa chọn 
tham dự hay không. (Hết điện văn) 


Ngày 1/11/1963. 10:50 a.m. Viết từ Washington. Điện văn từ Bộ 
Ngoại Giao Hoa Kỳ gửi Tòa Đại sứ tại VN. Ký tên Rusk. 





543 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Nếu đảo chánh thành công, vấn đề công nhận tân chính phủ sẽ là 
khẩn cấp. Dĩ nhiên, ông sẽ hành xử trong phong cách bạn hữu và 
hợp tác nhưng thời điểm khi chúng tôi loan báo công nhân chính 
thức có thể bị hoãn trong thời gian ngắn. Bởi vì đảo chánh hoàn 
toàn là người Việt với nhau, các tướng nên hiểu rằng Sự công 
nhận sớm và sai lạc của Hoa Kỳ có thể bị quy chụp nhãn hiệu là do 
Hoa Kỳ thúc giục và vận dụng. Bởi vì các tướng dự định lập chính 
phủ trong vòng 2 hay 3 ngày, sự công nhận chính thức tôt hơn là 
nên chờ lúc đó. Về chuyện nhà sư Trí Quang, lúc đó dĩ nhiên là tự 
do đi đâu, hay làm gì là tùy nhà sư. Tuy nhiên, trong những cuộc 
nói chuyện với các viên chức sứ quán, quan điểm chống Thiên 
Chúa Giáo của nhà sư Trí Quang làm chúng tôi có một chút không 
thoải mái. Để quân bình, chúng tôi có hướng tin vào ý định của 
nhóm đảo chánh muôn mời nhà sư Trí Quang làm cô vân Phật 
Giáo cho tân chính phủ, như thế hợp lý hơn là mời nhà sư giữ chức 
Bộ Trưởng hay chức nào có thẩm quyên. Trao cho nhà sư trách 
nhiệm cụ thê hạn chế đối với Phật Tử sẽ có 2 ưu thế theo chúng tôi 
thấy: (a) làm an tâm được các Phật Tử; và (b) không làm sợ hãi các 
giáo dân Thiên Chúa Giáo hay các nhóm khác. Cùng lúc, vị trí có 
vân của nhà sư Trí Quang trong tân chính phủ sẽ giúp được các 
tướng, qua tài năng của nhà sư mà không gây thành kiến bộ phái 
nào đối với tân chính phủ. Vậy thì chuyên bay về Washington của 
ông (Lodge) tạm hoãn rôi vậy. 

-——- Ghi chú I. Vào lúc 10 a.m. , Tổng Thống Kennedy đã họp với 
các cô vấn chính: Rusk, MeNamara, McCone, Robert Kennedy, 
Taylor, Harriman, Hilsman, McGeorge Bundy, Robert Manning, 
Colby, Krulak, Forrestal, và Kline. Nhiều người đã thức gần như 
trọn đêm khi có tin đảo chánh. Trong khi đó, TT Kennedy rời buổi 
họp để dự Thánh Lễ All Saints Mass tại nhà thờ Holy Trimty 
Church từ 10:55 tới 11:29 a.m. Trong thời gian Kennedy đi lễ nhà 
thờ, buổi họp vẫn diễn tiễn. Sau đó Kennedy trở lại tiếp tục tham 
dự buôi họp, cho tới 12:15 p.m. 

VỆ sau, trong sách "Swords and Plowshares" của Taylor, trang 
301, và sách “To Move a Nation" của Hilsman, trang 519, kế lại 
rằng họ bị đánh thức lúc rạng sáng ngày 1/11/1963 để theo dõi tình 
hình đảo chánh. Taylor ghi răng, theo Taylor nhớ, Kennedy được 
tin Diệm chết trong buổi họp trên, nhưng sự thực là được tin đó 
trong buôi họp lúc 9:35-10:05 a.m. giờ của ngày 2/11/1963. 





544 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ghi chú 2. Một điện văn gửi từ Lodge về Rusk qua kênh CIA ngày 
1/11/1963, nhận lúc 7:55 a.m. cho biết các tướng dự định tới Tòa 
Đại sứ khi đảo chánh xong, Lodge sẽ đích thân chào đón các 
tướng, và Lodge đề nghị các tướng đón nhà sư Trí Quang bên 
ngoài Tòa Đại sứ. 

Ghi chú 3. Conein báo cáo từ Bộ Tổng Tham Mưu rằng các tướng 
muốn mời nhà sư Trí Quang làm có vấn Phật Giáo để biểu tượng 
hóa quyền tự do tôn giáo. (Hết điện văn) 


Ngày 1/11/1963. 12:01 p.m. Viết từ Washington. Bản ghi nhớ 
cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa Ngoại Trưởng Rusk và 
Thượng nghị sĩ J. William Fulbright. 

Thượng nghị sĩ gọi lại, và Ngoại Trưởng nói trông tình hình thì 
cuộc đảo chánh sẽ thành công. Nhóm đảo chánh dự tính trong 2 
hay 3 ngày sẽ trao lại cho chính phủ dân sự. Ngoại Trưởng nói có 
lẽ Phó Tông Thống [Nguyễn Ngọc Thơ] sẽ lên Tổng Thống. 
Chuyện này không phải là kình chống giữa dân sự với quân sự. 
Ngoại Trưởng nói Bộ Ngoại Giao đã nghe đồn nhiều về đảo chánh 
nhưng không có chỉ tiệt. Sự liên hệ của Hoa Kỳ với nhóm đảo 
chánh thực sự là tối thiêu. Thượng nghị sĩ Fulbright hỏi Ngoại 
Trưởng có muốn hay không ra trình bày trước Ủy bạn Thượng 
Viện. Ngoại Trưởng nói là có thể ra trình bày vào chiều nay hay 
sáng mai. Nhưng nêu ra trình bày vào đầu tuần tới thì SẼ CÓ nhiều 
thông tin hơn. Thượng nghị sĩ F nói ông không khuyến cáo như 
thế. Ngoại Trưởng nói bản thân ông hay viên chức khác sẽ ra trình 
bày trước ủy ban. Ghi chú cho biệt: Thượng nghị sĩ Fulbright là 
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng Viện.(Hết điện văn) 


Ngày 1/11/1963. 12:04 p.m. Viết từ Washington. Điện văn từ Bộ 
Ngoại Giao gửi Tòa Đại sứ tại VN. Ký tên Rusk. Nếu đảo chánh 
thành công, sự chấp thuận và cảm thông về mục tiêu đảo chánh nơi 
đây sẽ tăng nhiều, nếu các tướng và các đồng minh dân sự tiếp tục 
nêu lên mạnh mẽ và công khai kết luận được phúc trình trong một 
trong các bản tin phát thanh của họ rằng Nhu đang cò kè thương 
lượng với người Cộng sản để phản bội chính nghĩa chống Cộng. 
Giá trị cao của lý luận này nên được nhấn mạnh với họ trong cơ 
hội sớm nhất. Ghi chú cho biết: Lodge trả lời bộ Ngoại Giao răng 
"điểm đó đã được trình bày với các tướng lãnh." (Hết điện văn) 





545 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Ngày 1/11/1963. 6:25 p.m. Viết từ Sài Gòn. Điện văn từ Harkins 
(Tư Lệnh MACV) gửi về Taylor (Tham Mưu Trưởng Liên Quân 
Hoa Kỳ). Riêng từ Tướng Harkins gửi tới Tướng Taylor và Đô 
Đốc Felt. Đề tài: đảo chánh. 

Thay vì được thông báo về cuộc đảo chánh trước 2 ngày hay 4 giờ 
đồng hồ như đã hứa, chúng tôi được thông báo trước chỉ khoảng 
4 phút đồng hồ. Tôi trở về từ sân bay, khi đi cùng Tướng Đôn và 
những người khác, chúng tôi nói lời từ biệt Đô Đốc Felt, rồi ăn 
trưa, và rời trở về văn phòng. Tướng Stilwell bước vào văn phòng 
khoảng L3: giờ, và nói ông vừa nhận cú điện thoại từ Tướng 
Đôn nói rằng các tướng đã quyết định tiễn hành và thông báo 
Tướng Harkins và các bạn Hoa Kỳ. Tướng Stilwell hỏi khi nào sẽ 
đảo chánh. Tướng Đôn nói, đảo chánh tức khắc rôi. Vào lúc đó, có 
tiêng súng băn gân bản doanh Lực Lượng Đặc Biệt gân Tân Sơn 
Nhứt. Hiên nhiên là quân sĩ VNCH đang vào trong bản doanh 
LLĐB với nỗ lực bắt Đại Tá Tung. 

Bây giờ là 17:00 giờ, và trong buôi chiều có tiếng súng bắn vào vài 
chiếc phi cơ; những phi cơ này có vẻ dội bom không hiệu quả nếu 
dội bom vào Dinh Tổng Thống. Thực sự, họ lại thả bom lạc vào 
khu Embassy Marine House (Nhà TQLC của Tòa Đại sứ) nhưng 
thấy là không a1 bị thương. 

Tôi vừa nói chuyện với Đại sứ Lodge. Lodge nói Tướng Minh và 
Đôn đang tìm cách liên lạc với Tổng Thống Diệm và yêu cầu Diệm 
từ chức và Đôn và Minh hứa sẽ đê Diệm và Nhu an toàn ra lưu 
vong nếu họ từ chức. Giây phút này khó mà nói về tương quan lực 
lượng hai bên. Có tin Tư lệnh Hải Quân, Đại Tá Quyên, bị giết 
sáng nay. Quân Nhảy Dù vào chiếm Bộ Tư lệnh Hải Quân. Quân 
đảo chánh đã chiếm toàn bộ các cơ sở viễn thông và rồi có đơn vị 
nào đã chiếm bản doanh Cảnh Sát. Tư Lệnh Không Quân, Tư lệnh 
Nhảy Dù, Tư lệnh TỌLUC, Tư Lệnh Dân Vệ, Tư Lệnh Cảnh Sát và 
Đại Tá Tung đều bị bắt giam tại Tân Sơn Nhứt. Đó là tin chưa 
kiêm chứng. 

Vào lúc này, có tin Dinh Tổng Thống bị bao vây với lệnh chờ tấn 
công, khi cân thiết. Cho tới khi chuyện này êm, tôi yêu cầu không 
ai nên tới Việt Nam lúc này. Chúng ta không biết bên quân sự sẽ 
đưa lãnh tụ dân sự nào lên. : 

Nhà của Tướng Stilwell, kế bên Dinh cũ, đã bị bắn trúng vài viên 
đạn trong khi quân đảo chánh tiến về phía Dinh Gia Long. Betty 
(LND: vợ Tướng Harkins) nói răng có tiêng súng gân nhà tôi, cho 
dù không phải là súng bắn trực tiếp vào nhà. 





546 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Có tiếng súng phòng không đang bắn dòn dã từ mái một căn nhà 
bên kia đường. 

Đôn sáng nay nói với Đô Đốc Felt và tôi rằng Đôn sẽ đưa 2 tiêu 
đoàn Nhảy Dù tới Tây Ninh. Hóa ra là Đôn đưa các đơn vị này vào 
Sài Gòn. Bây giờ có vẻ như là có 2 tiểu đoàn Nhảy Dù, 2 tiểu đoàn 
TỌLC, 2 tiêu đoàn Bộ Binh tại Sài Gòn trong khi có tin một tiêu 
đoàn Nhảy Dù và tiêu đoàn Bộ Binh khác đang tới từ trại huấn 
luyện ở Vũng Tàu. 

Tôi đã chỉ thị tất cả quân nhân Hoa Kỳ không được ra đường phố 
và không được đứng về phía nào. Tôi cũng chỉ thị rằng việc chính 
yếu bây giờ là quan sát xem quân VC có nổi dậy không. Tôi bảo 
đảm là họ sẽ thừa cơ này để khủng bố trong và ngoài thành phố. 
Tất cả cảnh sát bây giờ đã bị tước vũ khí, trong khi dân chúng ùa 
ra khắp đường phô. Ngoài ra, mọi chuyện khác thì yên tĩnh. Tât cả 
tôi có thể nói rằng, không bao giờ có khoảnh khắc nào nhạt nhẽo 
nơi đây, tại Sài Gòn. Cần trọng. 

Tái Bút. Tất cả bây giờ yên tĩnh. Có vài tiếng nỗ lớn. Nghe như 
tiếng súng đại bác từ xe tăng bắn ra. Ô thế đấy. (Hết điện văn) 


Ngày 1/11/1963. Lúc 8:00 p.m. Hai anh em Diệm và Nhu trốn ra 
khỏi Dinh. Khoảng chặp tối, có lẽ lúc 8 giờ tối. Hai anh em thoát 
ra khỏi Dinh xuyên qua một trong các đường hầm bí mật được 
xây cho các trường hợp khẩn cầp như thế. Một người bạn Trung 
Hoa đón họ, đưa về một nơi ân trỗn trong Chợ Lớn. Nơi đó, họ ở 
một đêm, trong khi giữ liên lạc điện thoại với Dinh. Lúc 9:00 p.m. 
Dinh Gia Long bị băn vào bằng đạn pháo binh và đại bác xe tăng, 
giao chiến cả đêm. 


Ngày 1/11/1963. 6:53 p.m. Viết từ Washington. Điện văn từ Bộ 
Ngoại Giao gửi Tòa Đại sứ Mỹ tại VN. Ký tên Rusk. 

Danh sách sơ khởi chính phủ lâm thời có vẻ hợp lẽ trong tỷ lệ dân 
sự - quân sự. Hy vọng phân danh sách còn lại cũng sẽ nghe hợp lý 
như thế. Chìa khóa để có phản ứng thuận lợi từ thế giới và quan 
trọng nhất là phản ứng từ dư luận Quốc hội và người dân Hoa Kỳ 
đối với cuộc đảo chánh sẽ tùy thuộc chủ yêu là từ các bản tuyên bố 
và hành động của các tướng lãnh cho tới việc thực thi. Chúng tôi 
nhận thấy rằng ông ý thức rõ về phương diện này mà chúng ta gặp 
nơi đây [tại Mỹ] và xuyên qua sự cô vân ông có thê ø1úp các tướng 
lãnh có các bước đi hợp lý. 





547 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Chúng ta công nhận rằng đây là vấn đề của người Việt, và các 
tướng CÓ Vẻ biết họ muôn làm gì và có thể không tìm lời có vấn từ 
ông, và có thê [hỏi lời cố vấn] khi hoàn cảnh yêu cầu. Tuy nhiên, 
sau đây là góp ý, hy vọng các tướng giữ gìn trong tâm: 1) Giữ 
quyết tâm thực hiện cuộc chiến với sức mạnh mới. 2) Trả thù tối 
thiêu. 3) Mới lối an toàn cho gia đình [nhà Ngô] lưu vong. 4) Đối 
xử nhân đạo với người bị bắt. 5) Kiêm duyệt tôi thiêu, vừa cả 
phương pháp và thời gian. 6) Thiết quân luật ở thời gian tối thiêu. 
7) Công bố sẽ vẫn giữ gìn các cam kết quốc tế đã có của VNCH, 
và sẵn sàng duy trì quan hệ quốc tế với các nước thân thiện với 
VNCH. 

_- Ghi chú. Danh sách sơ lược chính phủ lâm thời VNCH theo 
điện văn ngày 2/11/1963 lúc 2:50 a.m. giờ, giờ Sài Gòn, cho biết 
nguồn tin khả tín từ Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực VNCH nói 
răng sau đây là nhân sự của chính phủ lâm thời sẽ năm quyền từ 3 
tới 5 tháng: 

. Thủ Tướng Nguyễn Ngọc Thơ. 

. Phó Thủ Tướng: Phan Huy Quát và Trần Văn Lý. 

. Bộ Trưởng Quôc Phòng và Tham Mưu Trưởng Quân Lực: Tướng 
Trần Văn Đôn. 

. Bộ Trưởng Nội Vụ: Tướng Tôn Thất Đính. 

. Bộ Trưởng Thông Tin: Tướng Trần Tử Oai. 

. Bộ Trưởng Thanh Niên và Giáo Dục: Tướng Trần Văn Minh. 

. Bộ Trưởng Ngoại Giao: Vũ Văn Mẫu. 

. Bộ TRưởng Công Dân Vụ: Trần Lê Quang. 

. Đại sứ VN tại Hoa Kỳ: Trần Văn Chương. 

. Các bộ trưởng Tài Chánh, Kinh Tế, Nông Nghiệp, Tư Pháp và Y 
Tế đang còn được chọn, nhưng sẽ đều là dân sự. 

Phó Tổng Thống Thơ đã liên lạc với các tướng. Sẽ không có Tổng 
Thống trong chính phủ lâm thời, bởi vì các tướng cho răng chức 
Tổng Thống sẽ là bầu phiếu từ tuyển cử, nhưng Thủ Tướng là chức 
do bồ nhiệm. Sau 3 tới 5 tháng, sẽ tô chức bầu cử tự do đê bầu lên 
Tổng Thống. Tướng Dương Văn Minh nhiều lần nói ông không 
muôn chức vụ nào hết. Cùng nguồn tin cho biết, Tướng Đính bây 
giờ đang ở Dinh Tổng Thống, nói chuyện với người Tiểu Đoàn 
Trưởng đã gia nhập Quân Phòng Vệ Tổng Thống Phủ. Chính phủ 
lâm thời sẽ tuyên: bố mục tiêu chính yêu sẽ là thực hiện cuộc chiến 
chống lại VC. (Hết điện văn) 





548 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngày 2/11/1963. Lúc 3:30 a.m. Tấn công Dinh Gia Long bắt đầu. 
Xe tăng và bộ binh tấn công vào Dinh. Lúc 6:20 a.m. Tổng Thống 
Diệm điện thoại các tướng, nói muốn đầu hàng. TT Diệm gọi 
Tướng Đôn từ nơi ân trốn ở Chợ Lớn, nhưng không nói rõ nơi ân 
trốn. Lúc 6:30 a.m. Dinh Tổng Thống thất thủ. Nhận thấy tình hình 
tuyệt vọng, TT Diệm ra lệnh cho lính phòng vệ Phủ Tông Thống 
ngừng băn. Đại Tá Thảo, chỉ huy đơn vị tân công, biết về nơi ân 
trôn của TT Diệm, và với sự cho phép của Bộ Tông Tham Mưu đã 
lên đường tới tìm bắt hai anh em Diệm-Nhu. Lúc 6: 45 a.m. Diệm 
và Nhu trốn thoát lần nữa. Tới căn nhà ở Chợ Lớn, Thảo gọi về Bộ 
TTM và có tin là hai anh em đã trốn tới một nhà thờ Thiên Chúa 
Giáo gần đó. Lúc 6: 50 a.m. Bắt được hai anh em Diệm-Nhu. Diệm 
gọi Tướng Đôn và đầu "hàng, lần này là vô điều kiện. Hai anh em 
Diệm-Nhu sau đó bị giết trong một xe thiết giáp trên đường xe này 
về Bộ Tổng Tham Mưu. Buôi chiều, Phó Tổng Thống Thơ được 
tham khảo, họp với ủy ban đảo chánh về thành phần chính phủ lâm 
thời mà ông sẽ lãnh đạo. 


Ngày 1/11/1963. 8:47 p.m. Viết từ Washington. Điện văn từ Bộ 
Ngoại Giao gửi Tòa Đại sứ tại VN. Ký tên Rusk. 

Vào lúc 9:15 giờ sáng mai, giờ thủ đô Hoa Kỳ, Tổng Thống 
Kennedy xét duyệt lập trường và khẩn cấp xin ông góp ý cho buôi 
họp đó. Suy nghĩ sơ khởi của chúng tôi là, nếu khuynh hướng hiện 
nay tiếp tục, chúng ta nên xúc tiên công nhận và hỗ trợ cuộc đảo 
chánh, nhưng làm như thế cần có sự hợp lý cân trọng để không gặp 
nguy hiểm là sẽ bị so sánh sai lầm với tình hình Châu Mỹ Latinh. 
Chúng tôi nghĩ rằng nên nhấn mạnh sai lầm của chính phủ Diệm 
trong việc đàn áp, không còn được công chúng hỗ trợ, không điều 
hành cuộc chiến chống Cộng hiệu quả nữa, thậm chí lại lộ ra ước 
muốn thương lượng với kẻ thù. Ngược lại, chúng ta dự kiến sẽ 
có sự ủng hộ rộng rãi cho toàn bộ các lãnh đạo quân lực VNCH, 
cũng như cho nhiêu lãnh đạo dân sự uy tín, dự kiên kêt thúc đàn 
áp, hồi phục lại một chính phủ hợp hiến. Trong mục tiêu cuối cùng 
này, chúng tôi tin vị trí của Thơ rất quan trọng, và hy vọng nói sẽ 
được nhắn mạnh nơi đây. 





549 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





--- Phần Ghi chú cho biết thêm. Theo điện văn gửi ngày 2/11/1963 
lúc 6:42 a.m. giờ Sài Gòn, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nhận được ngày 
1/11/1963 lúc 6:05 p.m., một phần viết như sau: "Vào lúc 06:20 
giờ, ngày 2/11/1963, Tổng Thống Diệm trực tiếp điện thoại, gọi 
Tướng Đôn tại Bộ Tổng Tham Mưu, đề nghị sẽ đâu hàng với danh 
dự. Diệm nói rằng Diệm và Nhu muốn được đưa đi an toàn tới phi 
trường và bay đi từ đó, nơi đến không nói rõ. Các đứa con của Nhu 
không có mặt trong Dinh. Tướng Minh chấp nhận yêu cầu đó, và 
muôn thu xếp ngưng bắn tại Dinh Gia Long, nơi giao chiến lớn vẫn 
tiếp diễn." 

Tuy nhiên, điện văn MACV gửi ngày 2/11/1963 lúc 6:53 a.m. giờ 
Sài Gòn, nhận tại Bộ Ngoại Giao lúc 6:07 p.m. giờ thủ đô Hoa Kỳ, 
cho biết Diệm-Nhu đã bị bắt vào lúc 6:40 a.m. giờ Sài Gòn. (Hết 
điện văn) 


Ngày 2/11/1963. Giữa trưa. Viết từ Sài Gòn. Điện văn từ Tòa Đại 
SỨ gửi về BNG. Ký tên Lodge. 

Đồng ý, chúng ta nên ủng hộ và công nhận. Chúng ta nên tiếp tục 
viện trợ hàng nhập cảng thương mại, nhưng theo định kỳ và lựa 
chọn mà không công bô ra quân chúng, để tránh sự xuất hiện các 
chỉ phiếu khống (blank check) hay là trả toàn bộ (pay-off). Chúng 
ta không nên là nước đầu tiên công nhận tân chính phủ, mà các Đại 
sứ quán thân thiện khác công nhận trước rồi mình mới công, nhận 
theo. Dĩ nhiên, chúng ta nên lộ ra dấu hiệu hài lòng cho các tân 
lãnh đạo nhìn thấy. 

Nên nhấn mạnh hiện tượng cuộc đảo chánh này được dân ủng hộ 
nồng nhiệt. Hôm nay, nhìn thấy tất cả người Việt đều CÓ nụ Cười 
tươi trên khuôn mặt. Người ta kể cho tôi (Lodge) nghe rằng đường 
phố đang tưng bừng vượt hơn cả các lẽ hội Tết đầu năm. Các 
nhân viên người Việt trong khu vực nhà ở của Tòa Đại Sứ, những 
người tôi biết rất rõ, lộ rõ vui mừng trên khuôn mặt của họ hôm 
nay. Khi tôi lái xe tới văn phòng với một lá cờ Mỹ rất nhỏ đang 
bay, hai bên lề đường bừng lên những tràng hoan hô, người ta bất 
tay nhau, vẫy chào nhau. Các xe tăng đậu nơi các góc. phố được 
dân đem các tràng hoa tới trao tặng, và các chiến binh hiển nhiên là 
được dân chúng hoan hô tưng bừng. Tại một quảng trường, nơi có 
pho tượng Hai Bà Trưng được tạc theo khuôn mặt Bà Nhu, 
các thanh niên đang bận rộn dùng các đèn xì để cắt pho tượng nơi 
chân tượng và quân dây cáp vào cô đê kéo tượng ngã xuông. (Hêt 
điện văn) 





550 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Ngày 2/11/1963. 2:50 a.m. Viết từ Washington. Điện văn từ BNG 
gửi Đại sứ Mỹ tại VN. Ký tên Rusk. 

Gửi Lodge. Được tin Diệm và Nhu tự sát, dư luận nơi đây và 
nhiều nơi trên thế giới chấn động. Các tướng phải bảo vệ uy tín của 
họ qua hành động. Cần phải xem lại xem có phải cái chết của 2 anh 
em Diệm-Nhu là tự sát, hay là vì bạo lực. Tốt nhất, về 2 cái chết 
này cần xác minh qua một tô chức không thiên vị, như thành viên 
một tô chức LHQ hay các viên chức ngoại giao kèm với báo cáo 
của bác sĩ về cái chết. 

-- Ghi chú cho biết, một điện văn từ CIA Sài Gòn gửi ngày 
2/11/1963, nhận tại Bộ Ngoại Giao lúc 12:24 a.m. giờ ngày 
2/11/1963, ghi rằng: "Ước tính bây giờ là Diệm và Nhu đã chết. 
Bản tin trên đài phát thanh nói họ tự sát bằng thuốc độc. Các viên 
chức CIA Sài Gòn được các đối tác người Việt cho biết rằng vụ tự 
sát xảy ra trên đường xe chở về Bộ Tổng Tham Mưu, nhưng không 
thể xác minh là bằng cách nào hay khi nào. Hai xác bây giờ đã về 
Bộ Tổng Tham Mưu trong xe bọc sắt hay là trong tòa nhà rôi. Bây 
giờ sẽ tìm xem họ chết cách nào, và thi thê đang ở đâu." (Hết điện 
văn) 


Ngày 2/11/1963. 6 a.m. Viết từ Sài Gòn. Điện văn từ Harkins (Tư 
Lệnh MACV) gửi về Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Hoa Kỳ. Tóm 
lược tình hình. 

A. Dấu hiệu đảo chánh thành công. 

Tất cả các tư lệnh quân khu và sư đoàn đã tuyên bố toàn lực ủng 
hộ Ủy Ban Tướng Lãnh. Quân đảo chánh kiểm soát tất cả Các CƠ 
quan truyền thông lớn tại Sài Gòn. Không có giao chiến hay bất ồn 
ở bắt cứ nơi đâu tại Nam VN bên ngoài khu vực Sải Gòn. Người 
dân tại Sài Gòn và Chợ Lớn không có vấn đề gì với quân đảo 
chánh. Chỉ còn giao chiên nhỏ trong khu vực doanh trại Phòng Vệ 
Phủ Tổng Thống và quanh Dinh Gia Long. Có thêm nhiều nhân 
vật dân sự lên đài phát thanh tuyên bố ủng hộ. Không có tin gì về 
bất kỳ đơn vị quân lực VNCH nào tới củng cố quân phòng vệ Dinh 
Gia Long hay cản trở quân đảo chánh. 

B. Tình hình trật tự công cộng 

Dân chúng, ở trong nhà, dẻ dặt tôn trọng lệnh giới nghiêm. Không 
có tin gì về cướp bóc, hôi của. Chỉ thây vài cảnh sát đồng phục 
ngoải phó. Nhiều cảnh sát đã thay đồng phục và rời các trạm cảnh 
sát. Tât cả tiện nghi điện nước hoạt động không gián đoạn, kê từ 
khi đảo chánh xảy ra. 





551 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





C. Các đơn vị và nhân sự ủng hộ đảo chánh. 

Như đã nói trên, tất cả các tư lệnh quân khu và sư đoàn đều tuyên 
bố ủng hộ Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Điều này không phải 
chứng cớ rằng tất cả các đơn vị ở quân khu và sư đoàn đều tham 
dự đảo chánh. Sau đây là các đơn vị (qua đài phát thanh, qua bản 
tuyên bố ở Bộ Tổng Tham Mưu và/hay qua các tin gửi từ các cố 
vân) ủng hộ đảo chánh: 

Không Quân VN (dưới quyền Đại Tá Hiền); 

Hải Quân VN (dưới quyên Tư Lệnh Cang, cựu Tư Lệnh Giang 
Thuyền); 

Lực Lượng Đặc Biệt (dưới quyền Trung Tá Triệu); 

Các sĩ quan cao cấp (trừ Tướng Là) của CMD (LND: không rõ 
CMD là bình chúng nào); 

Lữ Đoàn Nhảy Dù (dưới quyên Đại Tá Viên); 

Lữ Đoàn Thủy Quân Lục Chiến (dưới quyên Trung Tá Khang); 

Tuy nhiên, nên nhớ rằng. quân đảo chánh kiếm soát đài phát thanh, 
và không thê tức khắc kiểm chứng các tuyên bố trên đài. 


Sau đây là Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng theo Đài Phát Thanh 
Sài Gòn (sẽ ghi nguyên văn các chữ không rõ nghĩa; nơi đây xin 
ghỉ chú vài chữ: BG là Brigadlier general, tức Chuán Tướng; MG 
là Major General, tức Thiếu Tướng): 

MG Dương Văn Minh, Chủ Tịch 

MG Trần Văn Đôn 

MG Nguyễn Ngọc Lễ 

MG Trần Văn Minh 

BG Lê Văn Nghiêm (former CG, I Corps) 

BG Nguyễn Giác Ngộ (former Dir, Guerilla Warfare) 

BG Mại Hữu Xuân (CG, Quang Tng Œr) 

BG Trần Thiện Khiêm (C/S JGS) 

BG Nguyễn Văn Là (CG, Cmd) 

BG Phan So Chiêu (Don”s deputy during martial law) 

BG Lê Văn Kim (Office, Natl Defense) 

BG Tôn Thát Đính (CG III Corps) 

BG Trang Ngọc Tâm (Inspector, Strat Ham) 

BG Trần Thiều Oai (Dir, Psy War) 

Đại Tá Đỗ Mậu (Chief, Mil Security Directorate and now Political 
Advisor to Committee) 

Đại Tá Nguyễn Khương (C/S, Army Cmd) 

Trung Tá Nguyễn Văn Thiện (Chief, Armor Cmd) 





552 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Trung Tá Lê Nguyên Khang (CO, Marine Bde) 
Đại Tá Dương Ngọc Lắm (Director, CG/SDC) 
Trung Tá Phạm Văn Thuyên (ƯNK) 

Trung Tá Đỗ Ngọc Nhâm (Chief of Material) 
Thiếu Tá Nguyễn Ngọc Thiết (Provost Marshal) 


Đài Phát Thanh cũng loan tin ủng hộ đảo chánh là các sĩ quan sau 
đây: 

Đại Tá Nguyễn Hữu Hiền (CO, VNAF) 

Đại Tả Cao Văn Viên (CO, Airborne) 

Trần Văn To (Police Commissioner) 

Trung Tá Lê Quang Triệu (reported new Special Forces Cmdr) 
Thiếu Tá Tư (Chief Binh Duong Province and CO 8th Regt) 

Bộ Trưởng Nguyễn Đình Thuần (Quốc Phòng) 

Bộ Trưởng Nguyễn Lương (Tài Chánh), 

Bộ Trưởng Hoàng Tất Thành (Kinh Tế) Minister Tran Le Quang 
(Nông Nghiệp) 

(Thuân, Lương, Thành tới ngụ ở Tòa Đại Sứ Ý kế MACV). 

D. Cơ nguy với công dân Hoa Kỳ chỉ hạn chế từ giao chiến giữa 
quân đảo chánh và quân phòng thủ Dinh Tổng Thống ở Sài Gòn. 

E. Phản ứng của Việt Cộng đôi với đảo chánh. Tiêu cực vào lúc 
này. Đây chỉ mới là cái nhìn sơ khởi thôi. 

F. Còn quá sớm để lượng định ảnh hưởng của các hoạt động quân 
sự của quân lực VNCH trong cuộc chiến chống VẦC. Hiển nhiên, 
quân tham dự đảo chánh tại Sài Gòn không có thể tham dự chiến 
trường chống VỀ cho tới khi đảo chánh hoàn tất. Tuy nhiên, số 
lượng quân đưa về đảo chánh không đông; bên cạnh là quân trừ bị, 
chỉ có quân Sư Đoàn 5 là chuyển về. 

G. Các bước thành lập tân chính phủ. 

Tướng Dương Văn Minh chỉ định Nguyễn Ngọc Thơ làm Tổng 
Thống Lâm Thời. Chưa rõ Thơ đang ở đâu. (Hết điện văn) 


Ngày 2/11/1963. § p.m. Viết từ Sài Gòn. Điện văn từ Tòa Đại sứ 
gửi về BNG. Ký tên Lodge. 

1) Một nguồn rất khả tín kể chuyện sau đây về cái chết của Diệm 
và Nhu. Họ rời Dinh vào đêm Thứ Sáu 1/11/1963, cùng đi là 
doanh nhân người Hoa (người này tổ chức Đoàn Thanh Niên Cộng 
Hòa trong Chợ Lớn, khu Phố Tàu lớn ở Sài Gòn). Người này tham 
dự công việc đoàn thể này không phải vì tin tưởng gì, nhưng là để 
tránh răc rồi cho cộng đồng người Hoa. 





553 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Người Hoa này đưa Diệm và Nhu tới một ngôi nhà câu lạc bộ nơi 
người này làm chủ; họ tới đó lúc 9 giờ tối. Diệm và Nhu, xuyên 
qua doanh nhân người Hoa này, yêu câu Tòa Đại Sứ Trung Hoa 
Dân Quốc (Đài Loan) cho họ ty nạn, nhưng không thành công. Sau 
khi ở đêm trong nhà câu lạc bộ, vào lúc 8 giờ sáng, họ tới nhà thờ. 
Khoảng 10 phút sau, một sô quân sĩ tới bắt họ đi, buộc vào một 
quân xa trong đó họ bị khóa lại. Nguồn tin không biệt những gì 
xảy ra sau đó -- không rõ họ sông, hay bị giêt, hay tự sát. 

2) Lương, Bộ Trưởng Tài Chánh trong chính phủ Diệm, cùng với 
Thuần và Thành (cựu Bộ Trưởng Kinh Tế), buổi chiều Thứ Bảy ở 
tại bản doanh của các tướng lãnh. Tướng Dương Văn Minh nói với 
Lương rằng Diệm và Nhu bị tìm thấy trong một nhà thờ ở Chợ Lớn 
lúc § giờ sáng nay (Thứ Bảy) và bị khóa trong một quân xa. Do 
một sự vô ý, có một khẩu súng bên trong quân xa này. Chính từ 
khẩu súng đó, theo lời Tướng Minh, họ dùng, để tự sát. 

3) Các phiên bản khác nghe được từ các nguôn CAS Sài Gòn: 

A. Thêm một tường trình, Đại Tá Phạm Ngọc Thảo nói vào lúc 
11:30 giờ ngày 2/11/1963 rằng Thảo, cùng với đơn vị của Thảo, 
tiến vào Dinh Gia Long rạng sáng nhằm hộ tống Diệm và Nhu về 
Bộ Tổng Tham Mưu, sau khi họ đông ý đầu hàng vô điều kiện. Sau 
khi lục soát, mới biết Diệm và Nhu không ở Dinh Gia Long và đã 
không có mặt ở đó nhiều giờ đồng hồ. Thảo trở về Bộ Tổng Tham 
Mưu báo cáo. Sau đó mới kiêm soát các căn biệt thự ở vùng Sài 
Gòn/Chợ Lớn được dùng bởi gia đình nhà Ngô. Một đơn vị đặc 
biệt, dưới sự chỉ huy trực tiêp của Tướng Mai Hữu Xuân, nhận ra 
Diệm và Nhu tại căn biệt thự trên đường Phùng Hưng, Chợ Lớn. 
Xuân trở về Bộ Tổng Tham Mưu với thi thể của Diệm và Nhu. 
Không biết thực sự nguyên do hai người chết. 

B. Một nguồn tin CAS khác, cho biết _Trung Úy Nguyễn Ngọc 
Linh, Phụ tá Đặc biệt của Tướng Nguyễn Khánh (Tư Lệnh Quân 
Khu 2) lúc đó Khánh cũng có mặt ở Sài Gòn, kế răng Linh trực 
tiếp nhìn thấy lúc 13:30 giờ ngày 2/11/1963 thi thể của Diệm và 
Nhu tại Bộ Tổng Tham Mưu, và không thê nào nhằm lẫn được. 
Linh nói rằng rõ ràng là Diệm và Nhu đã bị giết, nếu không trực 
tiếp bởi Xuân thì ít nhất là do từ lệnh của Xuân. Trong khi các 
thông tin trên vẫn cần xác minh, nên nhớ rằng tình hình hiện nay 
tại Sài Gòn được tạo ra để gây ra bất kỳ giả thuyết nào về Diệm và 
Nhu. 





554 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Theo lời Thảo và Linh, Diệm và Nhu có thê còn duy trì đường dây 
điện thoại từ căn biệt thự Chợ Lớn trong suốt thời gian đảo chánh, 
bởi vì đường dây này chạy từ Dinh Gia Long tới Thủ Đức, và từ 
Thủ Đức tới căn biệt thự Chợ Lớn. 

C. Một bản tin CAS khác cho biết, theo một nguồn khả tín tại Bộ 
Tổng Tham Mưu, được kế bởi các Tướng Minh Lớn (Dương Văn 
Minh) và Minh Nhỏ (Trần Văn Minh) và các sĩ quan khác rằng 
Diệm và Nhu trốn ra khỏi Dinh Gia Long một chút sau 07:00 giờ 
ngày 2/11/1963 bằng đường hầm thứ ba, mà đường hầm này các 
tướng không biết. Diệm và Nhu rời đường hầm và rồi đi tới Nhà 
Thờ Công Giáo Trung Hoa Don Thanh (LND: có lẽ Nhà Thờ Cha 
Tam? nguyên văn là "Don Thanh Chinese Catholic Church”) ở 
Chợ Lớn, nơi đây họ uống thuốc độc. Diệm và Nhu được tìm thấy 
ở nhà thờ này lúc 10:30 giờ sau đó. Nguồn tin thường khả tín này 
được đề nghị cho cơ hội nhìn thi thê Diệm và Nhu, nhưng nguôn 
này từ chôi. Nguồn CAS nói là có ân tượng mạnh răng Diệm và 
Nhu đã chết, xác đặt ở Bộ Tổng Tham Mưu. 

D. Sau cùng, một viên chức CAS khác được thông báo từ Phòng 2 
Bộ Tông Tham Mưu QL/VNCH răng Tông Thông Diệm và Cô 
Vân Nhu và một nhân viên trong phủ Tổng Thống đi theo đã bị 
bắt, và bị giết bởi các quân nhân dưới quyền của Tướng Mai Hữu 
Xuân tại nhà thờ trong Chợ Quán, Chợ Lớn. Cùng bị bắt với họ là 
Đại Úy Đỗ Hải, cháu của Đỗ Mậu, Tư lệnh An Ninh Quân Đội. 
(LND: có lẽ là Đỗ Thọ, không phải Đổ Hải?) 

--- Phần Ghi chú của điện văn này (bổ túc nhiều năm sau, khi Bộ 
Ngoại Giao Hoa Kỳ soạn tai liệu này để lưu trữ) ghi rằng trong 
sách của Tướng Trân Văn Đôn, nhan đê "Our Endless War” nơi 
các trang 110-113, nói rằng trách nhiệm về cái chết của Diệm và 
Nhu là nơi Tướng Dương Văn Minh. (Hết điện văn) 


Ngày 2/11/1963. Ghi chú Biên tập (của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ). 
Vào ngày 2/11/1963, Tổng Thống Kennedy tô chức một buổi họp 
không-ghi-hồ-sơ tại Bạch Öc, với các cố vẫn chính về Việt Nam từ 
9:35 tới 10:05 a.m. : 

Những người tham dự trong buôi họp với TT Kennedy có Rusk, 
McNamara, McCone, Robert Kenncdy, Taylor, Harriman, 
Hilsman, Henry L. T. Koren, Donald Wilson, và John S. Gleason. 
(ghỉ lại, theo Số Làm Việc của TT Kennedy, Thư viện Kennedy 
Library). 





9555 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Taylor kế lại rằng buổi họp khởi đầu với SỐ, mệnh của Diệm và 
Nhu chưa rõ, nhưng rồi Michael Forrestal cầm tới một phó bản 
điện văn, trong đó ghi rằng Diệm và Nhu đã chết, và bị cho là đã tự 
sát. 

Taylor kế lại phản ứng của Tổng Thống Kennedy như sau: 

"Kennedy nhảy chồm trên cả hai chân, phóng ra khỏi phòng với vẻ 
mặt chấn động và kinh ngạc mà tôi chưa bao giờ nhìn thây trước 
đó. Kennedy đã luôn luôn nói rằng đối xử nặng nhất đối với Diệm 
chỉ nên là lưu vong, và Kennedy được làm cho tin rằng thay đổi 
chính phủ tại VN có thê thực hiện không đồ máu." (Taylor, tác 
phẩm "Swords and Plowshares," trang 301) 

Arthur Schlesinger kê lại rằng ông đã gặp Kennedy ' 'chăng bao lâu 
sau khi nghe tin Diệm và Nhu chết." Schlesinger xác nhận ấn 
tượng của Taylor rằng Kennedy trông "nghiêm trang, Tung động” 

và trông trầm cảm hơn cả khi Kennedy được tin về cuộc xâm 
chiếm Vịnh Con Heo. Theo lời Schlesinger, Kennedy nghi ngờ 
rằng anh em nhà Ngô trong cương vị giáo dân Công Giáo sẽ không 
tự sát và Kennedy cảm thây răng, sau 20 năm hoạt động, cuộc đời 
của Diệm không nên kết thúc như thế. (Schlesinger, tác phẩm 
"“Thousand Days, " các trang, 997-998) 

Sau đó trong cùng ngày, Tổng Thống Kennedy tổ chức buổi họp 
khác về VN, với hầu hết những người trên, cũng họp không-ghi- 
hồ-sơ từ 4:30 tới 5:35 p.m. (ghi lại, theo Số Làm Việc của TT 
Kennedy, Thư viện Kennedy Library). (Hết bản văn) 


Ngày 2/11/1963. 10:42 a.m. Điện văn từ Harkins (Tư Lệnh 
MACV) gửi về Taylor (Tham Mưu Trưởng Liên Quân). 

Chế độ Diệm đã SỤpP đồ. Tổng Thống Diệm và Cố Vấn Nhu đang 
bị các tướng bắt giữ ở nơi chưa rõ. Chúng tôi tính thời gian Dinh 
Gia Long đâu hàng là 020600H. Hỏa lực quân tấn công mạnh quá. 
Diệm vẫn cứng răn tới cùng. Khi Tướng Đính nói chuyện với TT 
Diệm qua điện thoại lúc 0600H, Diệm còn đòi quân đảo chánh tức 
khắc đâu hàng. Trong buổi tối ngày 1/11/1963, quân đảo chánh 
chiếm từng khu trong doanh trại của quân phòng vệ Phủ Tổng 
Thống, bắt nhiều tù binh, đưa quân vào sát, bao vây Dinh (ước tính 
khoảng 1000 quân nhân và 4 xe thiết giáp). 

Thấy Tõ là trận tân công lớn sẽ thực hiện nửa khuya. Súng lớn bắt 
đầu tấn công lúc 04:00. Chưa ước tính thương vong được, nhưng 
tôi tin là thiệt hại nhẹ. Có ít nhất 9 xe tăng bị bắn trúng, bốc cháy 
bên ngoài Dinh. Không có tin gì về thiệt hại cho công dân Mỹ. 





556 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Tướng Đính, phụ tá là Đại Tá Có, và Đại Tá Thiệu (Tư Lệnh Sư 
Đoàn 5) là các chỉ huy chính của chiến dịch đảo chánh. Đích thân 
Thiệu chỉ huy lực lượng lớn nhất tấn công Dinh Gia Long, hỗ trợ 
bởi Tiêu Đoàn 4 Thủy Quân Lục Chiến và một sô đơn vị của 
Trung Đoàn 11. Đã nghe loan tin thăng cấp tức khắc cho Có và 
Thiệu lên cấp Chuẩn Tướng. 

Nhân sự tham dự chính phủ lâm thời trông có vẻ hợp lý, vào ban 
đầu này. Thơ là lựa chọn hợp lý cho tới khi có một người mạnh mẽ 
hơn xuất hiện. Tôi sẽ yêu câu các tướng phải giữ ý định của họ, 
càng sớm càng tốt, là các chức Bộ Trưởng nên trao cho dân sự. Dĩ 
nhiên, không có mặt Tướng Dương Văn Minh trong nội các sẽ tốt. 
Công việc lớn hiện nay, và là quan tâm toàn bộ của tôi và người 
của tôi, là muốn tân chính phủ VN tức khắc tập trung vào chiến 
tranh chống Cộng. 


Ngày 2/11/1963. 5:49 pm. Viết từ Washington. Điện văn từ Bộ 
Ngoại Giao gửi tất cả các cấp ngoại giao. Dự kiến Hoa Kỳ sẽ công 
nhận chính phủ mới ở Sài Gòn vào đâu tuần tới. Tất cả các cơ quan 
ngoại giao, đặc biệt là phía "Tây Bán Cầu, nên sửa soạn giải thích 
đây đủ vê quyết định này, và v sự di biệt rõ ràng giữa căn bản của 
quyết định này và sự chông đối của chính phủ Mỹ đối với các cuộc 
đảo chánh quân sự chống. lại các nhà nước dân chủ nơi khác. 

Các yếu tố dị biệt là: Chế độ Diệm đã trở thành công cụ của thấm 
quyên toàn trị của một gia đình. Chế độ Diệm bị chống đối sâu sắc 
không chỉ từ đa sỐ dân chúng, mà ngày càng bị chống từ chính các 
quan chức cao câp, dân sự và quân sự. Chế độ Diệm ngày càng bất 
lực trong cuộc chiên chống quân Cộng sản nổi dậy và xâm nhập. 
Ngược lại, các điểm sau đây cần được nói về tân chính phủ: Chính 
phủ mới này đang nhanh chóng đảo ngược guỗng máy đàn áp của 
chế độ cũ, và có chứng cớ là được đại đa sô dân chúng ủ ủng hộ. Tân 
chính phủ cho biết trong tương lai gần sẽ chuyển giao quyên lực 
chính trị cho chính phủ do dân bầu lên. Chính phủ mới đang động 
viên toàn quốc đề tập trung vào cuộc chiến chống Cộng. Chính phủ 
mới này, với cái chết của Tổng Thống Diệm, có vị kê nhiệm hợp 
hiến là Phó Tổng Thống Thơ. (Để quý vị biết: Thơ có vẻ như sẽ 
giữ chức Thủ Tướng, nhưng vị trí chính xác vẫn chưa chắc chắn.) 
Ngày 2/11/1963. 6:31 p.m. Viết từ Washington. Điện văn từ 
Bundy (Phụ tá Đặc biệt của Tổng Thống về an ninh quốc gia) gửi 
Đại sứ Lodge. 





S57 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Cái chết của Diệm và Nhu, _ bất kế những thất bại của họ, đã gây 
chấn động nơi đây và có nỗi nguy hiểm rằng VỊ trí và uy tín của 
chính phủ mới tại VN có thê thiệt hại lớn nêu sự quy lỗi ám sát họ 
là theo lệnh của một hay nhiều thành viên cao câp của chính phủ 
sắp tới. Chứng cớ hiện có thì không rõ ràng và mâu thuẫn nhau, 
nhưng nói đơn giản là tự sát thì hiển nhiên không kết thúc vấn đề 
được. Chúng tôi tin rằng chính phủ mới sẽ có lợi khi giải thích đầy 
đủ, và nêu cái chết không phải là tự sát, thì hãy nhấn mạnh với 
chứng CỚ rõ ràng tất cả những hoàn cảnh nhằm lẫn. Họ không nên 
giữ ảo tưởng rằng ám sát chính trị dễ dàng được chấp nhận nơi 
đây. 


Ngày 2/11/1963. 6:36 pm. Viết từ Sài Gòn. Điện văn từ Harkins 
(Tư Lệnh MACV) gửi về Tham Mưu Trưởng Liên Quân. 

A. Các dấu hiệu thành công của đảo chánh. 1) Mục tiêu ban đầu 
của nhóm đảo chánh đã thành công. Không còn chống đối nữa. 
Quân đội kiểm soát hoàn toàn công quyên. 2) Cái chết của Tổng 
thống và Có vấn, và việc bắt giam Cần sẽ gỡ bỏ biểu tượng chống 
đối mà những người ủng hộ chế độ cũ có thể dựa vào. 3) Nhìn các 
biểu hiện bên ngoài, dân chúng ủng hộ nồng nhiệt quân lực 
VNCH và chính phủ mới do quân lực đưa lên. Dân chúng tưng 
bừng lễ hội; dân chúng rủ nhau mang thức ăn tới trao tặng các 
chiến binh ngoài phố. 

B. Trật tự công cộng. l) Vào giờ buồi sáng, dân chúng tự phát lũ 
lượt đi tuần hành, tưng bừng. Bây giờ, giữa buổi chiều, lặng lẽ hơn 
nhưng đường phố lại đông hơn. Dĩ nhiên, hôm nay Thứ Bảy và là 
ngày lễ. (Lễ Chiến sĩ Trận vong của VN) 2) Có một số chuyện phá 
phách, hôi của, nhưng chỉ nhắm vào một số nơi. Ngoài Dinh, mục 
tiêu là các cơ sở của ông bà Nhu (trụ sở báo Times of Vietnam; các 
tiệm sách; cơ sở thương mại; bản doanh Phong Trào Liên Đới Phụ 
Nữ); tư dinh của Bộ Trưởng Hiếu (Bộ Công Dân Vụ), Lương (Bộ 
Nội Vụ), và Trinh (Bộ Giáo Dục); và nhà của lãnh đạo Thanh Niên 
Cộng Hòa. Trong tât cả những hoạt động cho xã hội, các nhóm 
sinh viên đều đi đầu. 3) 





558 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Có một vài cảnh sát mặc thường phục, nhiều người bỏ đồng phục 
và rời việc làm hôm qua; những người còn làm nhiện vụ thì không 
can thiệp vào đám đông. Các quân nhân nhanh chóng giữ trật tự 
cho các đám đông; Quân Cảnh và một số quân nhân tới đóng ở các 
địa điểm quan trọng trên phó, giữ tình hình trong cung cách thoải 
mái, hiệu quả. Các Tướng Minh, Đôn, Đính đích thân ra các địa 
điểm có chuyện Tắc rồi đề chỉ huy. Lập lại đơn vị cảnh sát bây giờ 
phải là việc ưu tiên. 4) Tất cả tiện ích công cộng đều bình thường 
hoạt động. 5) Thiết quân luật toàn quốc. 

Œ. Nhân sự 

Các lãnh đạo mới, theo thông báo là: Tướng Dương Văn Minh, 
Tham Mưu Trưởng Liên Quân; Tướng Trần Văn Đôn, Bộ Trưởng 
Quốc Phòng: Tướng Mai Hữu Xuân, Giám Đốc Cảnh Sát Quốc 
Gia; Đỗ Khắc Mai, thăng cấp lên Đại Tá, và là Tư Lệnh Không 
Quân. 

Thăng cấp: Tôn Thất Đính, Tư Lệnh Quân Đoàn 3 và là Bộ 
Trưởng Nội Vụ, thăng cấp Thiếu Tướng. Hiện là Tư lệnh Biệt Khu 
Thủ Đô. 

Thăng lên chức Chuẩn Tướng: Do Mai, Chief MSS; Có, hiện là 
Địa phương quân, Sư Đoàn 7; Nguyễn Văn Thiệu, hiện là Tư Lệnh 
Sư Đoàn 5; Phát, cựu Tư Lệnh Sư Đoàn 2. 

Chuẩn Tướng Nghiêm, cựu Tư Lệnh Quân Đoàn 1, nhận chức Tư 
Lệnh Lực Lượng Đặc Biệt. 

D. Cơ nguy với công dân Mỹ. Không có báo cáo nào về thương 
vong về phía người Mỹ do hậu quả đảo chánh. Quan hệ giữ quân 
lực Hoa Kỳ và VN tiếp tục tuyệt vời. Ghi nhận là người dân bình 
thường có thái độ thân thiện với người Mỹ hơn. Vẫn giữ tình hình 
Màu Vàng, sẽ nới ra tình hình Màu Xám ngày mai. 

E. Phản ứng của Việt Cộng với đảo chánh. Không thể chứng minh 
có sự nối kết trực tiếp là lợi dụng đảo chánh, nhưng thấy VC tấn 
công khác thường ở Vĩnh Long. Vào ban sáng ngày hôm nay, 
khoảng hơn 200 VC tấn công 6 Ấp Chiến Lược. VC được mô tả là 
mặc đông phục màu xanh da trời. Tiểu Đoàn 33 Biệt Động Quân 
đã xua đuôi, truy lùng khoảng 300 VC ở khu vực Hồ Bò, tỉnh Bình 
Dương. Không có chứng cớ VC tham dự trong các hỗn loạn nhỏ ở 
Sài Gòn. 





559 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





F. Ảnh hưởng các sự kiện ở Sài Gòn đối với quân lực VNCH và 
các chiến dịch chống Cộng. Một cách dễ hiểu, vì toàn quốc quan 
tâm về đảo chánh kết hợp với ngày lễ lớn, nên nhịp điệu các chiến 
dịch càn quét VC chậm lại đáng kể. Sẽ cần tới nhiều ngày để tái 
tập trung vào chiến sự chống VC. 

G. Các bước đề hình thành chính phủ mới. Các lãnh đạo cuộc đảo 
chánh đang biểu lộ quyết tâm duy trì trật tự và cùng lúc tìm cách 
chuyên bầu không khí vui mừng của dân chúng thành một sự ủng 
hộ chính trị lâu dài. Sáng nay, các Tướng Minh và Đôn đi ra chào 
hỏi, trực tiếp bắt tay dân chúng đang tưng bừng lễ hội ngoài phố. 
(Hết điện văn) 


Ngày 3/11/1963. 10:43 a.m. Từ CIA Sài Gòn gửi về Blake (Giám 
Đôc Sở An Ninh Quốc Gia). Một doanh nhân trẻ Sài Gòn, người 
thỉnh thoảng cung cấp tin, cho thấy một số hình chụp sáng ngày 
3/11/1963 trong đó cho thấy Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Như 
nằm giữa vũng máu, trông như bị bắn nhiều phát đạn, nằm chết 
trên sàn một xe thiết giáp với tay bị trói phía sau. Nguồn tin nói 
các hình này do chính nhiếp ảnh gia trong lực lượng đảo chánh 
chụp và trao cho. Nguồn tin không nói tên nhiếp ảnh gia. Các tắm 
ảnh này được khảo sát bởi quyên Trưởng Phòng CAS Sài Gòn và 
một viên chức thâm niên trong ngành. Cả hai đồng ý răng đó là 
hình thực. Nguồn tin nói các hình này chụp lúc 10:00 giờ sáng 
ngày 2/11/1963 gân Dinh Gia Long. Nguồn tin nói thêm rằng theo 
anh này biết thì Diệm và Nhu theo đường hầm ra thoát Dinh Gia 
Long và được Cao Xuân Vỹ lái xe chở vào một nhà thờ ở Chợ 
Lớn, nơi họ bị bắt. Vỹ từ đó đã biến mất. Nguồn tin kê rằng cả hai 
thi thể được đề nghị trao cho vợ của cựu Thứ Trưởng Quốc Phòng 
Trần Trung Dung, cháu gái của Diệm, Bà Dung, gần như hốt 
hoảng, từ chối nhận các thi thể. Các hình này bây giờ đang gạ bán 
cho các phóng viên quốc tế ở Sài Gòn. CAS bây giờ không có phó 
ảnh nào, nhưng sẽ có trong ngày 3 hay ngày 4/11/1963. (Hết điện 
văn) 


Ngày 3/11/1963. 7 p.m. Viết từ Sài Gòn. Điện văn từ Tòa Đại sứ 
Mỹ ở VN gửi về Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Ký tên Lodge. 

Tướng Đôn và Tướng Kim tới thăm lúc 3 giờ chiều. (Họ giải thích 
răng Tướng Dương Văn Minh bận trong một buổi họp với Phó 
Tổng Thống Thơ.) Sau khi tôi chúc mừng việc họ làm thành công 
và tôi đề nghị giúp đỡ, nếu họ yêu cầu, tôi có vài câu hỏi. 





560 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





—- Tôi hỏi có phải họ dự định đưa ra một bản tuyên bố trong đó họ 
sẽ nói họ không trách nhiệm về chuyện hạ sát Diệm và Nhu. Họ 
nói không nghĩ tới việc đưa ra bản tuyên bố như thế, nhưng hiển 
nhiên đồng ý răng họ nên làm sáng tỏ răng họ trước đó đã đê nghị 
Tổng Thống Diệm lỗi đi an toàn ra khỏi VN nếu Diệm từ chức; 
rằng họ rất bất đồng với hành vi ám sát; rằng ám sát không hề do 
từ lệnh của họ mà là trái với ước muốn của họ và là, một cách bắt 
hạnh, một chuyện xảy ra trong cú đảo chánh khi lệnh không thể 
được bảo đảm tôn trong ở mọi nơi. Tôi bảo đảm rằng ám sát không 
do lệnh của họ. Việc chôn cất và tang lễ Diệm và Nhu sẽ là vẫn để 
gia đình. Thị thể sẽ đặt trong hầm ở nghĩa trang nơi đây và sẽ được 
đưa về hằm mộ gia đình ở Huế về sau. 

-- Tôi hỏi rằng họ có khái niệm nào về quan hệ giữa chính phủ 
Mỹ và chính phủ VN. Đôn nói với nụ cười tươi, "Chắc chắn và 
chúng tôi muốn khởi đầu nhận sữa và bột để bán tự do tức khắc, và 
dĩ nhiên, tái lập viện trợ kinh tế." (Đề biết: Tôi hy vọng chuyện này 
có thể làm ngay tức khắc.) Đôn nói răng vì các lý do tâm lý, họ dự 
định gỡ tức khắc những hạn chế về bán sữa ở các tiệm cà phê, vân 
vân, mà gần đây chế độ Diệm áp dụng. 

--- Tôi hỏi kiểu chính phủ nào quý vị dự định có --- một ủy ban 
quân sự hay chính phủ nối tiếp, hay cái gì. Tướng Kim, người nói 
hầu hết trong cuộc nói chuyện, nói rằng 3 giải pháp đã tới nhóm 
đảo chánh. Thứ nhất, là quân quản; thứ nhì, là chính phủ với đa sô 
là quân sự; và thứ ba, là một chính phủ trong đó ảnh hưởng quân 
đội rất ít. Và loại hình thứ 3 là kiểu chính phủ mà họ muốn. Trong 
đó, có một ủy ban quân: sự với Chủ Tịch là Tướng Minh. Sẽ có một 
Thủ Tướng và rồi tới nội các gồm khoảng 15 bộ trưởng, trong đó 4 
hay 5 sẽ do quân nhân năm giữ. Thơ sẽ là Thủ Tướng. Khi tôi hỏi 
tại sao không tạo vị thế hơn cho Thơ giữ chức vụ Tổng Thống, 
thay vì chức Thủ Tướng, họ nói chức Tổng Thống đã được đề 
riêng cho Tướng Minh trong cương vị Chủ Tịch Hội Đông Quân 
Nhân Cách Mạng. chức vụ đứng đầu có tính nghỉ lễ. Họ nói họ săn 
lòng gọi Thơ là Chủ Tịch Hội Đồng Chính Phủ như kiểu Pháp, 
thay vì chức Thủ Tướng. Tôi không thấy có nhiều lợi thế trong đó. 
Họ nói đây chỉ là chính phủ lâm thời, sẽ kéo dài 6 tháng và có thể 
dài hơn, nhưng không thể quá 2 năm. Họ sẽ có một Hiến Pháp lâm 
thời, và bản Hiến Pháp hiện nay đã bị treo lại. Họ như dường đã 
quyết định hoàn toàn răng đó là cách họ đã làm như thế. 





561 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





—- Tôi hỏi làm thế nào các tướng đoàn kết và chiến thắng cuộc 
chiến? Điều này, như dường làm cả 2 xúc động. Họ nói họ đã chia 
rẽ từ lâu, và biết từ kinh nghiệm cay đắng chia rẽ là thiệt hại. 
Tướng Minh bây giờ là lãnh đạo. Họ sẽ làm mọi thứ có thê đê đoàn 
kết. Quân đội cần nhiều đạo đức tích cực hơn trước giờ. Ngay cả 
Nhu cũng đã nói quân đội đã không có nhiều sức năng động cần 
có, và Nhu là kẻ chịu trách nhiệm đã làm chia rẽ. Họ sẽ nô lực 
đoàn kết. Đôn nói Đôn bây giờ là Phó Chủ Tịch Ủy Ban và Khiêm 
là Đệ Nhị Phó Chú Tịch. 

_—- Tôi hỏi về lôi đi an toàn cho các con của Nhu và cho các thành 
viên gia đình nhà Ngô ra hải ngoại. Tướng Đôn nói Đôn sẽ trực 
tiếp phụ trách chuyện này. Họ đã dự định bắt các con của Nhu tại 
VN, cả thảy là 3 con, và trước đó đã ở Đà Lạt khi đảo chánh xảy 
ra, và trao lại cho bà Dung, cháu gái của bà Nhu. Họ bây giờ đang 
ở Phan Rang. Tôi đề nghị là khi mọi chuyện sẵn sảng và các đứa 
trẻ đã săn sàng đi, thì nên loan báo cho báo chí truyền thông. Họ 
nói như thế là ý kiến tốt, mặc dù đã không nghĩ tới chuyện này. 

--- Tôi hỏi họ về những người trước đó đã bị bắt và các bộ trưởng 
trước --- xem họ có được đối xử nhân đạo hay không. Họ nói 
không bắt vị bộ trưởng nào cả. Thực sự, họ không biệt răng có bộ 
trưởng nào đã bị bắt hay không. Tôi nói về ông Thiệp, người nỗi 
tiếng trong giới đại biểu quốc hội quốc tế và đã bị bắt đêm qua, và 
Vợ ông Thiệp đang kinh hoảng. Tướng Kim ghi tên người bị bắt và 
nói sẽ xem vân đề này. Tất cả họ sẽ được đối xử nhân đạo. 

--- Rồi tôi hỏi về nhà sư Trí Quang. Họ nói, đĩ nhiên là nhà sư này 
sẽ an toàn. Vì họ chủ trương hoàn toàn tự do tôn giáo, họ không 
muốn nhà sư này bước ra khỏi Tòa Đại Sứ lặng lẽ mà không có 
một nghỉ lễ nào cho nhà sư. Cuối buôi họp, tôi mời họ tới tầng 2 đề 
gặp nhà sư Trí Quang và sau một hội ý tham khảo dài, bây giờ 
quyết định rằng nhà sư Trí Quang sẽ đi bộ lặng lẽ ra khỏi tòa đại 
sứ vào ngày mai, và nêu họ muốn có một nghi lễ cho nhà sư, họ có 
thể thực hiện nơi khác, không nên làm phía trước tòa đại sứ. Kim 
nói rằng trong đầu họ đã quyết định rằng nhà sư Trí Quang phải là 
một ủy viên trong Hội Đồng Cố Vấn, và cơ chế này sẽ cô vấn cho 
Tướng Minh. 

--- Tôi hỏi về chuyện trả thù và thanh trừng, và bày tỏ hy vọng sẽ 
không có chuyện thanh trừng hàng loạt, nhưng sẽ là xét từng cá 
nhân trong từng trường hợp cụ thê. 





562 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Họ nói Tăng, ngoại trừ những kẻ bất tài, họ muốn tất cả mọi người 
dưới cập Bộ Trưởng hãy ở lại với chính phủ mới, và thực sự họ 
muốn có nội các của Ngô Đình Diệm, hầu hết trong nội các, hãy ở 
lại trong chức vụ cũ đề bảo đảm có sự nối tiếp. Tôi hỏi về VIỆC gỡ 
bỏ giới nghiêm và cho mở lại vũ trường. Họ nói có thể mở vũ 
trường tức khắc, nhưng họ sẽ giữ giới nghiêm thêm 2 ngày. Họ nói 
Ủy Ban Liên Hiệp Quốc, cùng với Bửu Hội, sẽ rời VN hôm nay. 
Tôi nói tôi muốn xin một visa xuất cảnh cho bà Gregory, để bà có 
thể rời VN (xóa một dòng). Họ nói họ sẽ vui lòng cung cấp giấy tỜ 
ra đi đó. Về kiểm duyệt báo chí, Tướng Kim nói trong một buổi 
họp báo hôm qua răng sẽ không có kiêm , duyệt, nhưng rồi sẽ có 
một chút cảng ít càng tốt, và rằng ông muốn giải quyết bất kỳ khó 
khăn nào, và hy vọng họ điện thoại tới ông nếu có bất cứ chuyện gì 
không phải. Tới giờ ông chưa nhận được cú điện thoại nào. Ông 
cũng yêu câu tôi trực tiếp điện thoại cho ông nếu tôi nghe về bất kỳ 
khó khăn nào ở điểm này. 

—- Họ nói họ tôn trọng tất cả các cam kết quốc tế, và tôi nói rằng 
việc công nhận tân chính phủ sẽ tới sớm. Đôn hỏi tôi nghĩ sao vê 
Thuần, mà bây giờ ở đâu thì Đôn chưa biết rõ. Tôi khen ngợi 
Thuần: có tư cách, thông minh, hiểu biết nhiều. nước khác. Đôn nói 
Đại sứ Chương (thân phụ của bà Nhu) muốn về lại VN và tham gia 
chính phủ, nhưng họ không muốn bà Chương về lại VN. Họ rất là 
thắng thắn, và trả lời tất cả các câu hỏi, và chúng tôi giải quyết 
nhiều chuyện chỉ trong 15 phút còn nhiều hơn là gặp [TT Diệm] 
trong Dinh Gia Long trong suốt 4 giờ đồng hồ. Họ cũng nói lời 
cảm ơn tôi đã không cản trở [đảo chánh], đã không giao nộp nhà 
sư Trí Quang cho chính phủ Diệm, và cho thái độ tông quát của 
tôi; và rõ ràng là việc ghìm giữ hàng nhập cảng thương mại có một 
ảnh hưởng tâm lý rất lớn. Họ nói cuộc đảo chánh tô chức mà 
không có một mẫu giấy nào lưu giữ, Tất cả giấy đều đốt hết, mọi 
chuyện đều phải dùng trí nhớ học thuộc lòng. (Hết điện văn) 


Ngày 3/11/1963. 2:56 p.m. Viết từ Washington. Điện văn từ Bộ 
Ngoại Giao gửi Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại VN. Ký tên Rusk. Nhiều 
diễn tiến sau cú đảo chánh gây ra quan ngại nghiêm túc nơi đây. 
Đề nghị ông gặp Tướng Dương Văn Minh để thào luận các điểm 
sau. 





563 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Các bản tin về cái chết của Diệm và Nhu (bị bắn và bị đâm) đăng 
trên báo chí gây nên xúc động nơi đây. Khi hình ảnh các thi thể tới 
Mỹ, ảnh hưởng sẽ còn tệ hơn. Hãy có bản văn làm sáng tỏ để phổ 
biến. Ông nên giải thích đầy đủ rằng đã tìm cách thu xếp để có lối 
đi an toàn và có cách tiêp đón an toàn cho Diệm và Nhu ra khỏi 
Dinh Gia Long. Chúng tôi không nghĩ nên có bất kỳ gợi ý nào rằng 
đây là một kiêu mà ông phải mong đợi trong một cuộc đảo chánh. 
Ngược lại, các tướng nên nhấn mạnh những nỗ lực mà chúng tôi 
hiểu là họ đã có gắng đề ngăn cản kết quả này. 
Bà Nhu đã đưa ra một bản văn dài, cay đẳng để quy trách nhiệm 
Nộ tổ chức đảo chánh, dùng các chữ như "phản bội thô bạo”, 
"phản quốc" và "tội ác đơ bản." Bản văn và phản ứng đối với cái 
chết của Diệm/Nhu nhắn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm 
sự an toàn cho các con của Nhu. Chúng tôi tin vào ý định mà Đôn 
đã bày tỏ với ông về các đứa trẻ và các thành viên khác trong gia 
đình nhà Ngô sẽ được đưa đi. Đối xử tử tế với các đứa trẻ sẽ đặc 
biệt là hữu ích trong bối cảnh cái chết của thân phụ các đứa trẻ. 
Thay mặt bà Nhu, Marguerite Higgins đã liên lạc với Hilsman. Bà 
Nhu yêu câu đưa các con của bà tới Rome. Đê nghị ông thu xêp 
việc vận chuyên này. Hãy dùng phí cơ quân sự, nêu cân thiết. 
Rất quan ngại khi đọc tin về bắt giam Trần Quốc Bửu và Nguyễn 
Phương Thiệp. Chúng tôi xem ở tâm quan trọng cao nhất là chê độ 
mới hãy tức khắc trả tự do cho họ, và tránh các hành vì tương. lai 
nhắm vào các cá nhân không mang tội hình sự nào. Đề nghị ông 
chỉ ra các diễn tiền nên ở mức tôi thiêu về mặt quân sự đề thu hút 
cảm tình quốc tế. Thiệp nỗi tiếng trong Quốc Hội Hoa Kỳ và Bửu 
được đánh giá cao bởi các phong trào lao động quốc tế và Hoa Kỳ. 
Đề Biết. Nên giải thích cho chính phủ mới biệt răng vấn đề dư luận 
quốc tế cần nghiêm túc chinh phục trước khi loan báo công khai về 
tiệp tục viện trợ. Không phải ý định chúng tôi là dùng việc tiếp tục 
viện trợ như áp lực vào các tướng, nhưng ông nên nhắn mạnh tầm 
quan trọng của các hành động tức khắc đề bảo đảm chính phục dư 
luận quốc tế. Công chúng nơi đây sẽ không hiểu việc tiếp tục viện 
trợ trước khi làm sáng tỏ các điểm này. Hết Đề Biết. (Hết điện văn) 


Ngày 4/11/1963. 1:05 a.m. Viết từ Sài Gòn. Điện văn từ Harkins 
(Tư Lệnh MACV) gửi về Tổng Tham Mưu Trưởng. Tóm lược tình 
hình Nam Việt Nam. 





564 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





A. Các dấu hiệu của đảo chánh thành công. Trong 24 giờ qua, tình 
hình khắp nước, không thấy có chống đối lực lượng đảo chánh. 
Các tướng hoàn toàn kiêm soát tình hình. Dân chúng Sài Gòn vẫn 
biểu hiện vui mừng, tưng bừng. Có tin chính phủ mới đang xóa 
bỏ guồng máy bí mật của Đảng Cần Lao. Bên cạnh tin đồn tử vong 
của Đại Tá Tung và em trai là Triệu, chúng tôi nghe duy nhất là có 
một vài sĩ quan Lực Lượng Đặc Biệt bị bắt. Tướng Cao rời chức 
vụ chỉ huy, nhưng không rõ vì lý do không tin cậy về chính trị hay 
kém khả năng quân sự. Cuộc đảo chánh được ủng hộ nồng nhiệt và 
tham dự tích cực từ các lãnh tụ dân sự uy tín và các định chế. 

Các tướng có vẻ lo ngại chân thực về khả thể hành vi chống đảo 
chánh; và do vậy xem 48 giờ tới là quan trọng chủ yêu. Nêu có 
hành vi chống đảo chánh, có thể sẽ là Thanh Niên Cộng Hòa, hay 
một vài phần tử Lực Lượng Đặc Biệt, hay một vài phân tử Đảng 
Cần Lao. Chúng tôi nghĩ nhiều phần sẽ không có chống đối mức 
độ lớn, tuy nhiên vẫn có thể có hành vi khủng bố. 

B. Trật tự công cộng. Đường phố và các quảng trường hôm nay 
nhìn thấy dân chúng đầy sinh động, thoải mái, tươi vui. Không 
nghe tin gì về hôi của hay cướp bóc đối với những người liên hệ 
gia đình nhà Ngô hay chế độ. Tướng Đôn kêu gọi dân chúng giữ 
trật tự, vẫn giữ nhiều quân lính đóng nhiều nơi trong thủ đô đề giữ 
trật tự. Không thấy dân chúng sợ hiện diện của lính, ngược lại biểu 
lộ an tâm. Tướng Đôn nói răng lực lượng cảnh sát Sài Gòn đã được 
tái lập với sức mạnh gần như trước đảo chánh; do vậy, đã thấy 
nhiều cảnh sát đứng giữ trật tự. Tướng Đôn bày tỏ tin cậy cao đôi 
với Tướng Xuân (Tông Giám Độc Cảnh Sát Quôc Gia), người có 
kinh nghiệm làm cảnh sát trước khi chuyên qua làm sĩ quan quân 
đội. Tiện ích công cộng tiếp tục, không gián đoạn. 


Ngày 4/11/1963. § a.m. Viết từ Washington. Bản ghi nhớ về buổi 
họp thường nhật ở Bạch Ốc. Bundy chủ tọa buổi họp. Sau khi bàn 
VỀ các vân đề khác, mới tập trung về chủ đề VN. 

Bundy nói rằng chúng ta nên công nhận chính phủ mới trong một 
hay hai ngày tới. Bundy nói nhiều quốc gia Châu Mỹ Latinh cũng 
yêu cầu Mỹ công nhận, đo vậy phải chỉ ra khác biệt giữa việc công 
nhận chính phủ Sài Gòn khác với các nước khác ở Châu Mỹ 
Latinh. Cooper (của CIA) đề nghị bây giờ là thời điểm tốt để nêu 
rõ chính sách Hoa Kỳ khi công nhận một chính phủ. Bundy nói 
phương pháp để công nhận một chính phủ sẽ thay đổi tùy hoàn 
cảnh. 





565 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Schlesinger nói chúng ta phải công nhận răng chính sách công 
nhận của Mỹ đối với Châu Mỹ Latinh khác với chính sách Hoa Kỳ 
tại các nơi khác ở thế giới vì trách nhiệm đặc biệt của Hoa Kỳ. 
Ông thú nhận rằng sự nhấn mạnh mới đây về SỰ hợp hiến của các 
chính phủ ở Châu Mỹ Latinh có thê bị nguy hiểm vì sự công nhận 
Hoa Kỳ giành cho cuộc đảo chánh ở Việt Nam và cô gắng vẽ Ta Sự 
dị biệt giữa tình hình Viễn Đông và Mỹ La Tinh. Bundy nói rằng 
ông cảm thông với phương pháp của Schlesinger, nhưng như thê 
có vẻ như, nêu chúng ta thích ai, thì nói họ làm hợp hiến, và nếu 
chúng ta không thích ai, thì nói họ vi hiến. Sau một hồi thảo luận, 
như đường có đồng thuận rằng 2 phương diện đề công nhận nên là 
(1) một chính phủ hữu hiệu, và (2) một chính phủ được dân chúng 
ủng hộ. Phương pháp này tránh phương pháp pháp lý nghiêm ngặt 
và cũng tránh tập trung chính sách Hoa Kỳ dựa vào tính hợp hiến 
và hợp pháp. 

Bundy nói ông không có ý định đưa ra các tuyên bố minh bạch như 
trên, nhưng ông nghĩ có thể là M kiến tốt để Tổng Thống Kennedy 
có buổồi họp báo tuần này để giải thích về thái độ Hoa Kỳ đối với 
đảo chánh tại VN, và trong tiễn trình họp báo, sẽ vạch ra minh 
bạch giữa các cuộc nổi dậy quân sự. Ông yêu cầu Gordon Chase 
liệt kê tổng hợp các bản văn trước đây của Tổng Thống về sự công 
nhận [một chính phủ]. 

Một điểm đặc biệt cho tầm quan trọng của cuộc đảo chánh là được 
lòng dân ủng hộ. Bundy và những người khác có ấn tượng tốt với 
sự kiện người dân Sài Gòn tràn ra phô, choàng vòng hoa lên các xe 
tăng và trồng chân thực vi mừng với đảo chánh. Trái ngược hình 
ảnh đó là các cuộc đảo chánh quân sự ở Mỹ Latinh, Bundy nói 
rằng các tướng Châu Mỹ Latinh rôi sẽ sắp xếp đề có kiểu lòng dân 
ủng hộ như thế. Bundy nói nửa như đùa, nhưng nghiêm túc ghỉ 
nhận rằng yếu tố lòng dân là quan trọng. Với cái đầu đa nghi của 
tôi, tôi thắc mắc không rõ sự ủng hộ nông nhiệt trên đường phố Sài 
Gòn là tự nhiên hay là sắp XẾp. 

Cuộc thảo luận chuyển qua yêu tố quyết định dẫn tới đảo chánh. 
Khi nói chuyện vê công nhận, Bundy nói có lẽ chúng ta nên có 
chính sách biểu lộ sự ủng hộ nhiều chính phủ không chỉ bằng sự 
công nhận, nhưng bằng thiện chí cung cấp viện trợ kinh tế và quân 
sự. Nói về hiệu quả của viện trợ như thế, Bundy nhận định rằng cắt 
chương trình viện trợ hàng hóa tại VN có lẽ là yếu tố quyết định 
đưa tới đảo chánh lúc này. 





566 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Forrestal nói là đồng ý. Hansen (Phòng Ngân Sách) đưa ra cái nhìn 
khác, nói rằng áp lực lời nói Mỹ đưa ra cũng có vài hiệu lực, và có 
lẽ là điều quan trọng nhất mà Hoa Kỳ đã làm. Thảo luận sau đó nói 
về cắt viện trợ đối với Lực Lượng Đặc Biệt và cắt chương trình hỗ 
trợ hàng hóa là 2 yếu tố chính phủ Mỹ gắn liền hành động với lời 
nói. Điêm quan trọng mà Hansen nói thì không rõ, nhưng tôi nghĩ 
có lẽ là từ cương vị người giữ ngân sách, ông này không muôn 
thấy các chương trình viện trợ bị vân dụng trong tât cả các cuộc 
khủng hoảng, 

Bundy nói vê chuyện thảm sát anh em Diệm-Nhu, và nói chứng cớ 
cho thấy họ bị ám sát. Bundy nói có vài tắm hình sẽ bị phổ biến 
công khai, cho thấy anh em Diệm-Nhu nằm trong vũng máu VỚI 
hai tay trói ra phía sau lưng, Bundy nói đó không phải là cách đề tự 
sát, và ân hận răng sao các lãnh đạo đảo chánh vân cứ nói đó là tự 
sát. 

Với chính phủ mới của VN, Bundy và Forrestal đồng ý rằng có 
lẽ một chính phủ lâm thời được ưa thích hơn là trải qua chịu đựng 
một chính phủ nhiều tháng qua, tuy hợp hiến hơn nhưng lại kém 
hiệu quả. 





S567 


PHẦN B 


ÁNH SÁNG MỚI TRONG MỘT GÓC TỐI: 
CHỨNG CỚ VỀ CUỘC ĐẢO CHÁNH LẬT 
ĐỔ NGÔ ĐÌNH DIỆM TẠI NAM VIỆT 


NAM, THÁNG 11/1963 
Nguyên tác: John Prados và Luke A. Nichter 
Bản Việt dịch: Nguyên Giác, Tâm Diệu, Trí Tánh 





;rwnru ISSS.--- 

X+ YEAfRS 0f FBEEfIOM O£ INFDBMATXON A[TXM mredvw 
/AtS4Óy trước đa New Liqght in a Dark Corner: Evidence on the Diem Cowp in South 
"„" Vietnam. Noverniber 1963 


mannse® ..—c 

















568 


Dịch từ nguyên tác “New Light in a Dark Corner: Evidence on the 
Diem Coup in South Vietnam, November 1963” trong Văn Khổ An 
Ninh Quốc Gia (National Security Archive, viết tắt là: NSA), Đại 
Học George Washington University. 
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/vietnam/2020-11-01/new- 
light-dark-corner-evidence-diem-coup-november- | 963 

Bản Anh văn phổ biến ngày 1/11/2020. Sách rút ngắn ký số 730. 
Biên tập: John Prados và Luke A. Nichter. Cần thêm thông tin, xin 
lên lạc: John Prados, điện thoại 202-994-7000 hay 
nsarchiv()øgwu.edu. 


(GHI NHẬN TỪ NGƯỜI DỊCH: 

-- Bản Anh văn này phổ biển ngày 1/11/2020, vừa tròn 57 năm 
sau cuộc đảo chánh 1/11/1963 lật đồ Tổng Thống Ngô Đình Diệm 
với một số tài liệu mới. 

_—- Lãnh đạo cuộc đảo chánh 1/I1/1963 là Tướng Dương Văn 
Minh. : 

—- Trước đó, có một sô âm mưu đảo chánh khác. Theo bản báo 
cáo tình báo ngày 9 tháng 7/1963 do John A. McCone (Giám Đốc 
Tình Báo Trung Ương) trình lên Tổng Thống Kennedy trong vòng 
24 giờ sau khi Tướng Trân Văn Đôn nói với đặc vụ CIA Lucien 
Conein ngày 6 tháng 7/1963 rằng quân đội muốn lật đồ ông Diệm 
trong vòng 10 ngày tới. Lúc đó đã có tin có nhiều âm mưu đảo 
chánh từ nhiều nhóm khác nhau. 

_—- Trong các bằng ghi âm thảo luận ở Bạch Ôc, Tổng Thống 
Kennedy cho thấy có lập trường ủng hộ cuộc đảo chánh.) 


[Tài liệu mới giải mật cho thấy thêm]: Tổng Thống John F. 
Kennedy (JFK) có ý muốn thay đôi chế độ Ngô Đình Diệm nhiều 
hơn là được suy đoán trước đó; Băng ghi âm mới phô biến của JFK 
và các bản ghi chép việc quan sát tình báo của JFK trám vào các 
khoảng trống hồ sơ trước đây; Lá thư của Ngô Đình Diệm phổ biến 
lần đầu, viết tay vài giờ trước khi bị ám sát. 





569 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





(Bắt Đầu Bản Dịch) 


Washington, DC, ngày ] tháng 11/2020— Tổng Thống John F. 
Kennedy có ý định hỗ trợ việc lật đỗ Tổng Thống Miền Nam VN 
Ngô Đình Diệm vào cuối năm 1963 nhiều hơn là được suy đoán 
trước giờ, theo một băng ghi âm và bản ghi chép Bạch Ốc mới phổ 
biến gân đây. Đúng ngày hôm nay vào 57 năm về trước, cuộc đảo 
chánh quân sự đê Ngô Đình Diệm đã là tham dự lớn cho chính 
sách Mỹ và là bước can dự nhiều hơn vào Việt Nam [VNI. Ngay 
cả Dây, giờ, các cách nhìn về Kennedy và một số phụ tá cao cập của 
JFK về việc cỗ vấn cho một cuộc đảo chánh một cách cụ thê đã bị 
che mờ bởi các hồ sơ tài liệu chưa đầy đủ đã dẫn các học giả tới 
chỗ tập trung nhiều hơn vào thái độ của các cấp thấp hơn. Hôm 
nay [1/11/2020], Văn Khố An Ninh Quốc Gia lần đầu tiên đăng 
các tài liệu từ các văn khố Hoa Kỳ và Việt Nam mà các tài liệu này 
mở cửa sỐ rộng hơn một chút [cho thấy] vào các sự kiện chủ yếu. 
Quan điểm của Kennedy về lật đỗ ông Diệm trở thành lộ rõ hơn 
trong băng ghi âm về buổi họp của ông với Đại sứ Mỹ vừa được bổ 
nhiệm Henry Cabot Lodge, ]r. trong giữa tháng 8/1963, vừa trước 
khi Lodge bay tới Sài Gòn. Các tài liệu khác phổ biến hôm nay 
(1/11/2020), bao gồm cả các bản ghi chú NSC (Hội Đông An Ninh 
Quốc Gia) về các buổi họp Bạch Ốc và các bản báo cáo CIA từ 
Nam Việt Nam, cho một cái nhìn rộng hơn vào thời kỳ đảo chánh 
và các vai trò của các quan chức tại chỗ, như Lucien Conein của 
CIA và Đại sứ Frederick Nolting. Một vài tài liệu này đầu tiên xuất 
hiện trong các sách điện tử E-book trước đó của Văn Khó An Ninh 
Quốc Gia và được đưa thêm vào nơi đây để cung cấp bối cảnh 
rộng hơn của các sự kiện. 

Bài hôm nay cũng đăng một tuyên cáo viết tay đầy kịch tính ký 
ngày 1/11/1963 từ ông Diệm đòi hỏi quân đội Nam Việt Nam phải 
theo lệnh của ông. Nhưng chỉ vài giờ sau, ông đã bị lật đồ và 24 
giờ sau đó ông bị quân đội xử tử. Tác giá Luke A. Nichter đã tìm 
thấy tài liệu này trong văn khố tại Việt Nam. Ông cùng John 
Prados (nhà nghiên cứu National Security Archive) viết bài này 
hôm nay. 


k* %* * %* % 





570 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Cuộc đảo chánh lật ông Diệm đã là một phần gây ra nhiều tranh 
luận trong lịch sử Cuộc chiến Hoa Kỳ tại Việt Nam. Văn Khố An 
Ninh Quôc Gia (National Security Archive) đã tham dự các cuộc 
tranh luận này bằng cách đưa ra các chứng cớ mới và diễn giải 
mới. Năm 2003, chúng tôi đã đăng một cuôn sách điện tử rút gọn 
với một trong các băng ghi âm của Kennedy lần đầu phổ biến về 
một buổi họp cân nhắc Bạch Ốc chủ yêu vệ việc chung cuộc đã 
chấp nhận đảo chánh. Bài viết đó bao gồm một tuyên chọn các hồ 
sơ quan trọng, bao gồm bản báo cáo CIA trong, đó Giám đốc CIA 
John McCone thông báo Tổng Thống về các tiếp cận ban đầu tới 
các viên chức CỊIA từ những người Việt âm mưu đảo chánh. 

Những người Nam VN này đòi hỏi phải có hỗ trợ từ Mỹ nhiều hơn 
trong nửa sau tháng 6/1963, và bài viết đó trình bày các bản ghi 
chép từ Bộ Ngoại Giao và Hội Đồng An Ninh Quốc Gia (National 
Security Council, NSC) về một loạt các buổi họp ở Bạch Ốc và các 
thảo luận khác của Mỹ về một cuộc đảo chánh ở Sài Gòn. Một vấn 
đề lớn, lúc đó và từ đó, là cái gọi là “Bản điện văn Hilsman” 

(“Hilsman Telegram”), hay, chính thức hơn, bức Công Điện Bộ 
Ngoại Giao DepTel 243, trong đó chỉ thị Đại Sứ Mỹ tại Sài Gòn 
Henry Cabot Lodge, jr. hãy xúc tiến trong một cách làm rõ cho 
ông Diệm thấy răng ông Diệm cần kết thúc gia đình trị và hạn chế 
hoạt động của người em là Ngô Đình Nhu, và các thành viên gia 
đình khác, mà nỗ lực của họ gây cản trở cuộc chiến chống nổi dậy 
đang tiến hành. Cuốn sách E-book đó chứa đựng một tuyển chọn 
các tài liệu cho thấy về cách Hoa Kỳ đánh giá những người Nam 
VN có thể là ứng viên thay thế sẽ lên lãnh đạo, và nhảy tới trước 
đến những ngày cuối cùng trước cuộc đảo chánh. | 

Năm 2009, Thư viện Kennedy (Kennedy Library) phổ biến các 
băng ghi âm trong đó có những cuộc nói chuyện ở Bạch Ốc vào 
cuối tháng §. Văn Khố NSA cũng thực hiện một sách E-book 
quanh các băng ghi âm đó, khởi đầu với điện văn DepTel 243 và 
cho phép người đọc/người nghe được đối chiếu rộng rãi, bằng cách 
so sánh các băng ghi âm của Bạch Ốc với các bản ghi chép từ NSC 
và Bộ Ngoại Giao từ cùng các cuộc nói chuyện đó. Trong một 
trường hợp, chúng tôi cũng đã có một bản ghi chép thực hiện bởi 
một viên chức Ngũ Giác Đài cao cấp, Thiếu Tướng Victor Krulak. 
Điều này bồ túc thêm cho cuốn sách rút gọn bằng điện tử trước đó. 





571 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





PHOTO: : 
Bản tuyên cáo việt tay của ông Diệm gửi quân đội trong ngày đảo 
chánh, 1/11/1963 (Document 26). 


“—u I 
~"+99900eee+~ 
, 
⁄4⁄.- §0 LUỤC VẬN 0# : 
_Í ha V Vuêy cầu QÊ Nu? ĐV¿*^+ oiỏ ừ 
đuẩầuCldG kKáu' CC, ke Qug “oi tổ te CỂ AA2CC t, 
ba/Í{ bua' WeiUỆ ó6 Tt/ti { L3 TA xa GÀ. Bà t¿¿i `.“ 
{ 
7o re» bọ 1© Họ KV eu 
Ị 
IỈ/.~ XMÂN XẾT VÀ UÊ NGHỊ : 
-s —>6;c Í 
Mi tưu¿ THeu 3A 


" Ƒ 
KPC, 3401, ngây ®?G~l 


LND: “PHIẾU NGHIÊN CỨU” làm tại KBC 3401 ngày 20-11- 
1963 cho biết vào 4 giờ chiếu ngày 1-11-1963, TT Ngô Đình Diệm 
đã có gửi một mệnh lệnh, trong đó, ra lệnh cho Đại tá Bùi Dinh và 
Thiêu tướng (Huỳnh Văn) Cao đem 4 tiêu đoàn về “giải phóng thủ 
đô” [nhóm chữ nây từng được dùng vào năm 1960, khi ông Diệm 
gọi Đại tá Trân Thiện Khiêm từ Mỹ Tho đem quân của Sư đoàn 7 
về cứu nguy gia đình ông Diệm đang bị lực lượng Nhãy Dù tán 
công và bao vậy Dịnh Độc Lập trong cuộc đảo chánh TI-TI- 
19607. 





572 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Từ đó, chúng tôi tiếp tục tìm thêm tài liệu, và việc Luke Nichter 
phổ biến băng ghi âm giữa Kennedy và Lodge từ giữa tháng 8 
[năm 1963] cho một cơ hội tốt để khảo sát lại cuộc đảo chánh. Nơi 
đây, chúng tôi đò ngược lại để có một cái nhìn rộng hơn, không chỉ 
tập trung vào các sự kiện của tháng 8 nhưng là trên một toàn cảnh 
đây đủ. Trong các tài liệu chúng tôi trình bày nơi đây có băng ghi 
âm và bản ghỉ chép chỉ thị của Tổng Thống đối với ông đại sứ [Mỹ 
tại VN]; các bản ghi chép trong tuân lễ quan trọng ghi lại do 
Thomas L. Hughes, Giám đốc Phòng Nghiên Cứu và Tình Báo 
(Bureau of JIntelligence and Research) của Bộ Ngoại Giao; các bản 
ghi chép bằng tay về các buồi họp Bạch Ốc ghi lại do Bromley K. 
Smith, nhân viên trong NSC; một số các bản chép tay VỀ các buổi 
họp ghi lại do Tướng Krulak; bản tóm lược của CIA về các buổi 
họp giữa các nhân viên CIA và các tướng lãnh VN; một số các bản 
báo cáo CIA từ thực địa, bao gồm cả bản báo cáo đầu tháng 10 
[năm 1963] trong đó có viên chức Việt Nam nói về ám sát [ông 
Diệm] và phản ứng CIA về chuyện đó; và nhiều tài liệu từ thời 
điểm xảy ra đảo chánh và vụ ám sát [ông Diệm, Nhu], bao gồm cả 
một lời tuyệt vọng xin trợ giúp từ Tông Thông Diệm ngay cả khi 
cuộc đảo chánh chống lại ông đã tiến hành. 

Trong các tài liệu trình bày nơi đây hay từ nhiều sách e-book về 
ông Diệm, có thể nhận ra các điều sau: 

-- Tổng Thống John F. Kennedy có ý sẵn sàng, nhiều hơn là như 
trước kia được hiểu, để hỗ trợ các hành động có thể thay đổi nhà 
cầm quyền tại Nam Việt Nam. 

--- Kennedy trực tiếp biết về quan điểm ủng hộ ông Diệm của 
Frederick E. Nolting, người tiền nhiệm của Lodge trong cương VỊ 
đại sứ, làm vững một ân tượng rằng Kennedy có mời Nolũng tham 
dự các buổi họp suy xét tại Bạch Ốc --- và trực tiếp nói chuyện với 
Nolting về các sự kiện Sài Gòn --- một phần để thiết lập một toàn 
cảnh mà tất cả mọi phía trong cuộc thảo luận này đều có ý kiến 
được nghe. 

—- Các cuộc nói chuyện ở Bạch Ốc xảy ra mà không có bất kỳ 
nhân vật chính yếu nào đổi ý của họ vỆ tình hình Sài Gòn. 

——- Khi các sĩ quan Nam Việt Nam nối lại các tiếp xÚc với các viên 
chức CIA trong đầu tháng 10/1963, các viên chức VN này tức khắc 
nêu lên giải pháp ám sát [ông Diệm|. 





573 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





--- Ông Ngô Đình Nhu, em trai của Tổng Thống Diệm, vẫn là mục 
tiêu chính yêu của các hoạt động từ người Mỹ. Các nỗ lực của Nhu 
đề chống đỡ việc chỉ trích hay tự tìm đồng thuận với Hoa Kỳ đều 
thất bại.. 


THẢO LUẬN 


Việt Nam đã làm các lãnh tụ Hoa Kỳ lúng túng, từ Franklin D. 
Roosevelt trở đi. Vào lúc John F. Kennedy trở thành Tổng Thống, 
tình hình có vẻ như hy vọng một chút --- đủ dài cho JFK nghĩ về 
Việt Nam như một kiểu phòng thí nghiệm, nơi ông ta có thể thử 
các chiến thuật và kỹ thuật của chúng ta. Vào ngã rẽ này, 1963, sự 
lạc quan đó đã bốc hơi và Kennedy cảm thấy Tăng những người 
cản trở tại Sài Gòn đang thất thế trong cuộc chiến chống loạn quân 
Cộng sản. Khi, vào tháng 5/1963, chính phủ Ngô Đình Diệm lâm 
trận chính trị đối với các Phật tử Việt Nam, phía Hoa Kỳ càng 
thêm nổi giận. Phía Nam Việt Nam cũng tương tự. Trong thời gian 
mừng Lễ July Fourth, một đặc vụ CIA được các sĩ quan quân đội 
Nam VN tìm gặp; các sĩ quan này muốn Mỹ hỗ trợ một cuộc đảo 
chánh đề có thê lật đồ ông Diệm (2003 E-book, document I). 


Cuốn sách E-book này mở ra (Document 1) với bản báo cáo về 
buôi gặp ngày I7/7/1963 giữa John Richardson (Trưởng Phòng 
CIA Sài Gòn) và em của ông Diệm là Ngô Đình Nhu, người chỉ 
huy nhiều đơn vị đặc biệt của Nam Việt Nam và ngày càng được 
xem như quyền lực phía sau Tổng Thống. Sách này cho thầy rằng 
Nhu, ngay cả khi “bình tĩnh,” như Richardson quan sát thấy, bị ám 
ảnh như có chuyện người Phật tử đang tuyên truyền và che giấu 
cán bộ CS trong các sư ở một vài ngôi chùa quan trọng. Nhu đã 
khởi đầu các buổi họp hàng tuần với các tướng lãnh quân lực 
VNCH trong đó chính Nhu đã nêu lên đề tài về một cuộc đảo 
chánh --- như Nhu nói với CIA, đó là một kỹ thuật “tâm lý” để có 
thể làm các tướng lãnh phải tiết lộ ý định của họ. 

Nhu tiếp tục đưa ra âm mưu của Nhu, điều này dẫn tới một kế 
hoạch dùng quận đội chính phủ bố ráp các ngôi chùa quan trọng tại 
Sài Gòn và Huế (Document 5). 





574 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Tổng Thống Kennedy đã quyết định thay thế đại sứ Mỹ tại Sài 
Gòn, Frederick E. Nolũng, và bổ nhiệm Henry Cabot Lodge vào 
chức vụ này. Lodge và Kennedy đã họp tại Bạch Óc vào ngày 
15/8/1963 (Iem 2, Document 3). Chúng tôi trình bày cả bản ghi 
âm của buổi họp đó và một bản ghi chép buổi này do Luke Nichter 
ghi lại. Các tài liệu này cho thấy rằng Lodge đã có sẵn một vài cái 
nhìn nào đó về tình hình tại Nam VN và đã họp với những người 
đại diện Nam VN tại Hoa Kỳ, những người này lại là ba mẹ của vợ 
ông Ngô Đình Nhu. [Trong buổi họp trên] Kennedy có nhiều vẻ 
đồng ý, để cho Lodge nói, nhưng cả hai đồng ý Ỹ răng báo chí tại Sài 
Gòn là một vấn đề, JFK bày tỏ cảm nghĩ răng sẽ có gì cần phải làm 
đối với ông Diệm, nhưng ông không muôn bị thúc đây vì áp lực 
báo chí, và ông chưa chắc chăn là ai, khác hơn ông Diệm, Hoa Kỳ 
có thê ủng hộ tại Sài Gòn. Kennedy muôn Lodge sẽ đưa ra một 
lượng định cá nhân. 

Lodge lên đường tới Sài Gòn, dự định trên đường sẽ ghé Hawall và 
Nhật Bản để nhận nhiều bản báo cáo khác nhau và gặp các viên 
chức Hoa Kỳ cao cấp. Trong khi Lodge trên chuyên đi, tình hình 
Sài Gòn căng thắng khi Nhu bố ráp các chùa mà Nhu trước đó đã 
lên kế hoạch. Tại Bộ Ngoại Giao Mỹ, W. Averell Harriman và 
George Ball đồng ý rằng Lodge nên hoãn tới Sài Gòn cho tới khi 
tình hình êm lại một chút (Document 4). Lodge tới Sài Gòn hai 
ngày sau cuộc nói chuyện của họ (ngày 23/8/1963, tính theo ngày 
giờ Hoa Thịnh Đồn), Lodge không có thời giờ đề thích nghỉ VỚI 
khí hậu. Số biên niên của CIA về các gặp gỡ giữa các viên chức 
CIA với các sĩ quan quân đội VNCH phía âm mưu đảo chánh 
(Document 13) cho thây các gặp gỡ ban đầu làm phía Mỹ quay 
cuồng với các thảo luận về chuyện xem có nên hỗ trợ cuộc đảo 
chánh ở Sài gòn đã xảy ra ngày hôm đó. Một ngày sau, Đại sứ 
Lodge nhận được Điện văn Dep Tel 243, còn gọi là bức “công điện 
Hilsman” (2003 E-book, Document 2; E-book 302, Document T). 
Chúng tôi không đăng lại điện văn đó nơi đây bởi vì chúng tôi đã 
đăng nó trong cả hai bản báo cáo điện tử vê đề tài này. Bản tin về 
yêu cầu của quân đội VNCH xin hỗ trợ đảo chánh đã trình lên 
Kennedy trong bản báo cáo hàng ngày cho Tổng Thống (lúc đó, 
bản tin thường nhât này gọi là President”s Intelligence Checklist, 
hay PICL) tường trình răng Ngô Đình Nhu đứng phía sau các trận 
Bô Ráp Chùa, và rằng Nhu và Diệm đưa ra các lệnh trực tiếp 
cho các sĩ quan thi hành, không theo hệ thống quân giai của 
quân đội VNCH (Document 7). 





5/5 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Trong các bài đăng năm 2003 và 2009 của chúng tôi, và trong bài 
cập nhật năm 2013, câu chuyện về những gì Kennedy và các viên 
chức của ông thực sự quyết định gì vê cuộc đảo chánh Sài Gòn vào 
tháng 8/1963 là nơi trung tâm khảo sát của chúng tôi. Thay vì trở 
lại toàn bộ cuộc tranh luận này, nơi đây chúng tôi muốn chạm vào 
vài điểm, đưa ra các sắc thái trong hình thức của các bản ghi chú 
của Thomas Hughes (Document 6) và các buổi họp với Diệm và 
Nhu xảy ra trong thời khoảng đó (Documents 8, 14, 15), làm rõ 
thêm các chứng cớ. 


Các băng ghi âm về các buôi họp ở Bạch Ốc trong các ngày 26, 27, 
28 tháng 8/1963, cùng với các bản chép tay vê các buôi họp đó 
thực hiện bởi người ghi chép Bromley K. Smith (viên chức NSC) 
và Roger A. Hilsman (viên chức Bộ Ngoai Giao) đã đăng trên các 
bài trước đây, cùng với một tài liệu ghi lại bởi Tướng Victor H. 
Krulak. Nơi đây, chúng tôi thêm bản ghỉ chép của Krulak về các 
buổi họp khác (Documents 9, 11) và các bản chép tay của Bromley 
Smith, từ đó ông này đưa ra các tài liệu mà chúng tôi trước đó đã 
đăng (Documents 10, 12). Cùng nhau, các tài liệu này đưa ra các 
tài liệu đầy đủ về cuộc nói chuyện về đảo chánh tháng 8/1963 của 
chính phủ Kennedy. 


Chu kỳ các buồi họp mở đầu vào ngày Thứ Hai 26/8/1963, sau khi 
bức điện văn Hilsman trước đó đã gửi và khi đề tài là có nên xác 
định hay không về chỉ thị ghi trong điện văn. Lịch sử nhận được về 
điều này là, rằng Hilsman, Harriman và nhân viên NSC là Michael 
Forrestal đã bênh vực cho việc tiến hành đảo chánh, trong khi phía 
khác thì nêu ý chống lại. Một phần tử chống [đảo chánh] là cựu 
Đại sứ Nolting. Phía quân sự chống [đảo chánh] tập trung quanh 
Tướng Maxwell D. Taylor, Tham Mưu Trưởng Liên Quân, và bao 
gôm cả Tướng Krulak; trong khi phía khác chống [đảo chánh] có 
cả Giám đốc CIA John McCone, và William E. Colby (Giám đốc 
Phân Bộ Viễn Đông của CIA). TT Kennedy hành động hầu hết 
như người điều hợp. Ông xem Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert 
MecNamara, và em trai ông, Bộ Trưởng Tư Pháp Robert E. 
Kennedy, như các phân tử chông [đảo chánh] khác. 





576 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Như chúng tôi đã mô tả trong cuốn sách E-book năm 2009, hiện 
thực thì phức tạp hơn. Bobby Kenncdy không nói nhiều trong các 
buổi họp tháng 8/1963 và văng mặt không dự buổi ngày 26/8/1963, 
khi sự giận đữ về bức điện văn Hilsman được tập trung vào nhiều 
nhất. Thay vào đó, JFK nói nhưng không có ý chống lại âm mưu 
đảo chánh, nhưng cũng không nói về làm [đảo chánh] chỉ vì báo 
New York Times thúc đây --- sản như lập lại những gì trước đó 
ông đã nói với Lodge trong buổi họp 10 ngày trước đó (Document 
3). Hilsman nói nhiêu, với Taylor ngờ vực răng không rõ Sài Gòn 
có thể hợp tác mà không cân có ông Diệm hay không, và 
MecNamara muốn có bảo đảm về 4 điểm. Ông cũng muôn thây có 
gì từ việc Lodge nói chuyện với ông Diệm. Buôi gặp [Lodge- 
Diệm| xảy ra vào thời điêm đó (Document 8). Ngoại Trưởng Dean 
Rusk bình luận rằng “chúng ta đang trên đường tới thảm họa,” đưa 
ra các giải pháp khác như là có thê đưa quân Mỹ vào VN hay là 
đưa nhân sự Mỹ rời khỏi VN. Điều này dẫn tới một yêu cầu thêm 
thông tin về các tình thế Sài Gòn hơn là một trận tấn công chống 
lại một thành phần ủ ủng hộ đảo chánh. 


Vào ngày 27/8/1963, Đại sứ Nolting trở thành trung tâm thảo luận. 
Các tài liệu có thêm của chúng tôi không đối, cái ân tượng chúng 
tôi bày tỏ hồi năm 2009 rằng Nolting đã chủ yếu trở nên như người 
bản xứ VN (Documents 9, 10). Ông trình bày các Trận Bố Ráp 
Chùa như một kiểu chiến thắng cho ông Diệm, đưa Nhu vào trách 
nhiệm các trận bố ráp, mô tả Diệm như một người có phẩm cách 
trước đó đã tìm cách thực hiện tất cả các lời hứa ông đã đưa ra với 
Hoa Kỳ, và mô tả những người Phật Giáo Việt Nam như đã bị 
Cam Bốt giựt dây. Nolting thú nhận rằng Nhu --- cũng là một 

“người có phẩm cách” --- đã trở thành gánh nặng, nhưng ông bác 
bỏ đề nghị răng các tướng lãnh VN nên đảo chánh. John F. 
Kennedy nói răng không lý gì phải đảo chánh nếu chuyện này 
không thành công. 


Ngày hôm sau, Noltng thêm rằng khái niệm về một cuộc đảo 
chánh là dựa trên một nguyên tắc xâu và sẽ đưa ra một tiền lệ xấu, 
một nhận định gây ân tượng đối với Cố Vấn An Ninh Quốc Gia 
McGeorge Bundy (Documents I1, 12). 





Sf7 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Cựu đại sứ Nolting nói rằng không ai khác hơn ông Diệm có thể 
giữ nguyên vẹn Nam Việt Nam. Giám Đốc CIA Colby mô tả một 
tình thê Sài Gòn, trong đó cho thấy lực lượng ủng hộ .ông Diệm 
mạnh hơn lực lượng muốn đảo chánh. Ông cũng nói. về một cuộc 
đảo chánh trước đó (năm 1960), thời gian đứng về phía Diệm, 
không trở ngại cho Diệm. George Ball lý luận răng Nhu trong thế 
đang lên là một điều không thể bình yên, làm cho cuộc đảo chánh 
là tât yêu, không tránh nôi, nhưng các câu hỏi được đưa ra hôm đó 
là khi các tướng VN hoãn kế hoạch đảo chánh của họ. 


Các cuộc thảo luận trong tháng 8/1963 có ảnh hưởng là cho các 
viên chức cao cấp nhất Hoa Kỳ nghiền ngẫm tắt cả các lý luận ủ ủng 
hộ hay không ủng hộ một cuộc đảo chánh, nhưng chúng đã để lại 
cho Hoa Thịnh Đốn vấn đề chính sách của nó --- cá tính cứng rắn 
của các lãnh tụ Sài Gòn đã khép lại khả thể tiến bộ cho Việt Nam. 
Kinh nghiệm của người Mỹ tại Nam VN đã cho thấy như thế. Khi 
trình ủy nhiệm thư lên ông Diệm vào ngày 26/8/1963 (Document 
8), Đại sứ Lodge có 10 phút để giải thích về vai trò của dư luận 
công chúng trong việc hình thành chính sách Hoa Kỳ, khuyên rằng 
vị lãnh đạo Sài Gòn [ông Diệm] hãy trả tự do các tù nhân Phật tử, 
sau đó ô ông Diệm đã làm nhẹ đi tâm quan trọng của các Phật tử, rồi 
thuyết giảng cho Lodge nghe suốt 2 giờ đồng hồ về gia đình ông 
[họ Ngô] và Nam VN như một quốc gia chưa phát triển. 


Ngay khi Kennedy kết thúc vòng thảo luận tháng 8/1963 về nên 
đảo chánh hay không, viên chức Bộ Ngoại Giao Paul Kattenburg, 
người trước đó đã quen biết ông Diệm trong một thập niên, có kinh 
nghiệm riêng của anh (Document 14). Kattenburg có ấn tượng rằng 
ông Diệm có bệnh tâm thần nhẹ. “Nhiều hơn trong những lần 
trước đó,” Kattenburg ghi lại, Diệm “nói phần lớn là tự nói VỚI 
Diệm.” Lãnh tụ Sài Gòn này bênh vực lập trường của ông về 
khủng hoảng Phật giáo, và bênh vực [2 người em và anh của Diệm 
là] ông Nhu và ông Thục, Tổng giám mục Huế, mà những hành vi 
khờ đại của ông này đã dấy khởi lên cuộc khủng hoảng. 

Diệm đưa ra những lý luận mâu thuẫn rằng người Phật tử đang bị 
kích động bởi các bộ Cộng sản và rằng cuộc khủng hoảng đã giải 
quyết hoàn toàn xong. 





578 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Riêng phần Nhu, Nhu cũng hiển lộ ra thêm nhiều tệ hại (Document 
15). CIA biết về một cuộc nói chuyện Nhu nói với các tướng lãnh 
quân lực VNCH tại khu vực Sài Gòn, trong đó Nhu khẳng định 
răng ngoại viện có bị cắt đứt sẽ không là vấn đề bởi vì Nam VN có 
đủ ngoại tệ dự trữ để tiếp tục trong, 20 năm. Nhu đã ra lệnh rằng 
quân nhân VNCH phải nhận lệnh nỗ súng vào bất kỳ người ngoại 
quốc nào liên hệ trong các “hành vi khiêu khích.” 


Các viên chức Hoa Kỳ bất đồng với nhau về ai có thể theo sau 
Diệm và Nhu trong việc lãnh đạo Sài Gòn. Không như Nolting 
(người thấy rằng không có ứng viên nào có thể), Phòng Nghiên 
Cứu và Tình Báo (INR) của Bộ Ngoại Giao Mỹ đưa ra một danh 
sách dài (Document 16). Họ nhân mạnh, “chúng tôi tin rằng Việt 
Nam không gặp thiêu vãng, nghiêm trọng nào về các nhà lãnh đạo 
không- -Cộng- sản hiệu quả.” Thomas L. Hughes, Giám đốc INR, 
bây giờ vân tự hào về danh sách các chuyên gia mà anh ghi lại 
được hồi năm 1963. [1] Ngày kế tiếp, INR xúc tiến soạn thảo bài 
viết về “Vấn đề ông Nhu” (Document 17), trong đó các phân tích 
gia trích dẫn các ý kiến từ người Nam VN răng Nhu đã trở thành 
một thế lực không chế tại Sài Gòn, đưa ra “một ảnh hưởng khống 
chế, áp đặt trên ông Diệm.” 


Các phụ tá của Kennedy kết luận sớm sủa rằng Ngô Đình Nhu phải 
ra đi. Nếu Tổng Thống Diệm từ chối loại bỏ Nhu, thì Diệm cũng sẽ 
phải ra đi. Đó là ý nghĩa của bức điện văn Hilsman, và của chỉ thị 
gửi theo sau vòng nói chuyện tháng 8/1963 về chuyện nên giúp 
đảo chánh hay không. Xuyên qua tháng 9 và tháng 10/1963, ngay 
cả khi Hoa Thịnh Đôn tìm cách nêu ra quan điểm bằng cách cứu 
xét di tản các công dân Mỹ, rút quân Mỹ về, và ngừng viện trợ của 
CIA đối với Lực Lượng Đặc Biệt Nam VN, Tổng Thông Kennedy 
đã tìm cách hiểu rõ tình hình nhiều hơn. JEFK gửi một loạt các 
nhóm nghiên cứu tới Sài Gòn --- Huntington Sheldon của CIA, 
Robert MeNamara cùng với Maxwell Taylor, Tướng Krulak cùng 
với Joseph Mendenhall—tất cả đều báo cáo trực tiếp tới Kennedy. 
Các chuyến viếng thăm đó đều xác nhận điều mà INR đã nói trong 
bản ghi nhớ “Vấn đề ông Nhu” (Document 17). 





579 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Sự im lặng của các tướng VN đã làm các viên chức Hoa Thịnh 
Đốn dè dặt, tránh đi trước quá xa với tình hình chính trị Sài Gòn. 
Đó là một lý do để các phái đoàn tới nghiên cứu. Rufus Phillips mô 
tả về một buổi họp Bạch Ốc thời gian này đã kết thúc trong một 
cảm giác bất ồn hoàn toàn. [2] Trong một bức điện văn ghi chữ 
EYES ONLY (CHỈ ĐỀ ĐỌC) vào ngày 15/9/1963, Ngoại Trưởng 
Rusk cảnh giác Đại sứ Lodge rằng cuộc đảo chánh được hình dung 
trong bức điện văn Hilsman đã “chắc chắn là ngưng rồi” và đừng 
có làm gì để khích lệ bất kỳ âm mưu đảo chánh nào. Các quyết 
định vẫn chưa được đưa ra ở Hoa Thịnh Đốn. [3] Cùng lúc đó, 
Lodge có một gây gỗ nhỏ với CIA về chuyện thay đổi viên chức 
Trưởng phòng CIA tại Sài Gòn. Trong bầu không khí đó, Tướng 
Trần Thiện Khiêm yêu cầu họp với CIA. Người liên lạc, và buôi 
họp diễn ra sau đó, cho người Mỹ biết về động thái của Nhu tạo ra 
các kênh liên lạc với Hà Nội, nhắc họ rằng kế hoạch đảo chánh đã 
có, và thông báo CIA rằng các tướng lãnh đang chờ trả lời của ông 
Diệm về yêu cầu của họ cho các vị trí trong nội các trong chính 
phủ Nam VN (Document 13).[4| 


Vào lúc đó, Bộ Trưởng McNamara và Tướng Taylor đang có mặt 
ở Sài Gòn trong chuyện đi tìm hiểu sự kiện. Họ nói chuyện VỚI Các 
chuyên gia trí thức vê VN, với Trưởng phòng CIA, và với Tổng 
Thống Diệm. Taylor viết một bản tường trình đài sau đó, trong đó 
lý luận rằng các tướng lãnh VN không thiết tha muốn đảo chánh và 
đã bị làm trung hòa. [Š] Nhưng gân như tức thời tại Sài Gòn, CIA 
làm Hoa Thịnh Đốn chấn động khi viên chức tình báo Lucien 
Conein bỗng gặp Tướng Trần Văn Đôn ở phi trường và hai người 
đã tổ chức họp đêm hôm đó, nơi một sĩ quan VNCH xác nhận răng 
các tướng lãnh bây giờ đã có một kế hoạch cụ thê, và Conein đồng 
ý với Đôn là sẽ gặp người chỉ huy đảo chánh nhiều ngày sau đó. 
[6] Document 18 là bản báo cáo về buổi Conein gặp Tướng Dương 
Văn Minh vào ngày 5/10/1963. Tướng Minh lập lại lời kêu gọi hồi 
tháng 8/1963 về ` muốn có Mỹ hỗ trợ cuộc đảo chánh. Minh cho 
biết những người chính yếu sẽ thực hiện đảo chánh, bảo đảm với 
Conein răng một cuộc đảo chánh sẽ xảy ra trong tương lai gần, và 
nói sơ lược về nhiều kịch bản đảo chánh có thê có. Một trong các 
kịch bản đó --- cái “đễ nhất,” theo Tướng Minh nói --- là sẽ ám sát 
2 trong các người anh em của Diệm trong khi giữ Diệm như vị 
nguyên thủ. 





580 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Việc nói tới ám sát xảy ra vào một thời điểm quan trọng đối với 
người Mỹ tại Sài Gòn. Đại sứ Lodge đang đưa về Mỹ người 
Trưởng Phòng CIA của ông. Người Phó Trưởng Phòng, nhận định 
VỀ Các giải pháp của Tướng Minh, khuyên Hoa Thịnh Đốn là chớ 
nên bác bỏ việc ám sát quá nhanh chóng, vì các giải pháp khác một 
cách căn bản sẽ là nội chiến. [7] Lời khuyên này làm nổi giận 
Giám Đốc CIA McCone và Giám Đốc Viễn Đông Sự Vụ Colby. 
McCone trả lời rằng ý kiến hay nhất là không có ý kiến. Nhiều 
năm sau, khi ủy ban Church Committee (Lời Người Dịch: ủy ban 
này do Thượng Viện Mỹ lập ra đề điêu tra các hoạt động tình báo 
Mỹ, trong đó có các vụ âm mưu ám sát các lãnh tụ quốc tế, trong 
đó có Patrice Lumumba của Zare, Raƒael Trujillo của Domimican 
Republic, Ngô Đình Diệm của Nam VN, Tướng René Schneider 
của Chile và Fidel Castro của Cuba.) điêu tra CIA năm 1975, 
MecCone nhắc lời chính ô ông đã nói với John F. Kennedy, chính xác 
các chữ mà ông nhớ rõ ràng, “Kính thưa Tổng Thống, nếu tôi quản 
trị một đội banh dã cầu, [và] tôi có một tuyên thủ pitcher (người 
ném banh), tôi sẽ giữ cầu thủ này đúng chỗ trong trận đấu, dù là 
anh này ném banh giỏi hay dở. Như thế tôi đang nói rằng, nếu 
Diệm bị gỡ bỏ, chúng ta sẽ không có một cuộc đảo chánh... mà là 
một chuỗi cuộc đảo chánh” (Document 20). [8] McCone ra lệnh 
cho trạm Sài Gòn không được khuyến cáo gì hết, và ngày hôm sau 
Colby củng có lệnh đó bằng một lệnh khác nữa (Document 19). 

Từ đó trở đi, Tòa đại sứ Mỹ và trạm tình báo Sài Gòn [của CIA] 
tích cực hơn trong việc quan sát chuyện sửa soạn đảo chánh của 
các tướng Nam VN. Có thêm nhiều gặp gỡ với các tướng VN. Có 
một lúc, đích thân Đại sứ Lodge bảo đảm với Tướng Trần Văn 
Đôn rằng Conein (viên chức C14) đang nói tiếng nói thâm quyền 
thay cho tòa đại sứ Mỹ. [9| 

Lodge có một vai trò tích cực trong việc gỡ bỏ một trong những trở 
ngại quan trọng nhất đối với cuộc đảo chánh khi phía quân đội 
Nam VN chuyên động vào vị trí. Vào ngày 23/10/1963, Đôn lại 
gặp với Conein của CLA (Document 2l) nơi buổi họp, Đôn yêu cầu 
bảo đảm về lập trường Hoa Kỳ và viên chức tình báo này đã có thể 
trả lời trong một cách phù hợp với hướng dẫn của Hoa Thịnh Đốn. 





581 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Cuộc đảo chánh dự trù xảy ra trong khoảng cuối tháng 10 và đầu 
tháng 11/1963. Đôn nỗi giận rằng một sĩ quan VNCH khác, ở cấp 
thấp hơn, nói về một cú đảo chánh khác, trước đó đã bị khuyến cáo 
bác bỏ bởi viên Tướng Tư Lệnh Hoa Kỳ Paul D. Harkins, trong khi 
chuyện này trước đó đã tới tai “Tổng Thống Diệm. Bù lại, Conein 
yêu cầu Đôn đưa ra chứng cớ răng nhóm đảo chánh là có thực. Trở 
lại tại tòa đại sứ, Lodge chất vấn Harkins về chuyện can thiệp với 
viên sĩ quan Nam VN kia (Document 22). Lodge nói thăng VỚI 
Harkins răng Hoa JÈ, cho dù không đầu tiên gợi lên bất kỳ cuộc 
đảo chánh nào, vân tránh né bất kỳ hành vi nào ngăn cản hay 
chống lại một cuộc đảo chánh. Vào ngày 24/10/1963 (Document 
23) Conein gặp lại Đôn, được Đôn xác nhận rằng Harkins trước đó 
đã thú nhận lỗi lâm khi có vẻ có ý chống lại một cuộc đảo chánh. 
Đôn khăng định rằng tất cả kế hoạch đã hoàn tất và đã được kiểm 
soát và tái kiểm soát. 


Cơ hội cuối cùng của Hoa Thịnh Đốn đề lui ra khỏi cuộc đảo 
chánh Sài Gòn là ngày 29/10/1963, khi Tổng Thống Kennedy họp 
các có vấn để xem xét lại một lần nữa. Văn Khố An Ninh Quốc 
Gia NSA có ghi lại sự kiện này với một số chỉ tiết trong cuốn sách 
điện tử năm 2003 của chúng tôi, trong sách chúng tôi ghi lại nghị 
trình buổi họp, một băn ghi âm cuộc nói chuyện, bản ghi lại buổi 
họp do NSC thực hiện, và 2 sơ thảo điện văn dự trù gửi tới Sài Gòn 
mà những người trong buổi họp xem xét (2003 E-book, 
Documents 18, 19, 20, and 2l và băng ghi âm). Nơi đây chúng tôi 
đưa ra bản chép tay của Roger Hilsman về buổi họp đó từ các hồ 
sơ Bộ Ngoại Giao (Document 24). Trong thời điêm trễ như thế, 
Bobby Kennedy vẫn còn chống lại đảo chánh và Maxwell Taylor 
cũng chống như thế, trong khi các viên chức khác nhìn về phía 
trước tới chuyện hình thành một chính phủ Sài Gòn tương lai, hay 
là tập trung vào các chiến thuật hay là sự quân bình lực lượng giữa 
quân đảo chánh và quân phòng thủ [Dinh Tổng Thống]. : 

Trái ngược với sự sợ hãi nêu lên trong buổi họp ở Bạch Ốc ngày 
29/10/1963, khi cuộc đảo chánh khởi sự vào ngày 1/11/1963, quân 
đảo chánh đã tương đối nhanh chóng bao vây Tổng Thống Diệm 
và quân phòng thủ trong Dinh Gia Long. 





582 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Một lần nữa, cuốn sách E-book năm 2003 ghi lại nhiều tài liệu về 
các sự kiện này (Documents 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28), trải rộng từ 
các buổi họp của Kennedy ở Bạch Ốc để theo dõi tình hình, cho tới 
các bản báo cáo CIA vệ diễn biến đảo chánh hàng ngày, tới một 
bức điện văn liên hệ nhiều phiên bản về chuyện Diệm và Nhu chết 
thế nào, cho tới một bản phân tích của CIA hồi tưởng lại về các 
bản tin báo chí nói về các cái chết này. Nơi đây chúng tôi bổ sung 
cuốn sách 2003 đó với một vài chứng cớ mới. Vào ngày 
1/11/1963, chúng tôi có bản văn tình báo cho Tổng Thống PICL 
(Presidents Intelligence Checklist) cho thấy cuộc đảo chánh đang 
diễn tiến (Document 25). Tuyệt vọng để tự cứu, giữa lúc giao 
chiến của cuộc đảo chánh, Tông Thống Diệm soạn ra bản tuyên 
cáo ra lệnh quân đội chỉ riêng nghe lệnh của ông và phải bác bỏ tât 
cả các lệnh khác, và kêu gọi các lực lượng trung thành ngoài Sài 
Gòn về cứu (Document 26). Nhưng quá trễ. Bản văn PICL ngày 
2/11/1963 (Document 27) ghi rằng Diệm và Nhu đã bị giết. 





583 


PHẦN C 


THE DOCUMENTS (Các Hồ Sơ) 


Document 0] 
hffps://nsarchive.gwu.edu/dc.html?doc=7279414-National- 
Security-Archive-Doc-01-CLIA-Information 

CIA, Bản tường trình, „ Ngô Đình Nhu nhận định về Việt Cộng trà 
trộn vào giới Phật tử...” ngày 24/7/1963. 

Nguồn: John F. Kennedy Library: JFK Papers: National Security 
File; Country File, b. 198, £: “Vietnam, 7/21-7/31/63.” 

Trưởng Phòng CIA Sài Gòn John Richardson gặp Ngô Đình Nhu, 
buổi nói chuyện tập trung chủ yếu về cuộc khủng hoảng Phật Giáo. 
Nhu nhận định răng các sĩ quan quân lực VNCH, nhiều người 
trong đó là Phật tử, có cảm tình với những người Phật tử sau cuộc 
nôi dậy xảy ra tại Huê vào ngày 8/5/1963. Từ đó, tuy nhiên, một sô 
sĩ quan chống lại phong trào PG một khi mục tiêu chính trị của vài 
lãnh tụ PG trở nên rõ hơn, quy lỗi cho chính phủ Diệm là kém hiệu 
quả trong việc đối phó với vấn đề. Trong một buổi họp với Nhu, 
vài sĩ quan đã đi xa tới mức bày tỏ ý muón tham dự trong một cuộc 
đảo chánh. Nhu nói rằng Nhu sẵn sàng tham dự [đảo chánh| 
với họ --- nhằm có thê là một nỗ lực để nhận diện ra những người 
tổ chức đảo chánh và những nỗi bất mãn của họ chứ không phải là 
một lời chân thực muốn hỗ trợ. 


Document 02 

htfps://youtu.be/l_sjJCdLZls 

Băng ghi âm Tổng Thống JF Kennedy họp với Đại sứ Lodge, ngày 
15/8/1963. 

Nguôn: JFK Papers: Kennedy Tapes, Tape/Conversation I04/A- 
40/004 : : 

Băng ghi âm cuộc nói chuyện của Tông Thông John F. Kennedy 
với Đại sứ Mỹ tại Nam VN là Henry Cabot Lodge, ngày 
15/8/1963. 





584 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Document 03 
hffps://nsarchive.gwu.edu/dc.html?doc=7279599-Doc-03- 
Transcription- of-Kennedy-Lodse- meefting 

Bản chép lại băng ghi âm buổi họp giữa Kennedy-Lodge, ngày 
15/8/1963. 

Nguồn: JFK Papers: Kennedy Tapes, Tape/Conversation 104/A- 
40/004; transcription by Luke Nichter. 

Henry Cabot Lodge, Jr., Đại sứ Mỹ vừa mới được bố nhiệm, đã 
họp riêng với Tổng Thống John F. Kennedy tại phòng Oval Office 
đề từ biệt trước khi sang Việt Nam. Lodge khởi đâu băng cách tóm 
tắt cuộc nói chuyện đêm trước với bà Thân Thị Nam Trân, vợ của 
Đại sứ VN tại Mỹ là Trần Văn Chương và là mẹ của Bà Nhu. 
Kennedy và Lodge thảo luận về các hình thức thách thức Lodge 
nhiều phần sẽ gặp khi tới VN, và cách ông đề nghị đối phó với 
chính phủ Diệm. Kennedy trở nên cụ thể hơn khi nói, “Dù vậy, 
thời gian có thê tới, chúng ta sẽ phải tìm cách làm điều gì về Diệm, 
và tôi nghĩ đó sẽ là một thời điểm rất mực nghiêm trọng.” Trong 
khi không bao giờ nói trực tiếp về một ° 'cuộc đảo chánh,” Kennedy 
lộ ý răng ông sẵn sảng chấp nhận thay đối chế độ trong tình thế 
nào đó. Lodge cảnh báo vê sự khó khăn có thê có để kiểm soát 
một sự kiện như thế, ghi nhận rằng mẹ của Bà Nhu tin rằng bà 
[Nhu], cùng với Diệm và Nhu, là “tất cả rồi sẽ bị ám sát.” 


Document 04 
hffps://nsarchive.gwu.edu/dc.htmlI?doc=7279417-National- 
Security-Archive-Doc-04-State 

Bộ Ngoại Giao, Telcon, Harriman-Ball, ngày 20/8/1963. 

Nguồn: LBJ Library: Ball Papers, b.7, f: “Vietnam I (1/15/62- 
10/4/63.” 

Trong khi Lodge còn trên đường tới VN, Diệm tuyên bố thiết quân 
luật và các đơn vị quân đội tấn công các chùa PG được suy đoán là 
che chở những người đứng sau các cuộc biểu tình chống chính phủ 
mới nhất. „ Trong khi Diệm đã hứa với Đại sứ Mỹ Erederick 
Nolting rằng ông sẽ không tấn công như thế vào các chùa VN, 
Harriman và Ball không còn biết chắc về ý định của Diệm. Diệm 
và Nhu như đường muốn đây Lodge vào chuyện đã rồi, về việc đối 
phó với Phật tử ngay khi Lodge tới Sài Gòn. 


Document 05 





585 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





hffps://nsarchive.gwu.edu/dc.html?doc=7279418-National- 
Securify-Archive-Doc-0S-CIA-Information 

CIA, Bản phúc trình, “Các tuyên bố của Ngô Đình Nhu về hành 
động của chính quyên...” ngày 23/8/1963. 

Nguồn: JFK Papers: NSE: Country File, b. 198, £: “Vietnam 8/2I- 
8/30/63.” 

Ngô Đình Nhu giải thích với các viên chức Mỹ về một loạt sự kiện 
dẫn tới các trận bố ráp nhà chùa và tuyên bố thiết quân luật. Nhu 
nói rằng chính Ngô Đình Diệm chấp thuận cho bô ráp các chùa 
chống lại người Phật tử để đáp trả các đòi hỏi từ các sĩ quan 
VNCH đưa ra với Diệm nhằm đối phó với các dao động chính trị 
gần đây tại Sài Gòn. Nhu ám chỉ răng Nhu không phải khuôn mặt 
trung tâm của các hành động chống lại Phật tử, cho dù Nhu hỗ trợ 
việc đó. Nhu nghĩ rằng như thế sẽ kéo người Mỹ vào để tìm cách 
kết thúc khủng hoảng hiện nay. 


Document 06 
htfps://nsarchive.øwu.edu/dc.htmI?doc=7279419-National- 
Security-Archive-Doc-06-Thomas-L- -Hughes 
Thomas L. Hughes, ghi chép các cuộc nói chuyện giữa Mike 
Forrestal và Roger Hilsman, nhan đề “Thomas L. 1. nofes Of 
conversations with Mike Forrestal and Roger Hilsman...,” từ ngày 
24 tới ngày 28/8/1963. 
Nguồn: Thomas L. Hughes Papers, Courtesy of Thomas Hughes. 
Thomas L. Hughes, Giám Đốc Sở Tình Báo và Nghiên Cứu 
(Bureau of Intelligence and Research), ghi chép lại các cuộc nói 
chuyện với Michael Forrestal (viên chức Hội Đông An Ninh Quôc 
Gia NSC) và Roger Hilsman (Thứ Trưởng Ngoại Giao đặc trách 
Viễn Đông Sự Vụ) trong các ngày 24 tới 28/8/1963, mà Hughes 
gọi đó là ' “tuần lễ lên kế hoạch đảo chánh.” Đề tài Việt Nam chiếm 
hầu hết cuộc thảo luận, kế cả chỉ trích về lời Nhu giải thích về một 
loạt sự kiện dẫn tỚI VIỆC bố ráp nhà chùa --- mà Forrestal nói là 
“cái mà Nhu muốn chúng ta nghe.” Họ đồng ý rằng chính phủ 
Diệm không thể tồn tại thêm 12 tháng nữa. Forrestal cũng nhận 
định, mà không gIải thích thêm, răng những người khác không 
được cho biết về “những cuộc nói chuyện Tiêng giữa Lodge và 
JFK. Ám chỉ là Mike [Forrestal] được cho biết.” 


Document 07 





586 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





htfps://nsarchive.øwu.edu/dc.html?doc=7279420-National- 
Security-Archive-Doc-07-CIA-The 

CIA, The President”s Intelligence Checklist, ngày 24/8/1963. 
Nguồn: Phòng đọc điện tử của CIA; giải mật ngày 24/7/2015. 

Bản văn vệ danh sách tin tình báo cho Tổng Thống ngày 24/8/1963 
kết luận rằng người ta tin rằng Nhu đứng sau lưng các hành vi 
đánh phá người Phật tử và việc áp đặt thiết quân luật ở Sài Gòn. 
Cùng thời gian đó, có xung khắc nhau trong hàng ngũ các sĩ quan 
Nam VN, và hỗn loạn mới nhất thì có vẻ chỉ là đợt đầu trong một 
làn sóng mới của bất ổn. Hãy so sánh chỗ bôi đen này với chỗ bôi 
đen trên trang 626 của sách về quan hệt ngoại giao Hoa Kỳ 
“Foreign Relations of the United States, 1961-1963, v. HH, 
Vietnam, January-August 1963.” Do chính phủ Mỹ ấn hành 1991. 


Document 08 
hffps://nsarchive.gwu.edu/dc.html?doc=7279421-National- 
Security-Archive-Doc-08-State 

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Điện văn, Saigon 340, [buỗi họp đầu tiên 
của Lodge với Diệm], ngày 26/8/1963. 

Nguồn: JFK Library: John Newman Papers: “Notebook, August 
24-31, 1963.” : Ộ 
Heny. Cabot Lodge Jr., Đại sứ Mỹ mới tới, đã có buôi họp đâu tiên 
với Tổng Thống Nam VN Ngô Đình Diệm vào ngày 26/8/1963. 
Theo bản báo cáo của Lodge về buổi nói chuyện đài 2 gIỜ, nhiều 
điểm ông nêu ra gần như chính xác lặp lại với những gì ông đã 
thảo luận với Kennedy ngày 15/8/1963 --- kế cả tầm quan trọng 
của dư luận công chúng Hoa Kỳ, vai trò của Bà Nhu, và bât ôn mới 
đây ở Sài Gòn. Lodge nói với Diệm răng ông biết ít về VN nhưng 
hy vọng cô vấn cho Diệm về các vấn đề Hoa Kỳ. 


Document 09 
hffps://nsarchive.gwu.edu/dc.html?doc=7279422-National- 
Security-Archive-Doc- -09-Joint-Chiefs-of 

Tham mưu Liên quân, Phụ tá Đặc biệt về Chống Nổi Loạn và Các 
Hoạt Động Đặc Biệt (Special Assistant for Counterinsurgency and 
Špecial Activities), Bản ghi nhớ để làm hồ sơ, “Buổi họp tại Bạch 
Ốc, 1600, ngày 27/8/1963; Đề tài: Việt Nam,” ngày 27/8/1963. 
Nguồn: National Defense University: Maxwell D. Taylor Papers, 
Vietnam, Chapter XXIIL, T-172-68. 





587 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Được đối chiếu với các phiên bản khác của các Bản Ghi Nhớ về 
Cuộc Thảo Luận vê buôi họp ngày 27/8/1963, giữa Kennedy và 
các phụ tá sau khi nghe bản báo cáo của William Colby, bản ghi 
chép này thực hiện bởi Tướng TQLC Victor Krulak thay mặt Tổng 
Tham Mưu Liên Quân cho thấy thêm một số chỉ tiết mới. Ngoại 
Trưởng Dean Rusk đề nghị rằng các buổi họp thường kỳ của nhóm 
nên thực hiện tương tự với các buổi họp của Ex Comm (Ủy ban 
Điều hành Hội Đồng An Ninh Quốc Gia) về Khủng Hoảng Phi 
Đạn Cuba. Trong khi Colby nhấn mạnh răng Sài Gòn trước đó đã 
ôn định, Kemnedy hỏi nhiều câu hỏi về khả năng thành công có hay 
không nếu các tướng lãnh bất mãn xúc tiên một nỗ lực đảo chánh. 
Hãy đối chiếu văn bản này với Items 6 (băng ghi âm), 7 và 8 của 
sách E-book 302, ngày 11 tháng 12/2009. 


Document 10 
hffps://nsarchive.gwu.edu/dc.html?doc=7279423-National- 
Security-Archive-Doc-10-NSC-Notes 

Các bản ghi chép NSC, các bán ghi chép bằng tay của Bromley 
Smith về buôi họp Bạch Ốc, ngày 28/8/1963, giữa trưa. 

Nguồn: LBJ Library: Bromley K. Smith Papers, b. 24, f.: Meetings 
on Vietnam, August-November 1963.” 

Trong buổi họp bổ túc hôm sau, một bản báo cáo khác của William 
Colby nói sơ lược về tình hình Sài Gòn. Cuộc thảo luận tiếp theo 
sau đáng chú ý vì sự đồng thuận có được trong gần như tất cả các 
có vấn của Kennedy về chống ông Diệm. Trong khi lực lượng 
những người âm mưu đảo chánh vân thua kém so với lực lượng 
những người trung thành với ông Diệm và Nhu, nêu Hoa Kỳ lộ ý 
hỗ trợ đảo chánh sẽ là điều quan trọng để giúp thành công. Vào 
cuối buồi họp, Kennedy hỏi vê một bức điện văn sẽ được gửi tới 
Lodge và Harkins để yêu cầu lượng định xem cuộc đảo chánh có 
thể thành công hay không. Hãy so sánh điều này với Item 9 (băng 
ghi âm), 10 và I1 của sách E-book 302, ngày 11 tháng 12/2009. 


Document ] ] 
hffps://nsarchive.gwu.edu/dc.html?doc=7279424-National- 
Security-Archive-Doc-1 1-Joint-Chiefs-of 

Tham Mưu Trưởng Liên Quân, Phụ Tá Đặc Biệt về Chống Nồi 
Dậy và Các Hoạt Động Đặc Biệt, Bản ghi nhớ để lưu hồ sơ, “Buổi 
hop ở Bạch Ốc, 1200, ngày 28/8/1963; Đề tài: Việt Nam,” ngày 
28/8/1963. 





588 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Nguồn: National Defense University: Maxwell D. Taylor Papers, 
Vietnam serIes, Chapter XXIH,T-172-69. 

Trong bản ghi chép của Krulak về cùng buổi họp (Document10), 
các nhân vật như Robert MecNamara, George Ball, Averell 
Harriman là những người đhúc giục mạnh hơn --- với riêng 
Harriman đi xa hơn khi nói rằng Mỹ sẽ mắt Nam VN nếu không có 
một cuộc đảo chánh thành công đề lật đồ chính jphủ ông Diệm. 
MecNamara và Ball cũng đồng ý rằng còn quá nhiều điều phải sửa 
soạn cho một cuộc đảo chánh; một khi người Mỹ đồng ý hỗ trợ, 
thách thức lớn sẽ là sao cho đảo chánh thành công. Cựu Đại sứ 
Frederick Nolting như dường là tiếng nói bất đồng, lý luận rằng 
Diệm là khuôn mặt duy nhất có thể giữ Nam VN chung lại. Hãy so 
sánh điều này với Document 10 nơi đây, và Items 9 (băng ghi âm), 
10 và I1 của sách E-book 302. 


Document 12 
hffps://nsarchive.gwu.edu/dc.html?doc=7279425-National- 
Security-Archive-Doc- -12-NSC-Notes 

NSC, Notes, các bản chép tay của Bromley Smith về buổi họp 
Bạch Ốc, ngày 28/8/1963, lúc 4 giờ chiều. 

Nguồn: LBJ Library: Bromley K. Smith Papers, b. 24, f: 
“Meetings on Vietnam, August-November 1963.” 

Bromley Smith một lần nữa chép tay vê buổi họp khác tổ chức 
buổi chiều hôm đó. Kennedy kể rằng Lodge và Harkins cho biết 
rằng các tướng lãnh ở Sài Gòn không có vẻ nhiệt tâm cho một cuộc 
đảo chánh. Trong khi tự củng cô lý luận, cả Lodge và Harkins 
không cảm thấy như là sự hỗ trợ của Mỹ đã đi xa tới mức thấy 
răng giải pháp duy nhất là có một cuộc đảo chánh. Vẫn còn thời 
gian đề lùi lại. Kennedy nói 2 viên chức cao cấp của ông ở Sài Gòn 
nên xây dựng lực lượng đảo chánh, bởi vì tình hình lúc đó không 
có vẻ gì họ có thể thành công trong việc lật đỗ ông Diệm. 
Harriman một lần nữa nói rằng Mỹ sẽ mất Nam VN nếu cuộc đảo 
chánh thất bại, trong khi cần có đảo chánh vì tình hình chính trị sẽ 
tan rã nhiều hơn dưới chế độ Diệm. Hãy so sánh bản văn này VỚI 
Document II nơi đây, và với ltems 9 (băng ghi âm), 10 và II 
trong sách E-book 302. 


Document 13 
htfps://nsarchive.øwu.edu/dc.htmlI?doc=7279426-National- 
Security-Archive-Doc-13-CIA-Memo 





589 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





CIA, Bản ghi nhớ, “Thứ tự các liên lạc của CIA với các tướng VN, 
từ ngày 23/8 tới hệt 23/10/1963” — ngày 23/10/1963. 

Nguôn: Assassination Records Review Board release, document 
177-10001-10466. 

Nằm trong các văn bản của Roger Hilsman, một phần trong đó về 
sau được đưa vào Thư Viện Tổng Thống Lyndon Johnson (Lyndon 
Johnson Presidential Library), là một bản ghi thứ tự thời gian do 
CIA ghi lại các liên lạc của viên chức cơ quan này với các tướng 
VN từ ngày 23/8 tới hết ngày 23/10/1963. Người đọc có thể thấy 
một loạt các hoạt động trong tháng 8, trong cuộc thảo luận nghiêm 
túc đầu tiên về cuộc đảo chánh một thời gian ngắn sau khi Lodge 
tới Sài Gòn. Theo sau đó có môt khoảng thời gian tương đối lặng 
lẽ, rồi liên lạc trở lại trong đầu tháng 10/1963 khi lực lượng đảo 
chánh mạnh hơn và sửa soạn thúc đây dứt điểm. 


Document 14 
htfps://nsarchive.øwu.edu/dc.htmlI?doc=7279427-National- 
Security-Archive-Doc-14-State 

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Điện văn, Saigon 371, [Kattenburg họp 
với Diệm], ngày 29/8/1963. 

Nguôn: JFK Library: John Newman Papers, “Notebook, August 
24-31, 1963.” 

Phó Giám Đốc của Sở Đông Nam Á Sự Vụ, Phòng Viễn Đông Sự 
Vụ, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Paul Kattenburg họp với Tổng Thống 
Diệm trong 3 giờ đồng hồ ngày 28/8/1963. Ông Diệm nói răng 
cuộc nôi dậy của Phật tử đã được giải quyết xong. Kattenburg 
báo cáo răng ông khó khăn để có được một lần hay hai lần mở 
miệng trong khoảng thời gian đó chủ yếu là ông Diệm độc thoại --- 
và ông Diệm nói răng ông “sẵn sảng để chết” ngay cả trong khi 
bảo vệ mạnh mẽ các chính sách của chính phủ của ông trong các 
tháng trước đó. 


Document 1Š 
hffps://nsarchive.gwu.edu/dc.html?doc=7279428-National- 
Security-Archive-Doc- -15-CIA-Information 

CIA, Bản báo cáo, “Quan điểm của Ngô Đình Nhu về việc có thể 
giảm Ngoại Viện và về “Các hành vi khiêu khích” của ngoại kiều,” 
— ngày 12/9/1963. 

Nguồn: (JFK Papers: NSF: Country File, b. 199, f: “Vietnam 9/11- 
9/17/63, CLA Reports.” 





590 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Vào đêm 7 tháng 9/1963, Ngô Đình Nhu mở buổi họp với tất cả 
các sĩ quan cao câp Nam VN phụ trách chỉ huy khu vực Sài Gòn. 
Nhu nói ra để trả lời các dấu hiệu rằng Mỹ dự định cắt giảm ngoại 
viện, bác bỏ dư luận _bằng cách nói răng Nam VN có đủ tài 
nguyên dự trữ để điều hành trong 20 năm. Củng lúc, Nhu ra 
lệnh cho các binh sĩ phải bắn vào người Mỹ và các ngoại kiều khác 
liên hệ trong các hoạt động bị xem là gây hấn với chính phủ Nam 
VN. 


Document l6 
hffps://nsarchive.gwu.edu/dc.htmlI?doc=7279429-National- 
Security-Archive-Doc-16-State 

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Phòng Tình Báo và Nghiên Cứu, Bản ghi 
nhớ, Thomas L. Hughes gửi tới Roger Hilsman, “Quan điểm của 
chúng ta về Hình thành một Chính phủ mới ạti VN,” ngày 
14/9/1963. 

Nguôn: JFK Library: Roger Hilsman Papers: Country File, b. 4, £: 
“Vietnam 9/11——9/20/63 [H] 

Trong mùa thu tại Hoa Thịnh Đốn, nhiều danh sách được soạn ra 
về các lãnh tụ Nam VN, những người xem là có thê thay thế chính 
phủ Diệm. Các danh sách này thường xuyên bỏ qua Phó Tổng 
Thống Nguyễn Ngọc Thơ, người theo Hiến pháp sẽ là kế nhiệm 
ông Diệm. Một điểm khác trong những người Mỹ lập các danh 
sách này là không thấy có ai đứng hàng đầu, và cũng khóng rõ là 
chính phủ kế tiếp sẽ là dân sự hay có thê là nói phải chia sẻ quyền 
lực với quân đội trong một thời gian. 


Document T7 
htfps://nsarchive.øwu.edu/dc.htmlI?doc=7279430-National- 
Security-Archive-Doc-17-State 

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Phòng Tình Báo và Nghiên Cứu, Bản ghi 
nhớ, Thomas L. Hughes gửi tới Dean Rusk, “Nan đề của Nhu,” 
ngày 15/9/1963. 

Nguôn: National Security Archive: George McT. Kahin donation 





591 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Ngày kế tiếp, Hughes viết cho Ngoại Trưởng Dean Rusk về đề tài 
ông Nhu. Trong khi một giải pháp ưa chuộng tại Hoa Thịnh Đốn 
trước đó là tìm cách tách rời Diệm ra khỏi Nhu, Hughes giải thích 
vì sao sẽ khó khăn để làm như thế: Diệm và Nhu gần như không 
thể tách rời hơn bao giờ hết. Cùng lúc, có một quan điểm thường 
thấy trong chính phủ Nam VN là Nhu bị “bất mãn, căm ghét, sợ 
hãi, hay không tin cậy ở mọi tầng bậc trong hệ thông chính phủ, 
trong các giới quân sự và trong giới ưu tú thành thị.” 


Document 18 
https://nsarchive.øwu.edu/dc.htmlI?doc=7279431-National- 
Security-Archive-Doc-18-CLIA-Cable 

CIA, Điện văn, Saigon 1445, [Conein gặp Trần Văn Đôn], ngày 5 
tháng 10/1963. 

Nguôn: JFK Papers: NSEF: Country File, b.200, £.: Vietnam 10/6— 
10/14/63, CIA Reports.” 

Sau một tháng 9 lặng lẽ, những người tổ chức đảo chánh tại Sài 
Gòn bắt đầu mạnh hơn vào đầu tháng 10. Vào buổi sáng ngày 5 
tháng 10/1963, Lucien ConeIn, trong vai trò trung gian, gặp Tướng 
Dương Văn Minh. Trong khi Minh nói Minh không mong đợi Mỹ 
hỗ trợ cuộc đảo chánh, Minh muốn bảo đảm răng không có nỗ lực 
nào [từ phía Mỹ] đưa ra ngăn cản việc thay đôi chính phủ VN. 
Thêm nữa, Minh nói rằng. điều chủ yếu là ngoại viện của Mỹ sẽ 
tiếp tục giúp VN sau cuộc đảo chánh. Khi duyệt lại những cách 
khác nhau đê thay đổi chính phủ Nam VN, Minh nói, “Ám sát là 
kế hoạch dễ nhất để hoàn thành” --- mặc dù Minh nói rằng tự bản 
thân Minh không có tham vọng chính trị nào. 


Document 19 
htfps://nsarchive.øwu.edu/dc.htmlI?doc=7279432-National- 
Security-Archive-Doc-19-CIA-Cable-DIR 

CIA, Điện văn, DIR 73661, [DCI ra lệnh không khuyên khích việc 
ám sát], ngày 6 tháng 10/1963. 

Nguôn: Center for National Security Studies FOIA request. 





592 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





Những người làm chính sách Hoa Kỳ trở nên rất dè dặt sau khi biết 
răng những người đảo chánh cứu xét việc ám sát là một phần chính 
yếu trong kế hoạch của họ. Các viên chức Mỹ tại Sài Gòn, đặc biệt 
là Conein, người giữ vị trí trung gian với những người đảo chánh, 
được chỉ thị là hãy lắng nghe kê hoạch của họ nhưng phải tránh né 
đưa ra bắt kỳ ý kiến nào hay bất kỳ khuyến cáo cụ thể nào --- đặc 
biệt là về chuyện ám sát. 


Document 20 
htfps://nsarchive.øwu.edu/dc.htmlI?doc=7279433-National- 
Security-Archive-Doc-20-U-S-Senate 

Thượng Viện Hoa Kỳ, Ủy Ban Church Committee, Các bản ghi 
chép hỗ sơ, [Về nhận định của McCone về việc ám sát và về buồi 
họp của Conein với Dương văn Minh], ngày 29/6/1975. 

Nguôn: Assassination Records Review Board release, document 
157-10014-10227. 

Theo sự nhớ lại của DCI John McCone (Lời người dịch: DCI = 
Director of Central Intelligence — = Giám Đốc Trung Ương Tình 
Báo), đưa ra trong các buổi phỏng vấn thực hiện bởi ủy ban 
Church Committee vào năm 1975, ông đã họp với Tổng Thống 
John F. Kennedy và Bộ Trưởng Tư Pháp Robert Kennedy vào 
ngày, hay khoảng ngày. 5 tháng 10/1963, sau khi Conein báo cáo 
răng: Tướng Minh nói về kế hoạch có thể sẽ phải ám sát. McCone 
nói ông khuyên can Kennedy đừng hỗ trợ cuộc đảo chánh trừ phi 
có sự thay thế thích nghi cho Diệm được nhận ra. McCone nói ông 
cảm thấy Kennedy đồng ý. 


Document 2l 
htfps://nsarchive.øwu.edu/dc.html?doc=7279434-National- 
Security-Archive-Doc-21-CIA-Cable 

CIA, Điện văn, Saigon 1896, [Conein gặp Trần Văn Đôn, nổi giận 
với Tướng Harkins], ngày 23/10/1963. 

Nguôn: JFK Papers: NSF: Country File: b. 204, £f: “Vietnam 
SubJects: Top Secret Cables (Tab C) 10/3-10/27/63.” 





593 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Sau khi Conein đưa ra bảo đảm với Tướng Minh rằng Hoa Kỳ sẽ 
không ngăn cản một cuộc đảo chánh, Tướng Trần Văn Đôn hỏi 
Conenn vì sao Tướng Paul Harkins, Tư Lệnh Trung Tâm Quân Việt 
Hoa Kỳ tại VN (U.S. Military Assistance Command, Vietnam - 
MACV), nói một ngày trước đó rằng thời điểm lúc này không 
thích hợp cho một cuộc đảo chánh và rằng những người lập kê 
hoạch nên ngừng các nỗ lực. Theo bản báo cáo của Conein về bản 
doanh CIA, Conein không nói gì về nhận định của Harkins nhưng 
bảo đảm với Đôn rằng Lodge sẽ nói chuyện với Harkins. 


Document 22 
htfps://nsarchive.øwu.edu/dc.htmlI?doc=7279435-National- 
Security-Archive-Doc-22-State 

Bộ Ngoại Giao, Điện văn, qua kênh CIA, Saigon 1906, Henry 
Cabot Lodge gửi tới Dean Rusk, [Đại sứ Lodge chất vấn Tướng 
Harkins], ngày 23/10/1963. 

Nguôn: JFKPapers: NSF: Country File: b. 204, f: “Vietnam: 
SubJects: Top Secret Cables (Tab C) 10/3-10/27/63.” 

Lodge nói với Harkins vào buổi chiều ngày 23/10/1963. Harkins, 
bạn lâu năm của Lodge từ thời hai người trưởng thành ở 
Massachusetts và cùng có thời gian trong quân đội Mỹ, bày tỏ ân 
hận về bình luận của ông và nói răng ông [Harkins] sẽ thông báo 
cho Đôn răng nhận định của ông không phản ánh chính sách chính 
thức của chính phủ Mỹ. 


Document 23 
htfps://nsarchive.øwu.edu/dc.html?doc=7279437-National- 
Security-Archive-Doc-23-CLIA-Cable 

CIA, Điện văn, Saigon 1925, [Conein gặp Trần Văn Đôn], ngày 
24/10/1963. 

Nguôn: JFK Papers: NSF: Country File, b. 204, £: “Vietnam: 
Subjects: Top Secret Cables (Tab ©) 10/3-10/27/63.” 

Vào sáng ngày 24/10/1963, Đôn thây Conein ở phi trường Tân Sơn 
Nhứt. Đôn nói rằng Harkins đã làm sáng tỏ rằng nhận định của 
Harkins về chuyện đảo chánh chưa thích nghi chỉ là vô ý tứ. Họ 
đồng ý rằng những người tổ chức đảo chánh sẽ chỉ tiếp xúc với 
Conein trong tương lai. 


Document 24 





594 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





htfps://nsarchive.øwu.edu/dc.htmlI?doc=7279438-National- 
Security-Archive-Doc-24-State 
Bộ Ngoại Giao, Bản ghi nhớ về cuộc nói chuyện về “Viet-Nam,” 
[Họp ở Bạch Óc] ngày 29/10/1963, lúc 4 giờ chiều. 
Nguồn: JFKL: Roger Hilsman Papers, b. 4, “White House 
Meetings 8/26/63-10/29/63, State Memoranda.” 
Trong một buổi họp giữa Tổng Thống. Kennedy và các có vấn cao 
cập, ngay cả vào thời điểm trễ như thế, họ như dường vẫn chia rẽ 
vệ khả năng thành công của cuộc đảo chánh. Colby nói rằng lực 
lượng đảo chánh tương đối tương đương về sức mạnh với lực 
lượng trung thành với ông Diệm. Bộ Trưởng Tư Pháp Kennedy nói 
răng ông không nghĩ răng một cuộc đảo chánh sẽ có ý nghĩa đối 
Với các mục tiêu của Mỹ, trong khi Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert 
MecNamara nêu quan ngại vê ảnh hưởng đảo chánh có thê bất lợi 
với tiễn độ chiến tranh. Rusk nói răng một điện văn nên gửi cho 
Lodge để lượng định về cuộc đảo chánh dự kiến và xem chính phủ 
Mỹ có nên hay không thử tăng áp lực. Hãy so sánh với các 
Documents 18 và I9, và băng ghi âm trong sách E-book ngày 
5/11/2003. 


Document 2Š 
hffps://nsarchive.gwu.edu/dc.html?doc=7279439-National- 
Security-Archive-Doc-2S-CIA-The 

CIA, Bản tin tình báo đệ trình Tổng Thống (The Presidents 
Intelligence Checklist), ngày 1/11/1963. 

Nguồn: Phòng đọc sách điện tử của CIA. 

Bản tin tình báo đệ trình Tổng Thống vào sáng ngày 1/11/1863 
khởi đầu với tin cập nhật rằng một cuộc đảo chánh đã khởi sự tại 
Sài Gòn. Trong khi còn sớm để biết kết quả, có vẻ như Tướng 
Minh đã thu hút sự hỗ trợ của tất cả các đơn vị tác chiến chính yếu. 
Trong khi ông Diệm chưa đầu hàng, những người đảo chánh dự 
định thiết lập một chính phủ dân sự ngay khi nào đảo chánh hoàn 
tất. 


Document 26 
htfps://nsarchive.øwu.edu/briefing-book/vietnam/2020-11- 
01/new-light- dark-corner-evidence-diem-coup- -november-1963 
Các thư việt tay của Tổng Thống Ngô Đình Diệm [với bản dịch 
Anh ngữ], ngày 1/11/1963. 

Nguồn: Courtesy Luke A. Nichter. 





595 


NGUYÊN GIÁC - TRÍ TÁNH - TÂM DIỆU 





Trong một loạt các thư viết tay do chính ông Diệm viết từ dưới 
hằm trú đưới Dinh Gia Long trong khi đảo chánh diễn ra, được 
khám phá bởi Luke Nichter vào tháng 11/2016 tại Văn Khó Quốc 
Gia II tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Diệm lúc đó tìm cách đề 
kiểm soát tình hình. Hy vọng rằng các lực lượng quân sự từ phía 
Nam sẽ kéo về giải phóng Sài Gòn, như trước đó đã xảy ra trong 
một cuộc đảo chánh thất bại năm 1960, ông Diệm ra lệnh cho tất 
cả các đơn vị quân đội và dân quân hãy “nổi dậy để cùng với tôi 
chống lại quân phản bội.” Chỉ vài giờ đồng hồ sau, ông Diệm bị 
giêt. 


Document 27 
htfps://nsarchive.øwu.edu/dc.htmlI?doc=7279450-National- 
Security-Archive-Doc-27-CIA-The 

CIA, Bản tin tình báo đệ trình Tổng Thống, ngày 2/11/1963. 
Nguồn: Phòng đọc sách điện tử của CIA. 

Bản tin tình báo đệ trình Tổng Thống vào sáng ngày 2/11/1963 mở 
đầu về cái chết của hai anh em ông Diệm và Nhu sau những diễn 
biến có vẻ như đảo chánh thành công. Trong khi chỉ tiết về cái chết 
của họ chưa rõ ràng, không khí tại Sài Gòn là tưng bừng vui 
mừng. 


Văn Khố biết ơn sự giúp đỡ của Tiến sĩ Roland Popp, nhà nghiên 
cứu tại học viện quân sự Swiss Military Academy ETH Zurich, 
cho các hồ sơ Documents 9 và II. 


GHI CHÚ: 

[1] Thomas L. Hughes, phỏng vẫn qua điện thoại, ngày 12/9/2020. 

[2] Rufus Phillips, Why Vietnam Still Matters: An Eyewttness 
Account of Lessons Not Learned. Annapolis: Naval Institute Press, 
2008, pp. 183-186. 

[3| Điện văn Bộ Ngoại Giao, DepTel 412, EYES ONLY, 
September 15, 1963. Foreign Relations ofthe United States, 1961- 
1963, v. IV: Vietnam, August-December 1963. Ed. Edward C. 
Keefer. Washington: Government Printing Office, 1991, p. 212 
(sau dây sẽ trích dẫn là “FRUS” với số trang). 

[4] VỀ gặp gỡ của CIA với Tướng Khiêm ngày 16/9 (CIA Saigon 
điện văn 0940) và ngày 26 (Salgon điện văn 1222) ghi trong 
FRUS, IV, pp. 239-240 và 291-292. 





596 


VIỆT NAM 1963 - TÀI LIỆU MẬT CỦA MỸ 





[ŠJ Bản ghi nhớ Tham Mưu Trưởng Liên Quân, Tướng Maxwell 
D. Taylor và Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert C. MeNamara-Tổng 
Thống John F. Kennedy, ngày 2/10/1963. FRUS, IV, pp. 336-346. 
[6] CLA Saigon điện văn 1385, ngày 3/10/1963, Ibid., p. 354. 

[7] CLA, Saigon điện văn 1447, ngày 5/10/1963, trích dẫn trong 
sách của Thomas L. Ahern, CIA and the House of Ngo: Covert 
Action In South Vietnam, 1954-1963. Central Intelligence Agency: 
Center for the Study of Intelligence, 2000 (giải mật ngày 
19/2/2009), p. 195. 

[8] Trích dẫn này xuất hiện trong bản báo cáo tạm của ủy ban 
Church Committee về Những Âm Mưu Ám Sát Liên Hệ Các Lãnh 
Đạo Ngoại Quốc (Alleged Assassination Plots Involving Foreign 
Leaders, p. 22l), cũng như thư ngăn chúng ta đưa ra nơi đây, tài 
liệu thu thâp do nhân viên trong ủy ban Rhett Dawson vào ngày 
29/6/1975. Trích dẫn này đã được dùng gần như tất cả các chuyện 
về vụ đảo chánh lật ông Diệm được việt ra từ thời điểm đó. Tôi đã 
không có thể tìm ra được câu nói được cho là của McCone trong 
bất kỳ hồ sơ đương đại nào. Tương tự, hồ sơ Alleged Assassination 
Plots trích dẫn 2 bức điện văn CIA gửi tới Sài Gòn, theo thứ tự, 
ngày 5 và ngày 6 tháng 10/1963, trong đó chỉ có điện văn sau là có 
vẻ xuât hiện trong phô biên công chúng (bản điện văn ký sô DIR 
73661, nơi đây ghi là Document 19). Không có điện văn nào, cũng 
không có lời trích dẫn từ MecCone, xuất hiện trong hồ sơ Bộ Ngoại 
Giao (Foreign Relations of the United States), và chỉ có bức điện 
văn ngày 6/10/29163 là nằm trong một cuộc nghiên cứu sau đó do 
cơ quan Inspector General nghiên cứu lại về cuộc đảo chánh chống 
ông Diệm. 

[9] Số hồ sơ đã xóa bỏ, ngày 28/10/1963. FRUS, v. IV, p. 449. 





597 


VIẾT TẮT 
List of Abbreviations 


AAA, anti-aircraft artillery 

ABN, airborne 

AC&W, aircraft control and warning 

ACSI, Assistant Chief of Staff (Intelligence) 

addee, addressee 

Admino, serles Indicator for administrative telegrams from 
CINCPAC 

AE, AIr Force 

AFCIN, Arr Force Chief of Intelligence 

AFRS, Armed Forces Radio Service 

AID, Agency for International Development 

Aidto, series Indicator for teleperams from the Agency for 
International Development to 1fs missions abroad 

Amb, Ambassador 

ammo, ammunition 

AP, Associated Press 

APC, armored personnel carrler 

ARPAC, U.S. Army, Pacific 

ARVN, Army ofthe Republic of Vietnam 

BG, Brigadier General 

bn, battalion 

CAS, Controlled American Source 

ŒCG, Civil Guard 

ChiCom, Chinese Communists ChiNat Chinese Nationalist 
CHMAAG, Chief, Military Assistance Advisory Group 
CI, counterinsurgency; commerc1al Imports 

CIA, Central Intelligence Agency 

CIB, Combined Intelligence Board 

CIDG, Citizen”s Irregular Defense Group 

CINCPAC, Commander in Chie£, Pacific 

CINCPACAF, Commander In Chief, Pacific Air Force 
CINCPACELT, Commander In Chief, Pacific Fleet 
CINCUSAPAC, Commander in Chief, United States Army, Pacific 
CIP, Commercial Import Program CM. Chairman”s Memorandum 
Cmdr, Commander 





599 


CNO, Chief of Naval Operations 

CO, Commanding Officer 

COMUSARPAC, Commander, United States Army, Pacific 
COMUSMACV, Commander, U.S. Military Advisory Command, 
Vietnam 

CONUS, continental United States 

COPROR, Committee on Province Rehabilitation 

CPSVN, Comprehensive Plan for South Vietnam 

CSA, Chief of Staff, Army 

CSAF, Chief of Staff, AIr Force 

CSCC, Coastal Surveillance Command Center 

CT, Country Team 

CVN, Central Vietnam 

CVTC, Confederation of Vietnamese Trade Congresses 

CY, calendar year 

DA, Department ofthe Army; Defense Attaché; defense assistance 
DAC, Development Assistance Committee, Organization for 
Economic Cooperation and Development 

DCFBA, Director General of Budget and Foreign Aid 

DCT, Director of Central Intelligence 

DCM, Deputy Chief of Mission 

Deptel, Department of State telegram 

desp, despatch 

DGTI, Director General of Information 

DIA, Defense Intelligence Agency 

dissem, dissemination 

DLF, Defense Loan Fund 

DMZ, demilitarized zone 

DOD, Department of Defense 

DOD/PRO, Public Relations Office, Department of Defense 
DRV, Democratic Republic of Vietnam 

DĨTG, date-time-group 

E & E, emergency and evacuation 

ECCO, Eastern Construction Company 

Embtel, Embassy telegram 

FAR, Forces Armees Royales (Royal Armed Forces, Laos) 
FBIS, Foreign Broadcast Information Service 

FE, Far East; Bureau of Far Eastern Affatrs, Department of State 
FOS, follow-on spares 

FRC, Federal Records Center 


FSO, Foreign Service offilcer 

FY, fiscal year 

FYI, for your Information 

G, Office of the Deputy Ủnder Secretary of State for Political Affairs 
GAO, General Accounting Office 

G/PM, Office ofthe Deputy Assistant Secretary of State for Politico- 
Military Affairs 

GŒVN, Government of Vietnam 

helo, helicopter 

HQS, headquarters 

HSAS, Headquarters, Support Activity, Saigon 

IAE, Far East Branch, United States Information Agency 

ICA, International Cooperation Adminisfration 

ICC, International Control Commission 

ICSH, International Committee on Strategic Hamlets 

ILO, International Labor Organ1zation 

INR, Bureau of Intelligence and Research, Department of State 
IOP, Office of Policy and Research, United States Information 
Agency 

ISA, Office ofthe Assistant Secretary of Defense for International 
Security Affairs 

JAOC, Joint Air Operation Center 

JCS, Joint Chiefs of StaffF 

JGS, Joint General Staff 

JOC, Joint Operations Center 

KIA, killed in action 

LAS, Long-Range AssIstance Strategy 

LOC, lines of communIcation 

MA, military assistance 

MAAG, Military Assistance Advisory Group 

MACV, Military Assistance Command, Vietnam 

MAP, Military Assistance Program 

MEC, Military Executive Committee 

MRC, Military Revolutionary Council 

MSP, Mutual Security Program 

NACO, National Agricultural Credit Office 

NBC, National Broadcasting Company 

NCO, non-commissioned officer 

NCP, National CampaIgn Plan 


NEA, Near East and Africa; Bureau of Near Eastern and South 
Asian Affarrs, Department of State 

NFLSVN, National Front for the Liberation of South Vietnam 
Niact, night action 

NIE, National Intelligence Estimate 

NLHX, Neo Lao Hak Xat 

NOA, new obligational authorIty 

Noforn, no foreign dissemination 

NRM, National Revolutionary Movement 

NSA, National Security Agency 

NSAM, National Security Action Memorandum 
NSC, National Security Council 

NVN, North Vietnam 

OASD, Office ofthe Assistant Secretary of Defense 
OCI, Office of Current Intelligence 

ODMA, Office ofthe Director for Military Assistance 
OPCON, operational control 

OPNL, operational 

OPSUM, Operations Summary 

P, plaster; Bureau of Public Affatrs, Department of State 
PACAE, Pactifc AIr Force 

PACFLT, Pacrific Fleet 

PACOM, Pacific Command 

PAO, Public Affairs Officer 

PCHT, packing, crating, handling, and transportation 
PIC, person in command 

PIO, Public Information Officer 

PIOPS, public Information operations 

PL, Pathet Lao; Public Law 

plt, platoon 

PNG, persona non grata 

POL, petroleum, oil, and lubricants 

POLAD, Political Adviser 

POW, prisoner of war 

pSywar, psychologIcal warfare 

pSyops, psychologtcal operations 

PTT, post, telephone, telegraph 

reftel, reference telegram 

RG, Record Group 

rgt, regIimenf 








RKG, Royal Khmer Government 

RLG, Royal Lao Government 

RVN, Republic of Vietnam 

RVNAE, Republic of Vietnam Armed Forces 

S, Office of the Secretary of State 

SACSA, Special Assistant for Counterinsurgency and Special 
Activifles, Joint Chiefs of Staff SDC, Self Defense Corps 

SEA, Southeast Asia; Office of Southeast Asian Affairs, Department 
Of State 

SEATO, Southeast Asia Treaty Organization 

SecDef, Secretary of Defense 

Sectfo, series indicator for telegrams from the Secretary of State or 
his party to the Department of State 

Secy, Secretary 

SEPES, Service des Etudes Politiques et Sociales (Political and 
Social Studies Service) 

septel, separate telegram 

SFHCVN, Special Forces, High Command, Vietnam 

SH, Strategic Hamlet 

SIfrep, situatlon report 

SOA, Office ofSouth Asian Affairs, Department of State 

SP, Policy Planning Staff, Department of State 

sqadn, squadron 

5S, Executive Secretariat, Department of State 

Stat., United States Statutes at Large 

SVN, South Vietnam 

TF/Saigon, Task Force In Saigon 

TRF/SEA, Task Force on Southeast AsIa 

TI/VN, Task Force on Vietnam 

TIAS, Treaties and Other International Agreemenfs SerIes 

Toaid, series Indicator for telegrams to the Agency for International 
Development from 1fs missions abroad 

TOC, Tactical Operations Center Tousi series Indicator for telegrams 
to the United States Information Agency from 1ts missions abroad 
UN, United Nations 

UNESCO, Dnited Nations Educational, ScIentific and Cultural 
Organ1zation 

UNTS, United Nations Treaty Serles 

UPI, United Press International 

USAE, United States AIr Force 


USASGV, United States Army Support Group, Vietnam 
USC, United States Code 

USIA, United States Information Agency 

USIB, United States Intelligence Board 

USI1S, United States Information Service 

Usito, serles Indicator for telegrams from the United States 
Information Agency to 1ts missions abroad 

USMACXV, United States Military Assistance Command, Vietnam 
USMC, United States Marine Corps 

USOM, United States Operations Mission 

USSR, Union of Soviet Socialist Republics 

UST, United States Treaties 

VC, Viet Cong 

VM, Viet Minh 

VN, Vietnam 

'VNAFE, Vietnamese Armed Forces; Vietnamese AIr Force 
'VNMC, Vietnamese Marine Corps 

VNN, Vietnam Navy 

VNQDD, Viet Nam Quoc Dan Dang (National Party of Vietnam) 
VNSF, Vietnamese Special Forces 

VNSFHC, Vietnamese Special Forces High Command 
'VOA, Voice of America 

WG/VN, Working Group on Vietnam 

'WSM, Women”s Solidarity Movement 











